J.ELà.H. TICOIL EXIE 


UUAN HH NHÂN 


ĐÔI LỜI CÙNG BẠN ĐỌC 


Tôi sinh năm 1892, trải qua những năm đầu đời ở “Quận” trong thời 
đại tiền cơ khí. Hoặc đáng nói hơn, tôi là tín đồ Ki tô (hẳn điều này cũng có 
thể nhận ra được từ truyện tôi viết), thực tế là Công Giáo La Mã. ...Bản 
chất tôi là 1 người Hobbit (về mọi mặt, chỉ trừ kích cỡ). Tôi ưa vườn tược, 
cây cối và đồng ruộng vắng bóng máy móc; tôi thích hút tấu, thích đồ ăn 
đơn giản mà ngon (không bỏ tủ lạnh), nhưng ghét món Pháp; tôi thích áo gi 
lê trang trí, vẫn dám mặc ngay cả trong thời đại ảm đạm này. Tôi khoái 
nấm (hái thẳng trên đồng); có khiếu hài hước rất tồi (ngay những nhà phê 
bình yêu quý tôi nhất cũng thấy chán ngấy); tôi đi ngủ muộn và dậy muộn 
(khi có điều kiện). Tôi không chu du nhiều. 


(Thư gửi Deborah Webster, 1958) 


Đó là “một vài chi tiết cơ bản... nhưng thực sự quan trọng” mà Tolkien 
nhận xét về bản thân mình, ba năm sau khi Chúa tể những chiếc Nhẫn ra 
mắt trọn vẹn (1954-5). Vào thời điểm ấy, ông đã đi qua hai cuộc Thế chiến, 
giảng dạy và công tác ở bốn trường đại học, trở thành một học giả, nhà biên 
tập và dịch thuật văn chương cổ Anh ngữ có uy tín, người chồng và cha một 
gia đình đông đảo hạnh phúc, và tất nhiên, tác giả bảy đầu sách đã xuất 
bản[1], một trong số đó rồi sẽ trở thành “cuốn sách được yêu thích nhất 
thiên niên kỷ” theo khảo sát của Amazon.com năm 1999 (cùng nhiều cuộc 
khảo sát khác cho kết quả tương tự). Một cuốn sách tuổi đời còn non trẻ đã 
đánh bại các bậc thầy trong nền văn chương lâu dài và bề thế nước Anh, 
chiếm lĩnh trái tim bạn đọc thế giới ở mức độ mà Shakespeare, Jane Austen 
hay thậm chí cả Sherlock Holmes cũng không làm được, quả là một kỳ 
công. 


https://thuviensach.vn 


Còn hiếm có hơn nữa nếu nhớ lại, như bài giảng “J. R. R. Tolkien: Cha 
đẻ của văn học Fantasy Hiện đại” (Christopher Mitchell, 2003) cho biết, 
cuốn sách ra đời trong thời kỳ các sáng tác fantasy, tuy đã định hình thành 
thể loại với khá nhiều tác giả, còn bị coi là một thứ á văn học, ngoài rìa Văn 
Chương viết hoa. Nếu không bị xếp vào ngăn “ba xu” coi như giải trí thứ 
cấp, thì cũng chỉ thuộc về kệ sách thiếu nhi: Anh chàng Hobbit viết cho đối 
tượng thiếu nhi, kể cả chương mở đầu Chúa tể những chiếc Nhẫn cũng vậy, 
cho tới lúc, trong quá trình viết, cuốn sách chợt phát triển theo những 
hướng nghiêm trọng hơn, chín chắn hơn. Biên niên sử Narnia, bộ sách 
không kém nổi tiếng của C. S. Lewis, bạn thân và là đồng nghiệp của 
Tolkien ở Oxford, hoàn toàn đặt trong truyền thống văn học thiếu nhi, dù 
mang dấu ấn thực tế chiến tranh khắc nghiệt bên ngoài. Chúa tế những 
chiếc Nhẫn đặt trong thế giới tưởng tượng nhưng lại nói những đề tài 
nghiêm túc, khi ra đời đã gây không ít lúng túng trong phản ứng của giới 
phê bình: bên cạnh những người nhiệt tình ca tụng, có một số coi đó là 
“truyện thần tiên” không đáng coi trọng, số khác lại hăm hở phê phán theo 
các tiêu chuẩn của tiểu thuyết hiện đại, chỉ trích cách xây dựng nhân vật, 
cốt truyện mà họ coi là “khiên cưỡng” hay kết cục mà họ thấy “khó tin”. 


Đáp lại những chỉ trích ấy, đã có lịch sử tiếp nhận cuốn sách 70 năm qua 
làm chứng: cộng đồng hâm mộ Tolkien càng lúc càng lớn, ảnh hưởng Chúa 
tể những chiếc Nhẫn cùng các tác phẩm Tolkien khác trong văn hóa và đại 
chúng ngày càng sâu rộng. Sáng tác mỹ thuật dựa theo nhân vật và sự tích 
Tolkien nảy nở không thua gì hội họa dựa trên nền tảng thần thoại Hy-la 
hay các truyền thuyết trung đại. Người ta Cosplay Hobbit và Tiên mùa 
Halloween. 9 video game lẫy bối cảnh album và bài hát nhạc rock, đồng 
quê hay cổ điến lấy cảm hứng từ sự tích hoặc phổ nhạc cho các bài thơ của 
Tolkien, cũng vô số ban nhạc lấy tên từ thế giới của ông. Và giới học thuật 
cuối cùng cũng ngả mũ: nhiều cuốn sách và bài báo nghiên cứu về Tolkien 
ra đời, đặc biệt từ năm 2000 trở lại đây; năm 2004, với sự ra mắt của tạp chí 
hàng năm Tolkien Studies, Tolkien đã trở thành một ngành nghiên cứu. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng thành công lớn nhất của Tolkien, như Mitchell nhận xét, là đã 
biến đối hoàn toàn khí hậu tiếp nhận đương thời: với Chúa tế những chiếc 
Nhẫn, “truyện thần tiên” đã biến thành “sử thi”. Không chỉ trẻ nhỏ thấy câu 
chuyện phiêu lưu hấp dẫn, những người trưởng thành cũng đọc ra nhiều 
điều để chiêm nghiệm, để cảm hứng, để ngỡ ngàng suy tưởng về mạch chảy 
của lịch sử thế giới: nhất là trong một châu Âu vừa thoát ra khỏi hai cuộc 
đại chiến chưa lâu và đang lấp ló bên ngưỡng nhiều xung đột nhỏ hơn. Sau 
Tolkien, đọc tiểu thuyết fantasy trở thành một việc được chấp nhận. Người 
đọc fantasy thấy mình hoàn toàn có thể là người đọc nghiêm túc. Sáng tác 
fantasy trở thành một thể loại đáng trọng, thậm chí chủ lực của văn chương 
đương đại: trong giới xuất bản, các cuốn sách hay thậm chí bộ sách về 
những thế giới khác trở nên bùng nổ trong thập kỉ sau khi Chúa tể những 
chiếc Nhẫn ra đời, một hiện tượng đến nay vẫn chưa hề giảm sút. Tiên, 
Người Lùn, Orc, Quỷ khổng lồ, Người Tí Hon đã trở thành những khái 
niệm quen thuộc. Trận chiến giữa hai phe chính tà, đoàn phiêu lưu để hoàn 
thành một nhiệm vụ lớn lao, sự đoàn kết của mọi nòi giống “Người Dân Tự 
Do”, gánh nặng đặt lên lựa chọn cá nhân... đã trở thành mô típ quen thuộc, 
thậm chí tất yếu trong mọi tác phẩm sau này. 


Như vậy, dù không trực tiếp ảnh hưởng ở cấp độ cá thể, nhưng Tolkien 
và Chúa tể những chiếc Nhẫn đã bắt đầu một thời đại trong đó cái fantasy 
song hành cùng cái thực: cho ta một thế giới trong đó “Văn học Fantasy” 
trở thành một tủ riêng trong hiệu sách. Một thế giới có Harry Potter, 
Eragon và Artemis Fowl, có Final Fantasy cùng World oƒ Warcraft, có Thủy 
thủ Mặt Trăng cùng các mahõ shõjo Nhật....và tất nhiên có Peter Jackson 
cùng bộ ba phim Chúa tể những chiếc Nhẫn (2001-2003). Anh chàng 
Hobbit tập đầu tiên chào rạp tháng 12/2012; những đoàn người xếp hàng 
dài chờ mua vé nói lên sức hút không có tuổi của Trung Địa. 


>k 


https://thuviensach.vn 


Một trong những điểm hấp dẫn chính của Chúa tể những chiếc Nhẫn lại 
không nằm trong những trang sách: mà là trong sự tồn tại của cầu chuyện 
với tư cách một mảnh ghép làm thành “hệ truyền thuyết” (legendarium - 
chữ của Tolkien) về Trung Địa; nói cách khác, trong sự tồn tại của Trung 
Địa như một lục địa bên trong Arda (thế giới này), đến lượt nó lại năm 
trong Eä (vũ trụ). Sâu xa hơn, những sáng tạo bay bổng của Tolkien-nhà- 
văn khởi nguồn từ những nghiên cứu “hũ nút” của Tolkien-học-giả (mặc dù 
nhìn từ cách khác, thành tựu văn chương dày dặn của Tolkien lại át mất thời 
gian làm con người nghiên cứu của ông!). 


“Công trình ấy... bắt nguồn từ cảm hứng hết sức ngôn ngữ học và được 
thực hiện làm mục đích cung cấp bối cảnh “lịch sử” cần thiết cho ngữ hệ 
, Tolkien viết trong Lời tựa đi kèm ấn bản lần thứ 2 (có kèm trong 


Tiên” 
sách này), nói về những trước tác rời rạc mà sau này con trai ông, 
Christopher Tolkien, sắp xếp và cho ¡in lại sau khi ông mất dưới tên Huyền 
sử Silmoril. Nhận xét này còn có thể khái quát thêm: có được những sáng 
tác sau này là nhờ niềm say mê ngôn ngữ ông có từ thưở bé. Chưa đi học, 
cậu bé Tolkien đã được mẹ dạy tiếng La tinh, Pháp và Đức; đến trường cậu 
học thêm tiếng Anh cổ và trung đại, tiếng Phần Lan. Goth, Hy Lạp, Ý, Na 
Uy cổ, Tây Ban Nha, Wales. Tốt nghiệp đại học ngành ngữ văn học, ông 
còn biết qua tiếng Đan Mạch, Hà Lan, Lombardy, Na Uy, Nga, Serbia, 
Thụy Điến và nhiều thứ tiếng cổ khác. Cảm hứng ngôn ngữ không dừng ở 
việc học: Tolkien trong độ tuổi thiếu niên cùng bạn bè tự nghĩ ra ba ngôn 
ngữ nhân tạo, như một trò chơi. Đấy là mầm mống đầu tiên để sau này ông 
xây dựng các thứ tiếng khác rồi sẽ được sử dụng trong hệ truyền thuyết: 
ngôn ngữ cho Người Lùn, cho Orc, cho Con Người ở Trung Địa, phức tạp 
và hoàn chỉnh nhất là hai thứ tiếng Sindarin và Quenya - “ngữ hệ Tiên”. Từ 
ngữ hệ Tiên ra đời sự tích nòi giống Tiên, từ sự tích nòi giống Tiên ra đời cả 
hệ truyền thuyết với một lịch sử vũ trụ hoàn chỉnh: và khi chiếc nhẫn của 
Bilbo trong Anh chàng Hobbit rơi vào đó, Chúa tể những chiếc Nhẫn ra 
đời. 


https://thuviensach.vn 


Chúa tể những chiếc Nhẫn được viết trong thời kỳ dạy học ở Oxford, từ 
năm 1937 đến 1949; nhưng những phác thảo đầu tiên về Arda đã bắt đầu từ 
1917, khi ông đang dưỡng thương trong quá trình tham chiến ở Pháp. Buổi 
Sáng thế từ Âm nhạc của các Ainur, những cuộc di cư lớn của người Tiên, 
chuyện tình giữa Beren và Lúthien, trận chiến quy mô vũ trụ giữa các Valar 
cùng người Tiên với Morgoth mà Sauron chỉ là một gã học trò, tất cả đã 
thành hình từ lâu trước khi lần đầu tiên ông nghĩ tới giống dân Hobbit: và 
câu chuyện về cuộc Nhẫn Chiến trở thành một nối tiếp tự nhiên, Kỷ Đệ 
Tam, theo sau những thời đại hoàng kim kia. Tolkien mong muốn tạo ra 
một sử thi không kém Beowulƒ hoặc Kalevala; những gì ông làm được có lẽ 
còn rộng hơn thế. 


Trong bài giảng năm 1939 “Về truyện thần tiên”, Tolkien tranh luận về 
cái “thực” và “giả vờ” khi đến với cổ tích, phản kháng lại quan niệm của 
Andrew Lang cho chỉ trẻ con là đủ thơ ngây tin vào những thứ không tồn 
tại: “Điều xảy ra ở đây là người kể chuyện đã trở thành một đấng “tạo hóa 
con”. Người ấy tạo ra một Thế giới Thứ hai, mời gọi tâm trí ta bước vào. 
Khi đã vào bên trong thế giới ấy, tất cả những øì ông ta kể đều là “thực”: vì 
tất cả đều tuân theo luật lệ nội tại của thế giới ấy. Vì thế ta tin những điều 
ấy chừng nào ta còn ở trong.” Đấy chính là điều Tolkien thực hiện làm với 
Chúa tể những chiếc Nhẫn, tuy không hẳn với tư cách “người kể chuyện”: 
nhại lại vai trò học giả ngoài đời thực của mình, ở đây Tolkien đóng vai 
“nhà nghiên cứu và dịch thuật”: Chúa tể những chiếc Nhẫn được coi là một 
văn bản cổ có thực mà ông bắt được, dịch ra tiếng Anh hiện đại, cung cấp 
các chú thích cùng những Phụ lục về văn hóa và lịch sử (xuất hiện ở cuối 
tập 3), cùng cả một lời thuyết minh rất dài (phần “Phi lộ” trong tập này), 
tương tự như những ấn bản chú thích về các trường ca trung đại ông thực 
hiện khi dạy ở đại học Leeds. Trái Đất chúng ta đang sống đây thuộc Kỷ Đệ 
Tứ, Tolkien cho biết, và vẫn còn mang theo dẫu ấn những sự kiện xảy ra từ 
thời của Frodo và Aragorn. 


https://thuviensach.vn 


Một phần quan trọng trong sự tiếp nối ấy là những cái tên. “Cha thích 
lịch sử, nó làm cha cảm động, nhưng với cha những thời khắc đẹp đẽ nhất 
trong lịch sử là khi nó rọi tỏ những từ ngữ và tên riêng!” ông viết cho 
Christopher năm 1958 (“Tolkien” cũng là một họ lạ: theo ông từ đó có gốc 
Đức và có nghĩa là “có máu phiêu lưu liều lĩnh, và ông cam đoan là trái 
ngược với bản tính Hobbit của mình). Từ nguyên là niềm hứng thú lâu năm 
của Tolkien, với những tri thức có được khi tham gia biên soạn từ điển 
Ox{ord English Dictionary và giảng dạy ngành nghiên cứu Anglo-Saxon. 
Phần lớn tên người/ hobbit và địa danh trong Quận có vẻ là kết quả nhặt 
nhạnh những tên dòng họ hay làng xã thú vị khắp nước Anh; ông quả quyết 
từng cái tên đều có thực ngoài đời, và đưa ra lý giải từ nguyên cho chúng. 
Cũng vì thế mà các tên riêng trong hệ truyền thuyết dường như mô phỏng 
lại quá trình Bilbo/ Frodo từ chốn an cư trong Quận ởđi ra thế giới bên ngoài 
(hoặc quá trình cậu bé Tolkien rời quê ngoại làng Sarehole ở Birmingham 
đi lên thành phố, đến với chiến tranh, bệnh tật, bom nổ): từ những cái tên 
“nôm na mách qué” bằng tiếng Anh hiện đại trong Quận sang đến tiếng (và 
văn hóa) Anglo-Saxon của những Con Người sống ở vương quốc Gondor, 
Rohan sang đến người Tiên, Người Lùn, Mordor... hoàn toàn là những thứ 
tiếng do ông sáng tạo. 


Trong bộ ba Chúa tể những chiếc Nhẫn của Peter Jackson xuất hiện 
những đoạn thoại dài bằng tiếng Sindarin, Quenya, Khuzdñl, Rohirric và cả 
tiếng Mordor vốn không có trong mọi ghi chép của Tolkien. “Renich ¡ lú ¡ 
erui øovannem?” Arwen hỏi. Aragorn đáp lại: “Nauthannen ¡ ned ôi 
reniannen.” (“Chàng còn nhớ lần đầu ta gặp mặt?” - “Ta tưởng mình bước 
lạc cõi mơ.”) Những đoạn thoại này viết riêng cho phim (và tương tự với 
Anh chàng Hobbit), người soạn là David Salo và giới nghiên cứu, trong giới 
hâm mộ Tolkien phong trào “học tiếng Tiên” cũng lan rộng: người ta sáng 
tác bằng, và dịch thơ Tolkien sang, tiếng Sindarin và Quenya. Thế giới 
fantasy của Tolkien đã bắt rễ trong thực tại. 


>k 


https://thuviensach.vn 


Như thế Tolkien đã trở thành “cha đẻ của văn học fantasy hiện đại” 
(nhận định của Tom Shippey trong cuốn Tolikien: Tác giả thế kỷ 20, 2001) 
không chỉ vì ông đã tạo ra một quyển sách mà ông đã tạo ra một thế giới: 
một thế giới hoàn chỉnh từ số không (hoặc từ Âm nhạc của các Ainur), có 
khởi thủy và tiến hóa, có lịch sử và địa lý (dựa theo miêu tả của Tolkien, 
Karen Wynn Fonstad đã vẽ ra hắn một cuốn Át lát Trung Địa) có các hệ dân 
tộc và ngôn ngữ khác nhau. Nhưng sáng tạo toàn diện ấy mang lại niềm vui 
và kho tư liệu vô tận cho người hầm mộ và giới nghiên cứu bao nhiêu, thì 
lại là thách thức đối với giới dịch thuật bấy nhiêu. 


Con số không chính thức trên trang Elrond% Library vào tháng 12/2012 
thống kê được 61 bản dịch tại 56 quốc gia của cả Anh chàng Hobbit và 
Chúa tể những chiếc Nhẫn; kỷ lục trong đó là tiếng Nga với 9 bản dịch 
(mức độ hoàn chỉnh và chất lượng khác nhau). Sinh thời Tolkien đã chứng 
kiến sự ra mắt của 7 bản dịch trọn vẹn; bản thân là nhà ngữ văn học, nhà 
phê bình cùng dịch thuật, ông lại trở thành nhà phê bình dịch khắt khe: bản 
tiếng Hà Lan và Thụy Điển bị ông chỉ trích nặng nề, sau một thời gian dài 
trao đổi thư từ với hai dịch giả bất thành! Ông đặc biệt phản đối việc dịch 
nhần danh địa danh, coi đó là “chuyện bất khả”: “Cách xử lý tốt nhất với 
bản đồ đầu tiên là dịch tiêu đề thành Một phần “The Shire' và để yên đó. ... 
Tôi xin nói ngay rằng tôi sẽ không chấp thuận bất kỳ phá phách tương tự 
nào đối với hệ thống nhân danh. ...Thực sự tôi rất tức giận (Thư gửi 
Rayner Unwin năm 1956). Lý luận của Tolkien: bởi các tên người và địa 
danh trong sách đều là tên có thật, và thuộc một hệ thống tỉ mỉ, mà không 
thể dịch ra mà không phá vỡ “không khí Anh”. Quả thật Tolkien lo lắng vậy 
là tất yếu, vì làm sao khôi phục được trong một ngôn ngữ khác, quan hệ 
phức tạp của “Ngôn Ngữ Chung ở Trung Địa”/ Tiếng Anh hiện đại với 
tiếng của người Tiên - Người Lùn - các tộc Người - Mordor/ Tiếng Anglo- 
Saxon - Na Uy cổ - Wales - Do Thái... với bao nhiêu vay mượn, ảnh hưởng, 
bản địa hóa và biến âm? Cùng với rất nhiều cách chơi chữ cực kỳ sáng tạo 
khi Tolkien dịch từ “Ngôn Ngữ Chung” sang tiếng Anh hiện đại? Cộng 


https://thuviensach.vn 


thêm vào chuyện ngay những tên tiếng Anh Tolkien sử dụng hầu hết đều có 
từ nguyên rắc rối, trong khi những người dịch ở các quốc gia, tất nhiên, 
không phải ai cũng là chuyên gia tiếng Anh cổ. Các bản dịch đầu tiên đều 
vấp váp nhiều ở phần tên riêng, chưa kể nhiều trích dẫn và thơ ca có vẻ “kỳ 
bí” trong văn bản Chúa tể những chiếc Nhẫn: 11 bản dịch đã được ra đời 
trước năm 1977, khi Huyền sử Silmaril được in{2 |. 


Như thế, về mặt nào đó, việc Tolkien muộn màng đến với bạn đọc Việt 
Nam lại là cái lợi: chúng ta được thừa hưởng những thành quả nghiên cứu 
và khảo sát của những người đi trước, cũng như việc xuất bản phần còn lại 
của tác phẩm Tolkien (vẫn đang diễn ra); ngoài Huyền sử Silmaril hay Đàn 
con của Húrin, quan trọng hơn nữa là bộ Lịch sử Trung Địa mười hai cuốn 
do Christopher Tolkien tập hợp các bản thảo và ghi chú của cha mình. Đấy 
là những nguồn tư liệu quan trọng, không chỉ cho người dịch mà cho bất kỳ 
người nào yêu mến và muốn tìm hiểu thêm về ông (hoặc muốn trở thành 
một chuyên gia nghiên cứu Tolkien - biết đầu đấy!). Riêng về mặt nhân 
danh địa danh, những người dịch sau nhận được không chỉ sự chấp thuận, 
mà cả hướng dẫn tận tình của ông: bài Chỉ dẫn tên riêng trong Chúa tể 
những chiếc Nhẫn do chính Tolkien biên soạn (viết 1967, nhưng in lần đầu 
1975 trong La bàn Tolkien, Jared Lobdeil biên soạn), gồm các phân tích từ 
nguyên và cả gợi ý cách dịch trong các thứ tiếng ông biết, đã trở thành kim 
chỉ nam đầu tiên của mỗi người dịch Tolkien. Khó có thể nói ông đối ý là 
do bất bình với những người dịch đầu tiên hay do thông cảm với khó khăn 
của họ; chỉ tiếc là trong cuộc đời đa ngữ của mình, ông chưa kịp nghiên cứu 
các thứ tiếng châu Á! 


Vì thế, bản tiếng Việt Chúa tể những chiếc Nhãn lần đầu ra mắt hoàn 
chỉnh, nhóm dịch và biên tập vừa mừng vừa lo. Mừng là vì có điều kiện để 
thực hiện một bản dịch đàng hoàng, tâm huyết, xứng đáng với lòng hâm mộ 
của người yêu sách nói chung, và với lòng yêu nghề của những người làm 
sách nói riêng. Lo là lo không biết công sức bỏ ra đã đủ xứng đáng với yêu 
cầu chưa, có rẽ lạc nhánh nào trong cái mê cung rợn ngợp có tên Tolkien 


https://thuviensach.vn 


hay không? Và có đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao của những 
bạn đọc ngày càng thông minh và khó tính của Nhã Nam hay không? 
Tolkien làm việc trên cuốn sách mất 12 năm, dựa trên hệ truyền thuyết đã 
xây đắp hơn ba chục năm, bản dịch tiếng Việt phải trải qua gần 6 năm từ 
ngày phôi thai đến hôm nay chạm ngõ các bạn đọc, vẫn còn là ngắn ngủi. 
Nhưng có lẽ cuộc sống là thế: những gì quý giá và đáng trọng không thể 
hoàn tất trong một sớm một chiếu, âu cũng là niềm vui khi nghĩ đến tương 
lai đây có thể sửa sang hơn, nhuận sắc cho tốt đẹp hơn mãi. Nếu cuốn Chúa 
tể những chiếc Nhẫn còn được bạn đọc Việt Nam yêu quý và tái bản, nếu 
Huyền sử Silmaril cùng các bộ khác có dịp chào đời, hắn là sẽ còn tốt hơn 
công trình hôm nay nhiều lắm. 


Vài lời riêng về nhần danh và địa danh: sau khi đắn đo cần nhắc các 
phương án, và tham khảo nguyên tắc chung bày tỏ trong bài Chỉ dẫn tên 
riêng, lựa chọn cuối là thực hiện theo “điểm nhìn Hobbit”: những tên “nôm 
na mách qué” bằng tiếng Anh “đơn thuần”, chỉ các nhân vật, địa danh trong 
Quận hay biệt danh đặt cho những thực thể quen thuộc khác, sẽ dịch ra 
tiếng Việt; những tên gọi bằng các thứ tiếng khác nhau, Sindarin, Khuzdầil, 
Rohirric... đối với Hobbit đều xa lạ như nhau, thì để nguyên. (Dĩ nhiên đối 
với những người từng trải địa cầu, thông kim bác cổ như Gandalf và 
Aragom trong số những bạn đọc, đã có thể tự hiểu những thứ tiếng ấy mà 
chăng cần phải dịch). Một số trường hợp cụ thể, chính Toliken đã có vài lời 
trong phụ lục F; nhiều trường hợp thú vị khác, có dịp ngày nhàn, chúng ta 
sẽ cùng lân la tìm hiểu với nhau[3]. 


Và tất nhiên phương án này cũng chỉ giới hạn mà thôi: nếu muốn nhấc 
toàn bộ thế giới Trung Địa đặt sang hệ tọa độ ngôn ngữ của ta, sẽ phải dịch 
Ngôn Ngữ Chung ra tiếng Việt, Rohirric sang tiếng Mường, Sindarin và 
Quenya tiếng Hán hay Nhật, Khuzdôl tiếng Mông Cổ hay Chăm, chẳng 
hạn, và khớp vào Quận bằng những nhân danh, địa danh sưu tập ở Việt 
Nam; nhưng như vậy câu chuyện sẽ không còn là “không khí Anh”, là lịch 
sử kỷ Đệ Tam ở miền Tây Trung Địa nữa rồi. Và rồi trong số những dịch 


https://thuviensach.vn 


giả tiềm tàng có ai đủ tài bác học đến như vậy, thì chắng phải sẽ hay hơn ử 
nếu người đó bắt tay tự viết một cuốn sử thi fantasy cho riêng mình, trên 
bối cảnh Việt Nam. 


Bởi vì suy cho cùng cuốn biên niên sử hơn nghìn trang này, trường ca 
lịch sử với bao nhiêu nhân vật và biến cố này, đều bắt đầu từ hạt mầm ấy: 
tình yêu của Tolkien dành cho “Quận”, cho cái làng nhỏ Sarehole, tồn tại 
vĩnh viễn trong đáy tim cho dù con người có lớn lên, đi qua chiến tranh và 
hòa bình, được và mất, và quê hương xưa chăng còn như cũ (nhưng hãy để 
cho bạn đọc tự khám phá thêm trong cuốn sách). Hoặc như Christopher 
Mitchell khi nhận xét về tình cảm tôn giáo của Tolkien có nói: điều quan 
trọng mà Tolkien dạy cho ta qua những “truyện thần tiên về Trung Địa”, là 
mỗi ngày thức dậy, nhận ra ta đang sống trên một thành tạo diệu kỳ tên là 
“Trái Đất”, và nhỏ bé đến đâu ta cũng là một phần của vận động toàn vũ 
trụ, và thấy biết ơn. 


BAN BIÊN TẬP 


LỜI TỰA CHO ẤN BẢN LẦN THỨ HAI 
(1965) 


Câu chuyện này càng kể càng lớn thêm, cho đến khi trở thành bộ sử về 
cả cuộc Đại Nhẫn Chiến, lại điểm xuyết nhiều chỉ tiết thuộc về lịch sử cổ 
đại hơn vốn có từ trước. Tôi bắt tay vào câu chuyện ngay sau khi hoàn tất 
Anh chàng Hobbit và trước khi cuốn đó được xuất bản năm 1937; song tôi 
không tiếp tục viết tiếp cuốn tiếp theo này, bởi muốn trước hết hãy hoàn 
thiện rồi sắp đặt trật tự những huyền thoại và truyền thuyết về Thời Cựu 
Niên, vốn bấy giờ đã dần lên hình thành vóc được vài năm. Tôi muốn làm 
việc đó chỉ nhằm thỏa mãn ý thích cá nhân, chứ không mấy hy vọng người 
khác sẽ quan tâm đến công trình ấy, nhất là khi nó bắt nguồn từ cảm hứng 


https://thuviensach.vn 


hết sức ngôn ngữ học và được thực hiện nhằm mục đích cung cấp bối cảnh 
“lịch sử” cần thiết cho ngữ hệ Tiên. 


Khi những người được tôi hỏi chỉnh không mấy hi vọng thành không hi 
vọng, tôi liền quay trở lại với cuốn tiếp theo, do được khích lệ bởi lời đề 
nghị của độc giả muốn biết thêm về người Hobbit và chuyện phiêu lưu của 
họ. Song câu chuyện, một cách không cưỡng nổi, cứ ngả về thế giới xưa cũ 
hơn, để rồi trên thực tế trở thành cầu chuyện về sự kết thúc và qua đi của 
thế giới ấy trước khi kể tới thuở ban đầu ngay trong khi viết Anh chàng 
Hobbit, trong đó đã nhắc đến nhiều đối tượng cổ xưa hơn: Elrond, 
Gondolin, người Thượng Tiên, bọn Orc, cũng như những tiết lộ sơ qua, dù 
không chủ ý, về các thứ cao sâu hơn hoặc tăm tối hơn nhiều so với thoạt 
nhìn: Durin, Moria, Gandalf, tên Hắc Thuật Sĩ, chiếc Nhẫn. Chính cuộc 
khám phá ý nghĩa sâu xa của những đề tài này cùng mối liên quan của 
chúng đến các giai đoạn lịch sử cổ đại đã tiết lộ nhiều điều về Kỷ Đệ Tam 
mà đỉnh cao là cuộc Nhẫn Chiến. 


Những người hỏi thêm thông tin về người Hobbit cuối cùng cũng nhận 
được thông tin, song họ đã phải đợi một thời gian dài; bởi việc soạn bộ 
Chúa tể những chiếc Nhẫn diễn ra đứt quãng suốt những năm 1936 đến 
1949, giai đoạn tôi có nhiều bốn phận không thể lơ là, cũng như nhiều mối 
quan tâm khác trong vai trò người học lẫn người dạy học khiến tôi phải 
miệt mài nghiên cứu. Dĩ nhiên sự trì hoãn còn bị kéo dài thêm khi chiến 
tranh bùng phát vào năm 1939, cho đến cuối năm ấy câu chuyện vẫn chưa 
đi đến cuối Quyển Một. Bất chấp tình hình tối tăm của năm tiếp đó, tôi 
nhận thấy tới giờ không thể hoàn toàn bỏ bằng câu chuyện cho được, thế 
nên tôi tiếp tục làm việc, phần lớn vào ban đêm, cho đến khi tôi đứng bên 
mộ Balin ở Moria. Đến đó thì tôi dừng nghỉ một quãng dài. Có dễ gần một 
năm sau tôi mới tiếp tục và cuối năm 1941 thì tới được Lothlórien và dòng 
Sông Cả. Trong năm sau đó tôi viết những bản nháp đầu tiên của Quyển Ba 
bây giờ, cùng khúc mở đầu các chương I và III của Quyển Năm; và khi lửa 


https://thuviensach.vn 


báo động cháy sáng tại Anórien và vua Théoden đến thung Khe Miếu, tôi 
dừng lại. Tiên liệu đã can, mà lại không còn thời gian nghĩ ngợi. 


Chính trong năm 1944, bỏ lại những đầu mối chưa gút và những rắc rối 
phức tạp của cuộc chiến mà tôi có nhiệm vụ điều hành, hay ít nhất là báo 
cáo, tôi ép mình giải quyết hành trình của Frodo tới đất Mordor. Những 
chương này, cuối cùng trở thành Quyển Bốn, được viết và gửi theo từng kỳ 
cho con trai tôi, Christopher, khi ấy đang đóng quân ở Nam Phi cùng RAF 
(Không lực Hoàng gia Anh). Tuy nhiên phải mất năm năm nữa câu chuyện 
mới được đưa đến kết thúc như hiện tại; lúc ấy tôi đã thay nhà, thay ngành 
dạy, thay cả trường dạy, và ngày tháng dù đã bớt tối tăm vẫn không bớt 
nhọc nhằn là mấy. Rồi khi phần “kết” cuối cùng đã xong thì lại cần phải 
chỉnh sửa toàn bộ câu chuyện, và quả tình phần lớn đã được viết lại ngược 
từ cuối lên. Và bản thảo cần được đánh máy, rồi đánh máy lại, tự tay tôi; vì 
chi phí đánh máy chuyên nghiệp mười ngón vượt quá khả năng tôi chỉ trả. 


Rất nhiều người đã đọc Chúa tể những chiếc Nhẫn kể từ khi nó cuối 
cùng cũng ra lò thành sách; và tôi muốn nói vài điều ở đây về nhiều quan 
điểm cũng như phỏng đoán tôi đã nhận được hoặc đọc được, lý giải động cơ 
lẫn ý nghĩa của câu chuyện này. Động cơ nguyên thủy chính là khát vọng 
của một người kể chuyện, muốn bắt tay vào thử kể một câu chuyện thật dài 
mà vẫn có thể thu hút sự quan tâm nơi người đọc, tiêu khiển cho người đọc, 
khiến họ vui sướng, và thảng hoặc có thể kích động họ hoặc khiến họ xúc 
động tận tâm can. Trong vai trò người hướng dẫn, tôi chỉ có duy nhất cảm 
nhận của chính mình về nỗi cái øì thì hấp dẫn, cái gì thì thì xúc động, và với 
nhiều người sự hướng dẫn này thường không tránh khỏi sai lầm. Vài người 
đã đọc cuốn sách, hoặc ít nhất cũng đã viết bài điểm sách, thấy nó chán 
phèo ngớ ngẩn, đáng khinh; và tôi thì không việc gì phải phàn nàn, bởi tôi 
cũng giữ quan điểm tương tự về tác phẩm của họ, hoặc giả về những kiểu 
viết lách mà rõ ràng họ ưa hơn. Song kể cả từ quan điểm của những người 
đã sung sướng thưởng thức câu chuyện của tôi thì ở cuốn sách vẫn còn 
nhiều điều khiến họ chưa hài lòng. Có lẽ một chuyện kể dài không thể làm 


https://thuviensach.vn 


hài lòng mọi người hết thảy ở các điểm, cũng không thể gây thất vọng cho 
mọi người ở cùng những điểm ấy, bởi tôi nhận ra, từ những bức thư bấy nay 
nhận được, rằng những đoạn hoặc chương với vài người này là dở thì lại 
được mọi người khác đặc biệt tán thưởng. Độc giả hay chỉ trích nhất trong 
số các độc giả, tức chính tôi, giờ đã tìm thấy nhiều sai sót, cả lớn lẫn nhỏ, 
song may thay lại không bị bắt buộc phải viết bài điểm sách hay viết lại cả 
quyển sách, vậy nên ông ta sẽ im lặng mà lờ mọi điểm này đi, ngoại trừ một 
điểm mà những người khác đã lưu ý: cuốn sách quá ngắn. 

Còn về bất kể ý nghĩa nội tại hay “thông điệp” 
tác giả không có gì hết. Nó không ngụ ngôn phúng dụ cũng không thời sự 
đáng quan tâm. Càng tiến triển, câu chuyện càng cắm rễ (vào quá khứ), 
đồng thời trổ ra nhiều cành nhánh không lường trước được: song chủ đề 
chính đã được xác định từ ban đầu qua một lựa chọn không thể nào tránh 
khỏi: lấy chiếc Nhẫn để liên hệ nó với Anh chàng Hobbit. Chương chủ chốt, 
“Bóng ma từ quá khứ”, là một trong những phần cũ kỹ nhất cả câu chuyện. 
Chương này được viết rất lầu trước khi điềm báo năm 1939 trở thành mối 
đe dọa về một thảm họa không sao tránh được, và từ thời điểm ấy trở đi câu 
chuyện hắn vẫn phát triển về cơ bản theo những tuyến cốt truyện đó, kể cả 
nếu thảm họa kia được ngăn chặn kịp thời. Nguồn tham khảo là những thứ 
đã ở trong đầu óc tôi từ rất lâu, trong vài trường hợp còn được viết ra rồi 


nào, thì trong ý đồ của 


hầu như không thay đối, hoặc thay đổi rất ít, bởi cuộc chiến tranh nổ ra năm 
1939 hay các hậu quả từ cuộc chiến ấy. 


Cuộc chiến tranh ngoài đời thực không giống cuộc chiến tranh truyền 
thuyết ở cả quá trình lẫn hồi kết. Nếu quả đó là nguồn gợi hứng hay định 
hướng diễn biến của truyền thuyết, thì chắc hăn chiếc Nhẫn đã bị giành lấy 
rồi được dùng để chống lại Sauron; hắn đã không bị tiêu diệt mà bị bắt làm 
nô lệ, và Barad-dâr đã không bị phá hủy mà chỉ bị chiếm đóng. Saruman, 
do không chiếm được chiếc Nhẫn, trong cảnh hỗn loạn và lừa lọc của thời 
điểm ấy sẽ tìm thấy ở Mordor những mắt xích còn thiếu trong nghiên cứu 
bản thân về truyền thuyết xoay quanh chiếc Nhẫn, rồi sẽ chăng bao lầu sẽ 


https://thuviensach.vn 


làm một chiếc Nhẫn Báu cho riêng mình, cầm nó mà thách thức kẻ tự 
phong làm đấng Trị vì Trung Địa. Trong cuộc xung đột đó cả hai bên sẽ 
nhìn dân Hobbit bằng con mắt căm ghét và khinh miệt: họ hắn sẽ không tài 
nào sống nổi kể cả trong kiếp nô lệ. 


Những phương án triển khai khác có thể được nghĩ tới, chiều theo thị 
hiếu hoặc quan điểm của những người thích tham chiếu ngụ ngôn phóng dụ 
hoặc chuyện thời sự. Song tôi chân thành ghét ngụ ngôn phóng dụ trong 
mọi hình thức, đã ghét kể từ hồi tôi đủ già để cảnh giác nhìn ra sự hiện diện 
của nó ở bất kỳ đầu. Tôi thích lịch sử hơn nhiều, dù chân thực hay giả cách, 
với khả năng áp dụng đa dạng lên suy nghĩ và trải nghiệm của độc giả. Tôi 
nghĩ là nhiều người nhầm “khả năng áp dụng” với “ngụ ngôn phóng dụ”; 
song một thứ là do lựa chọn tự do của người đọc, thứ kia lại nằm dưới sự 
thống trị có mục đích của tác giả. 


Một tác giả dĩ nhiên không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng từ những 
trải nghiệm của chính mình, song cái mầm chuyện kể lại hút từ mảnh đất 
trải nghiệm dọc theo những đường cực kỳ phức tạp, và những nỗ lực hòng 
định nghĩa quá trình này cùng lắm chỉ là phỏng đoán từ bằng chứng vốn dĩ 
không đầy đủ và mơ hồ nhập nhằng. Vả lại sẽ là sai lầm - mặc dầu đương 
nhiên hấp dẫn, nhất là khi thời kỳ sống của tác giả cùng nhà phê bình chồng 
chéo lên nhau - nếu tin rằng những phong trào tư tưởng hoặc các sự kiện 
thời đại cả hai cùng trải qua tất yếu là nguồn ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Quả 
tình chỉ ai đã đích thân chịu đựng cái bóng tăm tối của chiến tranh thì mới 
cảm thấy trọn vẹn sức áp bức từ cuộc chiến; nhưng năm tháng trôi qua, giờ 
đây người ta thường quên mất rằng bị mắc kẹt trong cảnh chiến tranh vào 
năm 1914 giữa độ thanh xuân thì cũng kinh khủng chăng kém øì buộc phải 
can dự vào chiến trận năm 1933 và các năm tiếp sau. Đến năm 1918, ngoại 
trừ duy nhất một người, còn thì bạn bè tôi đều chết cả. Hoặc giả chuyển 
sang một vấn đề bớt đau lòng hơn: vài người đã có ý kiến cho rằng “Cuộc 
thanh trừng Quận” phản ảnh tình hình nước Anh tại thời điểm tôi đang hoàn 
tất câu chuyện. Không phải như thế. Đó là một phần thiết yếu trong cốt 


https://thuviensach.vn 


truyện, được trù tính từ đầu, mặc dầu trong quá trình viết bị sửa đối nhân 
vật Saruman có sự phát triển trong cầu chuyện, chứ - tôi có cần nói điều này 
chăng - không có bất kỳ ý nghĩa phúng dụ nào hay tham chiếu chính trị 
đương đại nào. Nó quả thật có chút cơ sở trong trải nghiệm cá nhân, nhưng 
khá ít ỏi (bởi tình hình kinh tế đã hoàn toàn khác), lại quá xa xưa. Miền quê 
nơi tôi sống thời thơ ấu đã bị phá hủy xơ xác năm tôi chưa đầy mười bảy 
tuổi, trong những ngày xe ô tô còn là của hiếm (tôi chưa hề nhìn thấy cái 
nào) và người ta vẫn còn xây dựng dở đường xe lửa ngoại thị. Gần đây tôi 
thấy trên báo bức ảnh chụp hình mẫu hư nát cuối cùng của cối xay bột từng 
một thời phồn thịnh bên cạnh cái hồ chứa mà ngày xưa đối với tôi quan 
trọng vô cùng. Tôi chưa bao giờ thích vẻ bề ngoài của ông chủ cối Trẻ, song 
bố ông ta, ông chủ Già, thì có chòm râu đen, và không hề mang tên Sạn 
Mm. 


Chúa tể những chiếc Nhẫn giờ đây được ra ấn bản mới, nên tôi đã chớp 
lấy cơ hội sửa chữa. Một số lỗi và những điểm không nhất quán vẫn còn 
trong bản gốc nay đã được sửa, cùng với nỗ lực cung cấp thông tin ở vài 
điểm mà các độc giả chu tường đã nêu. Tôi đã cân nhắc mọi nhận xét và các 
câu hỏi của độc giả, nên nếu vài nhận xét hay câu hỏi có vẻ bị bỏ qua thì rất 
có thể bởi tôi không giữ giấy ghi chép được ngăn nắp lắm; song có nhiều 
câu chỉ có thể trả lời bằng các phụ lục bổ sung, hay thực tình là bằng cách 
in thêm hắn một phụ bản bao gồm phần lớn nội dung không đưa vào ấn bản 
đầu tiên, đặc biệt là phần thông tin ngôn ngữ học chỉ tiết. Trước mắt ấn bản 
này có thêm Lời tựa, bổ sung vào phần Phi lộ, vài ghi chú, một mục lục tên 
người và địa danh. Mục lục này theo chủ ý sẽ gồm đầy đủ danh mục song 
không đầy đủ các trang tham chiếu, bởi nhằm mục đích hiện tại, cốt yếu là 
phải giảm độ dày cuốn sách. Một mục lục hoàn chỉnh tận dụng được toàn 
bộ nội dung mà bà N. Smith đã chuẩn bị cho tôi, thì phải đợi tới phụ bản. 


J.R.R. IOLKIEN 


https://thuviensach.vn 


PHI LỘ 


1 
Về người Hobbit 


Cuốn sách này chủ yếu nói về người Hobbit, và từ trong trang sách độc 
øiả có thể khám phá ra nhiều điều về tính cách cùng một chút lịch sử của họ 
nữa. Thông tin thêm cũng sẽ có trong trích đoạn cuốn Sách Đỏ ở Biên Tây, 
đã được xuất bản dưới tựa đề Anh chàng Hobbit. Cầu chuyện đó được soạn 
lại từ những chương đầu cuốn Sách Đỏ, do đích thân ông Bilbo - người 
Hobbit đầu tiên trở nên nổi tiếng khắp thế gian bên ngoài - soạn thảo và đặt 
tên là Đến nơi rồi quay về, bởi phần này kể về hành trình đi vào miền Đông 
cùng chuyến trở về của ông: một cuộc phiêu lưu sau này sẽ đưa mọi người 
dần Hobbit vào dòng biến cố vĩ đại trong Kỷ Nguyên được thuật lại ở đây. 


Dầu vậy, nhiều người có lẽ ước sao được biết nhiều hơn về giống người 
đáng chú ý này ngay từ đầu, một số khác lại không sở hữu cuốn sách trước 
đó. Cho những độc giả ấy, tôi nhặt nhạnh lại đây một vài ghi chép về những 
điểm quan trọng hơn, gom từ hệ thống tích truyện về người Hobbit, và cuộc 
phiêu lưu đầu tiên cũng sẽ được thuật lại vắn tắt. 


Hobbit là một giống người không phô trương tuy rất cổ xưa, xưa kia 
đông đảo hơn nhiều ngày nay; bởi họ yêu hòa bình và yên tĩnh, yêu đất đai 
được canh tác tốt: một miền quê trật tự đầu vào đấy, được trồng trọt đâu vào 
đấy là chốn lai vãng ưa thích của họ. Họ trước cũng không và giờ cũng 
không hiểu hoặc giả không thích mấy thứ máy móc nào phức tạp hơn cái 
ống bễ lò rèn, cái cối xay nước hay khung cửi, mặc dầu họ rất khéo léo sử 
dụng dụng cụ. Thậm chí từ xa xưa họ vẫn thường nhát mặt “Người To 


https://thuviensach.vn 


Lớn”, tức chúng ta theo như họ gọi, còn giờ đây thì họ ghét bỏ mà lảng 
tránh chúng ta, thành ra khó mà tìm thấy được. Họ nghe rất thính nhìn rất 
tinh, và mặc dầu phần đồng múp míp lại thêm chẳng bao giờ vội vàng vô 
cớ, song họ vô cùng lanh lợi và khéo léo khi chuyển động. Họ ngay từ đầu 
đã có tài lằng lặng biến mất tức thì mỗi khi có người to lớn nào họ không 
muốn gặp xồng xộc đi qua; và tài năng này được họ phát triển cho đến lúc 
Con Người nghĩ đấy là ma thuật. Song trên thực tế người Hobbit chưa bao 
giờ nghiên cứu ma thuật, bất kể loại nào, và họ khó bị dò ra tăm tích chỉ là 
nhờ kỹ năng chuyên nghiệp có được từ di truyền, luyện tập, và cả nhờ tình 
gắn bó với đất đai, khiến những chủng tộc to lớn vụng về hơn không bắt 
chước nổi. 


Bởi họ là một tộc người bé nhỏ, nhỏ hơn cả Người Lùn: không vâm váp 
và chắc nịch được bằng, ý là vậy, dù không thực sự thấp hơn bao nhiêu. 
Chiều cao của họ biến thiên trong khoảng giữa hai và bốn bộ đơn vị đo 
lường của ta. Giờ thì họ hiếm khi đạt được tới ba bộ; nhưng họ bảo họ đã 
teo nhỏ đi rồi, chứ ngày xưa họ cao hơn nhiều. Theo Sách Đỏ, Bandobras 
Took (Bò Rống), con trai Isumbras Đệ Tam, cao bốn bộ năm nên có thế 
cưỡi cả ngựa. Trong mọi ghi chép của người Hobbit ngài chỉ thua hai nhần 
vật nổi tiếng thời cổ; chuyện đáng tò mò ấy rồi sẽ được kể đến trong cuốn 
sách này. 


Về phần người Hobbit ở Quận, mà các câu chuyện này nói đến, trong 
những ngày hòa bình và thịnh vượng họ là một giống dân vui vẻ. Họ ăn vận 
các màu tươi sáng, đặc biệt thích màu vàng và màu xanh; song họ hiếm khi 
đi giày, bởi gan bàn chân họ gai chắc như da thuộc và trịn lớp lông xoăn 
dày, hết sức giống mớ tóc xoăn trên đầu họ, thường là màu nâu. Do vậy, 
nghề thủ công duy nhất ít được họ thực hành là nghề đóng giày; nhưng họ 
có ngón tay dài khéo léo làm được nhiều thứ đẹp đế hữu dụng khác. Khuôn 
mặt họ lệ thường vốn đôn hậu chứ không thiên về đẹp đẽ, hàm rộng, mắt 
sáng, má đỏ hây hây, miệng chỉ chực cười, chực ăn với uống. Và họ cười và 
ăn uống, thường xuyên và nồng nhiệt, lúc nào cũng thích những trò đùa đơn 


https://thuviensach.vn 


giản, thích xơi sáu bữa một ngày (khi có thể). Họ hiếu khách, ưa tiệc tùng, 
và thích quà cáp, những món quà được họ cho đi thoải mái cũng như nhận 
về hào hứng. 


Quả thật rõ ràng là, bất chấp sự xa lánh sau này, dần Hobbit chính là anh 
em họ hàng của chúng ta: gần chúng ta hơn các Tiên, thậm chí còn gần hơn 
cả Người Lùn. Thời xa xưa họ nói các ngôn ngữ của Con Người, theo kiểu 
cách riêng của họ, thích và không thích phần nhiều các thứ Con Người vẫn 
thích và không thích. Nhưng mối quan hệ của hai bên chính xác là gì thì 
không còn khám phá ra được nữa. Khởi đầu của người Hobbit là mãi ở 
Thời Cựu Niên mà nay đã trôi qua và bị lãng quên. Duy chỉ các Tiên còn 
giữ lại ghi chép nào đó về thời đại đã mất tăm tích ấy, nhưng các truyền 
thuyết của họ hầu như chỉ nói về lịch sử của chính họ, trong đó Con Người 
hiếm khi xuất hiện còn Hobbit hoàn toàn không được nhắc đến. Song rõ 
ràng dân Hobbit trên thực tế đã sống lặng lễ ở Trung Địa suốt nhiều năm dài 
trước khi các chủng dân khác lần đầu biết đến họ. Và thế gian suy cho cùng 
đầy những sinh vật kỳ lạ đến độ không đếm nổi, giống dần nhỏ bé dường 
như không hề có gì quan trọng. Song vào thời Bilbo, rồi thời Frodo người 
thừa kế của ông, họ đột nhiên trở nên vừa quan trọng vừa nổi tiếng, dù tự 
họ không hề muốn, và làm rối cả những trù tính của hội đồng Thông Thái 
hay thế lực Hùng Mạnh. 


Những ngày đó, Trung Địa vào Kỷ Đệ Tam, nay đã là quá khứ xa xi, và 
hình dáng mọi vùng đất đã thay đổi; song những khu vực người Hobbit sinh 
sống hồi đó thì chắc hắn vẫn y nguyên nơi họ đang nán lại ngày nay: Tây 
Bắc Cựu Thế Giới, đằng Đông Đại Dương. Về quê nhà gốc gác của họ, các 
Hobbit thời Bilbo không lưu giữ chút thông tin nào cả. Niềm say mê học 
vấn (trừ các sự tích phả hệ) hoàn toàn không phổ biến giữa họ, song vẫn 
còn một vài Hobbit trong các gia tộc già cỗi hay nghiên cứu sách vở của 
riêng họ, thậm chí còn thu thập các mẫu chuyện về thời xưa và các vùng đất 


https://thuviensach.vn 


xa xăm từ các Tiên, Người Lùn và Con Người. Ghi chép của họ chỉ mới bắt 
đầu từ thuở mở đất định cư ở Quận, nên các truyền thuyết cổ đại nhất cũng 
chăng mấy xa xưa hơn Thời Kỳ Lưu Lạc. Tuy vậy, qua những truyền thuyết 
này, đồng thời qua chứng cứ phong tục cùng từ ngữ riêng của họ, có thể 
thấy rõ người Hobbit trong quá khứ xa xưa đã đi về phía Tây, như các dân 
tộc khác. Truyện kể hồng hoang nhất dường như tiết lộ thời kỳ họ sống ở 
thung lung thượng nguồn sông Anduin, giữa các mái Rừng Xanh Lớn và 
Dãy Núi Mù. Vì sao mà sau này họ quyết định chọn gian khổ và hiểm nguy, 
băng qua rặng núi vào Eriador thì không còn chắc chắn được nữa. Chuyện 
kể của chính họ nhắc đến sự sinh sôi quá mức của Con Người nơi đất ấy, 
nhắc đến bóng đen bao phủ khu rừng, khiến khu rừng trở nên tăm tối và 
mang tên mới là rừng Âm U. 


Trước khi băng núi, người Hobbit đã phân tách thành ba tiểu chủng có 
phần khác biệt: Chân Tơ, Đại Cồ và Bì Bợt. Chân Tơ da nâu hơn, nhỏ 
người hơn, lại thấp hơn, và họ không có râu, cũng không đi ủng; bàn tay 
bàn chân họ gọn gàng và khéo léo lanh lợi; họ ưa cao nguyên và sườn đồi. 
Đại Cồ vóc người to ngang hơn, nặng nề hơn; chân tay họ to lớn hơn, và họ 
thích đất bằng với những dải sông. Bì Bợt da dẻ sáng đẹp hơn, tóc cũng 
sáng, và họ cao hơn, mảnh dẻ hơn hai chỉ kia; họ yêu cây và đất rừng. 


Thời xa xưa, chỉ Chân Tơ thường qua lại với Người Lùn và sống lâu dài 
dưới các đồi chân núi. Họ đi về phía Tây từ rất sớm, lang thang khắp 
Eriador mãi tới tận Đỉnh Gió trong khi những nhóm khác vẫn đang ở Vùng 
Đất Hoang. Họ là chi bình thường nhất, đặc trưng cho người Hobbit, và cho 
đến nay cũng là chi đông đúc nhất. Họ thể hiện rõ nhất xu hướng định cư 
một chỗ, bảo tồn được lâu nhất thói quen sống trong hang hốc của cha ông. 


Chi Đại Cồ lưu lại lâu bên triền Sông Cả Anduin, và ít trốn tránh Con 
Người hơn cả. Họ đi về phía Tây sau Chân Tơ rồi theo dòng Nước Ôn xuôi 
xuống phương Nam; sau đó nhiều người trong số họ sinh sống lầu dài giữa 
Tharbad và biên giới Dunland trước khi lại ngược về Bắc. 


https://thuviensach.vn 


Chi Bì Bợt, số người ít nhất, là một chi phương Bắc. Họ thân thiện với 
các Tiên hơn những Hobbit khác, lại sành sỏi về ngôn ngữ và ca hát hơn 
nghề thủ công; và thời xa xưa họ thích săn bắn hơn cày bừa. Họ vượt núi 
phía Bắc Thung Đáy Khe, đi xuống sông Nguồn Xám. Ở Eriador họ nhanh 
chóng hòa lẫn vào các chi khác, đã đến từ trước, song vì họ có phần gan dạ 
hơn và mêề phiêu lưu hơn, nên người ta thường thấy họ đóng vai trò thủ lĩnh 
hay tù trưởng các thị tộc Chân Tơ hoặc Đại Cồ. Thậm chí ở thời Bilbo, 
dòng máu Bì Bợt vẫn còn mạnh thấy rõ trong các gia tộc lớn, như nhà Took 
và các vị Chủ Trấn Hươu. 


Sang đến miền Tây Eriador, giữa Dãy Núi Mù và Dãy Núi Lune, các 
Hobbit thấy có cả Con Người lẫn các Tiên. Kỳ tình, một số người vẫn sinh 
sống ở đó, tàn dư tộc Dúnedain, dòng giống các vua Con Người vượt Đại 
Dương từ Tây Châu đến; song họ đang lụi tàn nhanh chóng và đất đai của 
họ ở Vương Quốc Bắc đang suy sụp khắp nơi nơi thành đất hoang. Có thừa 
đất trống cho những người vừa tới, và chăng mấy chốc người Hobbit bắt 
đầu định cư thành những cộng đồng quy củ nề nếp. Phần lớn các chốn định 
cư ban đầu của họ đã biến mất và đến thời Bilbo thì đã bị lãng quên từ lâu; 
song trong những khu lớn mạnh đầu tiên vẫn còn trụ lại một, mặc dầu quy 
mô đã giảm: đấy là ở Bree và trong rừng Chet bao chung quanh Bree, cách 
Quận chừng bốn mươi dặm về phía Đông. 


Chắc chắn, chính trong những ngày đầu này người Hobbit đã học dùng 
chữ cái và bắt đầu viết theo lối người Dúnedain, những kẻ xưa kia học được 
nghệ thuật ấy từ các Tiên. Và cũng trong những ngày ấy họ quên đi thứ 
ngôn ngữ sử dụng trước đấy, để rồi mãi mãi về sau chỉ nói Ngôn Ngữ 
Chung, Tây ngữ như người ta thường gọi, thứ tiếng bấy giờ phổ biến khắp 
mọi miền đất của các vua từ Arnor tới Gondor, và dọc khắp mọi bờ bãi Đại 
Dương từ Belfalas đến Lune. Tuy vậy họ vẫn giữ gìn một vài từ ngữ của 
riêng họ, cũng như những danh từ riêng chỉ tháng và ngày, và một kho 
khống lồ các tên riêng từ quá khứ. 


https://thuviensach.vn 


Đúng giai đoạn này, truyền thuyết của người Hobbit lần đầu tiên cố định 
thành lịch sử bắt đầu có niên lịch hăn hoi. Bởi chính nhằm năm một nghìn 
sáu trăm lẻ một thuộc Kỷ Đệ Tam mà hai anh hem Bì Bợt, Marcho và 
Blanco, từ Bree ra đi, và được sự chấp thuận của đức đại vương tại 
Fornost[4], họ băng dòng sông nâu Baranduin dẫn theo một đoàn Hobbit vô 
cùng đông đảo. Họ đi qua cầu Cung Đá, bắc từ những ngày huy hoàng của 
Vương Quốc Bắc, và chiếm toàn bộ đất đai phía bên kia cầu làm nơi sinh 
sống, tức là khoảng đất giữa dòng sông và khu Đồi Rìa. Yêu cầu duy nhất 
dành cho họ là họ cần để mắt sang sửa Cầu Lớn, cùng mọi cầu đường khác, 
giúp các thồng tín viên của nhà vua qua lại thuận tiện hơn, và công nhận uy 
quyền của ngài. 


Từ đó bắt đầu Niên lịch Quận, bởi năm băng qua sông Bia Rum Đun 
(các Hobbit phiên ra như vậy) trở thành Năm thứ Nhất ở Quận, và mọi ngày 
tháng sau này được tính theo đấy[5]. Lập tức các Hobbit miền Tây phải 
lòng miền đất mới, nên họ ở lại đó, chắng mấy chốc một lần nữa trôi ra khỏi 
lịch sử của Con Người và các Tiên. Trong khi đất ấy vẫn còn vua, về danh 
nghĩa họ vẫn là thần dân của ngài, song trên thực tế cai trị họ là các trưởng 
tộc Hobbit, hoàn toàn không dính líu gì tới mọi sự kiện của thế giới bên 
ngoài. Trong trận chiến cuối cùng ở Fornost chống Vua Phù Thủy vương 
quốc Angmar, họ cử vài tay cung đi hỗ trợ nhà vua, hoặc theo họ kể là vậy, 
mặc dầu không có câu chuyện nào của Con Người chép lại tình tiết này. 
Nhưng trong cuộc chiến ấy Vương Quốc Bắc bại vong; và rồi người Hobbit 
chiếm lấy đất ấy làm của riêng, và họ chọn từ trong các trưởng tộc một vị 
Thain xứng đáng nắm quyền thay nhà vua vừa ra đi. Ở đó trong suốt một 
nghìn năm họ hầu như không bị chiến tranh quấy rây, và họ phát triển thịnh 
vượng, sinh đàn sinh đống sau trận Dịch Hạch Đen (năm 37 NLQ) cho đến 
thảm họa Mùa Đồng Dài Dặc cùng trận đói ngay sau đó. Hàng nghìn dần bỏ 
mạng sau đợt ấy, nhưng tới thời điểm xảy ra câu chuyện này thì Những 
Năm Đói Kém (1158-60) đã là quá khứ xa xưa và người Hobbit đã lại quen 
với cảnh dư thừa. Đất đai màu mỡ nhân từ, và mặc dầu lúc mới đến họ chỉ 
thấy một vùng bỏ hoang từ lâu nhưng đất này xưa kia đã được cày bừa cẩn 


https://thuviensach.vn 


thận, ở đó nhà vua đã từng làm chủ nhiều trang trại, ruộng ngô, vườn nho 
và rừng. 


Vùng đất trải dài bốn mươi lý từ Đồi Rìa đến cầu Bia Rum Đun và năm 
mươi lý từ vùng truông Bắc đến đầm lầy phía Nam. Người Hobbit đặt tên là 
Quận, vì là vùng đất thuộc quyền quản của vị Thain, và là một quân buôn 
bán được tổ chức đâu ra đấy, và ở cái góc thế giới dễ chịu này họ tổ chức 
cuộc sống của mình đâu ra đấy, càng ngày càng bớt đi ra thế giới bên ngoài 
nơi những thứ tăm tối tung hoành, cho đến khi họ dần coi hòa bình và thịnh 
vượng là nguyên tắc ở Trung Địa và là quyền đương nhiên của mọi bọn dần 
có óc xét đoán. Bọn họ quên mất hoặc giả vờ tịt đi chút kiến thức ít ỏi ngày 
xưa về những người Bảo Vệ, cả về công khó nhọc của những người đã làm 
nên nền hòa bình dài lâu ở Quận. Trên thực tế họ đang được che chở, nhưng 
họ đã thôi không nhớ chuyện ấy nữa. 


Các Hobbit bất kể tộc nào đều chẳng bao giờ hiếu chiến, họ cũng chưa 
bao giờ đánh lẫn nhau. Dĩ nhiên, hồi thượng cổ họ từng buộc phải chiến đấu 
để duy trì chỗ đứng trong một thế giới gian nan; song tới thời Bilbo ấy đã là 
chuyện lịch sử ngày xửa ngày xưa rồi. Trận chiến cuối cùng, trước khi câu 
chuyện này bắt đầu, thực chất cũng là trận chiến duy nhất từng diễn ra bên 
trong biên giới Quận, đã ở bên ngoài ký ức của mọi người còn sống: Trận 
Đồng Xanh, 1147 NLQ, Bandobras Took đánh đuối cuộc xâm lăng của bọn 
Orc. Kể cả thời tiết cũng đã trở nên dễ chịu hơn, bầy sói từng một thời rình 
rập khắp phương Bắc trong những mùa đồng trắng buốt giá giờ chỉ còn là 
chuyện cổ tích. Vậy nên, mặc dầu vẫn còn vài kho vũ khí ở Quận, song 
những thứ này chủ yếu dùng làm vật trưng bày, treo bên trên lò sưởi hoặc 
trên tường, hoặc được gom vào viện bảo tàng ở Mỏ Cộ. Viện Mathom là tên 
gọi bảo tàng này; bởi bất kể thứ gì người Hobbit không sử dụng trước mắt, 
song lại chẳng nỡ lòng vứt bỏ, họ đều gọi là mathom. Chỗ ở của họ có xu 
hướng chật ních các thứ mathom, và nhiều món quà được truyền từ người 
này sang người kia cũng thuộc dạng này. 


https://thuviensach.vn 


Tuy nhàn hạ và hòa bình, nhưng tộc người này vẫn dẻo dai kỳ lạ. Nếu 
đến mức phải đe dọa hay giết họ thì cũng khó mà làm được; và có lẽ họ 
kiên trì yêu những thứ tốt đẹp đến vậy phần lớn bởi, khi bắt buộc, họ vẫn có 
thể sống mà không cần chúng, và còn có thể vượt qua sự hành hạ của tai 
ương, kẻ thù hay thời tiết theo lối bất cứ ai không hiểu rõ họ, không nhìn xa 
hơn cái dạ dày ham ăn cùng khuôn mặt no nê của họ đều phải kinh ngạc. 
Mặc dầu ngại sinh sự, và không bao giờ giết vật sống làm trò giải trí, họ rất 
gan góc lúc cùng đường, và khi cần vẫn có thể sử dụng vũ khí. Họ bắn cung 
tốt, bởi họ tỉnh mắt và ngắm đích chắc chắn. Không chỉ giỏi chuyện cung 
tên. Nếu thấy Hobbit lom khom hòn đá, mau kiếm chỗ ẩn nấp là vừa, mọi 
thú rừng to lớn đi lạc vào đất họ đều biết rõ như vậy. 


Mọi Hobbit ban đầu đều sống trong các hốc trong lòng đất, hoặc họ tin 
là vậy, và họ vẫn cảm thấy dễ chịu thoải mái nhất ở những chốn ngụ cư như 
thế; nhưng cùng với dòng thời gian, họ buộc phải thích nghi với những hình 
thức ở khác. Thực tế là ở Quận vào thời Bilbo, thường thường chỉ những 
Hobbit giàu nhất và những Hobbit nghèo nhất còn duy trì phong tục cổ xưa 
này. Kẻ nghèo nhất tiếp tục sống trong những hang hốc loại tiền sử nhất, 
đúng nghĩa là hốc, duy nhất một cửa số hoặc chẳng có cái nào cả; trong khi 
kẻ phong lưu xây những cấu trúc xa xỉ mô phỏng những hang hốc xa xưa. 
Nhưng các vị trí đất thích hợp xây những đường hầm lớn và đâm trổ nhiều 
nhánh kiểu này (hay là smial như họ gọi) không phải chỗ nào cũng có; và ở 
đồng bằng và các vùng đất trũng, dần Hobbit bắt đầu xây dựng bên trên mặt 
đất, bởi họ sinh sôi quá nhanh. Quả thực, ngay cả trong những vùng đồi và 
các làng cổ hơn, như Hobbit Thôn hoặc Ấp Tuck, hoặc ở quận ly Mỏ Cộ 
trên khu Đồi Trắng, bây giờ có rất nhiều ngôi nhà bằng gỗ, bằng gạch, hoặc 
bằng đá. Những nhà này đặc biệt được các chủ cối xay, thợ rèn, thợ bên 
thừng, thợ đóng xe kéo, cùng người thuộc những ngành nghề tương tự ưa 
thích; bởi cho dù vẫn có hốc để chui ra chui vào, các Hobbit từ lầu đã quen 
xây dựng kho hàng và nhà xưởng. 


https://thuviensach.vn 


Thói quen xây nhà trang trại và nhà kho nghe kể đã khởi đầu trong cộng 
đồng cư dân Chằm Lớn bên dưới hạ nguồn sông Bia Rum ĐÐĐun. Người 
Hobbit vùng ấy, tức Tổng Đông, khá to lớn và vụng về chân cắng, thường 
đi ủng Người Lùn những khi lầy lội. Nhưng họ nổi tiếng vì phần lớn dòng 
máu thuộc tộc Đại Cồ, lồ lộ ở đám lông tơ mọc dưới cằm nhiều người đó. 
Không người Chân Tơ hay Bì Bợt nào có dấu vết râu cằm. Thực ra, dân 
Chằm Lớn, cả dân vùng Trấn Hươu phía Đông sông Bia, nơi sau đó họ lẫn 
sang sinh sống, phần lớn vào Quận muộn hơn từ tít miền Nam; họ vẫn còn 
mang những cái tên kỳ cục và nói những từ lạ lùng không thấy ở đầu khác 
trong toàn Quận. 


Có khả năng là nghề xây dựng, như nhiều nghề thủ công khác, họ đã học 
từ người Dúnedain. Nhưng dần Hobbit cũng có thể đã học trực tiếp từ các 
Tiên, bậc sư phụ của Con Người từ thời trẻ. Bởi các Tiên Thượng Tộc vẫn 
chưa từ bỏ Trung Địa, và ở thời điểm ấy họ đang sinh sống tại Cảng Xám 
xa mãi đằng Tây, và ở những nơi khác gần sát Quận. Ba tòa tháp Tiên có từ 
thời thượng cổ giờ vẫn còn nhìn thấy trên khu Đồi Tháp phía bên kia vùng 
biên phía Tây. Chúng tỏa sáng mãi xa dưới ánh trăng. Tòa tháp cao nhất là 
tòa xa nhất, đứng một mình trên gò đồi xanh mướt. Các Hobbit Tổng Tây 
nói rằng đứng trên đỉnh tháp ấy người ta có thể thấy Đại Dương; nhưng 
chưa bao giờ nghe nói có Hobbit nào từng trèo lên được đấy. Thực ra, hầu 
như rất ít Hobbit từng trông thấy hoặc giong buồm trên Đại Dương, và số 
Hobbit từng quay trở về mà kể chuyện thì còn ít hơn nữa. Ngay cả đến sông 
và các con thuyền bé xíu mà Hobbit cũng nhìn với thái độ nghi ngại sâu 
sắc, và trong số họ không nhiều người biết bơi. Nên trong khi ngày tháng ở 
Quận dài thêm, họ càng lúc càng ít nói chuyện với các Tiên, rồi đâm ra sợ 
bọn họ, đồng thời nghi ngờ những kẻ qua lại với bọn họ; Đại Dương trở 
thành một từ ngữ đáng sợ, thành dấu hiệu của cái chết, nên họ quay mặt đi 
không dám nhìn những quả đồi ở đằng Tây. 


Nghề xây dựng có thể đã được các Tiên hoặc Con Người truyền lại, 
nhưng dân Hobbit dựng nghề theo lối riêng. Họ không ham mê xây tháp. 


https://thuviensach.vn 


Nhà của họ thường dài, thấp và tiện nghi. Loại xưa nhất thực ra chẳng khác 
gì xây bát chước các smial, lợp mái che bằng cỏ khô hoặc rơm, hoặc trải 
mái bằng những mảng đất mặt có cỏ mọc, còn tường thì hơi lồi ra. Dầu vậy, 
giai đoạn ấy thuộc về thuở ban đầu của Quận, và công việc xây nhà Hobbit 
đã từ lâu biến đổi, cải thiện nhờ công cụ học của Người Lùn, hoặc giả tự 
phát hiện ra. Tình yêu dành cho cửa số tròn, thậm chí cửa đi tròn, là nét 
riêng chính yếu còn sót lại của lối kiến trúc đặc thù Hobbit. 


Những căn nhà và hốc Hobbit ở Quận thường lớn, sinh sống trong đó là 
các đại gia đình. (Bilbo và Frodo Bao Gai ở vậy một mình là hai trường hợp 
hết sức ngoại lệ, cũng như họ còn ngoại lệ trên nhiều phương diện khác, ví 
dụ như đánh bạn với các Tiên.) Đôi khi, như trong trường hợp nhà Took ở 
các Smial Lớn, hay người nhà Hươu Bia Rum ở Dinh Bia Rum, nhiều thế 
hệ họ hàng sống trong cảnh (tương đối) hòa bình cùng nhau trong một dinh 
lớn trổ nhiều đường hầm do tổ tiên để lại. Tất cả các Hobbit, trong mọi 
trường hợp, đều hết lòng với thị tộc và tính toán các mối quan hệ họ hàng 
cực kỳ kỹ lưỡng. Họ vẽ những cây gia hệ dài và phức tạp, vô số cành 
nhánh. Khi qua lại với người Hobbit nhất thiết phải nhớ được ai họ hàng 
với ai, và họ hàng ở mức độ nào. Muốn lập một cây gia hệ, trong quyển 
sách này, chỉ bao gồm những thành viên quan trọng hơn cả, ở vào thời điểm 
câu chuyện này kể tới, đấy cũng là điều bất khả thi. Các cây phả hệ cuối 
cuốn Sách Đỏ ở Biên Tây tự chúng đã thành một cuốn sách nhỏ, và ngoại 
trừ người Hobbit ra, tất cả mọi người đều sẽ thấy cực kỳ tẻ ngất. Các 
Hobbit say mê những thứ này, nếu chúng chuẩn xác: họ thích có những 
cuốn sách viết toàn chuyện đã biết rồi, được kể ra có căn cứ và trung thực, 
không có mâu thuẫn nào hết. 


22 
Về cỏ hút 


https://thuviensach.vn 


Còn một thứ kỳ dị nữa về người Hobbit cổ xưa rất nên được đề cập, một 
thói quen đáng kinh ngạc: họ ưa hút hoặc hít, bằng tấu đất sét hoặc gõ, khói 
đốt lá một loại cỏ, mà họ gọi là cỏ hút, hay lá, một loại thực vật có lẽ thuộc 
chi Nicotiana. Vô vàn bí ẩn vây quanh nguồn gốc phong tục, hay “nghệ 
thuật” (như người Hobbit ưa gọi) đặc thù này. Tất cả những gì khám phá 
được về phong tục đó trong đời xưa đều là do Meriadoc Hươu Bia Rum 
(sau này thành ông Chủ Trấn Hươu) tập hợp lại, và bởi ông và món thuốc lá 
Tổng Nam đóng một vai trò quan trọng trong bộ sử này, những nhận xét của 
ông trong lời giáo đầu tác phẩm Vạn sự tích cỏ cây ở Quận nên được trích 
ra đầy: 


“Nghệ thuật này,” ông trình bày, “là điều duy nhất chúng ta có thể khẳng 
định chắc chắn là phát kiến của riêng mình. Những người Hobbit đầu tiên 
bắt đầu hút thuốc từ khi nào không ai biết, mọi truyền thuyết và chuyện kế 
gia đình đều coi đó là một phần tất yếu; suốt bao lâu dần Quận hút đủ loại 
cỏ khác nhau, số hôi hám, số thơm tho. Nhưng mọi nguồn đều nhất trí ở 
điểm chính Tobold Rúc Tù Và thị trấn Đáy Dài ở Tống Nam đã lần đầu tiên 
trông được loại cỏ hút như ngày nay tại vườn nhà vào thời Isengrim Đệ 
Nhị, khoảng năm 1070 Niên lịch Quận. Loại nhà trông thượng hạng vẫn 
còn ở khu vực đó mà ra, đặc biệt những chủng loại ngày nay mang danh là 
Lá Đáy Dài, Già Toby và Ngôi Sao Phương Nam. 


“Làm thế nào mà Già Toby bắt gặp loại thực vật này thì không có loại tư 
liệu nào ghi chép, bởi cho đến ngày chết ông vẫn không chịu nói. Ông biết 
nhiều về các loại cỏ, nhưng ông không phải người đi chu du thiên hạ. 
Người ta đồn rằng thời trẻ ông thường đến Bree, mặc dầu ông chắc chắn 
chưa bao giờ đi khỏi Quận xa hơn thế. Do đó cũng rất có thể ông đã tìm 
hiểu được về loài cây cỏ này ở Bree, nơi ngày nay thứ thực vật ấy giá nào 
cũng luôn mọc tươi tốt trên các sườn Nam quả đồi. Hobbit ở Bree tự nhận 
mình mới là người thực sự hút món cỏ hút này đầu tiên. Dĩ nhiên, họ khẳng 
định đã làm mọi thứ trước dân Quận, vốn bị họ gọi là “bọn mới định cư”; 


https://thuviensach.vn 


nhưng riêng trường hợp này tôi nghĩ khăng định ấy là đúng. Và chắc chắn 
chính từ Bree mà mấy thế kỷ gần đây nghệ thuật hút thứ cỏ đích thực đã lan 
rộng ra cộng đồng Người Lùn và các bọn dân khác như Tuần Du, Phù Thủy, 
hoặc các loại lữ khách nói chung vẫn hay đi qua đi lại cái giao lộ cổ xưa ấy. 
Xuất phát điểm kiêm trung tâm của thứ nghệ thuật này, bởi vậy, chính là 
quán trọ cũ kỹ ở Bree, quán Ngựa lồng, do gia đình Bơ Gai làm chủ từ thời 
còn chưa có sử. 


“Đồng thời, các quan sát của chính tôi trong rất nhiều hành trình về 
phương Nam đã khiến tôi tin rằng thứ cỏ ấy gốc không phải ở vùng đất 
chúng ta, mà từ hạ nguồn sông Anduin đi lên mạn Bắc, và tôi ngờ rằng 
trước khi tới đó, nó đã được Con Người từ Tây Chầu mang vượt Đại 
Dương. Cỏ này mọc nhiều ở Gondor, đậm đà và to hơn hắn trên miền Bắc; 
trên đây chăng ai thấy nó mọc hoang, mà chỉ xanh tốt ở những nơi ấm áp 
kín gió như Đáy Dài. Con Người ở Gondor gọi nó là ganelas ngọt, yêu mến 
nó chỉ vì mùi hương hoa. Từ đất ấy hắn nó đã được đưa lên theo đường 
Xanh trong suốt nhiều thế kỷ ròng rã từ thuở Elendil đến Trung Địa cho tới 
thời đại chúng ta ngày nay. Nhưng kể cả người Dúnedain ở Gondor cũng 
công nhận cho chúng ta cái vinh dự này: chính Hobbit là người đầu tiên 
nhồi cỏ ấy vào trong tấu. Ngay cả các vị Phù Thủy cũng chưa hề tưởng ra 
cách ấy trước chúng ta. Dầu vậy, một Phù Thủy mà tôi biết đã tiếp thu thứ 
nghệ thuật này từ rất lầu, và hút một cách thành thục, y như với mọi thứ lão 
để tâm tới.” 


K) 
Về trật tự Quận 


Quận được chia thành bốn góc phần tư, tức bốn Tổng đã nói đến từ 
trước: Bắc, Nam, Đông và Tây; đến lượt chúng lại chia thành vài khu đất 


https://thuviensach.vn 


dòng họ, vẫn còn mang tên của vài gia tộc trùm sò lâu đời, mặc dầu tới thời 
điểm chép trong bộ sử này những cái tên này không còn chỉ giới hạn ở 
những vùng đất gốc mà thôi. Hầu hết người nhà Took vẫn còn sống ở Hạt 
Took, nhưng nhiều gia đình khác thì không, ví dụ như họ Bao Gai hay họ 
Boffin. Bên ngoài các Tổng là các Biên Đông và Tây: Trấn Hươu (xem 
trang 197); và Biên Tây trở thành một phần Quận năm 1462 NLQ. 


Quận ở thời này hầu như không có một dạng “chính quyền” nào. Các 
gia tộc hầu hết tự quản chuyện riêng của họ. Trồng trọt lấy thực phẩm và 
xơi thực phẩm ấy là đã chiếm hầu hết thời gian. Về những vấn đề khác thì 
họ hào phóng và chăng tham lam, chỉ hài lòng và khiêm tốn, nên ruộng đất 
nhà cửa, trang trại, phần xưởng và các cơ sở kinh doanh nhỏ có xu hướng 
không thay đối gì qua nhiều đời. 


Dĩ nhiên, vẫn còn truyền thống cổ xưa suy tôn đức đại vương ở 
Forrnost, hay Bắc Đô như họ gọi, mãi phía Bắc Quận. Nhưng ở đó không 
có vua suốt một nghìn năm rồi, và thậm chí phế tích Bắc Đô của Các Vua 
cũng đã um tùm cỏ mọc. Song người Hobbit vẫn miệt thị bọn người hoang 
dã và các thứ xấu xa ma quỷ (như quỷ khổng lồ) là chúng chẳng nghe biết 
đến vua. Bởi họ coi vì vua thời xưa là người đề ra tất cả lề luật thiết yếu 
hiện dùng; và thường thường họ tự nguyện tuân theo bộ luật ấy, bởi đấy 
chính là Luật Trời (như họ nói), vừa cổ xưa vừa công bình. 


Đúng là gia tộc Took vốn xưa nay luôn ưu việt, bởi chức vị Thain đã 
được truyền đến tay họ (từ gia tộc Lão Hươu) vài thế kỷ trước, và trưởng 
tộc Took vẫn mang tước vị ấy từ bấy đến giờ. Vị Thain là người đứng đầu 
Quận Hội, nguyên soái Quận Động viên cũng như Lực lượng Vũ trang 
Hobbit, nhưng bởi Quận Hội và Quận Động viên chỉ được tổ chức ở những 
thời điểm khẩn cấp, mà giờ đây không còn xảy ra nữa, nên tước vị Thain 
nay chỉ còn là một tôn vị bình thường. Quả thực, gia tộc Took vẫn còn được 
người ta kính trọng đặc biệt, bởi dòng họ này vẫn vừa đông đảo vừa quá 
chừng giàu có, lại có thói quen mỗi thế hệ đẻ ra vài tính cách mạnh mẽ với 


https://thuviensach.vn 


các thói quen dị thường và thậm chí cả niềm đam mê phiêu lưu. Tuy nhiên 
hai phẩm chất sau nói chung được lượng thứ (ở giới nhà giàu) hơn là được 
đại chúng tán đồng. Dầu vậy, vẫn tồn tại thói quen gọi trưởng tộc là VỊ 
Took và thêm vào tên ông này một con số, nếu cần, tỷ như Isengrim đệ Nhị 
chăng hạn. 


Quan chức thực sự duy nhất ở Quận ngày nay là Thị trưởng Mỏ Cộ 
(cũng là Thị trưởng Quận), chức vụ này cứ mỗi bảy năm được bầu một lần 
ở Hội chợ Tự do trên khu Đồi Trắng vào ngày Lithe, tức ngày Hạ Chí. Với 
tư cách thị trưởng, hầu như nhiệm vụ duy nhất của ông ta là chủ trì các buổi 
đại tiệc tổ chức vào các ngày lễ ở Quận, mà ngày lễ ở Quận thì cứ chốc 
chốc lại đến. Nhưng nhiệm vụ Bưu Trưởng và Quận Cảnh Trưởng cũng 
ghép chung vào vai trò thị trưởng, nên ông này quản lý cả Dịch Vụ Đưa 
Thư lẫn việc Cảnh Giới. Đây là hai cơ quan công vụ duy nhất ở Quận, và 
những người Đưa Thư là đông đảo nhất, bận rộn hơn nhiều so với bên kia. 
Chắng phải tất cả Hobbit đều biết chữ, song ai mà biết thì sẽ liên tục viết 
cho tất cả bạn bè nào (cùng một số họ hàng chọn lọc) sống xa quá một cuốc 
đi bộ buổi chiều. 


Quận Cảnh là tên dân Hobbit đặt cho lực lượng cảnh sát, hoặc giả thứ 
mà ở họ được coi là cảnh sát. Dĩ nhiên họ không mặc đồng phục (những thứ 
như vậy hoàn toàn xa lạ), chỉ cắm chiếc lông chim trên mũ; và trong thực 
tiễn họ đóng vai trò gác giậu hơn là cảnh sát, chủ yếu quan tâm đến thú 
hoang đi lạc hơn là con người. Cả Quận chỉ có mười hai người bọn họ, mỗi 
Tổng ba người, lo Việc Trong Rìa. Một đơn vị lớn hơn kha khá, thay đổi tùy 
theo yêu cầu, được tuyển dụng để “rầm rập tuần biên”, cũng là để đảm bảo 
bất kể kẻ Ngoài Rìa nào, dầu lớn dầu nhỏ, đều không quấy rầy họ được. 

Ở thời điểm câu chuyện này bắt đầu, số lượng Biên Cảnh, như họ gọi, 
đã tăng đáng kể. Có nhiều tin đồn và nhiều lời phàn nàn về những người lạ 
và sinh vật lạ qua lại quanh khu vực biên giới, thậm chí vượt vào trong: dấu 
hiệu đầu tiên cho thấy mọi thứ không hoàn toàn như đáng ra phải thế, như 


https://thuviensach.vn 


đã luôn thế ngoại trừ trong truyện kể và truyền thuyết từ hồi xửa xưa. 
Chắng mấy người để ý dấu hiệu này, thậm chí cả Bilbo cũng chắng có chút 
ý niệm rằng nó báo hiệu điều gì. Sáu mươi năm đã qua kể từ khi ông bắt 
đầu hành trình đáng nhớ của mình, và ông đã già, kể cả so với dân Hobbit 
vốn vẫn thường đến trăm tuổi như không; nhưng rành rành vẫn còn lại phần 
nhiều số của cải đáng kể ông mang về xưa kia. Nhiều chừng nào hay ít 
chừng nào, ông chắng tiết lộ cho ai, ngay cả cho Frodo là “cháu họ” cưng 
của ông cũng không. Và ông vẫn còn giữ bí mật chiếc nhẫn ngày xưa ông 
tìm thấy. 


4 
Về việc tìm thấy chiếc Nhẫn 


Như đã kể trong Anh chàng Hobbit, một ngày nọ xuất hiện trước cửa 
nhà Bilbo vị Phù Thủy vĩ đại Gandalf Áo Xám, và cùng với lão có mười ba 
Người Lùn: quả thực, không ai khác hơn chính Thorin Khiên Gỗ Sồi, hậu 
duệ của các vua, cùng mười hai bạn đồng hành trong chốn lưu đày. Trước 
sự kinh ngạc không ngừng của chính bản thần ông, ông khởi hành cùng họ 
vào một buổi sáng tháng Tư, ấy là vào năm 1341 Niên lịch Quận, bắt đầu 
cuộc truy tìm một kho báu vĩ đại, kho tàng Người Lùn của các vị Vua dưới 
Gầm Núi, trong lòng ngọn Erebor ở thành bang Thung Lũng, xa mãi đằng 
Đông. Cuộc truy tìm thành công, con Rồng canh kho báu bị tiêu diệt. Tuy 
nhiên, dẫu cho trước chiến thắng cuối cùng đã xảy ra Trận Chiến Năm Đạo 
Quân, Thorin bị giết chết, rất nhiều kỳ tích lẫy lừng được thực hiện, song 
câu chuyện chắc sẽ hầu như không còn ảnh hưởng tới lịch sử sau này hoặc 
chỉ giành được một cước chú nhỏ trong các biên niên dài dặc về Kỷ Đệ 
Tam, nếu không có một “tai nạn” tình cờ. Trên đường đi về Vùng Đất 
Hoang, đoàn lữ hành gặp phải bọn Orc tấn công trên con đèo cao qua Dãy 


https://thuviensach.vn 


Núi Mù; tình cờ sao Bilbo bị lạc mất một thời gian trong các mỏ đen của 
bọn Ơrc sâu dưới gầm dãy núi, và trong khi mò mẫm tuyệt vọng trong bóng 
tối, ông sờ tay vào một chiếc nhẫn bấy giờ đang nằm trên nền đất đường 
hầm. Ông bỏ vào túi. Mọi chuyện có vẻ chỉ là may mắn đơn thuần. 


Cố gắng tìm đường ra, Bilbo đi tiếp xuống dưới cùng dãy núi, cho đến 
khi không thể đi xa hơn được nữa. Đến cuối đường hầm thấy trải ra trước 
mắt một cái hồ lạnh cách xa ánh sáng ban ngày, và trên một hòn đá giữa hồ 
có Gollum trú ngụ. Y là một sinh vật bé nhỏ đáng tởm: y chèo cái thuyền 
nhỏ bằng đôi chân rộng bẹt, nhìn bằng cặp mắt nhạt sáng quắc, bắt lũ cá mú 
bằng những ngón tay dài rồi ăn sống. Y ăn mọi sinh vật sống, thậm chí cả 
Orc, nếu y có thể tóm và siết cổ được một tên mà không phải vật lộn nhiều. 
Y sở hữu món báu vật bí mật đến tay y nhiều năm về trước, thuở y vẫn còn 
sống trong ánh sáng: một cái nhẫn bằng vàng khiến cho kẻ đeo nhẫn trở nên 
vô hình. Chiếc nhẫn là thứ duy nhất y yêu say đắm, “Bảo Bối” của y, y nói 
chuyện với nó, ngay cả khi nó không còn ở bên y. Bởi y giấu nó an toàn 
trong cái hốc trên hòn đảo của y, trừ khi ra ngoài đi săn hoặc do thám bọn 
Orc giữ mỏ. 


Có lẽ y đã tấn công Bilbo ngay lập tức nếu như chiếc nhẫn ở trên tay y 
lúc bọn họ gặp nhau, song chiếc nhẫn lại không có ở trên tay y, còn gã 
Hobbit lại nắm trong tay một con dao Tiên dùng làm kiếm. Vậy nên để 
giành thêm thời gian Gollum đã thách thức Bilbo chơi trò Câu Đố, bảo rằng 
nếu y đố một câu mà Bilbo không giải được thì y sẽ giết và ăn thịt ông; còn 
nếu Bilbo thắng được y, y sẽ thực hiện điều Bilbo ước muốn: y sẽ dẫn Bilbo 
tới lối ra khỏi những đường hầm. 


Bởi ông đã lạc trong bóng tối không tia hy vọng, rất có thể không đi tiếp 
hay quay về được nữa, Bilbo chấp nhận thách thức; và họ đố nhau nhiều 
câu. Cuối cùng Bilbo thắng cuộc, phần nhiều nhờ may mắn (có vẻ vậy) hơn 
là trí khôn; bởi sau cùng loay hoay mãi không nghĩ ra câu nào tiếp, ông chợt 
la lên, khi chạm phải chiếc nhẫn vừa nhặt được và đã quên khấy mất: Ta có 


https://thuviensach.vn 


cái gì trong túi áo? Câu này Gollum không trả lời nổi, mặc dầu y đã yêu 
cầu được đoán ba lần. 


Đúng là các Đại Chuyên Gia vẫn bất đồng về chuyện câu hỏi cuối cùng 
này có nên coi đơn thuần là một “câu hỏi” chứ không phải là một “câu đố” 
theo nghiêm luật của Trò chơi hay không; song tất cả đều đồng ý rằng sau 
khi chấp nhận câu hỏi đó và cố đoán câu trả lời, Gollum đã bị ràng buộc bởi 
chính lời hứa của y. Và Bilbo ép y giữ lời; bởi ông tin rằng cái sinh vật nhầy 
nhụa này có thể là quân phản trắc, cho dù những lời hứa như vậy thường 
được coi là thiêng liêng, và ngày xưa gần như chỉ những thứ ác độc nhất 
mới dám phá vỡ lời hứa. Song, sau nhiều năm cô đơn trong bóng tối, trái 
tim Gollum đã trở nên đen tối, dối trá lọc lừa. Y lẫn đi, trở về hòn đảo, mà 
Bilbo không hay biết gì, ngay gần đó trong vùng nước đen. Ở đó có chiếc 
nhẫn, y nghĩ vậy. Y giờ đang đói, đang điên giận, và một khi có “Bảo Bối” 
ở bên thì y chẳng sợ bất cứ thứ vũ khí nào. 


Nhưng chiếc nhẫn không có ở trên hòn đảo; y đã đánh mất nó, nó đã 
biến mất. Tiếng hét thất thanh của y khiến Bilbo cảm thấy một đợt rùng 
mình chạy suốt sống lưng, dù ông chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Song, 
Gollum cuối cùng đã vụt phỏng đoán ra, quá muộn màng. Nó có cái gì 
trong túi áo? y hét lên. Mắt y tỏa sáng như lửa xanh lúc y vọt chạy về hòng 
giết tay Hobbit để lấy lại “Bảo Bối”. Vừa hay Bilbo thấy được điều nguy 
hiểm, ông chạy cuống cuồng lên ngõ hang rời xa dòng nước; và một lần nữa 
ông lại được thần may mắn cứu thoát. Bởi trên đường chạy ông cho tay vào 
túi, và chiếc nhẫn lăng lặng trượt vào ngón tay ông. Vậy nên thành ra 
Gollum không nhìn thấy ông mà cứ thế vượt qua chăm chăm đi canh lối ra, 
để “tên trộm” không chạy thoát. Đề phòng hết mực, Bilbo lặng lẽ theo sau 
còn y vừa chạy vừa nguyền rủa và trò chuyện một mình về “Bảo Bối”, qua 
cuộc trò chuyện ấy, cuối cùng Bilbo cũng đã đoán ra sự thực, và hi vọng 
đến với ông trong bóng tối: tự ông đã tìm thấy chiếc nhẫn diệu kỳ, tức tìm 
thấy một cơ hội tấu thoát khỏi bọn Orc và gã Gollum. 


https://thuviensach.vn 


Cuối cùng họ dừng lại trước một khe hở khuất nẻo dẫn tới các cổng 
thấp của khu mỏ, năm về phía Đông dãy núi. Ở đó Gollum khom người nấp 
vào một góc vừa ngửi hít vừa nghe ngóng, còn Bilbo chỉ muốn dùng kiếm 
giết chết y. Nhưng lòng thương hại đã kìm ông lại, và mặc dầu vẫn giữ lại 
chiếc nhẫn, hy vọng duy nhất của mình, song ông không muốn dùng nó để 
giết sinh vật khốn khổ đang ở thế bất lợi kia. Cuối cùng, thu hết can đảm, 
ông nhảy qua Gollum trong bóng tối, chạy mất dạng xuống con đường, theo 
sau là những tiếng gào thét căm hận và tuyệt vọng của kẻ thù: Kẻ cắp, kẻ 
cắp! Bao gai! Chúng ta căm ghét nó đời đời! 


Giờ thì, chuyện đáng tò mò là đây không giống với câu chuyện Bilbo 
lần đầu tiên kể cho các bạn đồng hành nghe. Với họ ông thuật lại là Gollum 
đã hứa cho ông một món quà nếu ông thắng trò chơi, nhưng khi Gollum đi 
lấy món quà ấy trên hòn đảo thì y phát hiện báu vật đã biến mất: một chiếc 
nhẫn thần kỳ, mà y được tặng nhân ngày sinh nhật từ hồi xưa. Bilbo đoán 
rằng đây chính là chiếc nhẫn ông nhặt được, và bởi ông thắng trò chơi, nó 
đương nhiên là của ông. Nhưng vốn bây giờ đang trong tình thế hiểm 
nghèo, ông chăng đả động gì đến nó mà đòi Gollum chỉ ông lối ra, làm 
phần thưởng thay cho món quà kia. Câu chuyện này Bilbo chép lại trong 
hồi ký, và dường như chăng bao giờ tự tay sửa lại, thậm chí sau Hội Đồng 
Elrond cũng không. Rành rành là nó vẫn còn xuất hiện trong Sách Đỏ 
nguyên gốc, cũng như trong vài bản sao và tóm tắt. Nhưng vài bản sao lại 
kể câu chuyện thật (làm dị bản), hắn là soạn lại từ các ghi chép của Frodo 
và Samwise, cả hai đều biết được sự thực, mặc dầu có vẻ như họ không nỡ 
lòng xóa đi bất kể thứ gì đã được ông già Hobbit viết ra. 


Tuy vậy Gandalf, ngay từ lần đầu nghe được đã không hề tin câu 
chuyện ban đầu của Bilbo, và lão không ngừng gạn hỏi mò về chiếc nhẫn. 
Cuối cùng lão cũng moi được cầu chuyện đích thực từ Bilbo sau bao nhiêu 
cật vấn, khiến tình bạn của họ căng thắng một thời gian dài; song thầy phù 


https://thuviensach.vn 


thủy dường như nghĩ sự thực mới là điều quan trọng. Mặc dầu không nói 
thế với Bilbo, song lão còn nghĩ điều quan trọng mà cũng đáng lo ngại, là 
ông Hobbit tốt bụng lại không kể sự thực ngay từ đầu, hoàn toàn ngược lại 
thói quen của ông. Đồng thời bịa ra chuyện “món quà” không chỉ đơn thuần 
là một phát kiến kiểu Hobbit. Bilbo đã được gợi ý, như ông thừa nhận, từ 
màn độc thoại của Gollum mà ông nghe lỏm được, bởi trên thực tế Gollum 
đã nhiều lần gọi chiếc nhẫn là “món quà sinh nhật” của y. Cả điều ấy 
Gandalf cũng thấy kỳ lạ và đáng ngờ, nhưng suốt nhiều năm sau lão vẫn 
không tài nào khám phá ra sự thực về điểm này như độc giả sẽ thấy trong 
sách. 


Những cuộc phiêu lưu sau đó của Bilbo không cần nói thêm nhiều ở 
đây. Có chiếc nhẫn giúp đỡ, ông thoát khỏi lũ Orc gác cổng và gặp lại các 
bạn đồng hành. Ông sử dụng chiếc nhẫn nhiều lần trong cuộc truy tìm kho 
báu, chủ yếu để giúp các bạn; song ông cố giữ bí mật với các bạn được lâu 
bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau chuyến trở về nhà ông không bao giờ nhắc 
đến nó với bất cứ ai, ngoại trừ Gandalf và Frodo; và không ai khác ở Quận 
biết đến nó, hoặc là ông tin như vậy. Chỉ mình Frodo được ông khoe câu 
chuyện về cuộc Hành Trình mà ông đang viết. 


Thanh kiếm Mũi Đốt của ông, Bilbo treo bên trên lò sưởi, còn tấm áo 
giáp tuyệt diệu, món quà từ những Người Lùn từ kho báu Rồng, ông cho 
một viện bảo tàng mượn, thực ra là cho Viện Mathom ở Mỏ Cộ. Song ông 
giữ trong ngăn kéo ở Đáy Bao chiếc áo choàng không tay cũ kỹ và cái mũ 
trùm ông từng mặc trong chuyến chu du; cả chiếc nhẫn, xỏ chắc vào sợi dây 
xích đẹp đẽ, vẫn nằm trong túi áo. 


Ông trở về nhà ở Đáy Bao vào ngày 22 tháng Sáu năm ông năm mươi 
hai tuổi (năm 1342 NÑLQ), và không có chuyện gì đáng chú ý xảy ra ở Quận 
cho đến khi ông Bao Gai bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho tiệc mừng sinh 


https://thuviensach.vn 


nhật lần thứ mười một chục mốt của mình (năm 1401 NLQ). Đó là thời 
điểm bộ Sử này bắt đầu. 


GHI CHÚ VỀ THƯ TỊCH Ở QUẬN 


Ở cuối Kỷ Đệ Tam vai trò của các Hobbit trong những sự kiện lớn dẫn 
đến việc Quận lại gộp vào Vương Quốc Hợp Nhất đã đánh thức mối quan 
tâm rộng khắp hơn đến lịch sử của chính họ; vậy nên nhiều giai thoại, cho 
đến thời điểm ấy vẫn chủ yếu là truyền miệng, đã được thu thập về chép lại. 
Những gia tộc tầm vóc cũng quan tâm đến các sự kiện trong vương quốc 
nói chung, và nhiều thành viên các gia tộc ấy đã nghiên cứu lịch sử và 
truyền thuyết xưa kia của vương quốc. Đến cuối thế kỷ đầu tiên Kỷ Đệ Tứ, 
ở Quận đã hình thành vài thư viện chứa nhiều thư tịch và sách sử. 


Lớn nhất trong số này có lẽ là bộ sưu tập ở Chân Tháp, ở các Smial Lớn, 
và ở Dinh Bia Rum. Câu chuyện về khúc cuối Kỷ Đệ Tam ở đây được lấy 
chủ yếu từ Sách Đỏ ở Biên Tây. Đây là nguồn sử liệu quan trọng nhất về 
cuộc Nhẫn Chiến, được gọi như vậy bởi nó được gìn giữ rất lâu tại thị trấn 
Chân Tháp, nơi cư ngụ của gia tộc Mỹ Nhi, các Giám Binh Biên Tây[6]. 
Vốn gốc gác nó là nhật ký riêng tư của Bilbo, được ông mang theo mình tới 
Thung Đáy Khe. Fordo mang nó về lại Quận, cùng với nhiều tờ ghi chép 
rời, và trong suốt năm 1420-1 NLQ ông gần như viết kín những trang còn 
lại, tự mình ghi chép về cuộc chiến. Nhưng kèm theo nó và do đó được giữ 
gìn chung với nó, có lẽ trong cùng một cái hòm màu đỏ, có ba tập sách lớn, 
bọc da đỏ, vốn dĩ Bilbo trao cho Frodo làm quà chia tay. Bổ sung vào bốn 
tập này còn có tập thứ năm soạn ở Biên Tây, bao gồm những bình luận, các 
bảng phả hệ và vô số tài liệu khác liên quan đến bốn Hobbit thành viên 
Đoàn Hộ Nhẫn. 


https://thuviensach.vn 


Sách Đỏ gốc không còn giữ được, nhưng người ta đã làm nhiều bản sao, 
chủ yếu chép lại tập đầu tiên, cho hậu duệ của các con Thầy Samwise sử 
dụng. Tuy vậy, bản sao quan trọng nhất lại có nguồn gốc khác. Nó được cất 
ở Smial Lớn, nhưng được chép lại tại Gondor, có lẽ theo đề nghị của chắt 
trai ngài Peregrin, rồi được hoàn thành năm 1592 NLQ (tức 172 Kỷ Đệ Tứ). 
Người chép bản thảo miền Nam kia đã viết thêm chú giải: Findegil, Ký Lục 
Triều Đình, đã hoàn thành tác phẩm này năm 172 KĐ4. Đây là bản sao 
chính xác đến từng chỉ tiết Cuốn Sách Thain ở Minas Tỉnth. Cuốn sách này 
lại là một bản sao, theo lệnh Vua Elessar, từ cuốn Sách Đỏ của người 
Periannath, đã được vị Thain Peregrin mang đến khi ngài từ nhiệm mà lui 
về Gondor năm 64 KĐ4. 


Cuốn sách của vị Thain do vậy là bản sao Sách Đỏ đầu tiên và chứa 
nhiều nội dung sau này bị cắt bỏ hoặc thất lạc. Ở Minas Tirith nó còn được 
bổ sung nhiều chú giải và chỉnh sửa, đặc biệt về tên riêng, từ ngữ và các 
trích dẫn bằng những dòng Tiên ngữ; còn được thêm cả một bản tóm tắt 
những phần Chuyện kể về Aragorn và Arwen năm bên ngoài câu chuyện về 
cuộc Chiến. Tác giả bài ca đầy đủ được cho là Barahir, cháu trai Quốc Quản 
Faramir, viết ít lâu sau khi Đức Vua băng hà. Nhưng tầm quan trọng chính 
yếu của bản Findegil nằm ở chỗ riêng mình nó chép toàn bộ “Các bản dịch 
Tiên ngữ” của ông Bilbo. Ba tập sách này được đánh giá là công trình cho 
thấy học vấn và tài năng vô cùng, được ông biên soạn từ năm 1403 đến năm 
1418, sử dụng mọi nguồn tư liệu có trong tay ở Thung Đáy Khe, cả thực tế 
sinh động lẫn bản văn viết. Nhưng bởi Frodo ít khi sử dụng đến chúng do 
ba tập sách hầu như hoàn toàn chỉ nói tới thời Cựu Niên, nên chúng ta sẽ 
không nhắc tới ở đây nữa. 


Bởi Meriadoc và Peregrin đều trở thành trưởng hai gia tộc lớn, đồng 
thời vẫn duy trì quan hệ với Rohan và Gondor, các thư viện ở Ấp Hươu và 
Ấp Tuck chứa đựng nhiều nội dung không xuất hiện trong Sách Đỏ. Ở Dinh 
Bia Rum có nhiều công trình liên quan đến Eriador và lịch sử Rohan. Vài 
công trình này do chính Meriadoc soạn thảo và khởi thảo, mặc dầu ở Quận 


https://thuviensach.vn 


ông chủ yếu được nhớ đến vì tác phẩm Vạn sự tích cỏ cây ở Quận, và vì 
cuốn Tính Niên Lịch trong đó ông thảo luận mối quan hệ của các loại lịch ở 
Quận và Bree đối với lịch dùng ở Thung Đáy Khe, Gondor và Rohan. Ông 
cũng viết một chuyên luận ngắn về Các từ và tên riêng cổ ở Quận, tỏ ra 
quan tâm đặc biệt đến việc khám phá gốc gác tông chi với ngôn ngữ của 
người Rohan thể hiện trong các chữ “riêng của Quận” như mathom cùng 
những yếu tố cổ trong các địa danh. 


Sách vở ở các Smial Lớn ít quan tâm đến dân Quận mà chú ý hơn vào 
lịch sử thế giới bên ngoài. Không cuốn nào là do Peregrin viết, nhưng ông 
và những người nối nghiệp thu thập được nhiều cáo bản do các ký lục ở 
Gondor thực hiện: chủ yếu là bản sao hay tóm tắt các cuốn sử hoặc truyền 
thuyết liên quan đến Elendil và dòng dõi của Người. Đây là nơi duy nhất tại 
Quận có thể tìm thấy những tư liệu chuyên sâu về lịch sử đảo Númenor và 
sự trỗi dậy của Sauron. Rất có khả năng Chuyện các năm[7] đã được soạn 
ra ở Smial Lớn, với sự trợ giúp của tư liệu do Meriadoc thu thập, Tuy ngày 
tháng đưa ra thường chỉ là phỏng đoán, đặc biệt trong Kỷ Đệ Nhị, các thông 
tin vẫn đáng chú ý. Cũng có khả năng Meriadoc nhận được sự hỗ trợ và 
thông tin từ Thung Đáy Khe, nơi ông đến thăm không chỉ một lần. Mặc dầu 
Elrond đã rời nơi ấy song các con trai ngài còn ở lại đó rất lâu, cùng với vài 
dân Thượng Tiên. Người ta cũng kể rằng Celeborn từng đến sống ở đó sau 
khi Galadriel rời đi; nhưng không thấy có ghi chép gì về cái ngày mà rốt 
cuộc ngài cũng lên đường tới Cảng Xám, và cùng với ngài cũng ra đi kho 
ký ức sống động cuối cùng về buổi Cựu Niên ở Trung Địa. 


https://thuviensach.vn 


Quyển Một 


Chương I 


MỘT BỮA TIỆC TỪ LÂU TRỒNG ĐỢI 


Dạo ông Bilbo Bao Gai sống ở Đáy Bao tuyên bố mình sẽ sớm tổ chức 
sinh nhật lần thứ mười một chục mốt bằng một bữa tiệc đặc biệt tráng lệ, 
quả tình ở Hobbit Thôn có khối lời xì xào bàn tán và kích động. 


Bilbo rất giàu, rất kỳ quặc, đã là kỳ quan của Quận trong sáu mươi năm, 
kế từ lần biến mất đáng nhớ và cú trở về chăng ai ngờ của ông. Của cải ông 
mang về từ những chuyến du hành giờ đã trở thành huyền thoại địa phương, 
và dân chúng tin, bất kể đám người già có định nói gì, là Quả Đồi khúc Đáy 
Bao đầy những đường hầm lèn chặt của báu. Và nếu như thế vẫn còn chưa 
đủ tiếng tăm thì cũng còn có vẻ cường tráng lâu dài của ông để mà đáng 
kinh ngạc. Thời gian trôi qua, nhưng thời gian dường như chăng để lại dấu 
vết nơi ông Bao Gai. Ở tuổi chín mươi ông vẫn như tuổi năm mươi. Ở tuổi 
chín mươi chín họ bắt đầu bảo rằng ông duy trì thể lực tốt; nhưng chính ra 


https://thuviensach.vn 


không thay đổi mới là cách diễn đạt gần sát sự thực. Có vài người lắc đầu, 
nghĩ thế này quá đủ đầy, khó là một sự tốt cho được; có vẻ trời ăn ở bất 
công mới đi ban cho ai đó tuổi xuân (hình như) bất tận cùng với của cải 
(nghe đồn) không đếm xuể. 


“Rồi sẽ phải trả giá thôi,” họ nói. “Thật thiếu tự nhiên, rắc rối rồi sẽ nảy 
ra mà xem!” 


Nhưng đến giờ rắc rối vẫn chưa thấy xảy ra; và vì ông Bao Gai vốn hào 
phóng tiền của, phần lớn dân chúng sẵn sang tha thứ cho tính khí kỳ quặc 
cùng của nả dư thừa của ông. Ông duy trì quan hệ thăm viếng với họ hàng 
(cố nhiên trừ nhà Sắc Vải-Bao Gai), và ông có rất nhiều người ngưỡng mộ 
tận tụy thuộc các gia đình Hobbit nghèo kém phần quan trọng. Nhưng ông 
không có bạn hữu thân tình, mãi cho đến khi một vài người họ hàng non trẻ 
của ông bắt đầu trưởng thành. 


Lớn nhất trong số này, cũng là cháu cưng nhất của ông Bilbo, là cậu 
Frodo Bao Gai trẻ tuổi. Hồi Bilbo chín mươi chín ông nhận Frodo làm 
người thừa kế, và đem cậu về sống ở Đáy Bao, khiến những hi vọng của 
nhà Sắc Vải-Bao Gai cuối cùng cũng tiêu tan. Bilbo và Frodo ngẫu nhiên có 
cùng ngày sinh, ngày 22 tháng Chín. “Cháu nên đến sống ở đây, cháu yêu 
Frodo ạ,” một hôm Bilbo nói; “và rồi chúng ta có thể thoải mái tổ chức các 
bữa tiệc sinh nhật chung cùng nhau.” Ở thời điểm đó Frodo vẫn còn ở cái 
lứa tuổi lửng lơ, như người Hobbit vẫn gọi những năm hai mươi vô sự trẻ 
con chưa qua và tuổi trưởng thành ba mươi ba hãy còn chưa tới. 


Mười hai năm nữa trôi qua. Hằng năm nhà Bao Gai đều tổ chức tiệc sinh 
nhật ghép chung rất rộn ràng tại Đáy Bao; nhưng giờ ai nấy đều hiểu có sự 
kiện gì đó hết sức ngoại lệ đang được sắp đặt cho mùa thu năm ấy. Bilbo 


https://thuviensach.vn 


sắp một tròn mười một chục mốt, 111, con số khá kỳ cục, cái tuổi rất đáng 
nể trọng đối với một Hobbit (bản thân Già Took cũng chỉ được đến 130); 
còn Frodo thì tròn ba mươi ba, 33, một con số quan trọng; ngày “đến tuổi 
trưởng thành” của cậu. 


Những cái lưỡi bắt đầu khua loạn xạ ở Hobbit Thôn cùng Bờ Nước; và 
tin đồn về sự kiện sắp xảy ra chu du khắp cả Quận. Tiểu sử cùng tính tình 
ông Bilbo Bao Gai một lần nữa trở thành chủ đề chính của các cuộc chuyện 
trò; và đám người già đột nhiên thấy những ký ức của mình được người ta 
nồng nhiệt đòi nghe. 


Không ai có đội ngũ thính giả chăm chú hơn ông cụ Ham Gamgee, 
thường được biết đến với cái tên Bõ Già. Ông hay diễn thuyết ở Bụi 
Thường Xuân, một quán trọ nhỏ trên con đường qua làng Bờ Nước; và ông 
có uy tín để mà nói, bởi ông đã chăm nom khu vườn ở Đáy Bao suốt bốn 
mươi năm, trước đó còn giúp già Ở Lỗ cũng cùng công việc ấy. Giờ khi 
chính ông cũng đang già đi và đã cứng hết cả khớp xương, công việc này 
chủ yếu do con trai út của ông, cậu Sam Gamgee đảm nhiệm. Cả hai cha 
con đều quan hệ rất thân tình với Bilbo và Frodo. Họ sống trên chính Quả 
Đôi, ở số 3 Dãy Lộn Bao ngay bên dưới Đáy Bao. 


“Ông Bilbo là một quý Hobbit nói năng đĩnh đạc hết sức dễ thương, như 
tôi vẫn thường nói rồi đấy,” Bð Già tuyên bố. Đúng là sự thật hoàn toàn: vì 
Bilbo rất lễ độ với ông, gọi ông là “Thầy Hamfast”, và liên tục thỉnh giáo 
ông về kinh nghiệm trồng rau củ - trong vấn đề “rễ củ”, nhất là khoai tây, 
ông Bõ Già được tất cả xóm giềng (gồm cả chính ông) công nhận là chuyên 
gia số dzách. 


“Thế còn cậu Frodo sống với ông ấy?” Già Noakes làng Bờ Nước hỏi. 
“Cậu ta họ Bao Gai thật đấy, nhưng đến quá nửa là máu Hươu Bia Rum, 
người ta bảo thế đấy. Tôi cứ băn khoăn mãi sao lại có người nhà Bao Gai ở 
Hobbit Thôn đi tìm một cô vợ mãi tận Trấn Hươu xa xôi chứ, dân ngoài đó 
lạ lùng lắm.” 


https://thuviensach.vn 


“Cũng chả trách họ lạ lùng,” Bố Hai Chân (hang xóm cạnh nhà Bõ Già) 
chêm vào, “ai bảo họ sống bên kia bờ sông Bia Rum ĐÐun, lại ngay xát 
Rừng Già. Chỉ cần tin vào nửa số chuyện kể thôi thì cũng đầy đủ thấy đấy 
là một chỗ xấu xa đen tối.” 


“Ông đúng đấy, Bố ạ!” Bõ Già nói. “Nói như thế không có nghĩa là nhà 
Hươu Bia Rum ở Trấn Hươu sống trong Rừng Già đâu nhé, chỉ là họ có vẻ 
là dòng giống lạ lùng thôi. Họ phí thời giờ làm đủ chuyện kỳ quặc đi thuyền 
trên cái sông lớn đó - thật là thiếu tự nhiên. Chả lạ øì rắc rối lại nảy ra, tôi 
dám nói thế đấy. Mà cứ kệ thế nào thì thế, cậu Frodo là một anh chàng 
Hobbit trẻ dễ thương, các ông chả mong gặp được ai hơn đâu. Rất giống 
ông Bilbo, và không chỉ ở vẻ bề ngoài đâu nhé. Suy cho cùng, bố cậu ấy 
vẫn là người nhà Bao Gai mà. Ông Drogo Bao Gai là một Hobbit cao quý 
đáng nể trọng; chẳng có gì nhiều mà kể về ông ấy, cho đến khi ông ấy bị 
chết đuối.” 


“Chết đuối à?” vài giọng nói cất lên. Họ đã nghe chuyện này và cả 
những đồn đại khác còn cay độc hơn từ trước rồi, cố nhiên; nhưng người 
Hobbit luôn say mê mọi chuyện kể gia đình, và họ sẵn sàng nghe lại. 


“Ầy, họ nói vậy đấy,” Bõ Già đáp. “Chuyện thế này nhá: ông Drogo, 
ông ấy cưới bà Primula Hươu Bia Rum đáng thương. Bà ấy là em họ ông 
Bilbo về bên mẹ (mẹ bà ấy là con gái út của già Took); và ông Drogo là em 
họ xa. Nên cậu Frodo vừa là cháu ruột lại vừa là cháu họ, như tục ngữ có 
câu: họ hàng cách một đời cả hai đằng, nếu các ông hiểu ý tôi nói. Và ông 
Drogo hôm ấy thì đang ở tại Dinh Bia Rum với bố vợ, Thầy Gorbadoc già, 
như ông vẫn thường làm sau lễ cưới (ông ấy thích mê đồ ăn thức uống của 
ông già, mà Gorbadoc già thì để dành một bàn ăn thịnh soạn vô cùng); rồi 
ông ấy đi dạo bằng thuyền trên sông Bia Rum Ðun; và ông ấy cùng vợ bị 
chết đuối, cậu Frodo tội nghiệp còn bé tí nữa cơ chứ.” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi nghe nói họ ra sông sau bữa tối dưới ánh trăng,” Già Noakes nói; 
“và chính ông Drogo nặng quá khiến thuyền chìm.” 


“Còn tôi nghe nói bà ấy đẩy ông ấy xuống nước, ông ấy thì kéo bà ấy 
theo,” Sạn Mịn chủ cối xay ở Hobbit Thôn nói. 


“Bác không nên tin mọi điều nghe được, bác Sạn Mịn ạ,” Bõ Già, vốn 
không ưa ông chủ cối xay lắm liền nói. “Chẳng có duyên cớ gì mà cứ nói 
mãi chuyện kéo kéo đẩy đấy. Kể cả người ta ngồi yên không ngó ngoáy gây 
rắc rối thì những con thuyền cũng đã đủ nguy hiểm lắm rồi. Dù sao thì: còn 
lại cậu Frodo đây bị bỏ lại thành đứa trẻ mồ côi không biết xoay xở ra sao, 
các ông có thể nói thế, giữa đám dân Trấn Hươu kỳ quặc kia, bị nuôi nẵng 
chăng ra sao ở Dinh Bia Rum. Một cái tổ kiến hoàn toàn, trên mọi phương 
diện. Thầy Gorbadoc già chả bao giờ chứa dưới một đôi trăm người bà con 
ngay trong nhà. Ông Bilbo thật tình chưa bao giờ làm một việc nào tử tế 
hơn cái bận ông mang chàng trai trẻ trở về sống giữa loài Hobbit văn minh. 


“Nhưng tôi đoán đó là một cú sốc ác liệt cho nhà Sắc Vải-Bao Gai kia. 
Họ tưởng họ sắp về Đáy Bao đến nơi, cái hồi ông ấy bỏ đi và ai cũng tưởng 
là chết mất rồi ấy. Và rồi ông ấy quay về đá đít họ đi; rồi ông ấy cứ tiếp tục 
sống hoài, sống mãi, nom chả thấy già đi ngày nào, trời phù hộ ông ấy! Rồi 
đột nhiên ông ấy tuyên bố người thừa kế, giấy tờ đã làm sẵn đầu đấy cả. 
Giờ thì nhà Sắc Vải-Bao Gai đừng hòng thấy được bên trong Đáy Bao, hay 
hy vọng là đừng hòng có chuyện đó.” 


“Có kha khá tiền giấu ở trên ấy đấy, tôi có nghe kể vậy,” một người từ 
thị trấn Mỏ Cộ ở Tổng Tây có công chuyện qua đây đế vào. “Khắp đỉnh đồi 
nhà bác đầy đường hầm lèn chặt những rương vàng bạc, trâu bấu nữa, cứ 
theo chuyện tôi nghe được là thế dấy.” 


“Vậy là ông nghe được nhiều hơn tôi dám kể đấy,” Bð Già trả lời. “Tôi 
không biết có trâu bấu gì cả. Ông ấy tiêu tiền thoải mái, có vẻ cũng không 
thiếu; nhưng tôi biết không có đào hầm hiếc gì hết. Tôi gặp ông Bilbo hồi 


https://thuviensach.vn 


ông ấy trở về, độ sáu chục năm trước, hồi tôi còn là một anh chàng trẻ. 
Trước đó ít lâu tôi đến học việc chỗ già Ở Lỗ (bác ấy là anh họ bố tôi), 
nhưng bác ấy bảo tôi lên Đáy Bao ở để giúp bác trông nom không cho dân 
tình giãm đạp rồi qua lại khắp cả vườn trong khi đang tiến hành mua bán. 
Và đúng giữa lúc như vậy thì ông Bilbo đi lên Quả Đồi trên con ngựa lùn 
đèo theo mấy cái bao to sụ cùng hai cái rương. Tôi không nghi ngờ gì 
chuyện trong rương gần như đầy của báu ông cóp nhặt được ở những vùng 
xa lạ; ở đấy có hàng núi vàng, họ nói thế; nhưng đâu có đủ chất đầy các 
đường hầm. Mà thằng Sam nhà tôi sẽ biết rõ chuyện đó hơn. Nó ra ra vào 
vào Đáy Bao suốt ngày ấy. Cuồng lên vì những câu chuyện ngày xưa đấy; 
nó nghe tất cả chuyện của ông Bilbo. Ông Bilbo dạy nó các tích truyện - 
không có ý hại ai đầu nhé, xin lưu ý các ông vậy, và tôi mong là sẽ không 
nảy ra tai hại gì. 


“Tiên với chả Rồng! tôi bảo nó. Bắp cải và khoai tây tốt cho cha con ta 
hơn. Đừng có dính líu vào việc của những người trên mình, không thì con 
sẽ mắc vào rắc rối quá sức con đấy, tôi bảo nó, và tôi cũng có thể bảo thế 
với vài người khác nữa,” ông bổ sung kèm một cái liếc xéo người khách lạ 
cùng ông chủ cối xay. 


Nhưng Bõ Già không thuyết phục nổi thính giả của mình. Giai thoại về 
của cải của Bilbo giờ đã quá kiên cố trong đầu óc thế hệ Hobbit trẻ hơn. 


“À, nhưng hoàn toàn có khả năng ông ta vẫn đang đắp thêm cái số ông 
ta mang về từ lúc ban đầu,” chủ cối xay lập luận, bày tỏ quan điểm của số 
đông. “Ông ta thường vắng nhà luôn. Và trông cái đám kỳ quặc viếng thăm 
ông ta xem: Người Lùn đến vào ban đêm, cả cái lão phù thủy già lang thang 
Gandalf ấy nữa. Ông có thể nói gì tùy ông, Bõ Già ạ, nhưng Đáy Bao là một 
nơi kỳ quặc, người ở đấy còn kỳ quặc hơn.” 


“Ông nói gì tùy ông, ông Sạn Mịn ạ, toàn những chuyện ông chẳng biết 
gì hơn chuyện đi chơi thuyền,” Bõ Già trả miếng, cảm thấy không ưa chủ 
cối xay hơn cả bình thường. “Nếu thế là kỳ quặc thì chúng ta cần nhiều 


https://thuviensach.vn 


chuyện kỳ quặc hơn ở cái vùng này ấy chứ. Có vài người chả xa xôi gì còn 
không mời bạn bè được một vại bia, giả sử họ có sống trong một cái hốc 
với rặt tường vàng cũng vậy. Nhưng người ta cư xử đúng đắn ở Đáy Bao 
đấy. Thằng Sam nhà tôi nói là ai cũng sẽ được mời đến bữa tiệc, và sẽ còn 
có quà, lưu ý các ông nhé, quà cho tất cả - là chính cái tháng này đây.” 


Chính tháng ấy là tháng Chín, và trời đẹp đến chăng đòi hỏi hơn gì 
được. Một hai ngày sau, một tin đồn (có lẽ do cậu Sam am tường khơi mào) 
lan đi khắp cả rằng sẽ có pháo hoa - hơn nữa, còn là pháo hoa loại không 
còn xuất hiện ở Quận non một thế kỷ nay, quả thực là kể từ dạo già Took 
qua đời. 


Nhiều ngày trôi qua và ngày NÑ đến gần hơn. Một buổi tối, một chuyến 
xe bò nom kỳ quặc chở nặng những gói hàng nom kỳ quặc lăn bánh vào 
Hobbit Thôn và ì ạch leo lên Quả Đồi tới Đáy Bao. Các Hobbit sững sờ 
nhòm qua những cánh cửa sáng đèn há hốc miệng nhìn theo. Xà ích toàn 
những người kì dị, miệng hát vang những bài ca lạ thường: những Người 
Lùn mang bộ râu dài và mũ trùm đầu sùm sụp. Một vài người bọn họ ở lại 
Đáy Bao. Cuối tuần thứ hai tháng Chín một chuyến xe bò đi vào làng Bờ 
Nước từ hướng cầu Bia Rum Ðun giữa ban ngày ban mặt. Một lão già đang 
một mình đánh xe. Lão ta đội chiếc mũ xanh chóp nhọn cao ngất ngưởng, 
khoác áo choàng dài màu xám, quàng khăn màu bạc. Lão ta có bộ râu trắng 
rõ dài và cặp mày rậm thò ra cả bên ngoài vành mũ. Lũ trẻ con Hobbit chạy 
theo chiếc xe khắp cả Hobbit Thôn lên đến tận Quả Đồi. Xe chở chuyến 
hàng pháo hoa, như chúng đã đoán trúng tẩy. Đến cửa trước nhà Bilbo lão 
già bát đầu dỡ hàng: có những bó lớn pháo hoa đủ mọi loại và hình dáng, 
mỗi bó lại dán nhãn chữ G lớn màu đỏ xịj và chữ rune tiên l4 : 


Đó là dấu hiệu của Gandalf, cố nhiên là vậy, và lão già kia chính là thầy 
phù thủy Gandalf nổi danh ở Quận này chủ yếu nhờ tài điều khiển lửa, khói 


https://thuviensach.vn 


và ánh sáng. Công việc thực sự của Gandalf nguy hiểm và khó khăn hơn 
nhiều, nhưng dân Quận chẳng biết mảy may. Với họ lão chỉ là một trong 
“những sức hút” của Bữa Tiệc. lý do khiến lũ trẻ con Hobbit phấn khích là 
vì đó. “G, G là Giỏi!” chúng hò, và lão già mỉm cười. Chúng nhìn là biết 
lão, dù lão chỉ thảng hoặc xuất hiện ở Hobbit Thôn và chăng bao giờ dừng 
lại lâu; nhưng cả chúng lẫn người già nhất trong những người già trong 
vùng đều chưa từng được xem trình diễn pháo hoa - pháo hoa giờ đã thuộc 
về quá khứ thần kỳ. 


Lúc lão già, được Bilbo và mấy Người Lùn giúp đỡ, vừa dỡ xong hàng, 
Bilbo quằng ra mấy xu, nhưng đám khán giả rất chỉ là thất vọng khi không 
thấy có lấy một mồi nổ hay quả pháo nào. 


“Thôi đi đi nào!” Gandalf xua. “Bao giờ đến lúc các cháu sẽ nhận được 
vô khối.” Nói đoạn lão biến mất vào bên trong cùng với Bilbo, và cánh cửa 
đóng lại. Mấy nhóc Hobbit hoài công nhìn chằm chăm cánh cửa mất một 
lát, rồi bỏ đi, cảm thấy cái ngày tiệc tùng kia có lẽ sẽ chẳng bao giờ tới. 


Bên trong Đáy Bao, Bilbo và Gandlf đang ngồi bên cửa sổ để ngỏ của 
một phòng con trông ra mé Tây về phía khu vườn. Buổi chiều muộn rực rỡ 
thanh bình. Những bông hoa sáng rực đỏ và vàng: mõm chó và hướng 
dương, sen cạn bò lan khắp trên mấy bức tường đất mặt, len cả vào trong 
những ô cửa số tròn. 


“Khu vườn của chú nom rực rỡ quá”. Gandalf khen. 


“Vâng,” Bilbo đáp. “Kỳ thực tôi rất ưng nó, và trên hết là Quận thân yêu 
lâu đời; nhưng tôi nghĩ mình đến lúc cần nghỉ ngơi rồi.” 


“Vậy là chú vẫn tiếp tục kế hoạch của mình?” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi tiếp tục. Tôi đã quyết định từ mấy tháng trước, và không thay đổi 
gì cả.” 


“Được thôi. Nói nữa cũng không ích lợi gì. Cứ theo đúng kế hoạch của 
chú - toàn bộ kế hoạch của chú, nhớ đấy nhé - và tôi mong sao rồi mọi 
chuyện sẽ thành ra tốt đẹp nhất cho chú và tất cả chúng ta.” 


“Tôi cũng mong thế. Dù sao thứ Năm này tôi định sẽ tận hưởng hết cỡ, 
và thực hiện trò đùa nho nhỏ của mình.” 


“Không hiểu rồi ai sẽ cười được?” Gandalf nói, lắc lắc mái đầu. 


“Rôi ta sẽ thấy,” Bilbo đáp. 


Ngày hôm sau thêm nhiều xe lăn bánh lên Quả Đồi, và còn thêm nhiều 
xe nữa. Có lẽ đã có vài lời càu nhàu sao không “mua bán ngay tại địa 
phương,” nhưng ngay tuần đó đơn đặt hàng bắt đầu túa ra từ Đáy Bao nhắm 
vào mọi thứ lương thực, hàng hóa, đồ xa xỉ có thể mua được ngay ở Hobbit 
Thôn hoặc Bờ Nước hoặc bất cứ đầu quanh vùng lân cận. Dân chúng nhiệt 
tình hắn; họ bắt đầu đếm ngày trên lịch; họ hào hứng rình rập người bưu tá, 
mong ngóng giấy mời. 


Chẳng bao lâu giấy mời bắt đầu túa ra và bưu điện Hobbit Thôn tắc 
nghẽn; còn bưu điện Bờ Nước thì bị hạ gục hắn, những bưu tá tình nguyện 
viên được triệu đến. Họ hợp thành cả một dòng không ngớt leo lên Quả 
Đôi, mang theo hàng trăm biến thể tao nhã của câu. Cảm ơn, nhất định tôi 
sẽ đến. 


Một thông báo lồ lộ trên cổng ở Đáy Bao: KHÔNG PHẬN SỰ CHUẨN 
BỊ TIỆC MIỄN VÀO. Ngay cả những người có, hoặc giả vờ là có Phận Sự 
Chuẩn Bị Tiệc cũng họa hoằn mới được cho vào bên trong. Bilbo cả ngày 


https://thuviensach.vn 


bận rộn: viết giấy mời, đánh dấu người trả lời, đóng gói quà, và sửa soạn 
việc riêng tư. Từ lúc Gandalf đến ông trốn biệt mất dạng. 


Một sáng mở mắt dậy người Hobbit thấy cánh đồng lớn phía Nam mặt 
trước hốc nhà ông Bilbo phủ đầy dây thừng, cọc dựng lều và nhà rạp. Một 
lối vào mới xẻ chạy qua bờ đất dẫn ra đường cái, những bậc thang rộng và 
một cánh cổng lớn trắng tỉnh được dựng lền ở đó. Ba gia đình Hobbit ở Dãy 
Lộn Bao liền sát cánh đồng này được quan tâm đữ dội và nhìn chung đều bị 
mọi người ghen tị. Bõ Già còn thôi cả giả vờ làm việc trong vườn. 


Lầu bạt bắt đầu mọc lên. Có một nhà rạp đặc biệt lớn, lớn đến nỗi cái 
cây mọc trên cánh đồng nằm gọn bên trong, đứng kiêu hãnh gần một mé 
rạp, ngay đầu cái bàn chính. Đèn lồng được treo lên tất cả cành cây. Còn 
hứa hẹn hơn (cho những đầu óc Hobbit): một cái bếp ngoài trời khổng lồ 
được dựng lên tại góc Bắc cánh đồng. Cả một dây đầu bếp, từ mọi quán trọ 
và nhà ăn hàng dặm chung quanh, đã đến nhập thêm vào với các Người Lùn 
và quái dân khác đã được bố trí chỗ ở tại Đáy Bao. Phãn khích lên đến đỉnh 
điểm. 


Rồi bầu trời sa sầm mây. Đó là nhằm thứ Tư đêm trước Bữa Tiệc. Bầu 
không khí lo lắng bao trùm. Rồi ngày thứ Năm, 22 tháng Chín, cuối cùng 
đã hé rạng. Mặt trời mọc lên, mây tan biến, cờ được giở ra và trò vui bắt 
đầu. 


Bilbo Bao Gai gọi đấy là một bữa tiệc, nhưng đấy thực chất là hàng loạt 
hoạt động giải trí khác nhau nhập vào làm một. Hầu như tất cả mọi người 
sống gần đó đều được mời. Một số tất ít bị bỏ sót do sơ suất, nhưng vì đằng 
nào họ cũng đến nên chẳng thành vấn đề. Những người từ các vùng khác 
trong Quận cũng được mời ăn, và có cả vài người từ bên ngoài Quận giới 
nữa. Bilbo thân chinh gặp khách (và những nhân vật khác thêm vào) ngoài 
cánh cổng trắng mới. Ông tặng quà mọi người mọi ngợm - cách gọi sau chỉ 
những vị khách trở ra bằng lối sau rồi vào lại theo đường cổng. Dân Hobbit 
tặng quà cho người khác nhân dịp sinh nhật mình. Những món quà không 


https://thuviensach.vn 


đắt lắm, lệ thường là thế, và không quá hoang toàng như trong dịp hiếm hoi 
này; vả lại thế không phải là một lề lối xấu. thực tế ở Hobbit Thôn và Bờ 
Nước mỗi ngày trong năm đều là sinh nhật ai đó, vậy nên mọi Hobbit trong 
vùng đều có cơ may ngang nhau nhận được ít nhất một lần một tuần. Mà họ 
chăng bao giờ chán cả. 


Nhân dịp hiếm hoi này những món quà hay ho lạ. Lũ trẻ Hobbit phấn 
khích quá đến nỗi mất một lúc chúng hầu như quên cả ăn. Có những món 
đồ chơi mà chúng chưa từng thấy bao giờ, tất cả đều đẹp và một số rõ ràng 
còn có phép màu nữa. Nhiều cái trong số ấy thực chất đã được đặt hàng từ 
một năm về trước, trải đủ đường đất từ Ngọn Cô Độc và thành bang Thung 
Lũng về đây, lại còn đích thị là sản phẩm do Người Lùn chế tạo. 


Khi mọi vị khách đều đã được đón chào và cuối cùng đã vào hắn bên 
trong cổng, liền có hát nhảy, nhạc trò và dĩ nhiên là đồ ăn thức uống. Có tất 
cả ba bữa: bữa trưa, bữa trà, bữa chính (hay bữa tối). Mà bữa trưa và bữa trà 
chủ yếu chỉ khác ở chỗ những giờ ấy khách khứa ngồi cả lại ăn cùng nhau. 
Vào những giờ khác thì chỉ là có đông người ăn uống - liên tiếp từ bữa 
mười một giờ trưa cho đến sáu rưỡi chiều khi buổi pháo hoa bắt đầu. 


Pháo hoa là sản phẩm của Gandalf: không chỉ bởi lão mang pháo về, mà 
người thiết kế và làm ra cũng chính là lão; rồi những hiệu ứng đặc biệt, dàn 
cảnh và những chùm hỏa tiễn cũng do lão bắn ra. Người ta cũng phân phát 
hào phóng cả những pháo ném, pháo tép, pháo hoa chùm, pháo hoa cà, 
đuốc, nến Người Lùn, đài phun nước tiên, pháo yêu tỉnh cùng pháo đùng 
nữa. Tất cả đều hết sảy. Ngón nghề của Gandalf càng già càng nhuyễn. 


Có những chùm hỏa tiễn như bầy chim lấp lánh ca hát bằng giọng du 
dương. Có những cái cây xanh rờn thân tuyên khói đen; lá xòe ra như cả 
mùa xuân trọn vẹn trải ra trong nháy mắt, và Hobbit sững sờ kinh ngạc, 
đoạn biến mất song còn vương vất lại một mùi thơm ngòn ngọt ngay trước 
lúc chạm xuống khuôn mặt hếch lên của họ. Có những đài phun nước toàn 
bươm bướm bay lấp lánh vào đám cây; có những cột lửa nhiều màu bốc lên 


https://thuviensach.vn 


biến thành đại bàng, hoặc những con tàu giong buồm, hoặc một đội hình 
thiên nga đang bay; có một cơn bão sấm sét đỏ rực và một trận mưa rào 
vàng ruộm; có một rừng giáo bạc đột nhiên vút lên không trung với tiếng 
thét như cả đội quân dàn trận, và rơi trở xuống sông Cái Nước kèm tiếng rít 
xì xì như một trăm con rắn nóng bỏng. Và còn có màn ngạc nhiên cuối 
cùng, để tỏ lòng kính trọng Bilbo, khiến các Hobbit giật mình quá chừng, 
đúng như ý định của Gandalf. Ánh sáng phụt tắt. Một đám khói to tướng 
bốc lên. Đám khói tự cuộn thành hình một quả núi ở đằng xa, và bắt đầu 
bừng sáng trên đỉnh. Lửa xanh và tím phụt lên. Bay vẻo ra một con rồng đỏ 
và vàng - không phải to như thật, nhưng giống thật kinh khủng: lửa vọt ra từ 
hàm nó, mắt nó trừng trừng nhìn xuống; nghe một tiếng gầm, rồi con rồng 
bay vọt ba lần sát bên trên những mái đầu trong đám đông. Tất cả cúi vội 
xuống, nhiều người ngã sấp mặt. Con rồng băng qua như một chuyến tàu 
tốc hành, lộn nhào một cú rồi bừng cháy trên Bờ Nước kèm tiếng nổ định 
tai. 


“Đó là hiệu lệnh bữa chính!” Bilbo nói. Bao khó chịu và sợ hãi tan biến 
tức thì, các Hobbit đang nằm sóng soài dưới đất bật ngay dậy. Có hắn một 
bữa tối xa hoa cho tất cả mọi người; tất cả mọi người, tức là ngoại trừ 
những ai được mời đến buổi gặp mặt dành riêng cho gia đình. Buổi gặp mặt 
được tổ chức trong nhà rạp lớn có cái cây. Giấy mời chỉ giới hạn cho mười 
hai tá (con số này còn được dân Hobbit gọi là một Tá Tá, dù từ này bị coi là 
không hợp để chỉ người); và khách mời được chọn ra từ tất cả các gia đình 
có họ với Bilbo và Frodo, cộng thêm vài người bạn đặc biệt không họ hàng 
øì cả (ví dụ như Gandalf). Được sự cho phép của cha mẹ, nhiều Hobbit trẻ 
cũng có mặt, bởi người Hobbit rất dễ dãi với trẻ nhỏ trong chuyện thức 
khuya, nhất là khi có cơ hội kiếm cho chúng một bữa ăn miễn phí. Nuôi dạy 
đám trẻ Hobbit tốn vô khối đồ ăn. 


Có nhiều người nhà Bao Gai và nhà Boffin, cũng nhiều người nhà Took 
và nhà Hươu Bia Rum, vài người nhà Grubb (họ hàng đằng bà nội Bilbo 
Bao Gai), và vài người nhà Chubb (chỗ quen biết đằng ông ngoại Took); 


https://thuviensach.vn 


cùng một loạt những người nhà Hang Thỏ, Bolger, Chặt Nịt Quần, Nhà 
Lửng, Thân Đẹp, Rúc Tù Và và Bàn Chân Oách. Một vài người trong số 
này là họ mạc hết sức xa xôi với Bilbo, một số hầu như trước nay chưa từng 
đến Hobbit Thôn, bởi họ sống tít trong những xó hẻo lánh của Quận. Nhà 
Sắc Vải-Bao Gai cũng bị bỏ quên. Otho và vợ ông ta, Lobelia, đều có mặt. 
Họ không thích Bilbo và ghét cay ghét đắng Frodo, nhưng tờ giấy mời quá 
đẹp, chữ viết bằng mực vàng, đến nỗi họ cảm thấy không thể chối từ. Vả 
lại, anh họ Bilbo của họ đã nhiều năm nối tiếng về đồ ăn thức uống và bàn 
tiệc của ông thì cực kỳ danh tiếng. 


Tất cả một trăm bốn mươi bốn vị khách đều trông chờ một bữa tiệc dễ 
chịu; mặc dầu họ khá kinh hãi bài diễn văn hậu bữa tối của ông chủ nhà 
(khoản này tránh không nổi). Có nguy cơ ông sẽ lôi kéo vào đấy những mẫu 
chắp vá mà ông gọi là thơ ca; đôi khi, sau một hai ly rượu, ông sẽ còn nói 
bóng nói gió về những cuộc phiêu lưu kỳ cục trong cái hành trình bí ẩn 
ngày nào. Khách khứa không bị thất vọng: họ đã có một bữa tiệc cực kỳ dễ 
chịu, thực sự là một buổi chiêu đãi choán hết cả đầu óc: ngon lành, ê hề, đủ 
món và rõ là lâu. Khắp cả Quận trong những tuần kế tiếp, việc mua sắm nhu 
yếu phẩm gần như giảm xuống bằng không; nhưng vì khâu phục vụ tiệc của 
Bilbo đã vét sạch dự trữ của hầu hết các cửa hàng hầm chứa và nhà kho cả 
vài dặm chung quanh nên chuyện chăng thành vấn đề nữa. 


Sau bữa tiệc (đại khái là vậy) là đến Bài Diễn Văn. Tuy nhiên, hầu hết 
khách khứa giờ đã trong tâm trạng thoải mái, ở vào cái giai đoạn sung 
sướng mà họ gọi là “ních đến hang cùng ngõ hẻm”. Họ nhấp những món đồ 
uống ưa thích, nhấm nháp những mẫu đồ tráng miệng ưa thích, và nỗi sợ 
hãi lãng đi. Họ sẵn sang nghe bất kể chuyện gì, và sẵn sàng nâng cốc sau 
mọi dấu chấm câu. 


Gia tộc thân mến của tôi, Bilbo bắt đầu, đứng lên tại chỗ. “Nghe nào! 
Nghe nào! Nghe nào!” họ hò hét và cứ liên tục lặp đi lặp lại đến thành điệp 
khúc, dường như ngần ngừ không buồn tuân theo lời nhắc của chính mình. 


https://thuviensach.vn 


Bilbo rời chỗ, đến đứng lên một cái ghế bên dưới một cái cây sáng trưng. 
Ánh sáng đèn lồng soi xuống khuôn mặt ông rạng rỡ, những chiếc khuy 
vàng sáng lóa trên tấm áo chẽn lụa thêu ren. Tất cả đều có thể thấy ông 
đang đứng, hươ hươ một tay trong không khí, tay kia lận trong túi quần. 


Thưa các anh em Bao Gai và Boffin thân mến, ông bắt đầu lần nữa, và 
các anh em Took và các anh em Hươu Bia Rum thân mến, và các anh em 
Grubb, các anh em Chubb, các anh em Hang Thỏ, các anh em Rúc Tù Và, 
các anh em Bolger, Chặt Nịt Quần, Thân Đẹp và Bàn Chân Oách. “ĐÔI 
CHÂN OÁCHI” một Hobbit cao tuổi hò từ phía sau nhà rạp. Ông này dĩ 
nhiên là họ nhà Bàn Chân Oách, và quả tên sao người vậy; chân ông rất to, 
lông lá dị thường, cả đôi đều đang chẫm chệ trên bàn. 


Bàn Chân Oách, Bilbo lặp lại. Cả các anh em Sắc Vải-Bao Gai tốt bụng 
mà tôi chào mừng họ cuối cùng đã trở lại Đáy Bao. Hôm nay là sinh nhật 
thứ một trăm mười một của tôi: Tôi hôm nay đã mười một chục mốt! “Hoan 
hô! Hoan hô! Chúc mừng sinh nhật!” họ la hét và họ sung sướng đập bàn. 
Bilbo làm tuyệt cú. Đầy quả là kiểu họ thích: ngắn gọn và rõ nghĩa. 


Tôi hi vọng tất cả các anh em cũng đang vui như tôi đây. Những tiếng 
hoan hô chói tai. Những tiếng la Vui (và Chán). Trôm pét, tù và, tiêu, sáo và 
các nhạc cụ khác thảy đua nhau tấu lên inh ỏi. Cũng có rất nhiều Hobbit trẻ 
có mặt như đã nói. Hàng trăm quả pháo tép có nhạc lập tức được giật ra. 
Phần lớn những quả pháo này mang mác THUNG LŨNG; thứ mác chẳng 
có mấy ý nghĩa với đại đa số dần Hobbit, dù tất cả bọn họ đều nhất trí đấy 
là những quả pháo tép phi thường. Quả nào cũng chứa nhạc cụ bên trong, 
nhỏ nhưng cấu tạo hoàn hảo và âm thanh say lòng. Thậm chí ở một góc 
mấy cậu trẻ nhà Took và nhà Hươu Bia Rum cho là bác Bilbo đã xong (bởi 
ông hiển nhiên đã nói những điều cần nói); bèn lập luôn một ban nhạc tự 
biên tự diễn và bắt đầu một điệu nhạc nhảy vui. Cậu Everard Took và cô 
Melilot Hươu Bia Rum nhảy lên một cái bàn, rung những quả chuông trong 


https://thuviensach.vn 


tay bắt đầu nhảy điệu Xoay Vòng Tưng: một điệu nhảy hay hay nhưng sôi 
nổi quá mức. 


Nhưng Bilbo còn chưa xong. Chộp lấy một cái tù và từ tay một anh 
chàng trẻ tuổi gần bên, ông huýt ba tiếng kịch liệt. Tiếng ồn lắng hắn. Tôi sẽ 
không giữ các anh em lâu, ông hét lên. Tiếng hoan hô từ mọi nhóm. Tôi đã 
mời tất cả các anh em lại cùng nhau vì một Chủ Đích. Có cái gì đó trong 
cung cách ông nói câu này thực sự gây được ấn tượng. Đã thấy gần như im 
lặng, và một hai người nhà Took dỏng tai lên. 


Thực tế là, vì ba Chủ Đích. Trước nhất, để nói với các anh em rằng tôi 
yêu quý tất cả các anh em vô cùng, và rằng mười một chục mốt năm là một 
quãng thời gian quá ngắn để được sống giữa những người anh em Hobbit 
tuyệt với và thân thiện như thế này. Ồ lên tán thưởng rôm rả. 


Đến một nửa số anh em đây tôi vẫn chưa biết rõ ràng bằng một nửa tôi 
mong muốn, và đến một nửa số anh em đây tôi chưa yêu quý được bằng một 
nửa những gì anh em xứng đáng. Câu này thật bất ngờ và khá khó hiểu. Có 
một số lác đác võ tay, nhưng đại đa số còn đang cố phân tích xem liệu đó có 
thành ra một lời khen hay không. Thứ hai, để ăn mừng sinh nhật của tôi. 
Lại hoan hô. Tôi nên nói: sinh nhật của CHUNG TÔI. Vì đây dĩ nhiên cũng 
là sinh nhật của người thừa kế, cũng là cháu trai tôi, Frodo. Cháu đến tuổi 
trưởng thành và nhận quyền thừa kế hôm nay. Vài tiếng vỗ tay chiếu lệ của 
những người già; và vài tiếng la to “Frodo!l Frodo! Anh bạn Frodo vui 
nhộn!” từ phía những cậu trẻ. Nhà Sắc Vải-Bao Gai chau mày, tự hỏi “nhận 
quyền thừa kế” là có ý øì. 


Cộng lại với nhau, hai bác cháu tôi đạt một trăm bốn mươi bốn. Quý vị 
cũng đã được lựa chọn đủ số người để vừa xuýt tổng số đáng ghi nhớ này: 
một TÁ TÁ, nếu tôi được phép sử dụng cách diễn đạt ấy. Không ai hoan hô. 
Nói thế thật nực cười. Nhiều vị khách của ông, và nhất là nhà Sắc Vải-Bao 
Gai, thấy bị sỉ nhục, cảm thấy chắc chắn họ đã được mời chỉ để cho tròn cái 


https://thuviensach.vn 


con số tất yếu kia, giống như món hàng đóng vào kiện hàng mà thôi. “Tá 


Tá, vậy đấy! Nói năng thô bỉ!” 

Cũng là, nếu cho phép tôi được dẫn chuyện xưa, kỷ niệm ngày tôi cưỡi 
thùng rượu đến Esgaroth trên Hồ Dài; dù hồi ấy chính tôi cũng quên bằng 
mất hôm đó là sinh nhật tôi. Hồi ấy tôi mới năm mươi mốt tuổi, nên sinh 
nhật chưa có vẻ quá quan trọng. Dẫu sao, bữa tiệc lớn hôm đó cũng rất huy 
hoàng, dù lúc ấy tôi bị cảm lạnh khá nặng, tôi còn nhớ rõ, và chỉ có thể nói 
“kém ơn rất nhìu”. Giờ tôi nhắc lại chúng cho đúng: Cảm ơn rất nhiều vì 
quý vị đã đến dự bữa tiệc đơn sơ này của tôi. Im lặng dai dăng. Tất cả họ 
đều sợ rằng một bài hát hay bài thơ gì đó đang thập thò lấp ló; mà họ thì đã 
chán lắm rồi. Sao ông không thôi nói đi và để họ được uống chúc mừng sức 
khỏe ông? Nhưng Bilbo không hát hay ngâm nga gì. Ông ngừng lại một lát. 


Thứ ba và cuối cùng, ông nói, tôi muốn đưa ra một TUYỂN BỐ. Ông nói 
hai từ cuối cùng này sang sảng và thình lình đến nỗi tất cả những ai còn 
chưa nhãn ra đều ngồi phát dậy. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng - dù, như 
tôi đã nói, mười một chục mốt năm là quãng thời gian quá ngắn để giữa 
anh em - đến đây là KẾT THÚC. Tôi đi đây. Tôi rời đi BÂY GIỜ đây. TẠM 
BIET! 


Ông bước xuống và biến mất. Một chớp ánh sáng chói lòa và các vị 
khách thảy đều chớp mắt. Khi họ mở mắt ra Bilbo đã không thấy đâu nữa. 
Một trăm bốn mươi bốn Hobbit sửng sốt lặng người ngồi sụp xuống không 
thốt nên lời. Ông già Odo Bàn Chân Oánh bỏ chân khỏi bàn và giậm thình 
thịch. Rồi có một thoáng im lặng chết choc, cho đến khi, đột ngột, sau vài 
hơi thở thật sâu, từng người nhà Bao Gai, Boffin, Took, Hươu Bia Rum, 
Grubb, Chubb, Hang Thỏ, Bolger, Chặt Nịt Quần, Nhà Lửng, Thần Đẹp, 
Rúc Tù Và và Bàn Chân Oách bắt đầu nói cùng một lúc. 


https://thuviensach.vn 


Hầu như tất cả đều nhất trí rằng trò đùa này thật là dở tệ, nên người ta 
đòi thêm thật nhiều thức ăn cùng đồ uống để chữa lành cú sốc cùng nỗi bực 
mình của chư khách. “Ông ấy điên, tôi bảo mãi rồi,” đó có lẽ là câu bình 
phẩm phổ biến nhất. Ngay cả người nhà Took (trừ một vài trường hợp ngoại 
lệ) cũng nghĩ lối hành xử của Bilbo thật lố bịch. Ngay lúc ấy đa số bọn họ 
cứ mặc nhiên cho rằng cú biến mất của ông chăng là gì hơn một trò chơi 
khăm nực cười. 


Nhưng già Rory Hươu Bia Rum không đoan chắc chuyện đó. Tuổi tác 
lẫn bữa tối ú ụ làm trí thông mình của lão vấn đục, nên lão nói với con dâu 
Esmeralda: “Con yêu, trong chuyện này thế nào cũng có trò ám muội! Ông 
tin là đồ Bao Gai ấy lại lên đường rồi. Lão già ngu xuẩn. Nhưng sao phải lo 
nhỉ? Lão có đem đồ nhắm ởi theo đâu.” Lão gọi to cho Frodo rót rượu lượt 
nữa. 


Frodo là người duy nhất có mặt không nói năng gì. Mất một lúc cậu 
ngồi im lặng bên cạnh cái ghế trống của Bilbo, phớt lờ mọi nhận xét và thắc 
mắc. Cậu thích trò đùa ấy, dĩ nhiên rồi, dù cậu biết rõ điều mọi người chưa 
biết. Cậu đã khó khăn lắm mới nín được cười trước vẻ ngạc nhiên đầy phẫn 
nộ của khách khứa. Nhưng cùng lúc ấy cậu chợt nhận ra rằng cậu yêu ông 
già Hobbit biết chừng nào. Đa phần khách khứa tiếp tục ăn uống và bàn tán 
những chuyện kì quặc của Bilbo Bao Gai, quá khứ lẫn hiện tại; nhưng nhà 
Sắc Vải- Bao Gai thì đã đùng đùng rời bữa tiệc. Cậu ra lệnh phục vụ thêm 
rượu; rồi cậu đứng dậy, lặng lễ uống cạn ly của mình chúc sức khỏe Bilbo, 
đoạn lén ra khỏi nhà rạp. 


Về phần Bilbo Bao Gai, ngay giữa lúc đang phát biểu, ông đã mải mân 
mê chiếc nhẫn vàng trong túi mình: chiếc nhẫn thần ông đã giữ kín trong 
quá nhiều năm. Lúc bước xuống ông thọc ngón tay vào nhẫn, và từ đó về 
sau không một Hobbit nào ở Hobbit Thôn còn nhìn thấy ông nữa. 


https://thuviensach.vn 


Ông vội vã bước về hốc nhà mình, đứng giây lát vừa lắng nghe vừa cười 
mỉm trước tiếng ầm ï náo loạn trong nhà rạp và âm thanh hội hè đình đám ở 
các góc khác ngoài cánh đồng. Ông vào nhà. Ông cởi quần áo dạ tiệc, gấp 
gọn và gói cái áo chẽn lụa thêu vào giấy lụa cất đi. Đoạn ông mặc vội lên 
người bộ trang phục cũ nhàu nhĩ, thắt ngang lưng chiếc thắt lưng da đã sờn. 
Trên thắt lưng ông đeo lủng lằng một thanh đoản kiếm trong cái bao kiếm 
da màu đen rúm ró. Từ trong một ngăn kéo khóa chặt, sực mùi băng phiến, 
ông lấy ra chiếc mũ trùm đầu và cái áo choàng cũ. Chúng đã được khóa lại 
cẩn thận từ bao giờ như thể quý giá lắm, vậy nhưng chúng lại vá víu và bạc 
phếch vì mưa nắng đến nỗi khó lòng đoán được màu sắc ban đầu: có lẽ từng 
là màu xanh lục thẫm. Chúng hơi rộng quá khổ người ông. Kế đó ông đi 
vào phòng làm việc, và từ trong tủ sắt to đùng lấy ra cái bọc gì đó gói ghém 
bên trong mớ quần áo cũ, một bản thảo bọc da, thêm cả cái phong bì to 
kềnh càng. Cuốn sách và bọc ông nhét lên trên cùng một bao nặng đang 
dựng ngay ở đó, cũng đã gần đầy. Ông thả chiếc nhẫn vàng của mình cùng 
sợi xích đẹp đẽ đeo lấy nó vào trong phong bì, rồi gắn xi, đề gửi Frodo. 
Thoạt tiên ông đặt phong bì lên bệ lò sưởi, nhưng lại thình lình lấy lại nhét 
vào trong túi áo. Ngay lúc đó cửa mở và Grandalf vội vã đi vào. 


“Ô này!” Bilbo nói. “Tôi vừa thắc mắc chăng biết bác có đến không.” 

“Tôi mừng thấy chú không tàng hình,” thầy phù thủy nói, ngồi xuống 
một chiếc ghế, “tôi muốn gặp chú để nói vài lời cuối cùng. Tôi cho là chú 
cảm thấy mọi thứ đã diễn ra thật huy hoàng và đúng theo kế hoạch hăn?” 

“Phải, đúng vậy,” Bilbo nói. “Mặc dù ánh chớp đó thật bất ngờ: nó làm 
cả tôi cũng giật mình, chưa kể đến những người khác. Một bổ sung nho nhỏ 
của riêng bác, phải vậy không?” 

“Phải. Chú đã khôn ngoan giữ nhẹm chiếc nhẫn suốt bao năm nay, nên 
tôi thấy có lẽ cần cho khách của chú thêm thứ gì đó khác ngõ hầu giải thích 
cho sự tan biến bất thình lình của chú.” 


https://thuviensach.vn 


“Và suýt phá hỏng trò đùa của tôi. Bác là một lão già nhiễu sự ưa xía 
chuyện người khác,” Bilbo cười to “nhưng tôi nghĩ bác hiểu rõ điều øì là tốt 
nhất, như thường lệ.” 


“Phải - khi tôi mà đã hiểu cái gì rồi. Nhưng tôi không hiểu toàn bộ 
chuyện này rõ ràng lắm. Chuyện giờ đã đến hồi kết. Chú đã chơi trò đùa 
của chú, đã dọa chết khiếp hoặc chọc phát khùng hầu hết họ hàng của chú, 
còn tặng cho cả Quận này một câu chuyện để mà bàn tán đủ chín ngày, có 
khi chín chín ngày cũng nên. Chú định làm gì hơn nữa?” 


“Có, làm chứ. Tôi cảm thấy tôi cần nghỉ, nghỉ thật dài. Trước đây tôi đã 
bảo bác rồi. Có thể là nghỉ luôn: tôi không nghĩ mình sẽ trở lại. Thực tình, 
tôi không định trở lại, và tôi đã chuẩn bị hết cả. 


“Tôi già rồi, bác Gandalf. Tôi nom không già, nhưng tôi đang bắt đầu 
cảm thấy cái già trong đáy cùng tâm can mình. Duy trì thể lực ứ!” ông khịt 
khịt mãi. “Sao tôi cảm thấy mình mỏng quẹt đi hết, như bị kéo dài ngoằng 
ra, bác biết ý tôi định nói gì rồi đấy: giống như bơ bị quết lên quá nhiều 
bánh mỳ ấy. Thế không thể nào là điều hay cho được. Tôi cần một sự thay 
đối, hay điều gì đó.” 


Gandalf chăm chú nhìn ông vẻ tò mò. “Có vẻ không đúng đắn thật,” lão 
tự nói. “Mà, rốt cục tôi tin kế hoạch của chú có lẽ là hay hơn cả.” 


“Chà, gì thì gì tôi cũng đã quyết chí rồi. Tôi muốn được thấy núi non lần 
nữa, bác Gandalf ạ - núi non ấy; và rồi tìm chỗ nào đó tôi có thể yên nghỉ. 
Bằng an yên tĩnh, không có cả đống những người họ hàng tọc mạch xung 
quanh, hàng dây những vị khách chết bằm lượn lờ bên chuông cửa. Có lẽ 
tôi sẽ tìm chỗ nào đó để hoàn tất quyển sách của mình. Tôi đã nghĩ đến một 
kết thúc đẹp: và chú sống hạnh phúc mãi mãi về sau cho đến tận cùng ngày 
tháng đời mình. ” 


https://thuviensach.vn 


Gandalf cười ha hả. “Tôi hi vọng chú mong sao được vậy. Nhưng sẽ 
không ai đọc cuốn sách đâu, bất kể kết thúc ra sao.” 


https://thuviensach.vn 


“Dào, họ sẽ đọc chứ, những thời đại về sau. Frodo đã đọc một ít, được 
đến đâu hết đến đấy. Bác sẽ để mắt đến Frodo chứ, nhỉ?” 


“Có chứ, có - cả hai mắt ấy chứ, bất cứ lúc nào mắt tôi rảnh.” 


“Cháu nó sẽ đi với tôi ngay, dĩ nhiên, nếu tôi bảo cháu. Thật ra cháu đã 
xin một lần, ngay trước bữa tiệc. Nhưng cháu không hăn - chưa hắn muốn. 
Tôi muốn được ngắm miền đất hoang dã một lần nữa trước khi chết, cả Dãy 
Núi Mù nữa; nhưng cháu thì vẫn còn nặng lòng với Quận, với những rừng, 
những ruộng, những sông lạch. Cháu hắn là rất thoải mái ở nơi đây. Tôi sẽ 
để lại mọi thứ cho cháu, dĩ nhiên, trừ một vài món linh tỉnh đầu thừa đuôi 
thẹo. Tôi mong cháu sẽ hạnh phúc, khi nào đã quen ở một mình. Giờ đã đến 
lúc cháu tự mình làm chủ.” 


“Mọi thứ?” Gandalf hỏi. “Cả chiếc nhẫn hả? Chú đã đồng ý thế, chú 
chắc vẫn nhớ.” 


“A, ờ, vâng, tôi cho là vậy,” Bilbo nói cà lăm. 
“Nó đâu rôi?” 


“Trong cái phong bì, nếu bác nhất định phải biết,” Bilbo sốt ruột nói. 
“Trên mặt lò sưởi kia thôi. À mà, không! Ở trong túi tôi đây này!” Ông 
ngần ngừ. “Bây giờ thế có kỳ cục không chứ?” ông khẽ nói một mình. “Mà 
rút cục, tại sao không? Tại sao không nên ở trong đó?” 


Gandalf lại nhìn Bilbo chăm chú, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt lão. 
“Bilbo này, tôi nghĩ,” lão khẽ nói, “tôi thì sẽ bỏ nó lại. Chú không muốn 
sao?” 

“Có - và không. Giờ nghĩ đến việc này, cho phép tôi nói, tôi hoàn toàn 
không thích phải lìa xa nó tí nào. Và tôi không rõ lắm tại sao tôi nên từ bỏ. 
Tại sao bác lại muốn tôi từ bỏ?” ông hỏi vặn, và một sự thay đổi quái gở 
phủ lấy giọng nói của ông. Giờ nghe giọng ông sắc lẹm những nghỉ ngờ và 


https://thuviensach.vn 


phẫn nộ. “Bác lúc nào cũng quấy rầy tôi vì cái nhẫn; ấy vậy mà bác chưa 
bao giờ làm phiền tôi vì những thứ khác tôi vớ được trong chuyến đi ấy.” 


“Đúng là thế, nhưng tôi phải quấy rầy chú,” Gandalf nói. “Tôi muốn biết 
sự thực. Sự thực rất quan trọng. Những chiếc nhẫn thần đều rất - ờ, rất thần 
kỳ; chúng là của hiếm và có nhiều điều kỳ quái. Tôi quan tâm đến cái nhẫn 
của chú theo thói quen nghề nghiệp, chú có thể nói như vậy; và tôi vẫn còn 
quan tâm. Tôi cần biết nó ở đâu; giả sử chú lại đi chu du lần nữa. Còn nữa, 
tôi nghĩ chú đã giữ nó quá lâu rồi. Chú không cần nó nữa, Bilbo ạ, trừ phi 
tôi hoàn toàn nhầm lẫn.” 


Bilbo đỏ bừng mặt, thấp thoáng một tia giận dữ trong đôi mắt ông. 
Khuôn mặt đôn hậu của ông đanh lại. “Tại sao không?” ông hét lần. “Và 
bận gì đến bác mà phải biết tôi làm gì với đồ của tôi. Nó là của riêng tôi. 
Tôi tìm thấy nó. Nó đã đến với tôi.” 


“Phải, phải,” Gandalf nói, “Nhưng đâu cần phải nối cáu.” 


“Nếu tôi cáu cũng là lỗi của bác,” Bilbo nói, “Nhẫn là của tôi, tôi bảo 
bác rồi. Của riêng tôi. Bảo bối của tôi. Phải. Bảo bối của tôi.” 


Khuôn mặt thầy phù thủy giữ nguyên vẻ nghiêm trọng và chăm chú, chỉ 
một thoáng rung rinh trong đôi mắt sâu để lộ ra rằng lão giật mình và thực 
tình hốt hoảng. “Hồi trước nó cũng từng được gọi thế,” lão nói, “có điều 
không từ miệng chú.” 


“Thì giờ tôi nói. Mà tại sao không? Nếu Gollum từng nói hệt như vậy thì 
cũng đã sao. Giờ nó không phải của gã, mà là của tôi. Và tôi tuyên bố tôi sẽ 
giữ nó.” 

Gandalf đứng dậy. Lão nói lạnh lùng. “Chú sẽ là một lão già ngu ngốc 
nếu làm như thế, Bilbo ạ.” Lão tiếp, “Chú càng nói càng rõ ra chuyện đó. 
Nó đã ảnh hưởng đến chú quá mất rồi. Bỏ nó đi! Rồi chú có thể tự mình bỏ 
đi, và được tự do.” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi muốn làm øì thì làm và thích đi đâu thì đi,” Bilbo ngoan cố. 


“Nào, nào, lão Hobbit già thân mến của tôi!” Gandalf nói. “Chúng ta đã 
là bạn hữu suốt cuộc đời dài dăng dặc của chú, và chú nợ tôi một điều. Đi 
nào! Hãy làm như chú đã hứa: bỏ nó đi!” 


“Ôi dào, nếu bản thân bác muốn cái nhẫn của tôi thì cứ nói thằng!” 
Bilbo kêu lên. “Nhưng bác sẽ không có nó đâu. Tôi sẽ không cho đi Bảo 
Bối của tôi đâu, nói cho bác biết.” Đôi tay ông lạc tới cán thanh kiếm nhỏ. 


Cặp mắt Gandalf lóe sáng. “Đến lượt tôi phải nổi cáu ngay bây giờ mất 
thôi,” lão nói. “Nếu chú còn nói thế nữa, tôi sẽ phải cáu. Rồi chú sẽ được 
thấy Gandalf Áo Xám cởi áo choàng.” Lão bước một bước lại chỗ ông 
Hobbit, dường như chợt cao lớn và đáng sợ hắn lên; bóng người lão choán 
đầy căn phòng nhỏ. 


Bilbo lùi lại sát tường, thở khò khè, tay túm chặt túi áo. Họ đứng mặt 
đối mặt một lúc, bầu không khí trong căn phòng khích động hăn lên. Cặp 
mắt Gandalf vẫn chiếu xuống ông bạn Hobbit. Bàn tay Bilbo từ từ buông 
lỏng, và ông bắt đầu run rẩy. 


“Tôi không biết cái gì nhập vào bác, Gandalf ạ,” ông nói. “Trước nay 
bác chưa bao giờ như thế này. Tất cả chuyện này là sao? Chắng phải nó là 
của tôi sao? Tôi đã tìm thấy nó, và Gollum hắn đã giết tôi nếu tôi không giữ 
nó. Bất kể gã nói gì đi nữa, tôi cũng không phải kẻ cắp.” 


“Tôi chưa bao giờ gọi chú là kẻ cắp,” Gandalf trả lời. “Và tôi cũng 
không phải là kẻ cắp. Không phải tôi đang cố cướp của chú, mà là giúp chú. 
Tôi mong chú lại tin tôi, như trước kia.” Lão ngoảnh mặt đi, và cái bóng vụt 
biến mất. Có vẻ như lão vừa teo lại thành một lão già tóc hoa râm, lom 
khom, bồn chồn. 


https://thuviensach.vn 


Bilbo đưa tay lên che mắt. “Tôi xin lỗi,” ông nói. “Nhưng tôi cảm thấy 
kỳ lạ vô cùng. Tuy thế, không còn bận lòng vì nó thêm nữa âu cũng là một 
sự khuây khỏa sao đó. Gần đây nó cứ nung nấu trong tâm trí tôi. Đôi khi tôi 
cảm thấy nó như một con mắt đang nhìn tôi. Và tôi lúc nào cũng muốn đeo 
nó lên rồi biến mất, bác biết không; hoặc cứ lo không biết liệu nó có còn 
yên ở đấy không, nên lôi nó ra xem cho chắc. Tôi đã thử bỏ vào hòm khóa 
lại, nhưng nhận thấy tôi không thể yên tâm nếu không để nó trong túi áo. 
Tôi không biết tại sao. Và có vẻ như tôi không thể quyết định nổi.” 


“Vậy hãy tin tôi,” Gandalf nói. “Tôi thì đã quyết định chắc rồi. Hãy đi đi 
và để nó lại. Đừng sở hữu nó nữa. Hãy trao cho Frodo, tôi sẽ chăm nom cậu 
bé.” 


Bilbo đứng sững mất một khắc đờ đẫn và lưỡng lự. Rồi ông thở dài. 
“Được thôi,” ông nói, rõ ràng có cố gượng. “Tôi sẽ trao.” Nói đoạn ông 
nhún vai, mỉm cười hơi rầu rĩ. “Rút cuộc, cái vụ tiệc tùng này cũng chỉ là vì 
mục đích ấy, thực vậy: trao đi hàng đống quà sinh nhật, nên theo cách nào 
đó cũng dễ dàng hơn nếu đồng thời trao nó đi luôn thể. Chung cuộc cũng 
chăng dễ dàng hơn tí nào, nhưng thật đáng tiếc nếu để mọi chuẩn bị này 
thành ra uống phí. Như thế sẽ làm hỏng hắn trò đùa.” 


“Thật thế, như thế sẽ xóa mất ý nghĩa duy nhất tôi thấy được trong sự 
việc này,” Gandalf nói. 


“Được lắm,” Bilbo đáp, “nó thuộc về Frodo cũng như mọi thứ còn lại.” 
Ông thở một hơi thật sâu. “Giờ thì tôi phải khởi hành thôi, kẻo lại có ai đó 
khác đuổi kịp tôi mất. Tôi đã nói tạm biệt, tôi không thể chịu nổi nếu lại 
phải lặp lại tất cả từ đầu.” Ông nhặt chiếc túi lên và đi ra cửa. 

“Chú vẫn còn chiếc nhẫn trong túi,” thầy phù thủy nhắc. 


“Chà, đúng là còn!” Bilbo kêu lên. “Cả chúc thư của tôi cùng tất cả 
những văn tự khác nữa. Bác nên cầm lấy giao nó lại hộ tôi. Như thế sẽ là an 


https://thuviensach.vn 


toàn nhất.” 


“Không, đừng đưa cái nhẫn cho tôi,” Gandalf nói. “Cứ để nó lên mặt lò 
sưởi. Ở đó đủ an toàn rồi, cho đến lúc Erodo đến. Tôi sẽ đợi cậu ấy.” 


Bilbo rút cái phong bì ra, nhưng đúng lúc ông định đặt nó lên cạnh chiếc 
đồng hồ, bàn tay của ông giật nảy ra sau, cái gói rơi xuống sàn nhà. Ông 
chưa kịp nhặt lên, thầy phù thủy đã khom người chộp lấy đặt nó vào đúng 
chỗ. Cơn giận dữ một lần nữa vụt lướt qua khuôn mặt ông già Hobbit. Đột 
nhiên tất cả nhường chỗ cho vẻ thư giãn và một tiếng cười thoải mái. 

“Chà, thế là xong,” ông nói. “Giờ tôi đi đây!” 

Họ đi ra ngoài sảnh. Bilbo chọn từ trên giá cây gậy ông ưa thích; rồi ông 


huýt sáo. Bà Người Lùn từ mấy căn phòng khác đi ra, họ vừa mới khá bận 
rộn ở đó. 

“Sẵn sàng cả chưa?” Bilbo hỏi. “Đã đóng gói dán nhãn mọi thứ chưa?” 

“Mọi thứ rồi,” họ trả lời. 

“Vậy thôi, ta lên đường nào!” Ông bước hẳn ra bên ngoài cửa trước. 

Đó là một đêm thật đẹp, bầu trời đen thằm lốm đốm những vì sao. Ông 
ngước nhìn lên, hít hà không khí. “Thật là vui biết bao! Thật vui biết bao 
khi lại được khởi hành, khởi hành trên Đường Cái cùng những Người Lùn! 


Đây đúng là điều tôi thực lòng mong mỏi, bao năm nay! Tạm biệt!” ông 
nói, nhìn ngôi nhà cũ và cúi chào về phía cửa. “Tạm biệt bác, Gandalf!” 


“Tạm biệt chú, Bilbo, trong lúc này thôi. Hãy bảo trọng! Chú già rồi, và 
có lẽ cũng khôn ngoan rồi đấy.” 


“Bảo trọng! Tôi cóc cần. Bác đừng có lo lắng cho tôi! Giờ tôi cũng hạnh 
phúc y như xưa kia tôi đã từng hạnh phúc, như thế là ý nghĩa vô cùng rồi. 


^ 


Song thời cơ đã đến. Cuối cùng tôi cũng đang nhấc giò thượng lộ,” ông bổ 


https://thuviensach.vn 


sung, và rồi giọng trầm hắn, như thể cho riêng mình, ông hát khe khẽ trong 


bóng tối: 


Con Đường cứ chạy dài chạy mãi 
Tự cửa ngoài miết mải vô chừng. 
Hút trước mắt Con Đường đã trỏi, 
Sức ta còn, còn đuổi theo cùng; 


https://thuviensach.vn 


Cùng theo đuổi chân vung phấn khởi 
Tới thênh thang đường mới nhập vào, 
Bao ngã rẽ về bao đích gọi. 

Tiếp về đâu? Chưa nói được nào. 


Ông ngừng bặt, im lặng trong giây lát. Rồi không nói lời nào nữa, ông 
quay lưng lại những ánh đèn và những giọng nói trên cánh đồng lẫn trong 
lều bạt, theo sau là ba người đồng hành, đi vòng vào trong khu vườn, rảo 
bước xuôi theo lối đi dài xuống dốc. Ông nhảy qua một chỗ thâm thấp ở bờ 
giậu chân dốc, rồi rẽ ra đồng cỏ, biến mất vào đêm như âm thanh xào xạc 
của cơn gió nơi nội cỏ. 


Gandalf đứng yên một chốc dõi nhìn theo ông hút vào trong bóng tối. 
“Tạm biệt, chú Bilbo thân mến - hẹn lần tái ngộ sau!” lão khe khẽ nói đoạn 
quay vào trong nhà. 


Frodo đi vào vừa hay sau đó, thấy lão đang ngồi trong bóng tối, mải mê 
suy nghĩ. “Bác ấy đi rồi ạ?” cậu hỏi. 

“Phải,” Gandalf trả lời, “cuối cùng ông ấy đã đi.” 

“Cháu ước gì - ý cháu là, cho đến mãi tối nay cháu vẫn mong đó chỉ là 
một trò đùa,” Frodo nói. “Nhưng tận đáy lòng cháu biết là bác ấy đã quyết 


tâm đi. Bác ấy vẫn hay đùa với những chuyện nghiêm túc. Giá cháu quay về 
sớm hơn, để kịp tiễn bác ấy.” 


“Ta nghĩ thực tình ông ấy thích lăng lặng lẻn đi vào phút chót,” Gandalf 
nói. “Đừng lấy thế làm phiền. Ông ấy sẽ ổn cả thôi - từ đây về sau. Ông ấy 
để lại cho cháu một cái gói. Kia kìa!” 


https://thuviensach.vn 


Frodo cầm lấy cái phong bì trên mặt lò sưởi, liếc nhìn, nhưng chưa mở 
vội. 


“Ta nghĩ cháu sẽ thấy chúc thư của ông ấy và mọi văn tự khác bên 
trong,” thầy phù thủy nói. “Bây giờ cháu là chủ nhân của Đáy Bao rồi. Và 
còn nữa, ta nghĩ cháu sẽ thấy một chiếc nhẫn vàng.” 


“Chiếc nhẫn!” Frodo reo lên. “Bác ấy để cái đó lại cho cháu à? Cháu 
không hiểu là vì sao đấy. ÀA mà, nó có thể sẽ có ích.” 


“Có thể có, cũng có thể không,” Gandalf nói. “Nếu ta là cháu, ta sẽ 
không dùng tới nó. Mà giữ nó cho kín, giữ cho thật an toàn! Bây giờ ta đi 
ngủ đây.” 


Với tư cách chủ nhân của Đáy Bao, Frodo cảm thấy mình phải đảm 
đương cái nhiệm vụ đau khổ là chào tạm biệt khách. Lời đồn thổi xung 
quanh các biến cố kỳ lạ bấy giờ đã lan ra khắp cả cánh đồng, nhưng Frodo 
vẫn chỉ nói chắc chắn mọi sự sẽ được làm sáng tỏ ngay sáng mai. Chừng 
nửa đêm xe ngựa đến đón các khách quan trọng. Lần lượt từng chuyến một 
lăn bánh xa dần, chở đầy các Hobbit no căng nhưng vô cùng bất mãn. Thợ 
làm vuờn đến theo thu xếp từ trước, dùng xe cút kít dọn đi những thứ tình 
cờ sót lại. 


Đêm dần qua. Mặt trời lên. Các Hobbit trở dậy khá muộn. Buổi sáng trôi 
đi. Mọi người đến và bắt đầu (theo lệnh) dọn dẹp nào nhà lều, nào bàn; nào 
ghế, nào thìa, nào dao, nào chai, nào đĩa, nào đèn lồng, nào các bụi cây trổ 
hoa trong hộp, nào mảnh vụn bánh, nào xác pháo, nào túi bị bỏ quên, nào 
găng tay, nào khăn tay, nào thức ăn chưa đụng đến (mục này không đáng 
kể). Rồi một số người khác đến (không theo lệnh nào hết): nhà Bao Gai, 
nhà Boffin, nhà Bolger, nhà Took, và những vị khách khác đang lưu trú 
hoặc sống ngay gần đó. Đến giữa ngày, khi ngay cả những vị ních đẫy tễ 


https://thuviensach.vn 


cùng đã lại dậy ra ngoài được, thì tại Đáy Bao đã tấp nập hắn một đám đông 
lớn, không được mời nhưng cũng chẳng ngoài dự kiến. 


Frodo đang đợi trên bậc cửa, miệng mỉm cười nhưng nom khá mệt mỏi 
và lo lăng. Cậu chào tất cả những người đến thăm, nhưng không có gì để 
nói nhiều hơn trước. Câu đáp lại tất cả những lời hỏi han chỉ là: “Bác Bilbo 
Bao Gai đã đi xa, theo như tôi biết là mãi mãi.” Vài vị khách được cậu mời 


vào bên trong, vì bác Bilbo có “nhắn nhủ” lại cho họ. 


Bèn trong sảnh đã thấy chất một đống lớn đủ loại to nhỏ những hộp, gói 
và các món nhỏ đồ đạc trong nhà. Trên từng món đều có cột nhãn. Có vài 
cái nhãn đại khái thế này: 


Tặng ADELARD TOOK, tức là tặng RIỀNG ÔNG; Bilbo; buộc vào một 
chiếc ô. Adelard đã từng khuân đi nhiều chiếc khác không cột nhãn. 


Tặng DORA BAO GAI để mãi nhớ cuộc thư từ DÀI LẦU, với tất cả tình 
thân ái, Bilbo; buộc vào cái giỏ to tướng dùng đựng giấy loại. Dora là chị 
gái Drogo, cũng là thân quyến nữ cao tuổi nhất của Bilbo và Frodo; bà này 
chín mươi chín mùa xuân, và ròng rã trên nửa thế kỷ đã bỏ công viết hàng 
bao nhiều ram giấy những lời khuyên sáng suốt. 


Tặng MILO HANG THỎ, mong là món quà hữu dụng, B.B; buộc vào 
một chai mực và cây bút máy bằng vàng. Milo chưa từng hồi đáp thư từ. 


Tặng cháu ANGELICA sử dụng, bác Bilbo; buộc vào một chiếc gương 
lồi tròn trĩnh. Cô là một thiếu nữ nhà Bao Gai, và cứ khơi khơi tưởng khuôn 
mặt mình đẹp lắm. 


Tặng cho bộ sưu tập của HUGO CHẶT NỊT QUẦN, từ một người có 
đóng góp, buộc vào một tủ sách (trống không). Hugo là tay trùm sò mượn 
sách, riêng chuyện trả sách thì khó khăn trên mức bình thường. 


https://thuviensach.vn 


Tặng LOBELIA SẮC VẢI-BAO GAI, coi như làm QUÀ; buộc vào một 
hộp thìa bạc. Bilbo tin rằng bà này đã kiếm chác được vô khối là thìa của 
ông, trong khi ông đi chu du vắng nhà dạo nọ. Lobelia thừa biết thế. Cuối 
ngày, khi bà ta đến, bà ta lập tức hiểu cái ý kia, nhưng vẫn lấy lũ thìa. 


Đây chỉ là một phần nhỏ những món quà đổ đống. Hốc nhà Bilbo từ lâu 
đã khá bừa bộn những đồ đạc trải suốt chiều dài cuộc đời đắc thọ của ông. 
Trở nên bừa bộn là xu hướng chung của các hốc Hobbit: về điểm này tập 
quán tặng quá nhiều quà sinh nhật chịu phần lớn trách nhiệm. Dĩ nhiên, 
không phải các món quà sinh nhật lúc nào cũng mới, có một vài mathom 
không còn ai nhớ dùng để làm øì đã chu du lòng vòng khắp cả quận; nhưng 
Bilbo thường tặng những món quà mới và giữ lại những món đã nhận. Cái 
hốc cũ giờ đây đang quang đi tí chút. 


Từng món quà chia tay khác nhau đều có nhãn đề tặng, đích thân Bilbo 
viết lên, vài món còn hàm ý bóng gió, hay bỡn cợt. Nhưng cố nhiên, đa 
phần quà tặng đều đến đúng nơi người ta cần chúng và sẽ hoan nghênh 
chúng. Những Hobbit nghèo, nhất là cư dần Dãy Lộn Bao, chào đón chúng 
nhiệt liệt. Bõ Già Gamgee được hai bao khoai tây, một cái thuống mới, một 
cái áo chẽến len, một chai thuốc mỡ chữa nhức khớp. Già Rory Hươu Bia 
Rum, để đền đáp lại lòng mến khách vô bờ, được cả chục chai Vườn Nho 
Cũ: thứ rượu đỏ rất nặng gốc gác mãi Tống Nam, giờ đã ngấu lắm rồi, vì 
được chính cha ông Bilbo ủ. Rory thế là hoàn toàn tha thứ cho Bilbo, hết 
chai thứ nhất thì tuyên bố Bilbo là người anh em quý hóa nhất hạng. 


Vẫn còn lại thừa đủ mọi thứ cho Frodo. Và dĩ nhiên, tất cả những đồ 
quý chủ yếu, cùng sách, tranh, và đồ đạc vốn hơn cả đủ, đều được để lại cho 
Frodo sở hữu. Tuy vậy, không thấy có dấu hiệu hay nhắc nhở nào đến tiền 
hay châu báu: Bilbo không cho đi lấy một đồng xu hay một hột thủy tỉnh 
nào. 


https://thuviensach.vn 


» +% % 


Chiều hôm đó Frodo đã phải cực kỳ cố gắng. Lời đồn nhảm rằng toàn 
bộ gia sản đang được mang ra phát không lan nhanh như lửa; chắng mấy 
chốc mà cả hốc đã đồng nghẹt những người không có phận sự gì, nhưng 
không thể gạt ra rìa. Nhãn quà bị xé toạc và xáo trộn, cãi cọ nổ ra. Vài 
người cố đổi chác thỏa thuận ngay trong sảnh; số khác cố chuồn êm cùng 
những món nho nhỏ không đề gửi họ, hoặc bất kể thứ gì có vẻ như không ai 
buồn lấy hoặc không ai để ý. Con đường vào cống nghẽn đầy xe cút kít và 
xe đấy. 


Chính giữa lúc rối loạn thì nhà Sắc Vải-Bao Gai đến. Frodo đã rút lui 
được một lúc, mặc cho anh bạn Merry Hươu Bia Rum để mắt đến mọi thứ. 
Khi Otho lớn tiếng yêu cầu được gặp Frodo, Merry cúi chào lịch sự. 


“Frodo khó ở,” cậu nói. “Anh ấy đang nghỉ rồi.” 


“Ý mày là trốn chứ gì,” Lobelia nói “Gì thì gì chúng tao vẫn muốn gặp 
nó, chúng tao nhất định phải gặp nó. Cứ đi báo nó như vậy!” 


Merry bỏ mặc bọn họ ở lại trong sảnh một lúc lâu, nên cả hai có đủ thời 
gian khám phá món quà chia tay toàn là thìa dành cho mình. Món quà 
chăng làm họ tươi tỉnh thêm. Cuối cùng họ cũng được đưa vào phòng đọc. 
Frodo đang ngồi bên một cái bàn chất đầy giấy tờ trước mặt. Nom cậu có vẻ 
khó ở thật - không vì lý do gì khác thì cũng vì phải gặp nhà Sắc Vải-Bao 
Gai; cậu đứng dậy, loạt soạt gì đó trong túi. Nhưng cậu nói năng cực kỳ lịch 
thiệp. 


Vợ chồng Sắc Vải-Bao Gai khá là khó chịu. Họ bắt đầu chào mời cậu 
những cái giá hữu nghị tệ mạt (như chỗ bạn bè với nhau) để đổi lẫy những 


https://thuviensach.vn 


món đồ giá trị chưa thấy có nhãn quà. Khi Frodo đáp rằng chỉ những thứ 
đích thân Bilbo chỉ định mới được đem cho, họ liền nói toàn bộ sự việc này 
thật ám muội. “Tôi thấy duy nhất một điểm rõ ràng,” Otho nói, “ấy là toàn 
bộ vụ này có lợi cho cậu ghê gớm. Tôi phải được xem di chúc.” 


Otho lẽ ra đã là người thừa kế Bilbo, nhưng rồi lại có việc thận nuôi 
Frodo. Ông ta đọc di chúc cẩn thận và thở phì phò. Thật không may, di chúc 
quá rõ ràng và chuẩn xác (theo đúng tập quán pháp lý của người Hobbit, 
vốn yêu cầu đủ bảy chữ ký làm chứng bằng mực đỏ, cùng nhiều thứ khác). 


“Lại thua rồi!” ông ta bảo vợ. “Sau sáu mươi năm chờ đợi nữa chứ. Thìa 
à? Láo toét!” Ông ta bật ngón tay tanh tách ngay dưới mũi Frodo, đoạn 
huỳnh huych lui ra. Nhưng không dễ mà thoát được Lobelia như thế. Một 
lát sau Frodo ra khỏi phòng đọc định xem mọi việc diễn tiến thế nào thì 
thấy bà ta vẫn còn loanh quanh trong hốc, kiểm tra mọi ngóc ngách và øð 
øõ khắp sàn nhà. Cậu cương quyết hộ tống bà ta ra khỏi địa giới hốc, sau 
khi đã giải thoát hộ vài món nho nhỏ (nhưng khá là giá trị) không hiểu sao 
lại vô tình rơi vào trong cái ô của bà ta. Mặt bà ta nom như thể đang khổ sở 
cố nghĩ ra một đòn nhận xét chia tay trí mạng, nhưng tất cả những gì bà ta 
nói được, khi ngoái lại ngay bậc cửa, chỉ là: 

“Chừng nào còn sống mi sẽ còn hối tiếc chuyện này, đồ nhãi ranh! Sao 
mi không biến đi luôn đi? Mi không thuộc về nơi này, mi đầu phải người 
nhà Bao Gai - mi - mi chỉ là một thăng Hươu Bia Rum!” 


“Merry, em có nghe thấy không? Như thể là sỉ nhục đấy, thiệt tình,” 
Frodo vừa nói vừa đóng sầm cửa trước mũi bà ta. 


“Đấy là một lời khen,” Merry Hươu Bia Rum nói, “nên dĩ nhiên không 
đúng.” 


https://thuviensach.vn 


Rồi cả hai đi quanh hốc, tống cổ ba tay Hobbit trẻ (hai tay Boffin và một 
tay Bolger) đang mải gøð lún mấy bức tường một trong những hầm chứa. 
Frodo còn ẩu đả với Sancho Bàn Chân Oách (cháu nội già Odo Bàn Chân 
Oách), tay này đã bắt đầu đào bới trong phòng lớn để đồ ăn vì đỉnh ninh đã 
nghe thấy âm thanh rỗng. Huyền thoại về vàng của Bilbo đã kích thích cả 
trí tò mò lẫn niềm hy vọng; bởi vàng huyền thoại (kiếm được một cách khó 
hiếu, nếu không muốn nói đằng thắng ra là bất minh) thì, như ai cũng biết, 
ai tìm được người nấy hưởng - trừ phi việc tìm kiếm bị người ta làm cho 
gián đoạn. 


Thắng được Sancho và đấy tay này ra ngoài xong xuôi, Frodo ngồi sụm 
xuống một chiếc ghế trong sảnh. “Merry, đến lúc đóng cửa hàng rồi,” cậu 
nói. “Khóa cửa lại, hôm nay đừng mở cho ai nữa, kể cả họ có mang gỗ phá 
thành tới cũng đừng.” Rồi cậu đi làm một cốc trà muộn cho sảng khoái. 


Cậu còn chưa kịp ngồi thì nghe có tiếng gõ khe khẽ ngoài cửa trước. 
“Chắc chắn lại Lobelia rồi,” cậu nghĩ. “Bà ta hắn đã nghĩ ra cái gì hiểm ác 
lăm đây, nên mới quay lại nói. Thế thì cứ đợi đi.” 


Cậu cứ tiếp tục uống trà. Tiếng øgð cửa lặp lại, to hơn, nhưng cậu không 
để ý. Đột nhiên cái đầu thầy phù thủy hiện ra ngoài cửa số. 
“Này Frodo, cháu mà không cho ta vào, ta sẽ thổi bay cánh cửa này 


thắng ra ngoài hốc rồi xuyên tuốt qua đồi đấy,” lão nói. 


“Ông Gandalf thân mến! Nửa phút thôi!” Frodo la lên, chạy từ trong 
phòng ra cửa. “Mời vào! Mời vào! Cháu tưởng là bà Lobelia.” 


“Vậy thì ta tha thứ cho cháu. Nhưng ta vừa mới gặp bà ta xong, đang 
đánh cái xe ngựa lùn về hướng Bờ Nước với bộ mặt hăn sẽ đóng đông được 
cả sữa non.” 


“Bà ấy suýt nữa làm cả cháu cũng đông cứng người nữa là. Suýt nữa thì 
cháu đã đeo nhẫn của bác Bilbo vào. Cháu chỉ mong sao được biến đi.” 


https://thuviensach.vn 


“Chớ làm thế!” Gandalf nói, và ngồi xuống. “Hết sức cẩn thận với cái 
nhẫn ấy đấy Frodo! Thực tình, một phần chính vì nó mà ta đến để nói lời 
cuối cùng đây.” 


“Ưm, cái nhẫn có chuyện gì ạ?” 
“Cháu đã biết những øì?” 


“Chỉ những chuyện bác Bilbo kể cho cháu thôi. Cháu đã được nghe 
chuyện của bác ấy: bác ấy tìm thấy nó ra sao, sử dụng nó ra sao: ý cháu là, 
trong chuyến phiêu lưu của bác ấy.” 


“Không biết đấy là câu chuyện nào vậy,” Gandalf nói. 


“À, không phải những chuyện bác ấy kể cho Người Lùn nghe hay viết 
trong cuốn sách rồi,” Frodo nói. “Bác ấy kể cho cháu nghe câu chuyện thật 
ngay sau khi cháu đến sống ở đây. Bác ấy nói ông cứ đòi mãi kỳ đến khi 
bác ấy đành phải kể cho ông nghe, nên cháu cũng nên được biết. “Không có 
bí mật giữa hai bác cháu ta, Frodo ạ,” bác ấy đã nói thế; “Nhưng cũng không 


3 3 


còn øì nữa đâu. Dẫu sao chiếc nhẫn cũng là của ta. 
“Thú vị đấy,” Gandalf nói. “Chà, cháu nghĩ gì về tất cả chuyện này?” 


“Nếu ý ông là bịa tạc ra từng ấy chuyện chỉ vì một “món quà”, thì cháu 
nghĩ câu chuyện thật khả dĩ hơn nhiều, và cháu không hiểu nổi tại sao lại 
cần phải thay đối. Dù sao làm thế chăng hợp với tính khí bác Bilbo tí nào; 
và cháu nghĩ chuyện này khá kỳ khôi.” 


“Ta cũng nghĩ vậy. Song chuyện kỳ khôi vẫn thường xảy ra với những 
người có những thứ của báu như thế - nếu họ sử dụng chúng. Cứ coi đó là 
một lời cảnh báo cho cháu rằng phải hết sức cẩn thận với nó. Biết đầu nó 
còn có những quyền năng khác chứ không chỉ mỗi khiến cháu biến mất khi 
nào cháu muốn.” 


https://thuviensach.vn 


“Cháu không hiểu,” Frodo nói. 


“Ta cũng không hiểu,” thầy phù thủy trả lời. “Ta chỉ vừa mới bắt đầu 
băn khoăn về cái nhẫn, nhất là từ sau đêm qua. Không cần phải lo lắng đâu. 
Nhưng nếu cháu muốn nghe lời khuyên của ta thì hãn hữu lắm hãy dùng 
đến nó, hoặc là tuyệt đối không dùng. Ít nhất là xin cháu đừng dùng nó theo 
bất cứ cách nào khơi chuyện bàn tán hoặc gây nghi ngờ. Ta nhắc lại: giữ nó 
cho an toàn, giữ cho thật kín vào!” 


“Ông khó hiểu quá! Ông sợ gì chứ?” 


“Ta không dám chắc, nên ta sẽ không nói nữa. Có lẽ khi nào về ta có thể 
nói cho cháu biết điều gì đó. Ta sẽ ra đi ngay lập tức: vậy nên trước mắt thì 
chào tạm biệt.” Lão đứng dậy. 


“Ngay lập tức à!” Frodo kêu lên. “Tại sao chứ, cháu tưởng ông sẽ ở lại ít 
ra là một tuần. Cháu đã trông chờ được ông giúp đỡ cơ đấy.” 


“Ta cũng định giúp cháu, nhưng đành phải đổi ý. Có lẽ ta sẽ đi xa khá 
lâu; nhưng ta sẽ lại đến thăm cháu, ngay khi có thể. Cứ chờ ta thì ta sẽ đến! 
Ta sẽ lẻn vào thật êm. Ta sẽ không thường xuyên viếng thăm Quận công 
khai nữa. Ta thấy là ta đã thành ra không được người ta mến chuộng cho 
lắm. Họ nói ta là kẻ khó chịu và quấy phá hòa bình. Vài người còn kết tội ta 
đã bắt cóc Bilbo đi mất, hay còn xấu xa hơn nữa. Nếu cháu muốn biết thì 
nghe đồn hai bác cháu ta có hắn một âm mưu hòng chiếm đoạt của cải của 
ông ấy nữa đấy.” 


“Thật đúng cái loại người!” Frodo la lên. “Ý ông là Otho và Lobelia 
phải không. Sao mà ghê tởm! Cháu sẵn lòng biếu không họ cả Đáy Bao và 
mọi thứ khác, chỉ cần cháu có thể mang bác Bilbo trở lại và cùng bác ấy bỏ 
đi lang thang khắp đồng quê. Cháu yêu Quận lắm. Nhung cháu bắt đầu ước 
øì cháu cũng đã biến đi cho xong. Cháu không biết liệu mình có còn gặp lại 
bác ấy nữa không.” 


https://thuviensach.vn 


“Ta cũng băn khoăn thế,” Gandalf. “Mà ta còn băn khoăn nhiều chuyện 
khác nữa. Giờ thì tạm biệt! Tự bảo trọng nhé! Hãy để ý đợi gặp ta, nhất là 
những lúc không ai ngời Tạm biệt!” 


Erodo tiễn lão ra tới cửa. Lão vẫy tay chào lần cuối, và rảo bước mất hút 
mau đến không ngờ; mặc dù Frodo nghĩ thầy phù thủy già nom còng lưng 
một cách bất thường, hầu như lão đang mang một trọng lượng øì ghê gớm. 
Bóng chiều đang buông xuống, bóng chiếc áo choàng chắng mấy chốc đã 
mất hút trong ánh chạng vạng. Sẽ lâu lầu nữa Frodo mới gặp lại lão. 


Chương II 


BÓNG MA TỪ QUÁ KHỨ 


Tin đồn không tan biến đi sau chín ngày hay kể cả chín mươi chín ngày 
cũng vậy. Lần biến mất thứ hai này của ông Bilbo Bao Gai được bàn thảo 
khắp Hobbit Thôn, mà thực ra là khắp cả Quận, suốt cả một năm lẻ một 
ngày sau đó, còn in trong đầu óc thì lầu hơn thế nhiều. Nó trở thành câu 
chuyện kể bên bếp lửa cho các Hobbit trẻ nghe; nên cuối cùng Bao Gai 
Điền, lão già cứ xập xòe beng một cái là biến mất rồi sau đó tái xuất với 
những bịch nọ bịch kia toàn châu báu và vàng, đã thành ra một kiểu nhân 
vật huyền thoại được nhiều người ưa chuộng, cứ còn sống động mãi sau khi 
mọi sự biến có thực rành rành kia đã bị quên bằng đi rồi. 


Song trước mắt thì ý kiến phổ biến quanh vùng là Bilbo, ông già lúc nào 
cũng hơi gàn dở, cuối cùng đã hoàn toàn phát điên mà bỏ đi vào chốn Mờ 
Xanh rồi. Ở đó ông hăn nhiên đã rơi xuống một cái vụng hoặc một con sông 
rồi đi đến một kết cục thê thảm khó có thể nói là không hợp lý. Tội lỗi chủ 
yếu đổ lên đầu Gandalf. 


https://thuviensach.vn 


“Giá như cái lão phù thủy phải gió ấy để cho cậu Frodo trẻ người non dạ 
được yên, biết đâu cậu ta sẽ bình tâm lại mà nảy ra được một tí trí khôn của 
dân Hobbit,” họ bảo. Và trước mắt bàn dân thiên hạ, lão phù thủy quả đã để 
cho Frodo được yên và cậu quả đã bình tâm, nhưng “nảy ra trí khôn của dân 
Hobbit” thì chăng thấy đầu mấy. Thật ra, cậu đã ngay tắp lự rước lấy cái 
tiếng kỳ quặc của ông bác Bilbo. Cậu từ chối để tang; và ngay năm sau cậu 
tổ chức một bữa tiệc tôn vinh lần thứ một trăm lẻ mười hai ngày sinh ông 
bác Bilbo, mà cậu gọi là Đại tiệc Trăm Cân. Nhưng ước lượng thế vẫn còn 
hụt chán, bởi theo lời dặn Hobbit thì tận hai mươi khách được mời và có tới 
vài bữa với thức ăn như tuyết rơi, đồ uống như mưa trút. 


Vài người hơi sốc; nhưng Frodo vẫn duy trì lề lối tổ chức Tiệc Sinh 
Nhật Bilbo năm này qua năm khác cho đến khi họ thành quen. Cậu nói rằng 
cậu không nghĩ Bilbo đã chết. Khi họ hỏi: “Vậy thì ông ấy ở đầu?” cậu chỉ 
nhún vai. 


Cậu sống một mình, như Bilbo trước kia; nhưng cậu có vô khối bạn hữu 
chí thiết, nhất là trong đám Hobbit trẻ (đại đa là lớp hậu sinh của Già Took) 
hồi bé từng yêu quý Bilbo và thường ra ra vào vào Đáy Bao. Folco Boffin 
và Fredegar Bolger là hai trong số này; nhưng bạn chí thiết nhất của cậu chỉ 
có Peregrin Took (tên thường gọi Pippin), và Merry Hươu Bia Rum (tên 
thật Meriadoc, nhưng họa hoằn lắm mới có người nhớ ra như thế). Frodo 
cùng họ đi rong ruối khắp cả Quận; nhưng thường thường cậu chỉ lang 
thang một mình, và những người biết xét đoán thường kinh ngạc khi biết 
thỉnh thoảng lại có người bắt gặp cậu ở rất xa nhà, mải miết tản bộ trên 
những ngọn đồi và trong những khoảnh rừng dưới ánh sao. Merry và Pippin 
ngờ là thỉnh thoảng cậu có đi thăm tộc người Tiên, như Bilbo ngày xưa. 


Thòi gian trôi đi, dân chúng bắt đầu để ý thấy là Frodo cũng có dấu hiệu 
“duy trì thể lực” tốt: bề ngoài cậu vẫn giữ được dáng dấp một Hobbit cường 
tráng, đầy nghị lực chỉ vừa hết tuổi lửng lơ. “Vài kẻ thật may mắn đủ 


https://thuviensach.vn 


đường,” họ bảo; nhưng cho mãi đến khi Frodo gần vào độ ngũ tuần chín 
chắn hơn thì họ mới bắt đầu nghĩ như thế thật kỳ quặc. 


Sau cú sốc đầu tiên, bản thân Frodo cũng thấy rằng tự mình làm chủ 
mình, làm ông Bao Gai chủ Đáy Bao khá là dễ chịu. Có dễ vài năm cậu 
tuyệt đối hạnh phúc, không mấy lo lắng về tương lai. Nhưng dù chỉ lờ mờ 
trong ý thức, niềm hối tiếc đã không ra đi với bác Bilbo vẫn lớn lên đều 
đều. Cậu thấy mình thỉnh thoảng lại băn khoăn, nhất là vào độ mùa thu, 
mường tưởng về vùng đất hoang, về những ảo ảnh núi non kỳ lạ cậu chưa 
bao giờ thấy cứ hiến hiện trong những giấc mơ. Cậu bắt đầu bụng bảo dạ: 
“Có lẽ một ngày nào đó chính mình sẽ vượt sông Bia.” Đáp lại, nửa kia tâm 
trí cậu bao giờ cũng chỉ một lời: “Chưa đâu.” 


Cứ thế thời gian trôi đi, cho đến khi những năm tháng tứ tuần dần cạn, 
và sinh nhật lần thứ năm mươi đến gần: năm mươi là con số mà chăng hiểu 
sao cậu cảm thấy rất có ý nghĩa (hoặc giả như báo điềm xấu); giá nào thì 
vào đúng tuổi ấy đột nhiên chuyện phiêu lưu đã xảy đến với Bilbo. Frodo 
bắt đầu cảm thấy bồn chồn, những con đường mòn quen thuộc dường như 
đã quá quen bước chân người. Cậu xem bản đồ, và băn khoăn tự hỏi có gì 
nằm bên ngoài những cái rìa kia: bên ngoài địa giới, bản đồ lập tại Quận 
chủ yếu để trắng. Cậu bắt đầu nghiện lang thang xa hơn nữa ngoài đồng và 
thường xuyên chỉ có một mình; nên Merry và mấy người bạn kia dõi theo 
cậu đầy lo lắng. Người ta thường thấy cậu vừa tản bộ vừa nói chuyện với 
những lữ khách lạ độ này bắt đầu lai vãng đến Quận. 


Đã có nhiều đồn đãi quanh những sự việc kỳ lạ đang xảy ra ở thế giới 
bên ngoài; và bởi cho tới thời điểm ấy, có dễ đã vài năm Gandalf không 
thấy xuất hiên hay gửi bất cứ thông điệp nào, Frodo tự mình thu thập mọi 
tin tức cậu có thể thu thập. Bây giờ người ta còn có thể thấy các Tiên, vốn 
hiếm khi bước chân lên đất Quận, đang mải miết băng rừng về hướng Tây 
vào buổi tối, băng qua và không quay trở lại; nhưng bọn họ đang rời Trung 


https://thuviensach.vn 


Địa, chẳng còn bận tâm gì đến những bất an ở đó nữa. Nhưng còn có cả 
Người Lùn ở trên đường, đông đến lạ thường. Con đường Đông - Tây cổ 
xưa chạy qua Quận đến mãi Cảng Xám, Người Lùn vẫn luôn đi đường này 
tới khu mỏ của họ ở Dãy Núi Lam. Họ vốn là nguồn chủ yếu đưa thông tin 
về những xứ sở xa xăm đến với người Hobbit - đấy là nếu người Hobbit 
thèm biết tin: tính tình Người Lùn vốn kiệm lời mà Hobbit cũng chẳng hay 
hỏi lắm. Nhưng giờ đây Frodo hay gặp những Người Lùn lạ từ các lãnh địa 
xa, đến tìm chốn trú ẩn nơi miền Tây. Họ có vẻ bấn loạn thấy rõ, đôi kẻ còn 
thì thào về Kẻ Thù và Đất Mordor. 


Cái tên ấy dân Hobbit chỉ biết đến ở trong truyền thuyết và quá khứ đen 
tối, như một cái bóng trên nền ký ức của họ; nhung nó hung gở và khiến 
người ta lo lắng. Có vẻ như thế lực hắc ám ở rừng Âm U đã bị Hội Đồng 
Trắng hất căng chỉ để rồi lại tái xuất mạnh vô biên trong những thành quách 
cũ ở Mordor. Tòa Tháp Tối đã được dựng lại, theo lời đồn. Từ đó thế lực 
này bành trướng ra khắp nơi, lan xa mãi về phía Đông và phía Nam, nơi 
chiến tranh đang hiện diện và nỗi sợ hãi đang lớn dần. Những tên Orc lại 
sinh sôi trong các rặng núi. Quỷ khổng lồ ra đường giữa ban ngày, không 
còn đần độn nữa mà xảo quyệt và trang bị vũ khí giết người. Còn cả những 
bóng gió xì xầm về các sinh vật kinh khủng hơn tất thảy, nhưng chăng ai 
biết tên. 


»k +®% % 


Cố nhiên, chắng mấy thông tin này đến được tai dần thường Hobbit. 
Song thậm chí kẻ điếc lác nhất, thường xuyên ở rịt trong nhà nhất cũng đã 
bắt đầu nghe được những câu chuyện đáng ngờ; ai vì công việc thường hay 
phải lui tới các vùng giáp ranh thì còn bắt gặp nhiều sự việc lạ lùng. Cuộc 
trò chuyện trong quán Rồng Xanh làng Bờ Nước, vào một buổi tối đúng 


https://thuviensach.vn 


mùa xuân Frodo sắp năm mươi tuổi, chứng tỏ tin đồn đã lan tới tận cái 
trung tâm tiện nghi thoải mái này của Quận, dầu cho hầu hết dân Hobbit 
vẫn chỉ cười nhạo tin đồn ấy. 


Sam Gamgee đang ngồi ở một góc gần lò sưởi, đối diện chú là Ted Sạn 
Mịn con trai ông chủ cối xay; vài Hobbit quê mùa khác đang lắng nghe 
cuộc tranh cãi của cả hai. 


“Đúng là dạo này toàn nghe những chuyện lạ lùng ghê,” Sam nói. 


“À,” Ted đáp, “ai để tai nghe thì nghe phải thôi. Nhưng nếu muốn, tôi 
còn nghe được cả chuyện kể bên bếp lửa và chuyện dọa con nít ở nhà ấy 
chứ.” 


“Hẵn nhiên là nghe được rồi,” Sam bắt bẻ, “mà tôi dám nói vài chuyện 
trong đấy còn chứa nhiều sự thật hơn cậu tưởng nữa kìa. Dầu sao thì ai mà 
bịa ra những chuyện ấy chứ? Cứ lấy rồng làm ví dụ này.” 


“Không, cảm ơn cậu,” Ted nói, “Tôi không làm thế đâu. Tôi có nghe kể 
về chúng hồi còn là một Hobbit bé con, nhưng bây giờ chắng cần phải tin 
vào chúng. Ở Bờ Nước này Rồng chỉ có một, chính là Rồng Xanh,” chú ta 
nói khiến xung quanh cười rộ. 


“Được thôi,” Sam nói, cũng cười cùng những người kia. “Nhưng thế còn 
Người Cây, to cao khống lồ thì sao? Họ nói là cách đây chưa lầu lắm đã 
thấy tít bên kia Truông Bắc một người to hơn cả cái cây nhé.” 


“Họ là những ai?” 


“Anh họ Hai của tôi là một này. Anh ấy làm cho ông Boffin ở Trên Đồi 
nên đi lên mãi tận Tống Bắc săn bắn. Anh ấy có thấy một người cây hắn 
hoi.” 


https://thuviensach.vn 


“Có lẽ anh ta chỉ nói là đã thấy thôi. Anh họ Hai của cậu lúc nào chả nói 
đã thấy đủ thứ; mà có khi anh ta thấy những thứ không có ở đấy ấy chứ.” 


“Nhưng thứ này to bằng cả cây du, còn bước đi nữa - bước bảy thước 
mất có một sải chân, cứ như chỉ là một phân ấy.” 


“Vậy tôi dám cá chẳng có phần nào đâu. Cái thứ anh ta thấy đúng là một 
cây du.” 


“Nhưng cái này còn bước đi, tôi đảm bảo với cậu mà; vả lại trên Truông 
Bắc làm gì có cây du nào.” 


“Vậy thì Hail không thể nhìn thấy cái nào hết,” Ted nói. Có vài người 
cười rộ và võ tay: thính giả dường như nghĩ rằng Ted vừa ghi được một 
điểm. 


“Thế cả thôi,” Sam nói, “cậu không thể phủ nhận rằng ngoài anh Haifast 
nhà chúng tôi còn nhiều người khác đã nhìn thấy những kẻ đáng ngờ đi 
ngang qua Quận - đi ngang qua đấy nhé, xin nhớ cho: còn nhiều kẻ nữa bị 
buộc phải quay trở lại ở biên giới. Đội Biên Cảnh xưa nay chưa lắm việc 
thế bao giờ. 


“Tôi còn nghe kể các Tiên đang Tây tiến. Họ nói bọn họ đang đi về 
cảng, ngoài xa mãi tít bên kia Ba Tháp Trắng.” Sam huơ cánh tay mô tả ang 
áng: cả chú lẫn mấy người bọn họ đều không biết ra đến Đại Dương, quá 
mấy tòa tháp cũ bên ngoài ranh giới phía Tây của Quận là bao xa. Nhưng đã 
thành chuyện kể lầu đời là mãi xa ngoài ấy có Cảng Xám, thỉnh thoảng tàu 
của dân Tiên từ đó nhổ neo ra khơi, không bao giờ trở về. 


“Họ nhổ neo, nhổ neo, nhổ neo vượt Biển, họ đang đi vào miền Tây, bỏ 
chúng ta lại,” Sam nửa như nói, nửa như hát mấy từ này, vừa lắc đầu buồn 
bã và nghiêm nghị. Nhưng Ted cười phá lên. 


https://thuviensach.vn 


“Đào, cái đó có gì mới đâu, nếu cậu tin những chuyện kể cổ xưa. Hơn 
nữa tôi chả thấy chuyện đó quan trọng gì với tôi hay là cậu. Kệ xác bọn họ 
ra khơi! Nhưng tôi dám chắc cậu chưa hề tận mắt thấy bọn họ đi qua, bất kế 
ai khác ở Quận cũng vậy.” 


“Ầy, tôi không biết,” Sam đáp vẻ tư lự. Chú tin chú đã từng gặp một 
người Tiên trong rừng, và vẫn còn mong ngày nào đó được gặp nhiều nữa. 
Trong tất cả các truyền thuyết chú từng được nghe những năm đầu đời, 
những mẫu chuyện rời rạc như thế và những câu chuyện người Hobbit nửa 
nhớ nửa quên về người Tiên luôn khiến chú xúc động sâu xa hơn hết. “Có 
một số, kể cả ở những mạn này, còn biết dân Mỹ Tộc và có tin tức từ bọn 
họ,” chú nói. “Có cậu Bao Gai chắng hạn, mà tôi làm việc cho đấy. Cậu ấy 
kể tôi nghe bọn họ đang ra khơi và cậu ấy biết chút ít về các Tiên nhé. Ông 
già Bilbo còn biết nhiều hơn thế cơ: bao nhiêu lần tôi đã trò chuyện với ông 
ấy hồi còn bé tí.” 


“Ôi, cả hai đều gàn cả,” Ted nói. “Ít ra là ông già Bilbo đã gàn hẳn, còn 
Frodo sắp gàn. Nếu đấy là chỗ cậu lấy tin, cậu sẽ không bao giờ phải đau 
khổ vì thiếu những chuyện tưởng tượng vớ vấn đâu. Này, các bạn, tôi về 
nhà đây. Giữ sức khỏe nhé!” Cậu ta dốc cạn ca và ầm ï đi ra khỏi quán. 


Sam ngồi lặng im, không nói gì nữa. Chú đã có quá đủ thứ cần nghĩ 
ngợi. Trước hết, còn nhiều việc phải làm nốt trong khu vườn Đáy Bao, ngày 
mai chú sẽ có cả một ngày bận rộn, nếu thời tiết sáng sủa. Cỏ đang mọc vù 
vù. Nhưng trong đầu Sam còn nhiều thứ khác chứ không chỉ là vườn tược. 
Sau một chốc chú thở dài, đứng dậy đi ra. 


Đang là đầu tháng Tư, bầu trời quang đãng sau cơn mưa nặng hạt. Mặt 
trời đã xuống thấp, buổi chiều tối nhợt nhạt mát mẻ đang dần dần lặn vào 
đêm. Chú rảo bộ về nhà dưới những vì sao sớm, băng qua Hobbit Thôn 
ngược lên Quả Đồi, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ và tư lự. 


https://thuviensach.vn 


Đúng vào lúc ấy thì Gandalf xuất hiện trở lại sau đợt vắng mặt dài ngày. 
Ba năm sau Bữa Tiệc lão triền miên đi vắng. Rồi lão đáo qua thăm Frodo 
một chuyến, sau khi ngắm nghía cậu thật kỹ lão lại ra đi. Suốt một hai năm 
sau đó lão quay lại khá thường xuyên, toàn đến bất thình lình sau chạng 
vạng, rồi bỏ đi không báo trước trước bình minh. Lão thường không thảo 
luận công việc riêng và những chuyến chu du của mình, mà có vẻ chủ yếu 
lưu tâm đến tin tức lặt vặt về tình hình sức khỏe và công việc của Frodo. 


Rồi đột ngột những chuyến viếng thăm ngưng hẳn. Có dễ đã hơn chín 
năm kể từ lần cuối Frodo nhìn thấy hay nghe tin về lão, nên cậu đã bắt đầu 
nghĩ rằng thầy phù thủy sẽ chăng bao giờ quay về và hắn đã thôi không còn 
hứng thú gì với người Hobbit nữa. Vậy mà tối đó, lúc Sam đang rảo bộ về 
nhà và hoàng hôn dần nhạt, tiếng gõ từng một thời quen thuộc lại vang lên 
trên khung cửa số thư phòng. 


Frodo ngạc nhiên sung sướng chào đón người bạn già. Họ nhìn nhau 
chăm chú. 


“Khỏe cả hở?” Gandalf lên tiếng. “Trông cháu vẫn hệt như hồi nào, 
Frodo ạt!” 


“Ông cũng vậy,” Frodo đáp, nhưng thâm tâm cậu nghĩ là Gandalf trông 
già đi và tiều tụy hắn. Cậu ép lão kể chuyện bản thần và thế giới rộng lớn 
bên ngoài, chăng mấy chốc họ đã mê mải chuyện trò, cứ thế thức mãi tới 
đêm khuya. 


Sáng hôm sau sau bữa sáng trễ tràng, thầy phù thủy ngồi cùng Frodo 
bên cửa số thư phòng rộng mở. Một ngọn lửa đang rực sáng trong lòng lò 
sưởi, nhưng mặt trời ấm áp, còn gió thì ở đăng Nam. Mọi thứ nom tươi mới, 
và màu xanh non của mùa xuân đang lung linh trên những cánh đồng, trên 
những đầu mút các ngón tay cây. 


https://thuviensach.vn 


Gandalf đang mải nghĩ về một mùa xuân, ngót tám mươi năm trước, 
thuở Bilbo chạy khỏi Đáy Bao không có lấy nổi một chiếc mùi soa. Mái tóc 
lão có lẽ đã trắng hơn hồi ấy, râu lão và lông mày lão có lẽ đã dài hơn, và 
mặt lão nhiều nếp nhăn hơn sau bao lo âu và trải nghiệm; nhưng đôi mắt lão 
vẫn sáng như bao giờ đến giờ, lão hút thuốc và thả những vòng khói vẫn 
bằng sinh lực lẫn khoái cảm ấy. 


Bây giờ lão đang hút thuốc trong im lặng, vì Frodo đang ngồi yên, mải 
mê suy nghĩ. Ngay cả trong ánh sáng buổi sớm mai cậu vẫn cảm nhận được 
cái bóng tăm tối của những tin tức Gandalf đem về. Cuối cùng cậu cũng phá 
vỡ im lặng. 


“Ông Gandalf, đêm qua ông mới bắt đầu kể cho cháu nghe những 
chuyện lạ lùng về chiếc nhẫn của cháu,” cậu nói. “Rồi ông lại thôi, bởi vì 
ông nói là những vấn đề như thế tốt nhất để đến sáng ngày. Ông không nghĩ 
ông nên hoàn tất ngay bây giờ sao? Ông nói chiếc nhẫn nguy hiểm, nguy 
hiểm hơn cháu phỏng đoán rất nhiều. Nguy hiểm kiểu gì?” 


“Nhiều kiểu lắm,” thầy phù thủy trả lời. “Chiếc nhẫn quyền năng hơn 
thoạt đầu ta dám tưởng rất nhiều, quyền năng đến nỗi chung cuộc nó sẽ 
hoàn toàn đánh gục bất cứ ai thuộc giống phàm trần mà lại sở hữu nó. Nó sẽ 
sở hữu lại kẻ đó. 


“Ở Eregion lâu lắm rồi đã chế tạo rất nhiều nhẫn Tiên, những chiếc nhẫn 
thần như người Hobbit vẫn gọi, và dĩ nhiên chúng có đủ loại: vài chiếc uy 
lực vượt trội và vài chiếc yếu thua. Những chiếc nhẫn yếu chỉ là các thử 
nghiệm nghề rèn trước khi nghề hoàn toàn chín muồi, và đối với các Tiên 
thợ rèn chúng chỉ là thứ vặt vãnh - dù theo ta thì vẫn nguy hiểm cho người 
phàm. Trong khi những chiếc Nhẫn Báu, những chiếc Nhẫn Quyền Lực, thì 
cực kỳ nguy hiểm. 


https://thuviensach.vn 


“Frodo ạ, một người phàm mang Nhẫn Báu sẽ không chết, nhưng anh ta 
không thể lớn lên hay có thêm sự sống, anh ta chỉ cứ thế tồn tại, cho đến 
cuối cùng từng phút một đều thành mệt mỏi. Và nếu sử dụng chiếc nhẫn 
thường xuyên để làm cho bản thần vô hình, anh ta sẽ mờ dần: anh ta cuối 
cùng sẽ trở thành vô hình vĩnh viễn, và sống trong cảnh chập choạng dưới 
con mắt của Thế Lực Hắc Ám cai quản Bộ Nhãn. Phải, không sớm thì 
muộn - muộn nếu anh ta thoạt đầu khỏe mạnh và có ý tốt, nhưng không sức 
mạnh hay mục đích thiện lương nào trụ nổi vĩnh viễn - sớm hay muộn Thế 
Lực Hắc Ám sẽ nuốt chửng anh ta.” 


“Thật kinh khủng!” Frodo nói. Lại là một khoảng im lặng dài. Tiếng 
Sam Gamgee đang xén cỏ vọng vào từ ngoài vườn. 


“Ông biết điều này bao lâu rồi?” FErodo cuối cùng cũng hỏi. “Mà bác 
Bilbo biết được những gì?” 


“Bilbo chăng biết gì hơn những gì chú ấy kể với cháu, ta chắc chắn 
vậy,” Gandalf nói. “Chú ấy chắc chắn sẽ không bao giờ truyền lại cho cháu 
bất cứ cái gì chú ấy nghĩ sẽ là hiểm họa mặc dầu ta có hứa sẽ trông nom 
cháu. Chú ấy nghĩ chiếc nhẫn rất đẹp, lúc cần thì rất hữu dụng, và nếu có 
điều gì không ổn hay đáng ngờ thì chính là tại chú ấy. Chú ấy đã nói nó 
“nung nấu trong tâm trí tôi”, chú ấy lúc nào cũng lo lắng về nó; nhưng chú 
ấy không hề ngờ rằng chiếc nhẫn tự nó là thủ phạm. Dù chú ấy đã phát giác 
ra rằng thứ đó cần được để mắt; nó có vẻ như không phải lúc nào cũng kích 
cỡ ấy, trọng lượng ấy; nó co lại hay giãn ra rất kỳ quặc, và có khi đột nhiên 
tuột khỏi ngón tay mới đây còn chặt khít nữa.” 


“Đúng vậy, bác ấy có cảnh báo chuyện đó trong lá thư sau cùng,” Frodo 
nói, “nên cháu luôn tròng vào sợi xích.” 


https://thuviensach.vn 


“Rất khôn ngoan,” Gandalf nói. “Nhưng suốt cả cuộc đời dài của mình. 
Bilbo không hề liên hệ cái sự ấy với chiếc nhẫn. Chú ấy nhận lấy mọi công 
trạng cho bản thân mình, và hết sức tự hào. Mặc dù chú ấy bắt đầu trở nên 
bồn chồn và bực bội. Mỏng quẹt và dài ngoẵng ra, như chú ấy nói. Một dấu 
hiệu cho thấy chiếc nhẫn đang dần nắm quyền kiểm soát.” 


“Ông biết tất cả chuyện này bao lâu rồi?” Erodo lại hỏi. 


“Biết ư?” Gandalf nói. “Ta biết nhiều điều chỉ Hội Đồng Thông Thái 
được biết, Frodo ạ. Nhưng nếu ý cháu là “biết về chiếc nhẫn này” thì, chà, ta 
vẫn còn chưa biết, có thể nói thế. Còn một cuộc kiểm tra cuối cùng phải 
làm. Song ta không còn nghi ngờ phỏng đoán của mình nữa.” 


“Ta đã bát đầu phỏng đoán khi nào nhỉ?” lão đăm chiêu, lục tìm trong trí 
nhớ. “Để xem nào - chính cái năm Hội Đồng Trắng đuối Thế Lực Hắc Ám 
ra khỏi rừng Âm U, ngay trước Trận Chiến Năm Đạo Quân, Bilbo đã tìm 
thấy chiếc nhẫn. Lúc đó bóng tối đổ xuống tim ta, mặc dầu lúc bấy giờ ta 
chưa biết mình sợ điều gì. Ta thường tự hỏi làm thế nào gã Gollum lại vớ 
được một chiếc Nhẫn Báu, bởi rõ ràng nó là Nhẫn Báu - ít nhất chuyện đó 
đã rõ ràng ngay từ đầu. Rồi ta nghe câu chuyện kỳ lạ của Bilbo về việc chú 
ấy đã “thắng” được nó ra sao, ta không thể nào tin nổi. Khi cuối cùng ta 
cũng ép được chú ấy nói ra sự thực, ngay lập tức ta thấy ra rằng chú ấy đã 
luôn cố khăng định quyền sở hữu không thể tranh cãi đối với chiếc nhẫn. 
Rất giống Gollum với “món quà sinh nhật” của gã. Những lời nói dối quá 
giống nhau khiến ta thấy không thoải mái. Rõ ràng chiếc nhẫn có một 
quyền năng gớm ghiếc lập tức bắt đầu ảnh hưởng đến người giữ nhẫn. Đó là 
cảnh báo thực sự đầu tiên đến với ta, rằng không phải tất cả đều ổn. Ta 
thường bảo Bilbo, những chiếc nhẫn như vậy tốt hơn hết là bỏ không dùng; 
nhưng chú ấy phật ý, phát cáu ngay. Ta chăng thể làm gì khác. Ta không thể 
lấy nhẫn của chú ấy mà không gây hại ghê hơn và dù sao chăng nữa ta đầu 
có quyền làm thế. Ta chỉ có thể quan sát và chờ đợi. Ta cũng có thể hỏi ý 
kiến Saruman Áo Trắng, nhưng có điều gì đó luôn ngăn ta lại.” 


https://thuviensach.vn 


“Ông ta là ai?” Frodo hỏi. “Trước kia cháu chưa nghe nói đến ông ta bao 
giờ.” 


“Có lẽ chưa,” Gandalf trả lời. “Dần Hobbit hiện giờ, hay trước kia, đều 
không quan tâm đến ông ta. Song ông ta rất quan trọng trong Hội Đồng 
Thông Thái. Ông ta là thủ lĩnh của hội ta, đứng đầu cả Hội Đồng. Hiểu biết 
của ông ta thâm sâu, nhưng hiểu biết sâu đến đâu tính tự kiêu tự đại lớn đến 
đó, nên mọi sự can thiệp đều khiến ông ta khó chịu. Toàn bộ tích truyện về 
những chiếc nhẫn Tiên, vĩ đại lẫn nhỏ bé, chính là địa hạt của ông ta. Ông ta 
đã nghiên cứu địa hạt này từ lầu, tìm kiếm các bí mật thất truyền về công 
cuộc chế tác; nhưng khi những chiếc nhẫn được đem ra tranh luận trong Hội 
Đồng, mọi hiểu biết về tích truyện nhẫn mà ông ta tiết lộ cho chúng ta lại 
bác bỏ các lo ngại của ta. Vậy nên nghi ngờ của ta cứ ngủ yên - dù không 
dễ dàng øì. Ta vẫn quan sát và chờ đợi. 


“Và mọi việc với Bilbo dường như vẫn ổn. Rồi nhiều năm trôi đi. Phải, 
nhiều năm trôi đi, và năm tháng dường như không chạm tới chú ấy. Không 
thấy chú ấy có dấu hiệu tuổi tác. Cái bóng đen mơ hồ lại chụp xuống ta. 
Nhưng ta tự nhủ: “Chắng qua chú ấy xuất phát từ một gia đình đàng ngoại 
thọ cao. Chưa đến lúc thôi. Cứ đợi đấy!” 


“Vậy là ta cứ đợi. Cho đến cái đềm chú ấy rời ngôi nhà này. Chú ấy đã 
nói và làm những việc khiến lòng ta tràn ngập nỗi sợ hãi không lời lẽ nào 
của Saruman xoa dịu nổi. Cuối cùng ta cũng hiểu rằng có thứ gì đó tăm tối 
và chết chóc đang hành động. Và kể từ đó ta dành phần lớn năm tháng để 
tìm ra sự thực.” 


“Chưa có thiệt hại lâu dài nào cả, phải không?” Frodo lo âu hỏi. “Rồi 
dần dà bác ấy sẽ ốn, phải không? Ý cháu là, có thể được yên nghỉ bằng an?” 
“Chú ấy thấy khá hơn ngay lập tức,” Gandalf nói. “Nhưng chỉ có một 


Thế Lực duy nhất trên thế gian này biết mọi điều về Bộ Nhẫn cùng ảnh 
hưởng của chúng; còn theo như ta biết chắng Thế Lực nào trên thế gian này 


https://thuviensach.vn 


biết tường tận về dân Hobbit cả. Trong Hội Đồng Thông Thái, ta là người 
duy nhất ham mê nghiên cứu tích truyện Hobbit: một nhánh tri thức chăng 
mấy thông tin, song lại đầy những kinh ngạc. Họ có thể mềm như bơ, 
nhưng đôi khi cứng như rễ cổ thụ. Ta nghĩ có khả năng vài người sẽ cưỡng 
lại những chiếc Nhẫn được lâu hơn phần lớn Hội Đồng Thông Thái dám tin 
rất nhiều. Ta nghĩ cháu không cần phải lo lắng cho bác Bilbo đâu. 


“Cố nhiên, chú ấy sở hữu chiếc nhẫn đã nhiều năm, thật sự đã sử dụng 
nó, nên có lẽ phải một thời gian dài nữa ảnh hưởng mới phai hết - phải một 
thời gian dài nữa thì chú ấy mới có thể nhìn thấy nó mà vẫn không bị làm 
sao, chẳng hạn thế. Còn như ngược lại, chú ấy có thể sống tiếp nhiều năm 
nữa, hoàn toàn hạnh phúc: giữ y nguyên như khi chia tay với chiếc nhẫn. 
Bởi cuối cùng chú ấy đã tự nguyện rời bỏ nó: đây là điểm tối quan trọng. 
Không, ta không lo lắng về Bilbo thân mến nữa, một khi chú ấy đã buông 
thứ ấy ra. Ta cảm thấy có trách nhiệm với chính cháu kia. 


“Kể từ khi Bilbo rời đi ta đã luôn lo lắng cho cháu, cho tất cả những 
Hobbit tuyệt vọng, ngơ ngẩn, đáng yêu này. Sẽ là một đòn nặng nề cho 
thiên hạ, nếu Thế Lực Hắc Ám lấn át toàn Quận; nếu tất cả những Bolger, 
Rúc Tù Và, Boffin, Chặt Nịt Quần tốt bụng vui vẻ và ngu ngốc, và mọi 
người còn lại, chưa kể nhà Bao Gai nực cuời, bị bắt làm nô lệ.” 


Frodo rùng mình. “Nhưng tại sao chúng cháu sẽ bị như thế?” cậu hỏi. 
“Mà tại sao hắn ta lại muốn những nô lệ như dân Hobbit?” 


“Nói thật với cháu,” Gandalf đáp, “ta tin rằng cho đến giờ - lưu ý cháu 
là cho đến giờ - hắn ta hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của dân Hobbit. Cháu 
nên lấy đó làm may. Nhưng thời kỳ an toàn của các cháu đã qua rồi. Hắn ta 
không cần các cháu - hắn ta có vô khối tay sai đắc dụng hơn - nhưng hắn ta 
sẽ không quên các cháu lần nữa. Mà dân Hobbit làm thân nô lệ đau khổ sẽ 
khiến hắn ta hài lòng hơn là dân Hobbit tự do và hạnh phúc. Trên đời này 
còn có dã tâm và báo thù vậy đấy.” 


https://thuviensach.vn 


“Báo thù?” Erodo nói. “Báo thù chuyện gì? Cháu vẫn chưa thật hiểu mọi 
chuyện này thì liên quan gì đến bác Bilbo, đến bản thân cháu, và chiếc nhẫn 
của hai bác cháu.” 


“Có liên quan mật thiết đến chiếc nhẫn rồi đấy,” Gandalf nói. “Cháu còn 
chưa biết mối hiểm họa thực sự; nhưng rồi cháu sẽ biết thôi. Lần trước khi 
ở đây, bản thân ta còn chưa chắc chắn về mối hiểm họa ấy; nhưng đã đến 
lúc cần biết rồi. Đưa chiếc nhẫn cho ta một lát.” 


Erodo lấy nhẫn từ túi quần chẽn, chiếc nhẫn được tròng vào sợi dây treo 
lủng lắng nơi thắt lưng. Cậu tháo nhẫn ra, từ từ đưa cho thầy phù thủy. Đột 
nhiên chiếc nhẫn nghe rất nặng, như thể nó hoặc chính Frodo phần nào 
lưỡng lự không muốn để Gandalf chạm vào. 


Gandalf giơ nhẫn lên. Trông nó như được làm từ vàng đặc nguyên chất. 
“Cháu có thấy dấu khắc nào trên mặt nhẫn không?” lão hỏi 


“Không,” Frodo nói. “Không có gì. Hoàn toàn trơn, nó cũng chưa bao 
giờ bị xước hay có dấu hiệu bị mòn.” 


“Chà, vậy thì nhìn xem!” Trước sự ngạc nhiên và kinh hoảng của Frodo 
thầy phù thủy đột ngột quằng nó vào một góc lò lửa đang bốc ngùn ngụt. 
Frodo kêu lên chộp vội lấy que cời; nhưng Gandalf đã giữ cậu lại. 


“Đợi đã!” lão nói giọng ra lệnh, đảo mắt nhìn Frodo thật nhanh từ dưới 
cặp mày rậm rì. 


Không thấy có thay đổi rõ ràng nào từ chiếc nhẫn. Một lúc sau Gandalf 
đứng dậy, khép chớp lật bên ngoài cửa số, kéo rèm. Căn phòng trở nên tối 
và tĩnh lặng, mặc dầu vẫn còn thoáng nghe văng từ ngoài vườn tiếng kéo 
của Sam lách cách, giờ đã gần của số hơn. Trong giây lát thầy phù thủy 


https://thuviensach.vn 


đứng nhìn ngọn lửa, rồi lão khom người dùng que cời gắp chiếc nhẫn lên bệ 
lò, đoạn nhón ngay nó lên. Frodo bật kêu. 


“Nó lạnh nguyên mà,” Gandalf nói. “Đỡ lấy!” Frodo đỡ lấy chiếc nhẫn 
trong lòng bàn tay run rấy: dường như nó đã dày lên và nặng thêm hơn bao 
giờ hất. 


“Giơ nó lên!” Gandalf ra lệnh. “Nhìn thật kỹ vào!” 


Frodo làm theo, giờ cậu đã thấy những dòng tỉnh xảo, tinh xảo hơn nét 
bút tỉnh xảo nhất, chạy vòng quanh thân nhẫn, mặt bên ngoài lẫn bên trong, 
những vệt lửa có vẻ tạo thành các con chữ bằng một kiểu chữ viết tay bay 
bướm. Chúng tỏa sáng rực rỡ chói lói, song lại mơ hồ, như thể hiện ra từ 
chốn sâu thắm tận cùng. 


4224702272 ðl 
# „⁄472-4Í #⁄24⁄9yœ 


“Cháu không đọc được mấy chữ lửa,” Frodo nói, giọng run run. 


“Cháu thì không,” Gandalf đồng tình, “nhưng ta thì có. Đây là chữ Viết 
Tiên, thuộc một mẫu tự cổ xưa, song ngôn ngữ thì là của Đất Mordor, ta sẽ 
không thốt ra ở đây. Theo Ngôn Ngữ Chung thì đây là những gì dòng chữ 
viết, khá sát nghĩa đấy: 


Một Nhẫn Chúa thống trị tất cả, một Nhẫn Chúa tìm ra hết 
Một Nhẫn Chúa tập hợp tất cả, trong bóng tối trói buộc hết 


https://thuviensach.vn 


Đó chỉ là hai dòng từ một đoạn thơ đã truyền lại từ xửa xưa trong các 
tích truyện Tiên: 


Ba Nhẫn cho các Tiên Chúa sống dưới gầm trời xanh 

Bảy cho các Chúa Người Lùn dưới sảnh đá bất diệt 

Chín cho Con Người Phàm Trần định mệnh dành phải chết 
Một cho Chúa Tể Hắc Ám ngự cao trên ngai đen. 

Ở Vùng Đất Đen Mordor nơi trú ngụ Bóng Đêm. 

Một Nhẫn Chúa thống trị tất cả, một Nhẫn Chúa tìm ra hết 
Một Nhẫn Chúa tập hợp tất cả, trong bóng tối trói buộc hết 
Ở Vùng Đất Đen Mordor nơi trú ngụ Bóng Đêm. ” 


Lão ngừng lại, và rồi chậm rãi nói bằng giọng thật trầm: “Đây là chiếc 
Nhẫn Chủ, Nhẫn Chúa thống trị tất cả. Đây chính là chiếc Nhẫn Chúa hắn 
bị mất nhiều năm về trước, làm cho thế lực hắn suy yếu nặng nề. Hắn thèm 
khát nó vô cùng - nhưng không thể để hắn lấy được nó.” 


Erodo ngồi im lặng và bất động. Nỗi sợ hãi như đang thò bàn tay to lớn, 
hệt đám mây đen đang nhô lên phía đằng Đông lừng lững chực nhận chìm 
cậu. “Cái nhẫn này ư!” cậu lắp bắp “Thế quái nào... thế quái nào nó lại đến 
được với cháu?” 


“À!”? Gandalf nói. “Đó là một câu chuyện rất dài. Phần mở đầu khởi 
nguồn từ Những Năm Đen Tối, bây giờ chỉ các bậc thầy uyên bác còn nhớ. 
Nếu ta phải kể cho cháu nghe toàn bộ câu chuyện, chắc chúng ta sẽ còn 
ngồi đây tận đến khi Xuân đã quá sang Đồng. 


https://thuviensach.vn 


“Nhưng đêm qua ta đã kể cháu nghe về Sauron Đại Đế, Chúa Tế Hắc 
Ám. Những tin đồn mà cháu đã nghe được đều đúng cả đấy: hắn quả thật lại 
đang trỗi dậy, rời nơi trú ẩn ở rừng Âm U quay trở lại thành trì cố trong tòa 
Tháp Tối Đất Mordor. Cái tên ấy đến cả dân Hobbit các cháu cũng đã từng 
nghe, hệt một bóng ma bên lề những câu chuyện xưa. Luôn luôn sau mỗi 
lần thất bại và nghỉ ngơi, Bóng Ma sẽ mang lấy một hình dạng khác và lớn 
mạnh thêm.” 


“Ước gì chuyện đó không xảy ra ở thời của cháu,” Frodo nói. 


“Ta cũng ước được vậy,” Gandalf đáp, “tất cả những ai sống trải và 
chứng kiến những thời đại như thế đều ước vậy. Nhưng không đến lượt họ 
quyết định. Tất cả những gì chúng ta cần quyết định là làm øì với cái thời 
đại rơi vào tay chúng ta. Và đã bắt đầu rồi đấy Frodo, thời đại của chúng ta 
đã bát đầu khoác vẻ đen tối rồi. Kẻ Thù đang nhanh chóng trở nên quá 
mạnh. Mưu đồ của hắn còn lâu mới chín muồi, ta nghĩ vậy, nhưng chúng 
cũng đang dần chín. Chúng sẽ khiến chúng ta khốn đốn. Chúng sẽ khiến 
chúng ta hết sức khó khăn, kể cả nếu không có vận hội chết người này. 


“Kẻ Thù vẫn còn thiếu một thứ cho hắn ta sức mạnh và sự tỉnh thông 
hòng đánh lui mọi kháng cự, phá vỡ mọi phòng thủ cuối cùng, bao trùm 
toàn cõi trong cảnh tăm tối lần thứ hai. Hắn còn thiếu Nhẫn Chúa. 


“Ba Nhẫn, tỉnh xảo hơn tất thảy thì các chúa Tiên đã giấu hắn ta, tay hắn 
chưa bao giờ chạm được vào hay làm dơ bẩn chúng. Bảy Nhẫn thì các vị 
vua Người Lùn sở hữu, nhưng hắn giành lại được ba, những chiếc khác lũ 
rồng thiêu rụi. Chín Nhẫn hắn đã trao cho những Người Phàm, kiêu hãnh và 
vĩ đại, vì vậy mà bẫy được bọn họ. Từ lâu bọn họ đã rơi vào quyền thống trị 
của Nhẫn Chúa và trở thành Ma Nhẫn, những bóng ma ở bên dưới cái Bóng 
Ma lớn là hắn, những đầy tớ khủng khiếp nhất của hắn. Lâu lắm rồi. Đã 
nhiều năm kể từ dạo Bộ Chín còn xuất hiện dưới nắng trời. Nhưng ai mà 
biết được? Khi Bóng Ma một lần nữa trỗi dây, biết đâu chúng sẽ lại hiện ra. 


https://thuviensach.vn 


Mà thôi nào! Chúng ta sẽ không nói những chuyện như thế ngay giữa buổi 
sớm ở Quận đấy chứ. 


“Vậy tức là thế này: Bộ Chín thì hắn ta đã gom lại được cho mình; Bộ 
Bảy cũng vậy, không thì cũng bị hủy rồi. Bộ Ba vẫn còn được giấu kín. 
Nhưng chuyện đó không khiến hắn phiền lòng nữa. Hắn chỉ cần Nhẫn 
Chúa; bởi hắn đã tự tay làm chiếc ấy, Nhẫn Chúa chính là hắn, và hắn đã để 
phần lớn quyền năng cũ của chính mình nhập vào trong đó, để có thể thống 
trị tất cả các nhẫn kia. Nếu giành lại được Nhẫn Chúa, hắn sẽ lại thống lĩnh 
tất cả các nhẫn, bất kể chúng ở đâu, kể cả Bộ Ba, tất cả những øì đã làm nên 
nhờ chúng sẽ lộ ra, hắn sẽ mạnh hơn bao giờ hết. 


“Và vận hội chết người chính là đây, Frodo ạ. Hắn từng tin là Nhẫn 
Chúa đã tiêu vong; rằng tộc người Trên đã phá hủy nó, bởi đáng lẽ nên là 
vậy. Nhưng bây giờ thì hắn biết nó chưa tiêu vong, có kẻ đã tìm ra nó. Vậy 
nên hắn ta đang truy tìm nó, truy tìm mải miết, mọi suy nghĩ của hắn ta nhất 
nhất dồn vào đó. Nó là hy vọng lớn của hắn ta, và nỗi lo lớn cho chúng ta.” 


“Tại sao, tại sao nó không bị hủy?” Frodo la lên. “Còn nữa, thế nào mà 
Kẻ Thù lại đến nỗi mất nó, nếu như hắn ta quá mạnh, chiếc Nhẫn lại là bảo 
bối quý giá với hắn ta như thế?” Cậu siết chặt chiếc Nhẫn trong tay, như thể 
đã thấy được những ngón tay đen ngòm đang vươn dài ra chộp lấy nó. 


“Hắn ta bị đoạt mất,” Gandalf nói. “Sức mạnh của tộc người Tiên kháng 
cự hắn xưa kia mạnh mẽ hơn nhiều; hơn nữa hồi ấy không phải mọi Con 
Người đều lánh khỏi các Tiên. Con Người từ Tây Châu đã đến trợ giúp họ. 
Đó là một chương của lịch sử cổ đại, mà hồi tưởng lại cũng tốt; bởi vì ngày 
đó cũng có đau buồn, và bóng tối giăng đầy, nhưng lòng dũng cảm thì thật 
lớn lao, và những kỳ tích không hoàn toàn uống phí. Một ngày nào đó, biết 
đầu đấy, ta sẽ kể cho cháu nghe toàn bộ câu chuyện, hoặc là cháu sẽ được 
nghe kể trọn vẹn từ người hiểu nó hơn ai hết. 


https://thuviensach.vn 


“Nhưng bây giờ, bởi vì hơn hết cháu cần phải biết vật này đến với cháu 
ra sao, và thế cũng là đủ chuyện rồi, ta sẽ chỉ kể riêng chuyện ấy. Gil-galad 
chúa Tiên và Elendil người Tây Châu là những anh hùng đã lật đổ Sauron, 
dù bản thân họ cũng bỏ mạng trong kỳ tích ấy; và Isildur con trai Elendil 
chặt lấy chiếc Nhẫn từ tay Sauron và giữ nó cho mình. Rồi Sauron bị chế 
ngự, linh hồn hắn đào tấu, trốn chui lủi suốt nhiều năm đằng đăng, cho đến 
khi bóng ma của hắn hiện hình trở lại ở rừng Âm U. 


“Nhưng chiếc Nhẫn thì đã mất. Nó rơi xuống Sông Cả Anduin, rồi biến 
mất tăm. Bởi vì Isildur lúc ấy đang dẫn quân về phương Bắc dọc theo bờ 
Đông con sông, đến gần Đồng Diên Vĩ thì bị những tên Orc khổng lồ trong 
núi mai phục, hầu hết thuộc hạ của ông bị giết. Ông nhảy xuống dòng nước, 
nhưng chiếc Nhẫn tuột khỏi tay trong lúc ông bơi, và rồi bợn Orc nhìn thấy 
ông, giết ông bằng những mũi tên.” 


Gandalf ngừng lại. “Rồi ở đó trong những vụng nước tối ngay giữa 
Đồng Diên Vĩ,” lão nói, “chiếc Nhẫn tuột ra khỏi truyền thuyết cùng mọi 
hiểu biết của người đời; mà câu chuyện cho đến đó cũng chỉ vài người còn 
biết, và Hội Đồng Thông 'Thái chắng thể khám phá điều gì nữa. Nhưng cuối 
cùng ta đã có thể tiếp tục cầu chuyện ấy, ta nghĩ vậy. 


“Rất lâu sau đó, nhưng vẫn là xa xưa về trước, ở hai bên bờ con Sông 
Cả ngay rìa Vùng Đất Hoang có một giống người nhỏ bé chân tay khéo léo, 
bước đi không tiếng động. Ta đoán họ cũng là giống người Hobbit; có họ 
với cụ kị dòng Đại Cồ, bởi vì họ yêu Sông Cả, thường bơi ngoài sông, hoặc 
làm những chiếc thuyền nhỏ xíu bằng sậy. Trong số họ có một gia tộc cực 
kỳ danh giá, bởi lớn mạnh và giàu có hơn hầu hết tất cả. Gia tộc này được 
một cụ bà trưởng tộc cai trị, vừa nghiêm khắc vừa khôn ngoan biết rành tích 
cũ, những tích nào họ còn gìn giữ. Người tò mò tọc mạch, ưa tìm hiếu nhất 
trong gia tộc tên gọi là Sméagol. Gã rất say mê rễ cây và những sự khởi 
đầu; gã lặn xuống nhiều vụng sâu; gã đào bới bên dưới cây thân gỗ và thân 
cỏ đương lớn; gã làm hầm ngạch vào bên trong các mô cỏ; và gã thôi không 


https://thuviensach.vn 


ngước nhìn những đỉnh đồi, hoặc lá trên cây, hoa bừng nở trong không 
trung nữa: đầu gã và mắt gã hướng xuống đất. 


“Gã có một anh bạn tên gọi Déagol, tính tình y hệt gã, cặp mắt sắc hơn 
nhưng không nhanh và mạnh được bằng. Một lần họ lẫy thuyền xuôi xuống 
Đồng Diên Vĩ, nơi có cơ man nào những thảm diên vĩ và sậy trổ hoa. Đến 
nơi, Sméagol xuống thuyền, chúi mũi sục sạo hai bên bờ còn Déagol ngồi 
lại trên thuyền câu cá. Đột nhiên một con cá cực lớn mắc vào lưỡi câu, và 
chưa kịp hiểu minh ở chỗ nào thì anh ta đã bị kéo ra xa, chìm nghỉm dưới 
dòng nước, xuống tận đáy. Thế rồi anh ta buông sợi dây câu ra, bởi nghĩ 
mình nhìn thấy thứ gì sáng lóa dưới lòng sông, và anh ta nín thở vồ lấy nó. 


“Rôi anh ta trồi lên phun phì phì, rong tảo trên mái tóc và một vốc bùn 
đầy tay; anh ta bơi vào bờ. Và nhìn kìa! Khi anh ta rửa sạch bùn, rành rành 
trên tay anh ta một chiếc nhẫn vàng tuyệt đẹp; nó phát sáng và lấp lánh dưới 
mặt trời, đến độ con tim anh ta thấy hân hoan. Nhưng từ sau một thân cây 
Sméagol đã chăm chú theo dõi anh bạn tự bao giờ, và nhân lúc Déagol mải 
hể hả với chiếc nhẫn, Sméagol lẻn êm lại đằng sau. 


“ “Đưa chúng ta thứ đó nào, Déagol bạn yêu,” Sméagol nói với qua vai 
bạn. 


“ “Vì sao??Déagol hỏi. 


“ “Bởi vì hôm nay là sinh nhật của ta, bạn yêu, ta muốn có nó,” Sméagol 
nói. 
“ “la chăng bận tâm,” Déagol đáp. “Ta đã tặng quà cho bạn rồi, mà còn 


vượt quá khả năng chỉ trả của ta nữa. Ta tìm thấy vật này, nên ta sẽ giữ nó.” 


“ *Ô, bạn sẽ giữ thật sao, bạn yêu,? Sméagol nói; rồi gã thộp cổ họng 
Déagol, siết cổ anh chàng, bởi vì vàng trông sáng rỡ và đẹp đẽ quá chừng. 
Sau rốt gã tra chiếc nhẫn vào ngón tay mình. 


https://thuviensach.vn 


“Không ai tìm hiếu ra được chuyện đã xảy đến với Déagol; anh này bị 
sát hại cách xa nhà, thi thể bị giấu đi một cách xảo trá. Còn Sméagol quay 
về nhà một mình; gã nhận thấy không ai trong nhà có thể nhìn thấy gã 
chừng nào gã còn đeo chiếc nhẫn. Gã rất hài lòng với khám phá của mình 
nên giấu nhẹm nó đi; rồi gã dùng nó để tìm ra những điều bí mật, gã dùng 
hiếu biết đó cho những mục đích không trung thực và hiểm độc. Gã trở nên 
nhanh mắt thính tai với mọi chuyện dễ gây tổn hại. Chiếc nhẫn đã cho gã 
quyền năng đúng theo tầm vóc của gã. Chắng có gì phải ngạc nhiên là gã 
trở nên vô cùng đáng ghét và bị tất cả họ hàng tránh né (mỗi khi hiện hình). 
Họ tống cổ gã đi, còn gã lồng lộn trả đũa. Gã nhiễm thói trộm cắp, và ởi 
khắp đó đây tự lãm nhấm một mình, vừa gầm gừ trong cổ họng. Vậy nên 
người ta gọi gã là Gollum, và nguyên rủa gã, bảo gã hãy cút đi thật xa, và 
bà gã, mong được bình yên, đã khai trừ gã khỏi gia tộc, đuổi gã ra khỏi hốc 
của bà. 


“Gã lang thang trong cô độc, khóc than chút đỉnh về nỗi nhân gian tàn 
nhẫn, rồi gã khởi hành đi ngược lên thượng nguồn Sông Cả, cho đến khi 
gặp một con suối chảy từ trên rặng núi xuống, liền đi theo hướng ấy. Gã bắt 
cá trong vụng sâu bằng những ngón tay vô hình, rau ráu ăn sống. Một ngày 
nọ trời rất nóng, trong lúc khom người trên một vụng nước, gã cảm thấy sau 
gáy như bị thiêu đốt, rồi một tia sáng chói lòa từ dưới nước làm đôi mắt ướt 
của øã nhức nhối. Gã kinh ngạc, bởi gã đã hầu như quên mất Mặt Trời. Rồi 
øã ngược lên dứ nắm đấm về phía Thái Dương một lần cuối. 


“Nhưng vừa hạ tầm mắt, gã thoáng nhìn tít xa bên trên các đỉnh núi Dãy 
Núi Mù, nơi dòng suối chảy ra. Và đột nhiên gã nghĩ: “Bên dưới rặng núi 
kia hắn sẽ râm và mát. Ở đó Mặt Trời sẽ không săm soi ta được. Bộ rễ của 
những quả núi kia thực ra cũng là rễ; hắn phải có những bí mật to lớn bị 
chôn vùi ở đó chưa kẻ nào khám phá ra kể từ thuở khai thiên lập địa.” 


“Vậy là ban đêm gã khởi hành ngược lên cao nguyên và gã tìm thấy một 
cái hang con nơi con suối tối đen chảy ra; rồi gã cứ luồn lọt như thể con 


https://thuviensach.vn 


øiòi vào mãi trung tâm những quả đồi, sau đó thì bặt tăm bặt tích không còn 
ai biết đến nữa. Chiếc Nhẫn đi vào bóng tối cùng với gã, và ngay cả kẻ làm 
ra nó, khi quyền lực đã lớn mạnh trở lại, cũng không thể biết được gì.” 


“Gollum!” Frodo la lên. “Gollum? Có phải ý ông đây chính là sinh vật 
Gollum bác Bilbo từng gặp? Ghê tởm quá!” 


“Ta nghĩ đó là một câu chuyện buồn,” thầy phù thủy nói, “và rất có thể 
xảy đến cho bất kỳ kẻ nào khác, kể cả vài Hobbit mà ta biết rõ.” 


“Cháu không thể tin là Gollum có họ hàng với người Hobbit, dù xa xôi 
mấy,” Frodo nói vẻ hơi nóng nảy. “Thật là một ý tưởng ghê sợ!” 


“Dù sao chăng nữa vẫn đúng là thế,” Gandalf đáp “về nguồn gốc bọn 
họ, giá nào ta cũng hiểu được hơn dân Hobbit tự mình hiểu lấy. Vì ngay cả 
câu chuyện của chú Bilbo cùng cho thấy mối quan hệ họ hàng. Có vô khối 
điều trong tâm thức và ky ức của họ hết sức tương đồng. Chẳng hạn, họ 
hiểu rõ nhau đến kinh ngac, rõ hơn Hobbit có thể hiểu Người Lùn, hay Orc 
hay thậm chí cả Tiên rất nhiều. Trước hết, cứ thử nghĩ đến những câu đố họ 
cùng biết rõ mà xem.” 


“Đúng,” Frodo nói. “Nhưng ngoài Hobbit ra thì các dân khác cũng chơi 
câu đố chứ, lại phần nhiều cùng một kiểu. Còn nữa, dân Hobbit không chơi 
gian. Gollum thì lúc nào cũng có ý chơi gian. Gã ta chỉ nhăm nhăm đánh lạc 
hướng bác Bilbo tội nghiệp. Và cháu dám nói sinh vật quái ác đó khoái lắm 
mỗi khi khởi lên một trò chơi mà kết cục có thể mang lại cho gã một nạn 
nhân dễ ợt, mà giả sử có thua cũng sẽ không tổn hại đến gã.” 


“Ta e là đúng như vậy,” Gandalf thừa nhận. “Nhưng ta nghĩ còn gì đó 
khác trong chuyện đấy, mà cháu chưa thấy được. Gã Gollum cũng không đổ 
đốn toàn phần. Gã ta đã tỏ ra dẻo dai hơn bất cứ ai trong Hội Đồng Thông 
Thái dám phỏng đoán - như một Hobbit có thể chịu đựng. Trong tâm trí gã 


https://thuviensach.vn 


vẫn tồn tại góc nhỏ nào đó thuộc về chính gã, rồi ánh sáng đi qua đó, như 
thể qua một kẽ nứt trong bóng tối: ánh sáng từ quá khứ. Ta nghĩ quả thực 
cũng dễ chịu nếu được nghe lại một giọng nói chân thành, gợi lên bao ký ức 
về gió, cây, mặt trời trên cỏ, những thứ bị lãng quên như vậy. 


“Nhưng dĩ nhiên, như thế chung cuộc sẽ chỉ khiến cho phần xấu xa 
trong con người gã thêm cáu giận - trừ phi phần đó có thể bị chinh phục. 
Trừ phi nó có thể được chữa trị,” Gandalf thở dài. “Chao! Chăng có hy 
vọng gã ta sẽ được thế. Nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn vô vọng. 
Không, không hoàn toàn, dù gã đã sở hữu chiếc Nhẫn lầu quá, hầu như từ 
tận hồi nảo hồi nào đến suýt không còn nhớ nổi. Bởi vì cũng đã lâu gã 
không còn đeo thường xuyên: trong bóng tối đen đặc thì hiếm lúc nào cần 
đến nó. Chắc chắn gã vẫn chưa từng “mờ đi”. Gã vẫn còn mảnh khảnh mà 
dẻo dai. Nhưng thứ đó ăn dần tâm trí gã, dĩ nhiên rồi, và cực hình trở nên 
gần như không chịu nổi. 


“Mọi “bí mật to lớn” bên dưới rặng núi hóa ra chỉ là đêm trống rỗng: 
chăng có gì hơn để mà tìm hiểu, chắng có gì đáng làm duy nhất chỉ có ăn 
uống dơ dáy lén lút và hồi tưởng đầy phẫn nộ. Gã nhìn chung rất khốn khổ. 
Gã sợ bóng tối, và còn ghét ánh sáng hơn: gã ghét mọi thứ, trên hết là chiếc 
Nhẫn.” 


“Ý ông là gì?” Frodo hỏi. “Chắc chắn chiếc Nhãn là Bảo Bối của gã, thứ 
duy nhất gã quan tâm đến chứ? Còn nếu gã ghét nó, tai sao gã không tống 
khứ nó đi hay rời đến nơi khác bỏ nó lại?” 


“Cháu phải bắt đầu hiểu đi chứ, Frodo, sau tất cả những gì cháu đã được 
nghe,” Gandalf nói. “Gã căm ghét nó và cũng yêu nó, hệt như gã căm ghét 
và yêu chính bản thân mình. Gã không thể giũ bỏ nó đi. Trong chuyện này 
gã chăng còn lại tí ý chí nào hất. 


https://thuviensach.vn 


“Một chiếc Nhẫn Quyền Năng tự lo liệu được cho bản thân, Frodo ạ. Nó 
thì có thể tuột đi mất một cách rất xảo trá, nhưng kẻ giữ nó thì không bao 
giờ từ bỏ nó được. Cùng lắm kẻ đó sẽ tung hứng cái ý tưởng chuyển nó 
sang cho người khác - mà cũng chỉ ở giai đoạn đầu thôi, khi chiếc nhẫn vừa 
khởi sự kiếm soát kẻ giữ nó. Nhưng như ta được biết trước nay duy chỉ có 
Bilbo đã từng đi xa hơn cả ý tưởng, đã thực sự làm tới thật. Mà đấy là chú 
ấy cần sự trợ giúp toàn lực của ta. Và kể cả như thế thì chú ấy, cũng không 
bao giờ cứ thế mà từ bỏ, hay vứt nó đi. Không phải Gollum, Frodo ạ, mà 
chính chiếc Nhẫn quyết định mọi chuyện, Chiếc Nhẫn đã rời bỏ gã.” 


“Cái øì, vừa kịp để gặp được bác Bilbo á?” Frodo đáp. “Chẳng phải một 
gã Orc sẽ thích hợp hơn sao?” 


“Đây không phải chuyện đùa,” Gandalf nói. “Không phải để cháu đùa 
đầu. Cho đến nay đấy là sự biến kỳ lạ nhất trong toàn bộ câu chuyện về 
chiếc Nhẫn: sự xuất hiện của Bilbo đúng vào thời điểm ấy, và đặt tay lên 
nó, mò mẫm thôi, ngay trong bóng tối. 


“Không chỉ có một quyền năng đang vận động, Frodo ạ. Chiếc Nhẫn 
đang cố gắng trở về với chủ nhân. Nó đã tuột ra khỏi bàn tay của Isildur để 
phản bội ông; rồi khi có cơ may xuất hiện nó liền tóm bắt lấy Déagol tội 
nghiệp, và anh ta bị sát hại; sau đó là Gollum; nó đã ngấu nghiến gã. Nó 
không còn lợi dụng gã được nữa: gã quá nhỏ bé và hẹp hòi; chừng nào nó 
còn ở lại gã sẽ chẳng bao giờ rời cái vụng sâu lần nữa. Vậy nên bây giờ, khi 
chủ nhân của nó một lần nữa tỉnh thức và từ rừng Âm U gửi đi tâm tưởng 
tối tăm của hắn ta, nó liền bỏ rơi Gollum. Để rồi được nhân vật không ngờ 
tới nhất nhặt về: Bilbo ở Quận! 


“Đăng sau chuyện ấy còn có điều gì đó khác đang hành động, vượt quá 
bất kể chủ đích nào của kẻ chế tác ra chiếc Nhẫn. Ta chăng thể tìm được 
cách diễn đạt nào đơn giản hơn là: Bilbo đã được sắp đặt để tìm ra chiếc 
Nhẫn, và không phải do kẻ chế tác kia. Trong trường hợp ấy cháu cũng 
được sắp đặt để có nó. Và có lẽ đấy là một ý tưởng khích lệ người ta.” 


https://thuviensach.vn 


“Chăng khích lệ gì cả,” Frodo nói. “Mặc dù cháu không chắc là cháu 
hiểu ý ông. Vậy làm sao ông biết được tất cả những chuyện này về chiếc 
Nhẫn, về Gollum nữa? Ông có thực sự biết mọi sự, hay ông vẫn chỉ đang 
đoán thôi?” 


Gandalf nhìn Frodo, đôi mắt lão lóe sáng. “Ta biết nhiều, ta cũng đã học 
được nhiều,” lão trả lời. “Nhưng ta sẽ không ngôi kể lế về tất cả những việc 
làm của ta cho cháu. Câu chuyện về Elendil và Isildur và chiếc Nhẫn Chúa, 
cả Hội Đồng Thông Thái ai cũng biết. Chiếc nhẫn của cháu rõ ràng là chiếc 
Nhẫn Chúa, chỉ căn theo mẫu hỏa tự không thôi, chứ chưa cần đến bằng 
chứng nào khác.” 


“Vậy ông khám phá ra chuyện đó khi nào?” Frodo hỏi, ngắt lời lão. 


“Cố nhiên là vừa mới rồi, trong căn phòng này,” thầy phù thủy trả lời 
gắt. “Song ta đã đoán trước sẽ phát hiện ra điều đó. Ta trở về từ những 
chuyến đi tăm tối và cuộc tìm kiếm trường kỳ cốt để làm cuộc kiểm tra sau 
cùng này. Nó là bằng chứng tối hậu, và bây giờ thì rõ quá rồi. Về vai trò của 
Gollum, rồi để ráp vai trò đó vào chỗ hổng nào trong câu chuyện, thì cần 
thêm chút thời gian suy nghĩ. Có thể ta đã bắt đầu bằng những phỏng đoán 
về Gollum, nhưng bây giờ không phải phỏng đoán nữa. Ta biết rõ rồi. Ta đã 
gấp gã.” 


“Ông đã gặp Gollum,” Frodo kêu lên kinh ngạc. 


“Phải. Việc tất yếu phải làm, cố nhiên là nếu có thể. Ta cố gắng từ lâu; 
cuối cùng cũng thành công.” 


“Vậy đã có chuyện gì sau khi bác Bilbo thoát khỏi gã? Ông có biết 
không?” 


https://thuviensach.vn 


“Không rõ lắm. Chuyện ta kể cho cháu nghe chỉ là những gì Gollum sẵn 
lòng kể - dù dĩ nhiên không y hệt như ta thuật lại đây. Gollum đã quen dối 
trá, nên cháu phải gạn lọc câu chữ của gã. Chăng hạn, gã gọi chiếc Nhẫn là 
“quà sinh nhật” của gã, rồi cứ bám lẫy lối nói đó. Gã bảo nó là của bà gã, bà 
có khối món đẹp đẽ loại ấy. Một câu chuyện nực cười. Ta chẳng nghi ngờ gì 
rằng bà của Sméagol là một bà chúa, một con người vĩ đại theo kiểu của bà 
ấy, nhưng nói bà sở hữu rất nhiều nhẫn Tiên thì thật ngớ ngẩn, còn như cho 
chúng đi thì đúng là dối trá. Song là lời dối trá kèm một mẫu sự thật. 


“Biến cố sát hại Déagol ám ảnh Gollum, gã bịa ra lời bào chữa cho 
mình, lặp đi lặp lại lời ấy với “Bảo Bối' của gã hết lần này sang lần khác, 
trong lúc gặăm xương trong bóng tối, cho đến khi gã hầu như tin là thật. Đó 
đúng là ngày sinh nhật của gã. Déagol đáng ra phải tặng cho gã. Rõ ràng nó 
tự dưng xuất hiện vừa hay để thành một món quà. Nó chính là quà sinh nhật 
của øã, cứ thế, và cứ thế. 


“Ta cố hết sức chịu đựng gã, nhưng sự thực mang tầm quan trọng ghê 
øớm, nên cuối cùng ta đành lỗ mãng. Ta gây sức ép lên tật sợ lửa của gã, 
moi móc câu chuyện thực ra khỏi đầu gã, từng li từng tí một, cùng với hàng 
lố những rên rấm và hầm hừ. Gã nghĩ gã bị hiếu lầm, bị lợi dụng. Nhưng 
cuối cùng gã đã kể cho ta nghe câu chuyện của mình, đến đoạn kết của trò 
câu đố và Bilbo tấu thoát, thì gã không nói gì nữa, ngoài những lời ám chỉ 
tối nghĩa. Nỗi sợ nào đó trong lòng gã còn lớn hơn cả nỗi sợ ta đã khới ra. 
Gã lầm rầm tuyên bố sẽ lẫy lại cái của mình. Thiên hạ rồi sẽ thấy liệu gã có 
đứng đó mà chịu bị đá, bị dồn vào một cái hốc nào đó rồi bị cướp trắng hay 
không. Gollum bây giờ có bằng hữu tốt rồi, bằng hữu tốt, rất mạnh. Họ sẽ 
giúp gã. Bao Gai sẽ phải trả giá cho chuyện này. Đó là ý nghĩ quan trọng 
nhất. Gã ghét Bilbo, nguyền rủa tên chú ấy. Hơn nữa, gã biết chú ấy từ đâu 


Lê) 


đến. 


“Nhưng làm thế nào gã tìm hiểu được?” FErodo hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“À, về phần cái tên, Bilbo đã rất ngớ ngẩn tự mình nói cho Gollum 
nghe; sau đó thì khám phá ra xứ sở của chú ấy chăng khó khăn gì, miễn là 
Gollum chịu ra ngoài. Đúng vậy, gã ra ngoài đấy. Lòng khao khát có được 
chiếc Nhẫn trong gã át cả nỗi sợ bọn Ơrc, át cả nỗi sợ ánh sáng. Một hai 
năm sau gã rời rặng núi. Cháu biết đấy, dù vẫn bị trói buộc bởi khát khao sở 
hữu, chiếc Nhẫn không còn giày vò gã nữa, gã bát đầu phục hồi chút đỉnh. 
Gã cảm thấy già nua, già nua khủng khiếp, dầu vậy bớt hắn rụt rẻ, và gã đói 
chết được. 


https://thuviensach.vn 


“Ánh sáng, ánh sáng của Mặt Trời và Mặt Trăng, gã vẫn còn sợ và căm 
hận, ta nghĩ gã sẽ luôn sợ và căm hận; nhưng gã láu cá. Gã thấy mình có thể 
lấn tránh ánh sáng ban ngày cũng như ánh trăng, tiến lên nhanh êm giữa 
đêm khuya thanh vắng nhờ cặp mắt xanh nhợt lạnh lẽo, bắt những thứ bé 
nhỏ, khiếp sợ và khinh suất. Cùng với nguồn thực phẩm mới, bầu không khí 
mới, gã trở nên mạnh và liều lĩnh hơn. Gã tìm được đường vào sâu trong 
rừng Âm U, đúng như ta dự đoán.” 


“Có phải đó là nơi ông tìm thấy gã ta không?” Frodo hỏi. 


“Ta gặp gã ở đó,” Gandalf trả lời, “nhưng trước đó gã đã đi lang thang 
xa lắm, lần theo dấu vết của Bilbo. Khó có thể biết được gì chắc chắn từ gã, 
bởi cuộc chuyện trò của gã liên tục bị gián đoạn vì chửi rủa và hăm dọa. 
“Nó có cái gì trong túi áo?” gã hỏi. “Nó không chịu nói, không bảo bối ạ. Đồ 
lỏi lừa đảo. Không phải một câu hỏi công bằng. Nó lừa trước mà, đúng như 
vậy. Nó phá luật. Chúng ta đáng lý phải siết nó thật chặt, phải đấy bảo bối. 
Rồi chúng ta sẽ siết thật chặt, bảo bối ạ!” 


“Đó là ví dụ lối nói năng của gã. Ta không nghĩ là cháu muốn nghe 
thêm. Ta đã nghe đến phát mệt không biết bao nhiêu ngày rồi. Dầu vậy từ 
nhiều lời bóng gió rơi rớt đây đó giữa mớ bòng bong, ta lượm lặt ra rằng 
đôi chân cuốc bộ cuối cùng đã đưa gã đến Esgaroth, tới cả những con phố 
trong thành bang Thung Lũng, vừa lén lút nghe ngóng vừa dòm ngó. Chao, 
tin tức về các biến cố to lớn thường lan xa khắp Vùng Đất Hoang, nhiều 
người nghe được tên Bilbo và biết chú ấy từ đâu đến. Chúng ta cũng không 
giữ bí mật hành trình quay trở về nhà chú ấy ở miền Tây. Đôi tai thính của 
Gollum chăng mấy mà biết được điều gã muốn biết.” 


“Vậy tại sao gã không lần theo bác Bilbo nữa?” FErodo hỏi. “Tại sao gã 
không đến Quận?” 


“À,” Gandalf nói, “bây giờ chúng ta đến đoạn đó đây. Ta nghĩ Gollum 
đã cố. Gã lên đường quay lại miền Tây, đến mãi chỗ Sông Cả. Nhưng rồi gã 


https://thuviensach.vn 


rẽ ngang. Ta dám chắc gã không bị quãng đường xa làm cho thoái chí. 
Không, thứ gì đó khác đã kéo gã đi. Bạn bè ta, những người sẵn lùng gã 
giùm ta nghĩ vậy. 


“Các Tiên Rừng lần theo gã trước tiên, một nhiệm vụ dễ dàng cho bọn 
họ, bởi bấy giờ dấu vết của gã vẫn mới nguyên. Dấu vết dẫn dắt bọn họ qua 
rừng Âm U rồi trở về, song họ chẳng tài nào tóm được gã. Khu rừng đầy tin 
đồn về gã, những câu chuyện đến muôn thú chim chóc cũng còn thấy ghê 
rợn. Các xóm Người Rừng nói rằng nỗi kinh hoàng mới nào đó đang hoành 
hành một con ma uống máu. Con ma trẻo cây tìm tổ, nó bò vào trong các 
hốc tìm con non; nó luồn qua cửa sổ vào tìm nồi trẻ. 


“Nhưng ở mé Tây rừng Âm U dấu vết đột ngột ngoặt đi, lạc xa xuống 
phía Nam, vượt ra khỏi địa hạt của Tiên Rừng, rồi mất hăn. Và rồi ta phạm 
một sai lầm lớn. Đúng vậy, Frodo ạ, và cũng không phải lần đầu; mặc dầu 
ta e đó sẽ thành ra lần tệ nhất. Ta mặc cho mọi chuyện như vậy. Ta mặc cho 
gã đi; bởi ở thời điểm ấy ta đã có đủ chuyện khác phải nghĩ tới, và ta vẫn 
còn tin vào mọi tích truyện Saruman kể. 


“Ái chà đó là chuyện nhiều năm về trước rồi. Từ đó đến nay ta đã phải 
trả giá cho sai lầm đó bằng biết bao ngày tháng tăm tối và hiểm nghèo. Dấu 
vết của gã đã nguội lạnh từ lâu lúc ta lại tiếp tục lần tìm, sau khi Bilbo đã 
rời đây đi. Và cuộc tìm kiếm của ta hắn sẽ vô vọng, nếu không có sự giúp 
đỡ của một người bạn: Aragon người lữ hành vĩ đại nhất, tay đi săn cừ khôi 
nhất thời đại này. Cùng nhau chúng ta săn tìm Gollum suốt cả chiều dài 
Vùng Đất Hoang, không hy vọng, không kết quả. Song cuối cùng, khi ta đã 
từ bỏ cuộc truy đuổi và rễ sang những vùng đất khác thì lại tìm thấy 
Gollum. Bạn ta từ bao hiểm nguy to lớn trở về đem theo bên mình sinh vật 
khốn khổ kia. 


“Gã đã làm øì từ độ đó đến giờ, gã không đời nào nói. Gã chỉ khóc và 
mắng chúng ta là độc ác, với vô khối tiếng nuốt khan gồ-lùm trong họng; 
rồi khi chúng ta dồn ép thì gã rên rỉ rúm cả lại, chà xát đôi bàn tay lòng 


https://thuviensach.vn 


khòng, liếm những ngón tay như thể bị đau, như thể gã nhớ lại khổ hình xa 
xưa nào đấy. Nhưng ta e không còn có thể nghi ngờ nữa: gã đã đi theo cái 
lối từ từ, lén lút ấy, từng bước một, từng dặm một, xuôi phương Nam cuối 
cùng tới tận Đất Mordor.” 


Im lặng nặng nề ập xuống căn phòng. Frodo có thể nghe được cả tiếng 
tim mình đập. Ngay cả ngoài kia mọi thứ cũng có vẻ im lìm. Bây giờ không 
nghe thấy tiếng kéo xén cây của Sam nữa. 


“Phải, tới Mordor,” Gandalf nói. “Chao ôi! Mordor lôi kéo mọi thứ xấu 
xa tội lỗi, Thế Lực Hắc Ám đang dồn toàn bộ ý chí gom chúng về đó. Chiếc 
Nhẫn của Kẻ Thù cũng sẽ để lại dấu vết, khiến gã phải tuân theo lời hiệu 
triệu. Bàn dân thiên hạ lại đang thì thào chuyện Bóng Ma mới ở phía Nam, 
cùng lòng căm hận mà nó dành cho miền Tây. Đấy là các bằng hữu tử tế 
mới của gã, họ sẽ giúp gã trả hận! 


“Đồ ngu thảm hại! Trên mảnh đất đó gã sẽ còn học được nhiều, quá 
nhiều đến không chịu nổi ấy chứ. Mà không sớm thì muộn, cứ ẩn núp rồi 
sục sạo ở vùng biên giới ấy, gã tất sẽ bị tóm cổ bị đưa đi — thẩm tra. Ta e sự 
thể đã xảy ra là vậy. Khi người ta tìm thấy gã, gã đã tới đó từ lâu, đang trên 
đường quay về. Vì mục đích nguy hại nào đó. Nhưng chuyện đó giờ không 
mấy quan trọng. Hành động nguy hại nhất gã đã thực hiện xong rồi. 


“Than ôi, đúng vậy đấy! Qua gã mà Kẻ Thù biết được Nhẫn Chúa đã lại 
được tìm ra. Kẻ đó biết nơi Isildur vong mạng. Hắn biết nơi Gollum tìm 
thấy nhẫn. Hắn biết rằng đó là môt chiếc Nhẫn Báu, bởi nó giúp trường 
sinh. Hắn biết rằng đó không phải một trong Bộ Ba, bởi Bộ Ba chưa bao 
giờ bị thất lạc và cũng không chịu nổi cái ác. Hắn biết đó không phải một 
trong Bộ Bảy hay Bộ Chín, vì mọi nhẫn đó đều đã dò ra dấu tích. Hắn biết 
rằng đó là Nhẫn Chúa. Và hắn cuối cùng đã nghe nhắc đến dân Hobbit cùng 
Quận này. 


https://thuviensach.vn 


“Quận ta - hắn có lẽ giờ vẫn đang tìm kiếm, giả sử hắn còn chưa tìm 
thấy nó nằm ở xó xỉnh nào. Quả tình, Frodo ạ, ta e là hắn có khi còn nghĩ ra 
được cái tên Bao Gai vốn từ lâu không bị nhòm ngó mà dạo gần đây bỗng 
thành ra quan trọng cũng nên.” 


“Nhưng thế thì kinh khủng quá!” Frodo la lên. “Tệ hơn cả điều tệ nhất 
cháu từng tưởng tượng ra từ những lời gợi ý và cảnh báo của ông nữa. Ôi 
ông Gandalf, người bạn tốt nhất trong mọi người bạn, cháu phải làm gì? Vì 
bây giờ cháu thực sự sợ quá rồi. Cháu phải làm gì? Bác Bilbo không đâm 
chết sinh vật hèn hạ đó lúc có cơ hội, thật đáng thương thay!” 


“Đáng thương ư? Chính lòng Thương hại đã giữ tay chú ấy lại. Thương 
hại, và Từ bi: không được tấn công khi không cần thiết. Và chú ấy đã được 
đền ơn xứng đáng, Frodo ạ. Đừng quên là chú ấy hầu như không bị cái ác 
làm tốn thương, cuối cùng còn tấu thoát được, bởi vì chú ấy bắt đầu sở hữu 
chiếc Nhẫn bằng cách ấy. Nhờ lòng Thương hại.” 


“Cháu xin lỗi,” Frodo nói. “Nhưng cháu kinh hãi quá; và cháu không 
thấy chút thương hại nào cho Gollum hết.” 


“Cháu chưa thấy gã đấy thôi,” Gandalf ngắt lời. 


“Chưa, và cháu cũng không muốn thấy,” Frodo nói. “Cháu không hiếu 
ông đấy. Có phải ông muốn nói rằng ông, và người Tiên, đã để cho gã tiếp 
tục sống sau tất cả những hành vi xấu xa kia? Giờ giá nào thì gã cũng xấu 
ngang bọn Orc khống lồ rồi, chỉ là một kẻ thù. Gã đáng phải chết.” 


“Đáng ư! Ta dám nói gã đáng. Khối kẻ đang sống đáng phải chết. Một 
số đã chết lại đáng sống. Cháu có thể trao cái đáng ấy cho bọn họ không? 
Vậy đừng quá nôn nóng đưa ra lời phán sinh tử. Vì kể cả bậc nhất mực 
khôn ngoan cũng không lường nổi mọi kết cục. Ta không mấy hy vọng 
Gollum có thể được cứu chữa trước khi gã chết, nhưng vẫn còn một cơ may. 
Vả chăng øã bị ràng buộc với vận mệnh của chiếc Nhẫn. Trái tim mách bảo 


https://thuviensach.vn 


ta rằng øã vẫn còn vài nhiệm vụ trước khi kết cuộc giở ra, bất kể là tốt hay 
xấu; và đến lúc ấy thì cái sự thương hại kia của Bilbo biết đâu sẽ quyết định 
số phận của nhiều người - đặc biệt là cháu. Bất luận thế nào chúng ta đã 
không giết gã: gã quá già và quá khốn khổ. Các Tiên Rừng giam cầm gã, 
song đối xử với gã bằng lòng nhân từ còn gọi được trong trái tim khôn 
ngoan của bọn họ.” 


https://thuviensach.vn 


“Dù thế nào đi nữa,” Frodo nói, “kể cả là bác Bilbo không thể nào giết 
Gollum, cháu chỉ ước øì bác ấy đã không giữ chiếc Nhẫn. Cháu ước gì bác 
ấy chưa bao giờ tìm thấy nó, và cháu cũng không có nó! Sao ông lại để cho 
cháu giữ nó? Sao ông không bắt cháu ném nó ởi, hay, hay là hủy nó đi 
chăng hạn?” 


“Để cho cháu? Bắt cháu ư?” thầy phù thủy thốt lên. “Nãy giờ cháu 
không nghe ta nói gì sao? Cháu nói mà không suy nghĩ gì cả. Còn như ném 
nó đi, thì là sai rõ rành rành. Những chiếc Nhẫn này luôn có cách để được 
người ta tìm thấy. Nếu ở trong tay kẻ xấu nó có thể đã gây họa tày trời. Tệ 
nhất, nó có thể đã rơi vào tay Kẻ Thù của ta. Mà chắc sẽ không tránh khỏi, 
vì đây là Nhẫn Chúa, và hắn đang sử dụng mọi quyền năng hòng tìm ra 
hoặc kéo nó về với mình. 


“Dĩ nhiên, Frodo yêu quý, chiếc Nhẫn thật nguy hiểm cho cháu; và điều 
đó khiến ta phiền lòng ghê gớm. Nhưng có quá nhiều thứ bị lâm nguy khiến 
ta phải mạo hiểm một phen - cho dù chưa từng có ngày nào Quận không 
được cảnh giới bởi những cặp mắt cảnh giác đề phòng, kể cả khi ta vắng 
mặt. Miễn là cháu không dùng đến nó, ta không nghĩ chiếc Nhẫn sẽ có ảnh 
hưởng lâu dài nào lên cháu, không có ảnh hưởng xấu xa, bất cứ giá nào 
cũng không có trong một thời gian rất dài nữa. Và cháu phải nhớ rằng chín 
năm về trước, khi ta lần cuối cùng gặp cháu, ta còn chưa biết øì chắc chắn 
cả.” 

“Nhưng tại sao không hủy nó, như ông nói đáng lý phải làm từ lâu lắm 
rồi đấy?” Frodo lại kêu lên. “Giá ông cảnh báo cháu trước, hoặc nhắn cho 
cháu một câu thôi, hắn cháu xử lý nó xong luôn rồi.” 


“Thật ư? Cháu định làm việc đó thế nào? Cháu đã thử bao giờ chưa?” 
“Chưa. Nhưng cháu cho là ta có thể quai bẹp hoặc nung chảy nó ra.” 


“Thử đi!” Gandalf nói. “Thử ngay đi!” 


https://thuviensach.vn 


Erodo lãấy chiếc Nhẫn ra khỏi túi áo lần nữa và chăm chú ngắm. Lúc này 
nó có vẻ trống trơn và nhãn thín, cậu không thấy một dòng chữ hay hình vẽ 
nào. Vàng nom rất tốt và nguyên chất, Frodo nghĩ màu sắc mới đẹp và thắm 
làm sao, vành tròn mới hoàn hảo làm sao. Nó là một tạo vật đáng kinh ngạc 
và nói chung là rất quý báu. Lúc lấy nó ra cậu đã định liệng đi, vào góc 
nóng bỏng nhất của lò lửa. Nhưng bây giờ cậu lại thấy không thể nào làm 
thế, nếu không vận hết ý chí. Cậu xem xét cẩn thận chiếc Nhẫn trong tay, 
chần chừ, rồi ép mình nhớ lại tất cả những điều Gandatf vừa mới nói; rồi hạ 
quyết tâm, cậu làm một động tác, như thể ném nó đi - nhưng rồi cậu nhận ra 
mình lại cất nó trở vào trong túi. 


Gandalf cười u ám. “Cháu thấy chưa? Cả cháu cũng vậy rồi, Frodo, 
không thể dễ dàng vứt nó đi, hay đủ ý chí để làm hại nó. Và ta không thể 
“bắt” cháu được - trừ phi dùng vũ lực, mà như thế sẽ phá hại tâm trí cháu. 
Còn như đập vỡ chiếc Nhẫn, vũ lực cũng vô dụng. Kể cả nếu cháu cầm đập 
nó bằng cây búa tạ hạng nặng cũng sẽ không khiến nó bị một vết hăn nào. 
Chiếc Nhẫn không thể bị phá bỏ bởi tay cháu, hay tay ta. 


“Ngọn lửa nhỏ của cháu, cố nhiên, không nấu chảy được dẫu chỉ vàng 
thường. Chiếc Nhẫn này đã kinh qua lửa mà không hề suy suyển, thậm chí 
không bị nóng lên. Cũng không lò rèn nào ở Quận này có thể thay đổi nó. 
Không cả đe lẫn lò lửa của Người Lùn nào có thể làm điều đó. Tương 
truyền rằng lửa rồng có thể nấu chảy và tiêu hủy những chiếc Nhẫn Quyền 
Năng, nhưng bây giờ trên trái đất không còn lấy một con rồng nào mang 
ngọn lửa ngày xưa còn đủ nóng; mà cũng không con rồng nào, kể cả 
Ancalagon Đen, có thể làm hại Nhẫn Chúa, Nhẫn Thống Trị, bởi món đó do 
chính Sauron rèn ra. 


“Chỉ có một cách: tìm Khe Định Mệnh dưới vực sâu trong lòng 
Orodruin, ngọn Núi Lửa, và quăng chiếc Nhẫn vào đấy, nếu cháu thực sự 


https://thuviensach.vn 


mong muốn phá hủy nó, muốn đặt nó bên ngoài phạm vi quyền lực của Kẻ 
Thù mãi mãi.” 


“Cháu thực sự mong phá hủy nó!” Frodo la lên. “Đúng hơn là, ưm, 
mong ai đó phá hủy nó cho cháu. Những nhiệm vụ mạo hiểm không thích 
hợp với cháu, ước gì cháu chưa từng nhìn thấy chiếc Nhẫn này! Tại sao nó 
lại đến với cháu? Tại sao cháu lại được lựa chọn?” 


“Sao có thể trả lời những câu hỏi như thế,” Gandalf nói. “Chỉ có thể 
dám bảo với cháu là không phải vì bất cứ phẩm chất nào người khác không 
có: giá nào cũng không phải vì quyền uy hay trí khôn. Nhưng cháu đã được 
lựa chọn, do đó cháu phải sử dụng sức mạnh, nhiệt tầm và trí khôn vốn có.” 


“Nhưng những phẩm chất đó thứ nào cháu cũng có quá ít! Ông từng trải 
và uy lực biết bao. Ông muốn nhận lấy chiếc Nhẫn không?” 


“Không!” Gandalf la lên, bật đứng dậy. “Với quyền năng ấy ta sẽ có uy 
lực quá lớn và khủng khiếp. Qua ta chiếc Nhẫn sẽ có được uy lực còn to lớn 
và chết chóc hơn.” Đôi mắt lão lóe sáng, khuôn mặt lão như thể được một 
ngọn lửa tâm can thiêu đốt “Đừng cám dỗ ta! Bởi ta không muốn trở nên 
giống như chính Chúa Tế Hắc Ám. Dù răng chiếc Nhãn đến với trái tim ta 
sẽ bằng vào lòng thương hại, thương hại cho kẻ yếu và khát khao sức mạnh 
để làm điều thiện. Đừng cám dỗ ta! Ta không dám nhận, dẫu chỉ để giữ cho 
nó được an toàn không động đến. Ước muốn sử dụng nó sẽ quá lớn, sức 
mạnh của ta không chịu nổi. Ta sẽ nảy sinh cái nhu cầu cần đến nó. Những 
hiểm nguy to lớn trải phía trước ta.” 


Lão đi đến cửa số, rẽ rèm lẫn cửa chớp sang bên. Ánh mặt trời lại chảy 
tràn vào căn phòng. Sam đang huýt sáo đi xuôi con đường mòn bên ngoài. 
“Còn bây giờ,” thầy phù thủy nói, quay lại Frodo, “quyết định tùy ở cháu. 
Nhưng ta sẽ luôn giúp cháu.” Lão đặt tay mình lên vai Frodo. “Ta sẽ giúp 
cháu mang gánh nặng này chừng nào nó do chính cháu mang. Nhưng chúng 
ta phải làm øì đó, thật sớm vào. Kẻ Thù đang vận động.” 


https://thuviensach.vn 


Một thoáng im lặng kéo dài. Gandalf lại ngồi xuống và bập bập rít tấu 
thuốc, như thể chìm trong suy tưởng. Đôi mắt lão có vẻ đã khép, nhưng từ 
bên dưới mi mắt, lão đang chăm chú quan sát Frodo, Frodo nhìn trần trân 
những cục than đỏ rực trong lò, cho đến khi chúng choán hết tầm mắt, 
dường như cậu đang nhìn vào tít sầu bên trong những giếng lửa thăm thắm. 
Cậu đang nghĩ về Khe Định Mệnh trong truyền thuyết và nỗi kinh hoàng 
trong lòng Núi Lửa. 


“Chà!” cuối cùng Gandalf lên tiếng. “Cháu đang nghĩ gì thế? Cháu đã 
quyết định sẽ làm gì chưa?” 


“Chưa!” Erodo trả lời, sực tỉnh lại thoát khỏi bóng đêm đen, kinh ngạc 
nhận ra rằng trời chưa tối, rằng bên ngoài cửa số cậu có thể nhìn thấy khu 
vườn ngập nắng. “Mà, có lẽ là rồi. Theo như cháu hiểu điều ông vừa nói, 
cháu đoán cháu phải giữ chiếc Nhẫn và bảo vệ nó, ít nhất là hiện tại, bất kể 
nó có làm øì cháu.” 


“Bất kể có làm gì, nó cũng sẽ thi hành cái ác chậm thôi, chậm thôi, nếu 
cháu giữ nó vì chủ đích kia,” Gandalf nói. 


4 


“Cháu hy vọng thế,” Frodo nói. “Nhưng cháu mong là ông có thể mau 
chóng tìm ra ai khác giữ Nhẫn thích hợp hơn. Còn trong lúc này có vẻ như 
cháu là hiểm họa, hiểm họa cho tất cả những ai ở gần cháu. Cháu không thể 
vừa giữ chiếc Nhẫn vừa ở lại đây. Cháu phải rời Đáy Bao, rời Quận, rời bỏ 
mọi thứ và đi thật xa.” Cậu thở dài. 


“Nếu cứu được thì cháu cũng muốn cứu Quận lắm - dù có lúc cháu đã 
nghĩ cư dân ở đây quá ngu đần và tối dạ không lời lễ nào tả xiết, và cháu 
cũng từng cảm thấy rằng một con địa chấn hay lũ rồng tràn đến biết đầu lại 
tốt cho bọn họ. Nhưng giờ cháu không cảm thấy như thế nữa. Giờ cháu cảm 
thấy chùng nào Quận còn ở sau lưng, an toàn và vô sự, cháu sẽ dễ chịu 


https://thuviensach.vn 


đựng hành trình chu du lang thang hơn nhiều: cháu sẽ biết là đâu đó còn có 
một chỗ trú chân vững chắc, ngay cả khi chân cháu không thể đứng ở đó 
thêm lần nào nữa. 


“Dĩ nhiên, cháu đôi khi đã nghĩ đến chuyện đi xa, nhưng cháu chỉ tưởng 
tượng chuyện đó đại khái như một kỳ nghĩ lễ, một loạt những cuộc phiêu 
lưu giống như của bác Bilbo hoặc hay ho hơn, kết thúc bình an vô sự. 
Nhưng đây sẽ là chuyến tha hương, là cuộc chạy trốn khỏi nguy hiểm để rồi 
lại rơi vào nguy hiểm, kéo nguy hiểm theo đuôi. Và chắc hắn cháu sẽ phải 
đi một mình nếu cháu buộc phải làm thế để cứu Quận. Mà cháu lại cảm 
thấy mình rất nhỏ bé, rất lênh đênh và ờm - tuyệt vọng. Kẻ Thù thì quá 
mạnh và khủng khiếp.” 


Cậu không kể với Gandalf, nhưng ngay khi đang nói đó, niềm khao khát 
được theo chân Bilbo bùng cháy mãnh liệt trong tim cậu - khao khát được 
theo chân Bilbo, và có lẽ sẽ một lần nữa tìm thấy bác. Khao khát mạnh đến 
độ vượt quá cả nỗi sợ hãi trong cậu: cậu suýt nữa đã chạy ào ra kia và rồi 
không mũ mão cứ đường ấy mà xuôi, như Bilbo từng làm nhân một buổi 
sáng cũng thế này đã lâu lắm. 


“Frodo yêu quý của ta!” Gandalf kêu lên “Hobbit đúng thực là những 
sinh vật đáng kinh ngạc, như ta đã từng nói rồi đấy. Ta có thể học biết tất tật 
những øì cần phải biết về luồng lạch nông sâu của họ trong vòng một tháng, 
rồi trăm năm sau họ vẫn có thể làm ta kinh ngạc nếu cần. Ta không kỳ 
vọng sẽ nhận được một câu trả lời như vậy, kể cả là từ cháu. Nhưng Bilbo 
quả tình đã chọn người thừa kế không nhầm, mặc dầu chú ấy hắn đã không 
nghĩ sự việc té ra lại quan trọng dường nào. Ta e là cháu đúng. Chiếc Nhẫn 
sẽ không thể lấn trốn ở Quận lâu hơn nữa; và vì lợi ích của cháu, cũng như 
vì mọi người khác, cháu sẽ phải đi, bỏ cái tên Bao Gai lại sau lưng. Mang 
cái tên đó sẽ không an toàn bên ngoài địa giới Quận, hay ở Miền Hoang Vu. 
Bây giờ ta sẽ đặt cho cháu một cái tên đi đường. Khi cháu đi, hãy lẫy tên 
ông Gầm Đồi mà đi. 


https://thuviensach.vn 


“Nhưng ta không nghĩ cháu cần phải đi một mình. Không cần, nếu cháu 
biết ai đấy cháu có thể tin tưởng được, sẵn lòng kề vai sát cánh bên cháu - 
mà cháu sẵn sàng đưa vào những hiểm nguy chưa biết trước. Song nếu cháu 
tìm kiếm một người bạn đồng hành, hãy lựa chọn cẩn thận! Và coi chừng 
những gì cháu nói, kể cả với bạn bè gần gũi nhất! Kẻ thù có nhiều tai mắt, 
nhiều đường nghe ngóng.” 


Đột nhiên lão ngừng lại như thể đang lắng nghe. Frodo chợt nhận thấy 
chung quanh tất cả đều yên ắng, trong nhà lẫn ngoài nhà. Gandalf rón rén 
lẻn tới một bên thành cửa sổ. Rồi vút một cái lão nhao ra ngoài bậu cửa, sục 
cánh tay dài ngoằng ra ngoài. Có tiếng la oai oái, rồi nhô lên cái đầu tóc 
xoăn của Sam Gamgee bị xách một bên tai. 


“Chà, chà, cầu trời phù hộ cho bộ râu của ta!” Gandalf nói. “Sam 
Gamgee đây chăng? Nói xem chú mình có thể đang làm øì nhỉ?” 


“Lạy trời phù hộ ông, ông Gandalf, thưa ông!” Sam nói. “Không øì hết! 
Cháu chỉ đang xén bờ cỏ dưới cửa sổ thôi nếu ông hiểu ý cháu nói.” Chú 
nhặt cái kéo lớn giơ lên làm vật chứng. 

“Ta không hiểu,” Gandalf cười dữ tợn. “Cũng phải một lúc rồi ta không 


nghe thấy tiếng kéo của cậu. Cậu chơi trò tai vách mạch rừng được bao lâu 
rồi?” 


“Tai vách mạch rừng à, thưa ông? Xin ông thứ lỗi cho, cháu không hiểu. 
Ở Đáy Bao này chẳng có vách cũng chẳng có rừng, thật đấy.” 


“Đừng có giả ngây! Cậu đã nghe được øì, tại sao cậu lại nghe lén?” Cặp 
mắt Gandalf lóe sáng và đôi lông mày lão chĩa ra tua tủa. 


“Cậu chủ Frodo, thưa cậu!” Sam la lên oai oái. “Đừng để ông ấy đánh 
tôi, cậu ơi! Đừng để ông ấy biến tôi thành thứ gì quái dị! Ông già tôi sẽ nổi 
sùng lên mất. Tôi không có ý hại ai, thề danh dự, thưa cậu!” 


https://thuviensach.vn 


“Ông ấy không làm gì cậu đâu,” Frodo nói, suýt không nhịn nổi cười, 
mặc dầu chính cậu cũng giật mình và khá là bối rối. “Ông ấy, cũng như tôi, 
đều hiểu là cậu không có ý gì xấu. Chỉ cần cậu đứng dậy và lập tức trả lời 
những câu hỏi của ông ấy thôi!” 


“Chà, thưa cậu,” Sam nói, vẫn còn hơi lập cập. “Tôi nghe được một lố 
việc mà tôi chưa hiểu mấy, về kẻ thù nào đó, những cái nhẫn, và ông Bilbo, 
thưa ông, rồi lũ rồng, rồi một ngọn núi lửa, rồi - rồi người Tiên, thưa cậu. 
Tôi nghe vì tôi không đừng được, ấy là nếu cậu hiểu ý tôi. Lạy trời phù hộ 
tôi, thưa cậu, cơ mà tôi khoái những câu chuyện kiểu này. Và tôi cũng tin 
vào chúng, bất kể Ted Sạn Mịn có nói gì. Người Tiên, cậu ơi! Tôi mới 
mong được thấy bọn họ chứ. Cậu không thể mang tôi theo để xem người 
Tiên sao cậu, khi nào cậu đi ấy?” 


Đột nhiên Gandalf cười lớn. “Vào trong nhà mau!” lão quát và lão dang 
cả hai cánh tay ra nhấc bổng chú chàng Sam kinh ngạc, đủ cả kéo lớn lẫn 
vụn cỏ, qua cửa số rồi đặt chú ta xuống sàn nhà. “Mang chú mình theo để 
xem người Tiên, hử?” lão nói trừng trừng nhìn Sam thật sát, nhưng thoáng 
một nụ cười hiện lên khuôn mặt. “Vậy chú mình đã nghe được là cậu Frodo 
sắp đi xa đấy?” 


“Cháu đã nghe, thưa ông. Thế nên cháu mới tắc thở: thành ra ông nghe 
được thì phải. Cháu đã cố nín, thưa ông, nhưng nó cứ phì ra: tại cháu bối rối 


^ 2 


quá, 


“Không đừng được, Sam ạ,” Frodo buồn bã nói. Cậu đã thình lình nhận 
ra rằng bỏ chạy khỏi Quận đồng nghĩa với những cuộc chia xa đau đớn hơn 
nhiều chứ không chỉ đơn thuần nói lời tạm biệt các tiện nghi quen thuộc nơi 
Đáy Bao. “lôi sẽ phải đi. Nhưng” - đến đầy cậu nhìn Sam nghiêm nghị - 
“nếu cậu thực sự yêu quý tôi, cậu sẽ giữ bí mật tuyệt đối chuyện đó. Hiểu 
chứ? Nếu cậu không giữ bí mật, nếu cậu chỉ hé một lời về những gì cậu vừa 
nghe được ở đây, thì tôi mong Gandalf sẽ biến cậu thành con cóc ghẻ và 
làm cho khu vườn đầy rắn cỏ.” 


https://thuviensach.vn 


Sam ngã khuyu gối, run lấy bấy. “Đứng dậy, Sam!” Gandalf lên tiếng. 
“Ta vừa nghĩ ra chuyện hay hơn thế nhiều. Một chuyện để bịt miệng cậu lại, 
đồng thời trừng phạt cậu thích đáng vì tội cố tình nghe lén. Cậu sẽ đi cùng 
cậu Frodo!” 


“Cháu ư, thưa ông!” Sam la lên, nhảy cẵng như chú chó sắp sửa được 
đưa đi đạo. “Cháu đi xem người Tiên và đủ thứ khác! Hoan hô!” chú la 
tướng, và rồi òa khóc. 


Chương III 


BA NGƯỜI LÀ ĐỦ ĐOÀN 


“Cháu phải thật kín đáo, và phải khởi hành sớm đi,” Gandalf bảo. 
Chừng hai hay ba tuần gì đó đã trôi vèo qua, mà vẫn chưa thấy Frodo có tín 
hiệu sắp sửa ra đi. 


Lẻ 


“Cháu biết. Nhưng trọn vẹn cả hai việc thì rất khó,” cậu phản đối. “Nếu 
cháu cứ thế biến mất như bác Bilbo, chắng mấy chốc chuyện sẽ lan ra khắp 
cả Quận.” 


“Dĩ nhiên cháu không được biến mất!” Gandalf nói. “Thế sẽ không ổn tí 
nào! Ta đã nói sớm, chứ đâu phải ngay. Nếu cháu có thể nghĩ ra bất cứ cách 
nào lẻn rời khỏi Quận mà thiên hạ không hay biết thì cũng đáng trì hoãn 
một chút. Nhưng cháu không được trì hoãn quá lâu.” 


“Mùa thu thì sao, vào độ Sinh Nhật Ghép hoặc sau đấy?” Frodo hỏi. 
“Cháu nghĩ đến lúc ấy khả năng cháu có thể chuẩn bị xong vài thứ.” 


https://thuviensach.vn 


Thực tình mà nói khi đã đến lúc phải hành động, cậu rất ngần ngừ 
chuyện khởi hành. Đáy Bao đột nhiên có vẻ là chốn an cư đáng thèm muốn 
hơn cả vốn dĩ bao năm qua, và cậu muốn tận hưởng thỏa thuê mùa hè cuối 
cùng của mình ở Quận. Khi mùa thu tới, cậu biết rằng chí ít thì một góc trái 
tim mình sẽ sẵn lòng nghĩ tới việc bắt đầu hành trình hơn, như thu nào cũng 
vậy. Thực ra, cậu đã ngấm ngầm quyết chí ra đi đúng vào ngày sinh nhật lần 
thứ năm mươi của mình: tức lần thứ một trăm hai mươi tám của bác Bilbo. 
Không hiểu sao nó có vẻ là ngày thích hợp để mà khởi hành đi theo ông cụ. 
Đi theo Bilbo là điều quan trọng nhất trong tâm trí cậu, cũng là điều duy 
nhất khiến cho ý nghĩ ra đi còn có thể chịu đựng được. Cậu cố nghĩ thật ít 
về chiếc Nhẫn, về chuyện rốt cuộc nó có thể dẫn cậu đi đâu. Nhưng cậu 
không kể mọi suy nghĩ của mình cho Gandalf. Thầy phù thủy già đoán 
được øì thì khó mà nói nổi. 


Lão nhìn Frodo, mỉm cười. “Được thôi,” lão nói “Ta nghĩ thế sẽ ổn thỏa 
- nhưng không được muộn hơn đâu đấy Ta đang thấy rất bồn chồn. Trong 
khi chờ đợi, phải cẩn thận, và đừng để lộ là cháu sắp đi đâu! Nhớ để mắt 
sao cho Sam Gamgee đừng bép xép. Nó mà bép xép, ta sẽ biến nó thành cóc 
thật chứ chả bỡn.” 


“Về chuyện cháu sắp đi đâu” Frodo nói, “cũng khó mà để lộ được, vì 
chính cháu còn chưa rõ.” 


“Đừng có lố bịch thế!” Gandalf nói. “Ta chăng khuyên cháu không để 
lại một địa chỉ nào đấy ở sở bưu điện đâu! Song cháu sắp rời Quận - không 
được ai biết chuyện đó, cho đến khi nào cháu đã ở xa hắn. Và cháu phải đi, 
không thì chí ít cũng bắt đầu khởi hành, về phía Nam, Bắc, Đông, hoặc Tây 
- cả chuyện hướng đi chắc chắn cũng không ai được biết.” 

“Cháu bị những suy nghĩ về việc rời Đáy Bao, rồi nói lời giã từ choán 
hết tâm trí, đến nỗi còn chưa xem xét gì đến phương hướng,” Frodo nói. 
“Cháu phải đi đến đâu? Cháu sẽ định hướng theo cái nào? Nhiệm vụ của 
cháu phải dẫn đến gì? Bác Bilbo đi tìm một vật báu, đến nơi rồi quay về, 


https://thuviensach.vn 


nhưng theo như cháu thấy thì cháu đi để làm mất vật báu, và sẽ không trở 


lại.” 

“Nhưng mà cháu không thấy được bao xa,” Gandalf nói. “Ta cũng 
không nốt. Có lẽ sứ mệnh của cháu là tìm ra Khe Định Mệnh mà cũng có 
thể nhiệm vụ đó dành cho kẻ khác: ta không biết được. Dù gì đi nữa cháu 
cũng chưa sẵn sàng cho con đường dài ấy.” 


“Quả thật là chưa!” Frodo nói. “Nhưng trong lúc đấy cháu sẽ phải chọn 
hướng nào?” 


“Về phía hiểm nguy, nhưng không được hấp tấp, cũng không được quá 
thắng tuột,” thầy phù thủy già trả lời. “Nếu cháu muốn lời khuyên của ta, 
hãy tới Thung Đáy Khe. Hành trình ấy có vẻ không quá nguy hiểm, mặc dù 
Đường Đông không còn dễ đi như trước kia, mỗi năm trôi qua lại trở nên 
nguy hiểm hơn.” 


“Thung Đáy Khe!” Frodo nói. “Tuyệt lắm: cháu sẽ đi về hướng Đông, 
và cháu sẽ đến Thung Đáy Khe. Cháu sẽ đưa Sam đi xem người Tiên, chú 
ta sẽ vui lắm.” Frodo nói nhẹ tênh; nhưng trái tim cậu thốt nhiên thốn thức 
mong muốn được thấy ngôi nhà của Elrond Á Tiên, hít thở bầu không khí 
của thung lũng sâu kia, nơi nhiều cư dân Mỹ Tộc vẫn sinh sống trong cảnh 
thanh bình. 


Một tối mùa hè nọ, có mẩu tin đáng kinh ngạc ào tới quán Bụi Thuờng 
Xuân và quán Rồng Xanh. Những người khổng lồ cùng điềm hung gở trên 
biên giới Quận bị quên phứt đi vì những vấn đề hệ trọng hơn nhiều: Cậu 
Frodo sắp bán Đáy Bao, quả thực là cậu đã bán nó rồi - mà lại cho nhà Sắc 
Vải-Bao Gail 


“Cũng kiếm được món bở,” ai đó nói. “Giá rẻ như cho,” mấy người 
khác lên tiếng, “và càng có khả năng đó hơn, khi mà bà chủ nhà Lobelia 


https://thuviensach.vn 


đứng ra mua.” (Otho qua đời đã vài năm về trước, ở cái tuổi già nẫu nhưng 
đáng chán ngán là 102.) 


Còn vì sao mà cậu Frodo bản cái hốc đẹp đẽ của mình thì thậm chí còn 
đáng tranh cãi hơn cả vấn đề giá cả. Được chính cậu Bao Gai gật gù ngụ ý 
tán đồng, vài người khăng khăng giữ lập luận rằng tiền của Frodo sắp cạn 
đến nơi: cậu sắp rời khỏi Hobbit Thôn, rồi sẽ sống đời lặng lẽ nhờ khoản 
thu từ việc bán chác này mãi dưới mạn Trấn Hươu giữa những người bà con 
Hươu Bia Rum nhà cậu. “Xa hắn nhà Sắc Vải-Bao Gai,” ai đó đế vào. 
Nhưng cái ý niệm về khối tài sản không tài nào đong đếm nổi của nhà Bao 
Gai ở Đáy Bao đã trở thành thâm căn cố đế đến nỗi phần đa thấy lập luận 
này khó lòng tin nổi, khó tin hơn bất cứ cái lý hay vô lý nào khác mà sức 
tưởng tượng của họ có thể gợi ra: với phần đông, sự tình chỉ cho thấy là lão 
già Gandalf có một mưu đồ đen tối chưa bị ai phát giác. Mặc dầu lão giữ 
mình rất kín đáo, lại không đi đâu loanh quanh buổi ban ngày, không ai là 
không biết việc lão đang “trốn kỹ trên Đáy Bao”. Nhưng dầu một cuộc 
chuyển dời chỗ ở có thể ăn vào những trù tính ma thuật của lão đến đâu, 
cũng không còn gì phải nghi ngờ sự kiện này: Frodo Bao Gai sắp trở lại 
Trấn Hươu. 


“Phải, mùa thu này tôi sẽ chuyển,” cậu nói. “Merry Hươu Bia Rum đang 
để ý tìm một cái hốc be bé xinh xinh cho tôi, không thì có thể là một căn 
nhà nhỏ.” 


Thực tế là nhờ sự giúp đỡ của Merry cậu đã chọn mua xong một căn nhà 
nhỏ ở làng Hõm Crick mạn quê mùa bên kia Ấp Hươu. Đối với tất cả mọi 
người trừ Sam, cậu vờ như mình sắp định cư luôn ở đó. Quyết định khởi 
hành về hướng Đông đã gợi cho cậu ý tưởng này; bởi Trấn Hươu ở biên 
giới phía Đông của Quận, hơn nữa vì hồi nhỏ cậu từng sống ở đấy nên việc 
cậu trở về chí ít cũng có vẻ đáng tin. 


https://thuviensach.vn 


Gandalf ở lại Quận đến hơn hai tháng. Rồi một buổi tối, chừng cuối 
tháng Sáu, chăng bao lầu sau khi kế hoạch của Frodo cuối cùng đã được sắp 
đặt xong xuôi, lão đột nhiên tuyên bố rằng sáng hôm sau lão sẽ lại ra đi. “Ta 
hy vọng chỉ trong một thời gian ngắn thôi,” lão nói. “Nhưng ta sẽ xuống 
quá biên giới phía Nam thu thập vài tin tức, nếu có thể. Lâu nay ta đã nhàn 
rỗi quá mức cần thiết rồi.” 


Lão nói nhẹ bẫng, nhưng theo như Frodo thấy thì lão nom có vẻ khá lo 
âu. “Đã có chuyện øì thế?” cậu hỏi. 


“À không; nhưng ta mới nghe được một chuyện khiến ta lo lắng, cần 
phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Nếu rốt cục ta thấy cháu phải ra đi ngay, 
ta sẽ lập tức quay về, hay chí ít cũng nhắn về nhé. Trong lúc chờ đợi, cứ y 
theo kế hoạch của cháu; nhưng phải nhớ cẩn thận hơn bao giờ hết, nhất là 
cẩn thận chiếc Nhẫn. Để ta nhắc cháu một lần nữa: đừng dùng đến nó!” 


Lão ra đi lúc bình minh. “Ta có thể về bất cứ hôm nào,” lão nói. “Muộn 
nhất ta sẽ trở về vào đúng tiệc chia tay. Ta nghĩ rốt cuộc cháu có thể sẽ cần 
có ta làm bạn đồng hành trên Đường Đông.” 


Thoạt tiên Frodo bối rối vô kể, thường băn khoăn tự hỏi Gandalf đã 
nghe được chuyện gì; nhưng cảm giác băn khoăn bứt rứt nơi cậu dịu dần, 
rồi trong một thời gian ngắn giữa tiết trời tuyệt đẹp cậu quên phứt cả những 
vấn đề của bản thân. Quận hiếm khi trải qua một mùa hè tươi đẹp thế, hay 
một mùa thu dồi dào thế: những cây táo trĩu quả, mật ong nhỏ giọt trong 
tảng ong, ngô vừa cao vừa mập. 


Mùa thu đã vào giữa độ, Frodo mới lại bắt đầu lo lắng về Gandalf. 
Tháng Chín sắp qua mà vẫn chưa có tin tức gì của lão. Ngày Sinh Nhật 
cùng thời điểm chuyển nhà mỗi lúc một đến gần mà lão vẫn chưa về, cũng 
chưa nhắn gì cả. Đáy Bao bắt đầu tất bật. Vài người bạn của Frodo đến ở 
giúp cậu gói ghém: có Fredegar Bolger và Folco Boffin, và dĩ nhiên cả hai 


https://thuviensach.vn 


người bạn chí cốt Pippin Took và Merry Hươu Bia Rum. Họ cùng nhau đảo 
tung toàn bộ khu nhà. 


Ngày 20 tháng Chín hai cỗ xe mui kín nặng tru khởi hành đi Trấn 
Hươu, chuyên chở đồ đạc hàng họ Frodo không bán hết tới ngôi nhà mới 
của cậu, bằng con đường qua cầu Bia Rum ĐÐun. Ngày kế đó Frodo trở nên 
lo lắng thực sự, cứ liên tục dõi ra ngoài chờ Gandalf. Thứ Năm, buổi sáng 
ngày sinh nhật cậu, rạng đông lộng lẫy và trong trẻo y hệt như bữa tiệc lớn 
của bác Bilbo từ hôm nảo hôm nào. Gandalf vẫn không xuất hiện. Tối đến, 
Frodo mở tiệc giã từ: tiệc rất nhỏ, đơn giản là một bữa tối cho cậu và bốn 
người bạn trợ thủ; nhưng cậu lo lắng không yên, cảm thấy không lòng dạ 
nào mà ăn uống. Trái tim cậu trĩu nặng ý nghĩ sẽ sớm phải rời xa những 
người bạn trẻ tuổi của mình. Cậu băn khoăn tự hỏi mình sẽ báo tin này với 
họ thế nào đây. 


Bốn Hobbit trẻ, tuy vậy, đang cao hứng, và bữa tiệc chăng mấy chốc trở 
nên sôi động bất kể sự vắng mặt của thầy phù thủy Gandalf. phòng ăn trống 
trơn ngoại trừ một cái bàn và vài cái ghế, nhưng thức ăn thì ngon, lại còn có 
rượu hảo hạng: rượu của Frodo không nằm trong lô bán cho nhà Sắc Vải- 
Bao Gai. 


“Bất kể chuyện gì xảy ra cho số đồ đạc còn lại của tôi, khi mà nhà S.-B. 
chạm được móng vuốt lên chúng, giá nào tôi cũng đã tìm thấy ngôi nhà tốt 
cho thứ này!” Frodo nói, uống cạn ly của mình. Đó là giọt cuối cùng thứ 
rượu đỏ Vườn Nho Cũ. 


Sau khi đã hát xong khá nhiều bài, và kể xong nhiều chuyện từng làm 
cùng nhau, họ nâng cốc chúc mừng sinh nhật Bilbo, họ uống vì sức khỏe 
của ông và của Frodo đúng theo tập quán của Frodo. Rồi họ đi ra ngoài một 
lát để hít thở khí trời, ngắm các vì sao, xong xuôi họ lên giường. Bữa tiệc 
của Frodo kết thúc, mà Gandalf vẫn chưa đến. 


https://thuviensach.vn 


Sáng hôm sau họ bận rộn chằng buộc số hành lý còn lại lên một cỗ xe 
khác. Merry đảm nhiệm việc này, sau rồi đánh xe đi mất cùng với anh Bự 
(tức là EFredegar Bolger). “Phải có người đến đó sưởi ấm căn nhà trước khi 
anh tới nơi chứ,” Merry nói. “Vậy gặp lại anh sau nhé - ngày kia, nếu anh 
không ngủ quên dọc đường!” 


Eolco về nhà sau bữa trưa, nhưng Pippin thì nán lại đằng sau. Frodo vẫn 
lo lắng không yên, tuyệt vọng ngóng trông một tiếng động mơ hồ nào đó 
của Gandalf. Cậu quyết định đợi cho đến chập tối. Sau đấy, nếu Gandalf 
cần gặp cậu cấp bách, lão có thể đến Hõm Crick, mà lão có khi còn đến đó 
trước cũng chưa biết chừng. Vì Frodo tính cuốc bộ. Kế hoạch của cậu - để 
cho khoan khoái và lần cuối ngắm Quận cùng bất kể lý do gì khác - là sẽ 
cuốc bộ từ Hobbit Thôn đến bến phà Ấp Hươu, hoàn toàn thảnh thơi. 


“Ta cũng sẽ ép được bản thân rèn luyện một tí,” cậu vừa nói vừa nhìn 
mình trong tấm gương xỉn bụi trong căn phòng lớn quá nửa trống trơn. Đã 
một thời gian dài cậu không đi bộ đường trường, và cậu nghĩ hình ảnh trong 
gương có vẻ khá ẻo lả. 


Sau bữa trưa, nhà Sắc Vải-Bao Gai, Lobelia cùng Lotho, anh con trai tóc 
hung của bà ta, xuất hiện trước sự khó chịu của Frodo. “Cuối cùng cũng 
thuộc về ta!” Lobelia lên tiếng ngay khi bước vào trong nhà. Thật không 
lịch sự, lại không đúng hoàn toàn, bởi việc bán Đáy Bao phải đến nửa đêm 
mới phát huy hiệu lực. Nhưng có thể tha thứ cho Lobelia: bà ta đã buộc 
phải chờ Đáy Bao lâu hơn kỷ vọng bảy mươi bảy năm ròng, bây giờ bà ta 
đã chẵn trăm tuổi rồi. Dù sao, bà ta cũng phải đến để xem chắc là không thứ 
øì bà ta đã trả tiền mua bị khuân đi mất; vả lại bà ta muốn lấy chìa khóa, 
phải mất một lúc lầu bà ta mới được hài lòng, vì đã mang theo một bản liệt 
kê đầy đủ và ngay lập tức kiểm tra hết lượt. Cuối cùng bà ta ra về cùng với 
anh con trai Lotho, chiếc chìa khóa dự phòng và lời hứa chìa kia sẽ được để 
lại nhà Gamgee ở Dãy Lộn Bao. Bà ta khịt mũi, thằng thừng tỏ ý bà ta nghĩ 


https://thuviensach.vn 


nhà Gamgee thừa khả năng khoắng sạch cả hốc này nội trong đêm. Frodo 
không mời bà ta ngụm trà nào. 


Cậu dùng trà với Pippin và Sam Gamgee trong phòng bếp. Đã có tuyên 
bố chính thức rằng Sam sẽ đến Trấn Hươu để “giúp việc cho cậu Frodo và 
trông nom vườn cho cậu ấy”; một sự thu xếp được Bð Già chấp thuận, mặc 
dầu vẫn chăng thể giúp ông nguôi ngoai trước cái triển vọng có hàng xóm là 
Lobelia. 


“Bữa ăn cuối cùng của chúng ta ở Đáy Bao đây!” Frodo nói, đấy ghế 
mình ra. Họ bỏ việc rửa bát đĩa lại cho Lobelia. Pippin và Sam chằng buộc 
hành lý của cả ba, chất đống tất cả ngoài hiên. Pippin ra ngoài vườn tản bộ 
lần cuối. Sam biến mất. 


Mặt trời lặn. Đáy Bao có vẻ đượm buồn, tăm tối và nhếch nhác. Frodo 
đi loanh quanh mấy căn phòng quen thuộc, ngắm ánh tà dương nhạt đi trên 
những bức tường, và bóng tối bò ra từ mọi ngóc ngách. Bên trong nhà dần 
tối thăm. Cậu rảo bộ ra ngoài cổng mãi cuối lối đi, rồi xuôi Đường Đồi một 
quãng ngắn. Cậu có phần hy vọng Gandalf sắp từ bóng tối sải bước hiện ra. 


Bầu trời trong trẻo, các vì sao đang lấp lánh sáng. Đềm nay sẽ đẹp lắm 
đây,” Cậu nói to. “Bắt đầu thế là thuận lợi rồi. Mình thấy thích đi bộ. Mình 
không chịu nổi nếu phải quanh quấn ở đây thêm nữa. Mình sẽ khởi hành, 
rồi Gandalf sẽ phải đi theo thôi.” Cậu định quay về, nhưng rồi dừng lại, vì 
cậu nghe có mấy giọng nói, ngay chỗ ngoặt cuối Dãy Lộn Bao. Một giọng 
chắc chắn là của Bõ Già; giọng kia là lạ, không hiểu sao nghe khó ưa. Cậu 
không thể luận ra cầu chuyện là gì, nhưng có nghe được tiếng trả lời của 
ông cụ Bõ Già, khá chói tai. Ông già có vẻ cáu. 


“Không, cậu Bao Gai đi rồi. Đi sáng nay, Sam nhà tôi đi cùng: øì thì gì 
đồ đoàn của cậu ấy cũng đi ráo cả rồi. Phải, nói cho anh biết nhé, bán sạch 


https://thuviensach.vn 


đi rồi. Tại sao hả? Tại sao chả phải việc của anh hay tôi. Đi đầu hả? Cái đó 
thì chả giấu. Cậu ấy chuyển tới Ấp Hươu gì đó rồi, tít mãi dưới kia kìa. Phải 
đấy đấy - đường nhỏ lắm. Chính tôi cũng chưa hề đi xa tới đó; ở mạn Trấn 
Hươu toàn dân quái dị lắm. Không, tôi không nhắn nhiếc gì đâu. Chào anh 
lại nhà!” 


Tiếng bước chân đi xa dần xuống đồi. Frodo mơ hồ tự hỏi tại sao cậu lại 
có vẻ nhẹ cả người khi họ không đi tiếp lên Quả Đồi như thế chứ. “Có lẽ 
mình đã chán ngấy những câu hỏi và thói tò mò mọi chuyện mình làm,” cậu 
nghĩ. “Họ đúng thật là một đám mới tọc mạch chứ!” Cậu đã định đi hỏi Bõ 
Già xem ai vừa hỏi thăm; nhưng rồi cậu nghĩ thấu đáo sự tình, và quay 
người rảo bước trở lại Đáy Bao. 


Pippin đã ngồi sẵn trên chốc hành lý của mình dưới cống vòm. Sam 
không ở đây. Frodo bước vào bên trong cánh cửa tối đen. “Sam!” cậu gọi. 
“Sam! Đến giờ rồi!” 


“Đến ngay, cậu ơi!” tiếng trả lời vọng ra từ tít sầu trong nhà, chăng mấy 
chốc Sam ra theo, vừa đi vừa chùi mồm. Chú vừa mới nói lời tạm biệt 
thùng bia trong hầm chứa. 


“Tất cả sẵn sàng rồi chứ Sam?” Frodo hỏi. 
“Vâng, thưa cậu. Tôi xong ngay bây giờ rồi đây.” 


Frodo đóng cánh cửa tròn rồi khóa lại, trao chìa khóa cho Sam. “Sam, 
chạy mang cái này xuống nhà cậu!” cậu nói. “Rồi đi tắt dọc theo Dãy Lộn 
Bao, gặp chúng tôi càng nhanh càng tốt ở cánh cổng chỗ đường làng bên 
kia đồng cỏ. Đêm nay ta không đi qua thôn đâu. Quá nhiều những đôi tai 
đang vếnh lên, những cặp mắt đang nhìn soi mói.” Sam chạy vụt đi hết tốc 
lực. 


“Chà, rốt cuộc chúng ta khởi hành đây!” Frodo xuýt xoa. Họ quảy hành 
lý lên vai, nhặt gậy, đoạn đi quành góc đường sang phía Tây Đáy Bao. 


https://thuviensach.vn 


“Tạm biệt!” Frodo nói, nhìn những khung cửa số trống không tối đen. Cậu 
vấy tay, rồi quay lại và (theo chân Bilbo, giá cậu biết thể) vội vàng đuổi 
theo Peregrin dọc lối đi trong vườn. Họ nhảy qua chỗ thâm thấp ở bờ giậu 
chân dốc, ra cánh đồng, biến mất vào bóng tối như âm thanh xào xạc nơi 
nội cỏ. 


Ở chân mạn Tây Quả Đồi họ tới chỗ cái cổng mở ra một con đường làng 
nhỏ hẹp. Họ tạm nghỉ ở đó chỉnh đốn dây buộc hành lý. Chắng mấy chốc 
Sam xuất hiện, vừa chạy lóc cóc vội vã vừa thở hốn hến; cái bọc nặng chất 
cao trên vai, đầu đội túi nỉ cao bẹp rúm mà chú gọi là mũ. Trong bóng tối 
mờ mờ nom chú hết sức giống một Người Lùn. 


“Tôi chắc chú mình đã để cho tôi mọi thứ nặng nhất,” Frodo đùa. “Thật 
đáng thương cho lũ sên, cùng tất cả những giống mang nhà trên lưng.” 


“Tôi còn mang được nhiều nữa, thưa cậu. Hành lý của tôi nhẹ lắm,” 
Sam dũng cảm cả quyết sai sự thật. 


“Không, cậu đừng làm thế, Sam!” Pippin nói. “Thế có lợi cho anh Frodo 
quá. Anh ấy đâu có gì ngoài những thứ yêu cầu chúng ta gói ghém. Dạo gần 
đây anh ấy đẫy ra đấy, khi nào trút được ít cân nặng trên người anh ấy sẽ 
cảm thấy bớt nặng trên vai ngay,” 


“Nhân từ với Hobbit già nua tội nghiệp nào!” Frodo cười phá. “Chắc 
chắn anh sẽ gầy như thân liễu, trước cả khi đến được Trấn Hươu. Nhưng tôi 
chỉ nói vớ vấn thế thôi. Tôi ngờ là cậu đã mang nhiều hơn phần của cậu đấy 
Sam, lần chất hành lý tới tôi sẽ xem xét kỹ.” Cậu lại nhặt cây gậy của mình 
lên. “Chà, tất cả chúng ta đều thích cuốc bộ trong bóng tối,” cậu nói, “vậy 
chúng ta hãy xơi tái vài ba dặm trước giờ đi ngủ nào.” 


Chừng một quãng ngắn, họ đi về phía Tây dọc con đường làng. Rôi ra 
khỏi đường làng họ rẽ trái một lần nữa lặng lẽ băng cánh đồng. Họ đi thành 


https://thuviensach.vn 


hàng một dọc theo các hàng giậu và bờ cây con, màn đêm buông tối đen 
chung quanh họ. Trong những tấm áo choàng thẫm màu, họ vô hình tựa như 
tất cả đều đeo nhẫn thần kỳ. Bởi họ đều là người Hobbit, lại đều đang cố im 
hơi lặng tiếng, họ thậm chí lặng lẽ tới mức dân Hobbit cũng chắng nghe 
được. Cả những vật hoang dã trên cánh đồng lẫn trong rừng cũng hầu như 
không để ý thấy họ đi ngang. 


Một lúc sau họ vượt sông Cái Nước, phía Tây Hobbit Thôn, trên cây cầu 
ván hẹp. Dòng chảy ở đó chỉ như một tấm ruy băng ngoằn ngoèo đen kịt, 
hai bên bờ nghiêng ngả rặng tổng quán sủi. Một hai dặm nữa về phía Nam 
họ vội vã băng ngang Đường Cái chạy từ cầu Bia Rum ÐĐun; giờ họ đang ở 
Hạt Took, đang ngoặt hướng Tây Nam thẳng tiến đến Vùng Đồi Xanh. Vừa 
rảo bước leo lên triền dốc đầu tiên, họ vừa quay nhìn lại, thấy những ngọn 
đèn ở Hobbit Thôn nhấp nháy xa tít bên dưới thung lũng Cái Nước yên ả. 
Chắng mấy chốc thung lũng biến mất trong những nếp gấp của miền đồi 
chìm dưới đêm, kế đó là đến Bờ Nước bên cạnh cái ao xám xịt. Khi ánh đèn 
của trang trại cuối cùng đã xa tít sau lưng, lấp ló đây đó giữa rừng cây, 
Erodo quay người vẫy tay chào từ biệt. 


“Không biết liệu có bao giờ ta còn được đứng trông xuống thung lũng 
kia,” cậu khẽ thì thầm. 


Đi bộ được khoảng ba giờ thì họ nghỉ. Đềm trong lành, mát mẻ, đầy sao, 
nhưng những làn sương như khói vẫn đang bò lên các sườn đồi từ dưới 
những con suối và đồng cỏ sâu lút. Những cây bạch dương vỏ mỏng tang, 
du đưa lắc lư trong cơn gió nhẹ bên trên đầu họ, kết thành tấm lưới trên bầu 
trời nhợt nhạt. Họ ăn một bữa tối rất đạm bạc (đối với người Hobbit), rồi lại 
tiếp tục đi. Chẳng mấy chốc họ gặp một con đường hẹp, con đường uốn 
khúc nhấp nhô, xám dần vào trong vùng bóng tối đen đặc phía trước: con 
đường dẫn đến làng Sảnh Rừng, thị trấn Stock, và bến phà Ấp Hươu. Nó 
tách khỏi con đường chính dưới thung lũng Cái Nước, đoạn uốn quanh chân 


https://thuviensach.vn 


khu Đồi Xanh hướng về phía Rừng Cuối, một xó hoang sơ thuộc Tổng 
Đông. 


Một lúc sau, họ dấn bước vào một lối mòn rẽ đôi tít sâu giữa những cây 
cao xào xạc lá khô trong đêm. Trời đã tối lắm. Thoạt tiên họ nói chuyện, 
hoặc cùng nhau khẽ âm ư một giai điệu nào đấy, bởi giờ đây đã xa hẳn 
những đôi tai tọc mạch. Rồi họ rảo bước tiếp trong im lặng, còn Pippin bắt 
đầu tụt lại đằng sau. Cuối cùng, khi họ vừa dợm leo một con dốc đứng, thì 
cậu dừng lại ngáp dài. 


“Em buồn ngủ quá,” cậu nói, “sắp ngã sụp xuống đường rồi đây. Mọi 
người định vừa đi vừa ngủ chăng? Gần nửa đêm rồi.” 


“Anh tưởng em thích tản bộ trong bóng tối chứ,” Frodo nói. “Nhưng 
không phải vội vã gì cả. Merry sẽ chờ chúng ta vào ngày kia; mà thế vị chỉ 
ta còn gần hai ngày nữa. Ngay khi đến chỗ thích hợp, ta sẽ nghỉ ngơi.” 


“Gió ở đằng Tây,” Sam nói. “Nếu sang đến bên kia đồi, ta sẽ tìm thấy 
một chỗ kín gió và đủ ấm cúng, thưa cậu. Có khu rừng linh sam khô ráo 
ngay phía trước, nếu tôi nhớ không nhầm.” Sam biết nằm lòng vùng đất này 
trong khoảng hai mươi dặm quanh Hobbit Thôn, nhưng đấy cũng là giới 
hạn toàn bộ hiểu biết địa lý của chú. 


Ngay quá đỉnh đồi là họ gặp vạt rừng linh sam. Rồi đường mòn họ đi 
sâu vào bóng tối rừng sâu thắm đượm hương nhựa thông, lượm cành khô và 
quả thông nhóm lửa. Chắng mấy chốc họ đã gây ngọn lửa cháy lách tách 
ngay chân một cây linh sam lớn và ngồi quây quần quanh đó lúc lâu, cho 
đến khi bắt đầu gà gật. Rồi, mỗi người mỗi góc bộ rễ cái cây khổng lồ, họ 
co tròn trong áo choàng cùng chăn, chắng mấy chốc đã ngủ lịm. Họ không 
cắt đặt cảnh giới; kể cả Frodo cũng chưa lo ngại hiếm nguy øì cụ thể, bởi họ 
vẫn còn ngay trong lòng Quận. Vài sinh vật đến nhìn ngó họ lúc ngọn lửa 
đã tàn. Một chú cáo ngang qua vạt rừng có việc riêng dừng vài phút hít hít 
ngửi ngửi. 


https://thuviensach.vn 


“Bọn Hobbit!” chú nghĩ. “Chà, gì nữa đây? Mình có nghe được khối sự 
lạ ở đất này, nhưng hiếm khi nghe nói một Hobbit ngủ vạ vật ngoài trời 
dưới gốc cây. Những ba đứa! Có gì đó vô cùng quái lạ đằng sau chuyện 
này.” Chú hoàn toàn đúng, có điều chú chắng bao giờ tìm hiểu được cặn kẽ 
hơn. 


Buổi sáng đến, nhợt nhạt và ẩm ướt. Frodo tỉnh giấc đầu tiên, nhận thấy 
một nhánh rễ cây đã khoan được hắn một cái lỗ trên lưng cậu, còn cổ cậu 
thì cứng đờ. “Đi bộ cho thoải mái cơ đấy! Sao ta không đi xe ngựa nhỉ?” 
cậu nghĩ, như thường thường cậu vẫn nghĩ mỗi khi bắt đầu một cuộc hành 
trình. “Còn tất cả những chiếc giường lông vũ đẹp đẽ của ta thì bán cho nhà 
Sắc Vải-Bao Gai chứ! Đám rễ cây này cũng tốt chán cho bọn họ rồi.” Cậu 
duỗi người. “Hobbit, dậy!” cậu la to. “Buổi sáng đẹp trời đây.” 


“Tỉnh mơ có gì mà đẹp?” Pippin nói, hé một mắt dòm qua mép chăn. 
“Sam! Chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng trước chín rưỡi nhé! Cậu đã chuẩn bị 
nước tắm nóng chưa?” 


Sam bật dậy, nom hơi u u minh minh. “Chưa, thưa cậu, tôi chưa xong!” 
chú chàng đáp. 


Frodo gỡ tuột chăn khỏi người Pippin, vần cậu ta ngửa lên, rồi rảo bộ ra 
bìa rừng. Xa xa phía đằng Đông mặt trời đang lên đỏ rực bên trên màn 
sương giăng dày đặc khắp nhân gian. Nhuốm màu vàng đỏ, cây cối mùa thu 
dường như đang bơi lơ lửng trong một biển bóng tối. Dưới cậu một quãng 
về bên trái, con đường chạy dốc xuống một thung sâu rồi mất hút. 


Khi cậu trở lại Sam và Pippin vừa mới nhóm xong một đống lửa to. 
“Nước!” Pippin hét tướng. “Nước đầu?” 


“Anh không trữ nước trong túi áo,” Frodo thủng thắng. 


https://thuviensach.vn 


“Bọn em tưởng anh đi kiếm nước chứ,” Pippin nói, vừa bận rộn bày 
thức ăn cùng cốc chén. “Anh nên đi luôn bây giờ đi.” 


“Em cũng có thể đi cùng,” Frodo nói, “tiện mang hết mấy cái chai đi.” 
Có một dòng suối ở dưới chân đồi. Họ lấy đầy các chai và cái ấm dã ngoại 
nhỏ bên con thác bé, nơi dòng nước từ chừng một mét bên trên đổ xuống 
một cụm đá xám nhô lên. Nước lạnh như băng; họ vừa lập cập rên vừa thở 
phì phì lúc rửa mặt mũi chân tay. 


Khi bữa sáng kết thúc và hành lý của họ được bó lại xong xuôi thì đã 
quá mười giờ, ngày bắt đầu chuyển sáng sủa và nóng nực. Họ đi xuống dốc, 
băng qua dòng suối đúng đoạn nó thình lình biến mất bên dưới con đường, 
rồi lên con dốc tiếp theo, hết lên lại xuống một vai đồi nữa, và lúc đó áo 
choàng, chăn, thức ăn, nước uống, cùng mọi thứ đồ đạc đã có vẻ thành gánh 
nặng. 


Cuốc đi hôm nay hứa hẹn sẽ là công việc nhọc nhằn làm cho nóng 
người. Tuy vậy, sau vài dặm, con đường thôi gập ghềnh lên xuống: nó 
ngoằn ngoẻo mệt mỏi trèo lên đỉnh một bờ sông dốc đứng, rồi chực lao 
xuống lần cuối. Họ đã thấy trước mặt vùng đất thấp lấm chấm các cụm cây 
nhỏ nhòa dần ở đằng xa nối vào một mảng rừng nâu xỉn. Họ đang phóng 
tầm mắt quá Rừng Cuối về phía dòng sông Bia Rum Ðun. Con đường uốn 
lượn mất hút phía trước họ hệt như một mẫu dây. 


“Con đường cứ chạy dài chạy mãi,” Pippin nói, “nhưng em thì không 
thể đi mãi nếu không được nghỉ. Đã quá giờ ăn trưa rồi,” Cậu ngồi xuống 
bờ đất bên vệ đường, nhìn xa xăm về phía Đông tới mảng nâu xỉn, qua khỏi 
đó là sông Bia, cũng là biên giới Quận cậu đã sống cả đời. Sam đứng cạnh 
cậu. Đôi mắt tròn của Sam mở to - vì mải nhìn chân trời mới nào đó mãi tít 
bên kia những vùng đất chú chưa thấy bao giờ. 


“Liệu người Tiên có sống trong những khu rừng kia không?” chú hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Tôi chưa từng nghe nói đến chuyện đó,” Pippin đáp. Frodo im lặng. 
Cậu cũng đang chăm chú nhìn về phía Đông, mắt hút theo con đường, như 
thể trước nay cậu chưa hề nhìn thấy nó. Đột nhiên, lớn tiếng nhưng như thể 
cho mình mình nghe, cậu cất tiếng nói chậm rãi: 


Con Đường cứ chạy dài chạy mãi 

Tự cửa ngoài miết mải vô chừng. 

Hút trước mắt Con Đường đã trỏi, 
Sức ta còn, còn đuổi theo cùng; 

Cùng theo đuổi chân guồng mệt mỏi 
Tới thênh thang đường mới nhập vào, 
Bao ngã rếẽ về bao đích gọi. 

Tiếp về đâu? Chưa nói được nào. 


“Nghe như một đoạn vè của ông già Bilbo thì phải,” Pippin nói. “Hoặc 
là một trong những bài thơ bắt chước của anh. Chẳng thấy có chút khích lệ 


gì.” 

“Anh không biết,” Frodo nói. “Đoạn thơ này cứ đến với anh vậy thôi, 
như thể anh tự bịa ra; nhưng biết đâu anh nghe được từ xưa. Chắc chắn nó 
gợi cho anh nhớ nhiều tới bác Bilbo dạo cuối đó, trước khi bác ấy đi xa. 
Bác hay nói có duy nhất một Con Đường; rằng nó giống như một dòng sông 
lớn: luồng lạch của nó ở mọi ngưỡng cửa, và mọi nẻo đường đều là phụ lưu. 
“Đi ra khỏi cửa nhà mình, Frodo ạ, là một việc nguy hiểm,' bác từng nói 
thế. “Cháu bước xuống Con Đường, và nếu cháu không liệu bước chân, 
không thể biết cháu có thể bị cuốn đi tới tận đâu. Cháu có nhận thấy rằng 
cũng chính con đường này chạy qua rừng Âm U, và rằng nếu cháu cứ theo 
mãi, nó có thể đưa cháu tới Ngọn Cô Độc hay thậm chí xa hơn nữa, tới 


https://thuviensach.vn 


những chốn xấu xa hơn?? Bác từng nói thế trên đường làng bên ngoài cửa 
chính Đáy Bao, nhất là sau mỗi lần dạo bộ rõ xa trở về.” 


“Dào, chí ít trong một giờ tới Con Đường sẽ không cuốn em đi đâu hết,” 
Pippin vừa nói vừa tháo hành lý. Hai người kia theo gương cậu, đặt hành lý 
tựa vào bờ đất, duỗi chân thò ra đường. Sau khi nghỉ một lúc họ dùng bữa 
trưa ngon lành, rồi lại nghỉ thêm. 


Mặt trời bắt đầu xuống thấp, ánh tà dương tãi trên mặt đất lúc họ đi 
xuống đồi. Cho đến lúc này họ chưa gặp một bóng người nào trên đường. 
Lối này không mấy khi có ai qua lại, vì hầu như không thích hợp cho xe cộ, 
mà lại không có mấy khách bộ hành và xe kéo đến Rừng Cuối. Họ tiếp tục 
rảo bộ được chừng hơn nửa giờ thì Sam dừng giây lát như thể đang lắng 
nghe. Lúc này họ đã xuống đến đất bằng, và con đường sau bao nhiêu 
ngoằn ngoèo khúc khuỷu giờ nằm thắng tắp xuyên qua đồng cỏ rải rác cây 
cao, tức là vành đai bên ngoài của khu rừng sắp tới. 


“Tôi nghe có tiếng một con ngựa lùn hoặc ngựa cao đang phi đến trên 
con đường sau lưng ta,” Sam nói. 


Họ quay nhìn lại, tuy vậy khúc ngoặt không cho phép họ trông được bao 
xa. “Không biết có phải Gandalf đang đuổi theo bọn ta không,” Frodo nói; 
nhưng vừa nói dứt lời, cậu đã linh cảm ngay không phải như vậy, đồng thời 
trong lòng đột ngột trỗi lên mong muốn phải trốn khuất khỏi tầm nhìn của 
tên ky sĩ sắp phi tới kia. 


“Có thể không đáng ngại mấy,” cậu nói vẻ áy náy, “nhưng tôi không 
thích bị ai nhìn thấy trên đường - ai cũng vậy thôi. Tôi chán ngấy chuyện cứ 
làm øì là lại bị săm soi bàn tán rồi. Còn nếu đó là Gandalf,” cậu nói thêm, 
“chúng ta có thể cho lão bất ngờ tí chút, trả miếng lại việc quá chậm trễ. Ta 
hãy biến cho khuất nào!” 


https://thuviensach.vn 


Hai người kia nhanh chóng chạy sang mé trái, chui vào bên trong hốc 
đất con không xa đường bao lăm. Họ nằm ẹp ở đó. Frodo ngập ngừng giây 
lát: tính tò mò hoặc giả tình cảm gì đó khác đang phải vật lộn với mong 
muốn lẩn trốn trong cậu. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn. Vừa hay cậu 
kịp quăng mình xuống vạt cỏ dài bên cạnh một cái cây rợp bóng lên đường. 
Rồi cậu ngóc đầu thận trọng hé nhìn qua mấy gộc rễ to đùng. 


Vòng quanh góc đường xuất hiện một bóng ngựa ô, không phải giống 
ngựa lùn người Hobbit hay cưỡi mà là một con ngựa cỡ thường; trên lưng 
con vật lừng lững một người cao lớn, hồ như rạp mình trên yên, kín mít 
trong chiếc áo choàng lớn màu đen có mũ trùm, đến nỗi duy nhất đôi ủng 
trên bàn đạp ngựa cao lâng châng là lộ ra bên dưới; khuôn mặt hắn ta bị che 
khuất không thể trông thấy được. 


Khi đến chỗ cái cây, thăng hàng Frodo, con ngựa dừng khựng lại. Hình 
nhân ky mã ngồi lặng tờ đầu cúi gục, như thể đang nghe ngóng. Từ bên 
trong mũ trùm vọng ra một âm thanh như ai đó khịt mũi cố bắt lấy một mùi 
hương khó đoán; cái đầu quay nhìn hết bên này lại bên kia con đường. 


Nỗi kinh sợ bị phát hiện bất đồ không duyên cớ tóm chặt lấy Frodo, 
khiến cậu nghĩ đến chiếc Nhẫn. Cậu hầu như không dám thở, thế mà mong 
muốn được lấy nó ra khỏi túi áo trở nên mạnh đến nỗi cậu bắt đầu từ từ ngọ 
nguậy bàn tay. Cậu cảm thấy rằng chỉ cần đeo vào, là rồi cậu sẽ bình an vô 
sự. Lời khuyên của Gandalf có vẻ như vô lý. Bác Bilbo đã từng đeo Nhẫn 
cơ mà. “Và ta vẫn còn đang ở Quận,” cậu nghĩ, bàn tay chạm vào sợi xích 
treo chiếc Nhẫn. Đúng giây phút đó, ky mã ngồi thăng dậy, giật dây cương. 
Con ngựa giậm chân tiến lên, thoạt tiên bước chầm chậm, sau đó bứt nước 
đại vụt đi. 


Frodo bò ra rìa đường dõi nhìn theo ky sĩ, mãi đến khi hắn mất hút phía 
đằng xa. Cậu không hoàn toàn đoan chắc, nhưng có vẻ như bất thình lình, 
ngay trước lúc ra khỏi tầm mắt, con ngựa ô rẽ ngang đi sâu vào vùng rừng 
bên tay phải. 


https://thuviensach.vn 


“Chà, ta nghĩ thế hết sức lạ lùng đấy, và thực là đáng ngại,” Frodo lãm 
nhầm một mình trong lúc bước về phía hai bạn đồng hành. Pippin và Sam 
nãy giờ vẫn nằm ệp trên cỏ, chăng thấy gì; thành thử Frodo phải tả lại tay 
ky mã và hành xử kỳ lạ của kẻ này. 


“Tôi không thể giải thích tại sao, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn hắn 
đang sục sạo hoặc đánh hơi tìm mình; và cũng cảm thấy chắc chắn là tôi 
không muốn bị hắn phát hiện ra. Trước nay ở Quận tôi chưa từng chứng 
kiến hay cảm nhận cái øì tương tự.” 


“Nhưng một kẻ Cao Lớn thì có can hệ gì đến chúng ta?” Pippin nói. 
“Mà hắn làm cái gì ở chốn này?” 


“Có một vài Người Cao Lớn đi lại quanh đây đấy,” Frodo nói. “Anh tin 
là dưới Tống Nam người ta từng gặp rắc rối với người Cao Lớn rồi. Nhưng 
anh chưa từng nghe nói tới thứ gì giống tên ky mã này. Anh không hiếu hắn 
ta từ đầu tới.” 


“Cơ mà vô phép cậu,” Sam đột ngột xen vào, “tôi biết hắn ta từ đâu tới 
đấy. Cái tên ky sĩ đen sì này chính là từ Hobbit Thôn ta tới chứ đâu, trừ phi 
có những hơn một tên. Tôi còn biết hắn ta tính đi đầu nữa cơ.” 


“Ý cậu là sao?” Frodo gay gắt hỏi, kinh ngạc nhìn bạn đồng hành. “Sao 
cậu không lên tiếng từ trước?” 


“Tôi vừa mới sực nhớ ra thôi, thưa cậu. Chuyện là thế này: buổi tối hôm 
qua khi tôi quay trở về hốc nhà tôi mang theo chìa khóa, thì bố tôi, ông ấy 
bảo tôi: Hề, Sam. Ta tưởng con đã đi với cậu Frodo sáng nay rồi cơ đấy. Có 
một người khách lạ hỏi thăm ông Bao Gai chủ Đáy Bao, ông ta vừa mới đi 
thôi. Ta đã chỉ ông ta đến Ấp Hươu. Cũng chả phải là ta thích thú gì cái 
giọng ông ta đâu nhé. Ông ta có vẻ cáu ghê gớm lúc ta bảo ông ta ông Bao 
Gai mới rời nhà cũ đi luôn rồi. Rít vào mặt ta, thật đấy. Làm ta rùng cả 
mình. Hắn là giống người gì thế? tôi hỏi Bð Già. Ta không biết, ông bảo; 


https://thuviensach.vn 


nhưng hắn không phải Hobbit đâu. Hắn cao, đen sì ấy, hắn cúi lom khom 
trên đầu ta. Ta đồ chừng đó là một kẻ thuộc giống Người Cao Lớn đến từ 
vùng xa lạ. Hắn nói nghe ngồ ngộ. 


“Tôi không thể nấn ná nghe thêm nữa, cậu biết đấy, vì cậu còn đang đợi; 
mà chính tôi cũng không chú ý lắm vào câu chuyện. Bõ Già già rồi, đâu 
phải chỉ mỗi hơi mù dở không thôi, vả chăng lúc tên kia lên Quả Đồi thấy 
cụ đang hóng gió ở cuối Dãy Nhà chúng tôi thì trời hắn đã sấm tối. Tôi 
mong hắn ta chưa gây ra tai hại gì, thưa cậu, cả tôi nữa cũng chưa.” 


“Dầu sao cũng không thể đổ lỗi cho Bõ Già,” Frodo nói. “Thực tình tôi 
có nghe được ông cụ nói chuyện với một người lạ có vẻ như đang dò hỏi về 
tôi, suýt nữa tôi đã lại hỏi xem hắn là ai. Giá mà tôi làm thế, hoặc không giá 
cậu nói với tôi chuyện này từ sớm. Dọc đường tôi có lẽ đã cẩn thận hơn.” 


“Tuy vậy, có thể tên ky mã này và người lạ của Bõ Già không can hệ gì 
đến nhau,” Pippin nói. “Chúng ta rời Hobbit Thôn hoàn toàn kín đáo, thành 
thử em không nghĩ hắn ta có thể bám theo ta được.” 


“Chuyện đánh hơi thì sao, thưa cậu?” Sam hỏi. “Và Bõ Già đã nói hắn 


ta là một gã đen sì.” 


“Ước gì ta chịu đợi Gandalf,” Frodo lầm rầm. “Nhưng có lẽ thế chỉ làm 
cho tình hình xấu thêm thôi.” 


“Vây anh có biết hay đoán được gì về tên ky mã à?” Nghe loáng thoáng 
mấy lời lãm bẩm, Pippin hỏi. 


“Anh không biết, và anh cũng sẽ không đoán,” Frodo đáp. 


“Được rồi, anh họ Frodo! Bây giờ anh cứ giữ bí mật ấy đi, nếu anh 
muốn làm ra vẻ bí ẩn. Trong lúc ấy chúng ta phải làm gì đây? Em thì muốn 
được một miếng ăn với hớp rượu, nhưng không hiểu sao em nghĩ sau đây 


https://thuviensach.vn 


chúng ta nên đi tiếp. Anh cứ nói đến lũ ky sĩ đánh hơi với những cái mũi vô 
hình khiến lòng em rối hết cả.” 


“Phải, anh nghĩ bây giờ chúng ta nên đi tiếp,” Frodo nói; “nhưng không 
phải trên đường - phòng trường hợp tên ky mã kia quay lại, hoặc có tên 
khác theo sau hắn. Hôm nay ta phải guồng chân hơn nữa. Trấn Hươu còn xa 
lắm.” 


Lúc họ lại lên đường, bóng cây rừng đã chuyển dài và mảnh trên cỏ. 
Bấy giờ họ giữ cự ly cách lề trái đường chừng một tầm quăng đá, cố ẩn 
mình khuất tầm nhìn chừng nào hay chừng nấy. Nhưng việc này làm họ bị 
chậm lại; bởi vì cỏ vừa dày vừa rối từng búi, nền đất thì gồ ghề, cây rừng 
bắt đầu sít vào nhau thành cụm dày. 


Mặt trời đã lặn xuống đỏ rực đằng sau những quả đồi sau lưng họ, và 
buổi tối ập đến trước khi họ kịp quay trở lại con đường cuối dải đất chạy 
thằng tắp ước chừng đã vài dặm liền. Ở điểm cuối ấy con đường uốn sang 
trái và dốc xuống miền đất thấp Vale dẫn ra thị trấn Stock; song le một lối 
mòn bẻ nhánh sang phải, uốn khúc xuyên qua khu rừng toàn sồi cổ thụ tới 
làng Sảnh Rừng. “Đó là lối đi dành cho chúng ta,” Frodo nói. 


Không xa chỗ chia đường bao lăm, họ đụng phải khúc thân khổng lồ của 
một cái cây: khúc thân vẫn còn sống, có lá trên những cành nhỏ chia chỉa 
quanh các gộc cành to nứt nở đã rụng từ lâu; nhưng khúc thân rỗng ruột, có 
thể chui vào qua một chỗ nứt toác ở phía không hướng ra đường. Ba Hobbit 
bò vào bên trong ngồi đó trên nền lá khô gỗ mục. Họ nghỉ và ăn nhẹ, khe 
khẽ nói chuyện, thỉnh thoảng lắng tai nghe. 


Họ bò trở ra lối mòn cũng là lúc bóng trời chạng vạng vây bủa chung 
quanh. Gió Tây đang thở dài trên các cành cây. Lá thì thào. Chắng mấy 
chốc con đường bắt đầu chìm nhè nhẹ mà dứt khoát vào bóng tối. Một ngôi 


https://thuviensach.vn 


sao ló lên bên trên rừng cây ở phía đằng Đông đen ngòm trước mặt. Họ đi 
sóng hàng đều bước, cố giữ vững tinh thần. Một lúc sau, khi các vì sao đã 
dày chi chít và sáng lung linh hắn, cảm giác bất an trong họ đâu hết, họ 
không còn lắng tai nghe ngóng tiếng vó ngựa nữa. Họ bắt đầu âm ư khe 
khẽ, vì dân Hobbit có cái lối âm ư hát như thế mỗi khi cuốc bộ nhất là khi 
sắp sửa về đến nhà buối đêm. Đối với đa phần Hobbit đấy là một bài ca ăn 
tối hoặc bài ca đi ngủ; nhưng ba Hobbit của chúng ta âm ư một bài ca đi bộ 
(mặc dầu không thiếu nhắc nhở đến chuyện ăn tối cũng như đi ngủ, dĩ nhiên 
rồi). Bilbo Bao Gai đã soạn lời cho một giai điệu xưa như núi đồi, rồi dạy 
lại cho Frodo khi hai bác cháu tản bộ trên những lối mòn ở thung lũng Cái 
Nước, vừa đi vừa nói chuyện Phiêu Lưu. 


Trên lò sưởi lửa đang rực đỏ, 
Dưới mái nhà có một cái giường; 
Nhưng chân ta còn chưa thấy mỏi, 
Mà biết đâu đi quá góc đường 

Có cái cây hay hòn đá đứng 
Ngoài ta ra, kẻ khác chưa tường. 
Cây và lá và hoa và cỏ, 

Chào đi qua! Chào đi qua! 

Đồi và suối dưới bầu trời tỏ, 

Vượt cho xa! Vượt cho xal 


Quá góc đường biết đâu còn đợi 
Nẻo mới toanh hay cổng nấp người, 
Nay ta qua vô tình không thấy, 

Mai biết đâu ta lại qua chơi 

Theo ngã rẽ chân chưa ïn lối 

Đến Mặt Trăng hay tận Mặt Trời. 


https://thuviensach.vn 


Táo với gai với mận với dẻ, 

Từ giã thôi! Từ giã thôi! 

Cát và đá và hồ và lũng, 

Tạm biệt ngươi! Tạm biệt ngươi! 


Nhà sau lưng thế gian trước mặt, 

Vô số đường còn giục bước lên 

Qua vùng bóng tới rìa đêm thẳm, 

Tới lúc sao lấm tấm lên đèn. 

Xoay lưng lại thế gian ta tiến, 

Trước mặt nhà với cái giường êm. 
Sương với chiều tà, mây và bóng, 

1an đi thôi! Biến đi thôi! 

Lửa và đèn, bánh mì và thịt, 

Lên giường ngơi! Rồi lên giường ngơi! 


Bài ca kết thúc. “Lên giường ngơi! Giờ lên giường ngơi!” Pippin cao 
giọng hát. 


“Suyt!” Frodo nói. “Anh lại nghe như có tiếng vó ngựa.” 


Họ dừng khựng, đứng lặng im như thể bóng cây, lắng tai nghe ngóng. 
Có âm thanh giống tiếng vó ngựa trên con đường nhỏ, đâu đó đăng sau, 
nhưng đang chầm chậm đến và rõ ràng xuôi chiều gió. Mau lẹ và lăng lặng, 
họ tuột khỏi đường, chạy vào trong bóng râm sâu thắm bên dưới các cây 


SỒI. 


“Ta đừng đi quá xa,” Frodo nói. “Tôi không muốn bị trông thấy, nhưng 
vẫn muốn xem liệu có phải là một Ky Sĩ Đen nữa hay không,” 


“Được thôi!” Pippin nói. “Nhưng đừng quên chuyện đánh hơi đấy!” 


https://thuviensach.vn 


Tiếng vó ngựa văng đến gần hơn. Họ không còn thì giờ tìm được chỗ 
lấn trốn nào tốt hơn bóng tối mơ hồ bên dưới những cái cây; Sam và Pippin 
lom khom đăng sau một thần cây lớn, trong lúc Frodo bò chừng vài thước 
trở lại đường mòn. Nó hiện ra xám nhợt nhạt, một đường sáng nhạt dần 
xuyên suốt rừng cây. Bên trên đường mòn, những ngôi sao dày đặc trên bầu 
trời mờ tối, nhưng không có trăng. 


Tiếng vó ngựa ngừng bặt. Frodo nhìn thấy cái gì đó tối đen băng qua 
khoảng còn sáng giữa hai cái cây, và rồi dừng hắn. Nom giống cái bóng đen 
sì của một con ngựa được một bóng đen nhỏ hơn cầm cương. Bóng đen 
đứng sát chỗ họ vừa rời bỏ đường mòn, đu đưa hết bên này lại bên kia. 
Frodo dường như nghe có tiếng khịt mũi đánh hơi. Bóng đen khom người 
xuống đất, và rồi bò về phía cậu. 


Một lần nữa mong muốn được đeo chiếc Nhẫn choán hết tâm trí Frodo; 
nhưng lần này mạnh hơn trước. Mạnh đến độ, gần như chưa kịp nhận ra 
mình đang làm øì, tay cậu đã mò mẫm trong túi. Nhưng đúng lúc đó nghe 
có âm thanh giống một bài ca hòa lẫn tiếng cười. Những giọng nói trong 
trẻo vói lên rồi lại chìm nghỉm trong không gian ngập ánh sao. Bóng đen 
ngồi thắng dậy đoạn rút lui. Nó trèo lên lưng con ngựa bóng đêm, rồi dường 
như băng qua con đường nhỏ mất hút vào khoảng mịt mùng phía bên kia. 
Frodo lại thở bình thường. 


“Người Tiên!” Sam thốt lên giọng thì thào khàn khàn. “Các Tiên, thưa 
cậu!” Chú chàng đã chực vọt ra khỏi rừng cây lao thằng về phía những 
giọng nói kia, giả sử hai người kia không lôi chú lại. 


“Phải, đó là người Tiên đấy,” Frodo nói. “Thỉnh thoảng người ta có thể 
gặp họ ở Rừng Cuối. Họ không sống ở Quận, nhưng họ đi lang thang vào 
Quận mỗi độ xuân và thu, từ vùng đất của họ mãi bên kia khu Đồi Tháp. 
Tôi thật đến biết ơn vì họ đã làm như thế! Cậu không thấy đâu, nhưng tên 


https://thuviensach.vn 


Ky Sĩ Đen kia dừng ngay đây và thực ra đang bò về phía chúng ta đúng lúc 
bài hát bắt đầu. Vừa nghe thấy những giọng hát hắn liền lỉnh đi mất.” 


“Thế còn người Tiên?” Sam hỏi, chú phấn khích quá nên không còn bận 
tâm gì về tên ky sĩ kia. “Ta không thể đi xem họ hay sao?” 


“Nghe đi! Họ đang đi về hướng này đấy,” Frodo nói. “Ta chỉ cần đợi là 
được.” 


Tiếng hát vọng lại gần hơn. Một giọng trong veo giờ cao vượt hắn mấy 
giọng kia. Nó đang hát bằng ngôn ngữ Tiên du dương, mà Frodo có biết tí 
chút, còn hai người kia thì chăng biết mảy may. Tuy vậy âm thanh hòa 
quyện với giai điệu có vẻ như tự định hình trong suy nghĩ của bọn họ thành 
những lời lẽ bọn họ chỉ hiểu phần nào. Còn đây là bài ca theo như Frodo 
nghe được: 


Bạch Tuyết! Bạch Tuyết! Ơi Nương Nương thanh khiết! 
Ơi Hoàng Hậu bên kia bờ bể biếc phương Tây! 

Ơi ánh sáng xa soi chúng ta nay phiêu bạt 

Giữa thế giới cây rừng sát sát đan dày! 


Gilthoniel! Ơi Elbereth! 

Ơi ánh mắt trong veo mà hơi thở sáng tươi! 
Bạch Tuyết! Bạch Tuyết! Ca tên người tha thiết 
Bên kia bể triền miên nơi mảnh đất xa vời! 


Ơi những ngọn sao trong Năm Thiếu Mặt Trời 
Tự lấp lánh bàn tay đích thân người gieo xuống 
Những đồng cỏ gió lùa, nay trong ngần chói sáng 


https://thuviensach.vn 


Thành hoa bạc mọc lên cho ta ngắm rập rờn! 


Ơi Elbereth! Gilthoniell 

1a còn giữ trong lòng, qua bao nhiêu năm tháng 
Sống trên đất xa xăm dưới cây rừng rợp bóng, 
Ánh sáng ngọn sao người trên bể biếc phương Tây. 


Bài ca kết thúc. “Những người này là Thượng Tiên! Họ vừa hát tên 
Elbereth!” Erodo reo lên kinh ngạc. “Rất hiếm khi nhìn thấy giới Tiên cao 
quý bậc nhất này ở Quận. Hiện giờ chắng mấy bọn họ còn ở Trung Địa, 
phía Đông Đại Dương. Đầy quả là một cơ may kỳ lạ!” 

Ba Hobbit ngồi trong bóng tối bên lề đường. Chăng lâu la gì toán người 
Tiên đã xuất hiện ở cuối con đường nhỏ dẫn vào thung lũng. Họ đi chậm, 
nên các Hobbit có thể thấy ánh sao lấp lánh trên mũ và trong mắt họ. Họ 
không mang đèn đuốc gì, nhưng khi họ bước đi thì một vệt sáng mờ, hệt 
ánh trăng bên trên đường viền dãy đồi trước lúc mặt trời lên, chực như rơi 
xuống quanh chân. Bấy giờ họ không hát nữa, và khi bước qua, người Tiên 
sau chót quay nhìn về phía mấy Hobbit, phá lên cười. 


“Chào, Frodo!” ông ta réo gọi. “Cậu ở ngoài trời muộn thế. Hay có khi 
cậu bị lạc chăng?” Rồi ông ta lớn tiếng gọi mấy người kia vậy là cả đoàn 
dừng lại tập hợp thành vòng tròn. 


“Chuyện này thật phi thường!” họ nói. “Những ba Hobbit ở trong rừng 
ban đêm! Từ hồi Bilbo đi đến giờ chúng ta chưa từng thấy sự gì như thế. 
Thế có nghĩa là gì nhỉ?” 


“Nó có nghĩa, hối người mỹ tộc,” Frodo nói, “đơn giản là chúng tôi hình 
như đang đi cùng đường quý vị đây. Tôi thích tản bộ dưới trời sao. Nhưng 
cũng hoan nghênh các vị làm bạn đồng hành.” 


https://thuviensach.vn 


“Nhưng chúng ta thì không cần thêm bạn đồng hành đâu, vả lại dân 
Hobbit quá tối dạ,” bọn họ cười lớn. “Và làm sao cậu biết chúng ta đi cùng 
đường với cậu, bởi vì cậu đâu biết chúng ta đang đi đâu?” 


“Thế làm sao các vị biết tên tôi?” Frodo hỏi ngược lại. 


“Chúng ta biết nhiều điều lắm,” họ nói. “Irước đây chúng ta thường 
thấy cậu ở với Bilbo, mặc dầu có lẽ cậu đã không trông thấy chúng ta.” 


“Các vị là ai, và ai là chúa tể của các vị?” Erodo hỏi. 


“Ta là Gildor,” thủ lãnh của cả bọn trả lời, chính là người Tiên đã lên 
tiếng chào Frodo trước nhất. “Gildor Inglorion thuộc Gia tộc Finrod. Chúng 
ta là lớp Tha Hương, phần lớn bà con thân quyến chúng ta đã ra đi từ lầu và 
chúng ta giờ cũng chỉ nãn ná lại đầy một thời gian, trước lúc vượt Đại 
Dương trở về. Nhưng một vài họ hàng của chúng ta vẫn sống bình yên ở 
Thung Đáy Khe. Nào, Frodo, kể chúng ta nghe cậu đang làm gì vậy? Bởi 
chúng ta thấy rằng có cái bóng sợ hãi nào đó đang bao phủ quanh cậu.” 


“Ôi các vị Thông Thái!” Pippin hớn hở cắt ngang. “Hãy nói cho chúng 
tôi biết về các Ky Sĩ Đen đi!” 


“Ky Sĩ Đen à?” họ thì thào. “Tại sao các người hỏi về Ky Sĩ Đen?” 

“Bởi vì ngày hôm nay có hai Ky Sĩ Đen đã đuổi kịp chúng tôi, hoặc là 
một tên đuổi kịp hai lần,” Pippin nói; “vừa mới đây thôi hắn vụt đi ngay khi 
các ông đến gần.” 

Người Tiên không trả lời ngay, nhưng khe khẽ nói với nhau bằng ngôn 
ngữ riêng của họ. Cuối cùng Gildor quay về phía ba Hobbit. “Chúng ta sẽ 


không nói chuyện này ở đây,” ông ta đáp. “Chúng ta nghĩ các người tốt nhất 
là đi luôn với chúng ta đi. Thông thường không có chuyện như thế này, 


https://thuviensach.vn 


nhưng riêng lần này chúng ta sẽ đưa các người theo trên đường, và các 
người sẽ nghỉ cùng chúng ta đêm nay, nếu muốn.” 


“Hỡi người Mỹ Tộc! 'Thật là cơ may vượt quá mong đợi của tôi,” Pippin 
nói. Sam thì nghẹn cả lời. “Tôi thật cảm ơn ông, Gildor Inglorion,” Frodo 
cúi người nồng nhiệt đáp. “Elen síla lúmenn” omentielvo, một vì sao sáng 
rọi vào giờ khắc chúng ta gặp gỡ,” cậu bổ sung bằng tiếng Thượng Tiên. 


“Hãy cẩn thận, các anh em!” Gildor vừa kêu lên vừa cười lớn. “Chớ nói 
những điều bí mật! Ở đây hiện có một bậc học giả Cổ Ngữ cơ đấy. Bilbo 
quả là ông thầy giỏi. Chào, hỡi Bạn Tiên!” ông nói, và cúi chào Frodo. “Giờ 
hãy cùng hai anh bạn của cậu nhập đoàn chúng tôi! Các cậu tốt nhất nên đi 
ở giữa để không lăng quăng mà lạc mất. Có thể các cậu sẽ mệt lử trước khi 
chúng ta dừng chân tạm nghỉ đấy.” 


“Fại sao? Ta sẽ đi đâu?” Frodo hỏi. 


“Nội đêm nay chúng ta sẽ đi đến khu rừng trên dãy đồi bên trên Sảnh 
Rừng. Chừng vài dặm đấy, nhưng đến cuối chặng các cậu sẽ được nghỉ, và 
hành trình của các cậu ngày mai sẽ ngắn bớt.” 


Bấy giờ họ lại tiến bước trong im lặng, lướt đi như những cái bóng hay 
luồng sáng yếu ớt: bởi người Tiên (thậm chí giỏi hơn cả dân Hobbit) có thể 
bước đi không một âm thanh hay tiếng bước chân bất cứ khi nào họ muốn. 
Pippin chắng mấy chốc bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, một đôi lần lảo đảo; 
nhưng mỗi lần như thế một người Tiên cao ráo ngay sát sườn lại giơ tay đỡ 
cho cậu khỏi ngã sụm. Sam rảo bước cạnh Frodo, như trong một giấc mơ, 
nét mặt nửa sợ hãi nửa hần hoan kinh ngạc. 


Khu rừng cả hai bên trở nên rậm rạp hắn; cây giờ non hơn và to đậm 
hơn; ở chỗ con đường nhỏ thấp dần, chạy hút xuống một nếp đồi, xuất hiện 
nhiều khóm phỉ cắm sâu trên mấy sườn dốc lừng lững ở cả hai bên đường. 


https://thuviensach.vn 


Cuối cùng đoàn Tiên rẽ ra khỏi con đường nhỏ. Một dải lối đi xanh xanh 
hầu như khuất nẻo xuyên qua những bụi cây bên phải; theo lối này họ vòng 
vẻo hút trở lên những sườn đồi rừng phủ tới tận đỉnh một vai đồi nhô ra 
nhìn xuống vùng đất thấp hơn dưới thung lũng sông. Đột nhiên họ ra khỏi 
bóng tối của rừng cây, và trước mắt họ trải rộng một vùng cỏ xám dưới trời 
đêm. Ba mặt bị rừng cây quây chặt, nhưng phía Đông nền đất sụt hắn, khiến 
cho những ngọn cây tối đen mọc dưới chân dốc lại thành ra ở bên dưới chân 
họ. Xa hơn nữa, miền đất thấp hiện lên tối mờ bằng phẳng dưới bầu trời 
sao. Gần hơn, vài ngọn đèn nhấp nháy sáng trong làng Sảnh Rừng. 


Người Tiên ngồi xuống cỏ và nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau; họ dường 
như không còn chú ý gì đến ba Hobbit. Frodo và hai bạn đồng hành quấn 
kín thân mình trong áo choàng và chăn, cơn buồn ngủ liền tóm ngay lấy họ. 
Đêm càng lúc càng sâu, ánh sáng dưới thung lũng đã tắt. Pippin ngủ gật, 
đầu gối lên một mô đất xanh cỏ. 


Cao xa phía đăng Đông đong đưa chòm sao Tua Rua Lưới Remmirath, 
trong khi chầm chậm bên trên lớp lớp sương mù, ngôi sao đỏ Borgil lấp ló, 
tỏa sáng rực rỡ như một viên ngọc lửa. Rồi nhờ những luồng khí lưu 
chuyển thế nào đó, sương mù bị xua tan đi như tấm mạng, và kia, trên 
đường leo lên rìa thế giới hiện ra Kiếm Sĩ Trên Trời, Menelvagor với chiếc 
thắt lưng sáng loáng. Những người Tiên bật hát vang. Đột nhiên bên dưới 
cây rừng một đống lửa bùng sáng đỏ lựng. 


https://thuviensach.vn 


“Tới đầy đi!” người Tiên gọi ba Hobbit. “Tới đây nào! Đến giờ chuyện 
øãu vui vẻ rồi!” 


Pippin ngồi dậy dụi mắt. Cậu rùng mình. “Có một đống lửa trong phòng 
khách và thức ăn cho quý khách đang đói bụng đây,” một Tiên đứng ngay 
trước mặt cậu nói. 


Tận cùng đằng Nam bãi cỏ có một khoảng đất trống. Nền cỏ xanh ở đó 
tiếp tục chạy hút vào giữa rừng, tạo thành một khoảng không gian rộng rãi 
như thể một phòng khách, mái lợp bằng những đụm cành cây. Những khúc 
thân cây khổng lồ san sát như cột trụ kín cả bốn phía. Ở chính giữa có một 
ánh lửa rừng, và bên trên dãy cột trụ bằng thân cây ấy, những ngọn đuốc lửa 
vàng lửa bạc cháy rực không lay động. Người Tiên ngồi quây tròn quanh 
đống lửa, bên trên bãi cỏ hoặc trên những vành thân cây già cỗi đã bị đốn 
hạ. Vài người đi đi lại lại lấy cốc tách và rót rượu, mấy người kia bưng thức 
ăn đến trên những đĩa vuông đĩa tròn đầy ngất. 


“Bữa tiệc này quá đơn sơ,” họ phân trần với ba Hobbit, “bởi vì chúng ta 
đang ở trong rừng xanh núi đỏ xa nhà. Giá các bạn là khách tại gia, chúng ta 
sẽ thết đãi các bạn được thịnh soạn hơn.” 


“Với tôi thì nó đã thịnh soạn chắng kém gì một bữa tiệc sinh nhật rồi,” 
Frodo nói. 


Sau này Pippin hầu như không nhớ được thức ăn hay đồ uống øì bởi tâm 
trí cậu tràn ngập thứ ánh sáng ngời ngợi trên mấy khuôn mặt Tiên, cả âm 
thanh mấy giọng nói quá khác biệt, quá du dương đến nỗi cậu thấy mình 
như đang mộng du. Tuy vậy cậu cũng nhớ rằng có bánh mì, vượt xa hương 
vị của ổ bánh trắng tuyệt cú trước mũi kẻ đang chết đói; lại cả trái cây ngọt 
như quả mọng trong rừng, mọng hơn những trái quả được chăm tưới cẩn 
thận trong vườn, cậu uống cạn một cốc đầy ắp cái thứ nước ngào ngạt 
hương thơm, mát lạnh như suối nguồn trong veo, vàng sánh như thể một 
chiều hè. 


https://thuviensach.vn 


Sam chẳng bao giờ có thể diễn tả thành lời, hay tự mình mường tượng 
được cho thật rõ ràng, những gì chú cảm thấy hay suy nghĩ đềm hôm ấy, 
mặc dầu trong ký ức của chú nó vẫn đọng lại thành một trong những sự 
kiện chính yếu của cả cuộc đời. Cố gắng thành công nhất của chú chỉ là bật 
thốt: “Ồ, thưa cậu giá tôi có thể trồng giống táo như thế, tôi sẽ gọi mình là 
một thợ làm vườn. Nhưng chính tiếng hát mới làm tôi thấm thìa tận tâm 
can, cậu hiếu ý tôi đấy.” 


Frodo ngồi, ăn, uống và chuyện trò vui vẻ; nhưng tâm trí cậu chủ yếu để 
vào những lời lẽ được nói ra kia. Cậu hiểu biết một ít ngôn ngữ Tiên nên 
hào hứng lắng nghe. Thỉnh thoảng cậu đối đáp với những người Tiên phục 
vụ mình và cảm ơn họ bằng tiếng nói của chính họ. Họ mỉm cười với cậu, 
vừa cười vừa nói: “Đây quả là một viên ngọc giữa những người Hobbit!” 


Lát sau Pippin ngủ thiếp đi, và được bế bổng lên, đem tới một lùm cây 
dưới tán rừng; cậu được đặt nằm ở đó trên một chiếc giường êm, thành ra 
ngủ nốt cả đêm say sưa. Sam nhất định không chịu rời cậu chủ. Sau khi 
Pippin đã đi, chú đến ngồi cuộn tròn dưới chân Frodo, cuối cùng thì gà gật 
nhắm mắt ngay đó. Frodo hãy còn thức rất lầu, trò chuyện cùng Gildor. 


Họ nói nhiều chuyện, cả cũ lẫn mới, Frodo hỏi mãi Gildor về những 
biến cố trong thế gian rộng lớn bên ngoài Quận. Tin tức chủ yếu xấu và 
đáng ngại: bóng tối tụ lại, những cuộc chiến tranh của Con Người, cuộc 
tháo chạy của người Tiên. Cuối cùng Frodo hỏi câu hỏi bấy nay vẫn băn 
khoăn thắc thỏm: 


“Nói tôi hay, Gildor, ông có gặp Bilbo kể từ hồi bác ấy rời bỏ chúng tôi 
không?” 


Gildor mỉm cười. “Có,” ông trả lời. “Hai lần. Ông ấy chào tạm biệt 
chúng ta tại chính địa điểm này. Nhưng ta còn gặp ông ấy một lần nữa, cách 


https://thuviensach.vn 


đây rất xa.” Ông chừng như không định nói gì về Bilbo nữa, nên Frodo 
chìm vào im lặng. 


“Frodo, cậu không hỏi hay kể ta nghe nhiều về bản thân mình,” Gildor 
nói. “Nhưng ta đã biết một ít, và ta còn có thể đọc được nhiều hơn thế từ nét 
mặt cậu và từ suy nghĩ ẩn sau những câu hỏi của cậu. Cậu đang rời Quận, 
và cậu vẫn chưa tin rằng sẽ tìm thấy thứ cậu tìm kiếm, hoặc giả sẽ hoàn 
thành điều cậu dự định, hay sẽ có thể trở về. Có phải thế chăng?” 


“Đúng vậy,” Frodo đáp; “nhưng tôi tưởng chuyện ra đi của tôi là một bí 
mật chỉ ông Gandalf và chú Sam trung thành biết.” Cậu nhìn xuống Sam 
giờ đang ngáy khẽ. 


“Bí mật này sẽ không từ chúng ta mà đến tai Kẻ Thù đâu,” Gildor nói. 
“Kẻ Thù à?” FErodo hỏi. “Vậy ông biết vì sao tôi rời Quận ư?” 


“Ta không biết vì lý do gì Kẻ Thù truy đuổi cậu,” Gildor đáp; “nhưng 
theo ta thấy thì đúng là hắn ta đang truy đuổi cậu - mặc dầu điều đó với ta 
quả tình kỳ quặc. Và ta cảnh báo cậu là hiểm nguy giờ cả ở đằng trước lẫn 
đằng sau cậu, hai bên sườn nữa.” 


“Ý ông nói các Ky Sĩ? Tôi e bọn chúng là tay chân của Kẻ Thù. Các Ky 
Sĩ Đen thực ra là sao?” 


“Gandalf chưa nói với cậu?” 
“Về những sinh vật thế này thì chưa hề.” 


“Vậy có lẽ cũng chăng đến phần ta nói gì thêm - vì e rằng sợ hãi sẽ 
khiến cậu rời xa cuộc hành trình. Bởi ta thấy có vẻ như cậu khởi hành chỉ 
vừa hay kịp lúc, nếu quả đúng còn kịp lúc. Giờ cậu phải mau lên, không nấn 
ná cũng không quay lại; bởi Quận không còn là chốn che chở cho cậu nữa.” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi không thể tưởng tượng nổi còn thông tin nào có thể đáng sợ hơn 
những lời bóng gió và cảnh báo của ông,” Frodo thốt lên. “Cố nhiên tôi biết 
rằng nguy hiểm chờ phía trước; nhưng tôi không trông đợi gặp nguy hiểm ở 
ngay Quận. Lễ nào một Hobbit không thể bình yên rảo bộ từ Cái Nước tới 
sông Bia?” 


“Nhưng đây không phải Quận của riêng các cậu,” Gildor nói. “Những 
người khác đã cư ngụ ở đây trước dần Hobbit; và những người khác sẽ lại 
cư ngụ ở đây khi không còn dân Hobbit nữa. Thế giới rộng lớn này vây 
khắp xung quanh cậu: cậu có thể rào nhốt chính mình lại, những không thể 
vĩnh viễn rào ngăn thế giới ở bên ngoài.” 


“Tôi biết - nhưng nơi này trước giờ luôn có vẻ an toàn và thân thuộc vô 
cùng. Tôi làm gì được bây giờ? Kế hoạch của tôi là bí mật rời Quận, và tìm 
đường tới Thung Đáy Khe; những giờ tôi bị bám gót, trong khi còn chưa tới 
được Trấn Hươu.” 


“Ta nghĩ cậu vẫn nên theo trù tính cũ,” Gildor nói. “Ta không cho là Con 
Đường rốt cuộc quá gian nan so với lòng can đảm của cậu. Tuy vậy nếu cậu 
mong lời khuyên rõ ràng hơn, cậu nên hỏi Gandalf. Ta không thấu suốt 
nguyên do cuộc ra đi của cậu, và do đó ta không biết những kẻ truy đuổi 
câu sẽ tấn công cậu bằng phương tiện gì. Những điều này Gandalf hắn phải 
biết. Ta cho là cậu sẽ gặp ông ấy trước khi rời Quận chứ?” 


“Tôi cũng mong vậy. Nhưng ấy lại là một chuyện nữa khiến tôi lo lắng. 
Tôi đã mong Gandalf nhiều ngày nay rồi. Ông lão đáng lý phải đến Hobbit 
Thôn ít ra là hai đềm trước; nhưng ông không xuất hiện. Giờ tôi đang băn 
khoăn không hiểu có thể đã xảy ra chuyện gì. Tôi có nên đợi ông không?” 

Gildor im lặng giây lát. “Ta không thích cái tin này,” cuối cùng ông nói. 
“Sự việc Gandalf đành trễ hẹn như thế, không báo trước điềm øì tốt đẹp. 
Nhưng đã có câu: Đừng xía vào chuyện của các thầy Phù Thủy, bởi họ tỉnh 
quái và chóng giận. Lựa chọn là ở cậu: đi hay đợi.” 


https://thuviensach.vn 


“Và cũng có câu,” Frodo đáp: “Đừng đi tìm người Tiên xin lời khuyên, 
bởi bọn họ sẽ nói cả không lẫn có.” 


“Thật vậy sao?” Gildor cười lớn. “Người Tiên hiếm khi cho lời khuyên 
khinh suất, bởi lời khuyên là món quà nguy hiểm, dẫu là hiền giả khuyên 
hiền giả, và mọi dự tính đều có thể chuyển thành hung. Nhưng liệu cậu có 
chịu chăng? Cậu chưa kể ta nghe mọi chuyện can hệ tới bản thân cậu; vậy 
thì ta sẽ lựa chọn hay hơn cậu thế nào được? Nhưng giả sử cậu gặng hỏi xin 
lời khuyên, ta sẽ vì tình bạn mà nói. Ta nghĩ bây giờ cậu nên đi ngay lập 
tức, không chậm trễ; và nếu Gandalf vẫn chưa xuất hiện trước khi cậu cất 
bước thì ta khuyên thêm nữa: đừng đi một mình. Đem theo những người 
bạn đáng tin cậy và sẵn lòng giúp đỡ. Giờ cậu nên tự thấy mình may mắn, 
bởi ta không vui vẻ cho cậu lời khuyên này đâu. Người Tiên có công có 
việc riêng, có buồn đau riêng, nên chăng bận tâm đến những lề thói của 
người Hobbit, hay bất cứ sinh vật nào khác trên quả đất. Đường chúng ta đi 
hiếm khi giao cắt đường của họ, dẫu tình cờ hay cố ý. Cuộc gặp gỡ này có 
lẽ không chỉ là tình cờ; song mục đích của nó thì ta chưa rõ, nên ta kinh sợ 
phải nói quá nhiều.” 


“Tôi vô cùng biết ơn,” Frodo nói; “nhưng giá ông có thể nói thật thắng 
thắn cho tôi nghe các Ky Sĩ Đen kia là ai. Giả sử tôi nghe theo lời khuyên 
của ông, có lẽ tôi sẽ không gặp ông Gandalf trong một thời gian dài nữa, và 
tôi phải được biết mối nguy hiếm nào đang đuổi theo mình chứ.” 


“Biết rằng chúng là thuộc hạ của Kẻ Thù lễ nào còn chưa đủ?” Gildor 
trả lời. “Hãy chạy trốn chúng! Đừng nói lời nào với chúng! Chúng gieo chết 
chóc. Đừng hỏi ta gì nữa! Nhưng linh tính mách bảo trái tim ta rằng, trước 
khi tất cả xong xuôi thì chính cậu, Frodo con trai Drogo, sẽ tường tận mọi 
chuyện ghê gớm này hơn cả Gildor Inglorion ta. Cầu Elbereth che chở cho 
cậu!” 


https://thuviensach.vn 


“Nhưng tôi lấy đâu ra can đảm?” Frodo hỏi, “Đó là thứ tôi cần nhất bây 
giờ.” 


“Người ta tìm thấy can đảm ở những chốn ít mong chờ nhất,” Gildor 
nói. “Hãy cứ hy vọng! Giờ thì ngủ đi! Đến sáng chắc chúng ta đã đi rồi; 
nhưng chúng ta sẽ gửi thông điệp qua mọi miền đất. Các nhóm Tiên Du 
Mục sẽ biết về hành trình của các cậu, những ai có quyền năng hướng thiện 
sẽ cảnh giác chờ đón. Ta mệnh danh cậu là một Bạn Tiên; và cầu mong 
muôn triệu vì sao tỏa sáng cuối con đường các cậu đi! Hiếm khi chúng ta 
hân hoan đến thế khi gặp người lạ, và thật tuyệt được nghe lời Cổ Ngữ từ 
đôi môi những kẻ lang thang khác trong chốn nhân gian.” 


Erodo cảm thấy cơn buồn ngủ đẻ nặng, ngay cùng lúc Gildor nói dứt lời. 
“Tôi đi ngủ đây,” cậu bảo; vậy là người Tiên dẫn cậu tới một lùm cây bên 
cạnh Pippin; cậu gieo mình lên một chiếc giường và lập tức chìm vào giấc 
ngủ lï bì không mộng mị. 


Chương IV 


ĐƯỜNG TẮT TỚI TÌM NẤM 


Buổi sáng Frodo tỉnh dậy, vô cùng sảng khoái. Cậu đang nằm bên dưới 
một làm cây do một cái cây tươi sống có cành đan nhau thống xuống tận 
dưới đất tạo thành; chiếc giường của cậu là dương xỉ lẫn cỏ, vừa dày vừa 
mềm, lại thơm kỳ lạ. Mặt trời chiếu sáng qua muôn chiếc lá rung rinh vẫn 
còn xanh mướt trên cây. Cậu nhốm dậy đi ra ngoài. 


Sam đang ngồi trên bãi cỏ gần bìa rừng. Pippin đang đứng xem trời và 
thời tiết. Không thấy bóng dáng người Tiên đâu. 


https://thuviensach.vn 


“Họ để lại cho chúng ta trái cây và đồ uống, cả bánh mì,” Pippin nói. 
“Lại dùng bữa sáng của anh đi. Bánh mì còn ngon gần bằng tối hôm qua. 
Em không muốn chừa lại cho anh tí nào đâu, nhưng Sam cố nài đấy.” 


Frodo ngồi xuống cạnh Sam và bắt đầu ăn. “Kế hoạch ngày hôm nay 
như thế nào?” Pippin hỏi. 


“Đi tới Ấp Hươu càng nhanh càng tốt,” Erodo trả lời, tập trung chú ý 
vào chỗ thức ăn. 

“Anh có nghĩ là chúng ta sẽ còn trông thấy bọn Ky Sĩ không?” Pippin 
phấn chấn hỏi. Dưới vầng mặt trời buổi sớm, viễn cảnh trông thấy cả binh 
đoàn bọn chúng không có vẻ quá đáng ngại với cậu. 


“Ừ, có thể còn,” Frodo nói, không thích lời nhắc nhở này. “Nhưng anh 
hy vọng ta sẽ sang được đến bên kia sông mà không bị bọn chúng trông 
thấy.” 


“Anh có tìm hiểu được gì về bọn chúng từ chỗ Gildor không?” 
“Không nhiều - toàn ám chỉ và đánh đố,” Frodo trả lời lảng tránh. 
“Anh có hỏi chuyện đánh hơi không?” 


“Anh và ông ấy chưa bàn đến chuyện đó,” Frodo nói, mồm lúng búng 
đầy thức ăn. 


“Đáng lý anh nên hỏi. Em tin chắc ý đó rất quan trọng.” 


“Cho dù anh có hỏi, Gildor chắc cũng sẽ từ chối giải thích,” Frodo cả 
quyết. “Giờ thì để anh yên một lúc đi! Anh không muốn trả lời cả một lô 
lốc câu hỏi trong lúc đang ăn. Anh muốn được suy nghĩ!” 


“Cao xanh ơi!” Pippin rên rỉ. “Vào giờ ăn sáng ấy à?” Cậu lạng bước ra 
phía bìa rừng. 


https://thuviensach.vn 


Trong tâm trí Frodo, buổi sáng rực rỡ - rực rỡ đến xảo trá, cậu nghĩ - 
không xua tan được nỗi sợ bị truy đuổi, vậy nên cậu nghiền ngẫm những lời 
Gildor nói. Giọng hân hoan của Pippin vọng đến tai cậu. Cậu ta đang vừa 
chạy trên mặt cỏ xanh vừa hát. 


“Không! Mình không thể!” cậu bụng bảo dạ. “Dẫn theo những người 
bạn trẻ trung đi lang thang khắp Quận đến chừng bọn mình đói mềm và mệt 
rời mệt rã, rồi thức ăn và giường ngủ mời gọi ngọt ngào, là một chuyện. 
Đưa họ vào cuộc lưu đày, đói mệt có khi vô phương xua đuổi, lại là chuyện 
hoàn toàn khác - ngay cả nếu bọn họ sẵn lòng đi nữa. Di sản này là của 
mình mình. Ngay cả Sam mình cũng không cho là nên dẫn theo.” Cậu nhìn 
Sam Gamgee, và phát hiện ra Sam đang quan sát mình chăm chú. 


“Này, Sam!” cậu nói. “Cậu thấy thế nào? Tôi định rời Quận ngay khi có 
thể - thực ra tôi vừa quyết định là bây giờ sẽ không đợi thêm một ngày nào 
ở Hõm Crick nữa, nếu có thể được “ 


“Hay quá, thưa cậu!” 
“Cậu vẫn muốn ởi cùng tôi à?” 
“Tôi muốn chứ.” 


“Sẽ rất nguy hiểm, Sam ạ. Giờ đã nguy hiểm rồi. Nhiều khả năng sẽ 
không ai trong chúng ta còn trở về.” 

“Nếu cậu không trở về, thưa cậu, tôi cũng không, cái đó là chắc chắn,” 
Sam nói. “Đừng có bỏ cậu ấy đấy nhé! họ nói với tôi. Bỏ cậu chủ ấy à! tôi 
bảo. Không đời nào. Tôi sẽ đi với cậu ấy, kể cả cậu ấy có trèo lên Cung 
Trăng, và nếu có tên Ky Sĩ Đen nào kia nhăm nhe cản cậu ấy, chúng sẽ phải 


coi chừng Sam Gamgee, tôi bảo thế. Họ cười rần rần.” 


“Họ là ai, và cậu đang nói về chuyện gì vậy?” 


https://thuviensach.vn 


“Người Tiên, thưa cậu. Chúng tôi có nói chuyện tối qua; và họ có vẻ biết 
cậu sắp đi xa, nên tôi thấy phủ nhận chăng để làm gì. Tộc người thật tuyệt 
vời, người Tiên ấy, thưa cậu! Tuyệt vời!” 


“Quả họ là vậy,” Erodo nói. “Giờ cậu đã được ngắm gần hơn, cậu vẫn 
thích họ chứ?” 


“Hình như họ cao quý hơn chuyện thích và không thích của tôi một 
chút, là để nói vậy,” Sam từ tốn trả lời. “Hình như dù tôi nghĩ gì về họ thì 
cũng không thành vấn đề. Họ hoàn toàn khác với tôi chờ đợi - vừa quá già 
lại vừa quá trẻ, vừa quá tươi vui vừa quá u buồn, có thể cho là thế.” 


Frodo nhìn Sam hơi sửng sốt, có phần chờ đợi được thấy dấu hiệu bề 
ngoài nào đó của sự thay đổi kỳ lạ dường như đã choán lấy chú chàng. 
Nghe không giống giọng của Sam Gamgee thân thuộc mà cậu tưởng là cậu 
hiểu. Nhưng nom vẫn chỉ như Sam Gamøgee thân thuộc đang ngồi đó, ngoại 
trừ khuôn mặt chú ta trầm ngầm đến khác thường. 


“Bây giờ cậu có thấy cần phải rời Quận không - khi mà mơ ước được 
trông thấy bọn họ đã thành sự thực?” Frodo hỏi. 


“Có chứ, thưa cậu. Tôi không biết phải nói chuyện đó ra sao, nhưng sau 
đêm qua tôi thấy khác. Tôi dường như thấy trước sự việc - theo một cách 
nào đó. Tôi biết chúng ta đang chọn một con đường rất dài, dấn thân vào 
bóng tối; nhưng tôi biết tôi không thể quay lại. Bầy giờ điều tôi muốn 
không phải là được trông thấy người Tiên, hay rồng hay núi non nữa - tôi 
không biết chính xác mình muốn gì: nhưng tôi có việc gì đó phải làm trước 
khi kết thúc, và kết thúc đó còn ở phía trước, không phải ở Quận. Tôi phải 
làm cho bằng được, thưa cậu, nếu cậu hiểu ý tôi.” 


“Ngọn ngành thì không. Nhưng tôi hiểu rằng ông Gandalf đã chọn cho 
tôi một bạn đồng hành tốt. Tôi hài lòng lắm. Chúng ta sẽ đi cùng nhau.” 


https://thuviensach.vn 


Frodo ăn xong bữa sáng trong im lặng. Rồi cậu đứng dậy phóng tầm mắt 
nhìn vùng đất phía trước, cất tiếng gọi Pippin. 


“Xong cả để khởi hành rồi chứ?” cậu hỏi lúc Pippin chạy lại. “Ta phải 
lên đường ngay thôi. Ta ngủ muộn quá; mà còn quá nhiều dặm đường phải 
đi.” 


“Ý anh là, anh ngủ muộn thì có,” Pippin nói. “Em dậy trước lâu rồi; bọn 
em chỉ đang đợi anh ăn xong bữa sáng với lại suy nghĩ thôi.” 


“Giờ anh đã xong cả hai việc rồi. Anh định sẽ đi đến bến phà Ấp Hươu 
càng sớm càng tốt. Anh không định đi bằng đường chính, quay lại lối ta bỏ 
tối hôm qua đâu: từ đây ta sẽ đi cắt thắng ngang qua vùng quê.” 


“Vây anh sẽ phải bay cho xem,” Pippin nói. “Anh sẽ không giò bộ mà 
cắt thắng tuột được ở bất kể chỗ nào trong vùng quê này đâu.” 


“Dẫu gì chúng ta vẫn có thể cắt thăng hơn so với đường chính,” Frodo 
đáp. “Phà ở về phía đằng Đông Sảnh Rừng; mà con đường đất nên lượn 
vành sang trái - em có thể thấy một khúc quanh mãi tít hướng Bắc đằng kia. 
Nó chạy vòng quanh tận cùng phía Bắc của Chằm Lớn để tới bờ đường đắp 
cao qua cầu Bia bên trên thị trấn Stock. Nhưng thế thì sẽ chệch ra ngoài 
hàng dặm. Ta có thể giảm được một phần tư quãng đường nếu làm thắng 
một vệt đến bến phà từ nơi đang đứng đây.” 


“Đường tắt chỉ tổ chậm trễ,” Pippin phản đối. “Vùng này vốn gồ ghà, lại 
có đầm lầy với đủ loại trở ngại duới đằng Chằm Lớn - em biết rõ đất đai ở 
những mạn này. Và nếu anh lo ngại các Ky Sĩ Đen, em hoàn toàn không 
đồng ý là nếu đụng độ chúng ở trên đường thì sẽ nguy hiểm hơn ở trong 
rừng hay dưới cánh đồng.” 


“Ở trong rừng và dưới cánh đồng thì tìm người không dễ,” Frodo đáp. 
“Và do ai cũng nghĩ em đang trên đường đi nên có khả năng em sẽ bị chúng 


https://thuviensach.vn 


truy đuổi ở trên đường chứ không phải tìm kiếm những nơi không có 
đường.” 


“Thôi được rồi!” Pippin nói. “Em sẽ theo anh xuống từng đầm lầy, từng 
con hào một. Nhưng bực mình quá! Em đã hy vọng được đi qua quán Rô 
Vàng ở Stock trước hoàng hôn. Bia ở đấy ngon nhất Tổng Đông, không thì 
cũng từng ngon nhất. Lâu lắm rồi em không được nếm.” 


“Coi như xong!” EFrodo khăng định. “Đường tắt chỉ tổ chậm trễ, nhưng 
nhà trọ còn chậm trễ dài dài hơn. Bằng mọi giá chúng ta phải kéo em tránh 
xa quán Rô Vàng. Ta phải đến được Ấp Hươu truớc khi trời tối sập. Cậu nói 
sao, Sam?” 


“Tôi sẽ đi cùng với cậu, thưa cậu Frodo,” Sam nói (dù trong bụng nghi 
ngại ngấm ngầm và tiếc nuối sâu sắc thứ bia thượng hạng ngon nhất Tổng 
Đồng). 


“Vậy nếu ta tính lội qua những đầm lầy với lại bụi mâm xôi, thì đi thôi!” 
Pippin nói. 


Trời đã gần nóng bằng ngày hôm trước; nhưng mây bắt đầu đùn lên từ 
phía đằng Tây. Nom có nhiều khả năng sẽ xoay ra mưa. Ba Hobbit trượt 
xuống một bờ cỏ dốc đứng rồi dẫn bước vào rừng cây rậm bên dưới. Hướng 
đường họ chọn sẽ đi qua Sảnh Rừng phía bên trái, và cắt chênh chếch qua 
những rừng cây mọc thành cụm dọc bờ Đông dãy đồi, cho đến khi tới các 
trảng đất bằng phẳng phía bên kia. Rồi thì họ có thể thăng tiến tới bến phà 
băng qua quãng đất hoàn toàn quang quẻ, ngoại trừ vài con hào và mấy 
đoạn hàng rào. Frodo tính họ phải đi mười tám dặm theo đường chim bay. 


Cậu chẳng mấy chốc đã nhận thấy cây bụi san sát hơn và chằng chịt hơn 
thoạt nhìn nhiều. Không có lối mòn nào qua các tầng cây thấp, và họ tiến 
lên không nhanh lắm. Chật vật đến được cuối bờ đất, họ phát hiện thấy một 


https://thuviensach.vn 


con suối chảy xuống từ trên những ngọn đồi đăng sau, lòng suối sâu, hai 
bên bờ trơn trượt lơ lửng chòi ra những bụi mâm xôi. Bất tiện đến thế là 
cùng, con suối cắt ngang lối đi họ đã chọn. Họ không thể nào nhảy qua, mà 
thực ra là không thể vượt qua mà không bị ướt nhẹp, cào xế, vấy bùn. Họ 
tạm dừng lại, băn khoăn không biết phải làm gì. “Chướng ngại số một!” 
Pippin nói, vừa mỉm cười u ám. 


Sam Gamgee quay nhìn lại. Qua một quãng trống trong rừng chú thoáng 
thấy đỉnh bờ cỏ mà họ vừa trèo xuống. 


“Nhìn kìa!” chú nói, giật cánh tay Frodo. Cả ba cùng nhìn, và nơi rìa đất 
cao bên trên, họ thấy một con ngựa lừng lững hắt bóng lên nền trời. Bên 
cạnh con vật lom khom một cái bóng đen sì. 


Họ lập tức bỏ ý tưởng quay trở lại. Frodo dẫn dầu, vội nhào người vào 
giữa mấy bụi rậm bên bờ suối. “Gớm quá!” cậu nói với Pippin. “Cả hai ta 
đều đúng! Đường tắt thành ra quanh co rồi; nhưng may mà ta được che 
chắn kịp thời. Sam, cậu có đôi tai thính: cậu nghe có tiếng gì đang tiến lại 
không?” 


Họ đúng lặng im, gần như nín thở nghe ngóng; nhưng không có tiếng 
truy đuổi. “Tôi không nghĩ hắn muốn đưa ngựa xuống cái bờ dốc đó đâu,” 
Sam nói. “Nhưng tôi đoán hắn biết chúng ta đã xuống dưới này. Chúng ta 
nên đi tiếp,” 


Đi tiếp không hăn dễ dàng. Họ còn hành lý phải mang, những bụi rậm 
và lùm mâm xôi không sẵn lòng để họ qua. Họ bị sống đồi đằng sau cản 
gió, không khí lặng tờ ngột ngạt. Khi cuối cùng cũng luồn lách ra được chỗ 
quang hơn, họ thảy đều nóng bức, mệt mỏi và xước xát, cũng không còn 
chắc chắn mình đang đi huớng nào nữa. Xuống đến vùng đất bằng, hai bên 
bờ suối sụt hắn, rộng ra và nông đi, uốn khúc quanh co xuôi về phía Chăm 
Lớn và sông Bia. 


https://thuviensach.vn 


“Sao chứ, suối Stock đây mà!” Pippin reo lên. “Nếu chúng ta tính quay 
lại đường đã định thì phải vượt suối ngay, rồi rẽ phải.” 


Ho lội suối, vội vội vàng vàng hướng tới bãi đất rộng thông thoáng 
không cây mà chỉ có cói mọc ở phía bờ bên kia. Quá khoảng không rộng 
mở ấy họ lại đến một vành đai cây: phần lớn là sồi cao lớn, đây đó một cây 
du hoặc tần bì. Nền đất khá bằng phắng, hầu như không có tầng cây thấp; 
nhưng cây cối sát nhau quá khiến họ không nhìn được xa đằng trước. Lá lốc 
ngược lên trong những đợt gió bất thình lình, muôn hột mưa bắt đầu đổ 
xuống từ trên bầu trời tối sầm. Rồi gió lặng hắn và mưa tuôn xối xả. Họ cố 
hết sức lê bước, trên những vạt cỏ, qua những bè dày toàn lá mục, khắp 
quanh họ mưa lộp bộp nhỏ thành dòng. Họ không nói, nhưng liên tục liếc 
đằng sau, lẫn cả hai bên. 


Sau khoảng nửa giờ Pippin lên tiếng: “Em hy vọng chúng ta không xiên 
quá về hướng Nam, chưa đi tuốt tuột cả chiều dài khu rừng! Đây không 
phải một vành đai quá rộng - phải nói là đến chỗ rộng nhất cũng chăng quá 
một dặm - đáng nhẽ bây giờ chúng ta phải qua hắn rồi chứ.” 


“Bây giờ mà bắt đầu đi kiểu chữ chỉ thì cũng vô ích,” Frodo nói. “Chắng 
giải quyết vấn đề gì. Ta cứ tiếp tục đi như nãy giờ! Anh không chắc mình đã 
muốn ra ngoài đồng trống hay chưa.” 


Họ đi tiếp có lẽ chừng hai dặm. Rồi mặt trời lại ló ra khỏi những đám 
mây tướp táp và mưa ngớt dần. Lúc này đã qua chính ngọ, họ cảm thấy đã 
đến lúc ăn trưa. Họ tạm nghỉ dưới một cây du: tảng lá vẫn rất dày mặc dù 
đang ngả vàng mau chóng, nền đất dưới gốc vừa tương đối khô vừa kín gió. 
Đến khi chuẩn bị bữa ăn, họ nhận thấy người Tiên đã đổ đầy vào chai của 
họ một thứ nước uống trong vắt, màu vàng nhạt, đượm mùi thơm của thứ 
mật ong kết hợp các loài hoa, sảng khoái diệu kỳ. Chẳng mấy chốc họ đã 


https://thuviensach.vn 


cười to, còn bật ngón tay tanh tách nhạo mưa nhạo cả lũ Ky Sĩ Đen. Họ cảm 
thấy mấy dặm cuối chẳng mấy sẽ khuất hắn sau lưng. 


Frodo tựa lưng vào thân cây du, nhắm mắt. Sam và Pippin ngồi bên 
cạnh, bắt đầu âm ư, và rồi khe khẽ hát: 


Hồi Hô! Hồi! nào ta chộp lấy vó 
Chữa tim đau và nhấn chìm âu lo. 
Mưa cứ rơi và gió cứ việc thổi, 
Đường có lẽ nhiều dặm xa còn đợi. 
Thì sao! Ta ngả mình dưới cây này, 
Nhìn lên trời thây kệ mây bay. 


Hồi Hồ! Hô! họ lặp lại lần nữa to hơn. Họ đột nhiên ngưng bặt. Frodo 
bật đứng dậy. Một tiếng rền rĩ kéo dài theo gió vọng lại, giống như tiếng nỉ 
non của loài sinh vật cô đơn quỷ quái nào đó. Tiếng rên rĩ hết bổng lại trầm, 
sau cùng kết thúc bằng một nốt cao chói lói. Đương lúc họ người ngồi kẻ 
đứng, như thể đột nhiên hóa đá, một tiếng kêu khác đáp trả, nghe mờ nhạt 
và xa xăm hơn, nhưng lạnh máu không kém. Rồi chỉ còn là im lặng, riêng 
có tiếng gió trong kẽ lá khuấy động thinh không. 

“Anh nghĩ đấy là tiếng gì vậy?” cuối cùng Pippin hỏi, cố nói như không, 
những vẫn hơi run rẩy. “Nếu là một con chim, thì đúng là giống chim em 


chưa bao giờ nghe thấy ở Quận.” 


“Đó không phải là chim hay thú đầu,” Frodo nói. “Mà là một tiếng gọi, 
hay tín hiệu - trong tiếng gọi ấy có lời, dù anh không hiểu được. Cũng 
không Hobbit nào có cái giọng như thế.” 


https://thuviensach.vn 


Không ai nói gì đến chuyện này nữa. Tất cả họ đều đang nghĩ đến các 
Ky Sĩ, nhưng chẳng ai nói gì. Giờ họ còn đang lưỡng lự chằng muốn ở lại 
cũng chăng ham đi tiếp; nhưng chăng chóng thì chày họ vẫn phải băng qua 
quãng đồng trống dẫn tới bến phà, và tốt nhất là đi sớm, vào lúc ban ngày. 
Một lát sau họ đã lại vác hành lý lên vai mà lên đường. 


Chắng mấy chốc khu rừng thình lình chẳng còn đâu nữa. Những đồng 
cỏ rộng trải trước mắt họ. Họ bây giờ đã nhận thấy quả tình mình có đi xiên 
quá về phía đằng Nam thật. Tít xa bên trên những đồng bằng, họ có thể 
thoáng thấy quả đồi thấp là Ấp Hươu bên kia sông Bia, nhưng giờ đã chếch 
về bên tay trái. Thận trọng bò ra khỏi bìa rừng, họ bắt đầu lên đường băng 
qua quãng trống thật nhanh. 


Thoạt tiên họ thấy sợ, vì đã ra khỏi sự che chở của khu rừng. Chỗ đất 
cao nơi họ vừa ăn sáng lững thững mãi tít đằng sau. Frodo có phần tin chắc 
sáp thấy hình dáng một ky sĩ nho nhỏ xa xăm trên đỉnh dãy đồi tối thẫm 
như tạc lên nền trời; nhưng không thấy bóng dáng kẻ nào. Mặt trời mới 
thoát khỏi những đám mây rách nát, vì đã lặn xuống sau dãy đồi lúc họ rời 
đi, giờ lại đang tỏa sáng rạng rỡ. Nỗi sợ hãi rời bỏ họ, mặc dầu họ vẫn cảm 
thấy bồn chồn. Nhưng đất dần trở nên thuần hơn và khuôn khổ hắn. Chắng 
mấy chốc trước mắt họ đã trải ra những cánh đồng tươi tốt, những vạt cỏ 
được chăm nom: hàng giậu cổng nhà dựng lên khắp nơi, hào dẫn nước tề 
chỉnh. Vạn vật dường yên ả thanh bình, chỉ là một góc bình thường nào đó 
ở Quận. Tỉnh thần họ phấn chấn hắn lên theo từng bước chân. Đường viền 
bờ sông Bia dần gần lại; đám Ky Sĩ Đen kia bắt đầu có vẻ chỉ là những 
bóng ma rừng giờ đã lùi khuất đằng sau. 


Họ đi men rìa một cánh đồng củ cải khống lồ, tới cái cổng chắc nịch. 
Bên kia cổng, một đường đất nhiều vết lún chạy giữa hai bờ giậu ngay ngắn 
thấp tè về phía làm cây đằng xa. Pippin dừng lại. 


https://thuviensach.vn 


“Em biết những cánh đồng với cái cổng này!” cậu nói. “Đây là Luống 
Đậu, đất của lão chủ trại Magøot. Trang trại nhà lão ở chỗ khóm cây đằng 
kia kìa.” 


“Rắc rối nọ xọ rắc rối kia!” Frodo nói, trông có vẻ hoảng hốt cứ như 
Pippin vừa thông báo lối đi này chính là đường xoi dẫn đến hang ổ một con 
rồng. Hai người kia ngạc nhiên nhìn cậu. 


“Lão Magøgot thì có gì không ổn?” Pippin hỏi. “Lão là bạn tốt của cả họ 
nhà Hươu Bia Rum. Dĩ nhiên lão là nỗi kinh hoàng cho khách qua đường, 
lại còn nuôi bây chó dữ - nhưng nói cho cùng, dân mạn dưới này sống ven 
đường biên nên cần phải cảnh giác đề phòng hơn.” 


“Anh biết,” Frodo nói. “Nhưng thế cả thôi,” cậu nói thêm kèm theo điệu 
cười ngượng nghịu, “anh kinh lão và lũ chó của lão. Anh tránh trang trại 
của lão không biết bao nhiêu năm rồi. Vài lần lão bắt gặp anh tự tiện xâm 
nhập hòng chôm nãm hồi anh còn là một thằng nhỏ ở Dinh Bia Rum. Dịp 
cuối cùng lão đánh anh, bắt anh dúi ra cho lũ chó. “Nhìn đi, các con,” lão 
nói, “lần sau cái phường lỏi vô công rồi nghề này đặt chân lên đất của ta, 
các con cứ ăn sống. Giờ thì tống tiễn cho ta!? Chúng đuổi anh xuống tận 
bến phà. Anh chưa bao giờ hết sợ - mặc dù anh dám nói lũ quái thú ấy biết 
phận sự của chúng nên sẽ không thực sự đụng tới anh.” 


Pippin cười lớn. “Chà, đến lúc anh dàn hòa với ông cụ rồi. Nhất là nếu 
anh đang quay trở lại sống ở Trấn Hươu. Lão thực sự là một ông bạn già 
kiên cường - miễn là anh để cho nấm của lão được yên. Ta cứ đi lên đường 
đất thì sẽ không phải là tự tiện xâm nhập nữa. Nếu gặp lão, cứ để em nói 
chuyện. Lão là chỗ bạn bè của Merry, hồi xưa đã nhiều lần em đến đây cùng 
anh ấy.” 


https://thuviensach.vn 


Họ đi theo con đường đất, cho đến khi thấy những mái rơm của ngôi nhà 
lớn và nhiều tòa nhà nông trại lấp ló giữa cây cối đằng trước. Nhà Magøot, 
nhà Chân Đạp Bùn ở thị trấn Stock, cả phần lớn dân cư Chằm Lớn, là dân ở 
nhà chứ không ở hốc; vậy nên trang trại này được xây gạch kiên cố và có 
bức tường cao bao quanh. Giữa bức tường, có một cái cổng gỗ rộng bè mở 
thông ra con đường đất 


Họ vừa đến gần hơn thì đột nhiên tiếng chó hết tru lại sủa om sòm rộ 
lên, rồi nghe có giọng ồm ồm quát: “NÑgoạm! Nanh! Sói! Đi nào, chúng 
bay!” 


Frodo và Sam dừng khựng, nhưng Pippin bước thêm vài bước. Cánh 
cổng mở và ba con chó khổng lồ phóng vọt ra đường đất, lao về phía các lữ 
khách mà sủa như điên. Chúng không để ý đến Pippin; trong khi Sam rúm 
người lùi sát vào tường, hai con chó trông không khác gì chó sói đánh hơi 
chú đầy ngờ vực, nhe nanh gầm gừ ngay hễ chú liều cử động. Con lớn nhất 
và hung dữ nhất trong ba con dừng trước mặt Frodo, lông dựng đứng, 
miệng gầm gừ rên rĩ. 


Cánh cổng bây giờ hé ra cho thấy một lão Hobbit vai to ngực nở, mặt đỏ 
tròn vành vạnh. “Ô này, ô này! Các người là ai, đến đây kiếm tìm gì thế?” 


“Xin chào lão Magøgot!” Pippin lên tiếng. 


Lão nông nhìn cậu săm soi. “Ồ, tôi dám cá, chằng phải cậu Pippin - 
Peregrin Took đây là gì!” lão kêu lên, nhanh chóng chuyển từ cau mày sang 
cười toét miệng. “Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu quanh đây đấy. Thật may 
cho cậu là tôi biết cậu. Tôi vừa định khích cho lũ chó cứ tùy ý tấn công 
khách lạ. Ngày hôm nay có xảy ra vài chuyện đến kỳ khôi. Dĩ nhiên, thỉnh 
thoảng chúng tôi đúng là có gặp quái dân lang thang dạt đến những mạn 
này. Gần sông Bia quá,” lão nói, vừa lắc đầu. “Nhưng gã này là kẻ kỳ dị 
nhất tôi từng để ý thấy. Gã ta còn khuya mới vô phép vô tắc đi qua đất của 
tôi một lần nào nữa, tôi mà cản được thì đừng hòng.” 


https://thuviensach.vn 


“VY lão nói gã nào?” Pippin hỏi. 


“Vậy ba cậu không gặp gã à?” lão nông chưng hửng. “Vừa lúc nãy, gã đi 
lên đường đất về hướng bờ đường đắp cao. Gã đúng là một tay nực cười, rặt 
hỏi những câu đến nực cười. Mà hay các cậu vào trong đi, ta trao đổi tin tức 
tiện hơn. Tôi có một ít bia ngon trong thùng, nếu cậu và hai bạn cậu sẵn 
lòng, thua cậu Took.” 


Có vẻ rành rành là lão nông định kể cho họ nghe nhiều nữa, nếu được 
phép tùy tiện theo cung cách và thì giờ của lão, vậy nên cả bọn nhận lời 
mời. “Thế còn bầy chó?” FErodo lo lăng hỏi. 


Lão nông cười lớn. “Chúng sẽ không làm hại cậu đâu - không đời nào 
trừ phi tôi bảo chúng. Này, Ngoạm! Nanh! Lui!” Lão quát. “Lui, Sói!” 
Frodo và Sam thở phào nhẹ nhõm thấy lũ chó lảng ra xa để cho họ tự do đi. 


Pippin giới thiệu hai người kia với lão nông. “Cậu Frodo Bao Gai,” cậu 
nói. “Ông có thể không nhớ ra anh ấy, nhưng anh ấy từng sống ở Dinh Bia 
Rum.” Nghe cái tên Bao Gai lão nông rùng mình, liếc Frodo một cái sắc 
lẹm. Trong một thoáng Frodo đã nghĩ rằng ký ức về những cây nấm bị đánh 
cắp lại bị khơi dậy và lũ chó sắp được lệnh tống tiễn cậu đi. Nhưng ông già 
nông dân tóm lẫy cánh tay cậu. 


“Cha cha, thế chả phải lạ lùng hơn bao giờ hết sao?” lão thốt lên. “Cậu 
Bao Gai đấy nhỉ? Vào trong đi nào! Chúng ta phải nói chuyện mới được.” 


Họ đi vào trong bếp nhà lão nông, rồi ngồi bên lò sưởi rộng. Bà Magøot 
mang ra một bình bia khống lồ, đoạn rót đầy bốn cốc vại. Đúng là thứ bia 
ngon, Pippin thấy chuyện lỡ mất quán Rô Vàng chăng còn thấm tháp vào 
đầu. Sam nhấp bia vẻ nghi ngờ. Chú vốn bấm sinh không tin cư dân ở 
những vùng khác trong Quận; vả chăng chú không sẵn lòng chóng vánh làm 
bạn với bất kỳ ai từng đánh cậu chủ của chú, đánh từ xửa xưa mấy cũng 
Vậy. 


https://thuviensach.vn 


Sau vài nhận xét về thời tiết và quang cảnh miền quê (vốn chẳng dở tệ 
hơn bình thường chút nào), lão nông Magøgot đặt vại bia xuống, lần lượt 
nhìn cả bọn. 


“Nào, cậu Peregrin,” lão nói, “không biết cậu vừa từ đâu đến, và sắp đi 
đầu đây? Cậu đến để thăm tôi ư? Bởi vì, nếu quả vậy, cậu đã bước qua cổng 
nhà tôi mà tôi không hề nhìn thấy cậu.” 


“À, không,” Pippin trả lời “Nói thật với lão, vì đắng nào lão cũng đoán 
ra rồi, chúng tôi đi vào đường đất từ đầu đằng kia: chúng tôi đi qua mấy 
cánh đồng của lão. Nhưng chuyện đó chỉ hoàn toàn do tình cờ thôi. Chúng 
tôi lạc đường trong rừng, đầu kia gần Sảnh Rừng, trong khi đang cố tìm 
đường tắt tới bến phà.” 


“Nếu các cậu đang vội thì đi đường cái sẽ tiện hơn đấy,” lão nông thủng 
thắng. “Không phải nhưng tôi đang lo chuyện ấy. Cậu được phép đi qua đất 
của tôi, nếu cậu muốn, cậu Peregrin ạ. Và cậu nữa, cậu Bao Gai - mặc dù 
tôi dám nói cậu vẫn còn thích nấm.” Lão cười to. “Mà phải, tôi nhận ra cái 
tên này đấy. Tôi hằng còn nhớ cái hồi cậu Frodo Bao Gai nhỏ dại còn là 
một trong những thằng lỏi đáng ghét nhất Trấn Hươu. Nhưng không phải 
tôi nghĩ đến nấm niếc gì đâu. Tôi chỉ vừa mới được nghe cái tên Bao Gai 
trước khi ba cậu đột nhiên xuất hiện. Các cậu đoán xem gã nực cười đó hỏi 
tôi cái gì?” 


Họ hồi hộp chờ lão nói tiếp. “Ai dà,” lão nồng tiếp tục, sung sướng rề rà 
vòng vo dẫn dắt đến câu chuyện chính, “øã cưỡi một con ngựa đen to tướng 
tiến vào cổng lúc bấy giờ lại tình cờ đang để ngỏ, rồi lên mãi tận cửa nhà 
tôi. Bản thân gã cũng đen tuyền, áo choàng kín, mũ sùm sụp, như thể không 
muốn bị ai nhận ra. “Gã có thể muốn thứ quái gì ở Quận nhỉ?? tôi nghĩ 
thầm. Chúng ta đầu có thấy nhiều người Cao Lớn ởi qua biên giới; và hơn 
nữa tôi chưa từng nghe nói có kẻ nào như gã đen sì này. 


https://thuviensach.vn 


“ “Này, chúc một ngày tốt lành!” tôi chào, và tiến ra chỗ gã ta. “Đường 
này không dẫn đến đâu cả, ngươi có định đi đâu thì lối nhanh nhất vẫn là 
trở về đường cái.” Tôi không thích kiểu nhìn của gã; thế rồi khi con Ngoạm 
chạy ra, nó ngửi gã ta một cái, thốt oằng lên một tiếng như thể bị ai châm: 
nó cụp đuôi, tru lên đau đớn rồi cum cúp chạy mất. Gã đen sì ngồi yên như 
không. 


“ “Ta từ đằng kia đến,” gã nói, vừa chậm vừa rin rít, đoạn chỉ lại phía 
đằng Tây, qua đồng ruộng của tôi chứ lại, cứ thử nghĩ mà xem. “Lão gặp 
thằng Bao Gai không?? gã hỏi bằng cái giọng lạ lùng, cúi xuống phía tôi. 
Tôi không thể thấy mặt mũi øì ráo, vì mũ trùm của gã sụp xuống quá thấp; 
rồi tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy suốt dọc sống lưng. Nhưng tôi 
không hiểu tại sao gã lại phải cưỡi ngựa léo lên đất đai của tôi công nhiên 
quá vậy. 


“ “Ngươi cút!” tôi mới quát. “Chẳng có Bao Gai nào ở đây sất. Ngươi 
nhầm chỗ ở Quận này rồi. Khôn hồn thì quay đằng Tây mà về Hobbit Thôn 
- nhưng lần này ngươi đi đường cái được rồi đấy.” 


“ “Thằng Bao Gai đã đi,” gã thì thào trả lời. “Nó đang đến. Nó chưa xa 
lắm. Ta ước sao tìm thấy nó. Nếu nó đi qua lão sẽ bảo ta chứ? Ta sẽ quay lại 
mang theo vàng.” 


“ “Không, ngươi đừng hòng quay lại đây, tôi bảo. “Mau cuốn gói về chỗ 
của ngươi thuộc về, nhanh bằng hai lúc đi. Cho ngươi một phút trước khi ta 
xuyt cả bầy chó nhà ta ra đấy." 


“Gã phát ra một tiếng gì như huýt gió. Đó có thể là cười, mà cũng có thể 
không phải. Rồi gã thúc con ngựa to lớn của gã xồ thắng vào tôi, tôi chỉ kịp 
nhảy sang bên tránh lối. Tôi xuyt bầy chó, nhưng gã đã lao đi, vọt qua cổng 
lên đường đất về phía bờ đường đắp cao nhanh như chớp. Các cậu nghĩ 
chuyện này là sao?” 


https://thuviensach.vn 


Frodo ngồi trong giây lát nhìn ngọn lửa, nhưng ý nghĩ duy nhất của cậu 
là làm thế nào họ đến được bến phà bây giờ. “Tôi không biết phải nghĩ gì 
nữa,” cuối cùng cậu nói. 


“Vậy tôi sẽ bảo cho cậu phải nghĩ gì,” Maggot nói. “Cậu đi dây dưa 
dính dứa với dân Hobbit Thôn là dại, cậu Frodo ạ. Dân trên đó quái lắm.” 
Sam nhấp nhổm trên ghế, nhìn lão nông bằng con mắt không thân thiện. 
“Mà cậu lúc nào cũng khinh suất. Lúc tôi nghe tin cậu bỏ nhà Hươu Bia 
Rum mà đi theo cái ông già Bilbo ấy, tôi đã bảo là cậu sắp đi tìm lấy rắc rối 
đây. Nhớ lời tôi nhé, tất cả chuyện này đều từ những việc làm kỳ lạ của ông 
già Bilbo mà ra. Tiền của ông ta có được nhờ cái lối kỳ lạ nào đó ở những 
miền xa xôi, người ta bảo vậy. Biết đâu, cứ như tôi nghe được, có cả vài 
người còn muốn biết vàng và châu báu ông ấy chôn trên đồi ở Hobbit Thôn 
giờ ra sao ấy chứ, phỏng?” 


Frodo chẳng nói chăng rằng: những phỏng đoán sắc sảo của lão nông 
khiến cậu hơi luống cuống. 


“Chà, cậu Frodo,” lão Magøot tiếp tục. “Tôi mừng là cậu đã khôn ra mà 
quay lại Trấn Hươu. Lời khuyên của tôi này: ở nguyên đó! Và đừng dây 
dưa dính dứa với đám quái dân. Cậu sẽ có bạn bè ở miền này. Nếu tên đen 
sì nào còn lần đến tìm cậu, tôi sẽ xử lý chúng. Tôi sẽ bảo chúng cậu chết 
rồi, hoặc đã rời Quận rồi, hoặc gì tùy cậu. Và như thế cũng tương đối đúng; 
vì chắc hăn cái chúng cần là tin tức về ông già Bilbo cơ.” 


“Có lẽ lão nói phải,” Frodo nói, lảng tránh con mắt của lão nông mà trân 
trân nhìn ngọn lửa. 


Lão Maggot nhìn cậu trầm ngầm. “Chà, tôi thấy là cậu có ý kiến riêng 
của cậu,” lão nói. “Rõ rành như cái mũi đang ở trên mặt tôi đầy là không có 
ngẫu nhiên ngẫu nhiếc øì mang nổi cả cậu lẫn gã ky mã kia đến chốn này 
cùng một buổi chiều; mới lại xét cho cùng, biết đâu tin tức của tôi chăng 
phải tin tức quý hóa to tát gì cho cậu. Tôi không định nài cậu kể cho tôi 


https://thuviensach.vn 


nghe bất cứ chuyện gì cậu có ý giữ kín đâu; nhưng tôi thấy cậu hình như 
đang gặp rắc rối. Phải cậu đang nghĩ thật chăng dễ øì đi được đến bến phà 
mà không bị bắt không nhỉ?” 


“Tôi đúng là đang nghĩ vậy,” Frodo thừa nhận. “Nhưng chúng tôi phải 
thử, phải đến được phà; ngồi mà nghĩ không thôi sẽ chăng được việc. Vậy 
nên tôi e chúng tôi phải đi đây. Thực tình cảm ơn lão rất nhiều vì đã vô 
cùng tử tết Hơn ba mươi năm ròng, tôi sợ chết khiếp lão và bầy chó của lão, 
lão nông Maggot thân mến, mặc dù nghe điều này chắc lão cười. Đúng là 
đáng tiếc: vì tôi đã lỡ mất một người bạn tốt. Còn bây giờ tôi rất tiếc phải đi 
quá sớm. Nhưng tôi sẽ trở về, có lẽ vậy, một ngày nào đó - giả sử tôi có cơ 
may.” 

“Cậu cứ đến tất sẽ được chào đón,” lão Maggot nói. “Nhưng bây giờ tôi 
có ý này. Đã gần mặt giời lặn rồi, chúng tôi sắp dùng bữa tối; bởi vì chúng 
tôi hầu hết đi ngủ ngay theo mặt giời. Nếu cậu và cậu Peregrin và cả đoàn ta 
có thể ở lại ăn một vài miếng với chúng tôi, chúng tôi sẽ mừng lắm!” 

“Chúng tôi cũng thế!” Frodo nói. “Nhưng e chúng tôi phải đi ngay. Kế 
cả đi bây giờ trời cũng sẽ tối sập trước khi tới được phà.” 


“AI Mà chờ một phút! Nghe tôi nói này: sau bữa tối tôi sẽ mang cỗ xe 
ngựa nhỏ ra, tôi sẽ đánh xe đưa tất cả các cậu tới bến phà. Như thế đỡ cho 
các cậu hơn quãng cuốc bộ khá xa, có khi còn đỡ cho các cậu khỏi phiền 
phức loại khác nữa ấy chứ.” 


Frodo bấy giờ rất biết ơn mà chấp nhận lời mời, trước cái thở phào nhẹ 
nhõm của Pippin và Sam. Mặt trời đã ở sau những quả đồi đằng Tây, ánh 
sáng đang nhạt nhòa. Hai anh con trai Magøsot và ba cô con gái lão đi vào, 
một bữa tối thịnh soạn liền được dọn lên bàn lớn. Căn bếp được thắp sáng 
bằng nến, lò sưởi được khơi to. Bà Magøot tất tả đi vào đi ra. Một hai 
Hobbit khác cũng là người trong nhà đi vào. Chắng mấy chốc có mười bốn 
người ngồi xuống ăn. Có bia tràn trề, một đĩa to tướng nấm lẫn thịt lợn 


https://thuviensach.vn 


muối xông khói, bên cạnh nhiều thức ăn thức uống thôn dã khác. Lũ chó 
nằm bên lò sưởi, gặm bì lợn xông khói và xương cắn dở. 


Họ ăn xong, lão nông cùng hai con trai xách đèn đi ra, chuẩn bị xe ngựa 
sẵn sàng. Lúc khách cũng đi ra thì ngoài sân trời đã tối. Họ quằng hành lý 
lên thùng xe rồi cùng trèo vào. Lão nông ngồi trên ghế xà ích, vụt roi quất 
hai con ngựa lùn rắn chắc. Vợ lão đứng ở vùng ánh sáng nơi cửa. 


“Ông cẩn thận thân ông đấy, ông Maggot!” bà gọi. “Đừng đi tranh cãi 
với người lạ, nhớ về thắng nhà!” 


“Biết rồi!” lão báo, đoạn đánh xe ra khỏi cổng. Không thấy hơi gió nào 
động cựa; đêm yên lặng và tĩnh mịch, trong thỉnh không có một luồng khí 
lạnh. Họ đi không đèn đuốc và thật chậm. Sau một hai dặm, dải đường đất 
đến điểm tận cùng, vắt qua một con hào sâu, bò qua sườn dốc ngắn lên trên 
bờ đường đắp cao. 


Lão Maggot nhảy xuống nhìn săm soi cả hai hướng, Bắc lẫn Nam, 
nhưng trong bóng tối chắng thể thấy gì, không một tiếng động nào giữa bầu 
không khí lặng tờ. Những vệt sương mù từ ngoài sông lơ lửng bên trên mấy 
con hào, rồi bò lan khắp đồng. 


“Sương sẽ dày đây,” lão Magøot nói; “nhưng tôi không thắp đèn đâu, 
đợi đến lúc quay về hăng. Đêm nay, ta sẽ nghe được mọi tiếng động trên 
khúc đường này từ mãi xa trước khi chạm mặt đấy.” 


Từ đường đất nhà lão Maggot đến bến phà cả thảy năm dặm có dư. Ba 
Hobbit trùm người kín mít, nhưng tai họ căng ra trước mọi âm thanh át 
tiếng lạch cạch của bánh xe và tiếng lốp cốp thong dong của móng cặp ngựa 
lùn. Frodo thấy cỗ xe ngựa dường như chậm hơn sên. Bên cạnh cậu Pippin 
đang gật gà gật gù buồn ngủ; Sam thì trân trần nhìn sâu vào trong màn 
sương mù đang dâng lên đằng trước. 


https://thuviensach.vn 


Cuối cùng họ cũng đến lối vào đường phà. Lối vào nổi bật hai cột trụ 
trắng cao đột nhiên hiện ra lùm lùm bên tay phải. Lão nông Magøgot kéo hai 
con ngựa lùn và cỗ xe cót két dừng lại. Họ chỉ vừa dợm trèo ra thì đột nhiên 
nghe được âm thanh khiến tât cả hãi hùng: tiếng vó ngựa trên con đường 
phía trước. Âm thanh đang tiến về phía họ. 


Lão Magøot nhảy xuống đứng giữ đầu đôi ngựa lùn, nhìn săm soi bóng 
tối mờ mịt đằng trước. Lốp cốp, lốp cốp vọng đến tiếng ky mã đang phi tới. 
Tiếng vó nên nghe rõ mồn một trong thinh không tĩnh lặng, mờ sương. 


“Cậu Frodo, cậu nên trốn đi thì hơn,” Sam nói vẻ lo lắng. “Cậu nằm 
trong xe này, trùm kín chăn, chúng ta sẽ đuổi cho tay ky mã ấy đằng sau 
quay!” Sam trẻo ra ngoài, đi tới bên lão nông. Lũ Ky Sĩ Đen sẽ phải phi qua 
xác chú nếu muốn đến gần cỗ xe. 


Lốp cốp, lốp cốp. Ky mã đã ở sát cạnh họ. 


“Ô này, chào!” lão nông Maggot gọi to. Vó ngựa phi dừng khựng lại. Họ 
tưởng đã có thể lờ mờ đoán được một hình thù tối tăm kín mít áo choàng 
trong màn sương, chừng một hai thước đằng trước mặt. 


“Sao nào!” lão nông vừa đánh tiếng vừa quăng dây cương cho Sam rồi 
sải bước tiến lên. “Cấm ngươi bước thêm một bước nào nữa! Ngươi muốn 
øì, từ đâu tới?” 


“Tôi muốn cậu Bao Gai. Lão có gặp cậu ấy không?” một giọng nghèn 
nghẹt cất lên - nhưng đấy là giọng nói của Merry Hươu Bia Rum. Một cái 
đèn tối mù chợt bỏ lớp phủ, ánh sáng đèn rớt trúng khuôn mặt lão nông 
sửng sốt. 


“Cậu Merry!” lão la lền. 


https://thuviensach.vn 


“Phải, dĩ nhiên rồi! Thế lão nghĩ là ai?” Merry vừa nói vừa tiến lên 
trước. Sau khi cậu bước ra khởi màn sương và bao nhiêu sợ hãi của họ 
nguôi đi, cậu dường như co tụt về cỡ một Hobbit bình thường. Cậu đang 
cưỡi một con ngựa lùn, cổ quấn khăn quàng kín mít quá cằm cho khỏi bị 
Sương. 


Erodo nhảy phắt ra khỏi cỗ xe đón cậu em họ. “Vậy là cuối cùng anh 
đầy rồi!” Merry nói. “Em đã bắt đầu tự hỏi liệu ngày hôm nay anh có xuất 
hiện hay không đấy, mà em cũng đang tính về ăn tối. Lúc trời trở sương mù 
em quay lại phi ngựa về hướng thị trấn Stock, định xem liệu anh có rơi 
xuống con hào nào không. Nhưng em mà biết anh đi hướng nào thì trời 
đánh thánh vật em ởi. Lão tìm thấy họ ở đầu vậy, lão Maggot? Trong ao thả 
vịt nhà lão hả?” 


“Không, tôi bắt được họ xâm nhập trái phép,” lão nông nói “còn xuyt lũ 
chó ra cắn; mà rồi họ sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, tôi chả nghỉ ngờ 
øì đâu. Giờ nếu các cậu bỏ quá cho tôi, cậu Merry, cậu Frodo và cả đoàn, 
tốt nhất là tôi nên quay về nhà thôi. Bà Magøgot sẽ lo lắm vì đêm đang sập 
xuống rồi.” 


Lão lùi cỗ xe trở ra đường đất rồi quành. “Thôi, chúc tất cả các cậu ngủ 
ngon,” lão nói. “Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ, chắng phải bàn nữa. 
Nhưng mọi việc cứ hễ kết thúc tốt đẹp thì ấy là tốt đẹp; mặc dù ta chưa nên 
nói thế khi nào ta còn chưa về đến cửa nhà mình. Tôi sẽ không phủ nhận là 
bây giờ tôi chỉ mừng khi nào về được đến cửa nhà mình.” Lão thắp mấy cái 
đèn rồi đứng dậy. Đột nhiên lão lấy từ bên dưới ghế ra một cái giỏ to tướng. 
“Tôi suýt thì quên,” lão nói. “Bà lão Maggot bỏ thứ này cho cậu Bao Gai, 
kèm mấy lời hỏi thăm của bà ấy.” Lão đưa cái giỏ rồi cáo lui luôn, hắn một 
dàn đồng ca những lời cảm ơn và chúc ngủ ngon đuổi theo lão. 


Họ dõi theo những quầng ánh sáng nhợt nhạt quanh mấy ngọn đèn nhỏ 
dần vào đêm sương giá. Đột nhiên Frodo phá lên cười: từ trong chiếc giỏ 
đậy kín cậu đang ôm, mùi nấm dậy lên. 


https://thuviensach.vn 


Chương V 


ÂM MƯU BỊ VẠCH TRẦN 


“Bây giờ chính chúng ta cũng nên về nhà thì hơn,” Merry nói. “Em cùng 
thấy toàn bộ chuyện này có gì đó quái lạ; nhưng phải đợi sau khi chúng ta 
đến nơi đã.” 


Họ đi xuống đường phà, dải đường thắng thớm và được bảo quản tốt, 
hai bên vệ kè những hòn đá to quét vôi trắng. Được chừng một trăm thước, 
dải đường dẫn họ tới bờ sông, nơi có cầu tàu gỗ rộng thênh thang. Con phà 
to dẹt neo ngay cạnh. Những cây cọc buộc phà trăng trắng gần mé nước lấp 
lóa trong ánh sáng từ hai ngọn đèn trên cột cao. Đằng sau họ, những dải 
sương là là đồng ruộng bằng phẳng giờ đã cao lưng lửng bên trên các bờ 
giậu; còn dòng sông trước mặt tối thẫm, chỉ có một vài làn khói cuộn xoáy 
như hơi nước giữa đám sậy ven bờ. Ở phía bờ bên kia dường như đã đỡ 
sương mù. 


Merry dẫn con ngựa lùn lên cầu tàu ra phà, những người còn lại đi theo. 
Merry từ từ đấy phà ra xa bằng một cây sào dài. Dòng sông Bia Rum Đun 
chảy lặng lờ và mênh mông trước mắt họ. Phía bên kia, bờ sông dốc đứng, 
một con đường mòn ngoằn ngoèo bò từ dưới bến ngược lên cao. Ở đó có 
những ngọn đèn đang sáng lấp lánh. Đằng sau những ngọn đèn là Đồi Hươu 
lừng lững; và trên mạn đồi, qua màn sương lắc rắc, mở ra sáng rõ nhiều cửa 
số tròn, đỏ đỏ vàng vàng. Chúng là những cửa số Dinh Bia Rum, nơi định 
cư thượng cổ của nhà Hươu Bia Rum. 


https://thuviensach.vn 


Một năm xa xưa, Gorhendad Lão Hươu, trưởng gia tộc Lão Hươu, một 
trong những người già nhất ở Chằm Lớn hay thậm chí già nhất cả Quận, đã 
vượt dòng sông vốn là ranh giới phía Đông khởi thủy của Quận. Ông xây 
(và đào) Dinh Bia Rum, đổi tên mình thành Hươu Bia Rum, ở lại định cư để 
rồi trở thành chủ nhân của cái cộng đồng có phần giống một quốc gia độc 
lập con con. Gia đình ông lớn hoài lớn mãi, sau đời ông vẫn tiếp tục lớn lên, 
cho đến khi Dinh Bia Rum choán toàn bộ quả đồi thấp, có đến ba cửa chính 
đồ sộ, rất nhiều cửa bên, và chừng một trăm cửa số. Con cháu nhà Hươu 
Bia Rum cùng hậu duệ vô số kể lại bát đầu đào hốc, rồi sau đó xây nhà, 
khắp cả chung quanh. Đó chính là nguồn gốc Trấn Hươu, một dải đất quần 
cư đồng đúc giữa dòng sông và Rừng Già, hao hao một khu kiều dân từ 
Quận ra đi. Làng lớn nhất là Ấp Hươu, quần tụ hai bên bờ sông và những 
triền dốc phía sau Dinh Bia Rum. 


Dân ở Chằm Lớn thân thiện với người Trấn Hươu, và uy quyền của Chủ 
Dinh (người ta vẫn gọi tộc trưởng nhà Hươu Bia Rum như vậy) hãy còn 
được các nông dân sống trong khu vực năm giữa thị trấn Stock và làng Đảo 
Cói thừa nhận. Nhưng phần lớn dân Quận cũ xem người nhà Trấn Hươu 
như những kẻ kỳ quái, có thể nói là ngoại lai phân nửa. Mặc dầu, thực ra họ 
không khác các Hobbit ở Tứ Tống mấy tí. Ngoại trừ một điểm: Họ yêu 
thích thuyền, và vài người trong số họ biết bơi. 


Ban đầu đất đai của họ không được che chắn ở đằng Đông; nhưng rồi họ 
đã dựng lên một tường giậu ngay chính phía ấy: Bờ Giậu Cao. Bờ được 
trồng từ nhiều thế hệ trước, nên bây giờ vừa dày vừa cao, cũng bởi được 
chăm nom luôn luôn. Bờ chạy suốt từ cầu Bia Rum ĐÐun, thành một đường 
cánh cung to lớn uốn vòng từ con sông đi mãi xa, cuối cùng tới làng Đuôi 
Giậu (nơi phụ lưu Liễu Gai Quấn Quýt chảy ra khỏi Rừng Già hòa vào 
dòng sông Bia Rum ĐÐun): hơn hai chục dặm từ đầu này tới đầu kia. Nhưng 
dĩ nhiên, đấy không phải một sự che chắn bảo vệ. Ở nhiều đoạn, Rừng Già 
đã tiến đến sát bờ giậu. Những người Trấn Hươu cứ khóa cửa im ỉm sau 
chạng vạng, với người Quận thế cũng là bất bình thường. 


https://thuviensach.vn 


Phà đi chầm chậm qua sông. Bờ phía Trấn Hươu gần lại. Sam là thành 
viên duy nhất của cả đoàn trước nay chưa từng vượt sông. Chú cảm nhận 
một điều kỳ lạ trong lúc cái dòng ùng ục chầm chậm này trôi qua: cuộc đời 
cũ của chú cũng nằm lại đằng sau trong sương, còn phiêu lưu tăm tối chờ 
trước mặt. Chú vò đầu, và trong phút chốc thoáng ước mong sao cậu Frodo 
cứ tiếp tục sống đời lặng lẽ nơi Đáy Bao. 


Bốn Hobbit bước khỏi phà. Merry buộc phà lại, và khi Pippin đã bắt đầu 
dẫn con ngựa lùn lên lối mòn thì Sam (nãy giờ mải ngoái nhìn như thể gửi 
lời chào giã biệt đến Quận) cất tiếng thì thầm khào khào: 


“Nhìn đăng sau kìa, cậu Frodo! Cậu có thấy gì không?” 


Trên bến bên kia, dưới hai ngọn đèn xa xăm, họ kịp nhận thấy một dáng 
người: nom như một bó gì đen tối bị bỏ lại đằng sau. Nhưng đúng lúc họ 
nhìn thì nó dường như di chuyển, lắc lư bên nọ bên kia, như thể mải lần mò 
nền đất. Rồi nó bò, hoặc giả đi lom khom, lùi vào vùng tối bên ngoài những 
ngọn đèn. 


“Cái chết tiệt gì giữa Quận thế?” Merry la lên. 


“Cái gì đó vẫn bám theo bọn anh từ đầu,” Frodo nói. “Nhưng giờ đừng 
hỏi nữa! Ta hãy đi khỏi đây ngay!” Họ vội vã leo lối mòn lên đỉnh bờ đất, 
nhưng khi nhìn lại thì bờ xa đã chìm trong sương, và chăng còn thấy gì 
được nữa. 


“Tạ ơn trời ta không để thuyền nào lại bờ Tây!” Frodo nói. “Ngựa có thể 
vượt sông không?” 


“Chúng có thể phi mười dặm về phía Bắc, tới cầu Bia Rum Ðun - không 
thì chúng có thể bơi,” Merry trả lời. “Mặc dù em chưa từng nghe có con 


https://thuviensach.vn 


ngựa nào bơi vượt dòng Bia Rum ĐÐun. Mà ngựa thì liên quan gì?” 
“Anh sẽ nói em nghe sau. Chúng ta cứ vào trong nhà rồi hằng nói.” 


“Thôi được! Anh và Pippin biết đường; nên em sẽ phi trước lên kia bảo 
Bolger Bự rằng anh sắp tới rồi. Bọn em sẽ chuẩn bị bữa tối và các thứ.” 


“Bọn anh vừa mới ăn tối sớm với lão Magsot,” Frodo nói; “nhưng ta có 
thể làm bữa nữa.” 


“Anh sẽ được bữa nữa! Đưa em cái giỏ kia!” Merry nói, đoạn phi ngựa 
lên trước, khuất vào trong đêm tối. 


Từ dòng sông Bia Rum Ðun tới nhà mới của Frodo ở làng Hõm Crick là 
cả một quãng đường dài. Họ đi qua Đồi Hươu và Dinh Bia Rum ở bền tay 
trái, rồi tới ngoại vi Ấp Hươu thì đụng phải con đường chính qua Trấn 
Hươu chạy từ cầu Bia Rum ĐÐun về mãi phía Nam. Men theo đường này 
nửa dặm về hướng Bắc, họ gặp một lối mòn trổ ra bên tay phải. Theo ngã 
này họ đi khoảng đôi dặm nữa, và con đường bắt đầu gập ghềnh lên lên 
xuống xuống hút vào miền đồng quê. 


Cuối cùng họ đến một cái cổng hẹp nương vào bờ giậu rậm rì. Chẳng 
thể thấy bóng dáng ngôi nhà của cậu trong bóng tối: nó đứng lùi vào cách 
lối đi chính giữa một bãi cỏ tròn to tướng, có vành đai cây thấp bao quanh 
bên trong bờ giậu ngoài cùng. Frodo chọn ngồi này, vì nó đứng ở một góc 
đồng quê lạc lõng, lại không có nhà cửa gì khác gần bên. Có thể đi vào rồi 
trở ra mà không bị ai để ý. Ngôi nhà được gia đình Hươu Bia Rum xây 
quãng lâu lâu về trước, để cho khách hoặc thành viên gia đình nào muốn 
trốn chạy nhịp sống tấp nập của Dinh Bia Rum một thời gian. Đó là môt 
ngôi nhà quê hóa kiểu dáng cổ lỗ, cố gắng hết cỡ cho giống một cái hốc 
Hobbit: vừa dài vừa thấp, không có tầng: lại có một lớp mái cỏ rơm, những 
cửa số tròn, một cửa lớn cũng tròn. 


https://thuviensach.vn 


Không thấy có đèn đuốc øì lúc họ bước qua cổng lên lối mòn xanh; mọi 
cánh của đều tối đen và sập chớp. Frodo gõ lên cửa, và Bolger Bự ra đón. 
Ánh sáng thân thiện tràn ra. Họ vội vã bước vào, nhốt cả bản thân lẫn quầng 
ánh sáng vào trong. Họ đang ở một phòng khách rộng, tứ phía đều có cửa; 
trước mặt họ là một hành lang chạy thốc vào tận giữa nhà. 


“Chà, anh thấy thế nào?” Merry vừa hỏi vừa đi lên hành lang. “Bọn em 
đã cố hết sức trong thời gian gấp rút làm cho nó giống y như ở nhà đấy. Suy 
cho cùng thì hôm qua Bự và em mới đến đây với xe hàng cuối cùng.” 


Frodo nhìn quanh. Nơi đây quả thực giống y như ở nhà. Rất nhiều đồ 
đạc ưa thích của cậu - hoặc đồ đạc của bác Bilbo (trong khung cảnh mới 
chúng gợi cậu nhớ đến bác ghê gớm) - được sắp xếp gần như y hệt ở Đáy 
Bao trước kia. Thật là một nơi dễ chịu, tiện nghi, mời gọi; và cậu nhận ra 
mình ước sao đúng là đang thực sự về đây để định cư yên ổn. Bắt bạn bẻ 
khổ công cực nhọc đến thế này có vẻ chăng công bằng: vậy là cậu lại băn 
khoăn tự hỏi sẽ làm sao báo cho họ biết rằng cậu buộc phải bỏ họ lại sớm 
lắm, mà thực ra là ngay lập tức đây. Thế mà việc đó sẽ phải xong nội đềm 
nay, trước khi cả bọn lên giường. 


“Thật sung sướng quá!” cậu cố nói. “Anh gần như không cảm thấy mình 
đã dọn đi.” 


Các lữ khách treo áo choàng, rồi chất hành lý thành đống trên sàn. 
Merry dẫn họ xuống hành lang, mở tung một cánh cửa phía cuối. Ánh lửa 
hắt ra, cả đám hơi nước phả đánh phụt. 


“Bể tắm à!” Pippin la lên. “Ôi Meriadoc thần thánh!” 


“Ta sẽ vào theo thứ tự nào?” Frodo hỏi. “Lớn tuổi trước, hay nhanh nhất 
trước? Chọn cách nào thì em cùng là cuối cùng, Nhóc Peregrin ạ.” 


https://thuviensach.vn 


“Phải tin em giỏi sắp xếp đầu vào đấy hơn thế chứ!” Merry nói. “Chúng 
ta không thể nào bắt đầu cuộc đời ở Hõm Crick bằng một trận cãi vã về bồn 
tắm được. Trong phòng kia có ba bồn, cả một chảo đồng đầy nước sôi sùng 
sục. Cũng có đủ khăn tắm, thảm chùi chân lẫn xà phòng. Cứ vào trong mau 
lên!” 


Merry và Bự đi vào trong căn bếp ở cuối hành lang, bận rộn chuẩn bị 
nốt bữa ăn khuya. Những đoạn rời rạc của nhiều bài ca chen nhau vọng ra 
từ nhà tắm hòa lẫn với tiếng vầy nước tung tóe lẫn đầm mình ì ọp. Giọng 
Pippin đột nhiên vói lên cao hơn hắn mấy giọng kia, ngần nga một trong 
những bài ca đi tắm yêu thích của Bilbo: 


Cao ca lên! bữa tắm cuối ngày 

nhọc mệt theo bùn đất sạch ngay! 
Chỉ đứa ngốc mới không ca tụng: 

Ồ! Nước Nóng giời ban cho quý thay! 


Ồ! Nhất vui là tiếng mưa rơi, 

tiếng suối lăn xuống cỏ trên đồi; 

nhưng mưa suối tha hồ róc rách 

bằng thế nào Nước Nóng nghỉ ngút hơi. 


Ồ! Nước lạnh khi cần ta ực 

mát họng bỏng rang đã cơn khát; 
nhưng có Bia dội họng với lưng 
dội Nước Nóng thì cứ là hơn đút. 


https://thuviensach.vn 


Ồ! Vọt lên nước rõ đẹp xinh 

dưới trời xanh đài nước trắng tỉnh; 

nhưng đẹp mấy cũng không bì được 

bằng chân ta quậy Nước Nóng cho lanh tanh bành!! 


Nghe có tiếng quậy nước đánh tốm một cái cực lớn, rồi có tiếng hét Hô! 
Từ miệng Frodo. Dường như kha khá nước tắm của Pippin đã bắt chước 
một đài nước mà lao vọt lên cao. 


Merry lại cửa nhà tắm: “Bữa tối và bia mát cổ họng thì thế nào đây?” 
cậu gọi vào. Frodo vừa lau khô tóc vừa đi ra. 


“Nhiều nước trong không khí đến nỗi anh sẽ vừa đi vào bếp vừa tắm nốt 
được mất,” cậu nhận xét. 


“Ái da!” Merry vừa ngó vào bếp vừa kêu lên. Nền nhà bằng đá ướt sũng 
từ bao giờ. “Em sẽ phải lau hết chỗ kia đi trước khi được ăn bất kể món gì, 
Peregrin ạ,” Merry nói. “Mau lên, không bọn anh sẽ không đợi em đầu.” 


Họ ăn tối trong bếp trên một cái bàn gần lò sưởi. “Tôi đoán là ba anh 
không thèm nấm nữa đâu nhỉ?” Fredegar nói, không quá hy vọng. 


“Có chứ!” Pippin kêu lên. 


“Nấm là của tôi!” Frodo nói. “Chính bà lão Maggot, bà hoàng giữa các 
bà nông dân, mới cho tôi đấy. Bỏ cái tay tham lam của anh ra, tôi sẽ tự chia 
phần.” 


Dân Hobbit say mê nấm, lòng say mê vượt quá mọi sở thích tham lam 
ham hố nhất của Người Cao Lớn. Một thực tế phần nào biện giải cho bao 
cuộc viễn chinh của Frodo đến các cánh đồng lừng tiếng trên Chằm Lớn, 


https://thuviensach.vn 


cũng như thái độ phẫn nộ của lão nông Magøsot bị hại. Còn bữa nay có thừa 
đủ cho tất cả, thậm chí là thừa theo tiêu chuẩn của dân Hobbit. Cũng có 
nhiều món khác thêm vào đấy, thành thử ra khi xong xuôi đến ngay Bolger 
Bự cũng thốt một tiếng thở dài thỏa mãn. Họ đẩy lùi bàn, đoạn kéo mấy cái 
ghế lại quanh lò sưởi. 


“Chúng ta sẽ dọn dẹp sau,” Merry nói. “Giờ kể em nghe mọi chuyện đi 
nào! Em đoán là các anh đã trải qua lắm cuộc phiêu lưu mà không có em, 
thật chăng công bằng. Em muốn một câu chuyện đầy đủ chỉ tiết đấy; và trên 
hết em muốn biết có chuyện gì với lão Maggot, tại sao lão nói năng với em 
kiểu ấy. Nghe cứ như thể lão hoảng sợ hết hồn ấy, nếu như có khả năng đó 
thật.” 


“Tất cả bọn em đều sợ hết hồn,” Pippin nói sau một thoáng ngập ngừng 
vì Frodo cứ chăm chăm nhìn vào ngọn lửa chăng nói chăng rằng. “Chắc anh 
cũng sẽ thế, nếu suốt hai ngày liền bị các Ky Sĩ Đen truy đuổi.” 


“Bọn chúng là cái giống gì?” 


“Những cái bóng đen sì cưỡi ngựa ô,” Pippin trả lời. “Nếu anh Frodo 
không định nói, em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu.” Nói rồi 
cậu thuật lại toàn bộ hành trình của họ từ lúc rời Hobbit Thôn. Sam thỉnh 
thoảng thốt lên khe khẽ, hoặc gật đầu đồng tình liên tục. Frodo vẫn im lặng. 


“Chắc hắn anh đã nghĩ em bịa ra mọi chuyện,” Merry nói, “nếu như 
không nhìn thấy cái bóng đen sì đó trên bến sông - và nghe được âm sắc lạ 
lùng kia trong giọng lão Maggot. Anh giải thích chuyện này thế nào, anh 
Frodo?” 


“Anh họ Frodo gần đây rất kín tiếng,” Pippin nói. “Nhưng đã đến lúc 
anh ấy phải cởi mở rồi. Cho đến giờ chúng ta chả được cung cấp đầu mối gì 
ngoài lời đoán của lão Magøot rằng chuyện có gì đó liên quan đến kho báu 
của ông già Bilbo.” 


https://thuviensach.vn 


“Chỉ là lời đoán thôi,” Frodo vội nói. “Lão Magøgot không biết gì hết.” 


“Lão già Magøot là tay sắc sảo,” Merry nói. “Nhiều thứ sôi sục đằng sau 
khuôn mặt tròn vạnh của lão lắm, chỉ có điều không vuột ra thành lời thôi. 
Em nghe đâu lão từng đi vào Rừng Già rồi đấy, và lão có tiếng biết nhiều 
thứ kỳ lạ hay ho. Nhưng anh Frodo, ít nhất thì anh cũng nói cho bọn em biết 
anh nghĩ lời đoán của lão trúng hay trật chứ.” 


“Anh nghĩ,” Frodo chậm rãi đáp, “đó là một phỏng đoán khá sát, trong 
chừng mực nhất định. Quả có mối liên hệ với những cuộc phiêu lưu trước 
đây của bác Bilbo, vả lại các Ky Sĩ Đen đang tìm kiếm, hoặc ta nên nói là 
lùng sục, bác ấy hoặc anh. Nếu các em muốn biết, anh e rằng đấy hoàn toàn 
không phải chuyện đùa; ở đây hay ở đầu thì anh cũng không được an toàn.” 
Cậu nhìn quanh những cánh cửa sổ cùng bốn bức tường, như thể sợ chúng 
đột nhiên đổ sụp. Mấy người còn lại im lặng nhìn cậu, trao đổi cho nhau 
những cái liếc mắt nhiều ý nghĩa. 


“Sắp nói vuột ra ngay đây,” Pippin thì thào với Merry, Merry gật gù. 


“Chà!” cuối cùng Frodo nói, ngồi thắng lưng dậy, như thể cậu vừa có 
một quyết định. “Tôi không thể mù mờ mọi chuyện lâu hơn nữa. Tôi có 
việc này phải nói với tất cả. Nhưng chưa biết phải bắt đầu thế nào.” 

“Em nghĩ em có thể giúp anh,” Merry khẽ nói, “bằng cách tự nói cho 
anh nghe vài phần câu chuyện.” 


“VY em nói gì?” Frodo nói, vừa băn khoăn nhìn Merry. 


“Chỉ là thế này, ông anh Frodo thân mến: anh khổ sở, bởi anh không biết 
làm thế nào nói lời tạm biệt. Anh định rời Quận, cố nhiên. Nhưng hiếm 
nguy đã tìm đến anh sớm hơn anh chờ đợi, và giờ đây anh đang quyết chí 
phải đi ngay lập tức. Và anh không muốn vậy. Bọn em rất thông cảm với 
anh.” 


https://thuviensach.vn 


Frodo há miệng ra rồi lại ngậm vào. Vẻ kinh ngạc của cậu khôi hài đến 
độ họ phá lên cười. “Anh Frodo thần mến!” Pippin nói. “Anh thực sự nghĩ 
là anh đã tung hỏa mù lòe được bọn em à? Anh chưa đủ cẩn trọng hay 
thông minh để làm được thế đâu! Anh rõ ràng đang lên kế hoạch ra đi, mải 
mốt tạm biệt tất cả những nỗi ám ảnh của anh suốt cả năm nay kể từ hồi 
tháng Tư. Bọn em cứ liên tục phải nghe anh lấm bẩm: “Không biết liệu có 
bao giờ ta còn được đứng trông xuống thung lũng kia,” với lại đủ thứ kiểu 
ấy. Còn giả vờ rằng anh đã đến nước cạn sạch tiền, phải bán cả đến Đáy 
Bao thân yêu của anh cho bọn nhà Sắc Vải-Bao Gai! Lại còn tất tật những 
cuộc nói chuyện kín bưng ấy với lão già Gandalf.” 


“Ôi chao ôi!” Frodo thốt lên. “Anh cứ tưởng mình cẩn trọng thông minh 
lắm. Anh không biết ông Gandalf sẽ nói gì đây. Vậy phải chăng toàn Quận 
đang bàn tán việc anh ra đi?” 


“Ô không!” Merry nói. “Đừng lo chuyện đó! Bí mật sẽ không giữ được 
lâu, cố nhiên; nhưng hiện tại thì vẫn không sao, em nghĩ vậy, chỉ duy có hội 
đồng mưu bọn em là biết. Mà rút cuộc, anh phải nhớ là bọn em thừa hiểu 
anh, và thường vẫn ở bên anh. Bọn em thường có thể đoán ngay ra anh 
đang nghĩ gì. Em cũng biết rõ bác Bilbo. Nói thật với anh, từ hồi bác ấy bỏ 
đi em vẫn theo dõi anh tương đối sát sao. Em chắc chăng chóng thì chày 
anh sẽ đi theo bác ấy; mà thực tình em cứ ngỡ anh đi sớm hơn cơ đấy, và 
dạo gần đây bọn em rất lo. Bọn em đã phát hoảng lên chỉ sợ anh trốn bọn 
em mà ra đi bất thình lình, một thân một mình y như bác ấy. Kể từ dạo mùa 
xuân vừa rồi bọn em vẫn để ý xem sao, còn chủ động lên khối kế hoạch. 
Anh không trốn thoát dễ thế đâu!” 


“Nhưng anh phải đi,” Frodo nói. “Võ phương rồi, các bạn thân mến. 
Thật là khốn khổ cho tất cả chúng ta, nhưng mọi người có giữ anh cũng 
chăng ích gì. Bởi vì mọi người đã đoán ra đến thế, xin hãy giúp anh, đừng 


I? 


cản trở anh 


https://thuviensach.vn 


“Anh không hiểu à!” Pippin kêu lên. “Anh phải đi - vậy nên bọn em 
cũng phải đi. Merry và em sẽ đi cùng anh. Sam thì là anh bạn tuyệt vời rồi, 
dám nhảy xuống cuống họng rồng để cứu anh ấy chứ, giả sử cậu ấy không 
trượt ngã vì giãm phải chân mình; nhưng anh sẽ không chỉ cần một bạn 
đồng hành trong cuộc phiêu lưu nguy hiểm của anh.” 


“Các bạn Hobbit thân mến, các em yêu dấu nhất trần đời của anh!” 
Frodo nói, vô cùng xúc động. “Nhưng anh không thể cho phép các em làm 
thế. Anh cũng đã quyết định lầu rồi. Các em nói về hiểm nguy, nhưng các 
em không hề hiểu. Đây không phải là cuộc truy tìm kho báu, không phải 
chuyến đi đến-đó-rồi-về. Anh đang chạy từ nguy hiểm chết người này sang 
nguy hiểm chết người nọ.” 


“Dĩ nhiên là bọn em hiếu,” Merry cả quyết. “Thế nên bọn em mới quyết 
định sẽ đi. Bọn em biết chiếc Nhẫn không phải chuyện để cười đùa; nhưng 
bọn em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh chống lại Kẻ Thù.” 


“Chiếc Nhẫn!” Frodo thốt lên, lúc này thì kinh ngạc hoàn toàn. 


“Phải, chiếc Nhẫn đấy,” Merry nói. “Ông anh Hobbit thân mến, anh quả 
tình không ngờ đến tính tọc mạch ở bạn bè. Em đã biết về sự tồn tại của 
chiếc Nhẫn nhiều năm rồi - trước cả khi bác Bilbo đi xa, thực vậy; nhưng 
bởi vì bác rõ ràng coi đó là bí mật, nên em đành giữ phát hiện ấy trong đầu, 
cho đến khi bọn em lập mưu này. Em không hiểu bác Bilbo như hiếu anh, 
cố nhiên rồi; em cũng còn quá trẻ, và bác lại quá cẩn trọng - nhưng bác vẫn 
chưa đủ cẩn trọng. Nếu anh muốn biết thoạt đầu làm thế nào em tìm hiểu 
được, em sẽ kể anh nghe.” 


“Cứ kể tiếp đi!” Frodo nói chăng ra hơi. 


“Chính nhà Sắc Vải-Bao Gai là nguồn cơn vỡ lở cho bác ấy, như anh có 
lẽ sẽ đoán ra. Một hôm, trước Bữa Tiệc khoảng một năm, em tình cờ đang 
đi dạo dọc đường thì thấy bác Bilbo đằng trước. Đột nhiên nhà S.-B. ở đằng 


https://thuviensach.vn 


xa xuất hiện, đi về phía hai bác cháu. Bác Bilbo chậm lại, và rồi alê hấp! 
bác biến mất tăm. Em quá đỗi giật mình chăng còn lý trí đâu mà che chắn 
bản thân theo lối bình thường hơn; song em sang được bên kia bờ giậu và 
rảo bước men theo cánh đồng phía bên trong. Em dòm ra đường, sau khi 
nhà S.-B. đã đi qua, thành ra lại đang nhìn thắng vào bác Bilbo đúng lúc bác 
ấy đột nhiên xuất hiện trở lại. Em thoáng nhìn thấy ánh vàng ròng trong khi 
bác nhét cái gì đó vào túi quần. 


“Sau hôm ấy em luôn để ý xem sao. Quả tình, em thừa nhận là em đã 
rình mò đấy. Nhưng anh phải công nhận là sự tình rất hấp dẫn người ta, mà 
em lại đang tuổi trẻ. Trừ anh ra, anh Frodo ạ, em chắc là người duy nhất ở 
Quận từng nhìn thấy cuốn sách bí mật của ông già.” 


“Em đọc cuốn sách của bác ấy rồi!” Frodo la lên. “Trời cao đất dày! 
Không thứ gì còn được bình an vô sự nữa sao?” 


“Không bình an vô sự mấy, em dám nói thế đấy,” Merry đáp. “Nhưng 
em chỉ liếc vội được một lần, thế nên khó mà hiểu được gì. Bác ấy chẳng 
bao giờ để sách lung tung. Em tự hỏi liệu giờ nó ra sao rồi. Em muốn xem 
thêm lần nữa. Anh có mang theo ở đây không, anh Frodo?” 


“Không. Nó không ở Đáy Bao. Chắc bác ấy mang nó ởi rồi.” 


“Chà, như em vừa mới nói đấy,” Merry lại tiếp tục, “em cứ giữ phát hiện 
ấy cho mình, cho đến mùa xuân vừa rồi khi mọi chuyện trở nên nghiêm túc. 
Rồi bọn em lập mưu này; và vì bọn em cũng nghiêm túc, thực sự định làm 
là làm, bọn em cũng không dẻ dặt đạo lý gì lắm. Anh không phải là cái hạt 
quả dễ nậy, Gandalf còn khó hơn. Nhưng nếu anh muốn làm quen với tay 
đầu lãnh thanh tra của bọn em thì em có thể gọi hắn ra đây.” 


“Hắn đâu?” Frodo nói, rồi nhìn quanh, như thể chờ đợi một hình nhân 


ám muội che mặt nạ từ chậu rửa bát nào đấy vọt lên. 


https://thuviensach.vn 


“Bước lên đi, Sam!” Merry gọi; Sam đứng dậy, khuôn mặt đỏ lựng đến 
tận mang tai. “Đây là nhà sưu tâm thông tin của bon eml "Trước khi bị tóm 
cậu ấy đã cung cấp được khối ra, cho anh biết. Sau vụ ấy, cậu ấy hình như 
coi mình là tù nhân được tạm tha vì đã cam kết, nên thôi hắn.” 


“Sam!” Frodo hét lên, cảm thấy sự ngạc nhiên không thể nào tăng hơn 
được nữa, nên tuyệt đối không tài nào xác định nổi mình đang cảm thấy tức 
giận, khoái chí, thở phào nhẹ nhõm, hay đơn giản là ngốc nghếch. 


“Vâng, thưa cậu!” Sam lên tiếng. “Xin cậu bỏ lỗi cho! Mà tôi không có 
ý không phải với cậu, cậu Frodo, hay với ông Gandalf về cái chuyện này 
đâu. Ông ấy có trí khôn ghê gớm, xin cậu nhớ cho; nên khi cậu nói đi một 
mình, ông ấy đã bảo đừng! hãy mang theo ai đó cháu có thể tỉn tưởng 
được.” 


“Nhưng chắng có vẻ là tôi tin tưởng được ai hết,” Frodo nói. 


Sam nhìn cậu vẻ không vui. “lIất cả tùy thuộc anh muốn gì,” Merry 
chêm vào. “Anh có thể tin tưởng bọn em sẽ gắn bó với anh bất chấp mọi 
khó khăn - cho đến cùng. Và anh có thể tin tưởng bọn em sẽ giữ bất kể bí 
mật gì của anh - kín hơn là tự anh giữ nhiều. Nhưng anh không thể tin 
tưởng bọn em sẽ để mặc anh đối diện khó khăn một mình, và bỏ đi mà 
không nói một lời nào. Bọn em là bạn anh, Frodo. Mà dù sao đi nữa: 
chuyện đã thế rồi. Bọn em biết gần hết những điều ông Gandalf đã nói với 
anh. Bọn em biết vô khối về chiếc Nhẫn. Bọn em sợ khủng khiếp - nhưng 
bọn em sẽ đi cùng anh; hoặc là lšo đẽo theo gót anh như bầy chó săn.” 


“Và xét cho cùng, cậu ạ,” Sam đế thêm, “cậu nhất định phải nghe lời 
người Tiên khuyên. Gildor bảo cậu nên chấp nhận kẻ nào tự nguyện đi theo 
cậu, nên cậu không thể khước từ.” 


“Tôi không khước từ,” Frodo nói, vừa chăm chăm nhìn Sam lúc này đã 
chuyển sang nhăn nhở cười. “Tôi không khước từ, nhưng từ giờ tôi sẽ 


https://thuviensach.vn 


không bao giờ tin là cậu đang say ngủ, cho dù cậu có ngáy hay không. Tôi 
sẽ đá cậu thật lực để xem cho chắc. 


“Các cậu là phường vô lại lừa lọc!” cậu nói, vừa quay sang ba người còn 
lại. “Nhưng trời phù hộ các cậu!” cậu cười lớn, đứng dậy phấy tay, “tôi đầu 
hàng. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của Gildor. Nếu hiểm nguy này không 
quá ghê gớm, chắc tôi đã nhảy múa vì sung sướng. Mà ngay cả ghê gớm 
thật, tôi cũng không thể không cảm thấy sung sướng; sung sướng hơn nhiều 
những gì tôi cảm nhận được suốt một thời gian dài. Thế mà cứ nghĩ đến 
buổi tối này là tôi đã thấy sợ.” 


“Tốt! Thế là xong. Hoan hô Thuyền trưởng Frodo và toàn đoàn ba lần!” 
họ hét lên; và nhảy múa quanh cậu. Merry và Pippin bắt đầu một bài ca mà 
rõ ràng đã thủ sẵn cho chính dịp này. 


Nó được sáng tác theo mẫu bài ca của Người Lùn đã đưa tiễn Bilbo vào 
cuộc phiêu lưu từ hồi xưa, theo cùng giai điệu đó: 


https://thuviensach.vn 


Tạm biệt thôi phòng khách bếp lửa ơi! 
Mưa có rơi mà gió kia có thổi, 

1a phải đi trước lúc bình minh tới 
Qua dãy non cao vợi vạt rừng xa. 


Tới Thung Đáy Khe, Tiên vẫn ngụ cư 

Giữa trảng rừng dưới truông mù sương đặc, 
Qua bãi trống đồng không ta phi gấp, 

Tiếp về đâu ta chưa biết được nào. 


Kẻ thù đón trước, hãi sợ đuổi squ, 
Trời làm màn ta soạn giường sửa chiếu, 
Tới hồi chót nhọc nhăn đà kết liễu, 


Hành trình xong, nhiệm vụ hết quay về. 


Ta phải ra đi! Ta phải ra đủ! 
1a phải phi trước lúc bình minh tới! 


“Tốt lắm!” Frodo nói. “Nhưng trong trường hợp ấy thì còn nhiều việc 
cần làm trước khi chúng ta lên giường - bên dưới một mái nhà, ít nhất là 
trong đềm nay.” 


“Ôi! Đây mới gọi là nên thơ!” Pippin kêu lên. “Có thật anh định khởi 
hành trước lúc bình minh tới không?” 


“Anh chưa biết,” Frodo đáp. “Anh sợ các Ky Sĩ Đen, và chắc chắn sẽ 
không an toàn nếu anh ở lại một nơi quá lâu, nhất lại là một nơi mà chuyện 
anh đến ai cũng biết cả. Hơn nữa, Gildor khuyên anh không nên đợi. Nhưng 


https://thuviensach.vn 


anh hết sức cần gặp ông Gandalf. Anh có thể thấy là ngay cả Gildor cũng 
bối rối khi nghe được tin ông Gandalf không hề xuất hiện. Tình hình thực 
sự phụ thuộc vào hai yếu tố. Liệu bọn Ky Sĩ có thể đến Ấp Hươu chóng đến 
mức nào? Và chúng ta có thể khởi hành khẩn trương ra sao? Sẽ mất vô khối 
công việc chuẩn bị.” 


“Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai,” Merry lên tiếng, “ấy là chúng ta có thể 
khởi hành trong vòng một giờ. Thực ra em đã chuẩn bị mọi thứ. Có năm 
con ngựa lùn trong tàu ngựa bên kia quãng đồng này; đồ ăn thức uống dự 
trữ và dụng cụ đều đã được chằng buộc, trừ vài bộ quần áo thêm vào, và 
thực phẩm dễ thối hỏng.” 


“Có vẻ như là hội đồng mưu cực kỳ hiệu quả,” Frodo nói. “Nhưng còn 
các Ky Sĩ Đen? Liệu chờ ông Gandalf thêm một ngày có an toàn không?” 


“Cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh cho là bọn Ky Sĩ sẽ làm gì, 
nếu chúng tìm ra anh ở đây,” Merry trả lời. “Dĩ nhiên, đến giờ có thể chúng 
đã đến được đây rồi, nếu không bị chặn ở cổng Bắc, chỗ Bờ Giậu chạy 
xuống bờ sông, ngay phía bên này cầu. Ban đêm những người gác cổng sẽ 
không để chúng qua, mặc dù chúng có khi cứ xông qua thôi. Em nghĩ, thậm 
chí ban ngày họ cũng sẽ cố giữ chân chúng ở bên ngoài, bằng bất cứ giá nào 
kỳ đến khi chuyển được lời nhắn tới Chủ Dinh - bởi vì họ sẽ không thích 
cái vẻ của bọn Ky Sĩ, và chắc chắn sẽ bị chúng làm cho kinh hoảng. Nhưng 
dĩ nhiên, Trấn Hươu không thể kháng cự một cuộc tấn công kiên quyết 
được bao lâu. Và có khả năng là vào buổi sớm mai ngay cả một tay Ky Sĩ 
phi đến đồi gặp ông Bao Gai cũng có thể được cho qua. Dân tình đại thể 
cũng biết khá rõ là anh sắp quay trở về sống ở Hõm Crick.” 


Frodo ngồi ngầm nghĩ trong giây lát. “Tôi đã quyết rồi,” cuối cùng cậu 
nói. “Fôi sẽ khởi hành ngày mai, ngay lúc trời sáng. Nhưng tôi sẽ không đi 
bằng đường bộ, làm thế thì đợi ở đây còn an toàn hơn. Nếu đi qua cổng 


https://thuviensach.vn 


Bắc, việc tôi rời Trấn Hươu sẽ bị bại lộ ngay; mà biết đầu lẽ ra còn bí mật 
được chí ít vài ngày nữa. Và hơn nữa, cầu Bia và Đường Đông gần biên 
giới chắc chắn sẽ bị theo dõi, dù có tên Ky Sĩ nào xâm nhập vào Trấn Hươu 
hay không. Chúng ta không biết có bao nhiêu tên, nhưng ít nhất cũng có 
hai, mà có lẽ còn nhiều hơn. Việc duy nhất phải làm là chuôồn đi theo hướng 
hoàn toàn không ai ngờ tới.” 


“Nhưng nói thế chỉ có nghĩa là đi vào trong Rừng Già!” Fredegar hốt 
hoảng nói. “Anh không thể nào lại nghĩ đến chuyện làm thế được. Việc đó 
cũng nguy hiểm không kém gì bọn Ky Sĩ Đen.” 


“Không hẳn,” Merry nói. “Nghe thì rất vô vọng, nhưng tôi tin Frodo 
đúng. Đấy là cách duy nhất ra đi mà không bị đuổi theo ngay lập tức. Nếu 
may mắn chúng ta có thể bỏ xa được tương đối.” 


“Nhưng trong Rừng Già anh sẽ không có được may mắn nào hết,” 
Fredegar phản đối. “Chưa một ai từng may mắn ở trong đó cả. Anh sẽ bị 
lạc. Người ta không ai đi vào trong đo.” 


“Ö người ta có chứ!” Merry nói. “Nhà Hươu Bia Rum vẫn vào rừng - 
thỉnh thoảng khi cơn hứng lấy mất hồn vía họ. Chúng tôi có một lối vào bí 
mật. Frodo đã vào một lần, lâu lâu hồi trước. Tôi cũng đã ở trong đó vài 
bận: thường vào ban ngày, cố nhiên rồi, lúc mà cây cối còn ngái ngủ và 
tuyệt đối yên lặng.” 


“Ầy, cứ làm những øì các anh cho là tốt nhất!” Fredegar buông lời. “Tôi 
sợ Rừng Già hơn bất cứ thứ gì từng biết đến: những câu chuyện về nó quả 
là một cơn ác mộng, nhưng phiếu của tôi chả tính làm øì, vì tôi sẽ không đi 
tiếp cuộc hành trình nảy. Dù sao đi nữa, tôi lấy làm mừng vì ai đó sẽ ở lại 
đằng sau, để có thể cho Gandalf biết các anh đã làm øì, khi ông ấy xuất hiện 
mà tôi chắc chắn ông ấy sẽ xuất hiện chẳng lầu la gì đầu.” 


https://thuviensach.vn 


Mặc dù rất chi yêu quý Frodo, Bolger Bự chăng hề mong muốn rời 
Quận, hay là xem xem có gì nằm ở bên ngoài kia. Gia đình cậu đến từ Tống 
Đông, mà thực ra là từ Bến Budge ở vùng Đồng Cầu, nhưng cậu chưa bao 
giờ vượt qua cầu Bia Rum Ðun. Sứ mệnh của cậu, theo như kế hoạch ban 
đầu của mấy kẻ đồng mưu, là phải ở lại đằng sau mà giải quyết đám dân tò 
mò tọc mạch, rồi duy trì càng lâu càng tốt cái sự giả vờ rằng cậu Bao Gai 
hãy còn đang ngụ tại làng Hõm Crick. Cậu thậm chí còn mang theo vài bộ 
quần áo cũ của Frodo để hỗ trợ việc đóng phân vai này. Họ hầu như không 
buồn nghĩ xem phân vai ấy có thể lại nguy hiểm nhường nào. 


“Tuyệt!” Erodo thốt lên, sau khi hiểu ngọn ngành kế hoạch. 


“Chúng ta không thể để lại lời nhắn cho ông Gandalf bằng cách nào 
khác được. Tôi dĩ nhiên không biết bọn Ky Sĩ có biết đọc hay không, nhưng 
chắc không nên liều gửi một lời nhắn giấy trắng mực đen, phòng trường 
hợp chúng xông vào lục soát ngôi nhà. Song nếu cậu Bự sẵn sàng giữ pháo 
đài, và chúng ta có thể chắc chắn ông Gandalf sẽ biết được chúng ta đi 
đường nào, thì tôi quyết định được rồi. Ngày mai, tôi sẽ đi vào Rừng Già từ 
sáng sớm.” 

“Chà, thế là xong,” Pippin nói. “Tính hết mọi nhẽ, em thà nhận phần 


việc của chúng ta hơn là phần cậu Bự - đợi mòn ở đây tới chừng nào bọn 
Ky Sĩ Đen mò đến.” 


“Cứ chờ đến bao giờ anh ở hăn trong Rừng Già đi hằng,” Fredegar nói. 
“Anh sẽ ước gì được quay lại đây với tôi trước cả giờ này ngày mai.” 


“Tranh cãi mãi cũng chăng ích gì,” Merry lên tiếng. “Chúng ta vẫn còn 
phải dọn dẹp và sửa sang nốt chỗ hành lý, trước khi lên giường. Tôi sẽ gọi 
tất cả các anh trước rạng đông.” 


https://thuviensach.vn 


Cuối cùng cũng về được giường, mất một lúc Frodo không tài nào ngủ 
nổi. Hai chân cậu đau nhức. Cậu mừng là sáng hôm sau mình sẽ cưỡi ngựa. 
Sau rốt cậu chìm vào một cơn mộng mị mơ hồ, trong cơn mộng ấy cậu 
dường như đang ngước nhìn cả một biển cây cối quấn vào nhau tối thẫm 
bên ngoài một cửa sổ cao. Xuống mãi bên dưới giữa đám rễ cây có tiếng 
những loài sinh vật vừa bò trườn vừa khụt khịt. Cậu cảm thấy chắc chắn 
chăng chóng thì chầy chúng sẽ ngửi ra mình. 


Rồi cậu nghe thấy tiếng động ở đằng xa. Thoạt tiên cậu nghĩ đó là cơn 
gió lớn ào qua tán lá rừng. Rồi cậu hiếu đó không phải lá, mà là âm thanh 
của Đại Dương xa xôi; thứ âm thanh cậu chưa nghe thấy bao giờ trong cuộc 
đời tỉnh thức, mặc dầu nó vẫn hay quấy rầy những cơn mơ. Đột nhiên cậu 
thấy mình ở giữa trời. Rốt cục chăng có cây cối gì sất. Cậu đang ở trên một 
đồng thạch nam đen thẫm, và trong thinh không có mùi muối là lạ. Nhìn lên 
cậu thấy phía trước mình một tòa tháp trắng cao vứt đứng đơn độc trên một 
sống núi cao. Mong muốn cháy bỏng được trèo lên tòa tháp ngắm Đại 
Dương choán lẫy cậu. Cậu bắt đầu hì hục bò lên sống núi hướng tới đó: 
nhưng đột ngột một luồng sáng hiện lên trên bầu trời, và có tiếng sấm. 


Chương VỊ 


RỪNG GIÀ 


Erodo đột nhiên tỉnh giấc. Trong phòng vẫn tối. Merry đang đứng đấy 
cầm cây nến trong tay, tay kia nện mạnh lên cánh cửa. “Được rồi! Chuyện 
øì vậy?” Frodo hỏi, hãy còn run rẩy, ngơ ngác. 


“Chuyện gì ư?” Merry la lên. “Đến giờ dậy chứ gì. Bốn rưỡi rồi, trời mù 
lắm. Đi nào! Sam sắp chuẩn bị xong bữa sáng. Đến Pippin cũng dậy rồi. 
Em đang tính đi thắng yên cương cho lũ ngựa lùn và đem con làm ngựa thồ 


https://thuviensach.vn 


hành lý về đây. Đánh thức đồ Bự lười nhác kia đi! Ít nhất cậu ta cũng phải 
dậy tiễn chúng ta chứ.” 


Qua sáu giờ một chút cả năm Hobbit đã sẵn sàng khởi hành. Bolger Bự 
hãy còn đang ngáp. Họ lăng lặng lẻn ra khỏi ngôi nhà. Merry đi đằng trước 
dắt một con ngựa lùn nặng trĩu hành lý, chọn đường đi dọc lối mòn chạy 
qua một lùm cây phía sau nhà, rồi băng qua vài cánh đồng. Lá cây sáng lấp 
loáng, từng cành con nhếu nước; cỏ xám vì sương lạnh. Vạn vật tĩnh lặng 
những tiếng động xa xăm hồ như gần và rõ ràng: lũ gà ríu rít trong khoảnh 
sân nào đấy, ai đó đóng cánh cửa một ngôi nhà đằng xa. 


Trong nhà kho họ thấy lũ ngựa lùn còn lại; đám thú nhỏ bé chắc nịch 
đúng cái giống dân Hobbit yêu quý, không nhanh, nhưng giỏi chịu đựng 
một ngày lao động dài dặc. Họ trèo lên, chắng mấy chốc đã đi mất vào 
trong màn sương mù dường như miễn cưỡng mở ra trước họ rồi lại khép lại 
đầy dọa dẫm đằng sau. Sau khi đi quãng chừng một giờ, chầm chậm và 
không nói năng gì, họ thấy Bờ Giậu đột nhiên hiện ra lờ mờ ngay phía 
trước. Bờ cao và bị mạng nhện lấp lánh ánh bạc phủ kín. 


“Các cậu sẽ vượt qua đây thế nào đây?” Fredegar hỏi. 


“Theo tôi!” Merry nói, “rồi các anh sẽ thấy.” Cậu rẽ sang trái men theo 
Bờ Giậu, và chẳng mấy chốc họ đến chỗ bờ quành vào bên trong, chạy men 
theo mé một thung trũng. Một đường hào nhỏ vừa mới đào, cách Bờ Giậu 
một khoảng, thoai thoải dốc xuống mặt đất. Đường hào lát tường gạch hai 
bên, tường nhô cao dần dần cho đến chỗ đột nhiên khép lại thành vòm tạo 
thành đường hầm ngụp sâu bên dưới Bờ và thoát ra giữa thung ở phía bên 
kia. 


Đến đây Bolger Bự dừng lại. “Tạm biệt, Frodo!” cậu chào. “Tôi chỉ ước 
sao cậu sẽ không đi vào Rừng. Tôi hy vọng cậu sẽ không cần giải cứu trước 
lúc tàn ngày. Dù sao cũng chúc cậu may mắn - ngày hôm nay và mọi ngày 
sau!” 


https://thuviensach.vn 


“Nếu phía trước không còn thứ gì đáng sợ hơn Rừng Già nữa, tôi sẽ cho 
là mình may mắn,” Frodo đáp. “Hãy báo ông Gandalf gấp rút tiến dọc theo 
Đường Đông nhé; chúng tôi sẽ sớm trở lại đường cái và sẽ đi nhanh hết 
mức.” “lạm biệt!” họ chào to, rồi phi xuống dốc, biến khỏi tầm mắt 
Fredegar mà khuất vào trong đường hầm. 


Bên trong tối và ẩm ướt. Ở đầu đằng kia, một cánh cổng toàn những 
chấn song sắt ken dày đóng chặt đường hầm. Merry tiến đến mở khóa cổng, 
và khi tất cả họ đã băng qua cậu ấy trở lại. Cổng sập keng một tiếng, cái 
khóa kêu lách cách. Âm thanh nghe hung gở. 


“Đó!” Merry thốt lên. “Ta vừa rời Quận, và giờ đã ở bên ngoài, ở ngay 
bìa Rừng Già.” 


“Liệu những câu chuyện về nó có đúng thật không?” Pippin hỏi. 


“Còn tùy ý em nói chuyện gì,” Merry trả lời. “Nếu ý em là chuyện yêu 
ma ba bị xưa rích mà mấy vú em nhà cậu Bự từng kể cho cậu ta nghe, về 
yêu tỉnh và chó sói với lại đủ thứ kiểu ấy thì anh dám nói là không. Giá nào 
anh cũng không tin chúng tồn tại. Nhưng Rừng Già quả là kỳ quặc. Mọi thứ 
ở trong đó đều sống động hơn nhiều, ý thức được những øì đang diễn ra rõ 
ràng hơn nhiều, ấy là nói vậy, so với các thứ ở Quận. Và cây cối trong đó 
không thích người lạ. Chúng theo dõi người ta. Chúng thường chỉ lặng lẽ 
theo dõi người ta, chừng nào ánh sáng ban ngày còn sót lại, chứ không làm 
gì hơn. Họa hoằn lắm vài cây cực kỳ thù địch có thể đánh rơi một cành, 
hoặc chìa một nhánh rễ ra, hoặc dùng một cái dây leo rõ dài tóm lấy ta. 
Nhưng ban đêm sự tình có thể cực kỳ đáng sợ, không thì cũng là người ta 
bảo thế. Anh mới ở trong này một hai lần sau nhá nhem, và chỉ mới gần chỗ 
Bờ Giậu Cao. Anh cứ có cảm giác tất cả lũ cây cối bấy giờ đang thì thầm 
với nhau, truyền cho nhau tin tức với lại mưu đồ bằng một thứ ngôn ngữ bất 
thành lời; những cành cây đu đưa, quờ quạng mà không hề có gió. Họ còn 
nói lũ cây này thực sự di chuyển được, có thể quây người lạ rồi vây bọc họ 


https://thuviensach.vn 


lại. Thực tình là hồi trước chúng từng tấn công Bờ Giậu: chúng đến công 
nhiên cắm rễ ngay cạnh đó, xoãi cành lá qua đó. Nhưng dân Hobbit đến đốn 
hạ hàng trăm cây, rồi đốt một đống lửa khống lồ ở trong Rừng, thiêu rụi 
toàn bộ dải đất dài phía Đông Bờ Giậu. Sau đó lũ cây từ bỏ cuộc tấn công, 
nhưng chúng trở nên rất không thân thiện. Vẫn còn một trảng trống hoặc 
không xa bên trong ấy nơi đống lửa được đốt lên.” 


“Chỉ cây cối là nguy hiểm thôi phải không?” Pippin hỏi. 


“Còn vô số thứ kỳ quái sống sâu tít trong rừng, cả ở phía đằng kia,” 
Merry nói, “ít nhất là anh nghe nói vậy; nhưng chưa từng nhìn thấy thứ nào. 
Nhưng có cái gì đó tạo nên những lối mòn. Cứ hễ ai đó đi vào bên trong 
rừng anh ta liền tìm thấy những lối mòn lộ thiên; nhưng hình như chúng 
dịch chuyển và thay đổi từng lúc từng lúc một cách kỳ quái. Không xa 
đường hầm này cũng có một lối vào, không thì ít nhất là hồi xưa từng có, 
thông với một lối mòn khá rộng dẫn đến Trảng Cháy, và rồi chạy tiếp đại 
khái cùng hướng của ta. Đông hơi chếch Bắc. Đấy là lối mòn anh đang thử 
tìm.” 


Mấy Hobbit bây giờ rời cổng đường hầm, cưỡi ngựa băng qua cái thung 
rộng. Phía đằng xa có một lối mòn mờ nhạt dẫn lên thêm Rừng Già, hơn 
một trăm thước cách Bờ Giậu; nhưng lối mòn biến mất ngay khi đưa họ tới 
chân rừng cây. Nhìn lại họ có thể thấy hình dáng Bờ Giậu tối thẫm qua 
những thân những nhánh chưa chi đã rậm rạp xung quanh. Nhìn đằng trước 
họ chỉ có thể thấy thần cây, đủ loại kích cỡ và hình dáng: thắng hoặc cong, 
xoắn vặn, nghiêng ngả, to bè hoặc thon mảnh, nhẫn hoặc lắm mấu lắm 
cành; thảy mọi thân nhánh đều xanh rì hoặc nâu xỉn vì rêu và u bướu nhầy 
nhụa. 


Chỉ riêng Merry là có vẻ khá hân hoan. “Em nên đi lên đầu tìm lối mòn 
đó thì hơn,” Frodo nói với cậu ta. “Đừng để chúng ta lạc mất nhau, hoặc 


https://thuviensach.vn 


quên mất là Bờ Giậu năm ở phương nào!” 


Họ chọn lối đi giữa những thân cây, lũ ngựa lùn lộp cộp đi theo, cẩn 
thận tránh nhiều cụm rễ xoắn bện và vặn vẹo. Không có tầng cây thấp. Nền 
đất cao dần lên đều đặn, và trong khi họ tiến lên phía trước cây cối có vẻ 
như trở nên cao thêm, thẫm màu đi, và ken dày hơn hắn. Không có âm 
thanh nào, ngoại trừ thảng hoặc tiếng nước đọng nhỏ giọt qua đám lá lặng 
tờ. Lúc đó vẫn không có tiếng thì thào hay chuyển động nào giữa các cành 
cây; nhưng họ thảy đều có một cảm giác bất an rằng họ đang bị theo dõi 
bằng thái độ khó chịu, nặng nề đến thành ra căm ghét, thậm chí thù địch. 
Cảm giác này cứ dần gia tăng, cho đến khi họ phải vội ngước nhìn lên, hoặc 
ngoái đầu ra sau, như thể chờ một cú đấm bất thình lình. 


Vẫn chưa thấy bóng dáng lối mòn nào, và cây cối dường như liên tục 
chặn đường. Pippin đột nhiên cảm thấy cậu không thể nào chịu thêm được 
nữa, vậy là cậu chăng báo trước gì mà kêu lên rõ to. “Ê! Ê!” cậu la lối. “Tôi 
không định làm øì đâu. Các người cho tôi qua đi, được không!” 


Ba Hobbit kia giật mình dừng lại; nhưng tiếng kêu mất hút đi đâu như 
thể bị một tấm rèm nặng trịch bóp nghẹt. Không thấy âm vọng hay hồi đáp 
nào hết, dù khu rừng có vẻ trở nên chật chội thêm và cảnh giác hơn khi 
trước. 


“Nếu là em, anh sẽ không la lối làm gì,” Merry nói. “Lợi bất cập hại.” 


Frodo bắt đầu tự hỏi liệu có thể tìm ra đường xuyên rừng hay không, và 
liệu cậu có đúng khi đưa ba người bạn đi vào trong khu rừng kinh tởm này. 
Merry đang nhìn hết bên nọ lại bên kia, dường như không chắc chắn sẽ phải 
đi hướng nào. Pippin nhận ra ngay. “Chẳng cần mất nhiều thời gian để anh 
lạc mất mọi người nhỉ,” cậu mỉa mai. Nhưng đúng lúc ấy Merry thốt một 
tiếng huýt sáo khoan khoái và chỉ trước mặt. 


https://thuviensach.vn 


“Cha chà, cha chà!” cậu xuýt xoa. “Những cái cây này di chuyển thật. 
Trảng Cháy đúng là ở phía trước ta (không thì anh cũng mong vậy), nhưng 
lối mòn đến đó hình như đã dịch đi đầu mất!” 


Ánh sáng trở nên rõ hơn khi họ tiến dần lên phía trước. Đột nhiên họ ra 
khỏi rừng cây và thấy mình ở giữa một khoảng đất hình trong thoáng đãng 
rộng rãi. Đã thấy trời trên đầu, xanh và trong đến đáng kinh ngạc, bởi bên 
dưới mái Rừng Già họ chăng thể nhìn thấy buổi sáng đang tới cùng sương 
mù tan. Tuy vậy, mặt trời vẫn chưa đủ cao để soi sáng được xuống khoảng 
rừng thưa, dù ánh nắng đã chạm tới những ngọn cây. Lá ở ngoài rìa trảng 
dày và xanh hơn hắn, tạo thành một bức thành gần như chắc đặc bao quanh 
trảng. Chằng cây cối nào mọc ở đó, ngoại trừ cỏ bờm xờm cùng nhiều cây 
cao: độc cần héo cuống dài, ngò tây dại, cỏ liễu lan đang tán hạt thành tàn 
tro phủ lông tơ, rồi cây kế và cây tầm ma um tùm. Một chốn thê lương: 
song sau Rừng Già sin sít lại mang dáng vẻ của một mảnh vườn hân hoan 
đầy quyến rũ. 


Bốn Hobbit cảm thấy phấn chấn hắn, bèn tràn trề hy vọng ngước nhìn 
ánh ngày lồng lộng trên bầu trời. Ở đầu bên kia trảng có một lỗ hống trên 
bức tường cây, và một lối mòn thăng tắp ngay tại đó. Họ có thể thấy lối 
mòn ấy chạy mãi, vào tít trong rừng, có vài đoạn rộng thênh và bên trên 
thông thoáng, dù thỉnh thoảng cây cối vẫn sáp lại, các cành lớn tối thẫm che 
mờ lối. Họ đi lên lối mòn này. Họ vẫn đương leo thận trọng, nhưng bây giờ 
thì đi mau hơn nhiều, tâm can nhẹ nhõm hắn, bởi dường như khu rừng đã 
mủi lòng, rút cuộc đang để họ đi qua mà không ngăn trở. 


Nhưng một lúc sau không khí bắt đầu nóng và ngột ngạt dần. Cây cối 
sáp lại san sát cả hai bên lối mòn, họ không còn nhìn xa đằng trước được 
nữa. Bây giờ, hơn bao giờ hết, họ cảm thấy rõ ràng cái ác tâm của rừng cây 
đang đẻ nặng lên mình. Im lặng đến độ tiếng nện móng của lũ ngựa lùn, xào 
xạc trên lá khô và thỉnh thoáng vấp phải rễ ẩn, như đấm thình thịch vào tai 


https://thuviensach.vn 


họ. Frodo cố hát một bài ca động viên cả bọn, nhưng giọng cậu hạ thành 
tiếng thì thào. 


Ôi! Lữ khách qua vùng bóng đố, 

chớ chùn chân! Dẫu phủ mịt mùng, 

rừng đâu đâu cũng tới lúc cùng, 

chân trời thoáng nhường trông vừng nhật: 
mặt trời lặn, mặt trời sẽ mọc, 

ngày khép màn, ngày chốc kéo màn. 

Đông Tây chỉ rừng tất sẽ tàn... 


Tàn - ngay giữa lúc nói từ này giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hắn. Bầu không 
khí dường như nặng nề, khiến mỗi chữ phát ra đều mệt mỏi. Ngay đằng sau 
họ một cành lớn từ cái cây già cỗi lòa xòa rụng xuống lối mòn nghe sầm 
một tiếng. Đằng trước họ, cây cối dường như sáp lại gần. 


“Chúng không thích những cùng với tàn đó đầu,” Merry nói. “Giờ em 
thì sẽ không hát thêm gì nữa. Cứ chờ cho đến khi chúng ta tới được bìa 
rừng, rồi ta sẽ quay lại đồng ca cho chúng một khúc thật phấn chấn!” 

Cậu hớn hở nói, và nếu có cảm thấy chút lo lắng tột độ nào, cậu cũng 
không thể hiện ra. Ba người kia không trả lời. Họ đang chán nản. Một khối 
nặng đang từ từ đè xuống tim Frodo, và bây giờ mỗi khi cất bước cậu lại 
hối tiếc vì đã nghĩ đến chuyện thách thức mối hăm dọa của rừng cây. Thực 
ra, cậu vừa mới tính dừng lại và đề nghị quay về (nếu vẫn còn có thể), thì 
mọi sự xoay sang một hướng mới. Lối mòn thôi dốc, và suốt một lúc lâu 
thành ra gần như bằng phắng. Những cái cây tối tăm dạt sang bên, nên họ 
có thể thấy trước mặt con đường chạy hầu như thăng tắp. Đằng trước, 
nhưng vẫn cách một khoảng, sừng sững một đỉnh đồi trọc xanh lục, nhô lên 


https://thuviensach.vn 


bên trên vành đai rừng y hệt một cái đầu hói. Con đường dường như đang 
dẫn thằng đến đó. 


Giờ họ lại vội vã tiến lên, phấn khởi với ý nghĩ sẽ trẻo lên bên trên mái 
rừng thông thoáng trong một lúc. Lối mòn nhao xuống, rồi lại vươn lên cao, 
cuối cùng dẫn họ tới chân sườn đồi dốc đứng. Tại đó, nó bỏ lại rừng cây và 
mất hút trong lớp đất mặt đầy cỏ mọc. Rừng đứng cả chung quanh đồi như 
thể mái tóc dày thình lình dừng phắt lại làm thành một vành tròn quanh cái 
chỏm đầu húi trụi. 


Các Hobbit dắt ngựa lên, lượn vòng quanh rồi vòng quanh cho đến khi 
lên tới đỉnh. Tại đó họ đứng nhìn chung quanh. Không khí lấp lánh ngập 
nắng, nhưng mù sương; và họ không thể nhìn được quá xa. Gần họ, màn 
sương giờ đã gần tan hết; mặc dù đây đó sương còn phủ trong các thung 
lũng rừng lòng chảo, và về phía đằng Nam bọn họ, từ bên dưới một nếp 
thung sâu cắt ngang rừng, lớp mù vẫn dâng lên tựa như hơi nước hoặc giả 
những cọng khói trắng. 


“Đấy,” Merry chỉ tay nói, “đấy là sông Liễu Gai Quấn Quýt. Nó bắt 
nguồn trên Vệt Đồi đi xuống rồi chảy về hướng Tây Nam qua Rừng Già để 
rồi nhập vào sông Bia Rum ĐÐĐun ngay dưới làng Đuôi Giậu. Chúng ta 
không đi đường đó đâu! Thung lũng sông Liễu Gai Quấn Quýt đồn là nơi 
kỳ quái nhất cả rừng này - mọi sự kỳ quái đều từ chỗ trung tâm ấy mà ra, cứ 
là nói vậy.” 


Ba người kia nhìn theo hướng Merry trỏ, nhưng họ hầu như chăng thấy 
øì ngoài sương mù bên trên thung lũng sông thoải sâu ẩm ướt; và đằng sau, 
nửa phía Nam khu rừng mờ dần không nhìn được. 


Mặt trời trên đỉnh đồi bây giờ đang nóng lên. Hắn đã khoảng mười một 
giờ sáng, nhưng sương mù mùa thu vẫn ngăn chưa cho họ nhìn được bao xa 


https://thuviensach.vn 


những hướng còn lại. Ở đằng Tây họ chưa thể luận ra đường Bờ Giậu cũng 
như thung lũng sông Bia Rum Ðun bên kia Bờ Giậu. Họ háo hức nhìn về 
phía mạn Bắc, song không thấy cái gì là vệt Đường Đông to lớn họ đang 
định hướng đến. Họ đang ở trên một ốc đảo giữa biển cây, chân trời thì bị 
giấu kín. 


Ở mạn Đông Nam, nền đất dốc xuống cheo leo, như thể triền dốc đồi 
còn hạ mãi xuống bên dưới rừng cây, giống các bờ biển đào mà thực ra là 
sườn bên một quả núi nọ nhô lên từ biển sâu. Họ vừa ngồi trên sống đồi 
xanh trồng ra khu rừng bên dưới vừa ăn bữa giữa ngày. Lúc mặt trời lên cao 
và đã quá trưa, họ thoáng thấy xa mãi phía đằng Đông những nét xanh xám 
của Vệt Đồi nằm ở bên kia Rừng Già mạn ấy. Cảnh tượng cổ vũ họ ghê 
gøớm; bởi vì thật vui mừng xiết bao được trông thấy thấp thoáng bất cứ thứ 
gì bên kia ranh giới khu rừng, mặc dầu nếu có thể được họ sẽ không tính đi 
lối ấy: trong truyền thuyết của người Hobbit, vệt đồi Mộ Đá nổi tiếng hung 
øở chẳng kém Rừng Già. 


Cuối cùng họ quyết định lại đi tiếp. Lối mòn đã đưa họ lên đồi lại xuất 
hiện bên mạn Bắc; nhưng họ đi chưa được bao xa thì đã nhận ra là nó rõ 
ràng đang rẽ về bên phải. Chẳng mấy chốc nó bắt đầu dốc xuống hun hút 
nên họ đoán nó hăn lại đang đâm thăng ra thung lũng Liễu Gai Quấn Quýt: 
hoàn toàn không phải hướng họ muốn chọn. Sau khi bàn bạc một hồi họ 
quyết định bỏ lối mòn lầm lạc này mà dấn về hướng Bắc; bởi mặc dầu họ 
đã không thể nhìn thấy từ trên đỉnh đồi song Đường Đông hẳn phải nằm lối 
ấy, và không thể nào cách đây quá nhiều dặm. Cũng về phía mạn Bắc, bên 
trái lối mòn, mặt đất dường như khô khao và thoáng rộng hơn, cao dần lên 
tới những sườn dốc cây cối mảnh hơn, thông và phi thay thế sồi, tần bì, 
cùng những loài cầy vô danh kỳ lạ của rừng rậm. 


Thoạt đầu lựa chọn của họ có vẻ đúng; họ xoay xở giữ được tốc lực kha 
khá, tuy nhiên bất cứ khi nào thoáng thấy mặt trời trong một trảng rừng 


https://thuviensach.vn 


thưa trống trải, họ lại thấy mình đã xoay sang hướng Đông tự lúc nào không 
sao lý giải nổi. Nhưng sau một lúc cây cối lại bắt đầu khép chặt ngay chỗ 
lúc nãy nom từ xa có vẻ thưa hơn và không rối bùng beng đến vậy. Rồi 
những nếp thung sâu trên mặt đất lộ ra bất thình lình, hệt những vệt lún của 
các bánh xe khống lồ hay những con hào sâu hoặc đường trũng từ lâu 
không chân bước đầy nghẹt bụi mâm xôi. Những nếp thung sâu này thường 
nằm vắt ngang đường tiến lên của họ, và chỉ có thể vượt qua bằng cách bò 
xuống rồi lại bò lên, khá rầy rà, lại khó khăn cho lũ ngựa lùn. Mỗi lần bò 
xuống họ lại thấy hõm lòng chảo ken đầy những bụi cây rậm rạp và tầng 
cây thấp giăng mắc rối bù, không hiểu sao không chịu tránh đường bên trái 
mà chỉ mở lối khi họ quay sang phải, họ phải đi một đoạn dưới đáy rồi mới 
tìm thấy được lối lên ở bờ bên kia. Mỗi lần họ lổm ngổm bò ra được, rừng 
cây dường như lại hun hút hơn, tối tăm đi, lúc nào cũng vậy, sang trái và 
ngược lên là khó tìm lối nhất, nên họ buộc phải sang phải và xuôi xuống. 


Sau chừng một hai giờ, họ mất mọi cảm giác rõ ràng về phương hướng, 
mặc dầu vẫn biết thừa là mình đã hoàn toàn không còn đi về phía Bắc một 
lúc lầu rồi. Họ đang bị cản trở, chỉ đang đơn giản đi theo một tuyến đường 
được lựa chọn sẵn cho mình - hướng Đông và hướng Nam, vào tận giữa 
rừng chứ không phải ra khỏi đó. 


Buổi chiều tan dần mà họ vẫn đang bò toài và loạng choạng đi vào trong 
một nếp thung rộng hơn, sâu hơn bất cứ nếp thung lũng nào họ từng gặp 
phải. Nó dốc đứng và cây cối um tùm xða xuống mép đến độ rõ ràng không 
thể trèo thoát lên được dù là tiến hay lui, nếu không bỏ lũ ngựa lùn cùng 
hành lý lại đằng sau. Tất cả những gì họ có thể làm là đi theo nếp thung - 
xuôi xuống dưới. Nền đất trở nên mềm xốp, đôi chỗ lầy lội; những mạch 
nguồn nhỏ xuất hiện hai bên bờ, và chắng mấy chốc họ thấy mình đang đi 
dọc một con suối chảy thành dòng róc rách qua lòng đáy thung um tùm cỏ 
dại. Rồi nền đất bắt đầu dốc xuống hun hút, dòng suối nhỏ trở nên mạnh mẽ 


https://thuviensach.vn 


và huyền náo, chảy và lao vội vã xuống chân đồi. Họ đang ở trong một lòng 
máng sâu, sáng nhờ nhờ, cây cao rợp thành vòm bền trên đầu. 


Sau khi vấp loạng choạng thêm một quãng dọc dòng suối, họ bất thình 
lình ra khỏi cảnh tối tăm ảm đạm. Ánh mặt trời hiện ra trước mặt như thể 
vừa xuyên qua một cánh cổng. Tới chỗ đồng không họ nhận thấy mình vừa 
đầm đường đi xuống theo khe nứt cắt vào triền dốc cao, gần như vách đá. 
Dưới chân khe là một khoảng rộng rợp cỏ lẫn lau sậy; và ở đằng xa có thể 
thoáng thấy một triền đất nữa cũng dốc gần bằng. Buổi chiều vàng rực ngập 
ánh tà dương trải ấm áp và mơ màng bên trên rẻo đất ẩn ở giữa. Chính giữa 
rẻo đất, uốn khúc lững lờ một dòng sông tối tăm nước nâu nhờ, giáp bờ toàn 
liễu cổ thụ, rợp thành vòm liễu bên trên, nghẽn lại vì cành liễu gãy, lại điểm 
lốm đốm cả nghìn lá liễu úa vàng. Không khí đậm đặc mùi lá liễu, rập rờn 
sắc vàng trên cành; bởi có một làn gió nhẹ ấm áp êm đềm thối nhẹ qua 
thung lũng sông, nên lau sậy đang xào xạc, và những cành liễu to vặn mình 
răng rắc. 


“Chà, giờ ít ra em cũng hiếu chúng ta đang ở chỗ nào!” Merry nói. 
“Chúng ta gần như ở hướng ngược hắn hướng chúng ta dự tính. Đây chính 
là sông Liễu Gai Quấn Quýt! Em sẽ đi tiếp khám phá xem sao.” 


Cậu đi ra ngoài nắng và biến mất trong đám cỏ cao. Một lúc sau cậu lại 
hiện ra, bảo rằng đất khá rắn từ chân vách đá đến dòng sông; ở vài chỗ lớp 
đất mặt rắn chắc dốc xuống tận mé nước. “Quan trọng hơn,” cậu nói, “hình 
như có gì đó giống một con đường đất quanh co dọc bờ sông bên này. Nếu 
chúng ta rẽ trái và cứ đi theo đó, rốt cuộc sẽ phải ra được bìa Đông khu 
rừng,” 


“Hẵn rồi!” Pippin lên tiếng. “Đấy là, giả thử con đường đất còn tiếp tục 
xa thế, chứ không chỉ đơn giản đưa chúng ta vào bãi lầy rồi bỏ chúng ta lại 
đó. Ai đã làm con đường này, các anh thử nghĩ xem, và tại vì sao? Em chắc 
chắn không phải vì lợi ích của chúng ta rồi. Càng lúc em càng rất nghỉ ngờ 
khu rừng này cùng mọi thứ trong rừng, em còn bắt đầu tin tất cả những 


https://thuviensach.vn 


chuyện kể về nó. Mà các anh có hình dung được ta sẽ phải đi về phía Đông 
bao xa không?” 


“Không,” Merry đáp, “anh thì không. Anh hoàn toàn không biết chúng 
ta đang ở điểm nào trên dòng Liễu Gai Quấn Quýt, hay là ai lại có thể đến 
đây thường xuyên đến nỗi làm hắn một con đường suốt dọc bờ sông. Nhưng 
anh không thể thấy hay nghĩ được lối ra nào khác.” 


Đến đó không còn lựa chọn nào khác, họ nối nhau tiến lên, Merry dẫn 
cả bọn tới con đường cậu vừa phát hiện được. Khắp nơi lau sậy và cỏ mơn 
mởn cao, đôi chỗ lút đầu, nhưng một khi đã tìm thấy, con đường thật dễ 
theo, bởi nó rẽ và lượn quanh co, dễ tìm ra nền đất rắn giữa những bãi lầy 
và vụng nước. Đây đó nó băng qua những dòng suối nhỏ, chảy xuống suối 
lạch dẫn vào Liễu Gai Quấn Quýt từ những vùng đất rừng cao hơn, và tại 
mỗi điểm này có nhiều thân cây hoặc bó cây bụi đặt ngay ngắn vắt ngang. 


Các Hobbit bắt đầu thấy rất nóng. Có hàng quân đoàn ruồi đủ loại vo ve 
quanh tai họ, còn mặt trời buổi chiều thì thiêu đốt mấy tấm lưng. Cuối cùng 
họ đột nhiên đi vào một vùng bóng râm nhạt; những cành xám lớn vươn từ 
bên này sang bên kia đường. Cứ mỗi bước tiến lên phía trước là bước tiếp 
sau lại trở nên lưỡng lự hơn. Cơn buồn ngủ như đang bò từ dưới đất lên 
chân họ, rồi nhẹ nhàng rớt xuống đầu và mắt họ. 


Frodo mặc cho cằm mình gục xuống còn đầu thì gà gật. Ngay trước cậu 
Pippin ngã nhào khuyu cả gối. Frodo dừng lại. “Không hay rồi,” cậu nghe 
được Merry nói. “Không thể đi thêm bước nào nữa nếu không dừng nghỉ. 
Phải đánh giấc xép thôi. Dưới mấy cây liễu kia rất mát. Đỡ ruồi!” 

Frodo không thích cái giọng này. “Thôi nào!” cậu kêu to. “Chưa thể 
đánh giấc xép đầu. Chúng ta phải ra khỏi rừng trước đã.” Nhưng những 
người khác đã quá kiệt sức không buồn bận tâm. Bên cạnh họ Sam đứng 
ngáp dài, chớp chớp mắt ngơ ngẩn. 


https://thuviensach.vn 


Đột nhiên chính Frodo cũng cảm thấy cái ngủ chế ngự mình. Đầu cậu 
quay cuồng. Lúc này hầu như không có một âm thanh nào trong thinh 
không. Lũ ruồi đã thôi vo ve. Duy nhất một tiếng động khe khẽ trong tầm 
tai, một rung động êm ru như bài ca thì thầm, có vẻ khuấy động những cành 
lớn bên trên. Cậu ngước đôi mắt nặng trĩu lên và thấy lõa xõa trên đầu một 
cây liễu to lớn, già cỗi và bạc phếch. Nom nó khổng lồ, cành nghều ngào 
vươn lên cao như những cánh tay nhiều ngón dài đang cố vươn ra, thân 
cuộn xoắn và đầy mấu mở ngoác thành nhiều khe rộng cọt kẹt mơ hồ mỗi 
khi các cành to di chuyển. Tán lá rung rinh trên nền trời sáng rỡ khiến cậu 
lóa mắt; cậu ngã nhào, nằm vật tại chỗ trên bãi cỏ. 


Merry và Pippin lê mình tiến lên, năm xuống dựa lưng vào thân cây liễu. 
Đăng sau họ những khe nứt lớn há miệng rộng ngoác chào đón trong khi cái 
cây đu đưa kẽo kẹt. Họ ngước nhìn lá cây vàng lẫn xám, đang vừa chuyển 
động êm ru ngược sáng vừa reo ca. Họ nhắm mắt, và rồi dường như họ có 
thể thực sự nghe được lời, những lời dịu êm, đang nói về nước và giấc ngủ. 
Họ buông mình theo bùa ngải cám dỗ ấy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ 
dưới chân cây liễu xám lớn. 


Erodo nằm một lát đấu tranh với giấc ngủ đang chế ngự mình; rồi nỗ lực 
hết sức cậu lại gượng đứng dậy. Cậu thấy thèm nước mát quá. “Đợi tôi nhé, 
Sam,” cậu lắp bắp đề nghị. “Phải nhúng chân một lát.” 


Nửa tỉnh nửa mê cậu đi thơ thần ra phía thân cây giáp bờ sông, nơi 
những cụm rễ lớn ngoằn ngoẻo trồi ra nhúng vào dòng chảy, hệt bầy tiểu 
long xù xì vươn mình uống nước. Cậu ngồi dạng chân lên một cụm rễ, khỏa 
đôi bàn chân nóng bỏng trong làn nước nầu mát mẻ; rồi ngay ở đó chính 
cậu cũng tự dưng thiếp đi, lưng dựa vào cây. 


Sam ngồi xuống vò đầu, mồm ngáp nhệch như thể cái hang. Chú thấy 
lo. Chiều đang dần muộn, và chú nghĩ cơn buồn ngủ đột ngột này thật 


https://thuviensach.vn 


không bình thường. “Đằng sau chuyện này không chỉ là mặt trời với lại 
không khí ấm áp,” chú lãm bẩm một mình. “Mình không thích cái cây to 
ghê gớm này. Mình không tin nó. Bây giờ nghe nó hát ru giấc ngủ kìa. 
Chuyện này không ổn chút nào!” 


Chú xốc mình đứng dậy, lê bước đến xem lũ ngụa lùn ra sao. Chú thấy 
hai con đã lang thang trên đường được một quãng dài; chú đương giữ lẫy 
chúng, dắt chúng về phía mấy con kia thì nghe được hai tiếng động; một rất 
to, tiếng kia nhỏ nhưng rất rõ. Một là tiếng tốm của cái gì nặng rơi xuống 
nước; kia như là tiếng khóa siết khi có cánh cửa sập chặt khít, âm ru. 


Chú vội chạy trở ra bờ sông. Frodo đang ở dưới nước sát mé sông, một 
cái rễ lớn có vẻ như đang đè lên cậu, ghìm chặt cậu xuống, nhưng cậu 
không vùng vẫy. Sam nắm áo choàng của cậu, kéo cậu ra từ bên dưới cái rễ, 
rồi khó nhọc lôi cậu lên hắn trên bờ. Gần như ngay lập tức cậu tỉnh dậy, vừa 
ho vừa khạc phì phì. 


“Cậu biết không, Sam,” cuối cùng cậu nói, “cái cây đáng tởm nó đẩy tôi 
xuông đấy! Tôi cảm thấy nó. Cái rễ to cứ thế cuốn tròn rồi huých tôi 
xuống!” 

“Tôi mong là cậu chỉ đang mơ thôi, cậu Frodo,” Sam đáp. “Cậu không 
nên ngồi ở chỗ nước nôi như thế, nếu thấy buồn ngủ.” 


“Hai người kia thì sao?” Frodo hỏi. “Tôi tự hỏi họ đang mơ những giấc 
mơ kiểu gì.” 


Họ đi vòng sang phía bên kia thân cây, và rồi Sam hiểu được tiếng lách 
cách chú mới nghe thấy. Pippin đã biến mất. Cái khe Pippin đặt mình nằm 
cạnh ban nãy đã đóng kín lại, đến nỗi không còn thấy một vết nứt nào. 
Merry thì bị mắc bẫy: một cái khe khác đóng lại ngang hông cậu; chân cậu 
nằm ngoài, nhưng cả người còn lại ở bên trong một lỗ hổng tối om, mép lỗ 
mút chặt như thể gọng kìm. 


https://thuviensach.vn 


Frodo và Sam trước tiên đánh lên thân cây Pippin dựa lúc trước. Rồi họ 
tuyệt vọng vật lộn hòng kéo cho bộ hàm của cái khe giữ Merry tội nghiệp 
mở ra. Hoàn toàn vô Ích. 


“Chuyện khốn khổ gì xảy ra đây!” Frodo hét rối lên. “Tại sao chúng ta 
lại đi vào khu rừng đáng sợ này? Tôi ước gì tất cả chúng ta trở lại Hõm 
Crick được!” Cậu dùng hết sức đá cái cây, không buồn để ý đến chân với 
cắng mình. Một luồng run rấy khó nhận thấy chạy suốt thân cây, lên tận các 
cành; lá xào xạc và thì thào; nhưng bằng một thanh âm giờ như tiếng cười 
xa xăm hiu hắt. 


“Tôi đoán ta không có cái rìu nào trong hành lý, cậu Frodo?” Sam hỏi. 


“Tôi mang một cái con con để chặt củi đun,” Frodo đáp. “Nó không mấy 
ích lợi đâu.” 


“Đợi chút!” Sam la lên, nảy ra một ý nhờ được chữ củi đun mách nước. 
“Chúng ta có thể dùng lửa làm gì đó.” 


“Có thể,” Frodo nói vẻ ngờ vực. “Chúng ta có thể quay sống Pippin bên 
trong ấy đấy.” 


“Chúng ta có thể thử bắt đầu bằng cách dọa hoặc nướng cái cây,” Sam 
hăm hở đề nghị. “Nếu nó không thả họ ra, tôi sẽ đến hạ nó, kể cả phải dùng 
răng mà gặm.” Chú chạy tới lũ ngựa lùn và chăng bao lâu quay trở lại với 
hai miếng bùi nhùi cùng một cái rìu con. 


Họ nhanh chóng vớ cỏ khô, lá lẻo, cùng những mẫu vỏ cây; cắt một 
đống cành gẫy và que củi chẻ. Họ chất đống tất cả quanh thân cây phía cách 
xa hai kẻ bị cầm tù. Sam đánh lửa vào bùi nhùi, tia lửa lập tức bắt sang cỏ 
khô và một bùng lửa ngậm khói bốc lên. Củi cành lách tách. Những lưỡi lửa 
be bé liếm vào lớp vỏ khô xù xì của cội cây cổ thụ, thiêu sém nó. Một cơn 
rùng mình chạy suốt cả cây liễu. Lá như rít trên đầu họ, âm thanh đau đớn 


https://thuviensach.vn 


và tức giận. Một tiếng kêu to từ Merry phát ra, và từ mãi bên trong cội cây 
họ nghe được Pippin ré lên một tiếng nghèn nghẹt. 


“Dập đi ngay! Dập đi ngay!” Merry kêu toáng. “Lão ta sẽ nghiến em đứt 
đôi, nếu các anh không dập. Lão ta bảo thế.” 


“Ai? Cái gì cơ?” Frodo hỏi to, vừa chạy vòng sang phía bên ấy. 


“ Dập đi ngay! Dập đi ngay!” Merry van vỉ. Những cành liễu bắt đầu lắc 
dữ dội. Có âm thanh nghe như gió nổi tràn sang cành lá mọi cây khác xung 
quanh, như thể họ vừa thả một hòn đá vào giấc ngủ yên ắng của thung lũng 
sông, khiến cho những gợn sóng lăn tăn giận dữ chảy tràn khắp cả cánh 
rừng. Sam đá vào đống lửa con dập các tia lửa. Nhưng Frodo, hoàn toàn 
không rõ tại sao mình làm vậy, hay bản thân hy vọng điều øì, thì chạy suốt 
dọc con đường, vừa chạy vừa la Cứu với! Cứu với! Cứu với! Cậu hình như 
còn không nghe được âm thanh giọng nói chói lói của chính mình: nó bị gió 
liễu thổi bay đi và nhận chìm trong tiếng la ó âm ầm của lá, ngay khi lời nói 
rời miệng cậu. Cậu cảm thấy tuyệt vọng: lạc lối và mất hết trí khôn. 


Đột nhiên cậu dừng khựng. Có tiếng trả lời, hoặc cậu nghĩ là như vậy; 
nhưng dường như nó đến từ đằng sau cậu, mãi tận cuối đường ngược vào 
sâu nữa trong rừng. Cậu quay lại lắng nghe, và tức thì không còn có thể 
nghi ngờ øì nữa: ai đó đang ca một bài ca; một giọng trầm vui vẻ đang sung 
sướng hát vô tư lự nhưng chỉ là hát vu vơ vô nghĩa: 


Hây nào! vui lên nào! rung cho vung cho vang vào! 
Rung lên kìa! tưng lên rìa! ô bên kia cây liễu chìa! 
Tom Bồm, bôm lên tồm, Tom Bombadil xồm! 


https://thuviensach.vn 


Nửa mừng nửa lo có nguy hiểm gì mới, Frodo và Sam giờ đứng sững cả 
lại. Đột nhiên từ một chuỗi dài những lời vô nghĩa (hoặc là hình như vậy) 
giọng hát vút lên to rõ ràng thành bài ca này: 


Hây! Lại đây mà chơi! Đến đây vui! Bạn lòng ơi! 

Gió giời, sáo đá non, bay lon ton ngang qua giời. 

Dưới kia, chân Quả Đồi, tắm ánh nắng ngày lấp lánh 
Đứng trên ngưỡng cửa rời chờ ánh sao đêm lành lạnh, 
Người đẹp ta yếu điệu, con gái Người Đàn Bà Sông, 
Mảnh mai như nhánh liễu, trong trẻo hơn dòng nước trong. 
Hoa súng đầy ôm trong lòng, Tom Bombadil nhảy nhót 
Quay về nhà vui trong lòng. Này có nghe lão hát? 

Hây! Lại đây mà chơi! Ố la vui! Cực là chơi! 

Anh Đào Vàng, Anh Đào Vàng, vàng như anh như đào ơi! 
Tội thân Lão Cổ Liễu, lão rụt cái rễ lão lại! 

Tom ta đang vội đây. Ngày sắp qua đêm sắp lại. 

Tom quay về nhà này, hoa súng đầy ôm trong lòng, 

Hây! Lại đây mà chơi! Này có nghe ta hát không? 


Erodo và Sam đứng yên như bị thôi miên. Gió tắt phụt. Lá liễu lại rủ yên 
ả trên cành cây cứng quèo. Thêm một chuỗi ca hát nữa, rồi bất thình lình 
hiện ra bên trên lau sậy một cái mũ cũ mèm nhàu nát chóp cao, vành cài 
lông vũ xanh biếc rõ dài, vừa cà tưng vừa nhảy nhót dọc đường. Thêm một 
cú nhảy nữa và xuất hiện một con người hoặc là hình như vậy. Giá nào thì 
ông ta cũng quá to, quá nặng so với một Hobbit, cho dù chưa hắn đủ cao so 
với Người Cao Lớn, mặc dù ông ta gây ồn ào không kém gì bọn họ, vừa đi 
rầm rập với hai cẳng chân to chắc xỏ trong đôi ủng lớn màu vàng, vừa lao 
qua lau cỏ như một con bò xuống sông uống nước. Ông ta mặc áo choàng 
xanh da trời và có bộ râu dài màu nâu; mắt ông ta xanh và sáng, khuôn mặt 


https://thuviensach.vn 


đỏ lựng như trái táo chín, nhưng hăn thành hàng trăm nếp nhăn tươi cười. 
Trên tay ông ta bưng một chiếc lá lớn làm khay đựng một vốc con con hoa 
súng. 


“Cứu với!” Frodo và Sam vừa la lối vừa chạy về phía ông ta, hai tay giơ 
ra trước. 


“Uầy! Uầy! Ở yên đó!” ông già kêu to, giơ một bàn tay lên, và họ dừng 
khựng, như thể bị đánh cho đờ đẫn. “Nào, mấy anh bạn nhỏ của ta, các anh 
đang chạy đi đâu, mà thở hốn hến như ống bấ? Vấn đề ở đây là gì nào? Các 
anh bạn biết ta là ai không? 'Ta là Tom Bombadil. Cứ cho ta biết rắc rối của 
các anh là gì! Tom bây giờ đang vội. Các anh đừng đè hoa súng của ta 
đấy!” 


“Hai người bạn của tôi bị mắc kẹt trong cây liễu,” Frodo kêu lên không 
kịp thở. 


“Cậu Merry đang bị nghiến trong cái khe!” Sam kêu lên. 


“Cái øì?” Tom Bombadil hét, nhảy dựng lên không. “Lão Cổ Liễu hả? 
Không chuyện gì tệ hơn phải không hả? Cái đó chữa nhanh thôi. Ta biết 
giai điệu cần cho lão. Lão Cổ Liễu xám xịt! Ta sẽ đóng băng lõi của lão, 
nếu lão không liệu đường cư xử. Ta sẽ hát trốc rễ lão. Ta sẽ hát khuấy gió 
lên thối trụi lá cành. Lão Cổ Liễu!” 

Đặt chỗ hoa súng cẩn thận xuống cỏ, lão chạy tới cái cây. Ở đó lão thấy 
đôi bàn chân Merry vẫn đang thò ra ngoài - cả người còn lại đã bị kéo thụt 
vào trong. Tom ghé miệng lại chỗ nứt và bắt đầu thấp giọng hát vào trong. 
Họ chẳng bắt được từ nào, nhưng rõ ràng Merry đang tỉnh lại. Đôi chân cậu 
bắt đầu đá vung. Tom bật nảy ra, bẻ một cành là là, dùng nó đánh mạnh 
sườn cây liễu “Ngươi thả chúng ra lại nào. Lão Cổ Liễu!” lão kêu. “Ngươi 
suy nghĩ cái gì vậy? Ngươi không nên thức giờ này. Ăn đất! Đào sâu! Uống 


https://thuviensach.vn 


nước! Đi ngủ kỹ! Bombadil đang nói đây!” Đoạn lão túm chân Merry lôi ra 
khỏi chỗ nứt thình lình mở rộng. 


Có tiếng rắc như xé gỗ và chỗ nứt kia tách mở, từ đó Pippin bắn ra như 
thể bị đá. Rồi “rầm” một tiếng lớn cả hai chỗ nứt lại khép chặt lại Một cú 
rùng mình chạy suốt thần cây từ gốc lên tít ngọn, rồi im lặng tuyệt đối bao 
trùm. 


“Xin cảm ơn!” các Hobbit nói, người nọ tiếp người kia. 


Tom Bombadil phá lên cười. “Chà, các bằng hữu bé nhỏ của ta!” lão vừa 
nói vừa khom người để có thể nhìn vào mặt họ. “Anh em sẽ về nhà cùng tal 
Bàn trĩu nặng hết cả kem vàng, mật ong, bánh mì trắng và bơ rồi. Anh Đào 
Vàng đang đợi. Thì giờ đủ cho bao nhiêu câu hỏi quanh bàn ăn tối. Anh em 
hãy vận hết tốc lực theo ta!” Nói đoạn lão nhấc chỗ hoa súng, rồi phãy tay 
ra dấu một cái và tiếp tục chân sáo nhảy múa dọc con đường mòn hướng về 
phía Đông, lại hát rốn rảng vô nghĩa. 


Quá kinh ngạc và quá nhẹ nhõm không cất nổi thành lời, các Hobbit cố 
theo lão mau hết sức. Nhưng thế vẫn chưa đủ mau. Tom chăng mấy đã biến 
mất đăng trước, tiếng hát ồn ào của lão yếu dần và xa hút. Đột nhiên giọng 
lão trôi trở lại trong tiếng hú gọi rổn rảng. 


Nhảy đi thôi, bạn nhỏ ơi, ngược dòng Liễu Gai Quấn Quýt! 
Tom nhanh bước đi lên trước, về nhà còn đem nến thắp, 

Mặt Giời đằng Tây lăn xuống dốc, chẳng mấy chốc tha hồ mò. 
Khi đêm xuống buông phủ bóng, cửa nhà ta sẽ mở to, 

Từ các ô xa cửa số, ánh sáng vàng ló nhấp nhó. 

Đừng sợ đen sì tổng quán sủi! Đừng nhìn lơ phơ liễu cổ! 
Đừng sợ rễ, đừng sợ cành! Tom về trước các bạn mình! 

Hây nào! vui lên nào! Chúng ta chờ các bạn mình! 


https://thuviensach.vn 


Sau đó các Hobbit không nghe thấy gì nữa. Gần như tức thì mặt trời 
chìm vào trong rừng cây đằng sau. Họ tưởng đến ánh sáng xiên xiên lúc tối 
trời lấp lánh bên trên sông Bia Rum Đun, rồi những ô cửa số Ấp Hươu lục 
tục lập lòe hàng trăm ánh đèn. Những bóng tối đen to lớn buông lên người 
họ; những thân và cành cây lơ lửng tối tăm, hăm dọa bên trên lối mòn. 
Sương trắng bắt đầu dâng cuộn mặt sông, lắc rắc quanh đám rễ cây ven bờ. 
Từ ngay nền đất dưới chân họ một làn hơi mờ ảo dâng lên lẫn vào bóng tối 
nhá nhem đang đổ xuống. 


Đi theo con đường mòn trở nên khó khăn, vả lại họ đã rất mệt. Chân họ 
nặng như chì. Những tiếng động lén lút là lạ chạy quanh các bụi rậm và lau 
sậy hai bên đường; và nếu nhìn lên bầu trời nhợt nhạt, họ thoáng bắt gặp 
những khuôn mặt u bướu, lắm đầu mấu kỳ quặc, hiện lên tối tắm trong ánh 
nhá nhem, hăn học liếc xuống họ từ trên những bờ cao và bìa rừng. Họ bắt 
đầu cảm thấy cả vùng đất này là không thực, rằng họ đang lập cập đi qua 
một cơn mơ hung gở sẽ chẳng bao giờ thức tỉnh. 


Vừa lúc cảm thấy chân mình chậm lại sắp đứng yên, họ nhận thấy nền 
đất đang thoai thoải cao lên. Nước bắt đầu rì rào. Trong bóng tối họ thoáng 
thấy lấp lánh trắng những bọt nước nơi dòng sông chảy qua một đoạn thác 
ngắn. Rồi đột nhiên cây cối đâu hết và sương mù đã nằm lại đằng sau. Họ 
bước ra khỏi Rừng Già, thấy một vùng cỏ rộng vồng lên trước mắt. Dòng 
sông, giờ chỉ còn nhỏ và xiết, đang vui vẻ lao xuống gặp họ, phản chiếu lấp 
lánh đây đó ánh sáng các vì sao đã sáng rỡ trên bầu trời. 


Cỏ dưới chân họ mượt và ngắn, như được xén hay cắt bằng. Các mái 
Rừng Già sau lưng được cắt xén như bờ giậu. Con đường mòn giờ rõ mồn 
một đằng trước họ, đâu ra đấy, bờ be bằng đá. Nó ngoằn ngoèo lên tới đỉnh 
một gò cỏ giờ đây dưới đêm trời sao nhợt nhạt và ở đằng kia, cao bên trên 
một sườn dốc xa nữa họ thấy ánh sáng nhấp nhánh từ một ngôi nhà. Con 
đường lại đi xuống, và rồi lại lên, lên một sườn đồi êm dài toàn cỏ mặt, dẫn 


https://thuviensach.vn 


về phía ánh sáng. Đột nhiên một chùm sáng vàng to tướng từ cánh cửa vừa 
mở chảy tràn rực rỡ ra ngoài. Nhà của Tom Bombadil ngay trước mặt họ, 
lên, xuống, bên dưới đồi. Đằng sau ngôi nhà, một vai đất dốc đứng phơi 
trần xám xịt, quá đó những hình thù tối tăm của vệt đồi Mộ Đá lẫn đi vào 
đêm phía Đồng. 


Cả bọn quày quả tiến lên, Hobbit lẫn ngựa lùn. Phân nửa lo lắng và mọi 
nỗi sợ hãi của họ đều đã rơi rụng cả. Hây! Lại đây chơi! Bài ca vang ra 
mừng đón họ. 


Hây nào! Vui lên nào! Nhảy theo sau, các bạn thiết! 
Hobbit! Ngựa lùn tịt! Cứ có tiệc là ta thích! 
Nào trò vui hãy bắt đầu! Ta hát cùng bên nhau! 


Rồi một giọng trong trẻo nữa, thanh xuân và cổ xưa như chính Mùa 
Xuân, như bài ca của dòng nước vui tươi từ buổi sáng rạng rỡ nơi vùng đồi 
chảy xuống vào đêm, đổ ào đến chào đón họ như tiếng bạc: 


Nào bài ca hãy bắt đầu! Ta hát cùng bên nhau: 

Giời với giăng, sao với mù, mưa với mây giăng trên đầu, 

Lá nhú xanh nắng long lanh, sương mai uớt mượt lông chim, 
Trên đồi rộng gió lồng lộng, lục lạc reo đồng thạch nam, 
Lau lách bờ ao râm mát, hoa súng mặt nước bềnh bồng, 
Lão Tom Bombadil với nàng con gái Dòng Sông! 


Rồi trong âm thanh bài ca ấy các Hobbit đã đứng trên ngưỡng cửa, một 
vầng ánh sáng vàng ròng ngập tràn khắp chung quanh. 


https://thuviensach.vn 


Chương VII 


TRONG NHÀ TOM BOMBADIL, 


Bốn Hobbit bước qua ngưỡng cửa rộng bằng đá, và đứng sững, chớp 
chớp mắt. Họ đang ở trong một căn phòng thấp rõ dài, ngập ánh sáng những 
ngọn đèn dung đưa dưới mấy thanh dầm mái; trên cái bàn gỗ được đánh 
bóng sẵm màu lừng lững nhiều cây nến, cao và vàng, đang cháy rực. 


Trên một chiếc ghế, ở đầu xa căn phòng đối diện cửa ra vào, một phụ nữ 
đang ngồi. Mái tóc nàng dài vàng óng róc rách chảy xuống vai; chiếc váy 
dài màu xanh, xanh như sậy non, lốm đốm bạc hệt những hạt sương; và đai 
lưng nàng bằng vàng, tựa như một chuỗi hoa diên vĩ dại khảm muôn con 
mắt biếc nhạt hoa lưu ly. Quanh chân nàng, trong những chậu rộng bằng sứ 
nâu và xanh, hoa súng trắng bập bênh, đến nỗi nàng trông như đang ngự 
trên ngôi báu ở giữa hô. 


“Vào đi, các vị khách quý!” nàng nói, và khi nàng nói họ hiểu ra mình 
vừa nghe chính giọng trong trẻo của nàng ca hát. Họ bước thêm vài bước 
rụt rẻ vào trong phòng, cúi chào thật thấp, cảm thấy kinh ngạc và ngượng 
nghịu đến kỳ lạ, giống kẻ gõ vào cánh cửa túp lều tranh xin lấy một hớp 
nước uống, lại được một nữ hoàng tiên trẻ trung xinh đẹp bận toàn hoa tươi 
ra mở. Nhưng họ chưa kịp nói điều gì, nàng đã nhẹ nhàng bật đứng dậy 
băng qua mấy chậu hoa súng và vừa cười vừa chạy về phía họ; lúc nàng 
chạy chiếc váy dài sột soạt như cơn gió hai bên bờ sông bạt ngàn hoa nở. 


“Lại đây bạn thân mến!” nàng nói, nắm lấy tay Frodo. “Hãy cười và vui 
lên! Ta là Anh Đào Vàng, con gái Dòng Sông.” Rồi nhẹ nhàng nàng đi qua 
họ đóng cửa lại, xong xoay lưng lại cánh cửa, hai cánh tay nàng trắng ngần 


https://thuviensach.vn 


xoải rộng. “Chúng ta hãy cài đềm ở bên ngoài!” nàng nói. “Bởi các bạn có 
lẽ còn sợ hãi sương mù, bóng cây, nước thắm và những thứ chưa bị ai chế 
ngự. Chớ sợ gì cả! Bởi đêm nay các bạn ở dưới mái nhà của Tom 
Bombadil.” 


Các Hobbit nhìn nàng kinh ngạc; và nàng nhìn từng người bọn họ mỉm 
cười. “Quý nương Anh Đào Vàng xinh đẹp!” Frodo cuối cùng thốt nên lời, 
cảm thấy trái tim mình rung động một niềm hân hoan không hiểu nổi. Cậu 
đứng giống như đôi lần đứng đắm đuối trước những giọng Tiên ngọt ngào; 
nhưng bùa chú giờ đây ếm lên cậu thì khác hắn: niềm vui sướng kém mãnh 
liệt và cao sang, nhưng thắm sâu và gần gụi trái tim phàm tục hơn; diệu kỳ 
mà không hề xa lạ. “Quý nương Anh Đào Vàng xinh đẹp!” cậu lại nói. 
“Bây giờ đây tôi đã rõ niềm hần hoan ẩn trong những bài ca chúng tôi nghe 
được. 


Ô mảnh mai như nhánh liễu! Ô trong trẻo hơn nước trong! 
Ô dáng lau ao lay động! Diễm kiều con gái Dòng Sông! 

Ô sắc xuân pha màu hạ, rồi tiếp lại xuân xanh! 

Ô gió lướt qua mặt thác, ôi tiếng cười lá thanh!” 


Đột nhiên cậu dừng bặt và lắp bắp, mất hết cả tỉnh thần vì kinh ngạc 
nghe mình nói những lời như vậy. Nhưng nàng Anh Đào Vàng chỉ cười. 


“Xin chào mừng!” nàng nói. “Ta chưa từng biết dần ở Quận giọng lưỡi 
lại ngọt ngào đến vậy. Nhưng ta thấy ngươi là một Bạn Tiên; ánh sáng trong 
mắt ngươi và âm điệu giọng nói của ngươi cho biết điều ấy. Đầy quả là 
cuộc hội ngộ hân hoan! Giờ hãy ngồi xuống, đợi Chủ Nhân của ngôi nhà. 
Ông ấy không lâu nữa đâu. Ông ấy đang chăm sóc lũ thú mỏi mệt của các 


Lê) 


bạn. 


https://thuviensach.vn 


Các Hobbit vui mừng ngồi xuống mấy chiếc ghế thấp đệm cói, trong khi 
nàng Anh Đào Vàng bận rộn quanh bàn; và mắt họ dõi theo nàng, bởi vẻ 
duyên dáng mảnh mai trong cử động nàng làm ngập tràn trong họ nỗi vui 
sướng yên bình. Từ đâu đó sau nhà vọng đến tiếng hát. Thảng hoặc giữa vui 
lên nào, đến đây vui và rung cho vung cho vang vào họ lại bắt được những 
từ lặp đi lặp lại: 


Lão Tom Bomboadil, cả ngày vui hớn hở, 
Ủng dưới chân lão màu vàng, áo khoác xanh rạng rỡ. 


“Quý nương xinh đẹp!” một lúc sau Frodo lại noi. “Liệu nàng có thể cho 
tôi biết, nếu câu hỏi của tôi không có vẻ quá ngây ngô, Tom Bombadil là ai 
không?” 


“Là ông ấy,” nàng Anh Đào Vàng nói, ngừng cử động thoăn thoắt và 
mỉm cười. 


Frodo nhìn nàng vẻ dò hỏi. “Là ông ấy, như ngươi đã thấy,” nàng nói, 
đáp lại cái nhìn của cậu. “Là Chủ Nhân của rừng, nước và đồi.” 


“Vậy toàn bộ vùng đất kỳ lạ này thuộc về ông ấy?” 


“Không hắn thế,” nàng trả lời, và nụ cười nhạt dần. “Thế thực sẽ là một 
gánh nặng,” nàng nói thêm, giọng trầm xuống, như thể cho mình mình 
nghe. “Cây cỏ và vạn vật mọc trên mặt đất hoặc sống trong vùng đất từng 
thứ một chỉ thuộc về chính chúng. Tom Bombadil là vị Chủ Nhân. Chưa ai 
từng bắt được Tom Già đi trong rừng, lội dưới nước, nhảy chân sáo trên 
những đỉnh đồi dưới ánh sáng hay bóng tối. Ông ấy không sợ gì cả. Tom 
Bombadil là vị chủ nhân.” 


https://thuviensach.vn 


Một cánh cửa mở và Tom Bombadil bước vào. Lão bấy giờ không có 
mũ lộ mái tóc nâu dày đội vành lá thu. Lão vừa cười vừa đi tới bên nàng 
Anh Đào Vàng, nắm lấy tay nàng. 


“Công nương xinh đẹp của ta đây!” lão nói, và cúi chào các Hobbit. 
“Anh Đào Vàng của ta vận toàn màu xanh lục ánh bạc với hoa gài thắt lưng 
đây. Chẳng hay bàn đã sắp chưa? Ta thấy kem vàng, sáp ong, bánh mì 
trắng, cả bơ; sữa, pho mát, thảo dược xanh và quả mọng chín. Thế đủ cho 
chúng ta chưa? Bữa tối đã sẵn sàng chưa?” 


“Đã sẵn sàng rồi,” nàng Anh Đào Vàng đáp; “nhưng các vị khách của 
chúng ta có lẽ là chưa?” 


Lão Tom võ tay kêu lên: “Tom, Tom ơi! Khách của lão đang mệt, vậy 
mà lão suýt thì quên khuấy! Đi nào, bằng hữu vui vẻ của lão, Tom này sẽ 
làm các vị sảng khoái! Các vị sẽ làm sạch đôi tay cáu bẩn, rửa khuôn mặt lo 
âu; cởi bỏ áo choàng lấm bùn và chải mượt mớ tóc rối!” 


Lão mở cánh cửa, và họ theo lão đi dọc một đoạn hành lang ngắn rồi 
vòng quanh một chỗ ngoặt thình lình. Họ tới một căn phòng thấp có mái 
dốc (một gian áp mái, hình như vậy, được xây áp vào đầu Bắc ngôi nhà). 
Bốn bức tường bằng đá sạch, nhưng bị rèm vàng và mành mành xanh lòng 
thòng che phủ gần hết. Sàn phòng lát đá, trải những thảm cói xanh tươi. Có 
bốn tấm nệm dày nằm trên nền phòng dọc một bên tường, mỗi tấm chồng 
đống mền trắng. Dựa vào bức tường đối diện là một băng ghế dài trĩu nặng 
những chậu đất nung, bên cạnh băng ghế lừng lững mấy bình nâu đầy nước, 
số lạnh, số nóng nghi ngút. Có mấy đôi dép cỏ mềm để sẵn sàng cạnh mỗi 
giường. 


Một lát sau, sạch sẽ và khỏe khoắn, bốn Hobbit được mời ngồi vào bàn, 
hai người mỗi bên, còn hai đầu bàn là nàng Anh Đào Vàng và Chủ Nhân. 


https://thuviensach.vn 


Đó là một bữa ăn lâu vui vẻ. Mặc dầu bốn Hobbit ăn uống chắng khác gì 
những Hobbit sắp chết đói nhưng vẫn không hề thiếu đồ ăn. Thức uống 
trong bát uống dường như là nước lạnh tỉnh khiết, nhưng đi vào tim họ y hệt 
rượu, giải phóng giọng ca của họ. Các vị khách chợt nhận ra rằng họ đang 
hát vui vẻ, như thể thế dễ dàng và tự nhiên hơn là nói. 


Cuối bữa lão Tom và nàng Anh Đào Vàng nhanh chóng đứng dậy dọn 
sạch bàn. Các vị khách được yêu cầu ngồi yên lặng, rồi được xếp ngôồi vào 
các ghế, mỗi người một cái đôn kê đôi chân mệt mỏi. Lửa nhóm trong lò 
sưởi lớn trước mặt họ, đang cháy sáng tỏa mùi thơm ngọt, như thể nhóm 
bằng gỗ táo. Mọi thứ được xếp đặt đâu vào đấy xong, tất thảy đèn nến trong 
nhà liền bị thổi tắt, trừ một cây đèn và một cặp nến ở mỗi đầu kệ ống khói. 
Rồi nàng Anh Đào Vàng cầm một cây nến đến đứng trước họ, chúc từng 
người bọn họ một đêm an lành và giấc ngủ sâu. 


“Giờ hãy bình tâm,” nàng nói, “cho đến sáng. Đừng nghe những tiếng 
động ban đêm! Bởi không øì có thể lọt qua cửa ra vào và cửa sổ nơi đây 
ngoại trừ ánh trăng, ánh sao và cơn gió ngoài đỉnh đồi. Chúc ngủ ngon!” 
Nàng lướt ra khỏi căn phòng trong ánh sáng mờ mờ và tiếng sột soạt. Tiếng 
bước chân nàng như dòng suối nhẹ nhàng chảy trôi xuống chân đồi qua 
những tảng đá mát lạnh trong đềm yên lặng. 


Lão Tom lặng lẽ ngồi nán lại bên họ một lúc, trong khi từng người bọn 
họ gắng dồn can đảm hỏi một trong rất nhiều câu đã định hỏi từ bữa tối. 
Giấc ngủ tụ lại trên mi mắt họ. Cuối cùng Frodo nói. 


“Chủ Nhân à, lúc ấy lão nghe được tôi gọi hay ngọn gió tình cờ đưa lão 
đến?” 


Lão Tom cựa quậy như thể vừa bị lay tỉnh khỏi giấc mơ dễ chịu. “À ờ, 
øì nhỉ?” lão lúng búng. “Lão nghe thấy cậu gọi không à? Chậc, lão chẳng 
nghe gì cả: lão còn bận hát. Vậy ngọn gió tình cờ đưa lão đến rồi, nếu cậu 
cho đó là tình cờ. Đó không phải trù định của lão, dầu bấy giờ lão đương 


https://thuviensach.vn 


đợi cậu. Chúng ta nghe được tin tức của cậu, và biết rằng cậu đang lang 
thang phiêu bạt. Chúng ta đoán chừng cậu chăng mấy sẽ đến nơi dòng 
nước: mọi con đường mòn đều dẫn ra lối ấy, xuống Liễu Gai Quấn Quýt. 
Lão Cổ Liễu xám ấy, lão là một ca công mạnh vô biên, hạng người nhỏ bé 
khó lòng chạy thoát mê cung ma mãnh của lão. Nhưng Tom có việc ở đó, 
mà lão đố dám cản trở.” Tom gật gù như thể giấc ngủ lại đang bắt lão đi; 
nhưng rồi lão tiếp tục ngần nga êm ái: 


1a có việc ở phía đó: hái hoa súng mang về nhà, 

lá xanh rờn búp trắng muốt cho vui lòng người đẹp ta, 
những bông cuối trước năm tàn, về giấu qua mùa đông rét, 
cho nở hoa bên gót sen, tới kỳ khắp rừng tan tuyết. 

Mỗi năm khi hè sắp hết ta tới tìm hoa cho nàng, 

đọc sông Liễu Gai Quấn Quýt, tận ao sâu rộng nước trong, 
xuân sang hoa nở đầu tiên và lưu lại đây tới cuối. 

Ta gặp con gái Dòng Sông rất lâu xưa bên hồ ấy, 

nàng Anh Đào Vàng tươi trẻ giữa lau lách bên bờ ao. 
Nàng hát ngọt ngào là thế, tỉm nàng đập rộn ràng sao! 


Lão mờ mắt nhìn họ, lóe trong mắt một ánh xanh bất thình lình: 


Và đến là may cho các bạn - vì từ giờ trở về sau 

ta không còn đi xa nữa dọc sông vào trong rừng sâu, 

khi năm sang độ cạn mùa. Ta cũng chẳng còn cất bước 

qua nhà Lão Cổ Liễu già sau ngày mùa xuân ngủ thiếp, 

trước khi xuân vui lại thức và nàng con gái Dòng Sông 

nhảy múa theo đường quấn quýt xuống tắm mình dòng nước trong. 


https://thuviensach.vn 


Lão lại rơi vào im lặng: nhưng Frodo không nhịn nổi bên hỏi một câu 
nữa: câu cậu muốn được trả lời nhất. “Hãy cho chúng tôi biết về lão Liễu, 
hỡi Chủ Nhân,” cậu nói. “Lão là giống gì? Tôi trước nay chưa từng nghe 
nói về lão.” 


“Không, đừng!” Merry và Pippin đồng thanh, ngồi thắng ngay dậy. 
“Không phải bây giờ! Đợi đến sáng mai đi!” 


“Đúng thế!” ông già nói. “Giờ là lúc nghỉ ngơi. Vài thứ đáng sợ không 
nên nghe khi thế gian đang trong bóng tối. Cứ ngủ đến sáng ngày, kê cao 
gối! Đừng để ý tiếng động về đêm! Đừng sợ liễu xám nào cả!” Nói đoạn lão 
cầm đèn xuống rồi thối tắt, vớ lấy mỗi tay một ngọn nến và dẫn họ ra khỏi 
căn phòng. 


Đệm và gối dành cho họ mềm như lông tơ, còn chăn bằng len trắng. Hầu 
như chưa kịp đặt mình lên mấy cái giường dày lún rồi kéo chăn mỏng che 
người, họ đã ngủ thiếp đi. 


Trong đêm sâu, Frodo năm mơ một giấc mơ không ánh sáng. Rồi cậu 
thấy trăng non mọc lên; dưới ánh trăng mờ ảo hiện ra trước mắt cậu một 
bức tường đá đen, bị một mái vòm đen tối y như cái cổng khống lồ xuyên 
thủng. Frodo có cảm giác mình được nâng lên cao, và khi bay qua bức 
tường đá cậu thấy nó là một vành đai đồi, bên trong vành đai đồi là một 
bình nguyên, chính giữa bình nguyên sừng sững một trụ đá, hệt một tòa 
tháp vĩ đại nhưng không phải do bàn tay con người dựng nên. Trên đỉnh núi 
đá có hình dáng một người đang đứng. Mặt trăng đang lên dường như trong 
giây lát treo lơ lửng trên đầu ông ta, sáng lấp loáng trên mái tóc trắng mỗi 
lúc gió lùa qua đó. Từ bình nguyên tối đen bên dưới vọng lên tiếng kêu 
khóc của những giọng nói chết chóc, cả tiếng tru của nhiều con sói. Đột 


https://thuviensach.vn 


nhiên một bóng đen bay qua mặt trăng, hình dạng hệt đôi cánh vĩ đại. Bóng 
người giơ tay lên, một tia sáng lóe ra từ cây trượng trong tay. Một con đại 
bàng to lớn vụt tới mang ông ta đi mất. Những giọng nói rền rĩ, bầy sói càu 
nhàu. Có âm thanh nào đó như tiếng gió thối mạnh, và cùng với gió là tiếng 
móng guốc, đang phi dồn dập, dập dồn, dồn dập từ phía đằng Đông đến. 
“Ky Sĩ Đen!” Frodo nghĩ và bừng tỉnh, tiếng móng guốc vẫn vang vọng 
trong tâm trí. Cậu tự hỏi liệu còn có bao giờ cậu lại đủ can đảm rời bỏ 
những bức tường đã an toàn này không. Cậu nằm bất động, vẫn lắng tai 
nghe; song tất cả giờ đã chìm vào yên lặng, nên cuối cùng cậu xoay người 
và lại ngủ thiếp đi hoặc lang thang vào giấc mơ nào khác không sao nhớ 
nổi. 


Bên cạnh, Pippin đang nằm mơ khoan khoái; song một sự thay đối đến 
với giấc mơ của cậu và cậu trở mình rên rỉ. Đột nhiên cậu tỉnh giấc, hoặc 
tưởng mình đã tỉnh, mà vẫn nghe được trong bóng tối tiếng động đã quấy 
rầy giấc mơ của mình: rắc-rắc, cót-két: tiếng động như thể các cành cây 
đang càu nhàu trong gió, những ngón tay cành con cào tường và cửa số: 
roqt, roạt, roạt. Cậu tự hỏi có rặng liễu nào gần ngôi nhà không: và rồi đột 
nhiên cậu có cái cảm giác đáng sợ rằng mình không hề ở trong một ngôi 
nhà bình thường, mà ở bên trong cây liễu, lại đang lắng nghe giọng nói khô 
khốc cọt kẹt kinh khủng ấy cười nhạo mình. Cậu ngồi dậy, cảm thấy mấy 
cái gối mềm mại chịn dưới tay, nên yên tâm nằm trở xuống. Cậu dường như 
nghe thấy văng vắng trong tai mình tiếng vọng của mấy từ: “Đừng sợ gì cải 
Hãy bình tâm đến sáng! Đừng nghe những tiếng động ban đêm!” Vậy là cậu 
lại ngủ. 


Tiếng nước là thứ Merry nghe thấy rơi vào trong giấc ngủ yên lặng của 
mình: nước chảy xuống thành dòng nhè nhẹ, và rồi loang ra, loang ra không 
cưỡng nổi khắp chung quanh ngôi nhà thành một vụng nước tối đen không 
bờ bến. Nước ùng ục dưới các bức tường, và cứ dâng lên từ từ mà đều đều. 
“Mình sẽ bị chết đuối mất!” cậu nghĩ. “Nước sẽ vào được, rồi mình sẽ chết 
đuối.” Cậu cảm thấy mình đang nằm trong một bãi lầy nhão nhớt, và cố 


https://thuviensach.vn 


nhảy bật lên, cậu đặt chân lên góc nhà bằng đá phiến cứng lạnh. Rồi nhớ ra 
mình đang ở đâu cậu lại năm xuống. Cậu mơ hồ nghe hay nhớ có thoáng 
nghe nói: “Không gì có thể lọt qua cửa ra vào hay cửa số ngoại trừ ánh 
trăng, ánh sao và cơn gió ngoài đỉnh đồi.” Một luồng không khí ngòn ngọt 
mơ hồ lay động cánh rèm. Cậu thở sâu rồi lại ngủ thiếp đi. 


Tất cả những gì Sam còn nhớ nối là, cậu ngủ suốt đềm toại nguyện vô 
cùng, øiả sử gỗ súc còn biết mà toại nguyện. 


Họ tỉnh dậy, cả bốn cùng một lúc, trong ánh ban mai. Lão Tom đang đi 
lại quanh phòng huýt sáo váng lên như một ngôi sao nhí. Nghe thấy họ cục 
cựa lão võ tay đen đét la lên: “Hây! Lại đây mà chơi! Đến đây vui! Các bạn 
thiết!” Lão kéo mở những rèm vàng, và bốn Hobbit nhận thấy chúng vốn 
che hết cả hai cửa sổ, ở cả hai đầu phòng, một trông hướng Đông, cái kia 
trồng hướng 'Tây. 


Họ nhảy lên sảng khoái. Frodo chạy đến cửa số đằng Đông, thấy mình 
đang nhìn ra một khu vườn rau xám xịt vì sương. Cậu tưởng đâầu sẽ thấy cỏ 
mặt ngút lên đến tận tường, lốm đốm toàn vết móng ngựa. Song tầm mắt 
cậu ngợp một hàng đậu leo cột cao ngất; cao và xa bên kia hàng đậu, đỉnh 
đồi xám hiện lên lừng lững trước bình minh. Đó là một buổi sáng nhợt nhạt: 
ở đằng Đông, sau những dải mây dài như hàng hàng len bấn bị ruộm đỏ 
ngoài riềm, le lói cả biển sắc vàng. Bầu trời báo hiệu cơn mưa sắp tới; 
nhưng ánh ngày đang lan rộng thật mau, và những bông hoa đỏ trên giàn 
đậu bắt đầu lóng lánh nổi bật trên thảm lá xanh ướt nhoáng. 


Pippin hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ đằng Đông, nhìn xuống một 
vụng sương mù. Rừng Già khuất dưới màn sương. Y hệt như từ trên cao 
nhìn xuống một đụn mây dốc tuột. Có một khe núi hoặc giả lòng suối ở chỗ 
sương mù tản thành nhiều chùm nhiều cồn: thung lũng sông Liễu Gai Quấn 
Quýt. Dòng nước chảy xuống đồi phía bên trái rồi mất hút vào trong những 


https://thuviensach.vn 


bóng trắng. Gần hơn là một vườn hoa và bờ giậu giăng lưới bạc cắt tỉa gọn 
gàng, bên kia là cỏ xám đã xén trắng xóa những giọt sương. Không thấy có 
cây liễu nào. 


“Chào buổi sáng, các bạn vui tươi!” lão Tom la lên, vừa mở toang cửa 
số đằng Đông. Một luồng gió mát ùa vào; gió mang mùi mưa. “Ta đang 
nghĩ hôm nay mặt trời sẽ không ló mặt mấy đâu. Ta vừa đi dạo thênh thênh, 
tung tăng trên các đỉnh đồi, từ lúc bình minh xám vừa rạng, ngửi gió và thời 
tiết, cỏ ướt dưới chân, trời ướt trên đầu. Ta đánh thức nàng Anh Đào Vàng 
bằng tiếng hát dưới cửa số; song chắng đánh thức dân Hobbit lúc sáng sớm. 
Đêm hôm đám người nhỏ tỉnh dậy trong bóng tối, sáng bảnh mắt thì mới 
thiếp ngủ! Rung cho vung vào! Rung cho vang cho rang nào! Vui lên nào, 
các bạn thiết! Nếu ra sớm các bạn sẽ thấy bữa sáng trên bàn. Nếu ra muộn 
sẽ chỉ có nước mưa và cỏ!” 


Chẳng cần phải bảo - dù chăng phải là lời đe dọa của lão Tom nghe quá 
nghiêm trọng gì - nhóm Hobbit ra sớm và rời bàn muộn, mãi lúc bàn ăn bắt 
đầu nom khá là nhẫn nhụi. Cả lão Tom lẫn nàng Anh Đào Vàng đều không 
ở đó. Có thể nghe rõ tiếng lão quanh nhà, huyền thuyền trong bếp, lên lên 
xuống xuống cầu thang, rồi hát hò đây đó bên ngoài. Căn phòng trông ra 
hướng Tây bao quát thung lũng mù sương, cửa sổ để mở. Nước nhỏ xuống 
từ mái hiên lợp rạ. Họ chưa kịp xong bữa sáng thì mây đã tụ thành một 
vành nón khổng lồ duy nhất, một cơn mưa xám xịt thăng rằng dìu dịu đều 
đều đổ xuống. Bức màn sâu thắm hoàn toàn bưng kín Rừng Già. 


Họ đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe giọng ca trong trẻo của nàng Anh 
Đào Vàng lảnh lót trên cao, rớt xuống nhẹ nhàng như thể đang từ bầu trời 
chảy xuống cùng mưa. Họ hầu như chỉ nghe lõm bõm ca từ, nhưng không 
hiểu sao vẫn ý thức rất rõ ràng rằng bài ca là một bài ca ngày mưa, ngọt 
ngào như mưa rào trên những quả đồi khô rốc, rằng bài ca kể câu chuyện về 
một dòng sông bắt nguồn từ con suối nhỏ trên miền cao nguyên đổ ra Đại 
Dương mãi bên dưới. Nhóm Hobbit sung sướng lắng nghe; Frodo thì hân 


https://thuviensach.vn 


hoan trong dạ, và cảm ơn thời tiết rủ lòng, bởi thời tiết đã trì hoãn chuyến 
khởi hành của họ. Ý nghĩ đi tiếp vẫn trĩu nặng lòng cậu kể từ thời khắc tỉnh 
giấc; nhưng giờ cậu đoán chừng ngày hôm ấy họ sẽ chắng đi xa hơn được. 


Cơn gió tầng cao cố định ở hướng Tây, những đám mây càng lúc càng 
dày và ẩm ướt cuồn cuộn quần tụ thả mưa nặng hạt lên các mái đầu Vệt Đồi 
trọc lốc. Xung quanh ngôi nhà chẳng còn nhìn thấy được gì ngoài nước đổ 
rào rào. Frodo đứng øần cửa ra vào để ngỏ ngắm con đường mòn phấn trắng 
biến thành một dòng sông nhỏ trắng như sữa ùng ục chảy hút xuống dưới 
thung lũng. Tom Bombadil lúp xúp chạy về quanh đầu hồi ngôi nhà, tay 
khua khua như thể lão muốn gạt mưa đi - và quả tình lúc nhảy qua ngưỡng 
cửa trông lão hoàn toàn khô cong, ngoại trừ mỗi đôi ủng. Ủng lão tháo ra để 
ngay bên lò sưởi. Đoạn lão ngồi vào chiếc ghế lớn nhất rồi gọi các Hobbit 
tụ tập lại quanh mình. 


“Hồm nay là ngày giặt giũ của nàng Anh Đào Vàng,” lão nói, “cũng là 
kỳ dọn dẹp mùa thu của nàng. Dân Hobbit không chịu nổi ấm ướt thế này 
đầu - hãy cứ để bọn họ nghỉ chừng nào hay chừng đấy! Ngày thích hợp cho 
những chuyện kể thật dài, cho những câu hỏi và lời giải đáp, vậy nên lão 
Tom ta sẽ mở lời.” 


Tiếp đó lão kế bọn họ nghe nhiều câu chuyện đáng ghi nhớ, thỉnh 
thoảng lại tuồng như đang nói một mình, thỉnh thoảng con mắt sáng xanh 
dưới hàng lông mày rậm nhìn họ đăm đăm thảng thốt. Thường thường 
giọng lão chuyển thành bài ca, rồi lão sẽ đứng khỏi ghế mà nhảy nhót. Lão 
kế họ nghe chuyện bầy ong và hoa, chuyện đời sống cây rừng, cả chuyện 
những sinh vật lạ của Rừng Già, chuyện những thứ tà ác và những thứ thiện 
lương, những thứ thân thiện và những thứ hăn thù, những điều độc địa cùng 
những điều hiền hòa, cả vô số bí mật ẩn bên dưới các bụi mâm xôi. 


https://thuviensach.vn 


Trong lúc lắng nghe, họ bắt đầu hiểu muôn sự sống của Rừng Già, khác 
xa với họ, quả tình họ còn cảm thấy mình như kẻ lạ nơi mọi sinh vật khác 
đang thoải mái ở nhà. Liên tục ra ra vào vào lời kể là Lão Cổ Liễu, nên bây 
giờ Frodo đã biết vô khối chuyện đủ để tự thấy hài lòng, thực chất còn hơn 
cả đủ, bởi đây chăng phải thứ tri thức giúp người ta khuây khỏa gì. Lời lão 
Tom phơi trần mọi tâm địa cùng suy nghĩ của đám cây rừng, vốn thường 
tăm tối lẫn kỳ quặc, chúng căm ghét sâu cay những thứ tự do đi lại trên mặt 
đất, chuyên gặm, chuyên cắn, chuyên bẻ, chuyên đốn chặt và đốt cháy: 
quân hủy diệt, quân tiếm đoạt. Chăng phải vô duyên vô cớ mà khu rừng 
được gọi là Rừng Già, bởi khu rừng quả thực cổ xưa, phần còn lại của 
những đại ngàn bị lãng quên; và hãy còn sinh sống trong ấy cha ông của cha 
ông đám cây rừng, già nua đi chẳng nhanh hơn núi đồi, mãi nhớ nhung thời 
chúng còn là chúa tế. Năm tháng vô biên đã rót vào trong chúng niềm kiêu 
hãnh và trí thông thái ăn sâu bám rễ, cả ác tâm nữa. Nhưng không kẻ nào 
nguy hiểm hơn Đại Liễu: trái tim lão ung thối, song sức mạnh của lão tươi 
xanh; lão xảo quyệt, là bậc thầy hô phong hoán vũ, bài ca và ý nghĩ của lão 
chạy suốt rừng trên cả hai triền sông. Linh hồn khát cháy xám xịt của lão 
hút năng lượng từ trái đất rồi lan tỏa những sợi rễ tí xíu trong lòng đất như 
những ngón tay - cành con vô hình trong không trung, cho đến khi nắm 
dưới quyền quản hạt của mình gần như tất cả cây cối của Rừng Già từ Bờ 
Giậu cho chí Vệt Đồi. 


Đột nhiên câu chuyện của lão Tom bỏ khu rừng mà nhảy vọt lên dòng 
suối non trẻ, qua các thác nước ngầu bọt, qua những sỏi cuội và đá tảng bị 
bào mòn, len lỏi giữa muôn hoa be bé trong cỏ san sát và nhiều khe núi ẩm 
ướt, cuối cùng lang thang lên tận Vệt Đồi. Họ nghe chuyện các Mộ Đá Lớn, 
cùng những gò đống xanh tươi, những vòng đá trên đồi lẫn trong hốc trũng 
giữa những quả đồi. Đàn cừu đang kêu be be. Những bức tường xanh và 
tường trắng mọc lên. Các pháo đài xây trên đỉnh núi. Các vị vua tiểu quốc 
sát cánh chiến đấu, cả Mặt Trời non trẻ chiếu sáng như lửa trên thứ kim loại 
đỏ của những lưỡi kiếm trẻ trung tham lam. Có chiến thắng và chiến bại; 
những tòa tháp sụp đổ, những pháo đài cháy rụi, rồi lửa bốc ngút trời. Vàng 


https://thuviensach.vn 


chất đống trên quan tài các vua và hoàng hậu đã băng hà; rồi gò đống che 
phủ chúng, rồi những cánh cửa đã đóng lại; rồi cỏ mọc trùm lên tất thảy. Lũ 
cừu đi lại hồi lâu gặm cỏ, nhưng chăng mấy chốc những quả đồi lại trống 
không. Một cái bóng thoát ra từ chốn tăm tối xa xăm, làm các bộ xương cựa 
quậy trong gò đống. Đám ác hồn Mộ Đá tràn ra những hốc trũng, lách cách 
tiếng nhẫn trên mấy ngón tay lạnh giá, tiếng xích vàng trong gió. Những 
vòng đá nhe nhởn cười trên nền đất như hàm răng vỡ dưới ánh trăng. 


Bốn Hobbit rùng mình. Ngay cả ở Quận lời đồn về đám ác hồn Mộ Đá 
bên kia Rừng Già cũng đã phong thanh. Song đó chăng phải câu chuyện kế 
mà Hobbit muốn nghe, ngay cả kể bên lò sưởi ấm cúng mơ màng cũng vậy. 
Bốn người bạn bấy giờ chợt nhớ ra niềm hoan lạc của ngôi nhà đã đánh lạc 
khỏi tâm trí họ điều gì: ngôi nhà của Tom Bombadil ấn ngay dưới vai vệt 
đồi đáng sợ. Họ lạc mất mạch chuyện kể của lão mà cục cựa không yên, 
đánh mắt nhìn sang nhau. 


Lúc lại đuổi kịp lời lão, họ phát hiện ra bấy giờ lão đã huyên thuyên vào 
tận những miền xa lạ vượt ra ngoài cả trí nhớ lẫn ý thức của họ, vào tận 
những thời kỳ thế gian rộng lớn hơn, còn các biển chảy thằng tới Bờ Biến 
phía Tây; và cứ tiếp tục ngược dòng thời gian lão Tom hát vào trong ánh 
sao cổ đại, thuở chỉ cha ông người Tiên vừa tỉnh giấc. Rồi đột nhiên lão hạ 
giọng, và họ thấy lão gật gù như đang ngủ gật. Các Hobbit ngồi yên mê 
mẩn trước mặt lão; và dường như thể, bị lời nói của lão phù phép, gió lặng, 
mây dần tan, và ngày bị đẩy lùi, đêm từ cả đằng Đông lẫn đằng Tây ập tới, 
cả bầu trời chỉ chít ánh sáng những ngôi sao trắng. 


Frodo không phân biệt nổi ấy là đã trôi qua buổi sáng hay buổi tối của 
một ngày hay rất nhiều ngày nữa. Cậu không cảm thấy đói hay mệt, chỉ 
ngập tràn thảng thốt. Những ngôi sao chiếu qua cửa sổ và cảnh tĩnh mịch 
của thiên đường dường như ở khắp chung quanh cậu. Cuối cùng cậu cất 
tiếng nói vì kinh ngạc và vì đột nhiên sợ cái im lặng ấy: 


“Người là ai, thưa Chủ Nhân?” cậu hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Ờ, há?” lão Tom vừa nói vừa ngồi thằng dậy, cặp mắt lão lóe sáng 
trong bóng tối ảm đạm. “Cậu còn chưa biết tên lão hay sao? Chỉ có một câu 
trả lời duy nhất. Nói lão nghe, cậu là ai khi ở một mình, là chính mình chứ 
không mang tên họ? Nhưng cậu thì trẻ còn lão già rồi. Cao niên nhất, chính 
là lão đấy. Ghi nhớ lời lão đây, các bạn hữu thân mến: Tom đã ở đây trước 
cả dòng sông, trước cả cây rừng; Tom còn nhớ giọt mưa đầu tiên, quả đồi 
thứ nhất. Chân lão dẫm thành đường mòn trước cả Người Cao Lớn, lão 
cũng thấy bọn dân Thấp Bé đến xứ này. Lão đã ở đây trước các vị Vua, 
những nấm mồ và ác hồn Mộ Đá. Thuở người Tiên đi về phía Tây, Tom đã 
ở đây, trước cả khi các biển bị bẻ cong. Lão chứng kiến bóng tối dưới trời 
sao khi nó còn chưa đáng sợ - trước cả khi Chúa Tế Hắc ám từ Ngoài Rìa 
tới.” 


Dường như có cái bóng lướt qua cạnh cửa số, nên bốn Hobbit liếc vội 
qua ô cửa. Khi họ quay đầu lại, nàng Anh Đào Vàng đã đứng sau cánh cửa 
từ bao giờ, lọt trong ánh sáng viền quanh. Nàng cầm một ngọn nến, tay che 
ngọn lửa khỏi gió lùa; ánh sáng cháy qua ngọn lửa, như ánh mặt trời qua 
chiếc vỏ sò trắng. 


“Mưa tạnh rồi,” nàng nói; “dòng nước mới đang chảy xuống đồi. Dưới 
trời sao. Bây giờ chúng ta hãy cười to và vui lên!” 


https://thuviensach.vn 


“Chúng ta hãy ăn và uống nữa!” Tom la lên. “Những chuyện kể dài 
khiến người ta khát. Còn lắng nghe lâu là thứ việc khiến đói mèm, cả sáng, 
cả trưa, cả tối!” Nói đoạn lão nhảy ra khỏi ghế, rồi hốp một cái lẫy ngọn 
nến trên kệ ống khói, thắp nó bằng ngọn lửa nàng Anh Đào Vàng đang giữ; 
xong lão nhảy múa quanh bàn. Đột nhiên lão nhảy chân sáo qua cửa rồi 
biến mất. 


Lão trở lại rất mau, mang theo một khay lớn chất ngất. Rồi cùng nàng 
Anh Đào Vàng dọn bàn; các Hobbit ngồi xuống nửa kinh ngạc nửa luôn 
cười: kiều diễm biết mấy là vẻ duyên dáng của nàng Anh Đào Vàng, khiến 
những hành vi lạ lùng của lão Tom càng vui nhộn và kỳ quặc. Vậy mà 
không hiếu vì sao dường như họ đang kết dệt một điệu nhảy chung, người 
này không cản trở người kia, vào vào ra ra căn phòng, vòng quanh bàn; và 
nhanh như chớp thức ăn, bình vại cùng nến đã được soạn sửa đâu vào đấy. 
Những mặt bàn chói lóa vì ánh nến, cả trắng lẫn vàng. Lão Tom cúi chào 
khách. “Bữa tối đã sẵn sàng,” nàng Anh Đào Vàng nói; bấy giờ các Hobbit 
mới nhận ra nàng mặc tuyền màu bạc kèm một chiếc đai lưng trắng, giày 
của nàng giống như vây cá. Còn lão Tom tuyền màu xanh biếc trong, xanh 
như hoa cỏ lưu ly đã được mưa gột rửa, và lão đi tất màu xanh lục. 


Ấy là một bữa tối thậm chí còn ngon hơn lúc trước. Các Hobbit mê man 
vì lời kể của lão Tom hẳn có bỏ mất một hay nhiều bữa, nhưng khi thức ăn 
bày ra trước mặt thì cứ như ít nhất cả tuần rồi họ chẳng được ăn gì. Mất một 
lúc, họ không hát cũng không nói nhiều, toàn tâm toàn ý ăn. Nhưng được 
một lúc tâm tình lại cao hứng, giọng họ sang sảng cười đùa và sung sướng. 


Sau khi họ ăn xong, nàng Anh Đào Vàng hát nhiều bài ca phục vụ họ, 
những bài ca khởi đầu tươi vui trên đồi rồi nhẹ nhàng rơi vào im lặng họ 
thấy trong tâm trí hiện lên những hồ và vùng nước rộng lớn hơn bất cứ 
vùng nước nào từng thấy, nhìn sâu xuống họ thấy bầu trời bên trong và 
những ngôi sao như ngọc quý dưới đáy sâu. Rồi một lần nữa nàng chúc bọn 


https://thuviensach.vn 


họ đêm ngon giấc rồi rời khỏi họ bên lò sưởi. Song dường như bấy giờ tỉnh 
hắn, lão Tom dồn dập hỏi họ nhiều câu hỏi. 


Lão có vẻ đã biết nhiều về họ và toàn thể gia đình họ hàng họ, thực ra 
lão biết kha khá toàn bộ lịch sử cùng sự biến của Quận tít từ những ngày 
chính dân Hobbit cũng khó lòng nhớ nổi. Chuyện không còn khiến họ ngạc 
nhiên nữa; song lão không giấu giếm rằng lão chủ yếu nhờ vào lão nông 
Magøot để biết những thông tin gần đây. “Đất nằm bên dưới đôi chân già 
nua của lão ta, đất sét dính trên ngón tay lão ta; trí khôn nằm trong xương 
lão ta, vả lại hai mắt lão ta đều mở cả,” Tom nói. Cũng rõ rành rằng Tom có 
đi lại với người Tiên, hình như bằng cách nào đó tin tức về cuộc trốn chạy 
của Frodo đã từ chỗ Gildor đến đôi tai lão. 


Quả tình lão Tom biết quá nhiều, cái lối hỏi han của lão lại quá ranh 
mãnh, đến độ Frodo thấy mình cứ kể thêm nữa cho lão nghe về bác Bilbo 
cùng những hy vọng và sợ hãi của bản thân, nhiều hơn hẳn trước nay từng 
kể, thậm chí là cho ông già Gandalf. Tom gục gặc mái đầu, trong mắt lão có 
một tia sáng lóe lên khi nghe đến Ky Sĩ Đen. 


“Cho ta xem Nhẫn quý!” lão đột ngột đòi giữa chừng câu chuyện: và 
Erodo tự lấy làm kinh ngạc thấy mình kéo sợi xích ra khỏi túi áo, cởi chiếc 
Nhẫn đưa ngay cho Tom. 


Chiếc Nhẫn dường như trương to hắn ra lúc nằm giây lát trên bàn tay da 
nâu to bẻ của lão. Rồi đột ngột lão đưa nó lên mắt cười lớn. Trong một 
thoáng các Hobbit nhìn thấy, vừa khôi hài vừa đáng ngại, hình ảnh con mắt 
xanh sáng của lão ngời lên qua một vành vàng. Rồi Tom xỏ chiếc Nhẫn vào 
tận gốc ngón tay út, đoạn giơ ngón tay trước ánh nến. Trong một chốc cả 
bốn Hobbit chăng để ý thấy việc này có gì lạ hết. Rồi họ hổn hà hốn hến. 
Chẳng thấy lão Tom có vẻ sắp biến mất tí nào! 


Tom lại cười lớn, đoạn tung chiếc Nhẫn lên không trung - nó lóe sáng 
rồi mất hút. Frodo thốt la to - còn Tom nhoài người ra trước mỉm cười đưa 


https://thuviensach.vn 


trả nó lại cho cậu. 


Erodo nhìn kỹ chiếc nhẫn, vẻ khá ngờ vực (giống kẻ đưa cho tay lừa bịp 
mượn món nữ trang), vẫn là chiếc nhẫn như cũ, hoặc giả nom y như cũ và 
nặng y như cũ: bởi chiếc Nhẫn luôn có vẻ nặng đến lạ lùng trong tay Frodo. 
Nhưng điều øì đó thúc giục cậu phải kiểm nghiệm lại. Cậu có lẽ đã khó chịu 
chút đỉnh khi thấy lão Tom dường như quá xem nhẹ thứ ngay cả Gandalf 
cũng cho là hệ trọng một cách nguy hiểm. Cậu đợi thời cơ, rồi khi cuộc 
chuyên trò lại tiếp diễn, lão Tom bấy giờ đang kể giai thoại lố bịch về lũ 
lửng và lối sống quái dị của chúng - cậu bèn xỏ chiếc nhẫn vào. 


Merry quay sang cậu định nói gì đó thì giật nảy mình ghìm tiếng la. 
Erodo vui sướng (trong chừng mực nào đó): nó đúng là chiếc Nhẫn của cậu 
rồi, bởi Merry đang trân trối nhìn chiếc ghế cậu ngồi, và rõ ràng không thể 
trông thấy cậu. Cậu đứng dậy lăng lặng lảng xa mé lò suởi mà hướng về 
phía cửa ngoài. 


“Hãy kia!” Tom la lên, liếc về phía cậu với cái vẻ cực kỳ thông tỏ trong 
cặp mắt sáng ngời. “Hây! Lại đây Frodo, kìa! Cậu đang đi đâu đấy? Tom 
Bombadil già cả này còn chưa mù đến thế đâu. Tháo chiếc nhẫn vàng của 
cậu ra! Tay cậu không có nó thì đẹp hơn. Quay lại nào! Bỏ trò chơi ấy đi rồi 
ngồi xuống cạnh lão! Chúng ta phải nói chuyện một lát nữa, và suy nghĩ về 
buổi sáng mai nữa chứ. Tom phải chỉ dạy con đường đúng, tránh cho đôi 
chân cậu khỏi lang thang thơ thấn.” 


Erodo bật cười (cố cảm thấy vui lòng), đoạn tháo chiếc Nhẫn ra và đến 
ngồi trở xuống. Tom bấy giờ bảo họ rằng lão đồ rằng ngày mai Mặt Trời sẽ 
chiếu sáng, nên hắn sẽ là một buổi sáng hân hoan, và khởi hành hắn là khả 
dĩ. Song đi sớm thì tốt, bởi thời tiết ở vùng ấy là thứ ngay cả Tom cũng 
chăng dám chắc được bao lâu, đôi khi trời chuyển nhanh hơn cả lão thay áo 
khoác. “Ta không phải bậc sư phụ thời tiết,” lão nói; “cũng chăng có bất cứ 
giống gì đi lại trên hai chân được làm cái bậc ấy.” 


https://thuviensach.vn 


Theo lời khuyên của lão họ quyết định từ nhà lão đi hầu như hướng 
chính Bắc, vượt những sườn Tây và triền thấp của Vệt Đồi: họ có thể hy 
vọng bằng cách đó đến được Đường Đông trong nội một ngày đường, nhân 
tiện tránh Mộ Đá. Lão bảo họ đừng sợ - nhưng phải chuyên chú việc mình. 


“Tuyệt đối bám theo cỏ xanh. Đừng đi quấy rầy đá cổ hay Ác Hồn lạnh 
ngắt hay tò mò tọc mạch vào nhà chúng, trừ phi người là kẻ mạnh với trái 
tim chăng bao giờ chùn!” Lão nói điều này không chỉ một lần; rồi lão 
khuyên họ đi qua mặt đằng Tây lũ Mộ Đá, giả sử họ vô tình đi lạc lại gần 
một cột nào. Xong lão dạy họ một giai điệu dặn họ hát, nếu vận rủi khiến 
ngày hôm sau họ rơi vào bất kể hiểm nguy hay khó khăn nào. 


Hồi! Tom Bombadil, Tom Bombodil ơi! 

Nhân danh nước, rừng với đồi, nhân danh liễu xanh ngời, 
Nhân danh lửa, giời với giăng, lắng tai mà nghe tiếng khẩn! 
Đến ngay Tom Bombadil, đã tới lúc cần lắm lắm! 


Sau khi họ đã đồng thanh hát theo lão khúc này, lão vỗ vai cười với từng 
người, rồi cầm nến đưa họ về phòng ngủ. 


Chương VIII 


SƯƠNG TRÊN VỆT ĐỒI MỘ ĐÁ 


Suốt đềm đó họ không nghe thấy tiếng động nào. Song không hiểu trong 
hay ngoài những giấc mơ, không sao phân biệt nổi, Frodo nghe được tiếng 


https://thuviensach.vn 


hát ngọt ngào chạy trong tâm trí: một bài ca dường như ánh sáng nhợt nhạt 
sau màn mưa xám, dần sáng hắn lên biến cả bức màn xám thành thủy tỉnh 
và bạc, cho đến cuối cùng màn cuộn lại, và một miền đất xanh thắm mở ra 
trước cậu dưới bình minh vội vã. 


Ảo cảnh tan chảy thành thức tỉnh; và kia là Tom đang huýt sáo vang lên 
như một cái cây đầy chim chóc; mặt trời đã kịp chiếu xéo xuống đồi qua 
cửa số để ngỏ. Bên ngoài vạn vật xanh mởn và vàng óng nhạt. 


Sau bữa sáng lại ăn một mình họ chuẩn bị sẵn sàng nói lời tạ từ, lòng dù 
tru nặng, nhưng rồi cũng chăng được bao lăm trước cảnh vật ban mai: man 
mát, sảng sủa, lại sạch tỉnh dưới bầu trời thu quang quẻ xanh lơ. Không khí 
từ Tây Bắc tràn về tỉnh khôi. Lũ ngựa lùn lặng lẽ gần như trở nên nghịch 
ngợm hăn, hít ngửi rậm rịch liên hồi. Tom ra khỏi nhà, vừa vẫy mũ vừa 
nhảy nhót trên ngưỡng cửa, khua các Hobbit trở dậy để rồi khởi hành mà đi 
cho nhảu. 


Họ cưỡi ngựa lùn dọc một lối mòn uốn lượn từ sau nhà đi xa hút, leo 
chếch lên phía Bắc đỉnh đồi mà ngôi nhà nương náu dưới chân. Họ vừa mới 
nhảy xuống định dắt lũ ngựa lùn lên sườn dốc đứng sau cùng thì đột nhiên 
Frodo dừng lại. 


“Anh Đào Vàng!” cậu kêu lớn. “Quý nương xinh đẹp của ta, mặc tuyền 
màu xanh lá ánh bạc! Chúng ta chưa hề chào tạ từ nàng, cũng chưa gặp 
nàng kể từ tối hôm qua!” Cậu lo lắng đến độ đã quay người lại; nhưng đúng 
lúc đó một tiếng gọi trong trẻo vọng xuống lan như sóng. Trên đỉnh đồi cao 
kia nàng đứng vẫy tay chào họ: mái tóc nàng đang bay lõa xõa, và bắt ánh 
mặt trời mà tỏa sáng lung linh. Một vầng ánh sáng như màng nước lấp lánh 
trên cỏ đẫm sương vụt hiện dưới chân nàng nhún nhảy. 


Họ vội vàng leo lên sườn dốc cuối cùng, và đứng hổn hến cạnh nàng. 
Họ cúi chào, song nàng huơ cánh tay mời họ nhìn quanh; từ trên đỉnh đồi 
họ phóng tầm mắt nhìn đất đai trải dưới ban mai. Bấy giờ miền đất quang 


https://thuviensach.vn 


đãng và xa thăm chăng kém øì từng bị sương mù che mờ lúc trước khi họ 
đứng trên mỏm đồi trong Rừng Già, mỏm đồi giờ có thể thấy nhô lên nhàn 
nhạt màu xanh bên trên cây rừng tối thẫm ở đằng Tây. Cũng hướng đó, đất 
dâng lên ở những chỗ sống đồi nhiều cây, xanh, vàng, nâu đỏ dưới mặt trời, 
đằng sau đó là thung lũng sông Bia Rum Ðun nằm ẩn mình. Hướng Nam, 
bên kia dòng Liễu Gai Quấn Quýt, thấy có ánh lóe sáng xa xăm giống thủy 
tinh bợt bạt nơi sông Bia Rum ĐÐun đánh vòng cung vĩ đại tại vùng đất thấp 
rồi chảy ra ngoài tâm hiểu biết của người Hobbit. Hướng Bắc, bên kia 
những quả đồi teo nhỏ dần, đất trải mãi vào những miền bằng phẳng lẫn gò 
đồi màu xám, màu xanh cùng đủ màu đất nhợt, cho đến khi mờ dần vào một 
khoảng đằng xa không đường nét chìm trong tối. Hướng Đông, vệt đồi Mộ 
Đá nhô cao, nếp nọ tiếp nếp kia gối vào trong ban mai, mất hút khỏi tầm 
mắt mà hòa vào một vệt áng chừng: ấy chỉ là một vệt áng chừng màu xanh 
và một vầng sáng trắng xa xăm quyện với đường viền chân trời, nhưng vẫn 
gợi lên trong tâm tưởng họ, nhờ ở ký ức và các truyện kể xưa cũ, các quả 
núi xa Và cao. 


Họ hít một hơi thật sâu, cảm thấy chỉ cần một cú nhảy cẵng cùng vài sải 
chân chắc nịch cũng đủ mang họ đi bất cứ đâu họ muốn. Có vẻ như đi ì ạch 
men rìa vùng đồi gồ ghề nhắm phía Đường Đông thì quá nhút nhát, trong 
khi đáng lẽ họ phải đang nhảy tưng tưng, khỏe khoắn như lão Tom, dùng 
những mỏm đồi làm bàn đạp mà nhảy thằng hướng Dãy Núi Mù kia. 


Nàng Anh Đào Vàng cất tiếng nói, gọi đôi mắt và dòng suy nghĩ của 
bọn họ trở về. “Mau chân nào, các vị khách quý!” nàng nói. “Và hãy vững 
lòng! Thăng về Bắc với gió nơi mắt trái cùng lời chúc phúc trên mọi bước 
chân quý khách! Hãy mau mau chừng nào mặt trời còn chiếu sáng!” Và 
riêng với Frodo nàng nói: “Giã từ, hỡi Bạn Tiên, thật là cuộc hội ngộ hân 
hoan[†” 


Song Frodo thì nghẹn lời không đáp. Cậu cúi chào thật thấp, rồi nhảy 
lên con ngựa lùn, dẫn theo các bạn chầm chậm đi xuống sườn dốc thoai 


https://thuviensach.vn 


thoải sau đồi. Ngôi nhà của Tom Bombadil, thung lũng cùng cả Rừng Già 
chìm lẫn không còn nhìn thấy. Không khí trở nên ấm áp hơn giữa những 
bức tường xanh toàn sườn đồi với sườn đồi, mùi thơm từ lớp cỏ mặt dậy lên 
đằm ngọt mỗi hơi họ hít thở. Quay nhìn lại, lúc xuống đến đáy thung lũng 
xanh rì, họ trông thấy nàng Anh Đào Vàng, bấy giờ nhỏ bé mảnh mai như 
một bông hoa bắt nắng trên nền trời: nàng đứng yên đó dõi theo họ, đôi tay 
mở rộng chìa về phía họ. Họ nhìn lên thì nàng cất tiếng gọi trong veo, rồi 
giơ bàn tay lên nàng quay người biến mất sau đồi. 


Đường họ đi uốn lượn theo lòng thung lũng, vòng quanh chân đồi xanh 
dốc đứng vào một thung lũng khác sâu rộng hơn, và rồi qua nhiều vai đồi 
xa hơn, xuống những tay đồi dài, lại lên những suờn đồi mượt mà, lên tới 
tận những đỉnh đồi mới, xuống những thung lũng mới. Không thấy có cây 
hay vùng nước nào trước mắt: đó là một vùng toàn cỏ và cỏ mặt êm chân 
lúp xúp, im lặng trừ tiếng thì thầm của thinh không bên kia rìa vùng đất 
cùng những tiếng kêu cô độc cao vút của lũ chim lạ. Họ càng đi mặt trời 
càng lên cao, và nóng rẫy. Mỗi lần họ trẻo lên một sống đồi, cơn gió nhẹ 
dường như đã lại thêm lặng tờ. Khi có thể nhìn thấy thấp thoáng miền đất 
phía đằng Tây, họ thấy khu Rừng Già xa xa hình như đang bốc khói, như 
thể nước mưa rơi xuống giờ đang bốc hơi từ lá, rễ và đất mùn. Một cái bóng 
bấy giờ bao quanh rìa tầm mắt họ, màn sương mù tăm tối đội tầng trời cao 
bên trên giống hệt chiếc mũ màu xanh, nóng bỏng và trĩu nặng 


Chừng giữa ngày họ tới một quả đồi đỉnh rộng và phẳng dẹt, giống một 
cái đĩa nông có vành xanh đắp nổi cao. Bên trong không một chút không 
khí lưu thông, và bầu trời dường như ngay sát đầu họ. Họ cho ngựa băng 
qua và nhìn về phía Bắc. Để rồi trái tim đập rộn, vì hầu như rõ rành là họ đã 
tiến được xa hơn dự tính. Hắn nhiên mọi khoảng cách giờ đã trở nên mịt mờ 
và lừa mị hết cả, nhưng không thể nghi ngờ øì là Vậệt Đôồi sắp hết. Một 
thung lũng dài trải ra bên dưới uốn lượn về phía Bắc, cho đến khi gặp một 


https://thuviensach.vn 


khe đường giữa hai vai đồi dốc đứng. Xa hơn nữa hình như không còn đồi. 
Chính hướng Bắc, họ thoáng thấy một đường kẻ dài tối sẫẵm. “Đấy là một 
hàng cây,” Merry nói, “nên chắc đấy phải là dấu mốc Đường Đông rồi. Suốt 
dọc đường phía Đông cách cầu Bia Rum ĐÐun hàng bao nhiêu lý có rất 
nhiều cây mọc. Vài người nói chúng được trồng từ hồi xửa hồi xưa.” 


“Tuyệt vời!” Frodo nói. “Nếu chiều nay chúng ta cố đi nhanh được như 
ban sáng, chúng ta sẽ rời Vệt Đồi trước khi mặt trời lặn rồi thong thả đi tìm 
chỗ dựng trại.” Nhưng ngay khi đang nói cậu quay nhìn đằng Đông, và thấy 
ở phía ấy những quả đồi còn cao hơn, ngạo nghễ nhìn xuống họ; tất cả 
những quả đồi ấy đều có gò đống xanh um bao quanh ở đỉnh, trên vài gò là 
những cột đá chỉ thiên sừng sững như hàm răng lởm chởm bên trên u nướu 
xanh um. 


Cảnh quan ấy có phần làm họ kinh động; vậy nên họ quay mình không 
nhìn nữa mà ởi sâu xuống thung lũng. Ở chính giữa thung lũng sừng sững 
một cột đá đơn độc, đứng cao ngất dưới mặt trời bên trên, và vào giờ ấy 
không hề hắt bóng. Nó không ra hình thù gì nhưng đầy ý nghĩa: giống như 
một mốc địa giới, hay một ngón tay hộ vệ, hay hơn thế - một dấu hiệu cảnh 
báo. Nhưng họ bấy giờ đang đói, vả lại mặt trời còn đang ở ban trưa không 
đáng sợ; vậy nên họ dựa lưng vào mặt phía Đông cột đá. Đá mát lạnh, như 
thể mặt trời chẳng có chút quyền năng sưởi ấm chúng; nhưng bấy giờ điều 
này lại có vẻ dễ chịu. Họ bèn lấy đồ ăn thức uống ra, đánh chén một bữa 
trưa thật ngon khó ai có thể còn đòi ngon hơn dưới bầu trời rộng mở; bởi 
thức ăn là từ “bên dưới Đồi Tom” mà có. Lão Tom đã chuẩn bị cho họ thừa 
đủ cả ngày. Lũ ngựa lùn được cởi gánh thì tản mát trên bãi cỏ. 


Cưỡi ngựa vượt mấy quả đồi, ăn cho no bụng, mặt trời ấm áp và mùi 
hương cỏ, nằm lâu thêm tí chút, vừa giãn chân căng vừa ngắm bầu trời trên 
chóp mũi: chừng ấy có lẽ đủ để giải thích việc đã xảy ra. Mà dù gì thì cũng 
là thế này: họ bứt rứt choàng tỉnh khỏi một giấc ngủ không hề có trong dự 


https://thuviensach.vn 


kiến. Cột đá thì lạnh lẽo, đổ cái bóng dài nhợt nhạt kéo thượt về phía đằng 
Đông, trùm lên họ. Mặt trời màu vàng nhợt run rẩy, đang chiếu sáng xuyên 
qua màn sương mù ngay bên trên vách phía Tây thung lũng nơi họ nằm; 
phía Bắc, phía Nam, và phía Đông, bên kia vách thung, sương dày đặc, lạnh 
và trắng xóa. Thinh không im lặng, nặng tru và buốt giá. Lũ ngựa lùn đứng 
túm tụm chúi đầu. 


Các Hobbit hốt hoảng bật đứng dậy, chạy tới mép thung phía Tây. Họ 
thấy mình đang ở trên một hòn đảo giữa biển sương. Đương khi mất hết cả 
tinh thần mà trông về phía tà dương, mặt trời tức thời lặn ngay trước mắt họ 
xuống biển sương trắng, rồi bóng đềm xám lạnh bật dậy ở phía đằng Đông 
sau lưng. Sương cuộn lên những vách đồi, dâng cao quá đầu họ, vừa bốc lên 
vừa uốn mình bên trên đầu họ cho đến khi trở thành một mái vòm: họ bị 
nhốt chặt trong sảnh đường sương mà cột trụ trung tâm chính là cột đá nọ. 


Họ cảm thấy như có một cái bẫy đang khép lại chung quanh; nhưng họ 
không mất hết lòng can đảm. Họ hằng nhớ quang cảnh vệt Đường Đông 
phía trước mới đây còn tràn đầy hy vọng, và họ vẫn còn biết nó năm ở đằng 
nào. Bất luận ra sao, bây giờ họ vô cùng ớn ghét cái chốn không sương 
xung quanh trụ đá đến nỗi không mảy may nghĩ đến chuyện nán lại. Họ gói 
ghém nhanh hết mức, vận hết tốc lực của những ngón tay lạnh cóng. 


Chẳng mấy chốc họ đã dẫn lũ ngựa lùn đi hàng một qua mép đồi xuống 
sườn đồi giãi dài phía Bắc, chìm vào trong một biển sương. Trong lúc họ đi 
xuống sương trở nên lạnh hơn và ẩm ướt thêm, tóc họ rủ bết nhỏ giọt trên 
trán. Họ xuống đến đáy thì trời lạnh đến độ phải tạm dừng mà lấy áo 
choàng cùng mũ trùm ra, nhưng áo mũ chẳng mấy chốc cũng ướt sũng 
những giọt sương xám xám. Xong xuôi, nhảy lên ngựa, họ lại chầm chậm đi 
tiếp, lần mò tìm đường nhờ nền đất chỗ gồ lên chỗ trũng xuống. Theo như 
suy đoán, họ đang hướng về phía khe hở giống như cánh cổng ở tận cùng 
phía Bắc thung lũng dài dặc mà họ đã nhìn thấy sáng nay. Một khi đã qua 
được khe ấy rồi, họ chỉ còn phải tiếp tục cứ đường thằng mà đi và cuối cùng 


https://thuviensach.vn 


hắn sẽ ra tới Đường Cái. Suy nghĩ của họ chưa đi xa hơn mức đó, ngoại trừ 
một hy vọng mơ hồ rằng có lẽ ngoài Vệt Đồi biết đầu không còn sương mù. 


Họ đi rất chậm. Để không bị xé lẻ và tản mát ra các hướng khác nhau họ 
bám thành hàng một, Frodo dẫn đầu. Sam ở đằng sau cậu, sau Sam đến 
Pippin, rồi đến Merry. Thung lũng dường như kéo dài ra vô tận. Thốt nhiên 
Erodo thấy một dấu hiệu đáng mừng. Cả hai phía trái lẫn phải đằng trước, 
bóng tối bắt đầu hiện ra nhờ nhờ qua màn sương; cậu đoán là họ cuối cùng 
cũng sáp đến gần khe mở giữa những quả đồi, cánh cống Bắc vệt đồi Mộ 
Đá. Nếu có thể đi thoát qua đó, họ sẽ được tự do. 


“Đi nào! 'Theo tôi!” cậu gọi với ra sau, đoạn rảo bước tiến lên. Nhưng hy 
vọng của cậu chăng mấy đã chuyển thành bối rối và hốt hoảng. Các mảng 
bóng tối thẫm lại thật, song cũng co ngắn lại; rồi đột nhiên cậu thấy sừng 
sững đáng sợ trước mặt là hai cột đá khổng lồ, hơi ngả vào nhau như hai trụ 
đứng một cánh cửa không trụ ngang. Cậu không nhớ nổi hồi sáng từ trên 
đồi trông ra có thấy bất kế bóng dáng nào của mấy thứ này dưới thung lũng 
hay không. Cậu đi qua giữa hai cột đá lúc nào hầu như không hay biết: và 
ngay giữa lúc cậu đi qua, màn đêm dường như buông khắp chung quanh. 
Con ngựa lùn chồm hai vó trước khịt khịt mũi, đẩy cậu rơi khỏi lưng. Ngoái 
nhìn đằng sau cậu thấy mình chỉ có một mình: những người khác đã không 
theo kịp. 


“Sam!” cậu gọi. “Pippin! Merry! Đến đây! Sao các cậu không theo tôi?” 


Không có tiếng trả lời. Nỗi sợ hãi chộp lẫy cậu, và cậu vừa chạy ngược 
trở lại qua hai cột đá vừa hét như điên dại: “Sam! Sam! Merry! Pippin!” 
Con ngựa lùn vọt vào trong sương rồi biến mất. Từ đâu đó rõ xa, hoặc hồ 
như vậy, cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng gọi: “Hô! Frodo! Hồ!” Tiếng gọi ở 
mãi đằng Đông, bên trái cậu lúc cậu đứng bên dưới hai cột đá lớn, căng mắt 


https://thuviensach.vn 


nhìn chòng chọc vào cảnh tối tăm. Cậu lao về hướng tiếng gọi, và thấy 
mình đang đi lên đồi dốc cheo leo. 


Vừa chật vật trèo cậu vừa gọi lần nữa, và mỗi lúc thêm điên cuồng gọi 
tiếp mãi; song suốt một lúc cậu không nghe thấy ai trả lời, và rồi tiếng trả 
lời hồ như yếu ớt, vừa xa đằng trước vừa cao bên trên cậu. “Frodo! Hồ!” 
những tiếng nói từ trong sương thoảng tới: và rồi một tiếng kêu nghe như 
cứu, cứu! lúc lúc lại lặp lại, kết thúc bởi một tiếng cứu! cuối cùng nhỏ dần 
thành tiếng rền rĩ lê thê đột nhiên đứt đoạn. Cậu chạy sấp ngửa hết tốc lực 
về phía trước theo hướng mấy tiếng kêu; nhưng ánh sáng giờ đã tắt, đêm 
đeo đẳng vây quanh cậu, đến độ không thể nào chắc chắn hướng nào là 
hướng nào nữa. Dường như suốt thời gian ấy cậu toàn leo lên, lên mãi. 


Duy nhất sự thay đối độ bằng phẳng của nền đất dưới chân cho biết tự 
lúc nào cậu rốt cục đã đến một sống đồi hay đỉnh đồi. Cậu mệt lử, túa mồ 
hôi song lạnh cóng. Trời tối mịt mùng. 


“Mọi người ở đầu?” cậu gào lên khốn khổ. 


Không có tiếng đáp trả. Cậu đứng lắng nghe. Cậu đột nhiên nhận ra trời 
đang trở lạnh ghê gớm, và rằng trên này gió đang bắt đầu thổi, một đợt gió 
băng giá. Thời tiết đang thay đối. Sương bấy giờ đang bay qua người cậu 
từng vệt từng dải tả tơi. Hơi thở cậu tỏa khói, còn bóng tối lùi dần và loãng 
ra. Cậu ngước nhìn, kinh ngạc thấy những ngôi sao xa mờ đang hiện lên 
trên đầu giữa những dải mây và sương mù hối hả. Gió bắt đầu rít trên cỏ. 


Đột nhiên cậu ngờ mình thoáng nghe được một tiếng kêu nghèn nghẹt, 
bẻn tiến về phía ấy; giữa lúc cậu tiến về phía trước sương mù như bị cuộn 
lại và đẩy sang bên, bầu trời lấp lánh sao lộ ra hắn. Liếc mắt nhìn, cậu nhận 
thấy mình giờ đang đối diện hướng chính Nam, ở trên một đỉnh đồi tròn vo 
mà hẳn cậu đã trẻo lên từ mạn Bắc. Từ phía đằng Đông cơn gió cắt da cắt 


https://thuviensach.vn 


thịt vẫn đang thổi. Bên tay phải, cậu lại thấy lờ mờ hiện trên nền sao trời 
đằng Tây một hình thù đen tối. Một trụ Mộ Đá đồ sộ đứng ngay đó. 


“Các cậu ở đâu?” cậu lại gọi, tức giận lẫn sợ hãi. 


“Ở đây!” một giọng nói vang lên, vừa trầm vừa lạnh lẽo, mà hồ như phát 
ra từ trong lòng đất. “la đang đợi nhà ngươi! 


“Không!” Frodo đáp; song cậu không bỏ chạy. Đầu gối cậu rụng rời, và 
cậu ngã khuyu xuống đất. Chắng chuyện gì xảy ra cả, cũng không có âm 
thanh nào. Cậu ngước nhìn run rấy, vưa đúng lúc thấy một hình dáng cao 
cao tăm tối như bóng đen trên nền sao trời. Nó ngó xuống cậu. Cậu nghĩ có 
hai con mắt, rất lạnh lo mặc dầu lóe sáng, thứ ánh sáng nhợt nhạt như từ 
khoảng xa xăm nào rọi tới. Rồi một gọng kìm cứng hơn thép, lạnh hơn 
đồng bóp lấy cậu. Cái đụng chạm băng giá khiến xương cốt cậu đóng băng, 
rồi cậu chẳng nhớ gì nữa. 


Khi tỉnh lại, mất một lúc cậu chăng thể hồi tưởng được điều gì ngoại trừ 
cảm giác khiếp đảm. Rồi đột nhiên cậu hiểu rằng mình vừa bị cầm tù, bị bắt 
một cách vô vọng: cậu đang ở bên trong một trụ Mộ Đá. Một ác hồn Mộ Đá 
vừa bắt cậu, và rất có khả năng câu đã bị ấm những bùa chú kinh hồn của lũ 
ác hồn Mộ Đá mà bao chuyện kể rỉ tai vẫn nhắc. Cậu không dám đụng cựa, 
chỉ thấy mình hiện sao thì cứ nằm nguyên thế: lưng áp xuống một tảng đá 
lạnh, hai tay trên ngực. 


Những dẫu nỗi sợ hãi lớn đến độ gần như hòa vào chính bóng tối chung 
quanh, cậu thấy mình vẫn vừa nằm vừa nghĩ ngợi đến bác Bilbo Bao Gai 
cùng các câu chuyện của bác, nghĩ đến hai bác cháu rong ruối cùng nhau 
trên mọi xóm ngõ của Quận, mải mê trò chuyện về những ngả đường và 
những cuộc phiêu lưu. Luôn có một hạt giống can trường ẩn náu (thường 
khá sâu, thực vậy) trong trái tim gã Hobbit béo nhất và nhút nhát nhất, ém 


https://thuviensach.vn 


kỹ đợi chút hiểm nguy tuyệt vọng chung cuộc, để nó được lớn lên. Frodo 
không béo lắm cũng không nhút nhát lắm; thực tình, dù cho cậu không hề 
biết, bác Bilbo (và cả Gandalf) vẫn cho rằng cậu là Hobbit cừ nhất Quận. 
Cậu nghĩ mình đã đến đoạn kết cuộc phiêu lưu này, một đoạn kết kinh 
khủng, song ý nghĩ ấy khiến cậu thêm cứng cỏi. Cậu thấy mình cứng cỏi 
hắn, như thể chuẩn bị cho cú nhảy bật cuối cùng; cậu không còn cảm thấy 
nhữn chỉ chi như con mồi tuyệt vọng nữa. 


Trong lúc nằm đó, vừa nghĩ ngợi vừa xốc lại tinh thần, cậu ngay tắp lự 
để ý thấy rằng bóng tối đang chầm chậm lùi bước: một ánh sáng xanh nhợt 
lớn dần chung quanh cậu. Thoạt đầu nó chưa giúp cậu biết mình đang ở một 
chỗ thế nào, bởi ánh sáng kia duờng như từ chính cậu tỏa ra, cả từ nền sàn 
bên dưới cậu, và còn chưa lan tới được mái hay tường. Cậu quay người, và 
kia trong vùng sáng lạnh cậu thấy nằm cạnh mình là Sam, Pippin, rồi cả 
Merry. Họ đều nằm ngửa, mặt họ nom nhợt nhạt đầy tử khí; họ còn mặc 
toàn đồ trắng. Quanh họ ngốn ngang nhiều của báu, có lẽ bằng vàng, dầu 
cho dưới ánh sáng ấy nom chúng lạnh lšo và chẳng đáng yêu chút nào. Trên 
đầu họ gài những đai nhỏ bằng vàng, xích vàng quấn quanh eo lưng, và trên 
mười ngón tay họ đeo vô số nhẫn. Kiếm để bên sườn, khiên ở dưới chân. 
Song bắc ngang ba cần cổ họ là một lưỡi kiếm trần dài thượt. 


Đột nhiên một bài ca cất lên: một tiếng thì thầm lạnh lẽo, lúc bống lúc 
trầm. Giọng hát dường xa xôi và đáng kinh hãi vô cùng, thảng hoặc cao vút 
tầng không và lảnh lót, thảng hoặc như tiếng rên trầm u từ trong lòng đất. 
Từ dòng suối không hình thù toàn những âm thanh buồn bã mà kinh khủng, 
từng chuỗi câu chữ lúc lúc lại định hình: những câu chữ lạnh cứng ác 
nghiệt, nhẫn tâm và khốn khổ. Đêm tối đang chửi bới ban mai mà nó bị 
tước đoạt, và cái lạnh đang nguyên rủa cảm giác ấm áp nó hằng thèm khát. 
Frodo rét tận xương tủy. Một lúc sau bài ca trở nên rõ ràng hơn, và cậu kinh 
hoàng tận tâm can hiểu ra là nó đã biến thành một câu thần chú: 


https://thuviensach.vn 


Lạnh ẩi tay trái tim xương tủy, 
lạnh đi giấc ngủ dưới đá vòm: 
đừng tỉnh dậy trên giường đá nữa 
tới kỳ Nhật Nguyệt tắt dần mòn. 
Gió đen thổi ngàn sao rụng chết, 
chúng vẫn nằm mê mệt trên vàng, 
tới kỳ bàn tay chúa hắc ám 

cất trên biển chết đất lửa héo tàn. 


Cậu nghe sau gáy tiếng cào và cọt kẹt. Cậu chống tay rướn người lên 
quan sát, và trong ánh sáng nhợt nhạt giờ cậu thấy họ đang ở trên một lối đi 
mà ngay đăng sau là một chỗ quành. Từ sau chỗ quành một cánh tay dài thò 
ra mò mẫm, những ngón tay chạy về phía Sam đang nằm gần đấy nhất, 
nhằm thăng đốc kiếm để trên người chú. 


Thoạt tiên Frodo cảm thấy như thể cậu quả thực đã bị hóa đá vì câu thần 
chú vừa rồi. Rồi ý nghĩ chạy trốn điên rồ chợt đến. Cậu tự hỏi giả sử đeo 
chiếc Nhẫn vào, liệu ác hồn Mộ Đá có bỏ sót cậu chăng, rồi biết đâu cậu sẽ 
tìm được cách nào đó thoát thần. Cậu tưởng tượng ra mình chạy thoát trên 
đồng cỏ, thương khóc Merry, Sam và Pippin, nhưng bản thân thì nhởn nhơ 
và còn sống nguyên. Gandalf hắn sẽ công nhận rằng cậu chẳng thể làm gì 
khác cả. 


Song lòng dũng cảm vừa mới thức giấc trong con người cậu giờ trở nên 
quá mạnh: cậu không thể bỏ mặc bạn bè dễ dàng như thế. Cậu dao động, 
mò trong túi áo, và rồi lại tự đấu tranh tư tưởng; đang còn loay hoay thế thì 
cánh tay kia đã bò lại gần. Đột nhiên, ý chí quyết tâm trong cậu đanh hắn 
lại; chộp vội thanh đoản kiếm lay lắt ngay cạnh, rối quỳ xổm dậy, cậu lom 
khom thật thấp băng qua người các bạn mình. Vận tất cả sức mạnh còn lại 
cậu chặt trúng gần cổ cánh tay đang bò, bàn tay liền đứt rời; song cùng lúc 


https://thuviensach.vn 


đó lưỡi kiếm nát vụn đến tận chuôi. Nghe một tiếng rít ¡nh tai rồi ánh sáng 
vụt biến. Trong bóng tối có tiếng gầm gừ. 


Frodo ngã nhào lên người Merry, mặt Merry sờ vào lạnh ngắt. Ngay lập 
tức, từ đúng nơi nó đã biến mất vào ngay đợt sương giá đầu tiên, ký ức về 
ngôi nhà dưới chân đồi và về lão Tom đang ca hát trở về tâm trí cậu. Cậu 
nhớ bài ca mà lão Tom đã dạy họ. Bằng giọng khe khẽ tuyệt vọng, cậu hát 
lên: Hô, Tom Bombadil! và vừa thốt ra cái tên ấy giọng cậu dường như to 
hắn lên: âm giọng sống động đầy đặn, làm khoang hầm tối âm vang như thể 
đánh trống hay thối kèn trumpet. 


HồI Tom Bombodil, Tom Bombadil ơi! 

Nhân danh nước, rừng với đồi, nhân danh liễu xanh ngời, 
Nhân danh lửa, giời với giăng, lắng tai mà nghe tiếng khẩn! 
Đến ngay Tom Bombadil, đã tới lúc cần lắm lắm! 


Đột nhiên cả không gian chìm trong sự im lặng sâu thắm, đến nỗi Frodo 
có thể nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập. Một khắc dài lê thê sau, cậu 
nghe thấy rõ rành một giọng hát đáp trả, dù rất xa xăm, như thể từ lòng đất 
hoặc qua mấy lượt tường dày vọng đến: 


Lão Tom Bomboadil, cá ngày vui hớn hở, 

Ủng dưới chân lão màu vàng, áo khoác xanh rạng rỡ. 
Chưa ai bắt được lão đâu nhé, vì Tom đây là chủ nhân: 
Bài ca lão mạnh hơn mọi kẻ, chân nhanh hơn mọi chân. 


https://thuviensach.vn 


Nghe có tiếng âm ầm lớn, như thể vô số hòn đá đang lăn và rơi, rồi đột 
nhiên ánh sáng tràn vào, ánh sáng thực, ánh sáng trắng của ban ngày. Một lỗ 
hống thấp nom giống ô cửa xuất hiện ở cuối khoang hầm ngay quá chân 
Frodo; và kia cái đầu của lão Tom (mũ, lông vũ và đủ cả) nổi trên ánh mặt 
trời đang lên đỏ rực sau lưng. Ánh sáng chiếu xuống nền sảnh, xuống 
khuôn mặt ba Hobbit đang nằm cạnh Frodo. Họ vẫn không cựa quậy, song 
sác màu chết chóc đã rời bỏ họ. Bây giờ trông họ như thể chỉ đang ngủ rất 
sâu. 


Lão Tom cúi người, bỏ mũ, đoạn bước vào trong khoang hầm tối, vừa 
bước vừa hát: 


Ra ngay, lũ Ác Hồn này! Trời tru nắng diệt chúng mày! 
Quáắt lại đi như sương lạnh, như gió hú gào xa bay, 

Vào miền đất hoang căn cỗi, xa tít bên kia rặng núi! 

Đùng bao giờ trở lại đây! Mộ đá trống không chừa lại! 

Cút ngay vào xó lãng quên, tối hơn bóng thắm tối tăm, 

Nơi các cổng muôn đời vẫn đóng, tới khi chữa lành thế gian. 


Dứt những lời này nghe có tiếng rú và một phần mặt trong đầu hầm đổ 
sụp đánh rầm. Thế rồi nghe tiếng rú dài lê thê, lịm dần vào khoảng cách 
không sao đoán được; và sau đó là im lặng. 


“Lại đây, bạn Frodo!” lão Tom nói. “Chúng ta hãy ra ngoài cỏ sạch. Cậu 
phải giúp lão khiêng bọn họ ra.” 


Họ cùng nhau khiêng Merry, Pippin rồi Sam ra ngoài. Lần sau cùng rời 
trụ mộ Frodo thoáng có cảm giác như vừa trông thấy một bàn tay đứt lìa 
vẫn đang co giật như con nhện bị thương, giữa một đống đất mới sụp. Tom 


https://thuviensach.vn 


lại đi trở vào, và liền có tiếng đấm tay nên chân ghê gớm. Lúc ởi ra lão ôm 
trong tay cả một ôm lớn của báu: các thứ bằng vàng, bạc, đồng thiếc và 
đồng đỏ; nhiều hột châu, dây chuyền và đồ trang trí nạm đá quý. Lão trẻo 
lên mộ đá xanh và đặt tất cả chúng trên đỉnh gò dưới ánh mặt trời. 


Lão đứng đó, mũ trong tay và gió lùa mái tóc, nhìn xuống ba anh chàng 
Hobbit đã được đặt năm ngửa trên cỏ cạnh phía Tây gò đất. Giơ bàn tay 
phải lên, lão nói bằng giọng oai vệ và rành mạch: 


Dậy thôi, các cậu vui tươi! Dậy nghe ta đang gọi vời! 
Ấm lại tim ấm lại chân tay! Đá lạnh kia sụp đổ rồi; 
Cửa tăm tối đã mở bung; bàn tay chết đã chặt đút. 
Đêm dưới Đêm cuốn gói chuồn, Cánh Cổng kia đã bật! 


Erodo hân hoan tột độ thấy mấy anh chàng Hobbit cựa quậy, duỗi tay, 
dụi mắt và rồi bất thình lình ngồi bật dậy. Họ kinh ngạc nhìn quanh, đầu 
tiên nhìn Frodo, sau đó nhìn lão Tom đang đứng sống động bằng xương 
bằng thịt trên đỉnh mộ đá cao bên trên kia; rồi nhìn lại mình trong mớ giẻ 
rách trắng mỏng tang, đầu đội miện lưng thắt đai bằng vàng nhạt, lại còn 
leng keng đủ thứ trang sức trên người. 


“Cái quái gì đầy?” Merry khơi mào, sờ sờ cái vành mũ miện vàng nhỏ 
vừa tụt xuống một bên mắt. Cậu dừng khựng, một bóng đen lướt qua mặt, 
cậu nhắm mắt lại. “Dĩ nhiên rồi, mình nhớ rồi!” cậu nói. “Bọn quỷ thành 
Carn Dâm sáp tới đánh chúng ta hồi đêm, và chúng ta đại bại. A! Lưỡi mác 
đầm vào tim ta!” Cậu túm chặt lấy ngực. “Không! chả phải!” cậu kêu, vừa 
mở mắt ra. “Tôi đang nói gì vậy? Chắc tôi vừa nằm mơ. Anh biến đi đâu 
vậy, Frodo?” 


https://thuviensach.vn 


“Anh tưởng anh bị lạc,” Frodo giải thích; “nhưng anh không muốn nhắc 
đến chuyện đó nữa. Hãy tính xem bây giờ nên làm gì đây! Ta cứ đi tiếp 
thôi!” 


“Ăn mặc như thế này sao, thưa cậu?” Sam lên tiếng. “Quần áo của tôi 
đâu rồi?” Chú ném vương miện, đai lưng, nhẫn nhủng lên cỏ, rồi tuyệt vọng 
nhìn quanh, như thể trông chờ tìm thấy áo choàng, áo khoác, quần chếẽn của 
mình, cùng y phục của các anh chàng Hobbit kia nữa nằm đâu đó gần tầm 
tay. 


“Các cậu sẽ không tìm lại được quần áo đâu,” lão Tom nói, vừa nhảy từ 
trên øò xuống, rồi vừa cười vừa nhảy nhót quanh họ dưới ánh mặt trời. 
Người ta hắn sẽ nghĩ là chắng xảy ra chuyện gì nguy hiểm hay kinh khủng 
cả; và quả thực nhìn thấy lão, thấy tia nhìn tươi vui trong mắt lão, nỗi sợ hãi 
từ từ rút lui khỏi tim họ. 


“V lão là sao?” Pippin hỏi, nhìn lão nửa bối rối nửa buồn cười. “Tại sao 
không?” 


Song lão Tom lắc đầu, bảo: “Các cậu đi tìm lại được chình mình, từ 
vùng nước thăm thắm đó. Quần áo là mất mát không đáng kể, khi mà các 
cậu thoát khỏi cảnh chết đuối. Hãy sung sướng nào, các bạn tươi vui của 
lão, bây giờ cứ để ánh mặt trời ấm áp xoa lành trái tim và chân cắng! Quăng 
những giẻ rách giá lạnh này đi! Cứ chạy trần truồng trên cỏ, trong khi lão 
Tom đi sẵn một cái!” 

Lão lao vút xuống đồi, vừa huýt sáo vang vừa hô lớn. Nhìn hút theo, 
Frodo thấy lão chạy tít về phía Nam men theo thung lũng xanh um giữa quả 
đồi họ đang ngồi và quả đồi kế bên vẫn vừa huýt sáo vừa la gọi: 


Ây dào! Ra đây nào! Chúng mày mất tiêu đâu đấy? 
Lên, xuống, gần hay xa, đây hay kia hay đằng ấy? 


https://thuviensach.vn 


Ê Tai Thính, này Mũi Tỉnh! Đuôi Vun Vút! Cu Thộn Ngố! 
Vớ Trắng, này chú mình! Đâu rồi bạn già Buớu Ú? 


Lão cứ thế vừa hát vừa chạy thật nhanh, tung mũ lên cao rồi bắt lại, cho 
đến khi khuất sau một nếp đất đồi: nhưng cứ thỉnh thoảng tiếng ây đào! ra 
đây nào! của lão lại xuôi theo cơn gió đang chuyển vòng về đằng Nam mà 
trôi trở lại. 


Không khí lại dần trở nên rất ấm áp. Bốn chàng Hobbit chạy quanh một 
lúc trên cỏ, y theo lời lão. Rồi họ nằm tắm nắng với niềm sung sướng của 
những kẻ đột nhiên được nhẹ đưa từ mùa đông lạnh căm căm đến một vùng 
khí hậu ôn hòa, hay của những con người sau bao ngày bị ốm liệt giường, 
một ngày tỉnh dậy chợt nhận ra mình khỏe khoắn không ngờ và ngày mới 
lại lần nữa đầy hứa hẹn. 


Đến lúc lão Tom trở về thì họ đang cảm thấy vô cùng sung sức (và đói 
ngấu). Lão lại ló ra, mũ trước tiên, bên trên chỏm đồi đằng sau lão là sáu 
con ngựa lùn đi thành hàng ngoan ngoãn: năm con của họ và một con nữa. 
Con cuối cùng rõ ràng là Bướu Ú: nó to hơn, béo hơn (và già hơn) lũ ngựa 
lùn của họ. Merry, nguyên là chủ sở hữu của tất cả những con ngựa kia, 
thực ra chưa từng đặt cho chúng bất cứ cái tên nào như thế, vậy mà suốt 
phần đời còn lại chúng chỉ đáp lại những cái tên mới lão Tom trao cho. Lão 
Tom gọi từng con một, chúng bèn trẻo lên đỉnh đồi, rồi sắp thành hàng. Rồi 
lão Tom cúi chào các chàng Hobbit. 


“Lũ ngựa lùn của các cậu đây!” lão nói. “Chúng có linh tính (về mặt nào 
đó) còn tốt hơn đồ Hobbit lang thang các cậu đấy - ít ra là khứu giác tốt 
hơn. Bởi chúng đánh hơi thấy trước hiểm nguy mà các cậu thì sa thắng chân 
vào; và nếu chúng chạy để thoát thần, thì chúng cũng chạy đúng đường. 
Các cậu phải tha thứ cho tất cả bọn chúng nhé; bởi cho dù trái tim chúng 


https://thuviensach.vn 


vẫn thủy chung, chúng sinh ra không phải để đương đầu với nỗi sợ ác hồn 
Mộ Đá. Nhìn xem, chúng lại về đây rồi, thồ theo mọi gánh nặng của chúng 
nữa!” 


Merry Sam, và Pippin bấy giờ đã trang phục xong xuôi bằng những thứ 
quần áo dự phòng trong hành lý; bọn họ chắng mấy chốc lại cảm thấy quá 
nóng, bởi buộc phải khoác lên người vài thứ vừa ấm vừa dày mà họ đã 
mang theo phòng mùa đồng sắp tới. 


“Cái con vật già nua kia, cái con Bướu Ũ kia, từ đầu ra nhỉ?” Frodo hỏi. 


“Nó là của ta,” lão Tom nói. “Anh bạn bốn chân của ta; mặc dù ta hiếm 
khi cưỡi nó, nó cũng thường lang thang tít xa, tự do trên các triền đồi. Lúc 
lũ ngựa lùn của các cậu ở nhà ta, chúng đã làm quen Bướu của ta; trong 
đêm chúng đánh hơi được Bướu, liền chạy vội tới gặp. Ta nghĩ nó cũng đi 
tìm bọn chúng và dùng những lời lẽ thông thái xua tan mọi nỗi sợ của 
chúng. Nhưng giờ, Bướu hay hớm của ta ơi, lão Tom già này sẽ cưỡi chú 
mình. Hây! Lão sẽ đi cùng các cậu, chỉ đưa các cậu lên đường cái thôi, nên 
lão cần một con ngựa lùn. Bởi người ta không dễ nói chuyện với những anh 
chàng Hobbit đang cưỡi ngựa, nhất là khi người ta đi bộ lót tót đằng sau 
bọn họ.” 


Các Hobbit nghe thế thì hớn hở lắm, bèn cảm ơn lão Tom rối rít; nhưng 
lão cười lớn, bảo rằng họ quá giỏi tự làm mình lạc đến độ lão sẽ chỉ thấy 
vui chừng nào nhìn thấy họ bình an ra khỏi địa giới của lão. “Lão có việc 
phải làm,” lão bảo; “lão gây dựng và lão ca hát, lão nói chuyện và lão du 
hành, lão đi tuần địa hạt của mình. Tom không thể luôn ở ngay gần để mở 
những cửa và khe liễu. Tom có ngôi nhà phải chăm lo, và nàng Anh Đào 
Vàng đang đợi.” 


https://thuviensach.vn 


Căn theo mặt trời thì vẫn còn khá sớm, đâu giữa chín và mười giờ, nên 
bốn anh chàng Hobbit chuyển tâm trí sang đồ ăn. Bữa gần nhất của họ là 
bữa trưa bên cạnh cột đá ngay hôm trước. Bây giờ họ điểm tâm hết veo số 
thực phẩm dự trữ lão Tom cho, vốn định dành cho bữa tối, thêm những thứ 
bổ sung lão Tom mang theo người. Nó không phải bữa ăn thịnh soạn gì 
(theo tiêu chuẩn của các chàng Hobbit mà lại trong hoàn cảnh nay), song họ 
cảm thấy khá hơn nhiều sau khi ăn. Trong khi họ đang ăn lão Tom đi lên gò 
đất, kiếm tra kỹ càng số của báu. Phần lớn những thứ này lão chồng thành 
một đống sáng loáng lấp lánh trên thảm cỏ. Lão bắt chúng nằm đó “dành 
cho mọi ai tìm thấy tùy ý lấy, chim muông hay dã thú, Tiên hay Con Người, 
cùng mọi sinh vật tử tế”; bởi chỉ như thế bùa chú của gò đất mới bị bẻ gãy 
và tản mác làm không một Ác Hồn nào còn đường quay trở lại. Lão chọn từ 
đống của báu một chiếc ghim hoa nạm những viên đá xanh dương đa sắc 
điệu như những bông hoa lanh hay cánh lũ bươm bướm xanh. Lão nhìn 
chiếc ghim hoa thật lâu, như thể ký ức nào đó vừa khuấy động, vừa lắc đầu, 
rồi cuối cùng nói: 


“Món đồ chơi xinh đẹp cho Tom và cho người đẹp của lão đây! Lộng 
lẫy làm sao là quý phi xưa kia gài thứ này trên vai. Anh Đào Vàng giờ sẽ lại 
øài nó, và chúng ta sẽ chắng quên nàng!” 


Cho mỗi chàng Hobbit, lão chọn một con dao găm dài, hình lá, và bén 
lẹm, tỉnh xảo, nạm những hình rắn đỏ và vàng. Lão rút chúng ra khỏi bao 
dao màu đen, chúng sáng loáng, được rèn từ thứ kim loại lạ lùng nào đó, 
nhẹ và cứng rắn, dát nhiều đá sáng như lửa. Không biết do phẩm chất nào 
đó của những chiếc bao dao hay bởi bùa chú nào kia ếm lên trên gò đất, 
những lưỡi dao dường như chưa bị thời gian chạm tới, chúng không rỉ sét 
mà vẫn sắc ngọt, lấp lánh dưới nắng trời. 


“Dao cũ dài vừa bằng kiếm cho dân Hobbit,” lão nói. “Lưỡi dao sắc bén 
sẽ vô cùng có ích, nếu dần Quận đi chơi xa, Đông Nam, hay xa tít vào chốn 
tối tắm nguy hiếm.” Đoạn lão bảo họ rằng những lưỡi dao này nhiều năm 


https://thuviensach.vn 


về trước do Con Người Tây Châu rèn nên: bọn họ là kẻ thù của Chúa Tế 
Hắc Ám, nhưng rồi bị tên vua ác quỷ ở kinh thành Carn Dâm nước Angmar 
đánh bại. 


“Giờ chăng mấy ai còn nhớ đến họ,” Tom lầm bầm, “dù vẫn còn vài 
người đi lang thang, hậu duệ của các vị vua bị lãng quên chu du trong cô 
độc, bảo vệ bọn dân lơ đễnh khỏi các thứ ác quỷ.” 


Bốn Hobbit không hiểu lời lão, song khi lão nói trước mắt họ dường như 
hiện ra hình ảnh một quãng năm tháng lớn lao đã lui lại đằng sau, giống 
như một đồng bằng bóng tối bao la trên đó sải bước những hình dáng Con 
Người, lênh khênh và trầm mặc, đeo gươm sáng loáng, người đi cuối cùng 
có ngồi sao trên lông mày. Rồi hình ảnh ấy nhạt nhòa đi, và họ trở lại thế 
giới chan hòa ánh nắng. Lại đến lúc khởi hành. Họ sửa soạn sẵn sàng, 
chằng buộc các túi chất lên lũ ngựa lùn. Các thứ vũ khí mới họ đeo lủng 
lằng trên thắt lưng da, bên dưới áo khoác, cảm thấy mình đến kỳ cục, băn 
khoăn không biết chúng có ích gì chăng. Chăng ai trong bọn họ từng nảy ra 
ý nghĩ giao chiến là một trong những thứ phiêu lưu mà chuyến rút chạy này 
sẽ đưa đến cho mình. 


Cuối cùng họ khởi hành. Họ dắt lũ ngụa lùn xuống đồi; và rồi cưỡi lên 
chúng chạy nước kiệu thật mau xuôi thung lũng. Họ ngoái nhìn đằng sau 
thấy cái chỏm gò đất cũ trên đồi, từ đó ánh mặt trời trên vàng ròng bốc 
ngược lên như ngọn lửa vàng rực. Thế rồi họ rẽ vào một vai Vệt Đồi và tất 
cả khuất khỏi tầm nhìn. 


Mặc dầu đã nhìn quanh tứ phía Frodo vẫn chăng thấy bóng dáng nào của 
hai trụ đá vĩ đại giống như trụ cổng, rồi chẳng mấy chốc họ đã đến khe 
đường phía Bắc bèn nhanh chóng phi qua, và miền đất thấp đã trải ra đằng 
trước họ. Ấy là một hành trình vui vẻ có Tom Hombadi]l hoan hỉ phi nước 
kiệu bên cạnh, hoặc giả đằng trước họ, trên lưng Bướu Ú đang đi chuyển 


https://thuviensach.vn 


nhanh hơn so với tốc độ mà người ta dự đoán được khi nhìn cỡ vòng yên 
bụng của nó. Lão Tom hát gần như suốt đường, chủ yếu những lời chăng 
nghĩa lý gì, hoặc có lẽ bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng các Hobbit không hề biết, 
mọi thứ ngôn ngữ cổ mà các từ chủ yếu nói lên niềm kinh ngạc và nỗi hân 
hoan. 


Họ tiến lên đều đặn, song sớm nhận ra Đường Cái xa xôi hơn họ tưởng. 
Kể cả không có sương mù, giấc ngủ giữa ngày hắn cũng đã ngăn không cho 
họ đến đích trước sẩấm tối ngày hôm qua. Đường kẻ tối sẵm họ nhìn thấy 
khi trước không phải là hàng cây mà là một hang bụi rậm mọc trên bờ ria 
con hào sâu có tường hào dốc đứng phía bên kia. Lão Tom bảo rằng con 
hào từng là ranh giới một vương quốc, nhưng đã xa xưa lắm. Lão dường 
như nhớ chuyện buồn nào về vương quốc đó, nên không định nói gì nhiều. 


Họ leo xuống leo lên con hào rồi qua một khe hở trên tường, và rồi lão 
Tom xoay chính Bắc, bởi nãy giờ họ đã phần nào chếch sang phía Tây. 
Vùng đất giờ rộng mở và khá bằng phẳng, nên họ đẩy nhanh nhịp bước, 
song phải tới khi mặt trời lặn thấp lắm rồi họ mới thấy một hàng cây cao 
truớc mặt và biết rằng mình đã quay về đến Đường Đông sau bao nhiêu 
cuộc phiêu lưu không ngờ. Họ thúc lũ ngựa lùn phi nước đại qua mấy sải 
cuối cùng, rồi dừng lại dưới bóng dài của hàng cây. Họ đang ở trên đỉnh 
một bờ dốc, và Đường Cái, bấy giờ đã mờ tối trong chiều buông, uốn lượn 
xa dần bên dưới. Ở đoạn này con đường gần như chạy theo hướng Tây Nam 
- Đông Bắc, nên về bên phải họ nó đổ vội xuống một lòng chảo rộng. 
Đường bị lún và mang nhiều dấu hiệu của cơn mưa nặng hạt vừa xong; có 
những vũng cùng ổ gà đầy nước. Họ phi xuống bờ dốc, hết nhìn lên lại nhìn 
xuống. Chẳng thấy gì. “Chà, cuối cùng cũng lại đây rồi!” Frodo thốt lên. 
“Tôi đồ rằng chúng ta mất thêm chưa quá hai ngày nhờ lối đi tắt qua Rừng 
Già của tôi! Những có lẽ sự chậm trễ này lại hữu ích - có thể nó đã đánh lạc 
hướng chúng khỏi lộ trình của ta.” 


https://thuviensach.vn 


Mấy Hobbit kia nhìn cậu. Cái bóng của nỗi sợ bọn Ky Sĩ Đen lại đột 
nhiên lướt qua họ. Kể từ khi vào Rừng Già họ chủ yếu chỉ chăm chăm nghĩ 
đến chuyện trở lại Đường Cái cho bằng được; chỉ đến giờ đường nằm ngay 
dưới chân rồi, họ mới nhớ ra hiểm nguy theo sát họ, có thể còn đang năm 
chờ họ trên chính con đường này. Họ lo lắng ngoái nhìn hướng mặt trời 
đang lặn, nhưng Đường Đông vẫn xám nâu và trống không. 


“Các anh có nghĩ,” Pippin ngập ngừng hỏi, “các anh có nghĩ đềm nay 
chúng ta sẽ bị bám theo không?” 


“Không, ta hy vọng không phải đềm nay,” lão Tom Bombadil trả lời; 
“có lẽ ngày mai cũng không. Nhưng đừng vội tin phỏng đoán của ta; bởi ta 
không dám chắc đâu. Xa mãi bên ngoài đằng Đông, hiếu biết của ta chăng 
đầu vào đâu. Tom không phải chủ nhân lũ Ky Sĩ từ Vùng Đất Đen quá xa 
bên kia địa hạt của lão.” 


Dù sao thì cả bốn Hobbit cũng ước sao lão cứ đi mãi cùng mình. Họ 
cảm thấy lão sẽ biết phải xử lý lũ Ky Sĩ Đen như thế nào, ấy là nếu trên đồi 
quả có ai đó biết chuyện ấy. Ngay giờ đây họ sắp đi vào vùng đất hoàn toàn 
xa lạ, ở ngoài mọi chuyện kể trừ những truyền thuyết xa xăm mơ hồ nhất 
của Quận, và trong chạng vạng họ mong mỏi được về nhà. Nỗi cô đơn sâu 
thắm và cảm giác mất mát trùm lên họ. Họ đứng im lặng, ngần ngừ không 
muốn chia tay lần cuối, mãi mới dần dần nhận ra rằng lão Tom đang chào 
tiễn biệt, chúc họ vững tâm, phi suốt đến tối đừng nghỉ giữa chừng. 


Tom sẽ cho các bạn lời khuyên hay, cho đến hết ngày hôm nay (sau đó 
sẽ phải trông chờ sự may mắn của bản thân chỉ đường cho các bạn): bốn 
dặm xuôi Đường Cái các bạn sẽ thấy một ngôi làng, làng Bree dưới đồi 
Bree, với những cánh cửa trông về hướng Tây. Trong làng có một quán trọ 
lầu đời gọi là quán Ngựa Lồng. Đại Mạch Bơ Gai là chủ quán, một người 
đáng quý. Các bạn có thể nghỉ đêm ở đó, rồi thì buổi sáng sẽ giúp các bạn 


https://thuviensach.vn 


lên đường. Hãy dũng cảm, nhưng thận trọng! Giữ trái tim hần hoan của các 
bạn luôn mạnh giỏi, và hãy phi nhanh đi gặp vận mệnh của mình!” 


Họ van xin lão chí ít hãy đi đến tận quán trọ và uống với họ một lần 
nữa; song lão cười lớn và từ chối mà bảo: 


Đến đây dừng địa hạt Tom: lão không vượt qua biên giới. 
Tom còn nhà phải chăm nom, nàng Anh Đào Vàng đang đợi! 


Nói đoạn lão quay lưng, tung mũ thật cao, nhảy lên lưng Bướu Ú, rồi 
phi lên đỉnh bờ hào và vừa hát vừa mất hút dần vào trong hoàng hôn. 


Bốn Hobbit trèo lên dõi theo cho đến khi lão khuất khỏi tầm mắt. 


“Thật đáng tiếc khi phải chia tay Chủ Nhân Bombadil,” Sam cảm thán. 
“Ông ấy thật là người cẩn trọng, chắc chắn rồi. Tôi đồ là chúng ta có thể sẽ 
đi xa khối nữa mà chăng gặp được cái gì tốt đẹp hơn, hay lạ lùng hơn ông 
ấy. Nhưng tôi không chối là mình rất khoái được thấy quán Ngựa Lồng ông 
ấy nói đến kia. Hy vọng nó sẽ giống quán Rồng Xanh mãi tít quê nhà! Mà 
dần ở Bree ra cái giống gì nhỉ?” 


“Có dân Hobbit ở Bree đấy,” Merry nói, “cả Người Cao Lớn nữa. Tôi 
dám nói sẽ giống quê nhà ta lắm cho mà xem. Ngựa Lồng là một quán 
được, xét theo mọi mặt. Người nhà tôi thỉnh thoảng vẫn đi ra đó.” 


“Nó có thể là tất cả những øì ta dám ước ao,” Frodo nói; “nhưng dù sao 
vẫn cứ nằm ngoài Quận. Chớ buông thả cứ như đang ở nhà! Xin nhớ cho - 
tất cả mọi người - là KHÔNG ĐƯỢC nhắc đến cái tên Bao Gai. Tôi là ông 
Gầm Đồi dấy, giả sử cần phải cáo tên tiếc gì.” 


https://thuviensach.vn 


Bấy giờ họ trẻo lên ngựa lùn và lặng lẽ phi hút vào chiều tối. Bóng đềm 
ập xuống thật nhanh, trong lúc họ chậm chạp lê bước xuống đồi rồi lại lên 
đồi, cuối cùng nhìn thấy những ánh đèn nhấp nháy xa xa đằng trước. 


Trước mặt họ lừng lững đồi Bree chắn lối, một khối đen sẵm chắn sao 
trời mờ sương; và bên dưới sườn Tây núp náu một ngôi làng lớn. Họ hối hả 
về phía ấy, chỉ mong sao trông thấy một cái lò sưởi, với một cánh cửa ngăn 
giữa họ và đêm tối. 


Chương IX 


DƯỚI TẤM BIỂN QUÁN NGỰA LỒNG 


Bree là làng chính thuộc Đạo Bree, một vùng đất nhỏ có người ở, hệt 
một hòn đảo giữa đất đai đìu hiu chung quanh. Ngoài bản thân Bree, còn có 
các làng Staddle ở sườn kia quả đồi. Combe trong một thung sâu xa hơn về 
phía Đông, và Archet ở bìa rừng Chet. Nằm bao quanh đồi Bree và mấy 
làng là một vùng đồng ruộng và đất rừng đã khai khẩn chỉ rộng chừng vài 
dặm. 


Con Người ở Bree tóc nâu, to ngang, khá thấp, vui tính và độc lập: họ 
chăng thuộc quyền ai ngoại trừ bản thân mình; song lại thân thiện như 
người trong nhà với dần Hobbit, Người Lùn, các Tiên cùng những cư dần 
khác của thế giới quanh họ hơn thường thấy ở Người Cao Lớn. Theo 
chuyện kể của chính họ thì họ là dân đầu tiên cư ngụ ở đây, hậu duệ của 
những Con Người đầu tiên từng ngao du vào miền Tây trung thế giới. 
Chắng mấy người sống sót qua bao chấn động thời Cựu Niên ấy; song sau 
này các vị vua vượt Đại Dương trở về thấy người Bree vẫn ở đó, và họ hằng 
còn ở đó đến giờ, khi mà ký ức về các đời Vua xưa đã nhạt vào trong cỏ. 


https://thuviensach.vn 


Những ngày đó, chằng Con Người nào sinh sống xa đến như họ về phía 
đằng Tây, hoặc giả trong vòng trăm lý quanh Quận. Song ở vùng đất hoang 
dã bên kia Bree còn có những kẻ lang thang bí ấn. Dân Bree gọi họ là người 
Tuần Du, dù chăng biết nguồn gốc của họ là đâu. Họ cao lớn hơn, da sẵm 
hơn Con Người ở Bree, nghe đồn có những năng lực thị giác thính giác lạ 
lùng, còn hiểu được ngôn ngữ của muông thú và các loài chim. Họ tùy tiện 
rong ruổi Nam tiến hoặc Đông tiến thậm chí xa mãi Dãy Núi Mù; song họ 
chỉ còn vài kẻ và hiếm khi còn được ai trông thấy. Dù mỗi khi xuất hiện họ 
lại mang tin tức từ nơi xa, và kể những câu chuyện kỳ lạ bị quên lãng mà 
người ta cứ hào hứng lắng nghe, nhưng dân Bree không đánh bạn với bọn 
họ. 


Cũng có nhiều gia đình Hobbit ở Đạo Bree, họ thì lại tuyên bố đây là 
khu định cư Hobbit lầu đời nhất trần gian, được lập ra trước cả thời dân 
Hobbit vượt sông Bia Rum ĐÐĐun tới định cư ở Quận. Họ sống hầu hết tại 
làng Staddle mặc dầu một số ở ngay Làng Bree, nhất là trên những sườn 
cao hơn của quả đồi, bên trên cả nhà của Con Người. Cao Lớn và Thấp Bé 
(như họ vẫn gọi nhau) chan hòa thân ái, bên nào lo việc bên nấy theo cách 
riêng, song đều hết sức hữu lý coi bản thân tộc minh là cấu phần thiết yếu 
của dân Bree. Chẳng thấy có sự dàn xếp dị thường (nhưng rất tuyệt vời) 
kiểu này ở nơi nào khác trên thế gian. 


Dân Bree, Bé hay Lớn, đều không mấy khi đi chu du thiên hạ; những 
vấn đề của bốn làng mới là mối lo chính yếu của họ. Thỉnh thoảng, dân 
Hobbit Bree cũng đi đến mãi tận Trấn Hươu hoặc giả Tổng Đông; nhưng 
dầu cho dải đất bé tí của họ chăng xa hơn một ngày đi ngựa về phía Đông 
cầu Bia Rum ĐÐun bao lăm, dân Hobbit ở Quận giờ hiếm khi còn tới viếng 
thăm mạn đó. Một người nhà Trấn Hươu hiếm hoi hoặc một người nhà 
Took ưa phiêu lưu mạo hiểm thường sẽ ra quán Ngựa nghỉ một hai đêm, 
song kể cả chuyện ấy cũng đâm ra bớt thường xuyên. Dân Hobbit ở Quận 
gọi những kẻ ở Bree, và bất kể ai khác sống bên ngoài địa giới mình, là Bọn 
Ngoài Rìa, và hầu như chắng quan tâm gì đến họ, coi như họ đều đần độn 


https://thuviensach.vn 


và hoang dã hết cả. Dạo ấy có dễ là còn nhiều Bọn Ngoài Rìa lang thang rải 
rác ở Miền Tây Thế Giới hơn người ở Quận tưởng tượng. Vài kẻ, chăng 
nghỉ ngờ gì, cũng chỉ là đám hành khất, lăm lăm đào một cái hốc trên bờ 
hào bất kỳ và chỉ lưu trú lại chừng nào còn thấy hợp ý mình. Song ở Đạo 
Bree, dù sao chăng nữa, dân Hobbit thảy đều đứng đắn và phát đạt, chằng 
quê kệch hơn phần lớn họ hàng xa ở Trong Rìa chút nào. Cái thời chuyện đi 
lại giữa Quận và Bree còn rất là nhộn nhịp vẫn chưa bị lãng quên. Có dòng 
máu Bree chảy trong người họ nhà Hươu Bia Rum, mọi nguồn tin đều bảo 
thế. 


Làng Bree có vài trăm ngôi nhà đá của Người Cao Lớn chủ yếu bên trên 
Đường Đông, nép mình trên sườn đồi với các cửa sổ trông hướng Tây. Ở 
phía bên ấy, vòng thành một hình bán nguyệt bắt đầu và kết thúc ở đồi Bree, 
có một con hào sâu trồng hàng giậu dày trên bờ hào bên trong. Đường 
Đông cắt qua hào này nhờ một bờ đường đắp cao; song tới chỗ xuyên qua 
hàng giậu thì bị một cái cổng vĩ đại ngáng lại. Còn một cổng nữa ở lối vào 
phía Nam nơi Đường Đông chạy ra khỏi làng. Hai cổng cứ đêm xuống là 
đóng chặt; song ngay bên trong cổng có chòi canh nhỏ dành cho người gác 
cổng. 


Xuôi Đường Đông, đúng chỗ ngoặt sang phải để đi vòng quanh chân 
đồi, có một quán trọ lớn. Quán đã được xây từ xưa hồi tình hình lưu thông 
trên các con đường nhộn nhịp hơn nhiều. Bởi Bree trấn ở giao điểm xưa cũ 
nơi các ngã đường hội ngộ; còn một con đường cổ xưa khác nữa vắt ngang 
Đường Đông ngay bên ngoài con hào ở cuối làng phía đằng Tây, hồi xưa 
Con Người và đủ hạng dần khác từng đi lại nhiều trên đó. Lạ như tin tức từ 
Bree vẫn là một câu châm ngôn ở Tổng Đông, lưu truyền từ những ngày 
xưa kia, hồi còn có thể nghe ngóng tin tức Đông, Nam, Bắc ngay trong 
quán trọ, cả hồi dân Hobbit ở Quận quen đi thường xuyên hơn để nghe 
ngóng những tin tức ấy. Song các vùng Đất Bắc đã từ lâu tiêu điều, và 


https://thuviensach.vn 


Đường Bắc giờ hiếm khi còn ai đụng tới: nó bị cỏ mọc đầy, và dân Bree gọi 
nó là đường Xanh. 


Song Quán Trọ Bree thì vẫn đấy, chủ quán vẫn cứ là một nhân vật quan 
trọng. Ngôi nhà của lão là chốn hội ngộ cho bọn nhàn tản rảnh rỗi, bọn lắm 
lời, và quân tọc mạch lẫn trong mọi bọn dân, Lớn lẫn Bé, khắp bốn làng 
này; cũng là khu nghỉ ngơi dành cho dân Tuần Du cùng những người lang 
thang khác, và cho các lữ khách nào (đa số là Người Lùn) còn tiếp tục hành 
trình trên con Đuờng Đông, đi đi về về Dãy Núi Mù. 


Trời đã tối, sao trắng đang lấp lánh, Frodo và các bạn đồng hành cuối 
cùng cũng đến ngã tư giao với đường Xanh và áp sát ngôi làng. Họ đi đến 
cổng Tây thì thấy cổng đóng, nhưng ở cửa chòi canh quá bên kia cổng có 
một người đang ngồi. Hắn ta bật dậy lấy một ngọn đèn và ngạc nhiên nhìn 
họ bên kia cổng. 


“Các người muốn øì, các người từ đâu tới?” hắn ta hỏi cộc lốc. 


“Chúng ta đương định đến quán trọ vùng này,” Frodo trả lời. “Chúng ta 
đương du hành Đồng tiến mà đêm nay không thể đi xa hơn.” 


“Hobbit à! Những bốn tên Hobbit! Lại còn chưa kể, rõ là người ở Quận, 
căn theo giọng chúng,” tên gác cổng nói, khe khẽ như thể lãm bẩm cho 
mình mình nghe. Hắn ta chằm chằm nhìn họ u ám trong giây lát, đoạn từ từ 
mở cổng để họ cho ngựa qua. 


“Chúng tôi không thường thấy dân Quận phi băng băng trên Đường Cái 
ban đêm,” hắn tiếp, lúc bọn họ ngừng lại một khắc ngay cổng cái chòi. “Xin 
các ngài thứ lỗi cho vì tôi cứ băn khoăn không biết công việc gì đưa các 
ngài đi xa tít phía Đông Bree chứ! Không biết tôi có thể hỏi tên các ngài là 
øì được chăng?” 


https://thuviensach.vn 


“Tên chúng ta lẫn công việc của chúng ta là chuyện của chúng ta, đây 
chăng có vẻ một chốn hay ho để mà luận bàn,” Frodo đáp, không thích vẻ 
mặt lẫn giọng điệu của gã người. 


“Công việc của ngài là chuyện của ngài, hắn thế rồi,” gã người nói; 
“song đặt câu hỏi sau chập tối là việc của tôi.” 


“Chúng ta là Hobbit từ Trấn Hươu đến, chúng ta thích đi chu du đây đó 
và định nghỉ lại quán trọ vùng nay,” Merry đế vào. “Ta là ông Hươu Bia 
Rum. Thế đã đủ cho ngươi chưa? Dân Bree vốn ăn nói tử tế với lữ khách cả 
mà, ta từng nghe được thế đấy.” 


“Được rồi, được rồi!” gã người dịu giọng. “Tôi đầy không định gây hấn. 
Song các ngài sẽ thấy có khi còn khối kẻ chứ chả phải mình lão Harry canh 
cổng sắp hỏi han tới các ngài. Có khối kẻ kỳ lạ loanh quanh đây. Nếu các 
ngài đi đến quán Ngựa Lồng sẽ thấy chả phải mình các ngài là khách trọ.” 


Hắn chúc họ ngon giấc, và bọn họ không nói gì thêm song trong ánh đèn 
Frodo có thể thấy gã đàn ông vẫn đang nhìn theo họ vẻ hiếu kỳ. Cậu cả 
mừng nghe cánh cống kêu loảng xoảng sau lưng, lúc cả bọn đang rong lên 
phía trước. Cậu tự hỏi vì sao gã đó hoài nghi đến vậy, và liệu có phải ai đó 
vẫn đang dò hỏi tin tức về một đoàn Hobbit hay không. Liệu có phải là 
chính Gandalf? Có khi lão đã đến trước, còn bọn họ thì bị lâu la chậm trễ 
trong Rừng Già và Vệt Đồi. Song có điều gì đấy nơi vẻ mặt và cái nhìn của 
gã gác cổng khiến cậu cảm thấy bất an. 


Gã đàn ông chăm chú nhìn theo đoàn Hobbit một thoáng rồi gã đi vào 
chòi. Gã vừa quay lưng, một bóng đen trẻo vội qua cổng vào trong, hòa 
mình vào bóng tối của đường làng. 


Các Hobbit giục ngựa đi tiếp lên một sườn đồi thoai thoải, qua vài ngôi 
nhà lẻ loi, dừng lại bên ngoài quán trọ. Những ngôi nhà trước mắt họ nom 


https://thuviensach.vn 


to đùng và kỳ lạ. Sam trừng trùng ngước nhìn quán trọ ba tầng với bao 
nhiêu cửa sổ, cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Chú đã tưởng tượng 
rằng trong cuộc hành trình, sẽ đến lúc mình gặp những gã khống lồ cao hơn 
cả cây rừng, cả nhưng sinh vật khác kinh khiếp hơn nhiều; vậy mà lúc này 
đây chú lại nhận ra mình đang bị áp đảo tỉnh thần khi lần đầu tiên tận mắt 
nhìn Con Người và nhà cửa cao nghênh của họ, thực sự quá đủ để trở thành 
đoạn cuối đen tối của một ngày mệt mỏi. Chú hình dung những con ngựa ô 
sừng sững yên cương chực sẵn trong bóng tối sân nhà trọ, và lũ Ky Sĩ Đen 
từ những cửa số đen ngòm trên cao liếc xuống. 


“Chắc chắn ta không định ở đây đêm nay, phải không thưa cậu?” chú la 
lối. “Nếu có dân Hobbit quanh chốn này, sao ta không kiếm ai đó sẵn lòng 
mời ta vào? Sẽ giống như ở nhà hơn.” 


“Quán trọ này thì có vấn đề gì?” Frodo nói. “Lão Tom Bombadil giới 
thiệu nó mà. Tôi tin bên trong cũng khá giống như ở nhà.” 


Thậm chí nhìn từ bề ngoài quán trọ cũng nom giống một ngôi nhà dễ 
chịu trước những con mắt quen nhìn nhà cửa. Nó xoay mặt tiền sát đường 
cái, hai chái nhà chạy suốt ra sau trên miếng đất phần nào được xắn ngọt từ 
mấy sườn đồi thoải thấp hơn, nên ở phía cuối nhà các cửa số tầng hai lại 
ngang bằng với mặt đất. Có một cửa tò vò rộng dẫn tới cái sân trong giữa 
hai chái nhà, và ở phía tay trái bên dưới cửa tò vò có một lối ra vào lớn chỉ 
cần nhảy mấy bậc cấp rộng là tới. Cánh cửa mở toang và ánh sáng từ đấy 
tuồn chảy ra. Bên trên cửa tò vò có một ngọn đèn, và bên dưới ngọn đèn 
lủng lắng tấm biến lớn: một con ngựa lùn trắng béo núc chống vó hai chân 
sau. Bên trên cánh cửa ra vào có sơn những chữ trắng: QUÁN NGỰA 
LÔNG của ĐẠI MẠCH BƠ GAI. Nhiều cửa sổ tầng duới lấp ló ánh đèn 
sau lớp rèm dày. 


Đương lúc họ ngần ngừ ngoài bóng tối âm u, bên trong ai đó dọn giọng 
ca một bài vui tươi và nhiều giọng hớn hở hòa theo ầm 1 thành cả dàn đồng 
ca. Họ lắng nghe âm thanh khích lệ này chốc lát và rồi xuống khỏi lưng lũ 


https://thuviensach.vn 


ngựa lùn. Bài ca chấm dứt, rộ lên một tràng cười lớn và tiếng võ tay tán 
thưởng. 


Họ dắt lũ ngựa lùn vào dưới cửa tò vò, rồi bỏ chúng đứng trong sân mà 
bước lên bậc cấp. Frodo đi lên trước, suýt nữa đâm sầm vào một lão người 
béo lùn có cái đầu hói và khuôn mặt đỏ lừ. Lão ta mặc chiếc tạp dề trắng, 
đang lao ra cửa này chuẩn bị vào qua cửa kia, bưng cái khay nặng tru 
những vại bia đầy. 


“Chúng tôi liệu có...” Frodo cất tiếng. 


“Nửa phút nữa, các vị làm ơn!” lão hét vói qua vai, rồi biến mất giữa cả 
mớ hỗn độn giọng nói và nguyên một trời mây khói thuốc. Thoáng một cái 
lão ta đã lại ra, vừa lau lau tay lên tạp dề. 


“Xin chào buổi tối, cậu chủ!” lão gập người nhìn họ. “Chẳng hay cậu 
muốn gì đây?” 


“Giường cho bốn người, chuồng cho năm con ngựa lùn, nếu ông lo nổi. 
Phải ông là ông Bơ Gai không?” 


“Đúng thế! Đại Mạch là tên tôi. Đại Mạch Bơ Gai xin được phục vụ quý 
vị! Quý vị từ Quận đến, hử?” lão nói, rồi bất thình lình đập tay lên trán, như 
thể cố nhớ ra chuyện gì đấy. “Hobbit!” lão la to. “Giờ thì chuyện ấy gợi nhớ 
đến cái gì nhỉ? Có phiền tôi hỏi tên không, thưa các cậu?” 


“Ông Took và ông Hươu Bia Rum,” Erodo giới thiệu; “còn đây là Sam 
Gamgee. Còn tôi là Gầm Đồi.” 


“Thế đấy!” lão Bơ Gai nói, đoạn bật ngón tay đánh tách. “Lại quên mất 
rồi! Mà nó sẽ quay về thôi, khi tôi có thời giờ suy nghĩ. Tôi đang phải chạy 
rụng chân đây; nhưng tôi sẽ xem xem có thể làm gì cho các vị không. Dạo 
này ở đây chúng tôi không thường nhận nguyên một đoàn từ Quận đến, tôi 
nên xin lỗi vì không làm cho các vị thấy được chào đón mới phải. Song đã 


https://thuviensach.vn 


có một đám đông to đùng trong nhà tôi đềm nay rồi, khá lầu rồi chưa từng 
thế. Chả mưa thì thôi, mưa là đổ rào rào, ở Bree chúng tôi nói thế đấy.” 


“Này! Nob!” lão gào lên. “Mày ở đâu, cái đồ chậm chạp chân len kia? 
Nob!” 


“Ra đây, ông ơi! Ra đây!” Một Hobbit mặt mũi tưng tửng từ một cánh 
cửa vọt ra, nhìn thấy mấy lữ khách liền dừng khựng, nhìn họ chằm chằm vẻ 
quan tâm cực độ. 


“Thằng Bob đâu?” lão chủ quán hỏi. “Mày không biết phỏng? Vậy thì 
tìm nó đi! Nhanh bằng hai vào! Tao không có sáu chân, cũng chắng có sáu 
mắt đâu! Bảo thằng Bob có năm con ngựa lùn cần vào chuồng. Nó làm sao 
tìm ra chỗ thì tìm.” Nob lót tót chạy đi, vừa nháy mắt vừa cười nhăn nhở. 


“Chà, xem nào, tôi định nói gì nhỉ?” lão Bơ Gai vỗ vỗ trán nói. “Chuyện 
nọ bó chuyện kia, ấy là cứ nói vậy. Đêm nay tôi bận quá thể, nên đầu óc 
quay mòng mòng hết cả. Đêm qua có một nhóm từ dưới phía Nam đi lên 
đường Xanh này - mà thế cũng đã lạ lắm rồi. Rồi có một toán Người Lùn 
nay đây mai đó đang đi về phía Tây ghé vào đây tối nay. Và giờ đến các vị. 
Nếu các vị chẳng phải dân Hobbit, tôi còn không biết liệu có cho các vị tá 
túc được không đấy. Nhưng chúng tôi còn một hai phòng gì đó ở chái Bắc 
vốn được soạn riêng cho dân Hobbit, hồi xây cất nơi này. Ở tầng trệt đúng 
như họ thuờng ưa thích nhá; các cửa số tròn và đủ cả như họ muốn. Hy 
vọng các vị sẽ thoải mái. Các vị chắc đang chờ bữa tối, còn ngờ gì nữa. 
Ngay tắp lự thôi. Lối này nào!” 


Lão đưa họ xuống hành lang một quãng, rồi mở một cánh cửa. “Phòng 
ngủ nhỏ xinh đây rồi!” lão nói. “Tôi hy vọng nó sẽ vừa vặn. Giờ tôi xin 
kiếu. Tôi bận lắm. Chăng thì giờ đâu mà chuyện trò. Tôi phải chạy đi đây. 
Đúng là vất vả cho hai chân, nhưng tôi không gầy đi được. Tôi sẽ lại qua 
xem sau. Nếu các vị muốn øì, cứ rung chuông tay, Nob sẽ đến. Nếu nó 
không đến, cứ rung rồi gọi to vào!” 


https://thuviensach.vn 


Cuối cùng lão đi ra, để mặc họ đang cảm thấy suýt tắc thở đến nơi. Lão 
dường như có khả năng nói liên tu bất tận, bất kể đang bận chừng nào. Họ 
thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ ấm áp. Có ánh lửa nhỏ bập bùng 
trong lò sưởi, đằng trước ngọn lửa là mấy cái ghế thấp vừa vặn thuận tiện. 
Có một cái bàn tròn, trải sẵn mảnh vải trắng, trên bàn là một cái chuông tay 
lớn. Song họ chưa kịp nghĩ đến chuyện lắc chuông thì Nob, chú Hobbit 
giúp việc, đã xồng xộc chạy vào. Chú mang nến và một khay đầy những 
đĩa. 


“Các ngài có muốn uống gì không, các chủ nhân?” chú hỏi. “Mà tôi sẽ 
chỉ giường cho các ngài, trong khi bữa tối đang được chuẩn bị sẵn sàng 
chứ?” 


Họ tắm rửa xong và đang giữa chừng tiến công những vại bia to đùng 
ngon lành thì lão Bơ Gai và Nob lại đi vào. Chỉ trong nháy mắt bàn đã bày 
xong. Có súp nóng, thịt nguội, mứt dâu đen, bánh mì mới, mấy lát bơ, nửa 
phong phó mát chín ngấu: thức ăn đơn giản mà ngon, ngon ngang với 
những øì Quận có thể sửa soạn, và đủ mang lại cảm giác thân thuộc như ở 
nhà để xua tan mối nghi ngờ cuối cùng của Sam (vốn đã nhẹ bớt kha khá 
nhờ chất lượng bia xuất sắc ở đây). 


Chủ quán lượn qua lượn lại một lúc, đoạn soạn sửa ra đi để mặc họ lại. 
“Tôi không biết liệu các vị ăn tối xong có muốn tham øgia với chúng tôi 
không,” lão đứng ở cửa nói. “Có lẽ các vị thích lên giường hơn. Dù sao, 
chúng tôi cũng rất hân hạnh chào đón các vị, nếu các vị có nhã ý. Chúng tôi 
không thường xuyên đón dân Ngoài Rìa - ấy tôi nên nói là lữ khách từ 
Quận đến, các vị bỏ quá cho; và chúng tôi rất mong được nghe chút tin tức, 
hoặc bất kể câu chuyện hay bài ca nào các vị có nhã ý trình bày. Nhưng cứ 
tùy các vị thôi nhé! Cứ rung chuông, nếu các vị thiếu thứ gì!” 


Cảm thấy quá sảng khoái và phấn khích cuối bữa tối (ngót ba phần tư 
giờ đồng hồ đều đặn chiến đấu, không bị chuyện trò vớ vấn nào cản trở) 


https://thuviensach.vn 


nên Frodo, Pippin, và Sam quyết định xuống tham gia cùng bọn người kia. 
Merry nói làm thế ngột ngạt lắm. “Em thà ngồi yên tại đây bên bếp lửa một 
lát, rồi sau đó có khi đi ra ngoài hít không khí. Nhớ cư xử nói năng cho 
chừng mực, và đừng quên rằng nhiệm vụ của các anh là bí mật đào tấu, mà 
hiện hằng còn đang trên đường cái khơi khơi chưa xa Quận mấy đâu!” 


“Được rồi!” Pippin đáp. “Cứ lo cho bản thân anh ấy! Đừng để bị lạc, và 
đừng quên trong nhà thì an toàn hơn cả!” 


Bọn người kia ở trong phòng khách lớn của quán trọ. Đám tụ tập khá 
đông đúc và ô hợp, Frodo khám phá ra vậy, khi mắt cậu đã quen với ánh 
sáng. Ánh sáng này chủ yếu từ một lò sưởi củi đang cháy sáng rực, bởi ba 
cái đèn treo lơ lửng trên xà nhà đều lờ mờ tối, ám khói quá nửa. Đại Mạch 
Bơ Gai đang đứng gần lò sưởi nói chuyện với một cặp Người Lùn và một 
hai con người lạ mặt. Trên mấy băng ghế là đủ loại dân: con người ở Bree, 
đủ chủng loại Hobbit địa phương (đang ngồi mải tán chuyện cùng nhau) 
thêm một vài Người Lùn và mấy nhân vật mơ hồ khác khó phân biệt nổi 
đang ở trong bóng tối và các góc phòng. 


Các Hobbit từ Quận vừa bước vào, đã nghe dân Bree đồng thanh chào 
mừng. Những kẻ lạ mặt, nhất là mấy kẻ mới ngược đường Xanh lên, nhìn 
họ chằm chằm vẻ tò mò. Chủ quán giới thiệu khách mới đến với dần Bree, 
liến thoắng đến độ, mặc dầu nghe được nhiều cái tên, họ hầu như khó mà 
dám chắc cái tên nào thuộc về ai. Con Người ở Bree dường như thảy đều có 
họ tên khá yêu thực vật, chắng hạn Nến Lõi Bấc, Kim Ngân, Ngón Chân 
Thạch Nam, Nhà Táo, Len Cây Kế và Dương Xỉ (chưa kể đến lão Bơ Gai). 
Vài Hobbit cũng có họ giống vậy. Chăng hạn nhà Ngải Cứu có vẻ đông đảo. 
Song phần lớn bọn họ đều mang họ dính đến thiên nhiên, như Triền Dốc 
Tuột, Nhà Lửng, Hốc Dài, Thợ Bốc Cát, Đào Hang, nhiều họ nay cũng phổ 
biến ở Quận. Có vài tay Gầm Đồi làng Staddle đến, và vốn không sao tưởng 


https://thuviensach.vn 


có lý do gì lại có thể khiến họ không có liên hệ họ hàng với nhau, họ rộng 
lòng nhận ngay Frodo là người anh em họ mạc từ lầu đứt liên lạc. 


Thật tình là dân Hobbit Bree thân thiện và tọc mach đến nỗi chăng mấy 
chốc Frodo hiểu là sẽ cần đưa ra vài lý giải về nỗi cậu đang mưu sự cái gì. 
Cậu trình bày rằng mình say mê lịch sử và địa lý (đến đây thấy khá lắm cái 
đầu lúc lắc, mặc dầu hai từ đó chăng được sử dụng mấy trong phương ngữ 
Bree). Cậu nói cậu đang toan tính viết một cuốn sách (đến đây là kinh ngạc 
lặng tờ), và rằng cậu cùng mấy bạn muốn thu thập thông tin về các Hobbit 
sống bên ngoài Quận, nhất là ở vùng đất phía Đông này. 


Đến đây một dàn hợp xướng các giọng nói rộ lên. Giá Frodo thực sự 
muốn viết một cuốn sách, và có thật nhiều tai, hắn cậu đã thu thập đủ cho 
vài chương chỉ trong mấy phút. Và nếu thế vẫn chưa đủ, cậu còn được cho 
một danh sách họ tên, bắt đầu với “Lão Đại Mạch đây”, mà cậu có thể tới 
hỏi thêm thông tin. Song một lúc sau, bởi Frodo chăng tỏ dấu hiệu gì là sắp 
viết một cuốn sách ngay tại chỗ, các Hobbit liền quay về mấy câu hỏi về 
đời sống ở Quận. Frodo không tỏ ra quá hay chuyện, nên chẳng bao lâu cậu 
đã thấy mình ngồi trơ một góc, nghe ngóng và nhìn quanh. 


Con Người và Người Lùn hầu hết đang bàn tán các sự việc xa xôi và kế 
lể tin tức mang màu sắc đang dần trở nên quá quen thuộc. Có rối loạn ở mãi 
phía Nam, và có vẻ như những Con Người lên đường Xanh này đều đang đi 
chuyển, tìm kiếm các miền đất nơi họ có thể thấy được chút hòa bình. Dân 
Bree biết thông cảm, song rõ ràng không hết sức sẵn lòng nhận một lượng 
lớn người lạ vào địa hạt nhỏ bé của họ. Một trong những lữ khách, một gã 
mắt lác không được ai ưa, tiên đoán rằng sắp tới sẽ ngày càng nhiều người 
đi về phía Bắc. “Nếu không có chỗ, họ sẽ tự tìm lấy chỗ cho mình. Họ có 
quyền được sống, như mọi bọn dân khác,” gã nói oang oang. Cư dân địa 
phương nom không có vẻ hài lòng trước viễn cảnh ấy. 


Các Hobbit thì không quá để ý đến mọi chuyện này, vả chăng chuyện 
tức thời chẳng có vẻ liên quan đến dân Hobbit. Dần Cao Lớn khó có thể cầu 


https://thuviensach.vn 


xin chỗ ở trong hốc Hobbit. Họ khoái Sam và Pippin hơn, hai kẻ bấy giờ 
đang cảm thấy hết sức giống ở nhà, mải mê tán chuyện hân hoan về các 
biến cố ở Quận. Pippin gây vô khối tiếng cười nhờ câu chuyện sụp mái Hốc 
Thị Chính ở Mỏ Cộ: thị trưởng Will Chân Trắng, cũng là Hobbit béo nhất 
Tổng Tây, bị vùi trong bụi phấn, nên thoát ra ngoài trông y như cái bánh 
bao phủ bột. Tuy vậy có vài câu hỏi được nêu ra khiến Frodo hơi bồn chồn. 
Một cư dân Bree, có vẻ như đã ở Quận vài bận, muốn biết nhà Gầm Đồi 
sống ở đâu và họ có họ hàng với những ai. 


Đột nhiên Frodo để ý thấy một con người lạ mặt vẻ dãi dầu sương gió, 
ngồi trong bóng tối gần tường, cũng đang chăm chú lắng nghe cuộc chuyện 
trò giữa Hobbit với nhau. Anh ta có một cái cốc vại cao ngống ngay trước 
mặt, và mải hút một điếu tấu đót dài chạm trổ kỳ quái. Đôi chân anh ta duỗi 
dài, lồ lộ cặp ủng cao bằng da mềm thật hợp người, song cũng đã sờn mòn 
nhiều và bấy giờ đóng bánh những bùn. Một cái áo choàng lấm bụi đường 
bằng vải xanh thẫm nặng trịch được vén gọn quanh mình, và bất chấp căn 
phòng nóng nực, anh ta vẫn trùm mũ che khuất khuôn mặt; song mắt vẫn 
sáng lên trong lúc anh ta theo dõi mấy Hobbit. 


“Ai kia?” Frodo hỏi, nhần có dịp thì thào vào tai lão Bơ Gai. “Tôi nghĩ 
ông chưa giới thiệu anh ta thì phải?” 


“Anh ta hả?” chủ quán thì thào đáp, nhướng một bên mắt mà không 
xoay đầu. “Tôi không biết rõ lắm. Anh ta thuộc một giới nay đây mai đó - 
chúng tôi gọi bọn họ là dân Tuần Du. Anh ta hiếm khi mở miệng: song 
đúng là nếu muốn anh ta hoàn toàn có thể kế một câu chuyện hiếm có. Anh 
ta biến mất cả tháng trời, hoặc cả năm, rồi lại xuất đầu lộ diện. Mùa xuân 
trước anh ta ra ra vào vào thường xuyên lắm; nhưng dạo gần đây tôi không 
thấy anh ta mấy. Tên thật anh ta là gì thì tôi chưa từng nghe; nhưng quanh 
đầy người ta gọi anh ta là Sải Chân Dài. Đi khắp nơi rõ nhanh nhờ đôi căng 
chân dài ấy; mặc dầu anh ta không nói cho ai nghe nguyên do gì khiến anh 
ta phải vội vàng. Nhưng “không tài nào hiểu được Đông và Tây”, như ở 


https://thuviensach.vn 


Bree chúng tôi vẫn nói, ấy thứ lỗi cho tôi, tức là chỉ dân Tuần Du và dân ở 
Quận. Không ngờ các vị lại hỏi thăm về anh ta đấy.” Song đúng lúc ấy lão 
Bơ Gai bị gọi đi lấy thêm bia, không kịp giải thích lời nhận xét sau cùng. 


Frodo nhận ra Sải Chân Dài giờ đang nhìn mình, như thể anh ta nghe 
thấy và đoán ra mọi điều vừa rồi. Lúc này, bằng một cái vẫy tay và gật đầu, 
anh ta mời Frodo sang ngồi cạnh mình. Frodo vừa đến gần thì anh ta liền lật 
mũ trùm ra sau, để lộ một mái đầu bờm xờm tóc đen lấm chấm hoa râm, và 
trên khuôn mặt nhợt nhạt nghiêm nghị là cặp mắt xám sắc sảo. 


“Người ta gọi tôi là Sải Chân Dài,” anh nói nhỏ. “Tôi rất hân hạnh được 
gặp cậu. Cậu - Gầm Đồi, nếu lão Bơ Gai nghe đúng tên cậu.” 


“Lão nghe đúng,” Frodo nói ngắc ngứ. Cậu cảm thấy khó thoải mái nói 
dưới cái nhìn chăm chằm của cặp mắt sắc kia. 


“Chà, cậu Gầm Đồi,” Sải Chân Dài nói, “nếu là cậu, tôi sẽ ngăn không 
cho mấy anh bạn trẻ của cậu nói quá nhiều. Đồ uống, bếp lửa, và cuộc gặp 
gỡ tình cờ quả là thú vị, song, chà - đây đầu phải Quận. Chung quanh đầy 
những kẻ lạ lùng. Dẫu cậu có thể nghĩ tôi chăng đến lượt tôi nói thế,” nhìn 
thấy cái liếc mắt của Frodo, anh bồi thêm nụ cười tỉnh quái. “Mà dạo gần 
đây, thậm chí còn có những lữ khách lạ lùng hơn nữa đi qua Bree,” anh nói 
tiếp, vẫn theo dõi nét mặt Frodo. 


Frodo nhìn đáp trả song chắng nói chăng rằng; Sải Chân Dài cũng 
không tỏ dấu hiệu gì hơn. Có vẻ như tâm trí anh thình lình xoáy cả vào 
Pippin. Frodo hoảng hồn nhận ra là cậu Took trẻ nực cuời, được thành công 
của cầu chuyện ngài Thị truởng béo ị thị trấn Mỏ Cộ khích lệ, bấy giờ đang 
rao giảng câu chuyện khôi hài về bữa tiệc tạ từ của Bilbo. Cậu đã bắt chước 
xong Bài Diễn Thuyết và sắp đến gần Cú Biến Mất đáng kinh ngạc. 


Frodo nổi giận. Câu chuyện khá vô hại đối với hầu hết dân Hobbit địa 
phương, hắn nhiên là thế: đấy chỉ là một câu chuyện buồn cười về chúng 


https://thuviensach.vn 


dần buồn cười ở mãi bên kia sông Bia; song vài kẻ (lão Bơ Gai chắng hạn) 
lại biết một hai chuyện, và có lẽ từ lâu đã nghe được những lời đồn đãi về 
việc Bilbo mất tăm. Nó sẽ khiến cái tên nhà Bao Gai trồi bật lên trong trí óc 
họ, nhất là nếu đã từng có kẻ dọ hỏi cái tên đó ở Bree. 


Frodo bồn chồn, tự hỏi phải làm gì. Pippin rõ ràng đang hết sức tận 
hưởng sự chú ý tự dưng có được, và hắn đã quên biến mối hiểm nguy rình 
rập họ. Frodo đột nhiên kinh sợ rằng đang hứng khởi như hiện thời biết đầu 
anh chàng sẽ nhắc đến chiếc Nhẫn cũng nên; mà thế rất có thể sẽ là thảm 
họa. 


“Cậu nên làm gì đó nhanh vào!” Sải Chân Dài thì thào bên tai. 


Frodo bật dậy đứng lên một cái bàn, và bát đầu lên tiếng nói. Sự chú ý 
đám thính giả dồn vào Pippin bị nhãng đi. Vài Hobbit nhìn Frodo cười và 
võ tay, tưởng là ông Gầm Đồi uống bia nhiều quá nên chẳng còn tỉnh táo. 


Erodo thốt nhiên cảm thấy cực kỳ ngu ngốc, và bỗng thấy mình (thói 
quen của cậu mỗi khi phải lên phát biểu) lần tìm các thứ đồ trong túi áo. 
Cậu sờ thấy cái Nhẫn trên sợi xích, và hoàn toàn không hiểu nổi vì sao 
mong muốn được đeo nó lên tay rồi biến luôn khỏi tình huống ngớ ngẩn 
này lại chiếm lấy cậu. Và không hiểu sao cậu có cảm giác ý nghĩ đó đến với 
cậu từ bên ngoài xui khiến, từ ai đó hay cái gì đó trong phòng. Cậu kiên 
quyết cưỡng lại cám dỗ kia, nắm chặt chiếc Nhẫn trong tay, như thể phải 
cầm giữ nó, ngăn nó không chạy trốn hay làm bất cứ chuyện gì nguy hại. 
Dù sao thì nó cũng không truyền cảm hứng gì được cho cậu. Cậu nói “vài 
lời hợp cảnh” như người ta vẫn nói ở Quận: Tất cả chúng tôi hết sức tri ân 
thịnh tình đón tiếp tử tế của các vị, nên tôi mạo muội mong rằng chuyến 
viếng thăm ngắn ngủi của mình sẽ giúp làm mới lại những mối giao hảo cũ 
giữa Quận và Bree; đoạn cậu ngập ngừng ho. 


Ai nấy trong phòng giờ đều đang nhìn cả vào cậu. “Hát một bài đi!” một 
Hobbit la lên. “Hát một bài đi! Một bài đi!” tất cả những người kia la lên. 


https://thuviensach.vn 


“Ngay bây giờ đi nào, cậu chủ, hát bài gì đó chúng tôi chưa được nghe đi!” 


Frodo đứng há hốc miệng mất một khắc. Rồi tuyệt vọng, cậu bắt đầu 
một bài ca nực cười mà Bilbo từng khá thích (thực ra là khá tự hào, bởi ông 
tự mình đặt lấy phần lời). Bài ca nói về một quán trọ; và có lẽ vì thế mà 
đúng lúc ấy Frodo chợt nhớ ra. Đầy đủ nó là thế này. Giờ thì đúng như lẽ 
đời, người ta chỉ còn nhớ được vài từ. 


Xưa có quán trọ vui nhộn lắm 

nằm dưới chân đồi xám già, 

Bia nâu sánh nấu ngon có tiếng 

Ông Cung Trăng một đêm bay xuống 
quyết uống cho thỏa thuê. 


Chú ngựa có con mèo chếnh choáng 
chơi vĩ cầm năm dây; 

Hắn nhấn vĩ lên rít chin chít, 

Rút vĩ xuống thì kêu khìn khịt, 

giữa thì cò cưa nhây. 


Chủ quán có chó cún bé xíu 

mê nhất là chuyện đùa; 

Cứ khách khứa tán láo tán phiếm, 
Chú ngóng hóng chớ sót một tiếng 
rồi cười lăn cười bò. 


Lại còn có con bò sừng nhú 


https://thuviensach.vn 


kiêu kỳ như bà hoàng; 

Nhưng nhạc cử ủ ta say lử, 

Quất cái đuôi túm lông chí tử 
trên cỏ xanh nhảy quàng. 


Lại còn nữa! bạc hàng dãy đĩa, 
bạc ròng cả kho thìa! 
Một cặp đặc biệt dành Chủ nhật,[8] 
Lôi ra đánh bóng thật cật lực 
Thứ Bảy khi chiều về. 


Ông Cung Trăng đã say lử khử, 

con mèo cất tiếng rên; 

Một đĩa một thìa trên bàn nhảy, 

Bò ngoài vườn chồm chồm muốn chạy, 
chó săn đuổi như điên. 


Ông Cung Trăng cạn thêm vại nữa, 
lăn đùng dưới ghế nằm; 

Chốc đã mơ màng thấy bia sánh 
Riết đến trên trời sao biến sạch 
bình minh đang tới gần. 


https://thuviensach.vn 


Chủ ngựa mới bảo mèo chếnh choáng: 
“Lũ ngựa bạch Cung Trăng 

Hết hí dồn lại nhay hàm thiếc; 

Mà chủ chúng ngủ khì như chết, 

Mặt Trời thì sắp lên!” 


Mèo rút vĩ kếo ca kẽo két cọt cà cọt kẹt 

đủ dựng dậy người dưới mồ: 

Đàn chin chít rồi khìn khịt rồi rin rít rồi xìn xịt 

Chủ quán lay rồi thì lắc Ông Cung Trăng rồi thì nhắc: 
“Ông ơi đã hơn ba giờ!” 


Họ chậm chạp vần ông lên đỉnh, 
tống ông vào trong Trăng, 

Lũ ngựa chồm chân tung vó trước, 
Bà cà tửng như hươu lên dốc, 

đĩa cùng thìa chạy rông. 


Đàn thêm nhanh réo ra réo rắt xột xà xột xoặt; 

con chó nghe đàn rống lên, 

Lũ ngựa cùng con bò lộn đầu đứng chồng vó, 
Khách khứa tung chăn ra bỏ giường cùng nhảy múa 
tưng bừng với nhau trên sàn. 


https://thuviensach.vn 


Bỗng nghe bựt rồi nghe pựt mấy dây dàn cùng đứt phựt! 
con bò nhảy qua Mặt Trăng, 

Con cún nhỏ cười bò càng thấy thật buồn cười quá sức, 
Đĩa Thứ Bảy hẹn hò cùng cái thìa bạc ngày Chủ nhật 
bỏ nhà dắt nhau đi hoang. 


Trăng lông lốc lăn sau đồi khuất 
vừa Mặt Trời ngửng lên. 

Nàng ta[9] tròn xoe đôi mắt lửa; 
Ô hay sáng tinh mơ vừa tỏ, 

bàn dân quay về giường! 


Hắn một tràng pháo tay vừa to vừa dài. Frodo có giọng hát hay, và bài 
ca kích thích trí tưởng tượng của họ. “Lão Mạch đâu?” họ la gọi. Lão nhất 
định phải nghe bài này. Bob phải dạy con mèo của hắn chơi vĩ cầm nhé, 
xong rồi chúng ta sẽ nhảy một điệu.” Họ gọi thêm bia, rồi bắt đầu la lối: 
“Hãy hát lại đi nào cậu chủ! Ngay đi nào! Một lần nữa thôi!” 

Họ bắt Frodo làm một chầu nữa, và rồi hát lại bài ca của cậu, trong khi 
nhiều người trong bọn họ hòa theo; bởi giai điệu thì đã quá quen thuộc, và 
họ nhớ lời rất nhanh. Giờ đến lượt Frodo cảm thấy tự mãn. Cậu nhảy cỡn 
trên bàn; rồi lần thứ hai đến Con bò nhảy qua mặt Trăng, cậu nhảy lên 
không trung. Có lẽ là hơi mạnh quá; bởi cậu rơi đánh uỳnh xuống một khay 
đầy vại bia, rồi trượt chân, và lăn lông lốc khỏi mặt bàn rầm, lộc cộc, sầm! 
Tất cả khán giả há hốc mồm chuẩn bị cười, và rồi ngưng bặt nghẹn lời; bởi 
ca công đã biến mất. Cậu cứ thế mất tăm, như thể đã chui lọt qua cái nền 
phòng không một lỗ nẻ! 


Các Hobbit địa phương nhìn trừng trừng kinh ngạc, rồi bật dậy hét gọi 
lão Đại Mạch. Cả hội liền tránh xa Pippin và Sam, hai cậu giờ thấy mình bị 
bỏ lại chơ vơ một góc, bị quan sát từ xa một cách hằm hè lẫn nghi ngại. Rõ 


https://thuviensach.vn 


ràng là nhiều người giờ đang coi bọn họ là đồng bạn của một tay phù thủy 
lang thang, quyền năng và mục đích chăng rõ ràng. Song có một cư dân 
Bree da ngăm ngăm đen đứng nhìn họ với vẻ nửa hiểu biết nửa giễu cợt 
kiến họ cảm thấy hết sức bất an. Ngay sau đó hắn ta chuồn ra khỏi cửa, theo 
sau là gã miền Nam mắt lác: cả hai đã thì thào cùng nhau cả tối. Lão Harry 
gác cổng cũng đi ra ngay sau bọn họ. 


Frodo cảm thấy mình thật khờ hết sức. Chăng biết phải làm gì khác, cậu 
bò dưới gầm bàn lủi sang góc tối cạnh Sải Chân Dài bấy giờ ngồi không 
nhúc nhích, chẳng để lộ chút suy nghĩ nào. Frodo dựa lưng vào tường và 
tháo Nhẫn ra. Cậu không thể giải thích làm sao nó lại đeo vào ngón tay 
mình. Cậu chỉ đoán là mình đang mải mân mê nó trong túi giữa lúc hát, rồi 
thì vì sao đó nó xỏ tuốt vào ngón tay khi cậu bất thình lình xoài tay chống 
đỡ cú ngã. Trong một khắc cậu băn khoăn tự hỏi có phải chiếc Nhẫn vừa 
chơi cậu một vố không; có lẽ nó cố xuất đầu lộ diện đáp lại điều ước hay 
mệnh lệnh nào đó bàng bạc trong phòng. Cậu không thích dáng vẻ của mấy 
gã vừa mới đi ra. 


“Sao?” Sải Chân Dài hỏi, đúng lúc cậu hiện hình trở lại. “Fại sao cậu 
làm thế? Còn tệ hơn bất kể chuyện gì các bạn cậu có thể nói lộ ra nữa! Cậu 
tự đưa chân vào tròng rồi! Hay nên nói là đưa tay nhỉ?” 


“Tôi không biết anh có ý gì,” Frodo cãi bay, vừa bực vừa lo. 


“O có, cậu biết đấy,” Sải Chân Dài đáp; “song chúng ta nên đợi cho 
tiếng ồn lắng xuống đã. Rồi, nếu cậu vui lòng, cậu Bao Gai, tôi muốn có lời 
riêng với cậu.” 


“Về chuyện gì?” Frodo gắt hỏi, tảng lờ việc anh ta bất thình lình gọi 
đúng tên cậu. 


“Một vấn đề khá quan trọng - cho cả hai ta, Sải Chân Dài đáp, nhìn 
thắng vào mắt Frodo. “Cậu có thể nghe được vài điều có lợi cho cậu.” 


https://thuviensach.vn 


“Được lắm,” Frodo nói, cố ra vẻ không mảy may bận tâm. “Tôi sẽ nói 
chuyện với anh sau.” 


Trong khi ấy một cuộc cãi vã đang xảy ra bên lò sưởi. Lão Bơ Gai vừa 
mới chạy vào, và giờ đang cố lắng nghe vài lời kể mâu thuẫn nhau cùng 
một lúc. 


“Chính mắt tôi thấy cậu ấy mà, ông Bơ Gai ạ,” một Hobbit nói; “hoặc 
nói đúng hơn là chính mắt tôi không thấy, là nếu ông hiểu ý tôi. Nói một 
cách khác, cậu ấy cứ thế biến tăm hơi thôi.” 

“Ông nói đùa đấy à, ông Ngải Cứu!” chủ quán nói, vẻ bối rối. 

“Tôi nói thật đấy!” Ngải Cứu đáp. “Mà thêm nữa, tôi nghĩ sao nói vậy.” 

“Chuyện này có nhầm lẫn sao đó,” lão Bơ Gai nói, vừa lắc đầu. “Cái cậu 
Gầm Đồi ấy to bự như thế làm sao biến tăm hơi được hay biến tăm mù, bởi 
thế có vẻ hợp lý hơn ở cái phòng này.” 

“Nếu vậy thì cậu ấy đầu rồi?” vài kẻ la lối. 

“Sao mà tôi biết được? Cậu ấy được hoan nghênh muốn đi đâu thì đi, 
miễn là sáng ngày ra cậu ấy thanh toán đủ. Giờ hằng còn cậu Took đây, cậu 
ấy có biến mất đâu.” 

“Ái chà, tôi biết tôi nhìn thấy gì, tôi biết cả tôi không nhìn thấy gì,” Ngải 
Cứu ngoan cố cãi. 

“Còn tôi thì bảo có nhầm lẫn sao đó,” lão Bơ Gai nhắc lại, nhặt cái khay 
lên, đoạn thu dọn mảnh sành vỡ. 

“Dĩ nhiên có nhầm lẫn rồi!” Frodo cất tiếng. “Tôi đâu có biến mất. Tôi 
đầy! Tôi chỉ vừa trao đổi vài lời với anh Sải Chân Dài trong góc này.” 


https://thuviensach.vn 


Cậu bước ra trước chỗ ánh lửa; song đám kia lùi dạt gần hết còn bối rối 
hơn cả lúc trước. Họ không chút hài lòng trước lời giải thích của cậu rằng 
cậu đã bò vụt đi dưới gầm bàn ngay sau khi bị ngã. Hầu hết các Hobbit và 
Con Người ở Bree đùng đùng bỏ về ngay lập tức, chăng còn hứng thú giải 
trí thêm gì nữa tối hôm ấy. Một hai kẻ nhìn Frodo tăm tối, vừa bỏ đi vừa thì 
thào với nhau. Những Người Lùn và hai ba Con Người lạ mặt còn nán lại 
đứng dậy chào tạm biệt chủ quán, song tảng lờ Frodo và các bạn cậu. Chẳng 
mấy chốc chẳng còn ai ngoài Sải Chân Dài, nãy giờ vẫn ngồi, chăng bị ai để 
ý, sát tường. 


Lão Bơ Gai không có vẻ bực bội lắm. Lão tính, rất có khả năng, là nhiều 
đêm tới đây, sau khi mà cái bí ẩn hiện tại này được bàn tán thấu đáo đâu 
vào đấy, nhà lão sẽ lại đầy khách như trước. “Giờ nào, cậu vừa mới làm gì 
vậy, cậu Gầm Đồi?” lão hỏi. “Dọa khách của tôi rồi đánh vỡ cốc vại sành 
của tôi bằng mấy trò nhào lộn ấy!” 

“Tôi rất xin lỗi nếu đã gây ra bất cứ chuyện gì cho ông,” Frodo nói. “Tôi 
đảm bảo với ông, tôi hoàn toàn không cố ý. Một sự cố không may hết sức.” 


“Được rồi, cậu Gầm Đồi! Nhưng nếu cậu lại định diễn trò ngã nhào, hay 
ảo thuật, hay gi gỉ gì gi những gì nữa, tốt nhất cậu cứ báo cho người ta biết 
trước, báo cho tôi nữa. Quanh đây chúnh tôi hơi nghi ngại bất kể thứ gì 
không theo lối thường - ghê sợ lắm, cậu hiểu ý tôi không; và chúng tôi 
không phải bất thình lình mà quen với chuyện đó đầu.” 


“Tôi sẽ không bao giờ làm bất kể chuyện gì như thế này nữa, thưa ông 
Bơ Gai, tôi hứa với ông. Còn bây giờ có lẽ tôi sẽ sửa soạn về giường thôi. 
Chúng tôi sẽ khởi hành sớm. Ông lo liệu hộ cho lũ ngựa lùn của chúng tôi 
được sẵn sàng trước tám giờ được không?” 

“Quá tốt rồi! Nhưng trước khi cậu đi, tôi muốn có lời riêng với cậu, cậu 
Gầm Đồi ạ. Tôi vừa nhớ lại một chuyện nhất định phải nói với cậu. Tôi hy 


https://thuviensach.vn 


vọng cậu không phật ý. Chốc nữa lo liệu xong một hai thứ, tôi sẽ đến phòng 
cậu, nếu cậu sẵn lòng “ 


“Hắn rồi!” Frodo nói; song trái tim cậu như chùng xuống. Cậu tự hỏi 
còn bao nhiêu lời riêng nữa rồi cậu mới được về giường, và liệu chúng sẽ 
tiết lộ điều gì. Phải chăng những người này thảy đều đang hùa nhau chống 
lại cậu? Cậu bắt đầu nghi ngờ khuôn mặt béo ních của lão già Bơ Gai cũng 
đang che giấu những mưu đồ tăm tối. 


Chương X 


SẢI CHÂN DÀI 


Frodo, Pippin và Sam quay trở về phòng ngủ. Không có đèn đóm gi. 
Merry không ở đó, lửa lò thì đã lụi. Mãi đến khi thổi than hồng bùng thành 
ngọn lửa và ném lền trên đôi bó củi xong họ mới phát hiện ra Sải Chân Dài 
đã vào theo họ. Anh ta ngồi bình thản trong chiếc ghế cạnh cửa tự bao giờ! 


“Chào!” Pippin nói. “Anh là ai, và anh muốn gì?” 


“Tôi tên là Sải Chân Dài,” anh ta đáp; “và mặc dầu bạn cậu có thể đã 
quên, cậu ta có hứa sẽ nói chuyện riêng với tôi.” 


“Tôi nghĩ là anh đã bảo tôi có thể nghe được chuyện øì đó có lợi,” Frodo 
nói. “Anh có gì để nói?” 


“Vài điều đấy,” Sải Chân Dài đáp. “Song, dĩ nhiên, tôi cũng đặt cái giá 
riêng.” 


“Ý anh là gì?” Frodo hỏi độp. 


https://thuviensach.vn 


“Đừng hoảng sợ! Ý tôi chỉ thế này: Tôi sẽ kể cho cậu nghe những gì tôi 
biết, cho cậu lời khuyên quý báu nữa - song đổi lại tôi muốn có phần 
thưởng.” 


“Phần thưởng kiểu gì, nói xem?” Frodo nói. Giờ cậu ngờ là mình vừa 
rơi vào tay một kẻ bất lương, và bứt rứt nghĩ bụng mình chỉ mang mỗi một 
chút tiền theo người. Tất cả số tiền ấy cũng khó lòng thỏa mãn một tên kẻ 
cướp, thế mà cậu lại chăng thể cho đi dù chỉ một đồng. 


“Không quá khả năng của cậu đâu,” Sải Chân Dài trả lời với nụ cười 
chậm rãi, như thể đoán ra ý nghĩ của Frodo. “Chỉ thế này: cậu phải đưa tôi 
đi cùng với cậu, tới chừng nào tự tôi muốn rời đoàn.” 


“Ô, thực vậy à!” Frodo đáp trả, kinh ngạc, song không nhẹ nhõm được 
bao nhiêu. “Kể cả nếu tôi cần thêm một bạn đồng hành, tôi cũng không nên 
đồng ý chuyện kiểu này, trừ phi tôi biết nhiều hơn nữa về anh cùng công 
chuyện của anh.” 


“Tuyệt!” Sải Chân Dài kêu lên, bắt tréo chân, đoạn ngồi thụt lùi vào cho 
thoải mái. “Cậu có vẻ tỉnh táo trở lại rồi đấy và thế chỉ có tốt thôi. Nãy giờ 
cậu đã quá bất cẩn. Được rồi! Tôi sẽ kể cậu nghe những øì tôi biết, và tùy 
cậu quyết định chuyện phần thưởng. Có lễ cậu sẽ vui lòng mà ban, sau khi 
đã nghe tôi kể.” 


“Vậy kể đi!” Frodo nói. “Anh biết gì?” 


“Quá nhiều; quá nhiều những thứ hắc ám,” Sải Chân Dài trầm ngầm nói. 
“Song về công chuyện của cậu...” Anh đứng dậy đi ra cửa, mở vội nhìn ra 
ngoài. Đoạn anh đóng cửa khẽ khàng và lại ngồi xuống. “lôi có đôi tai 
nhạy lắm,” anh ta tiếp tục, hạ hắn giọng, “và dù không biết biến thành vô 
hình, tôi đã đi săn nhiều thứ hoang dã giỏi cảnh giác và thường thì có thể 
tránh bị trông thấy, nếu tôi muốn. Tối nay tôi đã ở sau bờ giậu trên Đường 
Cái phía Tây Bree, đúng lúc bốn Hobbit đi ra khỏi Vệt Đồi. Tôi không cần 


https://thuviensach.vn 


nhắc lại mọi điều họ đã nói với lão Bombadil hoặc với nhau, song một 
chuyện khiến tôi để ý. Xin nhớ cho, một người bọn họ nói, là không được 
nhắc đến cái tên Bao Gai. Tôi là ông Gầm Đồi, nếu có cần phải cáo tên tiếc 
gì. Chuyện ấy khiến tôi thấy quan tâm đến độ tôi theo bọn họ đến tận đây. 
Tôi lẻn vào qua cổng ngay sau bọn họ. Có lẽ ngài Bao Gai hắn có một lý do 
tốt đẹp cho việc để tên của ngài lại đằng sau; song nếu vậy, tôi khuyên ngài 
và các bạn mình nên cẩn trọng hơn.” 


“Ta không thấy tên ta có gì thú vị cho ai ở Bree này cả,” Frodo giận dữ 
nói, “và ta vẫn còn chưa biết vì sao nó khiến ngươi thích thú. Ngài Sải Chân 
Dài hắn có một lý do tốt đẹp cho việc theo dõi và nghe lén; song nếu vậy, 
tôi khuyên ngài hãy giải thích rõ ràng,” 


“Trả lời hay lắm!” Sải Chân Dài đáp, vừa cười lớn. “Song giải thích của 
ta lại rất đơn giản: Ta đang tìm kiếm một Hobbit tên gọi Frodo Bao Gai. Ta 
muốn tìm ra anh ta thật sớm. Ta được biết rằng anh ta đang mang ra khỏi 
Quận, chà, một bí mật liên quan tới ta và bạn hữu của ta.” 


“Nào xin đừng hiểu nhầm!” anh ta kêu lên, lúc Frodo nhốm dậy khỏi 
chỗ ngồi, còn Sam quắc mát nhảy dựng cả lên. “Tôi sẽ lưu tâm lo cho bí 
mật ấy hơn cả cậu nữa. Và cấn thận đúng là cần thiết!” Anh nhao người ra 
trước nhìn họ chằm chằm. “Hãy nhìn kỹ mọi cái bóng!” anh nhỏ giọng. “Đã 
có những ky sĩ đen đi qua Bree rồi. Hôm thứ Hai một tên đi xuôi đường 
Xanh, họ bảo thế; rồi một tên nữa xuất hiện sau đấy, từ phía Nam đi ngược 
lần đường Xanh.” 


Im lặng bao trùm. Cuối cùng, Frodo bảo Pippin và Sam: “Đáng lẽ tôi đã 
phải đoán ra truyện qua cái cách lão gác cổng chào đón chúng ta mới phải,” 
cậu nói. “Cả lão chủ quán cũng có vẻ như đã biết được điều gì đó. Tại sao 
lão cứ ép chúng ta nhập bọn? Mà tại lý do quỷ quái gì chúng ta lại cư xử 
ngu đần làm vậy: đáng nhếẽ ta nên ở yên trong này.” 


https://thuviensach.vn 


“Đáng nhẽ làm thế là tốt hơn hết,” Sải Chân Dài cất tiếng. “Tôi đã muốn 
ngăn các cậu đi vào phòng khách, giá có thể; song lão chủ quán lại chẳng để 
tôi vào gặp các cậu, hay là cho để lại lời nhắn gì.” 


“Anh có nghĩ lão ta...” Frodo dợm hỏi. 


“Không, tôi chăng nghĩ xấu gì cho lão già Bơ Gai cả. Chỉ là lão không 
hoàn toàn thích những hạng lang thang bí ẩn như tôi thôi.” Frodo băn khoăn 
nhìn anh. “Chà chà, trông tôi bộ dạng lưu manh thế còn gì?” Sải Chân Dài 
hỏi, khóe mép khẽ vén lên và mắt thoáng ánh nhìn kỳ lạ. “Song tôi mong 
chúng ta sẽ hiểu nhau hơn nữa. Chừng nào chúng ta hiểu nhau, tôi mong 
cậu sẽ giải thích chuyện gì đã xảy ra khi hết bài ca của cậu. Vì cái trò tiểu 
xảo ấy...” 


“Đó đơn thuần là tai nạn!” Erodo cắt lời. 


“Tôi băn khoăn đấy,” Sải Chân Dài nói. “Cứ cho là tai nạn đi. Tai nạn đó 
khiến cậu lâm vào tình thế nguy hiểm.” 


“Khó lòng nguy hiểm hơn hồi nào đến giờ được,” Frodo nói. “lôi biết 
những tên ky sĩ đó đang truy đuổi mình; song bây giờ, dù sao đi nữa, có vẻ 
như chúng đã để xống tôi và biến đi rồi.” 


“Cậu chớ tin chuyện ấy!” Sải Chân Dài đanh giọng. “Chúng sẽ quay lại. 
Nhiều tên nữa đang đến. Còn những tên khác nữa. Tôi biết số lượng chúng. 
Tôi biết đám Ky Sĩ này.” Anh ngừng lời, đôi mắt lạnh băng và nghiêm nghị. 
“Cũng có vài dân Bree không tin tưởng được,” anh tiếp. “Bill Dương Xỉ 
chăng hạn. Gã khét tiếng xấu xa ở Đạo Bree, và chuyên có bọn quái dần gọi 
cửa nhà gã. Cậu hắn đã để ý thấy hắn giữa đám người lúc nãy: một tay 
ngăm ngăm đen ưa nhạo báng. Gã rất thân mật với một trong những kẻ lạ 
mặt miền Nam, bọn chúng chuồn ra ngoài cùng với nhau sau “tai nạn” vừa 
rồi của cậu. Không phải mọi tay miền Nam ấy đều có ý tốt; còn về Dương 


https://thuviensach.vn 


Xỉ, gã sẵn sàng bán bất cứ thứ gì cho bất cứ ai; hoặc giả chơi việc ác làm 
thú vui.” 


“Dương Xi thì bán gì chứ, mà tai nạn của tôi liên quan gì tới hắn?” 
Erodo vặc lại, vẫn cương quyết không chịu hiểu những lời bóng gió của Sải 
Chân Dài. 


“Bán tin tức về cậu, cố nhiên rồi,” Sải Chân Dài trả lời. “Một mẫu 
chuyện về cuộc biểu diễn vừa rồi của cậu thôi cũng sẽ rất thú vị cho vài bọn 
người nào đó. Sau đó chúng sẽ chăng cần được nói rõ mới biết tên thật của 
cậu. Tôi thấy rất có khả năng chưa qua đêm nay thì chúng đã biết được 
chuyện vừa rồi. Thế đủ chưa? Về phần thưởng của tôi, cậu có thể làm øì thì 
làm: nhận hoặc không nhận tôi làm người dẫn đường tùy cậu. Nhưng tôi 
dám nói là tôi biết mọi đường đất giữa Quận và Dãy Núi Mù, vì tôi từng 
nhiều năm lang thang qua lại đây. Tôi già hơn vẻ bề ngoài nhiều. Tôi có thế 
hữu ích đấy. Cậu sẽ phải rời đường lớn sau đêm nay; bởi đám ky mã sẽ theo 
dõi con đường cả ngày lẫn đêm. Cậu có thể trốn thoát khỏi Bree, và được 
phép đi tiếp trong khi Mặt Trời còn ở trên cao; song cậu sẽ không đi xa 
được đâu. Chúng sẽ đuổi kịp cậu nơi đồng hoang, trong chỗ tối nào đó nơi 
không có ai cứu giúp. Cậu có muốn chúng tìm thấy cậu không? Chúng kinh 
khủng lắm!” 


Các Hobbit nhìn anh chằm chằm, kinh ngạc thấy khuôn anh rúm ró như 
thể bị đau đớn, hai bàn tay anh ghì chặt thành ghế. Căn phòng lặng tờ, ánh 
sáng dường như đã nhạt hắn. Mất một lúc anh ngồi với đôi mắt vô định như 
thể đang bước đi trong ký ức xa xăm nào hoặc giả đang lắng nghe những 
thanh âm của đêm thăm thắm. 


“Đấy!” lúc sau anh kêu lên, giơ tay lên ngang mày. “Có lẽ tôi biết về 
những kẻ truy đuổi này nhiều hơn cậu. Cậu sợ chúng, song cậu sợ chúng 
vẫn chưa đủ. Ngày mai cậu sẽ phải trốn sao cho thoát, nếu có thể. Sải Chân 
Dài có thể đưa cậu đi theo những lối mòn hiếm người qua lại. Cậu sẽ nhận 
anh ta chứ?” 


https://thuviensach.vn 


Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Frodo không trả lời, tâm trí cậu bối 
rối những nghi ngờ và sợ hãi. Sam cau mày, nhìn chằm chằm cậu chủ; cuối 
cùng chú vuột nói: 


“Xin phép cậu, cậu Frodo, tôi thì cứ nói không! ông Sải Chân Dài đây, 
ông ta cảnh cáo rồi ông ta nói coi chừng, thì vâng tôi nghe, rồi cứ bắt đầu từ 
ông ấy trước đi. Ông ấy từ Vùng Đất Hoang đi ra, mà tôi chưa nghe được gì 
tốt đẹp về hạng người như thế. Ông ta biết nhiều chuyện, rõ là thế, quá 
nhiều đến nỗi không thích được; nhưng để ông ta dẫn dắt chúng ta vào chốn 
tăm tối không ai cứu giúp, như ông ta nói, thì thật là vô lý.” 

Pippin bồn chồn, nom không thoải mái. Sải Chân Dài không đáp lời 
Sam, mà quay cặp mắt chăm chú sang Frodo. Frodo bắt gặp cái nhìn của 
anh, bèn quay đi. “Không,” cậu chầm chậm nói. “Tôi không đồng ý. Tôi 
nghi, có lẽ anh không hắn giống như vẻ ngoài mà anh đã chọn. Lúc bắt đầu 
mở miệng với tôi thì anh nói y như dân Bree, song rồi giọng anh thay đổi. 
Nhưng Sam có vẻ đúng ở điểm này: tôi không hiểu tại vì sao anh cảnh báo 
chúng tôi nên cẩn thận mà lại yêu cầu chúng tôi tin anh. Tại sao phải giả 
trang như vậy? Anh là ai? Anh thực sự biết gì về... về công chuyện của tôi; 
và làm thế nào anh biết được?” 


“Bài học thận trọng đã được lĩnh hội triệt đế” Sải Chân Dài nói kèm 
theo nụ cười nghiêm nghị. “Song thận trọng là một chuyện, do dự là chuyện 
khác. Các cậu sẽ chăng bao giờ tự sức mình mà tới được Thung Đáy Khe 
đầu, cơ may duy nhất của các cậu là phải tin tôi. Các cậu phải quyết định đi. 
Tôi sẽ trả lời một vài cầu hỏi của các cậu, nếu làm thế giúp các cậu quyết 
định. Mà tại sao các cậu nên tin lời nói của tôi, nếu chẳng phải các cậu đã 
tin tôi rồi? Tuy thế chuyện là thế này...” 


https://thuviensach.vn 


Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa cốc cốc. Lão Bơ Gai vừa mang nến đến, 
đằng sau lão là Nob cầm mấy can nước nóng. Sải Chân Dài rút vào trong 
một góc tối. 


“Tôi đến chúc các vị ngủ ngon đây,” lão chủ quán nói, đặt nến lên bàn. 
“NÑob! Mang nước vào các phòng nhanh!” Lão vào hắn bên trong đoạn đóng 
cửa. 


“Chả là thế này,” lão dợm giọng, vừa ngập ngừng nom lo lắng. “Nếu tôi 
đã gây hậu quả tai hại, tôi thực bụng xin lỗi. Song chuyện nọ bó chuyện kia, 
như các cậu sẽ công nhận thôi: tôi là một lão già bận rộn. Mà tuần này đầu 
tiên có một thứ rồi lại thứ khác lúc lắc nhắc nhớ cái trí nhớ của tôi, như 
ngạn ngữ vẫn nói; và tôi mong là chưa quá muộn. Các cậu biết không, 
người ta dặn tôi ngóng chờ mấy Hobbit từ Quận đến, nhất là chờ một người 
có tên Bao Gai.” 


“Chuyện đó liên quan gì đến tôi?” Frodo hỏi, 


“À! Cậu biết rõ nhất,” lão chủ quán đáp, vẻ biết tỏng mọi chuyện. “Tôi 
sẽ không tố cậu đâu; song người ta bảo tôi là tay Bao Gai này có lẽ sẽ dùng 
cái tên Gầm Đồi mà đi lại, tôi còn được nghe một bản mô tả khớp ¡in cậu 
đây, tôi xin được nói vậy.” 


“Thế à! Ta hãy thử lắng nghe xem nào!” Frodo nói, ngắt lời chăng mấy 
khôn ngoan. 


“Một ông bạn nhỏ bé vâm váp má đỏ hây hây,” lão Bơ Gai nói vẻ trịnh 
trọng. Pippin cười rúc rích, còn Sam nom có vẻ công phẫn. “Thế không 
giúp ông mấy nhỉ; thế giống hầu hết các Hobbit mất rồi, ông Mạch ạ, ông 
ta bảo tôi,” lão Bơ Gai tiếp tục, vừa liếc xéo Pippin. “Nhưng anh bạn này 
cao hơn đa số và đẹp đẽ hơn hầu như tất cả, cậu ta còn có cái cằm chẻ, 
thần thái tươi tỉnh, có con mắt sáng. Xin cậu bỏ quá chứ, ông ta nói ra 
những câu đó, chăng phải tôi.” 


https://thuviensach.vn 


“Ông ta nói những câu đó? Mà ông ta là ai?” Frodo háo hức hỏi. 


“À! Là Gandalf đó, giả sử cậu biết là ai. Nguòi ta nói ông ấy là một lão 
phù thủy, nhưng ông ấy là bạn tốt của tôi, phù thủy hay không phù thủy 
cũng vậy. Nhưng bây giờ giả sử gặp lại ông ấy tôi không biết ông ấy sẽ nói 
øì với tôi đây: có làm chua hết cả bia của tôi hay biến tôi thành khúc gõ, tôi 
cũng chằng nên kinh ngạc. Ông ấy vốn tính vội vàng. Nhưng mà chuyện gì 
đã xảy ra thì cũng chăng xóa bỏ được. 


“Vậy, ông đã làm gì?” Frodo nói, sốt ruột vì kiểu bộc bạch suy nghĩ 
chậm chạp của lão Bơ Gai. 


“Tôi đang đến đoạn nào rồi nhỉ?” lão chủ quán nói, ngập ngừng rồi bật 
ngón tay đánh tách. “A, rồi! Ông Gandalf. Ba tháng trước ông ấy bước 
thằng vào phòng tôi không thèm gõ cửa. Ông Mạch, ông ấy bảo, sáng mai 
ta sẽ ra đi. Ông sẽ làm cho ta một việc chứ? Ông cứ nói việc đó ra là được, 
tôi mới đáp. Ta đang vội, ông ấy bảo, và bản thân ta không có thời gian, 
nhưng ta muốn chuyển một lời nhắn đến Quận. Ông có ai tin cẩn có thể sai 
đi không? Tôi có thể tìm ra ai đó, tôi bảo, ngày mai, hoặc có lẽ là ngày kia. 
Cứ làm ngay ngày mai đi, ông ta bảo, và rồi đưa cho ta một bức thư. 


“Bức thư đề địa chỉ rõ ràng,” lão Bơ Gai nói, lấy bức thư từ trong túi ra, 
đoạn rành rọt đọc địa chỉ một cách chậm rãi và hãnh diện (lão rất quý danh 
tiếng bản thân là con người có chữ nghĩa); 


Ông FRODO BAO GAI, ĐÁY BAO, HOBBIT THÔN tại QUẬN 


“Một bức thư ông Gandalf gửi cho tôi!” Frodo la lên. 


“AI” lão Bơ Gai đáp. “Vậy tên cậu đúng là Bao Gai?” 


https://thuviensach.vn 


“Quả vậy,” Frodo thú thực, “và ông nên đưa bức thư đó cho tôi ngay, rồi 
giải thích xem vì sao ông không chuyển đi. Tôi đoán đó chính là chuyện 
ông muốn nói tôi nghe, mặc dầu ông đã lòng vòng mất bao thời gian mới đi 
vào chuyện chính.” 


Lão Bơ Gai tội nghiệp nom bối rối. “Cậu nói đúng, cậu chủ ạ,” lão thú 
nhận, “tôi mong cậu bỏ quá. Tôi còn sợ chết khiếp không biết ông Gandalf 
sẽ nói gì, nếu sự trễ nải này sinh ra tai họa. Nhưng tôi không cố ý giữ thư lại 
đâu. Tôi cất nó đi cho an toàn. Rồi hôm sau tôi chăng tìm được ai sẵn lòng 
đi Quận, ngày hôm sau đó cũng không, cũng chăng có đứa nào trong quán 
rảnh rang; thế rồi việc nọ tiếp việc kia khiến tôi quên khuấy mất. Tôi quả là 
một lão già bận rộn. Tôi sẽ làm mọi việc có thể để chỉnh đốn sự tình, và nếu 
tôi giúp được bất kể øì, cậu cứ việc nói ra thôi. 


“Cất bức thư đi, tôi hứa với ông Gandalf đúng như thế. Ông Mạch, ông 
ấy bảo tôi, người bạn này của ta từ Quận đi, chẳng mấy nữa cậu ấy có lễ sẽ 
ra đến đường này, cậu ấy và những người khác nữa. Cậu ấy sẽ xưng tên là 
Gầm Đồi. Lưu ý chỉ tiết ấy nhé! Song ông không cần phải hỏi gì cả. Và nếu 
ta không ở bên cậu ấy, thì cậu ấy có thể đang gặp rắc rối, nên cậu ấy sẽ cần 
được giúp. Cứ làm mọi việc có thể cho cậu ấy, ta sẽ rất biết ơn, ông ấy bảo 
thế. Và cậu đây rồi, rắc rối thì hình như chăng còn bao xa.” 


“VY ông là sao?” Frodo hỏi. 


“Những kẻ áo choàng đen,” lão chủ quán hạ giọng nói. “Bọn chúng tìm 
kiếm Bao Gai, gớm, chúng mà có ý tốt thì chắc tôi đã thành dân Hobbit rồi. 
Ấy là hôm thứ Hai, lũ chó làng oăng oẳng hết cả lên còn bầy ngỗng la 
quàng quạc. Tôi thì cứ gọi chuyện này là ghê sợ. Thằng Nob, nó đến bảo tôi 
là hai người áo choàng đen đang ở ngoài cửa hỏi thăm một Hobbit tên gọi 
Bao Gai. Tóc thăng Nob dựng đứng hết cả. Tôi đuổi bọn người áo choàng 
đen đi, đóng sầm cửa trước mặt chúng; song chúng cứ hỏi đi hỏi lại câu đó 
suốt dọc đường đến Archet, tôi nghe đồn vậy. Và cái gã Tuần Du, Sải Chân 


https://thuviensach.vn 


Dài ấy, gã ta cũng hỏi suốt. Cố vào đây gặp cậu bằng được, chưa cho cậu 
nhai được một miếng hay nhấp được ngụm nào, vậy chứ lại.” 


“Vậy chứ lại!” Sải Chân Dài đột ngột lên tiếng, tiến vào trong vùng ánh 
sáng. “Và hắn đã tránh được khối rác rối, nếu lúc ấy lão để cho gã ta vào, 
lão Đại Mạch ạ.” 


Lão chủ quán giật nảy người kinh ngạc. “Nhà anh à!” lão gào tướng. 
“Anh hay bất thình lình vọt ra nhỉ. Anh muốn gì?” 


“Anh ta ở đây là được tôi cho phép,” Frodo nói. “Anh ta đến đề nghị tôi 
cho anh ta giúp sức.” 


“Ái chà, cậu biết việc cậu, nhỉ,” lão Bơ Gai nói, ngờ vực nhìn Sải Chân 
Dài chăm chằm. “Song giá tôi ở trong tình cảnh của cậu tôi đừng hòng nhận 
một gã Tuần Du.” 


“Vậy lão sẽ nhận ai?” Sải Chân Dài hỏi. “Một lão chủ quán trọ béo ] chỉ 
nhớ mỗi tên mình vì ngày nào cũng bị người ta hét cái tên vào mặt? Họ 
chăng thể ở lại quán Ngựa Lồng mãi mãi, họ lại chăng thể về nhà. Họ còn 
một chặng đường dài trước mặt. Lão có tính đi cùng họ bảo vệ họ khỏi bọn 
áo choàng đen không?” 


“Tôi hả? Rời Bree ấy à! Có các bao nhiêu tiền tôi cũng không làm thế,” 
lão Bơ Gai đáp, nom thực sự sợ hãi. “Mà sao cậu không thể ở yên lại đây 
một ít lâu, cậu Gầm Đồi? Tất cả những chuyện kỳ quặc này là thế nào? Bọn 
áo choàng đen muốn øì, mà chúng từ đâu ra, tôi thực muốn biết?” 


“Rất tiếc tôi không thể giải thích hết được,” Frodo đáp. “Tôi đang rất 
mệt và lo lắng, mà chuyện thì dài. Nhưng nếu ông định giúp tôi, tôi buộc 
phải cảnh báo là ông sẽ gặp nguy hiểm chừng nào tôi còn ở trong nhà của 
ông đấy. Bọn Ky Sĩ Đen này: tôi không dám chắc, nhưng có lẽ, tôi e rằng 
chúng từ...” 


https://thuviensach.vn 


“Chúng từ Mordor đến,” Sải Chân Dài trầm giọng nói. “PFừ Mordor, Đại 
Mạch ạ, nếu từ đó có chút ý nghĩa nào với lão.” 


“Cứu chúng con!” lão Bơ Gai rú lên, mặt tái nhợt; cái tên rành rành là 
quen thuộc với lão. “Đó là tin tức xấu nhất đến với Bree trong thời của tôi.” 


“Quả vậy,” Frodo thừa nhận. “Ông vẫn sẵn lòng giúp tôi chứ?” 


“Có chứ,” lão Bơ Gai nói, “Hơn bao giờ hết. Mặc dù tôi không biết loại 
người như tôi có thể làm được øì chống lại, chống lại...” lão nao núng. 


“Chống lại Bóng Tối phía Đông,” Sải Chân Dài lắng lặng nói. “Không 
nhiều, Đại Mạch ạ, song chút ít cũng là giúp. Lão có thể để cậu Gầm Đồi 
ngủ lại đây đêm nay, vẫn là cậu Gầm Đồi, và lão có thể quên cái tên Bao 
Gai đi, kỳ đến lúc nào cậu ấy xa rồi.” 


“Tôi sẽ làm thế,” Bơ Gai nói. “Nhưng tôi e chúng sẽ tìm ra cậu ấy ở đây 
chăng cần sự giúp đỡ của tôi. Thật đáng tiếc tối nay cậu Bao Gai lại lôi kéo 
sự chú ý về mình, ấy là nói nói giảm nói tránh nhất rồi đấy. Trước đềm nay 
ở Bree, câu chuyện về cú biến mất của ông Bilbo cũng đã phong thanh. Đến 
thằng Nob của chúng tôi cũng đang loay hoay đoán mò bằng cái đầu chậm 
hiểu ấy: mà có khối kẻ khác ở Bree sáng ý hơn nó.” 


“Chà, chúng ta chỉ có thể mong bọn Ky Sĩ chưa quay lại,” Frodo nói. 


“Mong là đừng, thật thế,” Bơ Gai nói. “Mà ma quỷ hay chắng ma quỷ 
cũng vậy, chúng sẽ không vào được quán Ngựa Lồng dễ thế đâu. Từ giờ đến 
sáng mai các vị chớ lo. Nob sẽ không nói cầu nào. Chừng nào tôi còn đứng 
vững hai chân, không một tên áo choàng đen nào qua được cửa quán này. 
Tôi và người của tôi sẽ canh gác đêm nay; nhưng nếu được, các vị cứ nên 
chợp mắt một chút.” 


“Bất kể thế nào, nhất định phải gọi chúng tôi trước bình minh đấy,” 
Frodo nói. “Chúng tôi phải khởi hành càng sớm càng tốt. Bữa sáng sáu giờ 


https://thuviensach.vn 


rưỡi nhé.” 


“Được! Tôi sẽ lo liệu xếp đặt mọi chuyện,” chủ quán nói. “Chúc ngủ 
ngon, cậu Bao Gai - Gầm Đồi chứ nhỉ! Chúc ngủ ngon - ôi nào, xin phù hộ 
con! Cậu Hươu Bia Rum đâu rồi nhỉ?” 


“Tôi không biết,” Frodo nói, thốt nhiên lo lắng. Họ đã quên khuấy 
Merry, và đêm thì đang về khuya. “Tôi e cậu ta ra ngoài rồi. Cậu ta nói đi 
hít thở không khí trong lành gì đó.” 


Chà, các cậu đúng là cần trồng nom thêm, thật thế: đoàn các cậu cứ như 
đang đi hưởng kỳ nghỉ ấy!” lão Bơ Gai mỉa mai. “Tôi phải đi cài cửa nẻo 
ngay, nhưng tôi sẽ gắng chừng để bạn cậu vào được khi cậu ấy quay về. Tôi 
nên sai thằng Nob đi tìm cậu ta thì hơn. Chúc toàn thể các vị ngủ ngon!” 
Cuối cùng lão Bơ Gai đi ra, nhìn Sải Chân Dài đầy ngờ vực lần nữa đoạn 
lắc đầu một cái. Bước chân lão bặt dần cuối hành lang. 


“Sao?” Sải Chân Dài lên tiếng. “Bao giờ các cậu định mở lá thư kia?” 
Frodo thận trọng nhìn dấu niêm phong trước khi xé thư. Có vẻ rành rành là 
thư của Gandalf. Bên trong, chữ viết duyên dáng mà mạnh mẽ của ông già 
phù thủy trình bày thông điệp sau: 


QUÁN NGỰA LỒNG, BREE. Ngày giữa năm, năm Quận 1418. 
Frodo thân thương, 


Tin xấu đã đến tai ta nơi đây. Ta phải khởi hành ngay lập tức. Cháu nên 
sớm rời Đáy Bao, và ra khỏi Quận muộn nhất trước cuối tháng Bảy. Ta sẽ 
trở lại sớm nhất có thể; và ta sẽ đi theo cháu, nếu thấy rằng cháu đã ra đi 
trước rồi. Cứ để lại cho ta một lời nhắn, nếu cháu đi qua Bree. Cháu có thể 


https://thuviensach.vn 


tin cậy chủ quán (lão Bơ Gai), Cháu cũng có thể gặp một người bạn của ta 
trên Đường Cái: một Con Người, cao gầy, da sậm màu, tên thì vài người 
gọi là Sải Chân Dài. Anh ấy biết chuyện của ông cháu ta nên sẽ giúp cháu. 
Hãy đến Thung Đáy Khe. Ta hy vọng chúng ta sẽ có thể tái ngộ ở đó. Nếu ta 
không đến được, Elrond sẽ cho cháu lời khuyên. 


Ông già của cháu đang rất vội, 
GANDALF P 


TB: ĐỪNG dùng Nó nữa, bất kể lý do gì cũng đừng! Đừng đi vào ban 


đêm! 


TTB: Phải kiểm tra cho chắc đấy là Sải Chân Dài thật. Có khối kẻ lạ 
mặt lang thang trên đường. Tên thật của anh ấy là Aragorn. L4 


Đích thực là vàng thời không lấp lánh, 
Lang thang cô lánh chẳng cứ lạc đường; 
Cội khỏe thân cường dẫu già không mạt, 
Rễ sâu bám chặt phạm nào tuyết sương. 
Từ đống tro tàn sẽ khêu lại lửa, 

Giữa đêm phong tỏa ánh sáng bật ra; 
Lưỡi thép gãy lìa lại rèn sắc bén, 

Kẻ không vương miện tái hồi ngai vua. 


TTTB: Ta hy vọng lão Bơ Gai gửi thư này lập tức. Một người đáng tin 
cậy thật, song trí nhớ của lão hệt một căn buồng chứa đồ tạp nhạp: thứ cần 
đến lúc nào cũng bị chôn vùi. Nếu lão quên, ta sẽ quay chín lão. 


https://thuviensach.vn 


«° 


Chúc Lành! Ƒ 


+ 


FErodo đọc thầm bức thư, đoạn chuyển cho Pippin và Sam. “Lão Bơ Gai 
thực sự đã làm rối beng mọi chuyện!” cậu nói. “Lão xứng đáng bị quay chín 
lắm. Nếu tôi nhận thư này ngay, có phải tất cả chúng ta giờ đã yên ổn ở 
Thung Đáy Khe rồi không. Mà chuyện gì có thể đã xảy ra cho ông Gandalf 
chứ? Ông ấy viết như thể sắp dấn thân vào nguy hiểm gì đó vô cùng lo lớn 
ây.” 


“Bao nhiêu năm nay ông ấy vẫn làm như thế,” Sải Chân Dài nói. 


Frodo đăm chiêu quay nhìn anh ta, băn khoăn về lới tái bút thứ hai của 
Gandalf. “Tại sao anh không nói ngay cho tôi biết anh là bạn của ông 
Gandalf?” cậu hỏi. “Sẽ đỡ bao nhiêu thời gian.” 


“Có thực thế không? Cho đến tận bây giờ, có ai trong các cậu đã tin 
tôi?” Sải Chân Dài hỏi. “Tôi chăng biết là có bức thư này. Tất cả những gì 
tôi biết là tôi phải thuyết phục cậu tin tôi không bằng cớ, nếu muốn giúp 
cậu. Bất luận ra sao, tôi cũng không định ngay lập tức kể cho cậu mọi 
chuyện về bản thân. Tôi phải tìm hiếu các cậu trước, và chắc chắn về các 
cậu đã. Kẻ Thù từng gài bẫy tôi trước đây rồi. Chừng nào trí tôi quyết, tôi 
đã sẵn sàng kể cậu nghe bất kể chuyện øì cậu hỏi. Song tôi phải thừa nhận,” 
anh nói thêm với tiếng cười kỳ quặc, “là tôi cứ mong cậu sẽ mến tôi chỉ vì 
chính tôi thôi đấy. Một kẻ bị săn đuổi đôi khi chán ghét sự bất tín và khát 
khao tình bằng hữu. Nhưng đấy, tôi tin là ngoại hình phản lại tôi,” 


“Ngoại hình phản thật - ngay cái nhìn đầu tiên thì giá nào cũng bị phản,” 
Pippin cười lớn vẻ khoan khoái đột ngột sau khi đọc bức thư của Gandalf. 
“Mà đẹp trai không bằng cư xử đẹp, như ở Quận chúng tôi vẫn nóí; mà tôi 


https://thuviensach.vn 


dám nói tất cả chúng tôi sẽ nom từa tựa như anh sau vài ngày nằm bờ hào 
hàng giậu.” 


“Các cậu cần nhiều hơn vài ngày, thậm chí vài tuần, hay vài năm lang 
thang trong Miền Hoang Vu mới nom giống được như Sải Chân Dài này,” 
anh trả lời. “Mà các cậu sẽ chết vùi trước đó, trừ phi các cậu cứng cỏi hơn 
vẻ bề ngoài.” 


Pippin dịu lại, song Sam không nản chí, chú vẫn lườm Sải Chân Dài vẻ 
nghỉ ngại. “Làm sao chúng tôi biết anh chính là Sải Chân Dài mà ông 
Gandalf nói đến?” chú vặn hỏi. “Anh chẳng hề nhắc cái tên Gandalf, cho 
mãi tới lúc bức thư này xuất hiện. Biết đâu anh là gián điệp giả trang, theo 
như tôi thấy, cố ép chúng tôi đi cùng anh. Biết đầu anh đã giết Sải Chân Dài 
thật rồi lấy quần áo của anh ấy. Anh định đáp lại thế nào đây?” 


“Đáp lại rằng chú thật là một anh chàng dũng cảm,” Sải Chân Dài nói; 
“song ta e câu trả lời duy nhất cho chú, Sam Gamgee ạ, là thế này. Nếu ta 
đã giết Sải Chân Dài thật, ta có thể giết cả chủ. Và ta đã giết chú rồi mà 
chăng cần nhiều lời. Nếu ta nhằm vào chiếc Nhãn, ta có thể đoạt lấy nó - 
NGAY LÚC NÀY!” 


Anh đứng dậy, dường như đột ngột cao lớn hăn lên. Trong mắt anh lóc 
một tia sáng, sắc lẹm và đầy uy vũ. Hất áo choàng ra sau, anh đặt tay lên 
chuôi thanh kiếm nãy giờ vẫn đeo khuất bên sườn. Cả bọn không dám cử 
động. Sam im bặt, ngồi há mồm nhìn anh chằm chằm. 


“Nhưng tôi đúng là Sải Chân Dài đích thực, may thay,” anh nói, vừa 
nhìn xuống cả bọn, khuôn mặt dịu đi bằng một nụ cười bất thình lình. “Tôi 
là Aragorn con trai Arathorn; và nếu dù sinh hay tử mà có thể cứu các cậu, 
tôi cũng sẵn lòng,” 


https://thuviensach.vn 


Im lặng kéo dài. Cuối cùng Frodo ngập ngừng nói. “Tôi đã tin là anh ở 
phe tôi trước khi bức thư xuất hiện,” cậu nói, “hoặc chí ít tôi cũng mong 
như thế. Tối nay anh đã mấy lần khiến tôi chết khiếp, nhưng không hề 
giống như cái lối của lũ bầy tôi của Kẻ Thù, hoặc tôi tưởng tượng thế. Tôi 
nghĩ gián điệp của hắn sẽ - chà, trông đẹp đẽ tử tế và bốc mùi đáng ghét 
hơn, nếu anh hiểu ý tôi.” 


“Tôi hiểu,” Sải Chân Dài cười lớn. “Tôi thì lại trông đáng ghét và bốc 
mùi tử tế. Thế phải không? Đích thực là vàng thời không lấp lánh, lang 
thang cô lánh chẳng cứ lạc đuờng.” 


“Vậy những câu thơ này vận vào anh à?” Frodo hỏi. “Tôi không thể luận 
ra chúng nói ý gì. Nhưng làm sao anh biết những câu thơ ấy có ở trong lá 
thư của ông Gandalf, nếu anh chưa hề đọc thư?” 


“Tôi không hề biết, anh đáp. “Song tôi là Aragorn, và những vần thơ ấy 
đi cùng cái tên này.” Anh rút gươm ra, họ thấy là lưỡi gươm quả tình đã bị 
gãy cách chuôi quãng một bộ. “Không tác dụng mấy nhỉ, chú Sam?” Sải 
Chân Dài nói. “Song thời điểm nó được rèn mới lại sắp đến rồi.” 


Sam không nói gì. 


“Vậy thì,” Sải Chân Dài nói, “được sự cho phép của Sam, chúng ta sẽ 
coi như thỏa thuận thế nhé. Sải Chân Dài sẽ là nguời dẫn dường cho các vị. 
Ngày mai chúng ta sẽ có một cuốc đường gian nan. Kể cả nếu được phép tự 
do rời Bree, giờ đây chúng ta khó có thể mong rời đi mà không bị ai để ý. 
Song ta sẽ cố biến đi càng sớm càng hay. Tôi biết một hai lối ra khỏi Đạo 
Bree ngoài con đường cái. Một khi rũ được bọn truy đuổi, chủng ta sẽ thằng 
đường đến Đỉnh Gió.” 


“Đỉnh Gió?” Sam hỏi. “Cái gì thế?” 
“Đó là một quả đồi, ngay phía Bắc Đường Cái, chừng nửa đường từ đây 


tới Thung Đáy Khe. Đỉnh Gió nhìn bao quát một vùng rộng khắp chung 


https://thuviensach.vn 


quanh; và ở đó chúng ta có cơ hội quan sát chung quanh ta. Gandalf sẽ đến 
đó, nếu ông ấy đi theo chúng ta. Sau Đỉnh Gió, hành trình sẽ trở nên khó 
khăn hơn, và chúng ta sẽ phải lựa chọn giữa đủ loại nguy hiểm.” 


“Lần cuối anh gặp ông Gandalf là khi nào?” Frodo hỏi. “Anh có biết 
ông ấy ở đâu, hay đang làm gì không?” 


Sái Chân Dài lộ vẻ nghiêm trang. “Iôi không biết,” anh nói. “Tôi đi vê 
phía Tây cùng ông ấy hồi mùa xuân. Mấy năm gần đây, tôi thường vẫn canh 
chừng vùng biên cương của Quận, khi ông ấy bận rộn ở nơi khác. Ông ấy 
hiếm khi bỏ ngỏ vùng biên cương không người canh chừng. Chúng tôi gặp 
nhau lần cuối hôm mồng một tháng Năm: ở Bến Sarn xuôi dòng Bia Rum 
Đun. Ông bảo tôi rằng công chuyện của ông với cậu tiến triển tốt, và cậu sẽ 
sớm khởi hành đi Thung Đáy Khe trong tuần cuối tháng Chín. Vì tôi biết 
ông ấy vẫn sát bên cậu, nên tôi đi nơi khác riêng một chuyến. Hóa ra làm 
thế rất dở; vì rõ ràng đã có vài tin tức đến với ông ấy, mà tôi thì không ở 
cạnh để trợ giúp. 


“Lần đầu tiên kể từ khi biết ông ấy, tôi thấy bồn chồn bất an. Chúng tôi 
đáng lẽ phải nhận được các thông điệp chứ, kể cả nếu tự ông ấy không thể 
đến. Nhiều ngày trước, khi quay trở về, tôi nghe được tin tức xấu. Các mẫu 
tin lan đi khắp nơi rằng Gandalf thì mất tích và người ta đã trông thấy bọn 
ky mã. Chính các Tiên nhà Gildor đã kể cho tôi hay việc này; và gần đây 
bọn họ kể rằng các vị đã rời bỏ quê nhà; song không có tin tức gì về việc 
các vị rời khỏi Trấn Hươu. Bấy nay tôi vẫn đang lo lắng theo dõi Đường 
Đông,” 


“Anh có nghĩ các Ky Sĩ Đen liên quan gì đó đến chuyện kia không - ý 
tôi là sự mất tích của ông Gandalf ấy?” Frodo hỏi. 

“Tôi không biết tới bất kể thứ gì khác có thể cản trở ông ấy, ngoại trừ 
chính Kẻ Thù,” Sải Chân Dài nói. “Nhưng đừng từ bỏ hy vọng! Gandalf vĩ 
đại hơn dân Quận các cậu biết nhiều - bởi theo lệ thường các cậu chỉ có thể 


https://thuviensach.vn 


thấy những trò đùa chơi của ông ấy. Nhưng công chuyện này của chúng ta 
là sứ mệnh vĩ đại nhất của ông ấy.” 


Pippin ngáp dài. “Tôi xin lỗi,” cậu nói, “nhưng tôi mệt chết đi được. 
Mặc kệ mọi nguy hiểm với lại lo lắng, tôi phải đi về giường đây, không thì 
ngủ ngồi tại chỗ mất. Cái đồ ngốc Merry ấy đâu nhỉ? Mình mà phải đi ra 
ngoài tối kia để tìm anh ta nữa thì đúng là giọt nước tràn ly đấy nhé.” 


Đúng lúc ấy họ nghe tiếng sập cửa đánh rầm; rồi tiếng chân chạy dọc 
hành lang. Merry ào vào theo sau là chú Nob. Cậu đóng vội cửa, đoạn tựa 
người lên đó. Cậu hụt cả hơi. Họ nhìn cậu chằm chằm hoảng sợ trong giây 
lát rồi nghe thấy cậu hổn hến: “Frodo, em đã trông thấy chúng! Em đã trông 
thấy chúng! Ky Sĩ Đen!” 


“Ky Sĩ Đen ư!” Erodo la lên. “Ở đâu?” 


“Ở đây. Trong làng này. Em ở trong nhà gần một giờ đồng hồ. Rồi vì các 
anh không quay về, em ra ngoài đi dạo một cuốc. Rồi em quay về và đứng 
ngay bên ngoài vùng ánh sáng ngọn đèn nhìn ngắm sao trời. Đột nhiên em 
rùng mình cảm thấy cái gì đó rất kinh khủng đang bò lại gần: có một cái gì 
đại để như bóng tối đặc hơn nấp giữa những cái bóng vắt ngang đường, 
ngay bên ngoài riềm ánh sáng đèn. Nó chuôồi mất ngay lập tức vào trong 
bóng tối không một tiếng động. Không có ngựa nghẽo gì hết,” 


“Nó đi lối nào?” Sải Chân Dài thình lình hỏi sẵng. Merry giật nảy mình, 
bấy giờ lần đầu để ý thấy người lạ. “Kể tiếp đi!” Frodo nói. “Đầy là bạn của 
ông Gandalf. Anh sẽ giải thích sau.” 

“Hình như nó chuồn lên Đường Cái, về phía Đông,” Merry tiếp tục. 


“Em đã cố theo. Dĩ nhiên, nó biến mất gần như ngay tắp lự; nhưng em cũng 
đi vòng chỗ rẽ và đi tiếp mãi đến căn nhà cuối cùng ven Đường Cái.” 


https://thuviensach.vn 


Sải Chân Dài nhìn Merry vẻ kinh ngạc. “Cậu có một trái tim dũng cảm,” 
anh nói; “nhưng thật dại dột.” 


“Tôi không biết nữa,” Merry phân trần. “Tôi nghĩ không dũng cảm mà 
cũng chăng dại dột đâu. Tôi gần như không kiềm chế nổi bản thần. Cứ như 
tôi bị kéo đi sao đó. Tôi đi, rồi thình lình tôi nghe được mấy giọng nói cạnh 
bờ giậu. Ai đó đang càu nhàu; người kia thì đang thì thào, hoặc rít lên khe 
khẽ. Tôi không nghe được lời nào bọn chúng nói. Tôi không bò lại gần hơn 
bởi vì tôi run bắn hết cả người. Rồi tôi cảm thấy sợ khủng khiếp, tôi quay 
đầu, và suýt chạy vọt về nhà, thì cái gì đó trờ tới đằng sau và tôi... tôi ngã 
dúi dụi.” 


“Tôi tìm thấy cậu ấy, thưa cậu,” chú Nob xen vào. “Ông Bơ Gai cử tôi 
mang đèn đi ra ngoài tìm. Tôi đi xuống cổng Tây, rồi lại trở lên phía cổng 
Nam. Ngay gần nhà Bill Dương Xi tôi thấy hình như có gì đó trên Đường 
Cái. Tôi không thể thề đúng thực là thế, nhưng nom như thể hai người đang 
lom khom bên trên thứ gì đó, nầng nó dậy. Tôi quát to, nhưng khi đến nơi 
thì không thấy dấu vết gì của chúng, chỉ mỗi cậu Hươu Bia Rum đang nằm 
bên vệ đường. Cậu ấy có vẻ đang ngủ. “Hình như tôi vừa rơi xuống nước 
sâu,” cậu ấy nói khi tôi lay cậu ấy. Cậu ấy lạ lắm, và tôi vừa đánh thức cậu 
ấy dậy, cậu ấy liền đứng phắt lên rồi chạy về đây nhanh như thỏ. 


“Tôi e đúng là thế đấy,” Merry nói, “mặc dù chăng biết mình đã nói gì. 
Tôi mơ một giấc mơ khó chịu, không sao nhớ nổi. Tôi đã ngất đi. Tôi 
không biết cái gì ám lấy mình nữa.” 

“Tôi biết đấy,” Sải Chân Dài lên tiếng. “Hơi Thở Hắc Ám. Bọn Ky Sĩ 
hắn đã bỏ ngựa ở bên ngoài, và bí mật vào lại qua cổng Nam. Giờ hắn 
chúng đã biết mọi tin tức rồi, bởi vì chúng đã viếng thăm Bill Dương Xi; và 
biết đâu gã miền Nam kia cũng là một tên do thám. Có thể sẽ sinh chuyện 


trong đêm, trước khi chúng ta rời Bree này.” 


“Sinh chuyện gì?” Merry hỏi. “Chúng sẽ tấn công quán trọ ư?” 


https://thuviensach.vn 


“Không, tôi không nghĩ thế,” Sải Chân Dài đáp. “Chúng chưa ở cả đây. 
Và bất luận trường hợp nào, đó không phải kiểu của chúng. Đơn độc trong 
bóng tối mới là khi chúng mạnh nhất; chúng sẽ không khơi khơi tấn công 
một ngôi nhà có đèn sáng và có nhiều người - sẽ không tấn công trừ phi 
chúng tuyệt vọng, chưa tấn công trong khi mọi dặm dài xứ Eriador còn ở 
phía trước ta. Những quyền lực của chúng nằm ở khả năng gieo rắc nỗi kinh 
hoàng, và đã có vài kẻ ở Bree này mắc vào nanh vuốt của chúng. Chúng sẽ 
dẫn dụ những kẻ khốn nạn này vào sứ mệnh ma quỷ nào đó: Dương Xi, 
cùng một vài kẻ lạ mặt, và, biết đâu đấy, cả lão gác cổng nữa. Chúng đã lời 
qua lời lại với Harry ở cổng Tây hôm thứ Hai. Lúc đó tôi đã quan sát 
chúng. Lúc chúng bỏ đi, lão ta trắng bệch mặt và run bần bật.” 


“Hình như chúng ta có kẻ thù khắp xung quanh,” Frodo nói. “Ta phải 
làm gì đây?” 


“Ở yên đây, đừng về phòng các cậu! Chúng chắc chắn đã tìm ra ấy là 
những phòng nào rồi. Phòng cho dân Hobbit có các cửa sổ hướng Bắc và 
thấp tè sát đất. Tất cả chúng ta sẽ ở cùng nhau và chặn cả cửa sổ này lẫn 
cửa ra vào. Nhưng trước tiên Nob và tôi sẽ đi lấy hành lý của các cậu đã.” 


Trong lúc Sải Chân Dài đi ra ngoài, Frodo kể vắn tắt cho Merry nghe 
mọi chuyện đã xảy ra kể từ sau bữa tối. Merry hãy còn đang vừa đọc vừa 
ngẫm nghĩ bức thư của Gandalf thì Sải Chân Dài và Nob đã quay về. 

“Các cậu nhá,” Nob kêu. “Tôi đã bới hết quần áo lên và xếp một cái gối 
ống dọc ngay giữa từng giường. Và tôi làm giả cái đầu ngài rất giỏi bằng 
miếng thảm len màu nâu, thưa ngài Bao - Gầm Đồi,” chú ta toét miệng nói 


thêm. 


Pippin phá lên cười. “Giống thực lắm!” cậu nói. “Nhưng chuyện gì sẽ 
xảy ra khi chúng phát giác trò ngụy trang?” 


https://thuviensach.vn 


“Chúng ta sẽ xem xem,” Sải Chân Dài nói. “Ta hãy cứ hy vọng giữ pháo 
đài được đến sáng,” 


“Chúc các ngài ngủ ngon,” chú Nob nói, đoạn đi ra nhận phần việc canh 
gác các cửa ra vào. 


Túi bố và yên cương của họ chất đống trên sàn phòng ngủ. Họ đẩy một 
cái ghế thấp chặn cửa rồi cài chặt cửa số. Ghé nhìn ra ngoài, Frodo thấy 
đêm vẫn trong veo. Lưỡi Liềm[10] đang đong đưa bên trên những vai đồi 
Bree. Cậu khép cửa gài các cánh chớp nặng nề bên trong, đoạn kéo khít 
rẻm. Sải Chân Dài khơi lửa và thổi tắt hết nến. 


Các Hobbit nằm xuống chặn hướng bàn chân về phía lò sưởi; còn Sải 
Chân Dài tự yên vị trên chiếc ghế chặn cửa đi. Họ nói chuyện một chốc, bởi 
Merry hằng còn vài câu phải hỏi 


“Nhảy qua Mặt Trăng à!” Merry cười khúc khích lúc cuộn mình trong 
chăn. “Frodo, anh nực cười quá đấy! Nhưng em ước gì mình được ở đó mà 
chứng kiến. Mấy vị danh giá làng Bree sẽ còn bàn tán cả trăm năm cho 


Lê) 


xem, 


“Tôi hy vọng vậy,” Sải Chân Dài đáp. Rồi cả bọn đâm im lặng, và lần 
lượt từng Hobbit ngủ thiếp đi. 


Chương XI 


CON DAO TRONG BÓNG TỐI 


Trong khi họ chuẩn bị đi ngủ trong quán trọ ở Bree, bóng tối phủ lên 
Trấn Hươu; một màn sương lạc vào mấy thung lũng nhỏ và men bờ sông. 


https://thuviensach.vn 


Ngôi nhà ở Hõm Crick đứng im lìm. Bolger Bự thận trọng mở cửa ra vào 
nhòm ra ngoài. Suốt cả ngày một cảm giác kinh sợ không ngừng tráo ứ lên 
trong cậu, và cậu không tài nào bình tĩnh hay lên giường đi ngủ nổi: mối đe 
dọa nào đó đang ủ mầm trong không gian ban đêm nghẹn thở. Trong lúc 
cậu chằm chằm nhìn vào bóng tối âm u, có bóng đen đi chuyển bên dưới 
lùm cây; cổng dường như tự động mở rồi đóng lại không một âm thanh. Nỗi 
kinh hoàng chụp lấy cậu. Cậu lùi thụt lại, và trong khoảnh khắc đứng run 
lấy bấy trong sảnh. Rồi cậu khóa cửa lại. 


Đêm sâu thêm. Có âm thanh êm êm của lũ ngựa bị dắt lén lút dọc đường 
làng. Chúng dừng lại ở bên ngoài cổng, rồi ba bóng đen đi vào, giống 
những cái bóng của đêm tối bò ngang qua sân. Một tên tiến tới cửa, hai tên 
còn lại mỗi tên tới một góc nhà, rồi chúng đứng yên đó lặng phắc như bóng 
dưới chân tảng đá, trong lúc đêm nhọc nhăn trôi. Căn nhà và lùm cây im 
lặng dường như nín thở chờ đợi. 


Nghe chút khuấy động nhạt nhòa trong đám lá, một con gà trắng gáy tít 
đằng xa. Canh giờ lạnh lẽo trước bình minh đang trôi đi. Bóng người bên 
cửa cử động. Trong bóng tối không trăng sao một lưỡi dao rút ra sáng lóe, 
như thể một luồng sáng lạnh vừa rời vỏ. Một cú đập, âm mà nặng trịch, và 
cánh cửa rung bần bật 


“Nhân danh Mordor, mở cửa!” một giọng the thé đe dọa cất lên. 


Sau cú đập thứ hai cánh cửa chịu thua, đổ lật ra sau, thớ gỗ bắn tung, 
khóa vỡ. Ba bóng đen nhanh chóng đi vào. 


Đúng lúc ấy, giữa lùm cây gần đó, tiếng tù và rống lên. Âm thanh xé nát 
đêm tối như ngọn lửa trên một đỉnh đồi. 


DẬY! CÓ BIẾN! CHÁY! KÈẺ THÙ! DẬY! 


https://thuviensach.vn 


Bolger Bự chăng phải vừa ngồi không rảnh rỗi. Vừa nhìn thấy những 
hình thù đen tối bò ra từ khu vườn, cậu đã biết ngay rằng cậu phải chạy, 
không thì tiêu tùng. Và cậu chạy thật, ra khỏi cửa sau, băng vườn, và qua 
hết mấy mảnh ruộng. Khi cậu đến ngôi nhà gần nhất, cách xa hơn cả dặm, 
cậu sụp xuống ngưỡng cửa. “Không, không, không!” cậu luôn miệng la. 
“Không, không phải tôi! Tôi không giữ nó!” Mất một lúc rồi ai đó mới luận 
ra cậu đang lảm nhảm về chuyện gì. Cuối cùng họ cũng hiếu ra rằng kẻ thù 
đang ở Trấn Hươu, những kẻ xâm nhập lạ lùng nào đó từ phía Rừng Già. 
Và rồi họ không mất thêm thời gian nữa. 


CÓ BIỂN! CHÁY! KẺ THÙI 


Nhà Hươu Bia Rum đang thổi Tù Và hiệu lệnh Trấn Huơu, vốn chẳng 
được nghe tiếng suốt một trăm năm qua, kể từ hồi bọn chó sói trắng sục đến 
trong Mùa Đông Khốc Liệt, khi mà dòng sông Bia Rum Ðun bị đóng băng 
hoàn toàn. 


DẬY! DẬY! 


Đã nghe thấy những tiếng tù và trả lời tít đằng xa. Hiệu lệnh báo nguy 
đang truyền đi. Những bóng đen đào tấu khỏi căn nhà. Một trong số chúng 
đánh rơi chiếc áo choàng Hobbit trên bậc thềm, trong lúc mải chạy. Trên 
đường làng tiếng vó ngựa túa ra, rồi dồn dập thành phi nước đại, nện mất 


https://thuviensach.vn 


hút vào trong bóng tối. Khắp Hõm Crick vang âm thanh tiếng tù và thối, và 
những giọng la lối lẫn chân chạy. Song các Ky Sĩ Đen đã phi như bão lốc ra 
cổng Bắc. Cứ mặc bọn người bé tí thổi tù và! Sauron sẽ giải quyết chúng 
sau. Trong lúc này chúng có sứ mệnh khác nữa: chúng đã biết là ngôi nhà 
trống không và chiếc Nhẫn đã ởi rồi. Chúng xồ qua những người gác cổng 
rồi mất hút khỏi Quận. 


Lúc đầu đêm, Frodo tỉnh dậy sau cơn ngủ l¡ bì, bất thình lình, như thể 
tiếng động hoặc sự hiện diện nào đó làm kinh động cậu. Cậu thấy Sải Chân 
Dài vẫn đang ngôồi tỉnh rụi trên ghế bành: đôi mắt anh lóe sáng trong ánh 
lửa lò đã được cời lên từ bao giờ, đang cháy sáng rực rỡ; song không hề có 
ý động cựa. 


Erodo nhanh chóng ngủ trở lại; song những giấc mơ của cậu lại bị tiếng 
ôn của gió và tiếng móng ngựa phi nước đại quấy rây. Cơn gió dường như 
đang cuộn xoắn quanh ngôi nhà, rung lắc ngôi nhà; và tít xa cậu nghe thấy 
một tiếng tù và rúc điên dại. Cậu mở mắt, nghe tiếng một con gà trống gáy 
khí thế trong sân. Sải Chân Dài đã vén rèm đẩy mở hai chớp cửa nghe đánh 
keng. Ánh sáng xám đầu tiên của ngày mới tràn ngập căn phòng, không khí 
lạnh tràn vào qua cửa sổ để ngỏ. 


Đánh thức tất cả bọn họ dậy xong, Sải Chân Dài lập tức dẫn đường sang 
dãy phòng ngủ của họ. Nhìn mấy căn phòng, họ lấy làm mừng rằng đã làm 
theo lời khuyên của anh; các cửa sổ bị bật mở, đang đung đưa lủng lăng, 
rèm bay phần phật; giường bị xô đấy lung tung, gối ống bị rạch, liệng khắp 
sàn; chiếc thảm màu nâu rách tươm từng mảnh. 


Sải Chân Dài lập tức đi gọi lão chủ quán. Lão Bơ Gaí tội nghiệp nom 
ngái ngủ và kinh hãi. Lão đã hầu như cả đêm không nhắm nổi mắt (ấy là lão 
bảo vậy), vậy mà lão chắng hề nghe thấy tiếng động nào. 


https://thuviensach.vn 


“Chưa bao giờ có sự thế này xảy ra ở thời của tôi!” lão la lên giơ hai tay 
kinh hãi. “Khách không ngủ nổi trong giường của họ, gối ống tốt đẹp hỏng 
hết cả! Ta sẽ còn đi đến đâu nữa đây?” 


“Đấn thời kỳ tăm tối,” Sải Chân Dài đáp. “Nhưng hiện tại thì lão có thể 
được yên, chừng nào lão dứt được chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ đi ngay lập 
tức. Khỏi cần bận tâm về bữa sáng: một món đồ uống và một miếng vừa 
đứng vừa ăn cũng xong. Mấy phút nữa chúng tôi sẽ gói ghém chằng buộc 
đầu vào đấy.” 


Lão Bơ Gai quày quả đi lo liệu cho lũ ngựa lùn của họ được sửa soạn 
sẵn sàng, cũng là để lấy cho họ một “miếng đứng ăn”. Nhưng ngay lập tức, 
lão quay lại, mất hết cả tỉnh thần. Lũ ngụa lùn đã biến mất tăm! Cửa chuồng 
ngựa bị mở toang hết cả hồi đêm, còn lũ vật thì biến đầu mất hết: chăng 
phải mỗi mấy con ngựa lùn của Merry, mà tất cả ngựa nghão thú vật khác 
tại đấy cũng vậy. 


Frodo nghe tin tức này mà suy sụp hắn. Họ sao có thể hy vọng cuốc bộ 
đến được Thung Đáy Khe, trong khi kẻ thù thì cưỡi ngựa truy đuổi? Có lẽ 
nên khởi hành đi lên Cung Trăng là vừa rồi. Sải Chân Dài ngồi yên lặng hồi 
lầu, chăm chú nhìn các Hobbit, như thể anh đang cân lượng sức mạnh và 
đức can trường của họ. 


“Ngựa lùn cũng chẳng giúp ta chạy thoát các ky sĩ đâu,” cuối cùng anh 
nói, vẻ trầm ngâm, như thể anh đoán ra Frodo dự định điều gì. “Chúng ta 
cũng chẳng đi chậm hơn mấy khi cuốc bộ, trên những con đường tôi dự tính 
sẽ đi. Tôi đã định không có chuyện này vẫn cứ phải đi bộ mà. Chính lương 
thực và các thứ dự trữ mới khiến tôi lo lắng. Chúng ta không thể mong đợi 
kiếm ra thức gì đó để ăn từ đây đến Thung Đáy Khe, ngoại trừ những thứ 
mang theo mình, nên chúng ta sẽ phải mang vô khối theo mà để dành; bởi 
ta có thể bị cản trở, hoặc buộc phải đi vòng quanh, xa hắn lối đi thắng. Các 
cậu sẵn sàng cõng được chừng nào trên lưng đây?” 


https://thuviensach.vn 


“Phải mang chừng nào thì mang chừng ấy,” Pippin nói, tâm trạng chùng 
hắn xuống, song vẫn cố tỏ ra rằng mình rắn rỏi hơn so với bề ngoài (hay 
cảm thấy trong lòng). 


“Tòi có thể mang bằng hai nguời,” Sam nói vẻ chống chế. 


“Không làm được gì hay sao, ông Bơ Gai?” Frodo hỏi. “Chắng nhẽ 
chúng ta không thể kiếm được một cặp ngựa lùn trong làng, hay thậm chí 
một con chỉ để cõng hành lý thôi? Tôi không cho là ta có thể thuê, nhưng ta 
có thể mua được,” cậu nói thêm, đầy nghi hoặc, tự hỏi liệu cậu có đủ tiền 
trang trải việc này không. 


“Tôi ngờ lắm,” lão chủ quán rầu rĩ nói. “Hai ba con ngựa lùn còn cưỡi 
được hiện có ở Bree đều nhốt trong cái chuồng ngựa trong sân quán tôi đấy, 
và giờ chúng mất tiêu rồi. Còn như những con vật khác, ngựa hay là ngựa 
lùn để kéo hay làm chuyện khác, ở Bree có rất ít, và chúng không phải để 
bán đâu. Nhưng tôi sẽ cố hết sức. Tôi sẽ tìm bằng được thằng Bob, sai nó đi 
một vòng ngay khi có thể.” 


“Phải,” Sải Chân Dài lưỡng lự nói, “lão nên làm thế thì hơn. Tôi sợ 
chúng ta sẽ phải cố kiếm chí ít một con ngựa lùn. Nhưng thế là chấm hết hy 
vọng khởi hành sớm, và chuồn đi thật âm! Chúng ta có rúc tù và thông báo 
khởi hành thì cũng không ồn hơn. Chính là một phần kế hoạch của bọn 
chúng đấy, không còn nghỉ ngờ gì nữa,” 


“Cũng có một chút an ủi,” Merry lên tiếng, “mà còn hơn một chút, tôi 
hy vọng thế: chúng ta có thể ăn điểm tâm trong khi chờ đợi - ngồi xuống mà 


I2? 


ăn. Tóm lấy thằng Nob nào 


Chung cuộc là họ chậm mất hơn ba giờ. Bob quay về báo cáo rằng dù 
bằng tình hay băng tiền thì cũng vẫn không đổi được ngựa nghẽo hay ngựa 
lùn nào khắp quanh vùng lần cận đây - ngoại trừ một con: Bill Dương Xỉ có 


https://thuviensach.vn 


một con mà khả năng hắn sẽ bán. “Một sinh vật già nua tội nghiệp ốm đói 
thôi đấy,” Bob bảo; “vậy mà hắn không chịu chia tay nó dưới gấp ba lần 
thực giá, vì đã thấy các ngài bị đặt vào thế bí ra sao, nếu mà tôi hiểu đúng 
Bill Dương Xi.” 


“Bill Dương Xỉ?” Frodo nói. “Liệu có mánh gì chăng? Có thể nào con 
vật rồi sẽ vọt về với hắn cùng toàn bộ đồ đoàn của ta, hoặc giả giúp hắn dò 
đường của ta sao đó?” 


“Biết đầu đấy,” Sải Chân Dài nói. “Song tôi không sao tưởng tượng nổi 
có con vật nào chạy trở về nhà hắn, một khi đã bỏ đi được. Tôi cho đấy chỉ 
là ý nghĩ vuốt đuôi của ông chủ Dương Xỉ tử tế thôi: chỉ là một cách tăng 
lợi nhuận cho hắn từ vụ làm ăn này. Mối nguy chính ấy là con vật tội 
nghiệp có lẽ đang ở ngưỡng cửa tử rồi. Nhưng có vẻ không còn lựa chọn 
nào khác. Hắn ta muốn đổi gì?” 


Cái giá của Bill Dương Xỉ là mười hai đồng xu bạc; và như thế quả tình 
gấp ba lần giá ngựa lùn ở những vùng này. Nó đúng là một con vật xương 
xấu, đói ăn, ủ rũ; nhưng ít ra nom nó chưa giống đang hấp hối. Lão Bơ Gai 
tự mình trả tiền con vật, còn cho Merry mười tám xu nữa coi như chút ít bồi 
hoàn cho mấy con bị mất. Lão là người thực thà, cũng dư dật theo như mức 
sống ở Bree; song ba mươi xu bạc là một cú đau xót cho lão, vả lại bị Bill 
Dương Xỉ lừa gạt càng khiến cú đau thêm phần khó chịu. 


Thực tế là hóa ra cuối cùng lão gặp hên. Hóa ra là chỉ một con ngựa quả 
thực đã bị ăn trộm. Những con còn lại bị lùa tứ tán, hoặc chạy thục mạng vì 
kinh hoảng, và rồi được tìm thấy khi lang thang ở những xó xỉnh khác nhau 
khắp Đạo Bree. Lũ ngựa lùn của Merry chạy trốn cùng nhau, nên cuối cùng 
(vì khá là khôn ngoan) chúng lần được đường về Vệt Đồi tìm Bướu Ú. Vậy 
nên chúng đến nương bóng che chở của Tom Bombadil trong chốc lát, và 
đã vô cùng sung sướng. Song khi tin tức về những sự kiện ở Bree đến tai 
Tom, Tom bèn gửi chúng về cho lão Bơ Gai, lão này thế là vớ bẫm năm con 
vật với một cái giá quá hời. Chúng phải lao động cực nhọc hơn khi đến 


https://thuviensach.vn 


Bree, nhưng Bob đối xử với chúng tử tế; vậy nên về đại thể chúng được 
may mắn: chúng thoát một cuộc hành trình hiểm nguy và tăm tối. Nhưng 
chúng chắng bao giờ đến được Thung Đáy Khe. 


Tuy nhiên, trước mắt lúc bấy giờ lão Bơ Gai chỉ biết tiền của lão đã ra đi 
mãi mãi. Hơn nữa lão còn những rắc rối khác. Bởi có ngay một cơn ồn ï ghê 
gớm khi các khách đang lưu trú trở dậy nghe được tin về cuộc đột kích 
quán trọ. Nhóm lữ khách miền Nam mất vài con ngựa, liền to tiếng buộc tội 
chủ quán, cho đến khi sự tình rõ ra là một người trong số họ cũng đã biến 
mất trong đêm, không ai khác ngoài gã bạn mắt lác của Bill Dương Xi. 
Nghi ngờ lập tức rơi ụp xuống hắn. 


“Nếu các vị chọn bạn bè với một tên trộm ngựa, còn rước hắn vào nhà 
tôi,” lão Bơ Gai giận dữ nói, “các vị nên tự động mà trả tiền bồi thường mọi 
thiệt hại, chứ không phải đến hét vào mặt tôi. Đi mà hỏi Dương Xỉ xem bạn 
hữu tốt đẹp của các người ở đâu!” Song có vẻ hắn chẳng phải bạn bè của ai 
hết, và không ai có thể nhớ ra hắn đã nhập bọn với bọn họ từ lúc nào. 


Sau bữa điểm tâm sáng, nhóm Hobbit phải đóng gói lại hành lý, nhặt 
nhạnh thêm nhu yếu phẩm cho chuyến đi mà bấy giờ họ chắc chắn sẽ lâu 
lắc hơn. Cuối cùng họ cũng khởi hành khi đã sát sạt mười giờ. Đến lúc bấy 
giờ toàn thể Bree đã xôn xao vì phấn khích. Cú biến mất của Frodo; sự xuất 
hiện của các ky mã áo choàng đen; biến cố cướp tàu ngựa; và tin tức không 
hề thứ yếu là Sải Chân Dài, anh chàng Tuần Du đã gia nhập đoàn Hobbit bí 
hiểm, tất cả hợp thành một câu chuyện kể sẽ còn bị bàn tán nhiều năm ròng 
không sự biến gì. Hầu hết cư dân các làng Bree và Staddle, cả nhiều người 
từ mãi Combe và Archet, đều tụ tập trên đường để xem đoàn lữ khách 
khởi hành. Những khách trọ khác trong quán thì đứng bên cửa ra vào 
hoặc thò cổ ra ngoài cửa số. 


https://thuviensach.vn 


Sải Chân Dài đã đổi ý, quyết định rời Bree theo đường lớn. Mọi nỗ lực 
khởi hành bằng miền rừng quê ngay lập tức chỉ tổ khiến rắc rối trầm trọng 
hơn: phân nửa cư dân sẽ lẵng nhằng đi theo họ, để xem họ mưu tính chuyện 
øì, và ngăn không cho họ đi tắt qua đất nhà mình. 


Họ nói lời giã từ Nob và Bob, cáo biệt lão Bơ Gai sau vô số lời cảm tạ. 
“Tôi hy vọng chúng ta sẽ tái ngộ một ngày nào đó, khi tình hình lại một lần 
nữa dễ chịu,” Frodo nói. “Tôi không mong gì hơn được bình yên mà lưu lại 
nhà ông một thời gian.” 


Họ nặng nề bước đi, lo âu và chán nản, dưới con mắt giám sát của cả 
đám đông. Chắng phải mọi khuôn mặt đều thân thiện, cũng chăng phải mọi 
lời lẽ gào lên đều tử tế. Song hầu hết người Đạo Bree dường như đều kính 
sợ Sải Chân Dài, và những kẻ bị anh trừng mắt nhìn tới đều ngậm miệng lại 
rồi dạt ra xa. Anh bước đi đầu với Frodo; sau đó đến Merry và Pippin; cuối 
cùng đến Sam dắt con ngựa lùn tội nghiệp bị chất tối đa số hành lý mà họ 
đành lòng chất; tuy nhiên con vật nom đã bớt rầu rĩ, như thể nó tán thưởng 
sự thay đời đổi vận này. Sam đang đăm chiêu nhai một quả táo. Cậu có hắn 
một túi đầy: món quà chia tay của Nob và Bob. “Táo cho khi cuốc bộ, tấu 
cho khi ngồi nghỉ,” câu nói. “Nhưng tôi cho là chăng mấy chốc nữa thôi tôi 
sẽ nhớ cả hai món này.” 


Đoàn Hobbit không để ý gì đến những mái đầu tọc mạch thò ra ngoài 
mấy cửa ra vào, hay nghến qua mấy đoạn tường rào, lúc họ đi qua. Song khi 
họ đến gần cổng ngoài, Frodo thấy một ngôi nhà tồi tàn tăm tối đằng sau bờ 
giậu rậm rì: ngôi nhà cuối cùng trong làng. Ở một của số cậu thoáng thấy 
một khuôn mặt vàng bủng, với cặp mắt liếc xéo quỷ quyệt; nhưng khuôn 
mặt mất hút ngay lập tức. 


“Vậy ra đấy là nơi gã miền Nam kia đang lấn trốn!” cậu nghĩ. “NÑom gã 
giống yêu tỉnh đến quá nửa ấy chứ!” 


https://thuviensach.vn 


Bên kia bờ giậu xuất hiện thêm một người đàn ông trơ tráo nhìn trừng 
trừng. Gã có cặp lông mày đen rậm, đôi mắt đen sẵm đầy khinh miệt; cái 
mồm rộng của gã vén một nụ cười chế nhạo. Gã đang hút tấu thuốc ngắn 
màu đen. Họ vừa lại gần, gã liền bỏ tấu thuốc khỏi mồm khạc nước miếng. 


“Chào buổi sáng, Căng Dài!” gã chào. “Khởi hành sớm nhỉ? Cuối cùng 
cũng tìm thấy vài người bạn, hả?” Sải Chân Dài gật đầu, song không trả lời. 


“Chào buổi sáng, các anh bạn bé nhỏ!” gã nói với số còn lại. “Tôi cho là 
các vị biết các vị đã nhận lời với ai phỏng? Nghĩa là chính Sải Chân Dài 
Chớ-dây-vào đấy! Dù tôi còn nghe được vài cái tên khác không hay hớm 
lắm. Đêm nay chớ dại mà ngủ! Còn mày nữa, Sam còi, chớ có đi hành hạ 
con ngựa lùn già nua tội nghiệp của tao! Toẹt!” Gã lại khạc nước miếng. 


Sam quay ngoát lại. “Còn ngươi, thăng Dương Xỉ kia!” chú nói, “cất cái 
bản mặt xấu xí của ngươi đi, không thì bị đau này “ Bất thình lình đánh 
tách, nhanh như chớp, một quả táo rời tay chú bay trúng giữa mũi Bill. Gã 
cúi người quá chậm, và tiếng chửi rủa vọng ra từ sau bờ giậu. “Phí cả quả 
táo ngon,” Sam nói vẻ tiếc rẻ, đoạn sải bước đi tiếp. 


Cuối cùng họ cũng bỏ ngôi làng lại đăng sau. Đám hộ tống toàn trẻ con 
và những người lang thang dật dờ theo họ nãy giờ đã thấm mệt nên đến chỗ 
cổng Nam thì lộn lại. Đi qua cổng, họ tiếp tục xuôi Đường Cái thêm vài 
dặm. Con đường uốn về bên trái, ôm lấy chân đồi Bree mà lượn vòng trở lại 
trục đường thắng sang Đông, rồi bắt đầu chạy ruôn ruốt xuôi xuống miền 
đất rừng. Phía bên trái họ có thể thấy một vài ngôi nhà con người và hốc 
Hobbit làng Staddle trên những sườn đồi thoai thoải hơn phía Đông Nam; 
dưới một thung sâu mãi phía Bắc Đường Cái có những làn khói mảnh bốc 
lên đánh dấu vị trí làng Combe; Archet thì khuất giữa cây rừng xa hơn nữa. 


https://thuviensach.vn 


Sau khi Đường Đông chạy xuống thêm chút nữa, bỏ lại đồi Bree đứng 
thành vệt nâu sừng sững đăng sau, họ bắt gặp một lối mòn hẹp dẫn xa hắn 
về hướng Bắc. “Đến đây, chúng ta phải rời vùng đồng trống và phải ẩn núp 
rồi,” Sải Chân Dài nói. 

“Mong không phải một “lối tắt,” Pippin nói. “Lối tắt qua rừng vừa mới 
đây của chúng tôi kết thúc thật thảm họa.” 


“À, nhưng lúc ấy các cậu chưa có tôi đi cùng,” Sải Chân Dài cười lớn. 
“Lối của tôi, bất kế dài hay tắt, đều sẽ không sai lầm.” Anh đưa mắt nhìn 
ngược rồi xuôi Đường Cái. Không một bóng người; nên anh mau chóng dẫn 
đường xuống thung lũng chìm trong cây. 


Kế hoạch của anh, trong chừng mực họ hiểu được mà không cần biết rõ 
vùng đất này, là đầu tiên đi về hướng Archet, song sau đó rẽ phải đi tiếp về 
hướng Đông, và rồi cố gắng hướng thật thắng qua miền đất hoang đến Đồi 
Đỉnh Gió. Cứ cách ấy nếu mọi việc suôn sẻ, họ sẽ rút gọn được một vòng 
cung Đường Đông rất lớn, vì đường vòng xuống Nam sau đầy một quãng 
tránh các đầm lầy Nước Muỗi Văn. Nhưng dĩ nhiên họ sẽ phải băng qua các 
đầm lầy, và mô tả của Sải Chân Dài về chúng chăng khiến ai thích thú. 


Tuy vậy, cứ như hiện thời, chuyến cuốc bộ không kém phần dễ chịu. 
Thực ra, giá chắng có mấy biến cố khó chịu đêm trước, hắn họ đã tận 
hưởng đoạn hành trình này một cách nhiệt tình hơn hắn so với bất kể đoạn 
nào cho tới lúc bấy giờ. Mặt trời đang tỏa sáng, trong veo mà không quá 
nóng. Cây rừng trong thung lũng hãy còn chưa trụi lá và rực rỡ sắc màu, 
nên không gian dường như yên ả và trong lành. Sải Chân Dài tự tin dẫn dắt 
họ giữa bao nhiêu lối mòn giao nhau, mặc dầu nếu chỉ có một mình họ hắn 
sẽ lạc ngay. Anh đang chọn một tuyến đường dích dắc với nhiều chỗ rẽ và 
ngoặt thình lình, hòng cản bước truy đuổi. 


“Bill Dương Xỉ sẽ quan sát xem ta rời Đường Cái ở đâu, chắc chắn vậy,” 
anh nói; “mặc dầu tôi không nghĩ hắn ta sẽ tự mình đi theo chúng ta đâu. 


https://thuviensach.vn 


Hắn hiểu vùng đất quanh đây khá kỹ càng nhưng hắn biết mình không phải 
đối thủ của tôi ở trong rừng. Tôi chỉ sợ những øì hắn đi kể lế với kẻ khác. 
Tôi không cho là bọn chúng ở xa xôi lắm. Nếu bọn chúng nghĩ chúng ta đi 
về làng Archet, sẽ hay hơn rất nhiều.” 


https://thuviensach.vn 


Bất kể là bởi tài khéo của Sải Chân Dài hay vì lý do nào khác, họ không 
thấy dấu vết nào, không nghe được âm thanh nào của bất kể sinh vật sống 
nào khác suốt cả ngày hôm ấy: cả hai chân (trừ lũ chim), lẫn bốn vó, trừ 
một con cáo và vài con sóc. Ngày kế tiếp họ bắt đầu nhằm thắng hướng 
Đông mà tiến; mà tất thảy vẫn yên ả và thanh bình. Vào ngày thứ ba sau khi 
rời khỏi Bree họ ra khỏi rừng Chet. Mặt đất vẫn dốc xuống đều đặn kể từ 
lúc họ từ Đường Cái rẽ ngang, và bây giờ họ đi vào một miền đồng quê 
bằng phẳng rộng lớn, khó xoay xở hơn nhiều. Họ đã ở bên ngoài biên giới 
Đất Bree khá xa, giữa chốn hoang dã không đường mòn, và đang tiến gần 
đến vùng đầm lầy Nước Muỗi Văn. 


Bấy giờ nền rừng trở nên ẩm ướt, và ở nhiều chỗ lầy lội đây đó họ bất 
gặp những vụng nước, cả các dải lau sậy bát ngát tràn ngập tiếng líu lo của 
lũ chim nhỏ ấn khuất. Họ phải chọn lối đi cẩn thận để giữ cho chân khô lẫn 
lộ trình không chệch. Thoạt tiên họ tiến lên bằng tốc độ vừa phải, nhưng rồi 
càng đi, đường lối càng trở nên chậm rề và hiểm trở hơn. Vùng đầm lầy 
phản trắc khiến người ta bối rối, qua các bãi lầy quanh co không có lối mòn 
cố định khiến ngay cả dân Tuần Du cũng khó dò dẫm qua được các bãi lầy 
sụt lún. Ruồi bắt đầu hành hạ họ, không trung đầy những cụm mây muỗi 
văn bé xíu bò vào ống tay áo, vào quần chẽn lẫn trong mũ họ. 


“Tôi đang bị ăn tươi nuốt sống!” Pippin la lên. “Nước Muỗi Văn mốc 
xì! Có nhiều muỗi văn hơn cả nước!” 


“Chúng sống bằng øì khi không bắt được Hobbit mà ăn nhỉ?” Sam vừa 
hỏi vừa gãi cổ. 


Họ mất cả ngày khốn khổ ở vùng đất hoang vắng khó chịu ấy. Chỗ dựng 
trại của họ ấm ướt, lạnh lẽo và bất tiện; lũ côn trùng cắn đốt chẳng để cho 
họ ngủ. Cũng có những sinh vật đáng tởm lởn vởn trong lau sậy và búi cỏ 
mà cứ căn giọng chúng thì là họ hàng ma quỷ của loài dế. Có đến hàng 
nghìn con, và bọn chúng đồng thanh rúc rích, níc-bờ-ríc, níc-bờ-ríc, không 
ngừng nghỉ cả đêm cho đến khi các Hobbit của chúng ta gần như phát điên. 


https://thuviensach.vn 


Ngày hôm sau, tức ngày thứ tư, chả khá hơn mấy, và ban đêm cũng khó 
chịu không kém. Bọn Ních Bờ Rích (như Sam gọi) đã bị bỏ lại đằng sau, 
muỗi văn thì vẫn bám theo họ. 


Trong lúc Frodo nằm, mệt mỏi nhưng không sao nhắm nổi mắt cậu thấy 
dường như xa xa xuất hiện một ánh sáng trên bầu trời đằng Đông: ánh sáng 
lóe lên rồi mờ đi nhiều lần. Chưa phải bình minh, bởi vẫn còn vài giờ nữa. 


“Ánh sáng gì vậy?” cậu hỏi Sải Chân Dài vừa mới trở dậy, đang đứng 
nhìn chăm chăm đêm tối phía trước. 


“Tôi không rõ,” Sải Chân Dài trả lời. “Xa quá không xác định được. 
Giống như sét nảy từ những đỉnh đồi lên vậy.” 


Erodo lại nằm xuống, nhưng suốt một lúc lầu cậu vẫn thấy những ánh 
lóe sáng trắng, và in trên nền sáng ấy bóng Sải Chân Dài tối lênh khênh, 
đứng yên lặng và cảnh giác. Cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ bất an. 


Ngày thứ năm họ chưa đi được bao xa thì đã bỏ những vụng nước rải rác 
và các bãi lau vũng đầm lầy lại đằng sau. Đất phía trước họ lại bắt đầu dốc 
lên dần dần. Tít đằng xa phía Đông bấy giờ đã có thể thấy một vệt đồi. Quả 
đồi cao nhất ở bên phải vệt đó, hơi cách xa những quả đồi còn lại. Đỉnh đồi 
này hình nón, hơi bẹt trên chóp. 

“Đỉnh Gió đấy,” Sải Chân Dài nói. “Đường Cũ chúng ta đã bỏ lại mãi tít 
bên phải kia chạy về mé Nam Đỉnh Gió và cách chân Đỉnh Gió không xa. 
Chúng ta có thể đến được đó khoảng trưa mai, nếu ta đi thằng. Tôi cho là ta 
nên làm thế thì hơn.” 


“Anh có ý øì?” Frodo hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Ý tôi là: chúng ta có đến được đó thật, cũng chưa chắc sẽ gặp phải cái 
øì. Nó rất gần Đường Cái.” 


“Nhưng chắc chắn chúng ta đang hy vọng tìm thấy ông Gandalf ở đó 
phải không?” 


“Phải, nhưng hy vọng rất mong manh. Nếu ông ấy có đến lối này, vẫn có 
thể ông ấy không qua Bree, và như vậy biết đầu ông ấy không biết chúng ta 
đang làm gì. Dù thế nào đi nữa, trừ phi may mắn mà chúng ta đến nơi gần 
như cùng lúc, còn thì chúng ta sẽ lạc nhau; đợi lầu ở đó sẽ không an toàn 
cho cả ông ấy lẫn chúng ta. Nếu bọn Ky Sĩ không tìm được chúng ta trong 
vùng hoang, rất có khả năng chúng sẽ tự tìm đến Đỉnh Gió. Nó bao quát 
một vùng quang cảnh rộng lớn xung quanh. Thực tế là từ trên đỉnh đồi ấy, 
vô khối chim chóc và muông thú ở vùng này có thể thấy chúng ta đứng đây. 
Không phải con chim nào cùng đáng tin, và có nhiều loại gián điệp xấu xa 
hơn cả chúng nữa.” 


Các Hobbit lo lắng nhìn những quả đồi đằng xa. Sam nhìn lên bầu trời 
nhợt nhạt, chỉ sợ sẽ thấy những con diều hâu hay đại bàng đang bay liệng 
bên trên đầu với cặp mắt sáng quắc không thân thiện. “Anh khiến tôi cảm 
thấy khó chịu bơ vơ rồi đấy, Sải Chân Dài!” 


“Anh khuyên chúng tôi phải làm gì?” Frodo hỏi. 


“Tôi nghĩ,” Sải Chân Dài chậm rãi trả lời, như thể anh không hoàn toàn 
chắc chắn, “có lẽ tốt nhất là phải từ đây đi càng thăng càng tốt về hướng 
Đông, để đến được vệt đồi thay vì Đỉnh Gió. Ở đó chúng ta có thể đi vào 
một lối mòn mà tôi biết chạy quanh chân vệt đồi ấy; lối mòn sẽ đưa chúng 
ta đến Đỉnh Gió từ phía Bắc, đỡ lộ mình hơn. Rồi những gì cần thấy chúng 
ta sẽ thấy.” 


https://thuviensach.vn 


Cả ngày hôm đó họ lề bước nặng nhọc, cho đến khi đêm sớm lạnh lẽo 
ập xuống. Đất trở nên khô hơn và căn cỗi hơn; những làn sương cùng hơi 
ấm thì lấn khuất đằng sau họ bên trên các bãi lầy. Một vài con chim u buồn 
hết tu huýt lại than vẫn cho đến khi vầng mặt trời đỏ tròn vành vạnh từ từ 
chìm vào trong bóng tối đằng Tây; rồi cảnh im lặng trống rỗng bao trùm. 
Các Hobbit tưởng đến ánh hoàng hôn mềm mại xiên xiên qua bao cửa sổ 
Đáy Bao tươi vui thuở xa xăm. 


Lúc cuối ngày họ đến một dòng suối lững lờ từ trên đồi chảy xuống để 
rồi mất tăm trong đất đầm lầy tù đọng, đi theo dòng ngược lên dọc bờ suối 
trong lúc ánh sáng còn lưu lại. Lúc họ nghỉ lập trại bên dưới mấy cây tổng 
quán sủi còi cọc ven bờ suối thì đã vào đêm. Đằng trước giờ lừng lững in 
trên nền trời mờ tối những lưng đồi trọc dãi gió. Đêm ấy họ cắt cử ca gác, 
và Sải Chân Dài hình như không hề ngủ. Mặt trăng đang tròn dần, và trong 
những giờ đầu buổi tối ánh sáng xám lạnh lẽo trải khắp mặt đất. 


Sáng hồm sau họ lại khởi hành ngay sau bình minh. Không trung ướt 
đẫm sương øgiá, và bầu trời màu xanh dương trong lọt. Các Hobbit cảm thấy 
sảng khoái trở lại, như thể vừa được một đêm ngủ một mạch. Họ đã dần 
quen với việc cuốc bộ thật nhiều theo khẩu phần ăn ít ỏi, giá nào cũng ít 
hơn mức người ở Quận hắn sẽ nghĩ là đủ để cho đôi chân không khuyu 
xuống. Pippin tuyên bố rằng Frodo giờ trông to gấp đôi bộ dạng Hobbit khi 
trước. 


“Lạ quá,” Frodo nói, thít dây lưng chặt thêm, “vì rằng thực tế là anh đã 
gầy đi khá nhiều rồi. Anh hy vọng quá trình gầy dần đi sẽ không tiếp diễn 
liên tu bất tận, bằng không anh sẽ thành ma mất.” 

“Đừng nói những chuyện như thế!” Sải Chân Dài vội bảo, với vẻ khẩn 
thiết bất ngờ. 


https://thuviensach.vn 


Những quả đồi gần lại. Chúng tạo thành một vệt đồi chung nhấp nhô, 
thường cao lên suýt soát cả ba bốn trăm mét, thảng hoặc đây đó lại sụt 
xuống thành khe thấp hoặc con đèo dẫn hút vào vùng đất đằng Đông xa xa. 
Dọc đỉnh vệt đồi ấy các Hobbit có thể thấy nhiều thứ nom như tàn tích các 
bức tường rêu cỏ phủ xanh và mương hào, và dưới những khe thấp kia vẫn 
sừng sững các công trình đá cổ đổ nát. Đến đêm họ đã đến chân mấy suờn 
đồi huớng Tây, và hạ trại ở đó. Ấy là đêm ngày thứ năm trong tháng Mười, 
và họ đã ra khỏi Bree được sáu ngày. 


Vào buổi sáng, lần đầu tiên kể từ lúc rời rừng Chet họ thấy một lối mòn 
hiện lên rõ rành rành. Họ rẽ phải đi theo lối mòn về hướng Nam. Lối mòn 
chạy ngoát ngoéo, vạch một đường như được chọn sẵn để hết mức tránh 
khỏi tầm quan sát kể cả các đỉnh đồi bên trên lẫn các bãi bằng phía Tây. Lối 
mòn lặn vào trong các thung lũng nhỏ, ôm lấy những bờ dốc đứng; và khi 
nào đó băng qua nền đất bằng phẳng trống trải thì có nhiều dãy đá cuội lớn 
và đá xẻ che cho đoàn lữ khách hệt như một bờ giậu. 


“Không hiểu ai làm lối mòn này, và để làm gì nhỉ,” Merry nói, lúc họ 
bước đi dọc theo một trong những hành lang rừng này, nơi đá đặc biệt lớn 
và xếp sát cạnh nhau. “Tôi không chắc là mình thích lắm: nó có một cái vẻ 
hơi - chà, hơi ác hồn Mộ Đá. Có mộ đá nào trên Đỉnh Gió không?” 


“Không. Không có mộ đá nào trên Đỉnh Gió, hay trên bất cứ quả đồi 
nào ở vùng này,” Sải Chân Dài trả lời. “Con Người phương Tây không sống 
ở đây; dầu ở sau này, họ cũng đóng trụ trên những quả đồi một thời gian, 
chống lại ác quỷ vương quốc Angmar. Đường này được làm nhằm hỗ trợ 
các pháo đài dọc những bức tường. Nhưng trước đó rất lầu, ngay thời kỳ lập 
quốc của Vương Quốc Bắc, họ đã xây một tòa tháp canh vĩ đại trên Đỉnh 
Gió, gọi nó là Amon SâI. Tòa tháp canh đã cháy và gãy đổ, giờ chăng còn 
lại øì ngoài một vòng đá đổ nát, như chiếc vương miền thô trên trán đồi già 
nua. Một thời nó sừng sững đep đẽ biết bao. Nghe kể là Elendil đã đứng đó 


https://thuviensach.vn 


dõi nhìn đợi Gil-galad từ phía Tây xuất hiện, trong những ngày mở Liên 
Minh Cuối Cùng.” 


Các Hobbit nhìn Sải Chân Dài chằm chằm. Có vẻ như anh uyên bác tích 
truyện cổ xưa, cũng không kém gì am hiểu những đuờng lối hoang vu. “Gil- 
øalad là ai?” Merry hỏi; song Sải Chân Dài không trả lời, dường như đang 
lạc trong suy tư. Đột nhiên một giọng trầm thì thào: 


Gil-galad vua Tiên dũng lược, 

kể chuyện người điệu hạc ngùi thương: 
tự do vương quốc cuối cùng, 

Biển cho chí Núi một vùng xinh tươi. 


Kiếm người dòi, thương người nhọn hoắt, 
mũ trụ người sáng quắc từ xq; 

mặt khiên người dát bạc già, 

đồng trời muôn búp sao sa soi mình. 


Nhưng người thúc ngựa tiên đi biệt, 
nay dừng cương di biết nơi nào; 
đóa sao đã rụng đêm sâu, 

Mordor đất ấy từ lâu bóng năm. 


Mọi Hobbit khác kinh ngạc quay lại, vì giọng đó là của Sam. 


“Hát tiếp di!” Merry nói. 


https://thuviensach.vn 


“Tôi chỉ biết có thế,” Sam lắp bắp, thẹn thùng. “Tôi nghe được từ ông 
Bilbo hồi còn bé. Ông ấy từng kể cho tôi đủ thứ truyện kế, vì biết tôi luôn là 
đứa thích nghe về người Tiên mà. Chính ông Bilbo dạy tôi chữ đấy. Ông 
giỏi tri thức sách vở phi thường, ông già Bilbo thân mến ấy. Ông còn làm 
thơ nữa. Ông viết những câu thơ tôi vừa mới đọc đấy.” 


“Ông ấy không tự nghĩ ra bài thơ ấy đâu,” Sải Chân Dài nói. “Đấy là 
một phần của bản trường ca tên gọi Cuộc Lâm Chung của Gil-galad, bằng 
một ngôn ngữ cổ xưa. Bilbo hắn đã dịch ra. Tôi không hề biết chuyện ấy.” 


“Còn nhiều nữa cơ,” Sam nói, “tất tật đều nói về Mordor. Tôi không học 
phần ấy, nó khiến tôi rùng cả mình. Tôi không bao giờ nghĩ chính mình sẽ 
đi đường dó!” 


“Đi Mordor à!” Pippin la lên. “Tôi hy vọng sẽ không đến nước đó!” 


“Đừng nói to cái tên ấy lên thế!” Sải Chân Dài nhắc nhở. 


Lúc họ đến tận cùng phía Nam con đường mòn thì đã giữa ngày, và thấy 
phía trước, dưới ánh sáng trong veo nhợt nhạt của mặt trời tháng Mười, là 
một triền dốc xanh xám, như một cây cầu dẫn lên trên sườn Bắc quả đồi. 
Họ quyết định sẽ đi thắng một mạch lên đỉnh, trong khi ánh ngày còn sáng 
rõ. Ấn trốn không còn khả dĩ nữa, và họ đành hy vọng rằng không có kẻ thù 
hay tên do thám nào đang quan sát mình. Không thấy có gì di chuyến bên 
trên quả đồi. Nếu Gandalf có ở đầu đó gần đây, cũng không thấy dấu vết gì 
của ông cả. 


Trên sườn phía Tây Đỉnh Gió họ thấy một khoảng hõm lớn ăn khuất vào 
sườn, dưới đáy là lòng thung nhỏ tròn như cái bát, vách rậm cỏ. Họ để Sam 
và Pippin lại với con ngựa lùn cùng các gói bọc và hành lý của cả bọn. Ba 
người còn lại đi tiếp. Sau nửa giờ trèo nhọc nhăn, Sải Chân Dài lên được 


https://thuviensach.vn 


đến đỉnh quả đồi. Frodo và Merry đi theo sau, mệt phờ và hụt hơi. Sườn dốc 
cuối cùng vừa rồi dốc đứng mà lại lởm chởm đá. 


Ở trên đỉnh họ thấy, đúng như Sải Chân Dài đã nói, một vòng tròn to 
rộng những công trình đá cổ xưa, giờ đổ nát hoặc bị cỏ mọc tốt um che phủ 
từ bao giờ. Tuy nhiên ở trung tâm vành đai có những hòn đá xẻ chất đống 
thành gò đá. Đá bị ám đen như thể vì lửa. Quanh gò lớp cỏ mặt bị cháy sém 
đến tận gốc và bên trong vòng tròn đá tất thảy cỏ bị cháy héo quắt, như thể 
đã có những lưỡi lửa quét qua đỉnh đồi; nhưng không thấy dấu hiệu của bất 
kỳ sinh vật sống nào. 


Đúng trên mép vòng tròn đá đổ nát, họ thấy được toàn cảnh 
không gian bao la ở chung quanh bên dưới, phần lớn là đất trống không, 
chăng đường nét gì đặc biệt, ngoại trừ vài khoảnh đất rừng xa xa về phía 
Nam, đằng sau đôi chỗ bắt gặp thoáng nước xa xăm. Bên dưới họ về phía 
sườn Nam này, Đường Cũ trải ra như dải lụa từ đằng Tây lại, uốn lượn hết 
lên lại xuống, cho đến khi mờ dần sau một vệt đất tối thắm đằng Đông. 
Chắng có gì chuyến động trên đường. Đưa mắt dõi theo đường nét con 
đường hút về phía Đông, họ thấy Dãy Núi Mù: những quả đồi thấp dưới 
chân núi thì xám và ảm đạm; đằng sau sừng sững cao hơn là những hình 
khối xám xịt, và đằng sau những hình khối ấy lại là những ngọn trắng cao 
ngất lấp lánh trong mây. 


“Chà, chúng ta đến nơi rồi!” Merry nói. “Ñom nó mới kém vui và thiếu 
mời gọi chứ! Không có nước, không nơi trú ẩn. Lại còn không thấy bóng 
dáng ông Gandalf nữa. Nhưng tôi không trách ông ấy đã không đợi đầu - ấy 
là nếu ông ấy có từng đến đây. 


“Tôi cũng không rõ,” Sải Chân Dài nói, trầm ngầm nhìn quanh. “Kể cả 
nếu ông ấy đến Bree chậm hơn chúng ta một hai ngày, ông ấy vẫn có thể 
đến đây trước. Ông ấy có thể phi rất nhanh khi cần gấp gáp.” Đột nhiên anh 
khom người nhìn hòn đá trên đỉnh gò đá; nó phăng dẹt hơn những tảng 
khác, và trắng hơn, như thể đã thoát được ngọn lửa. Anh cầm lên xem xét 


https://thuviensach.vn 


kỹ, xoay xoay trong mấy ngón tay. “Hòn này vừa mới được xếp gần đây, 
anh nói. “Cậu nghĩ sao về những dấu hiệu này?” 


_ BH CS ".. Z-ÍÍÍ «xx: : 
Trên mặt dưới phăng dẹt Frodo thấy vài nét vạch: ỨÌÌÌ “Hình như có 
một nét sọc, một dấu chấm, ba nét sọc nữa,” cậu nói. 


“Nét sọc bên trái có thể là chữ rune G hai nhánh bị mờ,” Sải Chân Dài 
nói. “Có thể là dấu hiệu Gandalf để lại, nhưng tôi không thể chắc chắn 
được. Những vết vạch rất tinh vi, và chắc chắn là trông mới tỉnh. Nhưng 
những dấu này có thể có nghĩa gì đó hoàn toàn khác, chăng liên quan gì đến 
chúng ta. Người Tuần Du cũng sử dụng chữ rune, và đôi khi họ cũng đến 
đây.” 


“Chúng có nghĩa gì, kể cả nếu đúng là ông Gandalf vạch?” Merry hỏi. 


“Tôi dám nói,” Sải Chân Dài trả lời, “chúng nghĩa là G3, và báo hiệu 
rằng Gandalf đã ở đây hôm mồng ba tháng Mười tức ba ngày trước. Nó 
cũng cho thấy ông rất vội và nguy hiểm ngay gần, nên ông không kịp hoặc 
không dám viết gì dài hơn hay rõ ràng hơn. Nếu đúng là như thế, chúng ta 
phải đề phòng.” 


“Tôi ước sao chúng ta chắc chắn được là chính ông vạch những dấu này, 
bất kể chúng có nghĩa gì,” Frodo nói. “Sẽ nhẹ nhõm xiết bao được biết là 
ông vẫn đang ở trên đường, dù đằng trước hoặc đằng sau chúng ta.” 


“Có lẽ, Sải Chân Dài nói. “Phần tôi, tôi tin là ông đã ở đây, và gặp nguy 
hiểm. Đã có ngọn lửa cháy sém lướt qua đây; và giờ ánh sáng chúng ta đã 
nhìn thấy ba đêm về trước trên bầu trời đằng Đông mới trở lại trong tâm trí 
tôi. Tôi đoán là ông ấy bị tấn công trên đỉnh đồi này, nhưng kết cục ra sao 
tôi không nói được. ông ấy không còn ở đây nữa, nên chúng ta phải tự mình 
phòng vệ và tự tìm lấy đường đến Thung Đáy Khe nỗ lực hết sức.” 


“Thung Đáy Khe bao xa?” Merry hỏi, vừa chăm chắm nhìn quanh lo 
lắng. Nhìn từ Đỉnh Gió thế gian nom thật hoang dại và bao la. 


https://thuviensach.vn 


“Tôi không biết khi đã qua Quán Trọ Bỏ Không phía Đông Bree cách 
một ngày đường, Đường Đông có còn được đo tính bằng dặm hay không,” 
Sải Chân Dài trả lời. “Vài người nói nó dài vô cùng, vài người lại nói khác. 
Đó là một con đường quái lạ, và ai cũng vui mừng khi đến được cuối hành 
trình, bất kể thời gian dài hay ngắn. Nhưng tôi biết tôi đi bộ thì sẽ mất bao 
lâu, nếu thời tiết thuận và vận thì may: mười hai ngày từ đây đến Khúc Cạn 
sông Bruinen, nơi Đường Cái cắt dòng Nước Ôn chảy từ Thung Đáy Khe 
ra. Chúng ta có một hành trình ít nhất cũng hai tuần trước mặt, bởi tôi 
không nghĩ chúng ta có thể đi trên Đường Cái.” 


“Hai tuần!” Frodo kêu lên. “Irong thời gian ấy có thể xảy ra vô khối 
chuyện.” 


“Rất có thể,” Sải Chân Dài nói. 


Họ đứng hồi lâu im lặng trên đỉnh đồi, gần mé Nam. Ở chốn cô đơn đó 
Frodo lần đầu tiên đã nhận ra trọn vẹn cảnh không nhà hiểm nguy mình 
đang lâm vào. Cậu cay đắng ước gì vận mệnh đã để mình sống yên tại Quận 
thân yêu yên tĩnh. Cậu nhìn chăm chăm theo Đường Cái đáng ghét, dẫn 
ngược về đằng Tây - về nhà cậu. Đột nhiên cậu nhận thấy có hai vệt đen 
đang di chuyến chầm chậm dọc đường, đi về hướng Tây; nhìn lại câu thấy 
thêm ba vệt khác đang bò về hướng Đông gặp chúng. Cậu thốt kêu lên, nắm 
chặt cánh tay Sải Chân Dài. 


“Nhìn kìa,” cậu nói, vừa chỉ đăng sau. 


Ngay lập tức Sải Chân Dài nhào xuống nền đất đằng sau vòng tròn đá 
đổ nát, kéo Frodo nằm xuống cạnh mình. Merry gieo mình nằm song song 
với cậu. 


“Cái gì thế?” cậu thì thâm. 


“Tôi không biết, nhưng tôi e là thứ tệ hại nhất,” Sải Chân Dài trả lời. 


https://thuviensach.vn 


Họ từ từ bò trở lên mé vòng đá đổ nát, và dòm qua một khe hở giữa hai 
tảng đá lởm chởm. Ánh sáng không còn rực rỡ nữa, vì buổi sáng trong veo 
đã nhạt dần, những đám mây đang bò ra khỏi đăng Đông bấy giờ choán chỗ 
mặt trời bắt đầu đi xuống. Tất cả bọn họ đều thấy những vết đen, song 
Erodo lẫn Merry đều không thể luận ra chắc chắn hình dáng chúng ra sao; 
dầu vậy điều gì đó mách bảo họ rằng tít bên dưới là bọn Ky Sĩ Đen đang tụ 
tập trên Đường Đông phía sau chân quả đồi. 


“Phải,” Sải Chân Dài nói, đôi mắt tỉnh tường hơn khiến anh chắng mảy 
may nghỉ ngờ gì nữa. “Kẻ thù đang ở đây!” 


Họ vội vàng bò đi, tuột xuống sườn Bắc quả đồi tìm các bạn đồng hành. 


Sam và Peregrin nãy giờ không ngồi không. Họ đã khám phá khắp lòng 
thung nhỏ và các sườn dốc xung quanh. Không xa lắm họ thấy một dòng 
suối nước trong veo trên sườn đồi, và gần đó những dấu chân chưa quá một 
hai ngày. Trong chính thung thì họ thấy dẫu vết một đống lửa rất mới, và 
nhiều dấu hiệu khác cho thấy một cái trại vội vàng. Có ít đá lở trên mép 
thung gần quả đồi nhất. Đằng sau chúng Sam đụng phải một kho củi xếp 
øỌn gàng. 

“Tôi tự hỏi liệu ông già Gandalf có từng đến đây không,” chú nói với 
Pippin. “Dù kẻ để món nảy ở đây là ai, có vẻ là kẻ đó định tầm sẽ quay lại.” 

Sải Chân Dài vô cùng quan tâm đến những món khám phá được này. 


“Tôi ước gì chính mình đã đợi để khám phá nền đất dưới này trước,” anh 
nói, vội ra chỗ dòng suối để kiểm tra mấy dấu chân. 

“Đúng như tôi e ngại,” anh nói, lúc quay trở lại. “Sam và Pippin vừa xéo 
nát chỗ đất mềm ấy, nên các dấu vết bị hỏng hoặc rối hết cả. Có đoàn Tuần 
Du đã ở đây mới đây thôi. Chính họ bỏ củi lại. Song cũng có ít dấu vết mới 


https://thuviensach.vn 


hơn không phải của dân Tuần Du. Ít nhất có dấu vết của một người để lại, 
mới cách đây một hai ngày, đi ủng rất nặng. Ít nhất là một. Tôi không chắc 
chắn được ngay, nhưng tôi nghĩ có nhiều dấu chân đi ủng.” Anh ngừng lời 
và đứng suy tư lo lăng. 


Từng Hobbit thấy trong tâm trí mình hình ảnh bọn Ky Sĩ đi ủng mặc áo 
choàng. Nếu bọn ky mã tìm thấy thung này rồi, Sải Chân Dài nên dẫn họ đi 
nơi khác sớm chừng nào tốt chừng nấy. Sam nhìn cái hõm đất vẻ căm ghét 
vô chừng, vì giờ chú đã được nghe tin kẻ thù đang ở trên Đường Đồng, chỉ 
cách xa vài dặm. 


“Ta chăng phải nên mau chóng biến đi hay sao, ông Sải Chân Dài?” chú 
sốt ruột hỏi. “Trời sắp muộn, và tôi không thích cái hõm này: chăng hiểu 
sao nó khiến tôi thắt cả tim.” 


“Phải, chúng ta chắc chắn phải quyết định nên làm gì ngay lập tức,” Sải 
Chân Dài đáp, ngước lên xem xét thời gian lẫn thời tiết. “Chà, Sam ạ,” cuối 
cùng anh nói, “tôi cũng không thích chỗ này; nhưng tôi không thể nghĩ ra 
bất cứ chỗ nào khác tốt hơn ta có thể đến được trước sẩm tối. Ít nhất hiện 
thời chúng ta đã khuất khỏi tầm quan sát, còn nếu đi chuyển nhiều khả năng 
chúng ta sẽ bị bọn do thám nhìn thấy hơn. Tất cả những øì ta có thể làm là 
phải đi ngay khỏi lối cũ lộn lại phía Bắc ngay sườn bên này vệt đồi, nơi mà 
đất đai gần như y hệt ở đây. Đường Cái bị theo dõi rồi, song chúng ta vẫn 
phải băng qua đường, nếu muốn núp trong những bụi cây xa về mạn Nam. 
Ở phía Bắc con đường bên kia dãy đồi, đất đai trơ trụi và bằng phẳng hàng 
nhiều dặm cơ đấy.” 


“Bọn Ky Sĩ có nhìn được không?” Merry hỏi. “Ý tôi là, chúng có vẻ 
quen dùng mũi hơn là mắt, đánh hơi tìm chúng ta, nếu đánh hơi là từ chuẩn, 
ít nhất dưới ánh sáng ban ngày. Nhưng anh bắt chúng tôi nằm áp xuống đất 
khi anh thấy chúng ở bên dưới; còn bây giờ anh nói về chuyện bị nhìn thấy, 
nếu chúng ta di chuyển.” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi quá bất cẩn lúc ở trên đỉnh đồi,” Sải Chân Dài đáp. “Tôi đã quá lo 
lắng tìm kiếm dấu hiệu nào đó của Gandalf; mà đúng là cả ba chúng ta trẻo 
lên đứng đó lâu như thế là một sai lầm. Vì lũ ngựa ô nhìn được, còn các Ky 
Sĩ có thể lợi dụng người và muông thú khác làm do thám, như chúng ta đã 
phát giác ra ở Bree. Bản thân chúng không nhìn được thế giới trong ánh 
sáng như chúng ta vẫn nhìn, song hình dáng của chúng ta vẫn hắt bóng lên 
tâm trí chúng, bóng ấy chỉ mặt trời chính ngọ mới xóa được; còn trong bóng 
tối chúng thu nhận được nhiều dấu hiệu và hình dạng mà chúng ta không 
nhận ra: đó là lúc chúng đáng sợ nhất. Và ở mọi thời điểm chúng đều ngửi 
được mùi máu sinh vật sống, vì chúng khát khao và căm ghét máu. Các giác 
quan cũng thế, còn hơn là chỉ thị lực hay khứu giác. Chúng ta có thể cảm 
thấy sự hiện diện của chúng - sự hiện diện ấy khiến tâm can ta bất an, ngay 
khi chúng ta vừa đến đây, trước cả khi chúng ta nhìn thấy chúng; chúng 
cũng cảm thấy hiện diện của chúng ta còn sắc bén hơn. Còn nữa,” anh nói 
thêm, giọng anh trầm hăn thành một lời thì thầm, “chiếc Nhẫn thu hút 
chúng.” 


“Vậy không có lối thoát nào sao?” Frodo nói, vừa hoảng loạn nhìn 
quanh. “Nếu di chuyển tôi sẽ bị nhìn thấy và bị săn đuổi! Nếu ở nguyên 
đây, tôi sẽ thu hút chúng đến với tôi!” 


Sải Chân Dài đặt tay lên vai cậu. “Vẫn còn hy vọng,” anh nói. “Cậu 
không đơn độc. Chúng ta hãy coi thanh củi đặt sẵn chờ nhóm lửa này là dấu 
hiệu. Có rất ít chỗ trú ấn hay cố thủ ở đây, nhưng lửa sẽ thay thế cả hai. 
Sauron có thể lợi dụng lửa cho những mục đích ma quỷ, như hắn lợi dụng 
được mọi thứ nhưng những tên Ky Sĩ này không thích lửa, và sợ những kẻ 
nắm øgiữ lửa. Lửa là bạn của chúng ta ở nơi hoang vu này.” 


“Có lẽ,” Sam thì thào. “Cũng là một cách hay ho thông báo “chúng tôi 
đang ở đây”, chỉ kém hét lền thôi.” 


https://thuviensach.vn 


Bên dưới ở góc thấp nhất, kín đáo nhất thung, họ đốt một đống lửa và 
chuẩn bị bữa ăn. Những cái bóng của buối tối bắt đầu buông, trời trở lạnh. 
Họ đột nhiên nhận ra mình đói cồn cào, bởi họ đã không ăn gì kể từ bữa 
điểm tâm; song họ không dám làm gì hơn một bữa tối đạm bạc. Những 
vùng đất phía trước trống không trừ chim chóc và muông thú ra, những 
chốn thù nghịch vắng bóng muôn loài của nhân gian. Dân Tuần Du thỉnh 
thoảng đi qua bên kia vùng đồi, nhưng họ chỉ là số ít và không lưu lại. 
Những khách lang thang khác rất hiếm, và toàn loài ma quỷ: bọn quỷ khống 
lồ thảng hoặc lang thang ra ngoài những thung lũng mạn Bắc Dãy Núi Mù. 
Duy trên Đường Đông là có thể thấy các lữ khách, thường nhất là Người 
Lùn, hối hả đi vì công chuyện riêng, không sẵn lòng giúp đỡ và cũng chăng 
sẵn lời chia sẻ cùng người lạ. 


“Tôi không nghĩ ra làm thế nào chuẩn bị thức ăn được lâu,” Frodo nói. 
“Chúng ta đã cẩn trọng hết sức trong mấy ngày vừa qua, và bữa tối này 
chăng phải yến tiệc gì; vậy mà chúng ta đã dùng hết hơn mức cần dùng, giả 
sử còn phải đi hai tuần nữa, và biết đầu là lâu hơn.” 


“Có thể tìm thấy thức ăn ở nơi hoang dã,” Sải Chân Dài nói; “quả mọng, 
rễ và cỏ; vả lại tôi có chút tài thợ săn khi cần. Các cậu không phải lo chết 
đói trước khi mùa đông đến đâu. Song hái lượm và săn bắt thức ăn là công 
việc mệt mỏi và lâu dài, mà chúng ta cần gấp gáp. Cho nên hãy thắt chặt 
dầy lưng lại, và hãy tưởng tượng mà hy vọng đến những bàn ăn đầy đề nhà 
Elrond!” 


Cái lạnh tăng cường khi bóng tối tràn về. Từ rìa thung nhòm ra họ 
không thấy gì ngoài một vùng đất xám giờ đang tan biến vội vàng vào trong 
bóng chiều. Bầu trời bên trên đã trong veo trở lại và dần dần những vì sao 
lấp lánh lấp đầy. Frodo và các bạn đồng hành túm tụm quanh đống lửa, co 
ro tronø mọi tấm vải và mảnh chăn họ có; Sải Chân Dài thì hài lòng với 
manh áo choàng độc nhất, ngồi hơi cách biệt, trầm ngâm rít tấu. 


https://thuviensach.vn 


Đêm xuống và ánh lửa bắt đầu sáng tỏa rạng rỡ, anh bắt đầu kể họ nghe 
các truyện kể xưa để xua tan nỗi sợ khỏi tâm trí họ. Anh biết nhiều câu 
chuyện và truyền thuyết xửa xưa, về Tiên và Con Người và những việc 
thiện và ác trong thời Cựu Niên. Họ băn khoăn tự hỏi anh bao nhiêu tuổi, và 
anh học biết toàn bộ tích truyện ấy ở đâu. 


“Kể cho chúng tôi nghe về Gil-galad đi,” Merry đột ngột nói, khi anh 
ngừng lại lúc hết một chuyện về các vương quốc Tiên. “Anh còn biết đoạn 
nào bài trường ca cổ anh từng nói đến không?” 


“Quả thực tôi còn biết,” Sải Chân Dài trả lời. “Frodo cũng biết, bởi nó 
can hệ mật thiết đến chúng tôi.” Merry và Pippin nhìn Frodo bấy giờ đang 
trân trân ngắm đống lửa. 


“Tôi chỉ biết chút ít mà ông Gandalf kể cho nghe thôi,” Frodo chậm rãi 
nói. “Gil-galad là vị vua Tiên vĩ đại cuối cùng ở Trung Địa. Gil-galad nghĩa 
là Ánh Sao trong ngôn ngữ họ. Cùng với Elendil Bạn Tiên, người đi đến 
miền đất...” 


“Đừng!” Sải Chân Dài lên tiếng ngắt lời, “Tôi không nghĩ nên kể câu 
chuyện ấy lúc này khi mà lũ tôi tớ của Kẻ Thù đang ở gần ngay đây. Nếu 
chúng ta chiến thắng mà tới được ngôi nhà của Elrond, các cậu có thể nghe 
chuyện ở đó, kể đầy đủ hết.” 


“Vậy kể chúng tôi nghe chuyện ngày xưa nào khác đi, Sam van vỉ, “một 
truyện kể về tộc người Tiên trước thời kỳ tàn phai. Tôi vô cùng muốn nghe 
thêm về người Tiên; đềm tối cử như bủa vây xung quanh quá gần.” 

“Tôi sẽ kể các cậu nghe chuyện kể về nàng Tinúviel,” Sải Chân Dài nói, 
“tóm tắt thôi - vì đó là một câu chuyện rất dài không ai biết đoạn kết; và 
bây giờ không còn ai, ngoại trừ Elrond, còn nhớ chuyện đúng như người 
xưa từng kể. Mặc dầu buồn, nó là một câu chuyện cổ thần tiên, như tất cả 


https://thuviensach.vn 


các truyện kể về Trung Địa, và biết đâu sẽ nâng giấc tâm hồn các cậu.” Anh 
im lặng giây lát, và rồi anh bắt đầu không phải nói mà là hát thật nhẹ nhàng: 


Lá thời dài, cỏ thời xanh, 

Tán hoa độc cần mảnh dẻ; 

Trảng rừng hứng nhẹ, 

Sao chạm khẽ - đêm bừng. 

Tinúviel uyến chuyển thân mình 
Múa theo tiếng sáo vô hình đâu đây; 
Sao âu yếm mái tóc mây, 

Sao đùa áo váy tung bay. 


Núi hoang đỉnh lạnh Beren xuống, 

Vô hướng chàng đi rừng lại rừng, 
Sồng Tiên uốn khúc chân men lối 

Trơ trọi một thân lòng ưu phiền. 

Xao lá độc cần ghé mắt ngó, 

Nào ngỡ ngàng thay! ngàn hoa vàng 
Múa gấu áo choàng cánh tay áo 

Tóc bồng bềnh đêm sương mênh mang. 


Bùa mê chụp xuống chân quên mỏi 
Những đồi định mệnh buộc chàng qua; 
Rảo bước phăm phăm chàng tiến tới 
Giơ tay toan bắt sợi trăng ngà. 

Bàn chân thanh thoát nàng bỏ chạy 
Qua lớp lớp cây rừng Quê Tiên, 

Mình chàng tìm lối theo bỡ ngỡ, 


https://thuviensach.vn 


Nghe tiếng rừng đêm sao lặng yên. 


Lúc lại vng quanh chừng xao xác 
Tiếng chân đặt êm như lá đoan, 
Khúc nhạc dâng trào nơi đáy đất 
Khuất nẻo thung đâu róc rách tràn. 
Độc cần rũ tán dài mặt đất, 

Lá sồi theo nhau cũng buông mình 
Nhớ gì thở tiếng dài hiu hắt, 

Chập chờn đông đến mùa lặng thỉnh. 


Kiếm nàng kiếm mãi chàng rong ruổi 
Qua miền lá rụng tháng năm nào, 
Mượn ánh trăng soi tỉa sao rọi 

Trên ngàn giá băng run tầng cao. 
Dưới trăng vạt áo choàng lấp loáng, 
Hình như nóc đồi cao đằng xa 

Nàng múa, gót chân hôn mặt đất 
Run rấy quanh chân sương bạc sa. 


Khi mùa đông hết nàng trở lại, 

Tiếng ca giải phóng thốt nhiên xuân, 
Sơn ca tỉnh ngủ, mưa trào xuống, 
Nước lành thoát băng sôi ào dâng. 
Quanh chân muôn đóa hoa bung cánh, 
Chàng nhìn, sực tỉnh khỏi bùa mê, 
Xao xuyến mong cùng nàng trên cỏ 
Múa ca say đắm lòng không nề. 


https://thuviensach.vn 


Nàng đà dợm chạy, chàng thoắt tới. 
Tinúviel! Tinúviell 

Lễ đâu xui thốt tên tiên gọi; 

Do dự lắng tai nàng dừng chân. 

Dừng chân một khắc một giây lát 
Tiếng chàng bùa gieo quanh nàng vây: 
Beren lướt tới cùng định mệnh, 
Tinúviel đã nằm trong vòng tay. 


Beren mắt đắm cặp mắt xám, 

Chìm trong bóng tối vòng tóc quấn, 
Đáy mắt rung rinh chàng nhận ra 
Hằng hà đốm sao nơi trời xa. 
Tinúviel thiếu nữ Tiên diễm lệ 

Bất tử trường xuân bao thông tuệ 

Rủ màn tóc đêm quanh chàng buông, 
Đôi tay bạc nõn quanh chàng ôm. 


Số phận đây đưa qua lắm lối 

Họ băng đá xám núi tê người, 

Vượt cửa âm u sảnh sắt nguội, 
Xuyên lớp cây đêm không ngày mai. 
Cách trở đôi đầu Bể Chia Cắt, 

Tới hồi tái hợp lại bên nhau, 

Năm xa sóng bước rời cõi đất 

Giữa rừng hoan ca không biết sầu. 


https://thuviensach.vn 


Sải Chân Dài thở dài và ngừng lời trước khi nói tiếp. “Đó là một bài ca,” 
anh nói, “theo thể thơ mà các Tiên vẫn gọi là ann-thennath, song rất khó 
dịch ra Ngồn Ngữ Chung của chúng ta, nên đây chỉ là một vọng âm thô ráp. 
Nó kể về cuộc gặp gỡ giữa Beren con trai Barahir và Lúthien Tinúviel. 
Beren là một người phàm hữu tử, còn Lúthien là con gái Thingol, một vị 
vua Tiên trên Trung Địa thuở thế gian còn non trẻ; và nàng là thiếu nữ xinh 
đẹp nhất từng chào đời giửa những đứa con của thế giới này. Nhan sắc nàng 
như những ngôi sao trên sương mờ miền đất phương Bắc, và khuôn mặt 
nàng ngời ánh sáng chiếu tỏa. Trong những ngày ấy Kẻ Thù Lớn, mà 
Sauron đất Mordor mới chỉ là một bầy tôi, sống ở pháo đài Angband nơi 
miền Bắc, còn những Tiên phương Tây đang quay trở về Trung Địa khiêu 
chiến với hắn hòng đòi lại những viên Silmaril hắn đã ăn trộm mất; và các 
bậc tổ phụ của Con Người giúp người Tiên. Nhưng Kẻ Thù chiến thắng còn 
Barahir bị giết, Beren thoát qua đại nạn thì vượt Rặng Núi Kinh Hoàng vào 
Vương Quốc náu kín của Thingol trong khu rừng Neldoreth. Tại đó chàng 
trông thấy Lúthien đang hát ca nhảy múa trên trảng cỏ bên cạnh dòng sông 
màu nhiệm Esgalduin; và chàng đạt tên nàng là Tinúviel, tức là Chim Sơn 
Ca trong ngôn ngữ của người xưa. Sau đó nhiều nỗi sầu muộn xảy ra với 
họ, và họ phải chia lìa dài lâu. Tinúviel cứu Beren khỏi ngục tối của Sauron, 
và bên nhau họ qua những nguy hiểm lớn, và quật ngã ngay chính Kẻ Thù 
Lớn từ trên ngai vàng của hắn, lấy từ vương miện sắt một trong ba viên đá 
Silmaril, sáng rỡ hơn hết tháy mọi viên đá quý, để làm lễ vật cầu hôn 
Lúthien dâng lên Thingol cha nàng. Tuy nhiên cuối cùng Beren bị sát hại 
bởi con Sói đến từ trước cổng pháo đải Angband, rồi chết trong vòng tay 
Tinúviel. Song nàng đã chọn kiếp phàm nhân hữu tử, chịu bỏ thế gian mà 
chết đi, sao cho có thể theo chàng; và có lời hát rằng họ tái ngộ ở phía bên 
kia Các Biển Chia Cắt, và sau một thời gian ngắn sống lại dạo chơi lần nữa 
trong những khu rừng xanh tươi, cùng nhau họ lại vĩnh viễn ra đi, lâu lắm 
rồi, bên kia giới hạn của thế gian này. Vậy nên một mình Lúthien 'Tinúviel 
trong số tộc Tiên đã chết thật sự và rời bỏ thế gian, và họ đã mất nàng, 
người thiếu nữ họ yêu nhất. Song từ nàng dòng giống chúa Tiên lâu đời 
truyền lại giữa con người. Vẫn còn sinh sống những người gọi Lúthien là bà 


https://thuviensach.vn 


bành tổ, và tương truyền rằng dòng dõi của nàng sẽ không bao giờ tàn lụi. 
Elrond ở Thung Đáy Khe cũng thuộc Dòng Dõi ấy. Vì bởi từ Beren và 
Lúthien sinh ra Dior kế vị ngai vàng của vua Thingol; còn từ Dior sinh ra 
nàng Elwing Cánh Trắng mà Eärendil cưới làm vợ, chàng là người lái tàu ra 
khỏi màn sương mù nhân gian vào trong các biển thiên đường, viên đá 
Silmaril trên mũi tàu. Và từ Eärendil sinh ra Các Vua Númenor, túc là 
vương quốc Tây Châu.” 


Trong lúc Sải Chân Dài nói chuyện họ ngắm khuôn mặt hào hứng lạ kỳ 
của anh, sáng mờ mờ trong ánh đỏ của lửa củi. Đôi mắt anh sáng rực, giọng 
anh trầm ấm và sâu thắm. Bên trên anh là bầu trời sao đen kịt. Đột nhiên 
một tỉa sáng nhợt xuất hiện bên trên chỏm Đỉnh Gió đằng sau lưng anh. Mặt 
trăng sắp tròn vạnh từ từ leo lên quả đồi đang phủ bóng xuống họ, và các vì 
sao bên trên đỉnh đồi mờ đi. 


Câu chuyện kết thúc. Các Hobbit cựa quậy và vươn giãn gân cốt. “Nhìn 
kìa!” Merry nói. “Mặt Trăng đang lên: chắc muộn lắm rồi.” 


Số còn lại ngước nhìn lên. Ngay giữa lúc đó, họ thấy trên đỉnh quả đồi 
có cái øì đó nhỏ và tối sẵm ¡n bóng trên nền trời trăng lên lấp lánh. Có lẽ chỉ 
là một tảng đá lớn hay một khối đá nhô ra xuất hiện dưới ánh sáng mờ mờ. 


Sam và Merry đứng dậy bước xa khỏi đống lửa. Frodo và Pippin ngồi 
nguyên im lặng. Sải Chân Dài dõi nhìn ánh trăng trên đồi chăm chú. Tất 
thảy dường như yên tĩnh, song Frodo cảm thấy cơn sợ lạnh buốt rón rén 
luồn vào tim mình, vì giờ Sải Chân Dài không còn nói gì nữa. Cậu xích lại 
gần đống lửa hơn. Đúng lúc ấy Sam từ rìa thung rầm rập chạy về. 

“Tôi không biết là cái gì,” cậu nói, “nhưng đột nhiên tôi cảm thấy sợ. Có 
các tiền tôi cũng chả dám ởi ra bên ngoài cái thung này nữa; tôi cảm thấy 
cái gì đó ấy đang bò lên sườn dốc.” 


“Cậu có nhìn thấy gì không?” Frodo hỏi, đứng phắt dậy. 


https://thuviensach.vn 


“Không, thưa cậu. Tôi chăng thấy gì, nhưng tôi cũng không đứng lại 
nhìn.” 


“Tôi thấy gì đó,” Merry nói; “hoặc giả tôi nghĩ mình nhìn thấy - xa mãi 
đằng Tây nơi ánh trăng lúc ấy đang chiếu xuống miền đất bằng phẳng ở 
phía bên kia bóng các đỉnh đồi này, tôi đã nghĩ là có hai hoặc ba bóng đen. 
Chúng có vẻ như đang di chuyển về hướng này.” 


“Ơ yên gần đống lửa, mặt quay ra ngoài!” Sải Chân Dài quát giục. 
“Nắm vài khúc củi dài hơn cầm sẵn trong tay các cậu!” 


Suốt một quãng thời giờ ngộp thở, họ ngồi đó, im lặng cảnh giác, lưng 
quay về phía lửa củi, mỗi người nhìn chăm chăm vào những vùng bóng tối 
đang bủa vây lấy họ. Không xảy ra chuyện gì. Không có âm thanh hay 
chuyển động nào trong đêm. Frodo cựa quậy, cảm thấy rằng mình phải phá 
vỡ sự im lặng này: cậu muốn được hét to lên. 


“Suyt!” Sải Chân Dài thì thào. “Gì thế?” Pippin hổn hến nói cùng lúc ấy. 


Bên kia mép cái thung nhỏ, trên sườn dốc cách xa quả đồi, họ cảm thấy, 
chứ không hăn là nhìn thây, một cái bóng nhô lên, một cái bóng hoặc hơn 
một cái. Họ căng mắt nhìn, và những cái bóng hình như lớn lên. Chẳng mấy 
chốc không còn ngờ øì nữa: ba hay bốn hình người cao cao đen thẫm đang 
đứng trên sườn dốc, nhìn xuống họ. Chúng đen thẫm đến độ hồ như giống 
những hố đen trong bóng tối sâu thắm đăng sau. Frodo nghĩ là mình nghe 
thấy một tiếng rít khe khẽ như hơi thở của con rắn độc, cảm thấy cơn lạnh 
thấu xương nhức buốt. Rồi những hình người từ từ tiến lên. 


Kình hoàng ụp xuống Pippin và Merry, họ nhao người nằm bẹp xuống 
nền đất. Sam co rúm áp vào mạng sườn Frodo. Frodo sợ cũng chăng kém 
mấy bạn đồng hành; cậu đang run rẩy như thể lạnh thấu xương, nhưng nỗi 
kinh hoàng đột nhiên bị nuốt chửng bởi cám dỗ tức thời được đeo chiếc 
Nhẫn vào. Khát khao làm điều này nắm giữ cậu, nên cậu chăng thể nghĩ 


https://thuviensach.vn 


được gì khác. Cậu không quên Mộ Đá, hay bức thư của Gandalf; nhưng có 
cái gì đó dường như đang thúc ép cậu bất chấp mọi lời cảnh báo, và cậu 
mong mỏi được nhường bước. Không phải cậu hy vọng tấu thoát, hay làm 
bất kế chuyện øì, dù tốt hay xấu: chỉ là cậu cảm thấy mình phải lấy chiếc 
Nhẫn ra đeo lên ngón tay. Cậu không nói được. Cậu cảm thấy Sam đang 
nhìn mình, như thể chú biết cậu chủ đang gặp rắc rối lớn nào đó, song cậu 
không thể quay về phía chú. Cậu nhắm mắt và đấu tranh hồi lâu; song 
không sao chịu nổi, nên cuối cùng cậu từ từ kéo dây đeo ra, xỏ chiếc Nhẫn 
lên ngón trỏ bàn tay trái. 


Ngay lập tức, bất chấp mọi thứ khác vẫn mờ mờ tối y nguyên như trước, 
các hình thù kia trở nên sáng rõ kinh hoàng. Cậu có thể nhìn thấu bên dưới 
những lóp vỏ bọc màu đen của chúng. Có năm kẻ tất cả: hai đứng trên mép 
thung, ba đang tiến lên. Trên khuôn mặt chúng trắng toát rực cháy cặp mắt 
tinh sắc và nhẫn tâm; bên dưới áo choàng là áo thụng xám lượt thượt; bên 
trên mỗi mái tóc xám là mũ trụ bạc; trong những đôi tay gầy guộc là kiếm 
thép. Cặp mắt chúng tấn công cậu, xuyên xoáy cậu, trong lúc chúng vụt 
chạy về phía cậu. Tuyệt vọng, cậu tuốt thanh kiếm của mình, thấy dường 
như nó đang đỏ lập lòe, như thanh củi cháy dở. Hai bóng người dừng lại. 
Kẻ thứ ba cao hơn bốn kẻ kia: mái tóc hắn dài lấp lánh và trên mũ trụ đặt 
chiếc vương miện. Một tay hắn cầm thanh kiếm dài, còn tay kia cầm con 
dao; cả con dao và bàn tay đang nắm lập lòe tỏa thứ ánh sáng nhợt nhạt. 
Hắn lao về phía trước và chồm tới Frodo. 


Đúng lúc ấy Frodo nhào người xuống đất, và cậu nghe mình hét tướng 
lên: Ô Elbereth! Gilthoniel! Cùng lúc cậu đâm vào chân địch thủ. Một tiếng 
kêu the thé vang lanh lảnh trong đêm; và cậu cảm thấy cơn đau như lưỡi phi 
tiêu băng tẩm độc xuyên suốt vai trái. Ngay giữa lúc ngất đi cậu vẫn thoáng 
thấy, như thể xuyên qua một màn sương mù quần đảo, Sải Chân Dài nhảy 
vọt khỏi bóng tối, mỗi tay một phiến gỗ rừng rực cháy. Bằng một nỗ lực 
cuối cùng Frodo buông kiếm, tuột chiếc Nhẫn ra khỏi ngón tay và nắm nó 
thật chặt trong bàn tay phải. 


https://thuviensach.vn 


Chương XI 


PHI NHƯ BAY ĐẾN KHÚC CẠN 


Khi Frodo tỉnh lại cậu vẫn đang tuyệt vọng giữ chặt chiếc Nhẫn trong 
tay. Cậu đang nằm cạnh đống lửa, bấy giờ đã được chất cao và đang cháy 
sáng rực. Ba bạn đồng hành đang cúi trên người cậu. 


“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tên vua nhợt nhạt đâu rồi?” cậu cuống cuồng 
hỏi. 


Họ vui mừng khôn xiết suốt một lúc chăng nghe được cậu nói øì mà trả 
lời; họ cũng chăng hiểu câu hỏi của cậu. Cuối cùng cậu lượm lặt được từ 
Sam rằng họ chăng thấy gì ngoài những hình thù mờ ảo như bóng ma lao về 
phía mình. Đột nhiên Sam kinh hoảng nhận ra rằng chủ nhân chú đã biến 
đầu mất, rồi cùng lúc ấy một cái bóng đen sì chạy vụt qua chú, và chú ngã. 
Chú nghe được tiếng Frodo, nhưng cứ như từ một quãng rất xa nào đó vọng 
đến, không thì cũng từ dưới đất vọng lên, hò hét rốn rảng những từ lạ lùng. 
Họ chẳng thấy gì hơn, cho đến lúc họ vấp ngã nhào lên người Frodo, đương 
nằm như chết, mặt dúi xuống cỏ còn thanh kiếm thì bên mình. Sải Chân Dài 
lệnh cho họ nhấc cậu lên đặt nằm bên đống lửa, đoạn anh biến mất. Giờ thì 
chuyện đó đã xảy ra một lúc lầu rồi. 


Sam rõ ràng lại bắt đầu nghi ngờ Sải Chân Dài, nhưng trong lúc họ còn 
đang nói chuyện anh đã trở về, hiện ra bất thình lình từ trong bóng tối. Họ 
giật bắn mình, và Sam rút kiếm đứng chắn trước Frodo, song Sải Chân Dài 
nhanh chóng quỳ xuống cạnh cậu. 


https://thuviensach.vn 


“Tôi không phải là một tên Ky Sĩ Đen, Sam ạ,” anh khẽ nói, “cũng 
không câu kết với bọn chúng. Tôi vừa đang cố gắng khám phá phần nào 
những động thái của chúng; nhưng tôi chưa tìm ra gì cả. Tôi chưa thể nghĩ 
ra tại sao chúng bỏ đi không tấn công lần nữa. Nhưng không còn cảm giác 
có sự hiện diện của chúng ở bất kỳ đâu quanh đây.” 


Khi nghe được những gì Frodo kể, anh trở nên đầy lo âu, lắc đầu thở 
dài. Rồi anh lệnh cho Pippin và Merry đun thật nhiều nước nóng bằng 
những cái ấm con con mang theo, đoạn rửa sạch vết thương bằng thứ nước 
ấy. “Hãy giữ lửa cháy đượm, và giữ cho Frodo được ấm!” anh nói. Rồi anh 
đứng dậy bước ra xa, gọi Sam đến bên mình. “Tôi nghĩ bây giờ tôi hiểu mọi 
chuyện hơn rồi,” anh nói nhỏ giọng. “Có vẻ như từ đầu chỉ có năm tên địch 
thôi. Tại sao chúng không ở cả đây, tôi không biết; song tôi nghĩ chúng 
không ngờ bị đánh trả. Hiện tại chúng đã rút đi. Nhưng không xa. tôi e vậy. 
Đêm khác chúng sẽ lại quay lại, nếu chúng ta chưa thể chạy thoát. Chúng 
chỉ đang đợi, bởi nghĩ rằng mục đích của chúng chăng mấy chốc sẽ được 
hoàn thành, và rằng chiếc Nhẫn không thể bay đi đâu quá xa nữa. Sam a, tôi 
e là chúng tin cậu chủ của chú đã bị một vết thương chí tử nên sẽ khuất 
phục ý chí của chúng. Chúng ta sẽ xem xem!” 


Sam khóc nghẹn thở. “Đừng thất vọng!” Sải Chân Dài nói. “Bây giờ chú 
phải tin tôi. Frodo của chú rắn chắc hơn tôi từng ước đoán, mặc dầu 
Gandalf đã bóng gió rằng thực tế có thể như vậy. Cậu ấy đã không bị giết, 
nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ kháng cự được quyền năng ác quỷ của vết thương lâu 
hơn kẻ địch mong đợi. Tôi sẽ cố hết sức chữa lành cho cậu ấy. Hãy bảo vệ 


I? 


cậu ấy thật tốt, trong khi tôi vắng mặt!” Anh vội vã đi ngay, lại biến mất 


vào trong bóng tối. 


Erodo ngủ chập chờn, dù cơn đau do vết thương mỗi lúc một nhức nhối, 
và cái lạnh chết chóc lan từ vai cậu ra cánh tay và mạng sườn. Các bạn 
trông nom cậu, sưởi ấm và rửa vết thương cho cậu. Đêm đi qua chầm chậm 


https://thuviensach.vn 


và mật rã rời. Bình minh đang lên trên bầu trời, và khi cái thung nhỏ đã 
ngập trong ánh sáng xám, thì cuối cùng Sải Chân Dài cũng trở về. 


“Nhìn đây!” anh gọi to; rồi cúi người anh nhấc từ dưới đất lên một cái 
áo choàng đen đã nằm sẵn ở đó, được bóng tối giấu kỹ. Chừng một bộ bên 
trên gấu áo có một vết chém. “Đây là cú đánh từ kiếm của Frodo,” anh nói, 
“Nó chỉ làm tổn thương kẻ thù của cậu ấy đến thế này thôi, tôi e vậy; bởi vì 
kiếm vẫn còn nguyên, mà mọi dao kiếm nếu đã đâm vào tên Vua khủng 
khiếp ấy đều tàn rụi. Hắn trọng thương chính là bởi tên của Elbereth.” 


“Và Frodo trọng thương là bởi đây!” Anh lại cúi người nhặt lên một con 
dao dài mảnh. Trên lưỡi dao có một luồng sáng lạnh. Lúc Sải Chân Dài giơ 
lên họ thấy gần chót lưỡi dao bị mẻ và mũi dao thì đã gãy. Nhưng giữa lúc 
anh giơ cao con dao trong ánh nắng lấp lánh, họ nhìn chằm chằm kinh ngac, 
bởi lưỡi dao duờng như tan chảy và biến mất hút như một làn khói trong 
thinh không, chỉ để lại cái chuôi trong tay Sải Chân Dài. “Trời ơi!” anh rú 
lên. “Chính con dao đáng nguyền rủa này gây ra vết thương đây. Ngày nay 
hầu như hiếm ai còn khả năng chữa bệnh cân sức cân tài với những thứ vũ 
khí ác quỷ thế này. Nhưng tôi sẽ gắng hết sức.” 


Anh ngồi bệt xuống đất, cầm cái chuôi con dao đặt cả lên đầu gối, và rồi 
hát cho con dao một bài ca chậm rãi bằng một thứ ngôn ngữ lạ. Rồi bỏ dao 
sang bên, anh quay sang Frodo và bằng giong êm ái nói những từ mẫy 
người kia không sao nghe kịp. Từ cái túi giắt dây lưng anh lấy ra những 
chiếc lá dài của một loại cỏ nào đó. 


“Những cái lá này,” anh nói, “tôi phải cuốc bộ mãi xa mới tìm thấy; vì 
loài thực vật này không mọc trên đồi trọc; nhưng trong những bụi rậm xa tít 
phía Nam Đường Cái tôi tìm thấy nó trong bóng tối nhờ mùi hương của lá.” 
Anh vò một cái trong mấy ngón tay, cái lá tỏa ra mùi thơm ngọt hăng hăng. 
“Thật may là tôi tìm được nó, vì đây là loại dược thảo Con Người phương 
Tây mang đến Trung Địa. Họ gọi nó là Athelas, và giờ nó mọc thưa thớt 
lắm, chỉ gần những nơi họ sống hay đóng trại hồi xưa; và ở miền Bắc không 


https://thuviensach.vn 


ai biết những chỗ ấy, ngoại trừ vài kẻ chuyên lang thang trong Miền Hoang 
Vu. Nó có những dược tính tuyệt vời nhưng trước một vết thương thế này 
năng lực chữa lành của nó có lẽ ít thôi.” 


Anh ném mấy cái lá vào trong nước sôi và rửa vai cho Frodo. Mùi thơm 
của hơi nước rất sảng khoái, và những kẻ không bị đau cũng cảm thấy tâm 
trí họ bình yên và trong trẻo trở lại. Cỏ này cũng có vài phần năng lực trị 
vết thương kia, bởi vì Frodo cảm thấy cơn đau cũng như cảm giác lạnh 
băng giảm hắn ở mạng sườn; song sinh khí chưa trở lại cánh tay cậu, nên 
cậu không thể nâng hay sử dụng bàn tay được. Cậu cay đắng hối tiếc sự ngu 
xuẩn của mình, tự trách mình vì thiếu ý chí; vì bấy giờ cậu hiểu ra rằng khi 
xỏ chiếc Nhẫn vào không phải cậu vâng theo mong muốn của riêng mình 
mà là tuần theo mệnh lệnh của các kẻ thù. Cậu tự hỏi liệu mình có mang 
thương tật suốt đời không, và giờ đây họ sẽ vật lộn xoay xỏa ra sao để tiếp 
tục hành trình. Cậu cảm thấy quá yếu không đứng nổi. 


Những người khác đang bàn bạc chính vấn đề này. Họ nhanh chóng 
quyết định rời Đỉnh Gió càng sớm càng tốt. “Giờ tôi nghĩ,” Sải Chân Dài 
nói, “kẻ thù đã đang theo dõi chỗ này vài ngày rồi. Nếu Gandalf có đến đây, 
thì hắn ông ấy đã buộc phải phóng đi xa, và ông ấy sẽ không quay lại đầu. 
Bất luận thế nào thì từ sau cuộc tấn công đêm qua, nếu cứ ở đây sau khi trời 
tối chúng ta sẽ øặp nguy hiểm lớn, và chúng ta khó có thể gặp nguy hiểm 
lớn hơn bất kể chúng ta đi đầu nữa.” 


Ánh sáng ban ngày vừa đầy tràn, họ đã vội vàng ăn chút thức ăn rồi gói 
ghém hành lý. Frodo không thể cuốc bộ, vậy nên họ chia phần lớn hành lý 
cho bốn người bọn họ, đoạn đặt Frodo lên con ngựa lùn. Trong mấy ngày 
vừa qua con vật tội nghiệp đã trổ mã tuyệt vời; nó có vẻ béo lên và khỏe ra, 
lại bắt đầu tỏ ra quyến luyến mấy ông chủ mới, nhất là Sam. Cách đối xử 
của Bill Dương Xỉ hắn rất khắc nghiệt nên hành trình trong vùng hoang vu 
dường như còn tốt hơn nhiều cuộc sống trước đây của nó. 


https://thuviensach.vn 


Họ khởi hành theo hướng Nam. Thế này có nghĩa sẽ phải băng qua 
Đường Cái, song đó là lối nhanh nhất tới được vùng đất rậm rạp cây rừng. 
Và họ cần chất đốt; và Sải Chân Dài nói rằng Frodo cần được giữ ấm, nhất 
là ban đêm, trong khi lửa lại là phương cách phòng vệ cho tất cả bọn họ. 
Đây cũng là kế hoạch rút ngắn hành trình bằng cách cắt qua một vòng cung 
đường lớn nữa: phía Đông bên kia Đỉnh Gió con đường đối hướng lượn một 
vòng rộng về phía Bắc. 


Họ lần đường chậm chạp và cẩn trọng quanh các sườn đồi phía Tây 
Nam, và trong chốc lát đã ra đến lề Đường Cái. Không có dấu hiệu nào của 
các Ky Sĩ. Song giữa lúc đang vội vã băng qua đường họ nghe được xa xa 
hai tiếng kêu: một giọng lạnh lẽo gọi và một giọng lạnh lão trả lời. Run rấy 
họ lao vụt về phía trước, nhằm thắng những bụi cây ngay trước mặt. Đất 
phía trước họ dốc xuôi về phía Nam, nhưng hoang vu không đường lối; bui 
rậm và cây còi cọc mọc thành những cụm ken dày, xen kế là các khoảng trơ 
trụi rộng hoác, cỏ thưa thớt, xơ xác xám; lá trong các bụi cây đã chuyến 
màu đang rụng. Đúng là một miền đất không mời gọi, và hành trình của họ 
vừa chậm vừa ảm đạm. Họ hầu như không nói gì trong lúc lê bước đi tiếp. 
Lòng Frodo đau buồn nhìn họ bước đi bên cạnh cậu, đầu cúi xuống, lưng 
còng lại vì gánh nặng. Đến cả Sải Chân Dài dường như cũng mệt mỏi và 
lòng nặng tru. 


Chặng đi bộ của ngày đầu tiên chưa kết thúc thì cơn đau của Frodo lại 
trỗi dậy, song cậu không lên tiếng đả động đến nó suốt một lúc lâu. Bốn 
ngày trôi qua, mà mặt đất hay quang cảnh không thay đổi mấy, ngoại trừ 
đằng sau họ Đỉnh Gió thấp dần, còn đăng trước họ dãy núi xa xa lù lù hiện 
ra từng chút một gần lại. Vậy mà kể từ tiếng kêu xa xăm kia họ chắng nhìn 
thấy hay nghe được dấu hiệu quân địch để ý truy đuổi hay bám theo gì cả. 
Họ ghê sợ những giờ tối tăm, nên liên tục cảnh giới thành từng cặp ban 
đêm, thấp thỏm lúc nào cũng có thể bắt gặp những hình dáng đen tối lén 


https://thuviensach.vn 


đuổi theo trong đêm xám chỉ sáng mờ ánh mặt trăng bị mây che phủ; song 
không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì ngoài tiếng thở dài của lá héo 
và cỏ. Nhưng không lần nào họ có cảm giác ác quỷ hiện diện thấu tận tâm 
can như lúc bắt đầu cuộc tấn công dưới thung. Sẽ là hơi quá xa vời nếu hy 
vọng bọn Ky Sĩ đã lại mất dấu vết của họ. Có lẽ chúng đang đợi để bố trí 
một cuộc phục kích ở chỗ hẹp nào đó chăng? 


Cuối ngày thứ năm nền đất bắt đầu dốc dần lên thoát khỏi thung lũng 
nông rộng mà họ đã trèo xuống. Sải Chân Dài giờ lại xoay tuyến đường về 
phía Đông Bắc, và vào ngày thứ sáu họ lên đến đỉnh một sườn dốc dài chỉ 
có thể leo rất chậm, và thấy tít xa phía trước có một cụm đồi rừng. Xa xa 
bên dưới họ có thể thấy Đường Đông quét một vòng quanh những chân đồi; 
và bên phải họ một dòng sông xám lấp lánh sáng nhợt dưới ánh mặt trời 
mỏng mảnh. Ở đằng xa họ thoáng thấy một dòng sông nữa dưới một thung 
lũng toàn đá ấn hiện trong sương. 


“Tôi e chúng ta phải đi trở lại Đường Cái một chốc,” Sải Chân Dài nói. 
“Giờ chúng ta đã tới sông Nguồn Xám, mà các Tiên vẫn gọi là Mitheithel. 
Nó chảy xuống từ Truông Etten, vùng đầm lầy quỷ khổng lồ phía Bắc 
Thung Đáy Khe, rồi nhập vào dòng Nước Ôn ở tít phía Nam. Có người gọi 
khúc dưới đó là Lũ Xám. Nó mở thành dòng nước vĩ đại trước khi ra tới 
biến. Chẳng có đường nào qua nổi dòng nước ấy phía dưới nguồn sông ở 
Truồng Etten, ngoại trừ cây Cầu Cuối nơi Đường Đông vắt qua sông.” 


“Dòng sông thứ hai chúng ta có thể nhìn thấy tít xa kia là gì vậy?” 
Merry hỏi. 


“Đó là dòng Nước Ôn, tức là Bruinen từ Thung Đáy Khe,” Sải Chân Dài 
trả lời. “Đường Cái chạy dọc các mép đồi suốt nhiều dặm từ Cầu Cuối đến 
Khúc Cạn sông Bruinen. Song tôi chưa nghĩ ra chúng ta sẽ vượt sông đó 
như thế nào. Từng con sông một hằng! Chúng ta quả thực sẽ vô cùng may 
mắn nếu không thấy ở cây Cầu Cuối có quân chống lại chúng ta.” 


https://thuviensach.vn 


Ngày tiếp theo, sớm tỉnh sương, họ lại đi xuống rìa Đường Cái. Sam và 
Sải Chân Dài đi lên phía trước, song họ không thấy dấu hiệu của bất cứ lữ 
khách hay ky sĩ nào. Ở đây bên dưới bóng râm của cây đồi dính chút vết 
mưa. Sải Chân Dài phán đoán mưa đã rơi hai ngày trước, và đã rửa sạch 
mọi dấu chân. Theo như anh thấy, không có kẻ nào cưỡi ngựa đi qua kể từ 
lúc bấy giờ. 


Họ vội vã đi hết tốc độ, và sau chừng một hai dặm họ thấy Cầu Cuối 
trước mặt, ở chân một con dốc ngắn dựng đứng. Họ nghĩ đến những hình 
thù đen sì đợi sẵn ở đó mà sợ, nhưng không thấy kẻ nào hết. Sải Chân Dài 
buộc họ ẩn nấp trong một bụi cây bên lề đường, trong khi anh đi lên phía 
trước thám thính. 


Chắng mấy chốc anh đã hối hả quay lại. “Tôi không thấy có dấu hiệu 
nào của kẻ địch,” anh nói, “và tôi đang vô cùng băn khoăn liệu thế có nghĩa 
là gì. Nhưng tôi mới tìm thấy thứ gì đó rất lạ.” 


Anh chìa tay ra, cho thấy một viên đá quý màu xanh nhạt. “Tôi tìm thấy 
nó trong bùn ở giữa cầu,” anh nói. “Nó là một viên beryl, được gọi là ngọc 
tiên. Nó được đặt ở đó, hay tình cờ bị rơi, tôi không dám nói; song nó cho 
tôi hy vọng. Tôi sẽ coi đây là dấu hiệu rằng chúng ta có thể qua cầu; nhưng 
qua khỏi đó thì tôi không dám tiếp tục theo Đường Cái, nếu không có vài 
dấu hiệu rõ ràng hơn nữa.” 


Lập tức họ lại đi tiếp. Họ qua Cầu Cuối an toàn, chằng nghe thấy tiếng 
động nào ngoài tiếng dòng nước cuộn xoáy đạp vào ba nhịp cầu to tướng. 
Tiếp đó một dặm nữa họ gặp một hẻm núi hẹp dẫn chếch về phía Bắc xuyên 
qua sườn đất dọc phía bên trái đường. Tại đây Sải Chân Dài rẽ khỏi đường, 


https://thuviensach.vn 


và chăng mấy chốc họ lạc giữa một miền đất ảm đạm toàn cây tối sãm uốn 
lượn giữa những chân đồi ủ rũ. 


Các Hobbit mừng rỡ được bỏ vùng đất kém phần mời gọi và Đường 
Đông nguy hiểm lại đằng sau; song miền đất mới này dường như cũng đầy 
đe dọa và không thân thiện. Họ càng đi về phía trước những quả đồi quanh 
họ càng dần dần cao lên. Đây đó bên trên những đỉnh và gờ họ bắt gặp vài 
thoáng tường đá cổ, cùng những tòa tháp đố nát: chúng có vẻ hung gở. 
Erodo không phải cuốc bộ nên có thời giờ nhìn ra đằng trước suy ngẫm. 
Cậu nhớ lại câu chuyện bác Bilbo kể về hành trình của bác và những tòa 
tháp đáng ngại trên dãy đồi phía Bắc Đường Đông, trong vùng đất gần rừng 
của quỷ khống lồ nơi đã diễn ra cuộc phiêu lưu rùng rợn đầu tiên của bác. 
Frodo đoán chừng họ giờ đang ở đúng vùng ấy, nên tự hỏi liệu tình cờ họ có 
đi qua gần vị trí cuộc đụng độ kia không. 


“Ai sống trên đất này?” cậu hỏi. “Ai xây những tòa tháp này? Đây có 
phải xứ quỷ khống lồ không?” 


“Không!” Sải Chân Dài nói. “Quỷ khổng lồ không xây dựng. Không ai 
sống trên đất này cả. Con Người từng sống ở đây nhiều thời đại về trước; 
nhưng giờ không ai còn cả. Họ trở thành một tộc người độc ác, theo như 
truyền thuyết kể, bởi vì họ quy hàng dưới cái bóng của Angmar. Nhưng tất 
cả đều bị phá hủy trong cuộc chiến tranh đã đưa Vương Quốc Bắc đến ngày 
tàn. Nhưng đến giờ ấy là chuyện quá xa xưa đến nỗi cả dãy đồi này đã quên 
hết cả rồi, mặc dầu bóng tối vẫn phủ trên mặt đất này.” 


“Từ đầu mà anh biết những chuyện kể ấy, nếu tất thảy đất này trống 
không và bị người đời quên lãng?” Peregrin hỏi. “Chim chóc và muồng thú 
không kể những truyện kể gì kiểu như thế.” 


“Những người kế vị dòng dõi Elendil không quên mọi thứ thuộc về quá 
khứ,” Sải Chân Dài nói; “và còn nhiều chuyện hơn nữa tôi có thể kể ra vẫn 
được ghi nhớ ở Thung Đáy Khe.” 


https://thuviensach.vn 


“Anh thường đến Thung Đáy Khe không?” Frodo hỏi. 


“Tôi thường đến,” Sải Chân Dài đáp. “Tôi từng sống ở đó, và hễ có thể 
tôi vẫn trở về. Trái tim tôi ở nơi đó; nhưng số phận của tôi không phải là 
ngồi bình yên, kể cả trong ngôi nhà đẹp đẽ của Elrond.” 


Các quả đồi bấy giờ bắt đầu khép lại quanh họ. Đường Cái đăng sau 
lưng giữ hướng thắng tới sông Bruinen, song cả hai đều khuất ngoài tầm 
mắt. Các lữ khách đi vào trong một thung lũng dài hẹp, giữa vách núi xẻ 
sâu hoắm, tối tăm và câm lặng. Cây cối rễ già cỗi xoắn xuýt buông rủ khắp 
các vách núi, và chồng chất đằng sau thành các sườn dốc gỗ thông càng lúc 
càng cao. 


Bốn Hobbit trở nên mệt lử. Họ tiến lên quá chậm, vì phải chọn lối đi 
xuyên qua vùng đất không sẵn đường lối, ngốn ngang những cây đổ đá lăn. 
Chừng nào có thể họ còn tránh trèo lên, vì sợ cho Frodo và bởi vì quả thực 
khó tìm được lối lên nào trong những thung lũng hẹp này. Họ ở vùng này 
hai ngày thì thời tiết trở ướt lướt thướt. Gió bắt đầu thổi đều đều từ đằng 
Tây, đổ nước các vùng biển xa lên những mái đồi đen thẫm trong cơn mưa 
rây bột ướt sũng. Đến khi đêm xuống bon họ đã ướt nhấu hết cả, cái trại thì 
thật ảm đạm, bởi họ không thể kiếm được tí củi nào để đốt. Ngày kế tiếp 
các quả đồi dâng lên còn cao và dốc hơn trước mặt, và họ buộc phải rẽ dạt 
về phía Bắc chệch khỏi lộ trình. Sải Chân Dài dường như trở nên lo lắng: đã 
ra khỏi Đỉnh Gió gần mười ngày rồi, và dự trữ lương thảo đang bắt đầu vơi 
bớt. Trời vẫn tiếp tục mưa. 


Đêm ấy họ hạ trại trên một bãi đá cạn, với một bức tường đá sau lưng, 
trong đó có một cái hang nông, chi là cái vũm lòng môi choen hoẻn trên 
vách đá. Frodo bồn chồn không yên. Lạnh và ướt khiến vết thương của cậu 
đau đớn hơn bao giờ hết, lại còn cơn nhức buốt và cảm giác lạnh chết chóc 


https://thuviensach.vn 


quét sạch con buồn ngủ đi. Cậu nằm trở mình trằn trọc, sợ hãi lắng nghe 
những tiếng động ban đêm lén lút: gió trong các khe đá, nước nhỏ giọt, một 
tiếng cạch, tiếng rơi lạch xạch bất thình lình của một hòn đá lỏng tuột ra. 
Cậu cảm thấy có những hình dáng đen sì đang tiến tới bóp chết cậu; song 
khi cậu ngồi dậy thì chăng thấy gì ngoài tấm lưng Sải Chân Dài đang ngồi 
khom gù người, vừa hút tấu vừa cảnh giới. Cậu nằm trở xuống và trôi tuột 
vào một giấc mơ khó chịu, trong đó cậu bước đi trên cỏ trong khu vườn hốc 
nhà tại Quận, song cỏ dường như mờ nhạt, chẳng rõ ràng được bằng những 
cái bóng đen sì cao lớn đứng nhìn qua bờ giậu. 


Buổi sáng cậu tỉnh dậy thấy mưa đã ngừng rơi. Mây vẫn còn dày, song 
đang tan, và những dải xanh lơ nhợt nhạt ló ra giữa các tảng mây. Gió lại 
đang chuyển vần. Họ không khởi hành sớm. Ngay sau bữa sáng nguội tẻ 
nhạt Sải Chân Dài bỏ đi một mình, bảo những người còn lại ở nguyên dưới 
chỗ ấn náu trên vách đá, cho đến chừng nào anh quay trở lại. Anh định trèo 
lên, nếu có thể, nhìn qua hình thế vùng này một cái. 


Lúc quay lại anh chắng nói gì cho vững dạ được. “Chúng ta đã đi chệch 
quá xa về phía Bắc,” anh nói, “ta phải tìm đường nào đó quay lại phía Nam 
thôi. Nếu cứ tiếp tục hướng đang đi chúng ta sẽ lao vào sâu tít Lũng Etten 
cách Thung Đáy Khe rất xa phía Bắc. Ấy là xứ quỷ khổng lồ, tôi hầu như 
chăng biết gì. Chúng ta có lẽ cũng tìm thấy đường đi xuyên qua rồi vòng 
đến Thung Đáy Khe từ phía Bắc đấy; nhưng sẽ mất rất lâu, vì tôi không biết 
đường đó, hơn nữa lương thảo của ta không còn đủ dùng. Vầy nên bằng 
cách này hay cách khác chúng ta phải tìm thấy Khúc Cạn sông Bruinen.” 


Họ dành trọn thời gian còn lại của ngày hôm ấy bò toài trên nền đá lốn 
nhổn. Họ tìm thấy một lối đi giữa hai quả đồi dẫn vào trong một thung lũng 
chạy hướng Đông Nam, hướng họ muốn chọn; nhưng về cuối ngày hôm ấy 
họ thấy con đường lại bị một sống đất cao cản lại; cái gờ tối thẫm ï¡n trên 


https://thuviensach.vn 


nền trời bị cắt thành nhiều cao điểm trần trụi như hàm răng một cái cưa cùn. 
Họ có hai chọn lựa, hoặc quay trở lại hoặc trèo qua đó. 


Họ quyết định thử khả năng trèo qua, song quả là rất khó. Chăắng bao lầu 
Frodo buộc phải trẻo xuống mà vất vả đi bộ tiếp. Ngay cả như thế họ 
thường phải dốc hết sức mới lôi được con ngưa lùn lên cùng, hoặc tìm thấy 
được một lối mòn cho chính họ, bởi đang nặng gánh như hiện giờ. Cuối 
cùng, khi họ lên được tới đỉnh, ánh sáng đã gần tàn, còn họ thì mệt rũ hết 
cả. Họ đã leo lên đến một vùng vòng hẹp giữa hai điểm cao hơn, rồi mặt đất 
lại dốc truội xuống, dầu chỉ một quãng ngắn phía trước. Frodo gieo mình 
xuống, nằm trên mặt đất run rẩy. Tay trái cậu bất động, bên sườn và vai cậu 
cảm giác như bị những cái vuốt băng giá quặp lên. Cây và đá quanh cậu 
dường như mờ ảo chẳng rõ ràng. 


“Chúng ta không thể đi xa thêm nữa đâu,” Merry bảo Sải Chân Dài. 
“Tôi e thế này đã là quá sức Frodo rồi. Tôi lo cho anh ấy chết được. Chúng 
ta phải làm gì đây? Anh nghĩ ở Thung Đáy Khe họ có thể chữa cho anh ấy 
không, nếu ta tới được nơi?” 


“Còn phải xem thế nào đã,” Sải Chân Dài trả lời. “Ở nơi hoang dã này 
tôi chắng thể làm gì hơn nữa, và chính vì vết thương của cậu ấy mà tôi hết 
sức nóng lòng tiếp tục tiến lên. Nhưng tôi đồng ý là đềm nay ta không đi xa 
thêm được nữa.” 


“Có chuyện øì với cậu chủ tôi vậy?” Sam hạ giọng hỏi, đưa mắt nhìn Sải 
Chân Dài nài nỉ. “Vết thương của cậu ấy nhỏ, lại nom khép miệng rồi. 
Chắng nhìn thấy gì ngoài một vết sẹo trắng lành lạnh trên vai.” 


“Frodo đã bị vũ khí của Kẻ Thù đụng vào,” Sải Chân Dài nói, “và có 
độc tố hoặc tai họa tiềm tàng nào đó vượt quá khả năng tôi hóa giải. Song 
không được từ bỏ hy vọng, Sam ạ!” 


https://thuviensach.vn 


Đêm bên trên sống đất cao lạnh buốt. Họ nhóm đống lửa nhỏ bên dưới 
bộ rễ rặt đầu mẫu của một cây thông già, buông thõng bên trên một cái hố 
nông choèn: nom như thể ở đó từng có mỏ khai thác đá. Họ ngồi túm tụm 
cùng nhau. Cơn gió thổi ớn lạnh qua hẻm núi, và họ nghe được tiếng những 
ngọn cây ngả oăn xuống rên rỉ lẫn thở dài. Frodo nằm nửa thức nửa mộng, 
tưởng tượng ra những đôi cánh đen thẫm bất tận đang vút qua bên trên 
mình, và trên những đôi cánh đó lừng lững những kẻ truy đuổi đã tìm kiếm 
cậu khắp các hang hốc của dãy đồi này. 


Buổi sáng hừng lên rạng rỡ và tươi đẹp; không khí sạch sẽ, ánh sáng 
nhạt trong veo dưới bầu trời vừa đưọc cơn mưa gột rửa. Tâm tưởng họ hứng 
khởi hăn lên, song họ mong đợi mặt trời sưởi ấm tứ chi lạnh cứng. Trời vừa 
sáng, Sải Chân Dài liền chọn Merry cùng mình đi thám sát toàn vùng từ cao 
độ này tới tận phía Đồng hẻm núi. Mặt trời vừa lên và đương tỏa sáng rực 
rỡ lúc anh quay trở về mang theo tin tức thỏa lòng. Họ giờ đại khái đang đi 
đúng hướng. Nếu tiếp tục đi xuống phía bên kia sống đất, họ sẽ thấy Dãy 
Núi Mù ở bên tay trái. Cách một quãng phía trước Sải Chân Dài lại vừa 
thoáng thấy Nước Ôn, và anh biết rằng, mặc dầu ẩn khuất không nhìn thấy, 
Đường Đồng qua Khúc Cạn không còn xa dòng sông, lại nằm về phía bờ 
øần họ nhất. 


“Chúng ta lại phải xuống Đường Cái thôi,” anh nói. “Không thể hy vọng 
tìm được lối đi xuyên qua những quả đồi này. Bất kể nguy hiếm nào đang 
bủa vây, Đường Đông là lối duy nhất cho chúng ta tới được Khúc Cạn.” 


Ngay khi ăn xong họ lại khởi hành. Họ trẻo chầm chậm xuống phía Nam 
sống đất; song đường đi dễ dàng hơn họ tưởng, bởi triền đất về phía này đỡ 
dốc hơn nhiều, nên chăng mấy Frodo đã lại có thể cưỡi ngựa. Con ngựa lùn 
già tội nghiệp của Bill Dương Xỉ đang chứng tỏ cái tài không thể ngờ là lựa 
được đường đi, lại còn hết sức tránh cho người cưỡi nhiều cú xóc nảy. Tĩnh 
thần của cả đoàn lại hưng phấn hắn. Ngay cả Frodo cũng cảm thấy khá hơn 


https://thuviensach.vn 


trong ánh nắng sớm, song thỉnh thoảng đây đó một làn sương dường như 
che tối tầm nhìn của cậu, và cậu đưa tay che mắt. 


Pippin đi đằng trước những người khác một chút. Đột nhiên cậu quay 
ngoắt lai gọi với họ. “Có đường mòn này!” cậu la to. 


Khi bắt kịp, họ thấy rằng cậu đã không nhầm: rõ ràng có đoạn đầu một 
con đường mòn dốc lên với nhiều khúc quanh từ khu rừng bên dưới, sau đó 
mất hút dần trên đỉnh đồi sau lưng. Ở vài chỗ con đường bấy giờ đã mờ 
nhạt và rợp cỏ, hoặc bị bịt kín vì đá rơi cùng cây cối; song xem ra nó đã có 
thời được sử dụng nhiều. Đó là con đường được làm bởi những cánh tay 
mạnh khỏe và đôi chân chắc nịch. Đây đó những cây già cỗi bị đốn hoặc đổ 
øục, cả những hòn đá lớn bị bổ đôi hoặc vần sang bên lấy lối. 


Họ đi theo lối mòn một lúc, vì nó hầu như là lối đi tiếp dễ nhất, song họ 
đi thận trọng, và càng vào sâu trong khu rừng tối tăm nỗi lo lắng của họ 
càng tăng, con đường mòn thì càng lúc càng bằng phẳng và rộng thoáng 
hơn. Đột nhiên, ra khỏi một vành đai cây linh sam nó chạy cheo leo xuống 
một triền dốc, rồi sau đó ngoặt bất thình lình về bên trái quanh góc một vai 
đồi lốn nhốn đá. Khi đến góc đồi họ nhìn quanh và thấy con đường mòn 
chạy tiếp qua một dải đất bằng bên dưới mặt vách đá thấp lõng thng cây 
cối. Trên bức tường đá có một cánh cửa lơ lửng mở hờ vẹo vọ bám vào một 
bản lề khống lồ. 


Họ dừng cả lại bên ngoài cánh cửa. Có một cái hang hoặc giả căn phòng 
đá đằng sau, song trong cảnh lờ mờ này chắng thể nhìn thấy gì ở bên trong. 
Sải Chân Dài, Sam và Merry vận hết sức đấy cánh cửa rộng ra chút nữa, và 
rồi Sải Chân Dài cùng Merry đi vào. Họ không đi xa, bởi trên nền hang 
ngốn ngang nhiều xương cốt khô từ lâu, và chăng thấy gì khác nữa gần lối 
ra vào ngoại trừ vài cái vại rỗng to tướng cùng bình vỡ. 


“Chắc chắn đây là hang quỷ khống lồ rồi, không còn nghỉ ngờ gì!” 
Pippin nói. “Đi ra ngay, hai người, rồi ta chuồn luôn. Giờ chúng ta biết ai 


https://thuviensach.vn 


làm con đường mòn này rồi - tốt nhất là nên thoát cho mau.” 


“Tôi nghĩ là không cần,” Sải Chân Dài vừa nói, vừa đi ra. “Chắc chắn là 
hang quỷ, nhưng hình như đã bị bỏ hoang từ lâu. Tôi không nghĩ ta cần phải 
sợ đâu. Nhưng cứ tiếp tục đi xuống thận trọng, rồi ta sẽ xem sao.” 


Con đường lại tiếp tục từ chỗ cánh cửa, rồi rẽ sang phải cắt chéo khoảng 
đất trống bằng phẳng mà nhao xuống một sườn dốc ken dày cây rừng. 
Pippin, không thích cho Sải Chân Dài thấy mình còn sợ, đi dấn lên đằng 
trước với Merry, Sam và Sải Chân Dài đi sau, mỗi người một bên con ngựa 
lùn của Frodo, bởi vì con đường giờ đã đủ rộng cho cả bốn năm Hobbit 
cùng sánh bước. Song họ chưa đi được bao xa thì Pippin đã chạy trở lại, 
theo sau là Merry. Cả hai nom kinh hoảng. 


“Có quỷ khổng lồ đấy!” Pippin hốn hến. “Dưới khoảng rừng thưa trong 
rừng này không xa phía dưới kia. Chúng tôi thoáng thấy chúng sau mấy 
thân cây. Chúng to lớn lắm!” 

“Chúng ta sẽ đến nhìn cho kỹ,” Sải Chân Dài nói, đoạn nhặt một cây 
øậy lên. Frodo không nói øì, song Sam nom sợ điếng người. 


Mặt trời bấy giờ đã lên cao, rọi chiếu xuyên qua những cành cây phần 
nào trơ trụi, soi sáng khoảng rừng thưa bằng những mảng ánh sáng rạng rỡ. 
Họ dừng khựng bên bìa rừng thưa, nín thở liếc nhìn qua những thân cây. 
Lừng lững đứng đó là đám quỷ khổng lồ: ba tên quỷ to lớn. Một đang cúi 
lom khom, hai tên kia đứng nhìn gã ta chăm chú. 


Sải Chân Dài bước lên phía trước vẻ không mảy may bận tâm. “Đứng 
dậy, đồ đá già!” anh lên tiếng, quật gẫy cây gậy lên người tên quỷ đang mải 
lom khom. 


https://thuviensach.vn 


Chắng xảy ra chuyện gì. Có tiếng các Hobbit thở hốn hến vì kinh ngạc, 
và rồi ngay cả Frodo cũng phá lên cười. “Chà chà!” cậu nói. “Chúng ta 
đang quên mất lịch sử gia tộc đây mài! Đây đích thị là ba tên từng bị ông 
Gandalf tóm, đang mải mê cãi nhau cách nào ngon nhất để nấu mười ba 
Người Lùn cùng một Hobbit.” 


“Tôi không hề biết chúng ta đang ở gần chỗ ấy!” Pippin làu bàu. Cậu 
biết rõ câu chuyện. Bác Bilbo và Frodo thường xuyên kể; song thực tình 
cậu chưa bao giờ tin nó đến quá nửa. Ngay cả bây giờ đây cậu vẫn nhìn ba 
tên quỷ hóa đá vẻ nghỉ ngờ, tự hỏi liệu phép màu nào đó có đột nhiên khiến 
chúng hồi sinh trở lại hay không. 


“Các cậu đang quên không chỉ lịch sử gia tộc, mà còn mọi tri thức các 
cậu từng biết về quỷ khổng lồ,” Sải Chân Dài nói. “Đang là ánh ngày bao la 
dưới vầng mặt trời rạng rỡ, vậy mà các cậu quay lại tính dọa tôi với câu 
chuyện về bọn quỷ sống sờ sờ đang đợi chúng ta nơi trảng cỏ này! Bất luận 
trường hợp nào các cậu hắn đã phải để ý thấy một trong số chúng có cái tổ 
chim đằng sau tai. Ấy hăn là món đồ trang sức bất bình thường với một quỷ 
khống lồ còn đang sống!” 


Họ thảy cười phá lên. Frodo cảm thấy tỉnh thần cậu lại đang hồi sinh: 
cảnh tượng nhắc nhở đến chặng phiêu lưu thành công đầu tiên của bác 
Bilbo quả có tác dụng khích lệ. Mặt trời cũng ấm áp và khuây khỏa, sương 
mù ngay trước mắt thì dường như đang tan đi đôi chút. Họ nghỉ một lát 
trong trảng cỏ, dùng bữa giữa ngày ngay dưới bóng những đôi chân to 
tướng của nhóm quỷ. 


“Không ai cho chúng ta nghe một chút ít bài ca, trong khi mặt trời đang 
ở trên cao sao?” Merry hỏi, lúc họ vừa ăn xong. “Chúng ta chưa hát bài nào 
hay kể cầu chuyện nào đã mấy ngày nay rồi.” 


https://thuviensach.vn 


“Kể từ lúc ở Đỉnh Gió thì chưa,” Frodo nói. Những người khác nhìn 
cậu. “Đừng lo cho tôi!” cậu nói thêm. “Tôi cảm thấy khỏe hơn rồi, nhưng 
không nghĩ mình có thể hát được đâu. Có lẽ Sam có thể moi trong trí nhớ ra 
được cái gì đó.” 


“Cố lên nào, Sam!” Merry động viên. “Trong đầu cậu cất trữ nhiều hơn 
cậu tiết lộ ra đấy.” 


“Tôi không dám chắc chuyện ấy lắm,” Sam nói. “Nhưng cái này có 
thích hợp không nhỉ? Đấy không phải thứ tôi gọi là thơ ca đích thực, nếu 
các cậu hiểu ý tôi: chỉ là một bài vẻ vớ vấn thôi. Nhưng những hình ảnh xưa 
cũ ở đây khiến tôi nhớ lại.” Đứng lên, hai tay chắp sau lưng, như thể đang ở 
trường, chú bắt đầu hát một giai điệu cổ xưa: 


Quỷ khổng lồ bàn tọa đá ngồi trơ, 
Liếm lại láp khúc xương thừa trọc lóc; 
Nó đã gặm nhiều năm ròng sạch bóc, 

Vì thịt đây hiếm gặp vô cùng. 
Thô cùng! Khô cùng! 
Trong hang đồi nó sống trơ thân mốc, 
Mà thịt đây hiếm gặp vô cùng. 


Tom đảo ngang đi đôi ủng to đùng, 
Bảo với Quỷ: “Mày liếm gì mải miết? 
Ngó như ống quyển bác Tìm ta hệt, 
Đáng phải nằm im dưới mộ rồi. 
Chộ rồi! Ngộ rồi! 

Nhiều năm ròng bác Tìm đi mất biệt, 
Ta tưởng nằm im dưới mộ rồi. ” 


https://thuviensach.vn 


Quỷ đáp lời, “1a chôm đấy cu ơi. 
Mà xương quý bỏ hố chỉ cho phí? 
Bác nhà ngươi đã chết dì chết dí 
1a mới moi lên khúc cẵng này. 
Thăng này! Ngắng này! 
Biếu gã quỷ nghèo cũng là có lý, 


https://thuviensach.vn 


Lão đâu còn cần khúc cẳng này. ” 


Tom bật ngay: “Lũ quỷ đói chúng mày, 
Không xin phép đã tiện tay láo toét 
Xương cẵng vế họ nội ta giắt mép; 
Khôn hồn đưa khúc xương trả đây! 

Giả đây! Nhả đây! 
Bác có chết cũng là xương của bác; 
Khôn hồn đưa khúc xương trả đây!” 


“Cặp cà kheo,” Quỷ cà những cà nhây, 
“1q sẽ chén nốt ngươi nhai căng tuốt. 
Chất tươi xuống họng cứ là sốt sột! 
Nào ghé răng nhá thử nhà ngươi. 

À ngươi! Chà ngươi! 

Ta đã ngán mút xương thừa da sót; 

Nào vui thay xơi thử nhà ngươi. ” 


Nhưng tưởng đâu bữa tối đến miệng rồi, 
Quỷ quờ tóm xòe tay nào có thấy; 
Chưa định thần Tom đã luồn sau gáy 
Đá vào mông định dạy sau chừa. 
Mau chừa! Đau chừa! 

Tom chắc ủng thúc mông một cái 
Là hắn ta được dạy sau chừa. 


Nhưng lòng đồi từ lâu lắc ngồi trơ 
Xương thịt quỷ đá còn thua độ cứng. 


https://thuviensach.vn 


Chẳng khác gì nhằm gốc đồi thúc ủng, 
Bàn tọa kia chẳng cảm thấy gì. 
Ấy gì! Đấy gì! 
Quỷ hô hố nghe Tom đau kêu rống, 
Biết ngón chân kia cảm thấy gì. 


Chân đã què, Tom khập khễnh trở về, 
Bàn chân mất ủng từ giờ cà thọt; 
Còn mặc kệ, Quỷ vẫn ngồi vắt nóc 
Gặăm khúc xương đã lột chủ xương. 
Củ xương! Thủ xương! 
Bàn tọa Quỷ vẫn nguyên xi như trước, 
Cùng khúc xương đã lột chủ xương! 


“Chà, lời cảnh cáo cho tất cả chúng ta đấy!” Merry cười lớn. “May mà 
anh dùng gậy, chứ không phải tay, anh Sải Chân Dài!” 


“Bài thơ ấy cậu lấy ở đầu ra, Sam?” Pippin hỏi. “Trước nay tôi chưa hề 
nghe được những lời đó.” 


Sam lầm bầm gì đó không ai nghe nổi. “Từ trong đầu cậu ấy mà ra, dĩ 
nhiên rồi,” Frodo nói. “Nhờ chuyến đi này tôi đang biết được rất nhiều điều 
về Sam Gamgee nhé. Đầu tiên cậu ấy là một tay lập mưu, giờ cậu ấy là gã 
pha trò. Cậu ấy rồi thì sẽ trở thành một thầy phù thủy - không thì cũng một 
chiến binh!” 


“Tôi mong là đừng,” Sam nói. “Tôi chắng muốn làm ai cả!” 


https://thuviensach.vn 


Buổi chiều hôm ấy họ đi tiếp xuống cánh rừng. Họ có lẽ đang đi theo 
chính cái lối mòn mà Gandalf, Bilbo và đoàn Người Lùn từng đi nhiều năm 
về trước. Sau một vài dặm họ thoát ra đến đỉnh một bờ đất cao bên trên 
Đường Cái. Ở điểm này Đường Đông đã bỏ sông Nguồn Xám lại tít trong 
thung lũng chật hẹp ở đằng sau, và giờ bám chặt lấy chân những quả đồi, 
chạy nhấp nhô quanh co về đăng Đông giữa những khu rừng cùng triền dốc 
phủ toàn cây thạch nam hướng về phía Khúc Cạn và Dãy Núi Mù. Không 
xa bên dưới triền đất Sải Chân Dài chỉ một hòn đá trong cỏ. Trên hòn đá 
vạch thô sơ và giờ đã gần mờ xỉn vì sương gió vẫn có thể thấy các chữ rune 
của Người Lùn cùng vài dấu hiệu bí mật. 


“Kìa!” Merry nói. “Hăn đó là hòn đá đánh dấu chỗ giấu vàng của bọn 
quỷ. Này anh Frodo, tôi tự hỏi phần của bác Bilbo còn lại được bao nhiêu 
nhỉ?” 


Frodo nhìn hòn đá, ước gì Bilbo đã mang về nhà món châu báu nào bớt 
nguy hiểm, hay dễ từ bỏ đi hơn. “Không còn gì hết,” cậu đáp. “Bác Bilbo 
đã cho đi hết. Bác bảo tôi bác không cảm thấy kho báu là của mình, vì nó từ 
bọn kẻ cướp mà có.” 


Đường Đông năm im lặng dưới những cái bóng dài đầu buổi tối. Không 
nhìn thấy bóng dáng lữ khách nào khác. Vì không có hướng đường nào 
khác khả dĩ cho họ chọn, họ trẻo xuống triền đất, rẽ trái đi ra xa hết mức. 
Chẳng mấy chốc một vai đồi chặn ngang ánh sáng vầng mặt trời đang chìm 
nhanh về phía đằng Tây. Một cơn gió lạnh từ rặng núi đằng trước thổi 
xuống đón đầu họ. 


Họ đương định để ý tìm một chỗ cách xa Đường Cái có thể cắm trại qua 
đêm, thì nghe thấy một âm thanh đưa nỗi sợ bất thình lình trở lại trái tim: 
tiếng vó ngựa đằng sau lưng. Họ quay nhìn lại, song không thấy được xa 
bởi con đường nhiều khúc quanh co và lên xuống gập ghềnh. Nhanh hất 


https://thuviensach.vn 


mức, họ bò khỏi lối mòn lên chỗ những bụi việt quất và thạch nam nơi sườn 
dốc bên trên, cho đến khi gặp một vùng nho nhỏ toàn cây phi mọc ken dày. 
Hé nhìn từ giữa những bụi cây, họ có thể thấy Đường Cái, mờ nhạt xam 
xám trong ánh ngày đang tàn, độ ba chục bộ bên dưới. Tiếng vó ngựa mỗi 
lúc một gần. Chúng đang phi nhanh, một tràng lốc cốc lốc cốc cốc nhẹ 
bằng. Rồi yếu hơn, như thể bị cơn gió hiu hiu thối bay đi xa, họ dường như 
nghe được tiếng rung khe khẽ, như tiếng những quả chuông nhỏ kêu leng 
keng. 


“Nghe không giống ngựa Ky Sĩ Đen chút nào!” Frodo nói, vừa lắng 
nghe chăm chú. Các Hobbit còn lại phập phồng nhất trí rằng không phải, 
nhưng tất cả họ vẫn đầy nghi hoặc. Họ đã sợ bị truy đuổi quá lâu đến độ 
tiếng động nào từ đằng sau cũng dường như đáng ngại và thù địch. Song 
Sải Chân Dài bấy giờ đang nhao người ra trước, rạp mình trên nền đất, một 
tay đưa lên tai, và vẻ hân hoan hiện trên khuôn mặt. 


Ánh ngày nhạt dần, lá trên các bụi cây khẽ xào xạc. Những chiếc 
chuông rung leng keng giờ rõ hơn và gần hơn, lốc cốc cốc vọng đến tiếng 
vó phi nước kiệu mau dần. Đột nhiên một con ngựa trắng xuất hiện trong 
tầm mắt, lấp loáng sáng giữa vùng bóng tối, phi vun vút. Trong chiều chạng 
vạng dây cương ngựa rung rinh vụt sáng, như thể được cài những viên ngọc 
tựa các vì sao sống. Áo choàng của người ky sĩ tung bay sau lưng, và mũ 
trùm hất ngược ra sau; mái tóc vàng óng chảy lấp lánh trong gió vì tốc độ. 
Frodo thấy như có ánh sáng trắng chiếu sáng từ trong thân hình và y phục 
của người ky sĩ, tựa như thể xuyên qua một lớp mạng mỏng. 


Sải Chân Dài bật khỏi chỗ nấp, lao xuống Đường Cái, thét lên một tiếng 
nhảy xuyên qua bụi thạch nam; nhưng anh thậm chí chưa kịp di chuyển hay 
gọi lớn, người ky sĩ đã ghìm cương ngựa và dừng lại, nhìn lên bụi rậm nơi 
họ đứng. Trông thấy Sải Chân Dài, ông ta xuống ngựa chạy tới, miệng gọi 
to: Ai na vedui Dúnadan! Mae govannen! Ngôn ngữ của ông ta và giọng 
nói sang sảng rõ ràng không cho phép họ ngờ vực mảy may: ky sĩ chính là 


https://thuviensach.vn 


một người dòng giống Tiên. Không ai khác sinh sống trong thế gian rộng 
lớn này có giọng nói nghe đẹp đẽ nhường ấy. Song dường như có nét vội 
vàng hay lo sợ trong lời gọi của ông ta, và họ thấy ông ta đang nói liến 
thoắng và khẩn cấp với Sải Chân Dài. 


Lầp tức Sải Chân Dài vẫy tay ra hiệu cho họ, và các Hobbit rời mấy bụi 
cây hối hả đi xuống Đường Cái. “Đây là Glorfindel, hiện sống trong nhà 
của Elrond,” Sải Chân Dài nói. 


“Chào, thật vui cuối cùng đã gặp!” vị chúa Tiên chào Frodo. “Ta được 
phái từ Thung Đáy Khe đi đón các bạn. Chúng ta sợ rằng các ban đang gặp 
nguy hiểm trên con đường này.” 


“Vậy ông Gandalf đã đến Thung Đáy Khe rồi?” Frodo vui suớng kêu 
lần. 


“Không. Lúc ta đi ông ấy vẫn chưa đến; nhưng ấy là chín ngày về 
trước,” Clorfindel trả lời. “Elrond nhận được tin báo khiến ông băn khoăn. 
Vài người họ hàng ta đang chu du trong miền đất của cậu bên kia sông 
Baranduin[11] hay tin đang có gì đó không ổn, nên gửi đi những lời nhắn 
mau lẹ nhất. Họ nói rằng Chín Ky Mã đã lên đường, và rằng các bạn lạc 
đường, mang theo gánh nặng vô cùng mà không được ai chỉ dẫn, bởi vì 
Gandalf chưa trở về. Thậm chí ở Thung Đáy Khe, hầu nhu không còn ai 
dám cưỡi ngựa công khai đọ với Chín Ky Mã; nhưng còn lại ai thì Elrond 
đã phái hết đi Bắc, Tây, Nam. Mọi người sợ các bạn có thể rẽ xa sang bên 
hòng tránh truy đuổi, sẽ lạc lối trong Miền Hoang Dã. 


“Phần nhiệm vụ của ta là theo dõi Đường Đông, nên ta đến chỗ Cầu 
Mitheithel, rồi để lại ở đó một dấu hiệu, non bảy ngày trước. Ba trong số 
những kẻ tôi tớ của Sauron đương ở trên cầu, song chúng rút lui nên ta truy 
đuổi chúng về phía Tây. Ta cũng dụng độ hai tên khác song chúng quay 
ngựa bỏ chạy về phía Nam. Kể từ sau lúc ấy ta cứ tìm kiếm dấu vết của các 
bạn. Hai ngày trước ta tìm thấy, nên lần theo qua cầu; và hôm nay ta đánh 


https://thuviensach.vn 


dấu được nơi các bạn lại xuống đồi. Nhưng thôi nào! Không còn thì giờ 
thông báo tin tức thêm nữa! Bởi vì các bạn đang ở đây nên chúng ta phải 
mạo hiểm lên Đường Cái mà đi thôi, có năm tên theo sau chúng ta, và nếu 
tìm thấy dấu vết của các bạn trên Đường Cái chúng sẽ phi đuổi theo nhanh 
như gió. Mà chúng chưa phải là tất cả. Bốn tên kia có thể ở đâu, ta còn chưa 
biết. Ta e là chúng ta sẽ thấy Khúc Cạn đã bị trấn thủ chống lại chúng ta.” 


Trong khi Glorfindel nói, những cái bóng của buổi tối sậm lại. Frodo 
cảm thấy sự kiệt quệ khôn cùng xâm chiếm mình. Kể từ lúc mặt trời bắt đầu 
lặn làn sương trước mắt cậu đã tối đen đi, cậu cảm thấy có một cái bóng 
đang len vào giữa cậu và những khuôn mặt bạn bè. Bấy giờ cơn đau lại tấn 
công, nên cậu cảm thấy lạnh. Cậu lảo đảo, chộp lấy cánh tay Sam. 


“Cậu chủ tôi vừa ốm vừa bị thương,” Sam giận dữ nói. “Cậu ấy không 
thể tiếp tục cưỡi ngựa sau sẩm tối. Cậu ấy cần nghỉ.” 


Glorfindel đỡ vội Frodo lúc cậu khuyu xuống nền đất, nhẹ nhàng ôm lấy 
cậu trong tay, ông nhìn mặt cậu, lo lắng nghiêm trọng. 


Sải Chân Dài kể tóm tắt về vụ tấn công nơi hạ trại của họ dưới Đỉnh 
Gió, cả con dao chết người. Anh rút cái chuôi dao vẫn giữ ra, đưa nó cho 
người Tiên. Glorfindel cầm lấy mà rùng mình, song ông ngắm nó mê mải. 


“Có những điều ác quỷ viết trên cái chuôi dao này,” ông nói; “mặc dầu 
có thể mắt các bạn không thấy. Giữ lấy nó, Aragorn, cho đến chừng nào 
chúng ta đến ngôi nhà của Elrond! Nhưng hãy cẩn thận, cầm nắm nó thật ít 
thôi! Chao ôi! Những vết thưong bởi thứ vũ khí này vượt quá khả năng 
chữa lành của ta. Ta sẽ làm những øì có thể - nhưng ta càng khẩn thiết 
mong các bạn giờ hãy đi tiếp đừng dừng nghỉ là tốt nhất.” 


Ngón tay ông lần tìm vết thương trên vai Frodo, và khuôn mặt ông thêm 
đanh lại, như thể những øì luận ra khiến ông bối rối tâm can. Song Frodo 
cảm thấy cảm giác lạnh buốt ở mạng sườn và cánh tay đỡ hắn; chút hơi ấm 


https://thuviensach.vn 


bò từ bả vai cậu xuống bàn tay, và cơn đau vơi dần đi. Ánh chạng vạng 
dường như sáng lấp lánh hơn chung quanh cậu, như thể một đám mây vừa 
rút đi. Cậu lại nhìn được rõ rành những khuôn mặt bạn bè, và một phần sức 
mạnh cùng hy vọng mới mẻ trở về. 


“Cậu sẽ cưỡi ngựa của ta,” Glorfindel nói. “Ta sẽ rút ngắn bàn đạp lên 
đến gấu yên cương, và cậu phải ngồi ghì chặt hết sức. Mà cậu không cần sợ 
ngựa của ta không để người cưỡi vào rơi một khi ta ra lệnh cðõng đâu. Nhịp 
chân nó nhẹ và êm; và nếu nguy hiểm quá kề cận, nó sẽ chở cậu đi với một 
vận tốc mà đến cả chiến mã hắc ám của kẻ thù cùng không địch nổi.” 


“Không, không có chuyện đó đâu!” Frodo nói. “Tôi sẽ không cưỡi, nếu 
buộc phải chở tôi đến mãi Thung Đáy Khe hay bất cứ nơi nào khác, bỏ mặc 
bạn bè ở lại trong nguy hiểm.” 


Glorfindel mỉm cười. “Ta hết sức nghi ngờ,” ông nói, “liệu chăng bạn bè 
cậu sẽ bị nguy hiếm nếu cậu không ở bên họ! Bọn truy đuổi sẽ đi theo cậu 
và để cho chúng ta yên, ta nghĩ vậy. Chính là cậu, Frodo ạ, và cái thứ cậu 
mang kia mới đấy tất cả chúng ta vào hiểm họa.” 


Nghe thế Frodo không đáp lại được gì, cậu đành trẻo lên con bạch mã 
của Glorfindel. Chú ngựa lùn bị chất nặng bổ sung một phần lớn hành lý 
của những người kia, thế nên bấy giờ họ cuốc bộ nhẹ nhõm hơn hắn, và 
suốt một lúc đi rõ nhanh; song các Hobbit bắt đầu thấy khó theo kịp đôi 
chân thoăn thoắt không mệt mỏi của người Tiên. Ông cứ dẫn họ đi tiếp mãi, 
vào trong cái hốc miệng bóng tối, rồi mãi nữa bên dưới màn đêm sâu mờ. 
Không có trăng cũng chăng có sao. Mãi đến chừng bình minh xám chì ông 
mới cho phép họ tạm dừng. Pippin, Merry, và Sam bấy giờ đã gần ngủ gật 
trên những đôi chân loạng choạng; còn cứ nhìn cái vẻ sụm vai của Sải Chân 
Dài thì anh dường như cũng mệt lử. Frodo ngồi trên lưng ngựa trong một 
giấc mơ đen tối. 


https://thuviensach.vn 


Họ thả mình xuống dưới bụi thach nam cách vệ đường vài ba thước, ngủ 
thiếp đi lập tức. Hình như họ chưa kịp khép hắn mắt thì Glorfindel, tự nhận 
cảnh giới trong khi họ ngủ, đã lại khua họ dậy. Mặt trời giờ đã trẻo rõ xa lên 
giữa buổi sáng, mây và sương đêm đã biến mất. 


“Uống cái này đi!” Glorfindel bảo họ, đổ cho mỗi người lần lượt một ít 
rượu từ cái túi da đính bạc. Rượu trong như nước suối, chăng có vị gì và 
không cho cảm giác mát hay ấm trong miệng; song họ uống vào thì sức 
khỏe và sinh lực dường như chảy khắp tứ chỉ. Sau tợp rượu ấy bánh mì hấm 
và quả héo khô (vốn là tất cả những gì họ còn lại bấy giờ) ăn vào dường 
như cũng thỏa mãn cơn đói hơn nhiều bữa sáng ngon lành ở Quận khi 
trước. 


Họ nghỉ chưa được năm giờ đồng hồ thì trở lại Đưởng Cái. Glorfindel 
vẫn hối thúc họ liên tục, chỉ cho phép hai chặng nghỉ ngắn suốt cuốc hành 
quân cả ngày. Bằng cách này họ giải quyết được gần hai chục dặm trước khi 
đêm xuống, và đến được một điểm nơi Đường Đông vành về bên phải chạy 
xuống đáy thung lũng, giờ làm một mạch thẳng đến sông Bruinen. Cho đến 
lúc này các Hobbit không nhìn hay nghe thấy có dấu hiệu hay âm thanh truy 
đuổi nào; song Glorfindel thường xuyên dừng bước lắng nghe giây lát, nếu 
họ tụt lại đằng sau, một vẻ lo lắng buông phủ khuôn mặt ông. Một hai lần 
ông nói chuyện với Sải Chân Dài bằng tiếng người tiên. 


Song dẫu hai người dẫn đường của họ có lo lắng thế nào, cũng rõ ràng 
rằng đêm ấy các Hobbit không thể đi xa hơn được nữa. Họ đi loạng choạng 
hoa mắt chóng mặt vì mệt mỏi, không thể nghĩ đến gì khác ngoài chân với 
cắng mình. Cơn đau của Frodo đã nhân đôi, nên suốt cả ngày các thứ quanh 
cậu nhạt nhòa thành những bóng màu xám ma quái. Cậu có phần háo hức 
chào đón đêm về, bởi sau đó thế gian dường như bớt nhợt nhạt trống rỗng. 


https://thuviensach.vn 


Sáng hôm sau, dù vẫn mệt lử nhưng các Hobbit đã lại khởi hành. Còn 
nhiều dặm đường phải đi từ đây đến Khúc Cạn, và họ gắng hết sức cà nhúc 
cà nhắc lao về phía trước. 


“Hiểm nguy sẽ lên cao nhất ngay khi ta đến được dòng sông,” 
Glorfindel nói; “bởi trái tim ta cảnh báo rằng bon truy đuổi giờ đang gấp 
gáp đằng sau chúng ta, va nguy hiểm khác có thể đang chờ bên Khúc Cạn.” 


Đường Đông vẫn chạy suốt men chân đồi, giờ đôi chỗ có ở cả hai bên vệ 
đường nhiều cỏ, nên hễ có dịp là các Hobbit lại bước lên cỏ, để xoa dịu đôi 
chân mệt căng. Trong buổi chiều muộn họ đến một khúc đường thình lình 
chạy dưới bóng tối thẫm của những cây thông cao vút, và rồi băng vào 
trong môt đoạn đường xẻ sâu xuyên rừng có những bức tường đá đỏ ẩm dốc 
đứng. Bao nhiêu âm dội chạy hút theo trong lúc họ hối hả lao về phía trước 
và dường như có nhiều tiếng bước chân đuổi theo tiếng chân họ. Ngay lập 
tức, như thể xuyên qua một cái cổng ánh sáng, Đường Cái lại chạy từ chỗ 
kết thúc đường hầm ra ngoài trời. Ở đó dưới chân một đoạn dốc nghiêng 
góc họ đột ngột thấy trước mặt cả dặm dài bằng phẳng, và qua đó là Khúc 
Cạn Thung Đáy Khe. Bên kia bờ là một bờ dốc nâu nâu, len lỏi con đường 
mòn quanh co; còn sau đó rặng núi vươn cao, vai tiếp vai, ngọn sau ngọn, 
lên tận bầu trời đang mờ dần. 


Vẫn còn vọng âm như bước chân đang đi theo ở đoạn hầm xẻ đằng sau 
họ; tiếng động loạt xoạt như thể cơn gió đang nổi dội qua các cành thông. 
Glorfindel quay lại lắng nghe giây lát, đoạn ông nhảy vọt về phía trước, hét 
{O: 


“Chạy thôi!” ông kêu. “Chạy thôi! Kẻ thù đuổi kịp ta rồi!” 


Con bạch mã nhảy vọt về phía trước. Các Hobbit chạy xuống triền dốc. 
Glorfindel và Sải Chân Dài đi theo bảo vệ đằng sau. Họ mới băng qua đoạn 


https://thuviensach.vn 


đường bằng được phân nửa, thì đột nhiên nghe tiếng những con ngựa đang 
phi nước đại. Một Ky Sĩ Đen phi ra khỏi cái vòm trong rừng mà họ vừa ra 
khỏi. Hắn ghìm cương ngựa, và dừng khựng, lắc lư người trên yên cương. 
Một tên khác theo sau hắn, rồi một tên khác nữa; rồi lại hai tên nữa. 


“Phóng đi đi! Phóng đi!” Glorfindel thét bảo Frodo. 


Cậu không tuân lời ngay lập tức, bởi một cảm giác chần chừ kỳ lạ tóm 
lấy cậu. Kìm cho con ngưa chuyển sang đi bộ, cậu quay lại nhìn đằng sau. 
Bọn Ky Sĩ dường ngồi yên trên chiến mã to lớn như những bức tượng đầy 
hăm dọa trên một quả đồi, tăm tối và đặc chắc, trong khi khu rừng và miền 
đất quanh chúng chìm nghỉm như thể tan vào trong màn sương. Đột nhiên 
cậu hiểu tận đáy lòng rằng chúng đang ngấm ngầm ra lệnh cho cậu phải đợi. 
Vậy là ngay lập tức nỗi sợ hãi và căm giận thức tỉnh trong cậu. Tay cậu bỏ 
dây cương nắm chặt đốc gươm, đoạn nhoáng đỏ rực một cái cậu rút gươm 
ra. 


“Phi tiếp đi! Phi tiếp đi!” Glorfindel thét, và rồi to và rõ ràng ông gọi 
bằng tiên ngữ: noro lim, noro lim, Asfaloth! 


Tức thì con bạch mã phóng vụt đi, nhanh như gió dọc đoạn cuối cùng 
của Đường Đông. Cùng lúc đám ngựa ô nhảy phốc xuống đồi truy đuổi, và 
từ phía bọn Ky Sĩ vọng đến tiếng thét kinh khủng, như tiếng thét Frodo đã 
nghe lấp đầy khu rừng với nỗi kinh hoàng ở Tổng Đông xa xôi. Có tiếng 
thét rộ lên đáp trả; và Frodo cùng các bạn hết hồn thấy từ rừng núi tít phía 
bên trái bốn Ky Sĩ khác bay vẻo ra. Hai tên phi về phía Frodo: hai tên phi 
nước kiệu như điên về phía Khúc Cạn hòng cắt gọn đường thoát của cậu. 
Cậu thấy chúng có vẻ vun vút như gió, to lớn lên và tối sầm lại lúc đường 
chạy của chúng giao với cậu. 


Frodo ngoái nhìn qua vai trong giây lát. Cậu không còn thấy được các 
bạn mình nữa. Đám Ky Sĩ đằng sau đang tụt lại: đàn chiến mã to lớn tốc độ 
cũng không sánh nổi ngựa tiên trắng của Glorfindel. Cậu lại dõi trông phía 


https://thuviensach.vn 


trước, và hy vong nhạt dần. Dường như chắng có cơ may đến được Khúc 
Cạn trước khi bị chặn bởi hai tên đã phục sẵn kia. Bây giờ cậu thấy chúng 
rất rõ: chúng hình như đã quằng mũ trùm và áo choàng đen sang bên mà 
vận đồ trắng và xám. Gươm tuốt trần trong bàn tay chúng nhợt nhạt; mũ trụ 
chụp trên đầu. Cặp mắt lạnh lẽo lóe sáng, chúng gọi cậu bằng giọng chết 
chóc. 


Nỗi sợ giờ lấp đầy tâm trí Frodo. Cậu không còn nghĩ đến gươm trong 
tay nữa. Không tiếng kêu nào vuột khỏi miệng cậu. Cậu nhắm mắt nắm lẫy 
bờm con ngựa. Gió rít trong tai cậu, những quả chưông trên yên cương rung 
dữ dội và chói tai. Một hởi thở lạnh lẽo chết chóc đâm xuyên cậu như lưỡi 
giáo, đúng lúc cùng với cú rướn cuối cùng, như một tia lửa trắng, con ngưa 
tiên vụt phóng nhanh như thể có cánh, băng qua ngay trước mặt tên Ky Sĩ 
đầu tiên. 


Frodo nghe có tiếng nước bắn tóe. Nước sủi bọt quanh chân cậu. Cậu 
cảm thấy sóng dềnh rồi vụt cuộn trào khi ngựa rời con sông vật lộn đi lên 
con đường lốn nhổn đá. Cậu đang trèo lên bờ sông dốc đứng. Cậu đã qua 
được Khúc Cạn. 


Song những kẻ truy đuổi đã ở sát đằng sau. Trên đỉnh bờ dốc ngựa tiên 
dừng khựng đoạn vừa ngoảnh lại sau vừa hí vang dữ tợn. Có chín Ky Sĩ ở 
chỗ mé nước bên dưới, tinh thần Frodo lập tức nao núng trước vẻ đe dọa 
trong những bộ mặt đang ngãng lên của chúng. Cậu biết sẽ chẳng øì ngăn 
được chúng qua sông dễ dàng như cậu vừa làm; và cậu cảm thấy cố tấu 
thoát qua con đường dài không xác định từ Khúc Cạn này đến địa giới 
Thung Đáy Khe thật vô ích, một khi bọn Ky Sĩ cũng qua được. Bất luận ra 
sao cậu cảm thấy mình được lệnh bức thiết phải dừng chân. Căm ghét lại 
bùng lên trong lòng, song cậu không còn đủ sức mạnh rũ bỏ nữa. 


Đột nhiên tên Ky Sĩ đầu tiên thúc ngựa phi lên. Con ngựa khựng lại khi 
gặp dòng nước rồi lồng lên. Bằng một nỗ lực phi thường Frodo ngồi thăng 
dậy vung øgươm. 


https://thuviensach.vn 


“Cút về đi!” cậu thét lên. “Cút về Đất Mordor, đừng theo tao nữa!” 
Giọng cậu nghe nhỏ tí chói lói trong tai chính cậu. Bọn Ky Sĩ ngừng lại, 
song Frodo không có cái quyền năng của lão Bombadil. Kẻ thù cười nhạo 
cậu, cái cười lạnh lẽo và ác nghiệt. “Về đi! Về đi!” chúng gọi. “Chúng ta sẽ 
đưa mi về Mordor!” 


“Cút về đi!” cậu thì thào. 


“Chiếc Nhẫn! Chiếc Nhẫn!” chúng gào bằng những giọng nói chết chóc; 
và tức thì kẻ dẫn đầu thúc ngựa tiến xuống nước, theo sát là hai tên nữa. 


“Nhân danh Elbereth và Lúthien Kiều Diễm,” Frodo nói bằng nỗ lực sau 


cùng, nâng kiếm lên, “các ngươi sẽ không có cả chiếc Nhẫn lẫn ta!” 

Rồi kẻ dẫn đầu, bấy giờ đã băng qua được một nửa Khúc Cạn, đứng lên 
hăm dọa trên cặp bàn đạp ngựa, giơ bàn tay lên. Frodo sốc lặng người. Cậu 
cảm thấy lưỡi dính chặt lấy mồm, trái tim đập nặng nhọc. Gươm của cậu 
gãy rơi khỏi bàn tay run lấy bẩy. Ngựa tiên chồm lên khịt khit sốt ruột. Con 
ngựa ô đầu tiên hầu như đã đặt chân lên bờ. 


Đúng lúc ấy nghe có tiếng âm ầm cuồn cuộn: tiếng ầm của một khối 
nước lớn đang vần trôi nhiều tảng đá. Frodo lờ mờ thấy dòng sông bên dưới 
cậu dâng lên, và xuôi theo dòng nước xuất hiện một đoàn ky binh sóng đội 
mũ ngù. Cậu thấy như những ngọn lửa trắng lập lòe trên bờm ngựa và cậu 
mơ hồ tưởng tượng ra mình thấy giữa dòng nước những ky sĩ trắng trên 
những con ngựa trắng bờm ngầu bọt. Ba tên Ky Sĩ vẫn đang ở giữa Khúc 
Cạn bị ngập lút đầu: chúng biến mất, bị chôn bất thình lình dưới bọt nước 
giận dữ. Những tên đăng sau hết vía lùi cả lại. 


Bằng các giác quan yếu ớt cuối cùng Frodo nghe được nhiều tiếng thét, 
và dường như cậu thấy, xa xa phía sau lũ Ky Sĩ loay hoay do dự trên bờ 
sông, một hình dáng chói lóa ánh sáng trắng; và đằng sau hình dáng ấy là 


https://thuviensach.vn 


các hình thù mờ mờ tối đang vẫy những ngọn lửa sáng đỏ trong màn sương 
xám đang trùm xuống thế gian. 


Lũ ngựa ô phát điên, nhảy chồm lên trong kinh hoảng mang những kẻ 
cưỡi trên mình vào giữa dòng nước lũ cuồn cuộn. Tiếng chúng gào the thé 
bị nhận chìm trong tiếng gầm của dòng sông đương cuốn phăng chúng đi. 
Rồi Frodo cảm thấy mình ngã xuống, và tiếng gầm cùng cảm giác bối rối 
dường như dâng lên nhận chìm cậu cùng với đám kẻ thù. Cậu không nghe 
hay nhìn thấy gì nữa. 


Quyển Hai 


Chương I 


RẤT NHIỀU CUỘC GẶP GỠ 


Frodo tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường. Thoạt tiên cậu ngỡ 
mình đã ngủ muộn, sau một cơn mơ dài chăng mấy dễ chịu vẫn còn lởn vởn 
trong ký ức. Hoặc cũng có thể cậu vừa ốm dậy chăng? 'Thế nhưng trần nhà 
trông thật lạ; nó phẳng lì, lại có cả những thanh râm sẵm màu được chạm 
khắc tỉnh xảo. Cậu nằm rốn thêm một lúc, ngắm nhìn những mảng nắng hắt 
trên tường, và lắng nghe tiếng của một thác nước. 


“Tôi đang ở đâu, và mấy giờ rồi?” cậu nói to lên với trần nhà. 


“Trong nhà của Elrond, và bây giờ là mười giờ sáng,” một giọng nói cất 
lên. “Hiện đang là buổi sáng ngày hai tư tháng Mười, nếu cháu muốn biết 
thêm.” 


https://thuviensach.vn 


“Ông Gandalf!” Frodo ngồi bật dậy hét lên. Thầy phù thủy già đang 
ngồi đó, trên chiếc ghế bên cạnh ô cửa số mở rộng. 


“Phải rồi,” lão nói, “ta đây. Và cháu thật may mắn mới được ở đây sau 
tất cả những việc ngớ ngẩn cháu đã làm từ khi cháu rời nhà.” 


Frodo lại năm xuống. Cậu cảm thấy quá thoải mái và yên bình chẳng 
muốn mở miệng tranh cãi nữa, mà cậu nghĩ đằng nào có tranh cãi cũng 
không lại được. Giờ thì cậu đã tỉnh hắn, và ký ức về cuộc hành trình lại trở 
về với cậu: “lối tắt” tai vạ xuyên qua khu Rừng Già, “tai nạn” tại quán 
Ngựa Lồng, và cả cơn điên của cậu khi xỏ chiếc Nhẫn vào tay trong cái 
thung dưới chân Đỉnh Gió. Xung quanh chìm vào im lặng trong lúc cậu nhớ 
lại mọi điều vừa rồi và cố lục lại ký ức để biết làm thế nào cậu đến được 
Thung Đáy Khe song vô ích, chỉ có tiếng khe khẽ bập tấu của Gandalf khi 
lão thổi những vòng khói trắng ra ngoài cửa sổ. 


“Sam đâu rồi?” cuối cùng Frodo hỏi. “Và những người khác vẫn ổn cả 
chứ ạ?” 


“Ổn, tất cả bọn họ đều an toàn và khỏe mạnh,” Gandalf trả lời. “Sam 
ngồi đây đến tận khi ta bắt nó đi nghỉ, khoảng nửa giờ trước.” 


“Điều gì đã xảy ra tại Khúc Cạn thế?” Frodo hỏi. “Iất cả mọi chuyện 
không hiểu sao đều rất mơ hồ, đến giờ vẫn vậy.” 


“Ờ, phải vậy chứ. Khi đó cháu đương bắt đầu lả đi,” Gandalf trả lời. 
“Rốt cục vết thương cũng bắt đầu đánh gục được cháu. Chỉ thêm vài giờ 
nữa là bọn ta không thể giúp được gì cho cháu nữa. Nhưng bên trong cháu 
tiềm ẩn sức mạnh nào đấy, chàng Hohbit của ta ạ! Cũng như cháu đã thể 
hiện trong Mộ Đá. Đúng là một thời khắc xém chết: có lo là giây phút nguy 
hiếm nhất. Ta ước gì cháu đã có thể trụ được ở Đỉnh Gió.” 


https://thuviensach.vn 


“Hình như ông đã biết được nhiều điều rồi,” Frodo nói. “Cháu vẫn chưa 
kể với ai về Mộ Đá cả. Ban đầu chuyện quá khủng khiếp; còn sau đó thì có 
nhiều thứ khác phải bận tâm. Làm sao ông biết chuyện đó?” 


“Cháu đã nói mơ rất nhiều, Frodo à,” Gandalf nhẹ nhàng nói, “nên cũng 
chăng khó khăn gì nếu ta muốn đọc được tâm trí và ký ức của cháu. Đừng 
lo lắng! Tuy ta vừa nói “ngớ ngẩn" nhưng ta không hề có ý đó đâu. Ta cho là 
cháu rất cừ, cả những người kia nữa. Trải qua ngần ấy nguy hiểm mà cháu 
vẫn giữ được chiếc Nhẫn, chiến công này không hề nhỏ.” 


“Bọn cháu chắc chăng thể vượt qua được nếu không có Sải Chân Dài,” 
Frodo nói. “Nhưng bọn cháu cần ông. Cháu không biết phải làm gì nếu 
không có ông.” 


“Ta gặp chuyện phải trì hoãn,” Gandalf nói, “và điều này suýt nữa làm 
hỏng mọi chuyện. Nhưng ta cũng không chắc lắm: biết đâu như thế này có 
khi lại tốt hơn.” 


“Cháu mong ông sẽ kể lại những øì đã xảy ra!” 


“Mọi chuyện đâu rồi sẽ có đó! Cháu không được nói chuyện hay lo lắng 
bất cứ điều gì trong ngày hôm nay, mệnh lệnh của Elrond đấy.” 


“Nhưng nói chuyện sẽ giúp cháu thôi nghĩ ngợi và thắc mắc; cứ vậy mãi 
thì cũng mệt mỏi lắm,” Frodo nói. “Giờ cháu đã hoàn toàn tỉnh táo, và cháu 
nhớ ra nhiều thứ cần phải giải thích. Cái gì giữ chân ông lại thế? Ít ra ông 
cũng phải kể cho cháu nghe chuyện đó chứ.” 


“Cháu sẽ sớm được nghe tất cả những gì cháu muốn biết thôi,” Gandalf 
trả lời. “Chúng ta sắp tổ chức một cuộc họp Hội Đồng, ngay khi cháu đủ 
sức tham dự. Còn bây giờ ta chỉ có thể nói rằng ta đã bị bắt giữ.” 


“Ông mà bị bắt ư?” Erodo hét lên. 


https://thuviensach.vn 


“Đúng vậy, chính ta, Gandalf Áo Xám này đây,” thầy phù thủy nói bằng 
giọng nghiêm trọng. “Có rất nhiều thế lực trên thế giới này, cả thiện lẫn ác. 
Một vài kẻ mạnh hơn cả ta. Vài kẻ khác ta còn chưa có cơ hội tỉ thí. Nhưng 
thời của ta đang tới. Chúa Morgul và những Ky Sĩ Đen của hắn đang động 
binh. Chiến tranh đã gần kề!” 


“Vậy ông biết về bọn Ky Sĩ này rồi, từ trước cả khi cháu gặp chúng?” 


“Đúng, ta biết. Thật ra là ta đã nói về bọn chúng với cháu một lần rồi; vì 
lũ Ky Sĩ Đen này chính là những Ma Nhẫn, Chín Đầy Tớ của Chúa tế 
những chiếc Nhẫn. Nhưng ta không biết chúng đã hồi sinh, nếu không ta đã 
cùng bỏ chạy ngay với cháu. Ta nghe tin tức về bọn chúng mãi sau khi từ 
biệt cháu vào tháng Sáu; nhưng chuyện đó thì cứ đợi đã. Vì giờ đây chúng 
ta đã được giải nguy, nhờ có Aragorn.” 


“Vâng,” Frodo nói, “chính Sải Chân Dài đã cứu bọn cháu. Ban đầu cháu 
rất sợ anh ấy. Theo cháu thấy, Sam chăng mấy tin tưởng anh ấy, chắng một 
tí nào cho đến tận lúc gặp Glorfindel.” 


Gandalf cười. “la đã nghe tất cả mọi chuyện về Sam,” lão nói. “Giờ thì 
cậu ấy không còn mảy may nghi ngờ gì nữa rồi.” 


“Cháu rất mừng,” Frodo nói. “Vì cháu đã đầm ra thích Sải Chân Dài rồi. 
Mà có lẽ thích không phải là từ chuẩn. Ý cháu là anh ấy trở nên thân thiết 
với cháu; mặc dù anh ấy kỳ lạ, nhiều khi còn khắc nghiệt nữa. Thực tế là 
anh ấy thường xuyên khiến cháu liên tưởng đến ông. Cháu chắng hề biết lại 
có bất cứ một Người Cao Lớn nào như vậy hết. Cháu vẫn tưởng, chà, họ chỉ 
được cái to xác, và hắn là ngốc: tốt bụng và ngốc như Bơ Gai; hoặc ngốc và 
độc ác như Bill Dương Xỉ. Nhưng ở Quận bọn cháu chẳng biết gì nhiều về 
Con Người, có lẽ chỉ trừ Người ở Đạo Bree.” 


“Thậm chí cả về họ cháu cũng sẽ chẳng biết nhiều, nếu cháu cho rằng 
lão Đại Mạch ngốc,” Gandalf nói. “Lão ta có đủ trí khôn theo cách riêng 


https://thuviensach.vn 


của lão. Lão ta nghĩ ít hơn nói, và cũng chậm hơn; thế nhưng cứ từ từ lão ta 
sẽ nhìn xuyên qua được tường gạch (như người ta vẫn thường nói ở Bree 
đấy). Nhưng chắng còn lại nhiều người như Aragorn con trai Arathorn ở 
Trung Địa này đâu. Dòng giống Các Vua ở bên kia Đại Dương đã gần đến 
hồi kết rồi. Có lẽ cuộc Nhẫn Chiến này sẽ là cuộc phiêu lưu cuối cùng của 
họ.” 


“Có phải ý ông là Sải Chân Dài thuộc về dòng dõi những vị Vua xưa?” 
Frodo thắc mắc hỏi. “Cháu cứ tưởng tất cả bọn họ đều đã biến mất từ rất lâu 
rồi chứ. Cháu tưởng anh ấy chỉ là một dân Tuần Du.” 


“Chỉ là một dân Tuần Du!” Gandalf thốt lớn. “Frodo thân mến của ta, 
dần Tuần Du chính là như vậy đấy: tàn dư miền Bắc của dòng dõi vĩ đại 
những Con Người từ phương Tây. Họ đã từng giúp đỡ ta lúc trước; và ta sẽ 
vẫn cần sự giúp đỡ của họ trong những ngày tới đây; bởi dù chúng ta đã đến 
được Thung Đáy Khe, thế nhưng chiếc Nhẫn vẫn chưa yên được.” 


“Cháu cũng cho là chưa,” Frodo nói. “Nhưng đến tận bây giờ ý định duy 
nhất của cháu chỉ là đến được đây; và cháu mong sao không phải đi thâm 
đoạn đường nào nữa. Cứ nghỉ ngơi thôi thì thật dễ chịu. Cháu đã tha hương 
và phiêu lưu suốt cả tháng nay, cháu nghĩ như vậy là đủ lắm rồi.” 


Cậu chìm vào im lặng và nhắm mắt. Một lát sau cậu mới lại lên tiếng. 
“Cháu đang thử tính lại,” cậu nói, “nhưng cháu không thể nhớ hết những gì 
đã xảy ra cho đến ngày hai tư tháng Mười. Hôm nay là ngày hai mốt mới 
phải chứ. Chắc hắn bọn cháu đã đến Khúc Cạn vào ngày hai mươi.” 


“Cháu đã nói và tính toán nhiều hơn sức khỏe cho phép đấy,” Gandalf 
nói. “Sườn và vai cháu thế nào rồi?” 


“Cháu không biết nữa,” Prodo trả lời. “Cháu chẳng có cảm giác gì cả, 
như thế cũng tốt hơn là đau, nhưng...” - cậu cố cử động - “tay cháu cử động 


https://thuviensach.vn 


được một chút rồi. Phải, nó đang sống lại, không còn lạnh nữa,” cậu nói 
thêm, đưa tay phải sờ vào tay trái. 


“Tốt!” Gandalf nói. “Hồi phục nhanh đấy. Cháu sẽ sớm khỏe lại thôi. 
Elrond đã chữa chạy cho cháu, ông ấy đã chăm sóc cháu suốt mấy ngày, kể 
từ lúc cháu được đưa vào đây.” 


“Mấy ngày sao?” Frodo hỏi lại. 


“Đúng vậy, chính xác là bốn đêm và ba ngày. Người Tiên đưa cháu về 
đây từ Khúc Cạn đêm ngày hai mươi, chính là lúc cháu bắt đầu mất dấu 
thời gian. Chúng ta vô cùng lo lắng, Sam gần như không rời cháu được nửa 
bước, cả ngày lẫn đêm, chỉ trừ những lúc phải chạy đi báo tin. Elrond là bậc 
thầy trị thương, thế nhưng vũ khí của Kẻ Thù chúng ta quá ác nghiệt. Nói 
thật với cháu, ta đã chằng còn mấy hy vọng; vì ta nghĩ vẫn còn mảnh kiếm 
bên trong vết thương kín miệng. Mà đến tận đêm qua mới tìm ra được nó. 
Elrond đã lấy ra một mảnh. Nó lút vào thật sâu, và tác oai tác quái từ bên 
trong.” 


Frodo rùng mình nhớ lại cảnh thanh kiếm mẻ lưỡi ác hại tan biến ngay 
trên tay Sải Chân Dài. “Đừng hoảng hốt!” Gandalf trấn an. “Xong cả rồi. 
Nó đã bị tan chảy. Và có vẻ như người Hobbit không dễ gì mà chịu tàn héo 
đi. Ta từng biết nhiều chiến binh Người Cao Lớn mạnh mẽ có thể bị mảnh 
kiếm đó quy phục nhanh chóng, thế mà cháu đã mang nó trong người suốt 
mười bảy ngày.” 

“Chúng muốn làm gì cháu?” Frodo hỏi. “Lũ Ky Sĩ đó đang định làm gì 


vậy?” 


“Chúng định đâm thủng trái tim cháu bằng lưỡi dao Morgul và để lại nó 
bên trong vết thương. Nếu chúng thành công, cháu sẽ trở nên giống như 
chúng, nhưng yếu hơn và phải chịu sự chỉ huy của chúng. Cháu sẽ biến 
thành một hồn ma dưới sự thống trị của Chúa Tể Hắc Ám; hắn sẽ giày vò 


https://thuviensach.vn 


cháu vì đã dám giữ chiếc Nhẫn của hắn, đó là nếu vẫn còn sự giày vò nào 
khủng khiếp hơn bị cướp mất chiếc Nhẫn và rồi thấy nó ở trên tay hắn.” 


“Ơn trời là cháu đã không nhận ra mối nguy khủng khiếp đó!” Frodo 
yếu ớt nói. “Dĩ nhiên cháu đã sợ chết khiếp, nhưng nếu biết nhiều hơn, có lẽ 
cháu đã không cả dám cục cựa. Thật kỳ diệu là cháu đã thoát khỏi!” 


“Đúng vậy, vận may hoặc cũng có thể số mệnh đã giúp cháu,” Gandalf 
nói, “đó là còn chưa kể đến lòng can đảm. Vì tim cháu vẫn chưa bị chạm 
tới, chỉ có vai bị đâm; và cháu đã kháng cự đến cùng. Nhưng vẫn phải nói 
đúng là thoát trong đường tơ kẽ tóc. Tính mạng cháu bị đe dọa cực kỳ 
nghiêm trọng khi đeo chiếc Nhẫn, bởi khi đó cháu đã bước một chân vào 
thế giới hồn ma, và chúng đã suýt bắt được cháu. Cháu thấy được chúng thì 
chúng cũng thấy được cháu.” 


“Cháu biết,” Frodo nói. “TIrông chúng thật gớm ghiếc! Nhưng tại sao tất 
cả chúng ta đều thấy ngựa chúng cưỡi?” 


“Vì đó là ngựa thật; những chiếc áo choàng đen cũng là áo thật và chúng 
mặc để tạo hình hài cho sự hư vô của chúng mỗi khi chúng có việc với 
người sống.” 


“Thế tại sao những con ngựa này lại có thể chịu đựng được loại ky sĩ 
như thế? Tất cả thú vật khác đều khiếp sợ khi chúng lại gần, kể cả con ngựa 
tiên của Glorfindel. Lũ chó thì tru tréo, còn bầy ngỗng thì kêu quàng quạc.” 


“Bởi lũ ngựa này được sinh ra và nuôi lớn để phục vụ Chúa Tế Hắc Ám 
đất Mordor. Không phải nô lệ và động sản nào của hắn cũng là hồn mail 
Còn có lũ quỷ Orc và quỷ khổng lồ, sói tinh và ma sói; và xưa cũng có mà 
nay cũng vẫn còn rất nhiều Con Người nữa, những chiến binh và vua chúa, 
vẫn sống bình thường dưới Mặt Trời nhưng lại chịu sự điều khiển của hắn. 
Cứ mỗi ngày qua đi bọn chúng lại đông thêm.” 


https://thuviensach.vn 


“Thế còn Thung Đáy Khe và người Tiên thì sao? Thung Đáy Khe liệu 
có an toàn không?” 


“Vẫn an toàn vào lúc này, trước khi tất cả mọi nơi khác thảy bị xâm 
chiếm. Người Tiên có thể sợ Chúa Tế Hắc Ám, ho có thể phải bỏ chạy khi 
hắn tới, thế nhưng họ sẽ không bao giờ nghe lời hắn hay phục dịch hắn nữa. 
Và ở đây, ngay tại Thung Đáy Khe này, vẫn còn nhiều đối thủ đáng gờm 
của hắn: những người Tiên Thông Thái, những chúa tộc Eldar đến từ bên 
kia những bờ đại dương xa nhất. Họ chăng hề sợ lũ Ma Nhẫn, bởi những 
người từng ngụ tại Vương Quốc Hằng Phước sống cùng một lúc ở cả hai 
thế giới và họ có quyền năng lớn lao để đối phó với cả kẻ thù vô hình lẫn 
hữu hình.” 


“Hình như cháu đã nhìn thấy một hình thù màu trắng và tỏa sáng chứ 
không mờ nhạt như những hình bóng khác. Liệu đó có phải Glorfindel 
không?” 


“Phải rồi, cháu đã thấy trong một chốc hình hài của ngài trong thế giới 
kia: một người thuộc Lứa Đầu dũng mãnh, là một chúa Tiên thuộc hoàng 
gia. Ở Thung Đáy Khe thực tế là có một quyền năng đủ kháng cự với mãnh 
lực của Mordor trong một thời gian: và ở nơi khác cũng vẫn còn những 
quyền năng khác nữa. Ngay cả Quận cũng có quyền năng theo kiểu riêng 
của nó. Nhưng nếu mọi việc vẫn tiếp tục diễn biến như hiện nay, tất cả 
những nơi đó đều sẽ sớm bị cô lập giữa vòng vây hãm. Chúa Tể Hắc Ám 
đang phô trương toàn bộ sức mạnh của hắn. 


“Nhưng,” lão chợt đứng dậy, hất cằm nói, chòm râu bỗng cứng và thăng 
đanh như những sợi dây tua tủa, “chúng ta phải duy trì dũng khí. Nếu không 
phải nghe ta nói chuyện đến chết thì cháu sẽ sớm khỏe thôi. Cháu đang ở 
Thung Đáy Khe, nên cháu không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì vào lúc 
này.” 


https://thuviensach.vn 


“Cháu chăng có chút dũng khí nào để mà duy trì,” Frodo nói, “nhưng 
hiện giờ cháu chăng lo lắng điều gì cả. Chỉ cần ông cho cháu biết tin về các 
bạn cháu, và kể cho cháu nghe kết cuộc điều đã xảy ra ở Khúc Cạn, vì cháu 
vẫn cứ phải hỏi thôi, rồi cháu sẽ tạm hài lòng. Sau đó cháu nghĩ sẽ ngủ 
thêm một giấc nữa; nhưng cháu sẽ không nhắm nổi mắt nếu ông không kể 
nốt câu chuyện cho cháu.” 


Gandalf dịch ghế đến bên giường và nhìn Frodo thật kỹ. Sắc hồng đã trở 
lại khuôn mặt cậu, đôi mắt cậu trong sáng, hoàn toàn tỉnh táo và tập trung. 
Cậu cười, và dường như chăng có gì bất thường ở cậu. Thế nhưng, trong 
mắt thầy phù thủy, một sự thay đổi mờ nhạt đã xảy ra, chỉ một chút mơ hồ 
như thể trong suốt, khắp người cậu, đặc biệt là khắp cánh tay trái đang để lộ 
ra trên tấm øa giường. 


“Chuyện đó thì phải như vậy mà,” Gandalf thầm nhủ. “Cậu bé vẫn chưa 
đi được nửa chặng đường, và cuối cùng; cậu ta sẽ đến được đâu thì ngay cả 
Elrond cũng chẳng thể nói trước được. Nhưng ta nghĩ hắn chẳng phải đến 
chốn ta. Cậu ta có thể sẽ trở thành chiếc cốc đựng đầy ánh sáng trong mắt ai 
nhìn thấy.” 


“Cháu trông thật tuyệt,” lão nói to. “la sẽ liều kể cho cháu một đoạn 
ngắn mà không hỏi ý kiến Elrond vậy. Nhưng khá ngắn đấy, ta nói trước, và 
rồi cháu sẽ phải ngủ tiếp. Với những gì ta nghe được thì cầu chuyện xảy ra 
như sau: lũ Ky Sĩ đã bám theo ngay khi cháu vừa lên ngựa chạy. Chúng 
chăng cần lũ ngựa dẫn đường nữa vì cháu đã hiện hữu đối với chúng rồi, đã 
đứng ngay ngưỡng cửa lối vào thế giới của bọn chúng. Và cả chiếc Nhẫn 
cũng thu hút bọn chúng. Bạn bè cháu kịp nhảy ngay sang bên đường, nếu 
không thì chắc đã bị ngựa xéo lên rồi. Ho biết nếu con bạch mã thất bại thì 
sẽ chăng còn gì có thể cứu được cháu nữa. Bọn Ky Sĩ quá nhanh chăng tài 
nào bắt kịp, và quá đông không thể chống lại. Ngay cả Glorfindel và 
Aragom hợp sức, nếu không có ngựa, cũng không thể đương đầu với cả Bộ 
Chín cùng lúc. 


https://thuviensach.vn 


“Khi lũ Ma Nhẫn tràn qua, ban bè cháu đã chạy theo đằng sau. Gần 
Khúc Cạn có một hốc nhỏ bên đường được ít cây quắt quẹo che phủ. Họ 
vào đó nhanh chóng đốt một đống lửa; vì Glorfindel biết sẽ có cơn lũ tràn 
xuống, nếu lũ Ky Sĩ cố vượt sông, và ngài sẽ phải chống trả tên nào còn ở 
lại bên phía này bờ sông. Ngay khi cơn lũ xuất hiện, ngài lao ra, theo sau là 
Aragorn và những Hobbit khác cầm những khúc củi cháy rực. Kẹt giữa lửa 
và nước, lại phải chứng kiến vị chúa Tiên đang bừng bừng thịnh nộ, chúng 
mất hết tinh thần, còn lũ ngựa thì sợ hãi đến phát điên. Ba tên đã bị đợt lũ 
đầu tiên cuốn trôi, những tên còn lại bị lũ ngựa hất xuống nước chìm 
nghỉim.” 


“Như vậy là đã hất đời lũ Ky Sĩ Đen rồi sao?” Frodo hỏi. 


“Không,” Gandalf trả lời. “Lũ ngựa của chúng có lẽ đã chết, và không 
còn lũ ngựa, chúng như què mất chân, Nhưng bản thân lũ Ma Nhẫn thì 
không dẽ bị tiêu diệt như vậy. Tuy nhiên hiện tại chẳng còn gì phải sợ 
chúng nữa. Các bạn cháu đã vượt sông sau khi cơn lũ tràn qua; và họ thấy 
cháu đang nằm úp mặt trên bờ cao, bên dưới là thanh gươm gãy. Con ngựa 
đứng canh bên cạnh cháu. Lúc đó cháu đã tái nhợt và lạnh ngắt, họ sợ cháu 
đã chết, hoặc thậm chí tệ hơn. Người của Elrond ra đón họ và chầm chậm 
đưa cháu về Thung Đáy Khe.” 


“AI gây ra cơn lũ vậy?” Frodo hỏi. 


“Elrond đã điều khiển nó,” Gandalf trả lời. “Con sông qua thung lũng 
này ở dưới quyền ông ấy, nó sẽ dâng lên thịnh nộ nếu ông ấy cần chặn Khúc 
Cạn lại. Cơn lũ bùng ngay khi tên chỉ huy lũ Ma Nhẫn thúc ngựa xuống 
nước. Ta cũng đã nhúng tay tô điểm một chút, nếu cho phép khoe thêm: có 
thể cháu không chú ý nhưng một vài con sóng mang hình dáng ngựa trắng 
khống lồ với những ky sĩ trắng tỏa sáng trên lưng; và còn cả một trận lũ đá 
tảng. Mãi một lúc ta cứ tưởng chúng ta đã bộc lộ cơn phẫn nộ thái quá, 
thành ra có thể cơn lũ đã vượt quá tầm kiểm soát mà cuốn trôi cả các cháu 


https://thuviensach.vn 


rồi chứ. Dòng nước chảy xuống từ đỉnh tuyết phủ của Dãy Núi Mù có sức 
mạnh vô cùng mãnh liệt.” 


“Phải rồi, giờ thì cháu đã nhớ lại tất cả,” Frodo nói: “một tiếng gầm thật 
khủng khiếp. Cháu đã nghĩ mình đang chết chìm cùng cả bạn lẫn thù hay 
đại khái thế. Vậy mà giờ chúng cháu vẫn an toàn!” 


Gandalf thoáng nhìn Frodo, nhưng cậu đã nhắm mắt. “Phải rồi, lúc này 
thì tất cả các cháu đều an toàn. Chỉ lát nữa thôi, người ta sẽ mở tiệc đình 
đám để mừng chiến thắng tại Khúc Cạn sông Bruinen, và tất cả các cháu sẽ 
được mời ngồi ở vị trí danh dự.” 


“Tuyệt vời!” Frodo nói. “Thật kỳ diệu khi cả Elrond, Glorfindel lẫn 
những vị chúa hùng mạnh như vậy, là còn chưa kể đến Sải Chân Dài, lại 
phải lao tâm khổ tứ đến thế, và còn đối xử với cháu tử tế như vậy.” 


“Có rất nhiều lý do để họ làm vậy,” Gandalf nói vừa, cười. “Ta là một lý 
do thuyết phục. Chiếc Nhẫn là một lý do nữa: cháu là Người Mang Nhẫn. 
Cháu cũng là người thừa kế của Bilbo, Người Được Nhẫn.” 


“Bác Bilbo thân yêu!” Frodo nói giọng ngái ngủ. “Cháu tự hỏi hiện bác 
ấy ở nơi nào. Cháu ước gì bác ấy ở đây để có thể nghe kể tất cả những 
chuyện đó. Chắc sẽ khiến bác ấy phá lên cười. Con bò nhảy qua Mặt Trăng! 
Với cả gã quỷ hang tội nghiệp!” Nói đến đây, cậu chìm luôn vào giấc ngủ. 


Giờ thì Frodo đã được an toàn tại Ngôi Nhà Ấm Cúng Cuối Cùng phía 
Đồng Đại Dương. Đó chính là ngôi nhà mà cách đầy khá lầu Bilbo từng 
miêu tả, “là một ngôi nhà thật hoàn hảo, dù là bạn thích ăn, hoặc ngủ, hoặc 
kể chuyện, hoặc hát hò, hoặc chỉ ngồi mà suy nghĩ, hay một hỗn hợp thú vị 
của tất cả những thứ đó”. Chỉ nội việc đến đó cũng đã là liều thuốc chữa 
cho mọi mệt mỏi, sợ hãi hay buồn phiền. 


https://thuviensach.vn 


Khi màn đêm buông xuống, Frodo lại tỉnh dậy, và cậu cảm thấy cậu 
chăng cần phải ngủ hay nghỉ ngơi gì nữa, tâm trí cậu giờ đây toàn là những 
đồ ăn thức uống, và có lẽ là cả hát hò hay kế chuyện sau khi ăn. Cậu ra khỏi 
giường và nhận thấy cánh tay mình đã gần trở lại hữu dụng như trước. Cậu 
thấy trên giường trải sẵn bộ quần áo màu xanh lá sạch sẽ vừa khít với cậu. 
Nhìn vào gương, cậu giật mình khi thấy hình ảnh phản chiêu bản thân gầy 
øò hơn rất nhiều so với cậu nhớ; hình thù đó trông hết sức giống đứa cháu 
trai trẻ tuổi của Bilbo, thường lang thang cùng bác mình khắp Quận, thế 
nhưng cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu lại đầy vẻ trầm tư. 


“Phải rồi, mi đã chứng kiến được một vài điều kể từ lần soi gương gần 
đây nhất,” cậu nói với hình phản chiếu của chính mình. “Nhưng giờ thì gặp 


I? 


nhau vui vẻ cái đã!” Cậu duõỗi cả hai tay và huýt một điệu sáo. 


Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên và Sam bước vào. Chú chạy đến 
nắm lẫy cánh tay trái của Frodo, lúng túng và ngượng nghịu. Chú nhẹ 
nhàng vuốt ve nó nhưng liền đỏ mặt và vội vã quay đi. 


“Này Sam!” Frodo chào. 


“Nó ấm rồi!” Sam nói. “Ý tôi là cánh tay của cậu, thưa cậu Frodo. Suốt 
mấy đêm dài qua, nó cứ lạnh ngắt. Nhưng mà ăn mừng thôi!” chú hét lên, 
rồi quay lại với cặp mắt rực sáng và nhảy một điệu trên sàn. “Thật vui khi 
lại được thấy cậu trở dậy và trở lại là chính mình, thưa cậu! Ông Gandalf 
bảo tôi lên xem cậu sẵn sàng xuống kia chưa nhưng tôi cứ tưởng ông ấy 
đùa.” 


“Tôi sẵn sàng rồi,” Frodo nói. “Hãy đi gặp cả đám còn lại nào!” 


“Để tôi đưa cậu đến chỗ họ, thưa cậu,” Sam yêu cầu. “Cái ngôi nhà này 
to lắm, và rất kỳ bí. Lúc nào cũng có điều gì đó cần phải khám phá, và 
không thể biết trước được mình sẽ thấy gì sau một lối rẽ. Cả người Tiên 
nữa, cậu ạ! Đâu đầu cũng là người Tiên! Nhiều người giống y như vua 


https://thuviensach.vn 


chúa, đáng sợ và lộng lẫy; nhiều người lại vui vẻ như trẻ con. Rồi còn cả 
âm nhạc và ca hát nữa - cũng chẳng phải tôi có nhiều thời gian và tâm trí để 
nghe từ khi chúng ta đến đây. Thế nhưng tôi cũng đã kịp thuộc một vài lối 
đi ở nơi này đấy.” 


“Tôi biết cậu đã làm những gì rồi, Sam ạ!” Frodo vừa nói vừa nắm lẫy 
tay chú. “Nhưng tối nay cậu sẽ phải thật vui vẻ, và hãy nghe cho đến đầy tai 
thì thôi. Đi thôi nào, hãy chỉ đường cho tôi!” 


Sam dẫn cậu đi qua vài hành lang, xuống nhiều bậc thang tới một khu 
vườn cao ở trên bờ sông dốc đứng. Cậu nhìn thấy bạn bẻ mình đang ngồi 
dưới mái hiên ngôi nhà quay mặt về hướng Đông. Bóng tối đã buông xuống 
thung lũng bên dưới, thế nhưng vẫn còn ánh sáng trên các sườn núi ở xa 
phía trên. Bầu không khí thật ấm áp. Tiếng nước chảy và thác đổ ồn 1, buổi 
chiều tối đượm hương vị dịu nhẹ của cỏ cây hoa lá, cứ như thể mùa hè vẫn 
còn nán lại trên những khu vườn nhà Elrond. 


“Hoan hô!” Pippin vừa nhảy cẵng vừa hét lên. “Người anh họ đáng kính 


của chúng ta đây rồi! Hãy tránh đường cho Frodo Chúa tể của chiếc Nhẫn!” 

“Suyt!? Gandalf lền tiếng từ trong bóng tối phía sau mái hiên. “Những 
thứ xấu xa không vào được thung lũng này; nhưng dù thế nào chúng ta cũng 
không nên gọi tên chúng. Chúa tể của chiếc Nhẫn không phải là Frodo mà 
là chủ nhân của tòa Tháp Tối ở Mordor, quyền lực hắn đang lại một lần nữa 
lan tràn khắp thế gian! Chúng ta đang ở bên trong một pháo đài, nhưng 
ngoài kia đang ngày một tối tăm.” 


“Ông Gandalf luôn nói những điều vui vẻ như thế đấy,” Pippin nói. 
“Ông nghĩ em nên giữ trật tự. Thế nhưng không hiểu sao, thật không thể 
nào mà cảm thấy ảm đạm hay tuyệt vọng ở nơi đây. Em cứ chỉ chực hát to 
lên, nếu nhớ được đúng bài vào đúng hoàn cảnh.” 


https://thuviensach.vn 


“Chính anh cũng thấy thích hát,” Frodo cười phá. “Mặc dù lúc này anh 
thích ăn uống hơn!” 


“Chứng đó sẽ sớm được chữa thôi,” Pippin nói. “Anh vẫn thật là khôn 
quá mới tỉnh dậy ngay đúng giờ ăn.” 


“Còn hơn cả một bữa ăn nữa! Đây là tiệc!” Merry nói. “Ngay khi ông 
Gandalf thông báo anh đã bình phục, công việc chuẩn bị đã được bắt đầu.” 
Anh chàng còn chưa dừng lời thì đã nghe âm thanh triệu tập đến sảnh 
đường vang lên từ rất nhiều quả chuông. 


Sảnh đường nhà Elrond chật kín người: đa phần là người Tiên, mặc dù 
cũng có một số khách mời thuộc những chủng tộc khác. Theo thông lệ, 
Elrond ngồi trên chiếc ngai lớn ở một đầu cái bàn dài kê trên bục; ngay bên 
cạnh ông, ngồi ở một bên bàn là Glorfindel, còn Gandalf ngồi phía bên kia. 


Frodo kinh ngạc nhìn họ, vì trước sau cậu chưa từng gặp Elrond, dù đã 
được nghe rất nhiều chuyện về ông; và khi ngồi ngay bên phải và bên trái 
ông, Glorfindel hay thậm chí người cậu nghĩ đã biết rất rõ là Gandalf, đều 
hiển lộ như là những lãnh chúa đường bệ và quyền uy. 


Về vóc dáng, Gandalf thấp hơn hai người còn lại; thế nhưng mái tóc 
trắng dài, bộ râu chấm sàn bạc óng và sải vai rộng khiến lão trông như một 
đấng quân vương hiện mình trong những truyền thuyết cổ đại. Trên khuôn 
mặt hăn tuổi tác, bên dưới cặp lông mày rậm màu tuyết, cặp mắt đen nhánh 
của lão như hai cục than có thể bất ngờ bùng cháy vào bất cứ lúc nào. 


Glorfindel cao lớn và thắng người; mái tóc ông vàng chói chang, khuôn 
mặt ông đẹp đẽ, trẻ trung, không vấn vương chút sợ hãi và luôn rạng ngời 
tươi vui; đôi mắt ông sáng và sắc sảo, còn giọng ông lại đầy nhạc điệu; 
vầng trán ông cao vời thông thái, còn cánh tay lại căng tràn sức mạnh. 


https://thuviensach.vn 


Khuôn mặt Elrond thì không có tuổi, không già cũng không trẻ, mặc dù 
¡in dấu trên đó ký ức của biết bao chuyện buồn vui. Mái tóc ông sẵm như 
bóng tối lúc chạng vạng, chụp bên trên là một vòng miện bạc; đôi mắt ông 
xám như buổi tối trong lành, bên trong hắt ra ánh sáng như ánh sáng nơi 
những vì sao. Ông đáng kính như một vị quân vương mà mái đầu đã trải 
bao mùa đông, nhưng lại tráng kiện như một chiến binh dạn dày trận mạc ở 
độ tuổi sung sức nhất. Ông là Lãnh Chúa oai hùng của Thung Đáy Khe, 
được cả người Tiên lẫn Con Người kính nể. 


Ở giữa bàn tiệc, áp vào những tấm vải dệt treo tường, có một chiếc ghế 
được đặt dưới một lọng che, ngồi trên đó là một tiểu thư có vẻ đẹp khiến ai 
cũng phải ngước nhìn, là nữ song nàng có nhiều nét giống Elrond đến nỗi 
Frodo đoán nàng hắn là một người họ hàng gần của ông. Nàng trẻ trung mà 
lại như không phải. Những bím tóc đen sẵm của nàng không vương chút 
sương giá; đôi tay trắng nõn và khuôn mặt sáng mịn màng không chút tì 
vết, đôi mắt nàng, xám như trời đêm không mây, lấp lánh ánh sáng của 
muôn vì sao; thế mà nàng trông đường bệ như một nữ hoàng, cái nhìn đầy 
trí tuệ và suy tư, như của người đã biết được tất cả những gì năm tháng 
mang đến. Đầu nàng đội, ngay trên trán, một vương miện bạc mảnh mai 
trắng lóa nạm những viên ngọc nhỏ; nhưng bộ y phục giản dị màu xám nhạt 
trên người nàng chăng có gì tô điểm ngoài tấm đai ghép bởi những chiếc lá 
bằng bạc. 


Vậy là Frodo đã chiêm ngưỡng người con gái chỉ rất ít người trần được 
ngắm nhìn: Arwen, con gái của Elrond, theo lời đồn đãi vẻ đẹp của nàng 
như thể Lúthien lại giáng trần; nàng còn được gọi bằng cái tên Undómiel, 
bởi nàng cũng chính là Ngôi Sao Đêm của dân tộc nàng. Bao nhiêu năm 
nàng sống cùng họ hàng ngoại ở Lórien, xa tít bên kia Dãy Núi, và chỉ mới 
gần đây nàng trở về Thung Đáy Khe sống cùng cha. Thế nhưng những 
người anh của nàng, Elladan và Elrohir, vẫn còn mải miết ở chốn giang hồ: 
họ thường phóng tới những nơi xa lắc cùng dân Tuần Du miền Bắc, vì 
chăng bao giờ quên nỗi đau đớn mẹ họ từng phải chịu trong hang ổ lũ Orc. 


https://thuviensach.vn 


Một vẻ đẹp yêu kiều sống động như vậy Frodo chưa từng nhìn thấy 
cũng chưa hề tưởng tượng ra trong tâm trí; và cậu vừa ngạc nhiên vừa bối 
rối khi nhận thấy mình được ngồi chung bàn với Elrond cùng biết bao nhân 
vật cao trọng và đẹp đẽ khác. Mặc dù được ngồi trên một chiếc ghế thửa 
riêng cho vừa và được đôn cao bởi khá nhiều lớp đệm, cậu vẫn thấy mình 
thật nhỏ bé và khá lạc loài ở nơi này; nhưng rồi cảm giác đó cũng qua 
nhanh. Bữa tiệc quá vui, còn thức ăn thì thỏa mãn tất cả những gì cơn đói 
của cậu đòi hỏi. Phải mất hồi lầu cậu mới lại nhìn xung quanh hay thậm chí 
quay sang những người ngồi cạnh 


Cậu dõi mắt tìm bạn bẻ mình trước tiên. Sam đã cầu xin được phép hầu 
hạ cậu chủ, thế nhưng được trả lời rằng lần này chú là khách mời danh dự. 
Giờ thì Frodo đã nhìn thấy chú, đang ngồi cùng Pippin và Merry tại đầu 
trên một trong số những bàn gần bục cao. Thế nhưng cậu không thấy bóng 
dáng Sải Chân Dài đầu cả. 


Ngôi ngay cạnh Frodo, phía bên phải, là một Người Lùn có vẻ ngoài 
quan trọng, ăn mặc rất phong lưu. Bộ râu của ông rất dài và vếnh ra hai bên, 
màu trắng toát, trắng gần như áo quần màu tuyết trên người. Ông đeo chiếc 
thắt lưng bạc, với vòng xích bạc đính kim cương quanh cổ. Frodo ngừng ăn 
nhìn lên ông. 


“Chào mừng và rất mừng được gặp mặt!” Người Lùn nói, quay người 
hướng về phía cậu. Rồi thực tình là ông nhốm hắn người lên khỏi ghế để 
cúi chào. “Glóin sẵn sàng phục vụ,” ông nói, rồi cúi người xuống thấp hơn 
nữa. 

“Frodo Bao Gai xin phục vụ ông cùng gia quyến,” Frodo đáp lại theo 
đúng lễ nghi, bối rối đứng dậy đến nỗi làm rơi cả những tấm đệm. “Liệu 
cháu có đúng khi đoán ông chính là Glóin, một trong mười hai người bạn 
đồng hành của Thorin Khiên Gỗ Sồi vĩ đại?” 


https://thuviensach.vn 


“Khá đúng,” Người Lùn trả lời, xếp lại những tấm đệm và nhã nhặn đỡ 
Erodo trở lại chỗ ngồi. “Ta thì không cần phải hỏi vì ta đã được nghe kể 
cháu là người bà con, và là người thừa kế của bạn chúng ta, Bilbo lừng 
danh. Cho phép ta được chúc mừng cháu đã bình phục.” 


“Cảm ơn ông rất nhiều,” Frodo nói. 


“Ta nghe nói cháu đã tham gia một vài chuyến phiêu lưu kỳ lạ,” Glóin 
nói. “Ta cứ thắc mắc mãi điều gì đã khiến tới bốn người Hobbit thực hiện 
cuộc hành trình dài đến vậy. Những điều như thế đã không xảy ra từ hồi 
Bilbo tham gia cùng chúng ta. Nhưng có lễ ta không nên hỏi han chuyện 
này tường tận quá, bởi cả Elrond lẫn Gandalf đều có vẻ không muốn tiết lộ 
điều gì thì phải?” 


“Cháu nghĩ chúng ta không nên nói chuyện đó, hoặc ít nhất là chưa,” 
Frodo lịch sử trả lời. Cậu đoán rằng, ngay cả trong ngôi nhà của Elrond, 
những vấn đề liên quan đến chiếc Nhẫn cũng không phải là đề tài nói 
chuyện phiếm; và dù sao thì cậu cũng mong quên đi rắc rối đó một lúc. 
“Nhưng cháu cũng cảm thấy tò mò không kém,” cậu nói thêm, “muốn biết 
điều gì đã đưa một Người Lùn giữ trọng trách rời xa Ngọn Cô Độc đến 
vậy.” 


Glóin nhìn cậu. “Nếu cháu vẫn chưa nghe nói gì, thì ta nghĩ chúng ta 
cũng chưa nên nói đến chuyện này vội. Ta tin Chủ Nhân EFlrond sẽ cho mời 
chúng ta sớm thôi, lúc đó thì chúng ta tha hồ nghe. Nhưng có thể sẽ còn rất 
nhiều chuyện khác nữa.” 


Hai người nói chuyện với nhau trong suốt bữa ăn, nhưng Frodo nghe 
nhiều hơn nói, bởi tin tức về Quận, ngoài chuyện về chiếc Nhẫn ra, thảy có 
vẻ nhỏ nhặt, xa xôi và chăng quan trọng, trong khi Glóin lại có rất nhiều 
điều để kể về những sự kiện xảy ra phía Bắc Vùng Đất Hoang. Frodo còn 
được biết thêm về Grimbeorn Già, con trai của Beorn, giờ đã là thủ lĩnh rất 


https://thuviensach.vn 


nhiều con người mạnh mẽ, và vùng đất của họ giữa Dãy Núi Mù và rừng 
Âm U thì cả Orc lẫn chó sói đều không dám bén mảng tới. 


“Rõ ràng,” Glóin nói, “nếu không có con cháu Beorn, con đường nối 
thành bang Thung Lũng với Thung Đáy Khe đã bị bít từ lâu lắm rồi. Họ là 
những vị anh hùng, và cho đến nay vẫn giữ thông Đèo Thượng cùng Khúc 
Cạn hòn Carrock. Thế nhưng phí cầu đường của họ cao quá,” ông vừa nói 
vừa lắc đầu; “và cũng giống như Beorn thời xa xưa, họ vẫn chăng ưa gì 
Người Lùn. Dù sao thì họ vẫn cứ đáng tin cậy, và điều đó rất đáng quý vào 
thời nay. Không ở đầu con người thân thiện với Người Lùn bọn ta như Con 
Người ở Thung Lũng. Hậu duệ nhà Bard đều là người tốt. Cháu trai của 
cung thủ Bard, Brand con trai Bain con trai Bard hiện đang trị vì bọn họ. 
Cậu ta là một vị vua mạnh mẽ, và lãnh địa cậu ta đã mở rộng về phía Nam 
và phía Đồng Esgaroth.” 


“Thế còn về người của ông thì sao?” Frodo hỏi. 


“Có rất nhiều chuyện để kế, tốt có, xấu có,” Glóin trả lời; “nhưng chủ 
yếu vẫn là tốt: chúng ta gặp vận may cho đến tận giờ, mặc dù không thoát 
được ra khỏi bóng tối những ngày này. Nếu cháu thực sự muốn nghe 
chuyện, ta sẽ rất vui lòng kể cho cháu nghe vài phần. Nhưng hãy nhớ dừng 
ta lại nếu cháu thấy mệt! Người Lùn vẫn thường để lưỡi nhảy múa mỗi khi 
kể về những chế tác thủ công của họ, người ta nói vậy.” 


Và thế là Glóin đắm mình vào công cuộc phát triển của vương quốc 
Người Lùn. Ông tỏ ra thực sự vui thích khi có được một thính giả lịch sự 
đến vậy; bởi Frodo chăng tỏ ra bất cứ một dấu hiệu mệt mỏi nào, cũng 
không hề có ý định chuyến đề tài, mặc dù thật ra cậu đã sớm bị lạc lối giữa 
một rừng tên tuổi, địa danh lạ lẫm mà cậu chưa từng được nghe trước đó. 
Tuy nhiên cậu vẫn khá hứng thú khi được biết Dáin vẫn còn làm Vua dưới 
Gầm Núi, mặc dù đã rất già (ông vừa sống qua tuổi thứ hai trăm năm 
mươi), được tôn sùng, và giàu có đến mức khó tưởng tượng nổi. Bảy trong 
số mười người bạn đồng hành, những người đã sống sót qua Trận Chiến 


https://thuviensach.vn 


Năm Đạo Quân, vẫn đang sát cánh bên ông: Dwalin, Glóin, Dori, Nori, 
Bifur, Bofur, Bombur. Bombur giờ béo đến nỗi không thể tự di chuyển khỏi 
xô pha ra chiếc ghế cạnh bàn ăn, mà phải nhờ đến sáu Người Lùn trẻ mới 
nâng được lên. 


“Và điều gì đã xảy ra với Balin, Ori và Oin vậy?” FErodo hỏi. 


Khuôn mặt Glóin bỗng tối sầm xuống. “Chúng ta không biết,” ông trả 
lời. “Chính là vì chuyện của Balin ta mới tới đây hỏi xin lời khuyên những 
người đang sinh sống tại Thung Đáy Khe. Nhưng tối nay chúng ta hãy chỉ 
nói về những chuyện vui vẻ hơn thôi!” 


Rồi Glóin bắt đầu kể về công việc của người dân xứ ông, kể cho Frodo 
nghe về những công trình kỳ vĩ trong Thung Lũng và trong lòng Ngọn Cô 
Độc. “Chúng ta đã làm được rất cừ,” ông nói. “Nhưng trong việc chế tác 
kim loại thì chúng ta không thể bì kịp các bậc cha ông, rất nhiều bí quyết đã 
bị thất truyền. Bọn ta có thể làm ra những áo giáp tuyệt vời, những thanh 
kiếm sắc bén, thế nhưng vẫn không phải là giáp trụ, gươm đao giống như 
thời trước khi lũ rồng xâm chiếm. Chỉ việc khai khoáng và xây dựng là 
chúng ta phát triển hơn xưa. Cháu cần phải đến xem những công trình thủy 
lợi ở Thung Lũng, Frodo à, cả những đài phun nước, bể bơi nữa! Cháu nên 
đến xem những con đường lát đá nhiều màu! Và những đại sảnh cùng hệ 
thống đường đi ngầm dưới lòng đất với khung vòm chạm trổ như cây lá. 
Còn có cả những sân đài và ngọn tháp trên sườn núi! Cháu nên đến xem để 
thấy chúng ta không hè nhàn tản.” 


“Cháu sẽ đến xem tất cả, nếu cháu có thể,” Frodo nói. “Hắn là bác Bilbo 
sẽ rất bất ngờ khi được thấy những đổi thay tại Xứ Hoang Tàn của Smaug!” 


Glóin nhìn Frodo mỉm cười. “Cháu rất yêu quý Bilbo phải không nào?” 
ông hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Vâng,” Frodo trả lời. “Cháu muốn thấy bác ấy hơn mọi tòa tháp cùng 
cung điện trên thế gian này.” 


Bữa tiệc rồi cũng đến hồi kết thúc. Elrond và Arwen đứng dậy đi xuống 
đại sảnh, mọi người dự tiệc cũng lần lượt đi theo. Những cánh cửa đều mở 
tung, họ tiến vào một lối đi rộng và lại đi qua những cánh cửa khác, rồi đến 
một đại sảnh tiếp theo. Bên trong sảnh đó không hề được kê bàn, nhưng ở 
chính giữa những cột đá chạm trổ, một ngọn lửa trong lò sưởi lớn đang 
cháy rực. 


Frodo nhận thấy mình đang sánh bước cùng Gandalf. “Đây là Sảnh 
Lửa,” thầy phù thủy giới thiệu. “Ở đây cháu sẽ được nghe rất nhiều bài hát 
cũng như câu chuyện - tất nhiên là nếu cháu có thể thức được. Thế nhưng 
ngoài những ngày bận rộn, nơi đây lại thường vắng vẻ yên tĩnh, những 
người đến đây thường chỉ để tnh tâm suy nghĩ. Suốt quanh năm lúc nào 
cũng có một đống lửa ở đây, mà cũng hầu như không có ánh sáng nào 
khác.” 


Elrond vừa bước vào bên trong và tiến tới ngai được dành sẵn cho ông, 
những nhạc công Tiên liền lập tức tấu lên những điệu nhạc ngọt ngào. Sảnh 
đường đông dần, và Frodo thực sự thích thú được nhìn ngắm biết bao khuôn 
mặt đẹp đẽ tụ hội cùng nhau; ánh lửa vàng ruộm nhảy múa trên khuôn mặt 
họ, tỏa ánh sáng lung linh trên tóc họ. Đột nhiên cậu chú ý thấy một bóng 
người nhỏ nhắn vận đồ đen ngồi trên ghế đấu cách không xa phía bên kia 
đống lửa, lưng dựa lên một cột trụ. Ở bên cạnh ông, trên nền nhà, có một 
cốc nước và ít mẫu bánh mì. Frodo tự hỏi liệu ông ta có bị ốm không (giả 
sử người ta có thể ốm được ở Thung Đáy Khe) vì không thấy tham gia bữa 
tiệc. Đầu ông ta gục sâu xuống ngực trong giấc ngủ, nếp áo choàng đen kéo 
che kín mặt. 


https://thuviensach.vn 


Elrond tiến tới đứng bên cạnh bóng hình lặng lẽ ấy. “Dậy thôi, ông chủ 
nhỏ!” ông vừa nói vừa cười. Rồi quay về phía Frodo, ông gật đầu ra hiệu. 
“Erodo, cuối cùng thì khoảnh khắc cháu mong đợi đã đến,” ông nói. “Đây 
là người bạn mà lầu nay cháu vẫn hằng mong nhớ.” 


Bóng áo đen ngước đầu, vén nếp áo trùm che mặt. 
“Bác Bilbo!” Frodo bất chợt nhận ra và hét lên, rồi cậu nhào tới. 


“Xin chào, Frodo cháu yêu!” Bilbo cất lời. “Cuối cùng thì cháu cũng 
đến được đây. Ta đã hy vọng cháu tới được. Chà, chà! Ta nghe nói bữa tiệc 
này vậy là được tổ chức để chào mừng cháu đấy. Cháu thích chứ?” 


“Sao bác không ở đó?” Frodo hét lên. “Và tại sao cháu không được gặp 
bác sớm hơn?” 


“Bởi vì cháu ngủ suốt. Chứ ta thì đã đến gặp cháu vô khối lần. Ngày nào 
ta cũng cùng Sam ngồi bên cháu. Con về bữa tiệc, dạo này ta không ham 
thích những chuyện ấy lắm. Vì ta còn có nhiều việc khác phải làm.” 


“Bác phải làm gì vậy?” 


“Thì ngồi suy ngẫm. Dạo đây ta vẫn thường làm việc ấy rất nhiều, và 
đầy chính là nơi tốt nhất để làm, tất nhiên. Dậy thôi ấy à!” ông nói, nhướn 
một mắt lên nhìn Elrond. Có ánh sáng lấp lánh trong mắt ông và Frodo 
không hề thấy dấu vết nào của cơn buồn ngủ. “ông bảo đậy thôi nhưng tôi 
có ngủ đâu, thưa Chủ Nhân Elrond. Nếu muốn biết thì các vị đã rời bữa tiệc 
quá sớm và làm phiền tôi trong lúc đang sáng tác một ca khúc đấy. Tôi đang 
bí ở một vài câu, và đang suy ngẫm; nhưng giờ đây tôi không dám chắc 
mình có thể ra được đáp án nữa. Sắp sửa lại hát hò ầm ï đến nỗi đuổi sạch ý 
tưởng trong đầu tôi mất thôi. Tôi cần phải nhờ anh bạn Dúnadan giúp một 
tay mới được. Anh ấy đâu rồi nhỉ?” 


https://thuviensach.vn 


Elrond cười phá lên. “Anh ấy sẽ được tìm thấy,” ông nói. “Rồi hai vị sẽ 
vào một góc mà hoàn thành tác phẩm, và chúng tôi sẽ nghe mà đánh giá 
trước khi kết thúc cuộc vui này.” Mấy người đưa tin được cử đi tìm bạn của 
Bilbo, mặc dù chăng ai biết anh ta hiện đang ở đầu, hay tại sao anh ta lại 
không có mặt tại bữa tiệc. 


Trong khi đó Frodo và Bilbo ngồi sát bên nhau, Sam cũng nhanh chóng 
tìm một chỗ ngay gần đó. Họ thì thầm nói chuyện, chăng hề nhận ra người 
ta đang vui đùa ca hát khắp trong sảnh quanh họ. Bilbo chẳng có nhiều 
chuyện để kể về bản thân sau khi rời Hobbit Thôn, ông đã lang thang vô 
định, đi dọc theo Đường Cái hay trong miền đồng quê hai bên đường, thế 
nhưng không hiểu sao ông lại chỉ hướng đến Thung Đáy Khe. 


“Ta đến đây mà chắng phiêu lưu gì mấy,” ông nói, “sau khi nghỉ ngơi 
lấy sức, ta lại cùng Người Lùn tới thăm thành bang Thung Lũng: hành trình 
cuối cùng đấy. Ta sẽ không phiêu lưu nữa. Ông bạn già Balin đã ra đi. Rồi 
ta quay lại đây, và ở lại cho đến nay. Ta đã làm việc này việc kia. Ta đã viết 
thêm ít chương sách, và dĩ nhiên là sáng tác vài bài hát. Đôi khi họ vẫn hát 
đấy, nhưng chắc chỉ để làm vui lòng ta thôi, ta nghĩ vì dù sao chúng cũng 
chưa thực sự đủ hay so với Thung Đáy Khe. Thế rồi ta nghe và ta nghĩ. 
Thời gian có vẻ như chẳng trôi đi ở nơi này: nó ở lại. Quả là một nơi tuyệt 
VỜI. 


“Ta đã được nghe đủ loại tin tức, tin từ phía bên kia Dãy Núi, cả từ phía 
Nam lên, nhưng gần như chăng có tin nào từ Quận. Ta có nghe chuyện 
chiếc Nhẫn, dĩ nhiên rồi. Gandalf vẫn lui tới đây luôn. Nhưng không phải 
ông ấy kể ta nghe tất cả, vài năm gần đây ông ấy trở nên kín miệng hơn bao 
giờ hết. Anh chàng Dúnadan kể còn nhiều hơn. Thật lạ là chiếc nhẫn của ta 
lại gây ra nhiều phiền toái đến vậy! Tiếc là Gandalf không thể nhận ra sớm 
hơn. Lễ ra ta đã có thể tự mình mang thứ đó đến đây từ lâu rồi mà không 
gặp phải rắc rối nào. Có lúc ta đã tính quay về Hobbit Thôn để làm điều đó; 
nhưng ta bắt đầu già rồi, còn bọn họ ý ta là Gandalf và Elrond, thì lại không 


https://thuviensach.vn 


cho phép. Có vẻ như họ sợ Kẻ Thù đang truy lùng ta ráo riết, và sẽ băm 
vằm ta ra nếu hắn bắt được ta đi tung tẩy trong Miền Hoang Vu. 


“Rồi Gandalf còn nói: “Chiếc Nhẫn đã được trao rồi, Bilbo. Sẽ chẳng tốt 
cho ông hay cho bất cứ ai, nếu ông cứ cố can dự với nó lần nữa.” Một kiểu 
dặn dò thật kỳ lạ, đúng kiểu Gandalf. Song ông ấy nói sẽ chú ý chăm sóc 
cháu nên ta đành phó mặc thôi. Ta mừng phát khiếp khi thấy cháu vẫn bình 
an vô sự.” Ông ngập ngừng, đoạn nhìn FErodo vẻ nghi ngại. 


“Cháu có nó đây không?” ông thì thầm hỏi. “Ta không thể ngăn được tò 
mò, cháu biết đấy, sau tất cả những gì ta đã được nghe. Ta sẽ rất vui nếu 
được ngó qua dù chỉ một chút.” 


^Š 5 


“Cháu có,” Frodo miễn cưỡng đến kỳ lạ trả lời. “Trước đây nó thế nào 


thì đến giờ vẫn vậy.” 
“Ta muốn nhìn nó chỉ một lát,” Bilbo nói. 


Lúc thay quần áo, Frodo đã nhận ra rằng trong khi cậu ngủ chiếc Nhẫn 
đã được ai đó lồng vào một sợi xích đeo cổ mới, nhẹ nhưng chắc. Cậu từ từ 
lôi dây ra. Bilbo vội chìa tay. Nhưng Frodo nhanh chóng thu lại chiếc Nhẫn. 
Cậu ngạc nhiên và khổ sở nhận ra trước mắt hình như không phải Bilbo 
nữa; một bóng đen như phủ xuống giữa họ, và qua bóng tối ấy cậu thấy 
mình đang nhìn trừng trừng vào một sinh vật nhỏ thó nhăn nheo có khuôn 
mặt đói khát và đôi tay xương xẩu sờ soạng. Cậu bỗng muốn giáng cho sinh 
vật đó một cú. 


Tiếng nhạc, tiếng hát quanh họ bắt đầu lắng dần, rồi bầu tĩnh lặng trùm 
xuống. Bilbo liếc vội khuôn mặt Frodo và lẫy tay che ngang mắt mình. 
“Giờ thì ta hiểu rồi,” ông nói. “Cất nó đi! Ta xin lỗi: xin lỗi vì cháu đã phải 
hứng lẫy gánh nặng này: xin lỗi vì mọi chuyện. Không lễ các cuộc phiêu 
lưu lại không thể đến hồi kết? Ta chắc là không. Lúc nào cũng phải có kẻ 
khác nối tiếp câu chuyện. Chà, làm sao khác được. Ta không biết hoàn 


https://thuviensach.vn 


thành cuốn sách này liệu có ích lợi gì không? Nhưng giờ thì chúng ta khỏi 
bận tâm về nó - nghe những Tin Tức nóng hổi nào! Hãy kể cho ta mọi điều 
về Quận!” 


Erodo bèn giấu chiếc Nhẫn, và bóng tối tan đi mà chăng hề để vương lại 
một mảnh ký ức. Ánh sáng và âm nhạc Thung Đáy Khe lại tấu lên xung 
quanh cậu. Bilbo lại cười đùa thật hạnh phúc. Tất cả những tin tức ở Quận 
mà Frodo có thể kể - thỉnh thoảng lại được Sam bổ sung và chỉnh lý - đều 
khiến ông vô cùng hứng thú, từ vụ đốn cái cây bé tẹo đến trò tỉnh nghịch 
của đứa trẻ nhỏ nhất Hobbit Thôn. Họ say sưa kể về những việc xảy ra ở Tứ 
Tổng đến nỗi không để ý thấy một người đàn ông vận quần áo màu lục sẵm 
đang đi tới. Anh ta đứng đó một lúc lâu nhìn xuống họ với nụ cười trên môi. 


Đột nhiên Bilbo ngước mắt lên nhìn. “A, cuối cùng thì anh cũng đã ở 
đầy rồi, Dúnadan!” ông hét lên. 


“Sải Chân Dài!” Frodo nói. “Anh có nhiều tên quá nhỉ.” 


“Ồ, Sải Chân Dài là cái tên ta chưa từng được nghe trước đây,” Bilbo 
nói. “Tại sao cháu lại gọi anh ta như vậy?” 


“Ở Bree người ta gọi tôi vậy,” Sải Chân Dài vừa nói vừa phá lên cười, 
“và đó cũng là cái tên người ta giới thiệu tôi với cậu ấy.” 


“Vậy sao bác gọi anh ấy là Dúnadan?” Frodo hỏi. 


“Chính xác là anh bạn Dúnadan,” Bilbo trả lời. “Ở đây anh ta thường 
được gọi như vậy. Nhưng ta cứ tưởng cháu hiểu tiếng Tiên ít nhất cũng đủ 
biết đdún-adan chứ; nghĩa là Con Người phương Tây, người Númenor. 
Nhưng đây không phải là lúc để lên lớp!” Ông quay về phía Sải Chân Dài. 
“Anh đã ở đâu vậy, hả anh bạn của tôi? Sao anh không dự bữa tiệc? Tiểu 
thư Arwen cũng có ở đó đấy.” 


https://thuviensach.vn 


Sải Chân Dài nhìn xuống Bilbo một cách nghiêm trang. “Tôi biết,” anh 
nói. “Nhưng tôi cũng thường xuyên phải bỏ những trò vui sang một bên. 
Elladan và Elrohir không gọi mà trở về từ Miền Hoang Vu, và họ mang 
những tin tức mà tôi buộc phải nghe ngay lập tức.” 


“Ôi, anh bạn thân mến,” Bilbo nói, “giờ thì anh đã được nghe tin rồi, 
chăng lẽ không thể dành cho tôi một lát sao? Tôi muốn nhờ anh giúp một 
chuyện cần kíp. Elrond nói bài hát này cần phải được hoàn thành trước khi 
buổi tối nay kết thúc, mà tôi lại bí quá. Hãy vào một góc rồi cùng trau chuốt 
nó nào!” 


Sải Chân Dài mỉm cười. “Được thôi!” anh nói. “Cho tôi nghe đi!” 


Frodo bị bỏ lại một mình một lúc lâu, bởi Sam đã ngủ thiếp đi rồi. Cậu 
cảm thấy đơn độc và có phần buồn bã, cho dù cư dân Thung Đáy Khe đang 
tụ hội khắp xung quanh. Nhưng những người gần cậu đều chẳng nói năng 
øì, chỉ chú ý lăng nghe những điệu nhạc lời ca mà chẳng hề để tâm đến điều 
øì nữa. Frodo cũng bắt đầu lắng nghe. 


Thoạt tiên, vẻ đẹp của giai điệu và sự hòa trộn của ca từ ngôn ngữ Tiên 
khiến Frodo mê mẩn ngay khi cậu bắt đầu lắng tai nghe, cho dù cậu không 
hiếu được nhiều. Lời ca như thể có hình thù, và ảo ảnh về những miền đất 
xa Xôi, những tạo vật chói sáng mà cậu chưa từng hình dung hiến hiện ra 
trước mắt cậu; đại sảnh rực ánh lửa như biến thành màn sương vàng trên 
mặt biển sôi trào thở than bên những ranh giới của thế gian. Rồi không khí 
mầu nhiệm dần trở nên huyền ảo, cho đến khi cậu cảm thấy một con sông 
vàng bạc dài vô tận cuốn cậu đi, vô số kể những hình thù của nó vượt quá 
khả năng lĩnh hội của cậu; nó hòa vào bầu không khí rộn ràng chúng quanh 
cậu, rồi nó dội vào cậu và dìm cậu xuống. Cậu nhanh chóng chìm duới sức 
nặng sáng ngời của nó vào vương quốc sâu thắm của giấc ngủ. 


https://thuviensach.vn 


Ở đó cậu lang thang trong một giấc mơ bằng âm nhạc đã hóa thành dòng 
nước chảy, và rồi đột ngột, chuyến thành một giọng hát. Dường như đó 
chính là giọng Bilbo đang ngầm nga những thi khúc. Lúc đầu lời ca còn yếu 
ớt nhưng càng lúc càng rõ ràng. 


Eärendil là nhà hàng hải, 

Arvenien trú lại đã lâu; 

vào rừng quý Nimbrethil chàng đốn 
gỗ bạch dương về đóng con tàu; 
bạc trắng mịn dệt buồm đón gió 
đèn lồng treo sáng lóa bạc gò, 

mũi tạc dáng thiên nga cong vút, 
rạng rỡ soi đèn đuốc hiệu cờ. 


Chàng nai nịt lối quân vương cổ, 
bạc kết vòng giáp bó quanh mình; 
mặt khiên sáng chữ rune chạm trổ 
đánh lạc đường họa ách đao binh; 
cánh cung vốn sừng rồng nên gọt, 
mun rừng sâu đem vót thành tên, 
yếm tâm giáp thiết đan vòng bạc, 
ngọc tủy làm bao kiếm danh truyền; 
thanh kiếm thép chói ngời quả cảm, 
sắt kim cang đúc mũ trụ cao, 

lông đại bàng chóp cùng ngất ngưởng, 
đính ngực chàng viên lục bảo châu. 


Dưới trăng sáng sao xa rễ nước 


https://thuviensach.vn 


ngày mỗi xa bờ Bắc dông dài, 
luồng nước phép đưa sai đây lạc 
chốc đã ngoài hỏi vực trần ai. 

Né Dải Băng Hẹp hàm nghiến siết 
những đồi băng lần quất bóng đen, 
né hoang địa bỏng ran diêm ngục, 
chàng bẻ tàu chưa thoát lênh đênh 
càng thêm lạc giữa miền sao tắt, 
Đêm Hư Vô chàng gặp sau cùng, 
vượt qua đêm, nhưng sao trước mắt 
chẳng thấy bờ ánh sáng hằng mong. 
Gió thịnh nộ xô tàu vùn vụt, 

lòng rối bời rẽ bọt chạy cuồng 

Tây sang Đông mông lung vô đích 


chẳng ngờ đang nhắm mạch quê hương. 


Kìa vỗ cánh Elwing tìm đến, 

màu lửa bừng thắp sáng đêm đen; 
kim cương quý cũng tài nào sánh 
đốm lửa trong ngọc bạch cổ chim. 
Viên Silmoril thắt vầng trán rộng, 
nàng trao chàng lửa sống không tàn, 
mày cháy rực cho tim dũng cảm, 
chàng bẻ tàu nhằm thẳng vào đêm; 
Thế Giới Ngoài vẫy vùng bão nổi 
vượt Đại Dương thốc tới bên buồm, 
Tarmenel gửi cơn gió dội 

cuốn tàu theo hơi thổi căm căm, 
bốc qua nẻo vắng chân phàm tục 
như nương odai thần chết nhanh bay 
qua bể xám hoang vu sầu muộn 


https://thuviensach.vn 


thoát từ Đông đã vượt sang Tây. 


Xuyên Đêm Trường Cửu chàng trở lại 
trên ngọn đen đỉnh sóng rú gào 

qua hải lý tối bờ bến đắm 

thuở Thời Gian còn chửa bắt đầu, 
đến bãi ngọc trai reo tiếng nhạc 

ngân nga nơi thế giới tận cùng, 

nơi sóng cả bạc đầu dồn dập 

khua vàng tươi ngọc lợt chen lăn. 
Chàng thấy Núi Thiêng lừng lững mọc 
giữa ánh tà chạm gót Valinor, 

và mảnh đất Eldamar thấp thoáng 
cuối biển khơi bao dặm xa mờ. 


Chân lưu lạc mừng đêm đã thoát 

cảng trắng nay đã cập bồi hồi, 

chàng ngắm Quê Tiên xanh bát ngát, 

gió cũng thơm, mà náu dưới Đồi 
]lmarin, trắng như sắc kính 

nhấp nhánh trong thung lũng vách thành, 
bao ngọn tháp Tirion đuốc sáng 

soi mình trong Hồ Bóng long lanh. 


Chàng nghỉ lại tạm quên phiêu bạt, 
các tiên đem điệu khúc dạy thuần, 
bô lão kể chuyện xưa kỳ tích, 

hạc vàng đưa chỉ cách chơi nhuân. 
Tiên phục trắng họ trao chàng mặc, 


https://thuviensach.vn 


bảy ngọn đèn phái trước dẫn đường, 
quá Calacirian quạnh vắng 

tiến vào miền núp bóng hoang lương. 
Chàng tới sảnh vĩnh hằng bất tận 
năm lại năm xán lạn theo nhau, 
limarin trên Núi Thiêng vách dựng 
trị vì Vua Cả đến muôn sau; 

lần đầu sảnh nghe vang tiếng kể 
chuyện giống Người cho chí nòi Tiên, 
tai nghe chuyện như nhìn tranh vẽ 
xứ bên kia đất cấm lệnh truyền. 


Họ liền đóng cho chàng tàu mới 

bằng mithril lắp với kính tiên 

mũi lấp lánh; chẳng cần chèo mái, 
chẳng buồm căng nóc bạc cột thuyền: 
Silmoril thay đèn lồng nóc gắn 

tắm hiệu cờ lửa sống không tàn 

chính tay đức Elbereth đặt, 

rồi đoái thương, người tặng cho chàng 
đôi cánh trắng mang mạng bất tử, 
phán truyền cho định mệnh vĩnh tồn: 
giong tàu vượt vô bờ trời cả 

sau Mặt Trời cùng ánh Mặt Trăng. 


Từ đỉnh ngợp Hoàng Hôn Trường Cửu, 
muôn đài nước bạc róc rách tuôn, 

đôi cánh vượt Núi Thánh chất ngất 
đưa chàng đi, đốm sáng ruổi rong. 
Chàng dừng trước Tân Cùng Thế Giới 


https://thuviensach.vn 


chợt nhớ nhung về cõi quê nhà 

qua trùng điệp chăng đường bóng tối, 
và cháy ngời như sao đảo xa 

trên lớp lớp mù sương chàng đến, 
đốm lửa xa xôi trước Mặt Trời, 

điềm thần thánh trước bình minh rạng 
trên các sông Bắc thổ xám trồi. 


Qua Trung Địa cánh xuôi chàng lướt 
tới lúc nghe não nuột khóc hờ 

tiếng những nữ tiên cùng gái tục 
thời Cựu Niên từ những năm xưa. 
Nhưng định mệnh tối cao đã nhận 
quỹ đạo sao, tới đận Trăng tàn, 

lưu chuyển mãi, chẳng còn gửi phận 
Bờ Bên Này giữa giống Phàm Nhân; 
chàng vĩnh viễn làm người tín sứ 
nhiệm vụ dài chẳng nghỉ lại đâu 
mang ngọn đèn sáng ngời khắp xứ, 
Hỏa Hoài Tĩnh nguyên ở Tây Châu. 


Bài ca ngừng lại. Frodo mớ mắt thấy Bilbo ngồi trên ghế đấu giữa vòng 
vây khán giả đang tươi cười và hoan hô. 


“Giờ chúng ta nên nghe lại lần nữa,” một người Tiên nói. 


Bilbo đứng dậy cúi chào. “Tôi lại được tâng bốc rồi, Lindir ạ,” ông nói. 
“Nhưng biểu diễn lại từ đầu thì mệt lắm.” 


“Ông không quá mệt vậy đâu,” những người Tiên vừa cười vừa đáp lại. 
“Ông cũng biết là ngâm thơ của chính mình thì ông không bao giờ mệt mà. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng thực sự chúng tôi không thể trả lời được câu hỏi của ông chỉ sau một 
lần nghe!” 


“Gì cơ?” Bilbo kêu lên. “Các anh không thể nói được phần nào của tôi 
còn phần nào của anh Dúnadan sao?” 


“Chăng dễ dàng gì cho chúng tôi khi phải tìm sự khác nhau giữa hai 
người phàm,” người Tiên kia nói. 


“Vớ vấn, Lindir à,” Bilbo khit mũi. “Nếu các anh không thể phân biệt 
được Con Người và Hobbit khác nhau thế nào, thì khả năng đánh giá của 
các anh kém cỏi hơn tôi tưởng đấy. Họ khác nhau như thể đậu và táo vậy.” 


“Có lẽ thế thật. Đối với cừu thì những con cừu khác hiển nhiên là có 
khác biệt,” Lindir phá lên cười. “Hoặc với người chăn cừu cũng thế. Nhưng 
Người Phàm không phải đối tượng nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi còn 
có những việc khác.” 


“Tôi không tranh luận với các anh nữa,” Bilbo nói. “Hát hò nhiều tôi 
buồn ngủ lắm rồi. Tôi cứ để các anh đoán, nếu các anh vẫn muốn.” 


Ông đứng dậy đi về phía Frodo. “Vậy là xong rồi,” ông nói nhỏ. “Nó 
diễn ra còn hơn cả mong đợi. Chăng mấy khi ta được yêu cầu diễn lại như 
vậy đâu. Thế cháu nghĩ sao?” 


“Cháu sẽ không cố đoán đâu,” Frodo vừa nói vừa cười. 


“Cháu thì không cần rồi,” Bilbo nói. “Thực sự thì bài đó là hoàn toàn 
của ta. Chỉ trừ đoạn về viên đá xanh là do Aragorn một mực khuyên ta nên 
đưa vào. Hình như anh ta nghĩ nó quan trọng lắm. Ta chăng biết tại sao nữa. 
Ngoài ra thì hắn nhiên anh ta nghĩ đề tài này vượt quá tầm ta, anh ta còn nói 
nếu ta có gan làm thơ về Eärendil ngay trong nhà Elrond thì đấy là việc của 
ta. Có lẽ anh ta nói đúng.” 


https://thuviensach.vn 


“Cháu không biết,” Frodo nói. “Không hiểu sao cháu lại thấy có vẻ hợp, 
dù cháu không thể giái thích được. Lúc bác bắt đầu, cháu đã ngủ gật rồi, thế 
nhưng hình như bài thơ nối tiếp chuyện gì đó cháu thấy trong giấc mơ. 
Cháu không nhận ra thực sự là bác đang hát cho đến tận khi gần kết thúc.” 


“Rất khó giữ được tỉnh táo ở đây, trừ phi cháu đã quen,” Bilbo nói. 
“Cũng chắng phải người Hobbit có bao giờ lây được thói mê nhạc, thơ, 
truyện của người Tiên. Có vẻ như họ thích mấy thứ đó ngang thích ăn, có 
khi còn hơn. Họ sẽ còn hát hò lâu nữa. Cháu có muốn lẻn ra ngoài nói 
chuyện riêng một lát không?” 


“Làm vậy được sao?” Frodo hỏi. 


“Dĩ nhiên rồi. Đây là vui chơi chứ đâu phải công việc. Cháu cứ đến và 
đi tùy thích, miễn là đừng gây ồn.” 


› % % 


Cả hai đứng dậy, và lặng lẽ rút lui vào bóng tối, rồi đi về phía cửa. Họ 
bỏ lại Sam lúc này đang say sưa ngủ với nụ cười trên môi. Dù rất thích thú 
được theo Bilbo, Frodo vẫn cảm thấy một chút tiếc nuối khi phải rời khỏi 
Sảnh Lửa. Ngay lúc bước qua ngưỡng cửa, họ nghe thấy một giọng ca trong 
trẻo cất lên. 


A Elbereth Gilthoniel 
silivren penna míriel 

o menel aglar elenath! 
Na-chaered palan-díriel 


https://thuviensach.vn 


o galadhremmin ennorath, 
Fanuilos, le linnathon 
neƒ aeor, sí nef aearonl 


Erodo dừng lại trong chốc lát, quay lại nhìn. Elrond vẫn ngồi trên ngai, 
ánh lửa đùa trên khuôn mặt ông giống như nắng hè vương trên cây cối. 
Ngồi cạnh ông là Tiểu thư Arwen. Frodo ngạc nhiên thấy Aragorn đứng 
ngay bên nàng; chiếc áo choàng màu tối hất ra đằng sau, chàng hình như 
vận áo giáp của người Tiên với một ngôi sao lấp lánh trên ngực. Họ nói 
chuyện với nhau, rồi thình lình Frodo có cảm giác Arwen quay về phía cậu, 
và từ đằng xa, ánh sáng trong đôi mắt nàng rơi lên cậu, xuyên thấu trái tim 
cậu. 


Cậu đứng sững sờ mê mẩn, trong khi những âm tiết ngọt ngào của bài ca 
tiên rớt xuống như những hạt châu báu trong trẻo trộn lẫn lời ca và giai 
điệu. “Đó là bài ca dành cho Elbereth,” Bilbo nói. “Đêm nay họ sẽ hát đi 
hát lại nó cùng một số bài khác của Vương Quốc Hằng Phước. Đi thôi 
nào!” 


Ông dẫn Frodo về căn phòng nhỏ của riêng mình. Nó trông ra những 
khu vườn và hướng về phía Nam qua hẻm sông Bruinen. Họ ngồi bên nhau 
một lúc lâu, nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn những vì sao đang tỏa sáng phía 
trên khu rừng men sườn núi, và thì thầm nói chuyện. Họ chẳng kể cho nhau 
những tin tức lặt vặt về Quận xa nữa, cũng chăng nói về bóng tối và những 
hiểm nguy đang bủa vây họ; họ chỉ nói về những điều đẹp đẽ trên thế giới 
mà họ đã cùng nhau chứng kiến, về người Tiên, về sao trời, về cây cối, về 
mùa thu dịu dàng của năm tươi sáng nơi vùng rừng. 


›k +®%£ % 


https://thuviensach.vn 


Cuộc nói chuyện kết thúc bởi một tiếng gõ cửa. “Xin lỗi,” Sam ló đầu 
vào nói, “nhưng tôi đang tự hỏi liệu cậu và ông có cần thứ gì không?” 


“Cũng xin lỗi nhà người, Sam Gamgee,” Bilbo trả lời. “Ta đoán ngươi 
có ý nhắc nhở cậu chủ đã đến giờ lên giường.” 


“Vâng thưa ông, cháu nghe nói có một cuộc họp Hội Đồng vào sáng 
sớm mai, mà cậu chủ thì hôm nay mới tỉnh lại lần đầu tiên.” 


“Đúng đấy Sam,” Bilbo cười. “Nhà người có thể chạy đến chỗ Gandalf 
báo với ông ấy rằng Frodo đã đi ngủ rồi. Tạm biệt cháu, Frodo! Ơn trời, thật 
tốt vì lại được gặp cháu! Phải công nhận rằng rốt cuộc chẳng có giống 
người nào nói chuyện hay được như người Hobbit. Ta đã già quá rồi, và ta 
bắt đầu tự hỏi liệu có thể sống đến ngày được thấy các chương của cháu 
trong câu chuyện chung của chúng ta hay không. Tạm biệt! Có lễ ta sẽ đi 
dạo một chút, để ngắm các vì sao của Elbereth ở ngoài vườn. Ngủ ngon 
nhé!” 


Chương II 


HỘI ĐỒNG CỦA ELROND 


Sáng hôm sau, Frodo dậy sớm, cảm thấy tươi tỉnh và khỏe khoắn. Cậu 
tản bộ dọc hiên nhà phía trên dòng Bruinen ồn ã, ngắm vầng thái dương 
nhợt nhạt và lạnh lẽo mọc trên những đỉnh núi xa, và chiếu xuống, xiên qua 
màn sương bạc mỏng manh; sương mai trên những tấm lá vàng lấp lánh, và 
những mạng nhện đan dệt lung linh ở mỗi bụi cây. Sam đi ngay bên cạnh 
cậu, không nói không rằng, chỉ say sưa hít ngửi không khí, thỉnh thoảng lại 


https://thuviensach.vn 


hướng cặp mắt ngỡ ngàng về phía những ngọn núi cao hùng vĩ phía Đông. 
Trên đỉnh núi tuyết phủ trắng. 


Cạnh một lối rẽ, trên một chỗ ngồi được tạc vào đá, ho bắt gặp Gandalf 
và Bilbo đang mải mê nói chuyện. “Chào buổi sáng!” Bilbo nói. “Đã sẵn 
sàng cho cuộc họp hội đồng thật lớn chưa nào?” 


“Cháu đã sẵn sàng cho mọi thứ,” Frodo trả lời. “Nhưng trên hết hôm nay 
cháu muốn ởi dạo và khám phá thung lũng này. Cháu muốn vào khu rừng 
thông phía trên kia.” Cậu chỉ tay ra tít phía mặt Bắc Thung Đáy Khe. 


“Sau này cháu có thể có cơ hội,” Gandalf nói. “Nhưng bây giờ chúng ta 
chưa thể lên kế hoạch nào đâu. Hôm nay sẽ có rất nhiều điều phải nghe và 
quyết định.” 


Trong lúc họ còn đang mải nói chuyện, một tiếng chuông bỗng vang lên 
lanh lảnh. “Đó là tiếng chuông triệu tập cuộc họp Hội Đồng của Elrond,” 
Gandalf kêu lên. “Đi thôi! Cả cháu lẫn Bilbo đều được triệu mời đấy.” 


Frodo và Bilbo nhanh chóng nối gót lão phù thủy theo con đường uốn 
khúc dẫn về ngôi nhà; đằng sau họ, Sam, vị khách không mời và nhất thời 
bị lãng quên, lẽo đẽo đi theo. 


Gandalf dẫn họ tới mái hiên, nơi Frodo gắp gỡ bạn bè đêm hôm trước. 
Buổi sáng mùa thu trong mát giờ đã bừng sáng trong thung lũng. Tiếng 
nước ùng ục vọng lên ồn ào từ phía lòng sông sủi bọt. Chim hót líu lo và 
một vẻ thanh bình lan tỏa khắp vùng đất. Với Frodo, cuộc trốn chạy ngàn 
cân treo tợi tóc, và những đồn đại hãi hùng về bóng đêm đang dần che phủ 
thế giới ngoài kia, giờ chỉ còn đọng lại như ký ức của một giấc mơ phiền 
não; thế nhưng những khuôn mặt ngoảnh ra chờ đón khi họ bước vào lại 
đầy vẻ u tối. 


https://thuviensach.vn 


Elrond có mặt ở đó, và nhiều người khác nữa đang ngồi im lặng quanh 
ông. Frodo nhìn thấy Glorfindel và Glóin; trong một góc phòng, Sải Chân 
Dài ngồi một mình lại khoác bộ áo cũ kỹ dãi dầu sương gió của chàng. 
Elrond kéo Frodo lại ngồi bên cạnh ông và giới thiệu cậu với mọi người: 


“Hỡi các bạn, đây là một người Hobbit, Frodo con trai Drogo. Hiếm có 
ai tới đầy mang nhiệm vụ gấp gáp và trải qua nhiều hiểm nguy hơn cậu ấy.” 


Rồi ông chỉ và giới thiệu tên những người mà Frodo chưa từng øặp mặt 
trước đó. Có một Người Lùn trẻ hơn ngồi cạnh Glóin: con trai ông, Gimili. 
Bên cạnh Glorfindel là những cố vấn khác của nhà Elrond, đứng đầu là 
Erestor; đi cùng ông còn có Galdor, một người Tiên đến từ Cảng Xám, ông 
đến đây vì công chuyện của Círdan Người Đóng Tàu. Còn có một người 
Tiên lạ mặt nữa trong bộ áo quần màu lục và nâu, Legolas, đến đây thay 
mặt cha là Thranduil, Vua Tiên phía Bắc rừng Âm U. Ngồi tách ra một chút 
là một gã đàn ông cao lớn với khuôn mặt đẹp và quý phái, mái tóc màu 
sảm, đôi mắt xám và cái nhìn nghiêm nghị, đầy kiêu hãnh. 


Gã phục trang và đi ủng như thể để du hành bằng ngựa; và quả thực dù 
trang phục của gã ta đắt tiền còn áo choàng thì viền lông thú, song chúng 
đều lấm lem bởi một hành trình dài. Gã đeo vòng cổ bạc có đính một viên 
ngọc trắng: tóc gã cắt đến ngang vai. Gã đeo trên mình bộ đai da treo chiếc 
tù và lớn bịt bạc một đầu giờ đang đặt trên đầu gối. Gã nhìn Frodo và Bilbo 
với vẻ kinh ngạc. 


“Và đây,” Elrond quay lại phía Gandalf nói, “là Boromir, người đến từ 
miền Nam. Anh đến đây khi bình mình vừa rạng để xin ý kiến. Ta đã mời 
anh dự họp, bởi ở đây những thắc mắc của anh sẽ được giải đáp.” 


›k +®%£ % 


https://thuviensach.vn 


Giờ đây không cần phải kể hết những điều được bàn bạc và tranh luận 
tại Hội Đồng. Đa phần đều nói đến những sự kiện đã xảy ra ở thế giới bên 
ngoài, đặc biệt là ở miền Nam, và ở cả những vùng đất rộng lớn phía Đông 
Dãy Núi Mù. Frodo đã được nghe đồn rất nhiều về những điều này; riêng 
câu chuyện của Glóin thì mới mẻ với cậu, vậy nên khi ông Người Lùn nói, 
cậu lắng nghe chăm chú. Dường như là ở giữa những công trình tráng lệ 
chính tay mình tạo nên, trái tim những Người Lùn sống trong Ngọn Cô Độc 
vẫn phiền muộn. 


“Đến nay đã là nhiều năm trước,” Glóin kể, “một bóng đen lo âu đã 
trùm lên tộc chúng tôi. Lúc đầu nó tới chúng tôi không nhận thức được. Bắt 
đầu có những lời xì xào lén lút: rằng chúng tôi đang bị nhốt trong một vùng 
đất chật chội, và rằng thế giới rộng lớn bên ngoài có nhiều của cải hơn và 
huy hoàng hơn. Vài người đã nhắc đến Moria: công trình hoành tráng của 
các bậc cha ông chúng tôi mà ngôn ngữ Người Lùn gọi là Khazad-dâm; rồi 
họ tuyên bố giờ chính là lúc chúng tôi có đủ tiềm lực và quân số để quay lại 
đó.” 


Glóin thở dài. “Moria! Moria! Kỳ quan của thế giới Phương Bắc! Nơi 
đó chúng tôi đã đào bới quá sâu và đã làm thức tỉnh nỗi sợ hãi không tên. 
Những đền đài mênh mông của nó đã bị bỏ trống từ lầu kể từ thuở con cháu 
Durin tháo chạy. Nhưng giờ đây chúng tôi lại nói về nó với niềm khao khát, 
cả nỗi khiếp sợ nữa; bởi chưa có Người Lùn nào dám bước chân qua cánh 
cửa Khazad-dâm trong suốt bao nhiêu đời vua, chỉ có một mình Thrór, và 
ngài đã phải bỏ mạng. Tuy nhiên rốt cuộc Balin vẫn nghe theo những lời xì 
xào đó và quyết tâm lên đường; và mặc dù Dáin miễn cưỡng lắm mới ưng 
thuận cho đi, ông vẫn mang theo Ori, Óïin và rất nhiều người khác nữa, và 
họ tiến về phía Nam. 


“Ấy đã là gần ba mươi năm về trước. Ban đầu chúng tôi nhận được khá 
nhiều tin tức, có vẻ tốt lành: rằng họ đã vào đến Moria và khởi đầu một 


https://thuviensach.vn 


công trình khống lồ. Rồi tất cả bỗng rơi vào im lặng, từ Moria thảy đều bặt 
vô âm tín từ đó. 


“Thế rồi khoảng một năm trước, một sử giả đến gặp Dáin, nhưng không 
phải từ Moria - mà từ Mordor: một ky sĩ trong đêm; hắn ta gọi Dáin ra 
cổng. Chúa tế Sauron Vĩ Đại, hắn nói vậy, ướm hỏi tình bằng hữu của 
chúng tôi. Đổi lại hắn sẽ tặng những chiếc nhẫn, như hắn đã làm trước kia. 
Và hắn rốt ráo hỏi han tin tức về người Hobbit, họ là giống dần øì, họ sinh 
sống ở đâu. “Bởi Sauron biết,” tên sứ giả nói, “các ông đã từng quen một kẻ 
giống này.” 


“Nghe vậy chúng tôi đã lo âu cực độ, nên chúng tôi không trả lời. 
Nhưng rồi hắn ta hạ chất giọng gớm ghiếc xuống, chỉ thiếu nước nói năng 
thật ngọt. “Sauron chỉ yêu cầu một bằng chứng nhỏ cho tình bạn của các 
ông,” hắn ta nói; “các ông hãy tìm tên trộm này,” đây là chữ hắn ta dùng, 
“hãy đoạt lại từ y, dù muốn hay không, một chiếc nhẫn nhỏ, món đồ chơi 
tầm thường hết sức mà y đã lấy trộm. Đó chỉ là món đồ chơi Sauron thích 
thú và cũng là cơ hội để các ông thể hiện thiện chí. Tìm thấy nó, các ông sẽ 
có lại được bộ ba nhẫn mà các vị tông tổ Người Lùn trước đây từng sở hữu, 
và vương quốc Moria cũng thuộc về các ông mãi mãi. Chỉ có được tin tức 
về tên trộm, y còn sống hay không và hiện đang ở đâu, các ông vẫn sẽ được 
phần thưởng hậu hĩnh và tình bạn trường tồn của Chúa tế. Còn từ chối, mọi 
việc sẽ không ổn thỏa đâu. Các ông dám từ chối?" 


“Nói đến đó, hắn thở phì ra như tiếng rắn, khiến tất cả những người 
xung quanh thảy đều run rẩy, nhưng Dáin nói: “Ta không đồng ý hay từ 
chối. Ta phải cân nhắc kỹ thông điệp này đã, xem nó có ý nghĩa thực sự gì 
bên trong lớp vỏ bọc đẹp đề.” 


“ “Cân nhắc cho kỹ, nhưng không được lâu quá,” hắn ta nói. 


“ “Phời gian là của ta, ta muốn nghĩ bao lâu là do ta quyết định,” Dá¡in 
trả lời. 


https://thuviensach.vn 


“ “Chỉ đúng vào lúc này thôi,” hắn nói, rồi thúc ngựa phi vào bóng đêm. 


“Trái tim các thủ lĩnh chúng tôi trở nên nặng tru, kể từ đêm đó. Chẳng 
cần phải nghe thứ giọng gớm phiếc của tên sứ giả chúng tôi mới hiểu lời 
cảnh báo của hắn vừa răn đe nhưng cũng vừa lừa phỉnh; bởi chúng tôi đã 
biết trước thế lực vừa quay lại Mordor chẳng hề thay đổi, và hắn đã từng 
phản bội tổ tiên chúng tôi. Tên sứ giả đó quay lại thêm hai lần nữa, nhưng 
lần nào cũng phải ra về trắng tay. Lần thứ ba và cùng là lần cuối, hắn nói 
vậy, sẽ sớm đến thôi, trước cuối năm nay. 


“Cuối cùng Dáin cử tôi đến báo cho Bilbo về việc ông ấy đang bị Kẻ 
Thù săn đuổi, và nếu được, thì tìm hiểu tại sao hắn khao khát chiếc nhẫn 
này, chiếc nhẫn tầm thường hết sức này. Chúng tôi cũng đến cầu xin Elrond 
lời cố vấn. Bởi Bóng Tối đang ngày một dày đặc và kéo đến ngày một gần. 
Chúng tôi còn phát hiện ra những tên sứ giả cũng đến tìm Vua Brand thành 
bang Thung Lũng, và ông ấy hoảng sợ. Chúng tôi sợ là ông ấy sẽ đầu hàng. 
Chiến tranh đang được chuẩn bị từ biên giới phía Đông vương quốc ông. 
Nếu chúng tôi không trả lời, Kẻ Thù rất có thể sẽ điều những Con Người 
dưới quyền hắn tấn công Vua Brand, và cả Dá¡in nữa.” 


“Ông tới đây là đúng,” Elrond nói. “Hôm nay ông sẽ được nghe mọi 
điều giúp ông hiểu được mục đích của Kẻ Thù. Ông cũng chẳng thể làm 
được 8ì, ngoài việc chống lại hắn, dù còn hy vọng hay tuyệt vọng. Nhưng 
ông sẽ không phải đương đầu một mình đâu. Ông sẽ biết mối họa của ông 
chỉ là một phần mối họa của cả thế giới phía Tây. Ôi chiếc Nhẫn! Chúng ta 
có thể làm gì đây với chiếc Nhẫn, chiếc nhẫn tầm thường hết sức, món đồ 
chơi mà Sauron yêu dấu này? Đó là định mệnh mà chúng ta sẽ buộc phải 
định đoạt. 


“Đó là lý do các bạn được gọi tới đầy. Ta nói được gọi cho dù ta không 
gọi các bạn, những người xa lạ từ những vùng đất xa xôi đến với ta. Các 
bạn đã đến và tất cả cùng gặp mặt tại đây, vào đúng thời điểm này, có vẻ 


https://thuviensach.vn 


như một điều ngẫu nhiên. Thế nhưng hoàn toàn không phải vậy. Hãy tin 
rằng tất cả đã được sắp đặt như vậy để cho chúng ta, những người ngồi đây, 
mà không phải ai khác, phải tìm ra giải pháp cho mối nguy của thế giới này. 


“Vì vậy giờ đây những điều đã được giữ kín với mọi người ngoại trừ 
một số ít cho đến tận hôm nay sẽ được nói ra công khai. Trước tiên, để mọi 
người có thể hiểu hơn hiểm họa này là øì, Sự Tích chiếc Nhẫn sẽ được kể từ 
lúc khởi đầu cho đến bây giờ. Ta sẽ bắt đầu sự tích, mặc dầu ai đó khác sẽ 
kết thúc nó.” 


Thế rồi tất cả lắng nghe trong khi Elrond, bằng chất giọng trong trẻo của 
mình, kể về Sauron và Bộ Nhẫn Quyền Năng, và quá trình rèn ra chúng từ 
thế giới thời Kỷ Đệ Nhị cách đây đã lâu lắm rồi. Vài người đã nghe qua một 
phần câu chuyện, nhưng câu chuyện trọn vẹn thì chưa ai được biết, vì thế 
mọi con mắt đều hướng về Elrond sợ hãi và kinh ngạc khi ông kể về những 
thợ rèn Tiên thị quốc Eregion và mối quan hệ của họ với Moria, kể cả niềm 
say mê học hỏi đã khiến họ bị Sauron gài bẫy. Bởi khi đó hắn vẫn chưa 
chường mặt độc ác để phải dè chừng, họ nhận được hỗ trợ từ hắn để hoàn 
thiện kỹ năng siêu việt trong chế tác; nhưng cùng lúc hắn đã học tất cả bí 
quyết của họ và phản bội lại họ, bí mật rèn chiếc Nhẫn Chúa trong ngọn 
Núi Lửa để trở thành chủ nhân tất cả bọn họ. Thế nhưng Celebrimbor đã 
phát hiện ra, bèn giấu đi Bộ Ba do mình chế tạo, để rồi chiến tranh nổ ra 
khiến đất đai bị tàn phá thành hoang phế, còn cánh cổng Moria thì đóng 
sập. 


Thế rồi suốt những năm tháng tiếp sau đó ông đã lần theo dấu chiếc 
Nhẫn; nhưng vì câu chuyện đó đã được kể lại ở nơi khác, và đích thân 
Elrond cũng đã chép lại trong quyển sách tích truyền của ông, chúng ta sẽ 
không dẫn ra đây. Vì đó là một câu chuyện rất dài, đầy những sự việc lừng 
lẫy và gớm ghiếc, và cho dù Elrond cố kể thật vắn tắt, mặt trời cũng đã lên 
rất cao, và buổi sáng trôi qua cũng là lúc ông ngưng kể. 


https://thuviensach.vn 


Ông còn kế về Númenor, sự hưng thịnh và suy tàn của vương quốc ấy, 
cả hành trình trở lại Trung Địa của Các Vua Con Người từ đáy sâu Đại 
Dương, trên đôi cánh bão tố. Rồi Elendil Khôi Vĩ và những người con trai 
dũng mãnh, Isildur và Anárion, trở thành những lãnh chúa vĩ đại, gây dựng 
nên vương quốc Bắc là Arnor, vương quốc Nam là Gondor, phía trên cửa 
sông Anduin. Thế nhưng Sauron đất Mordor đã tấn công họ, và họ khởi 
xướng Liên Minh Cuối Cùng giữa Tiên và Con Người, và các đạo quân của 
Gil-galad và Elendil cùng duyệt binh tại Arnor. 


Kể đến đây Elrond ngưng lại thở dài. “Ta vẫn còn nhớ như in vẻ tráng lệ 
những ngọn cờ trận,” ông nói. “Nó làm ta liên tưởng đến vẻ huy hoàng thuở 
Cựu Niên và các đội quân Beleriand, biết bao vị vương tử và thống lĩnh vĩ 
đại đã tụ hội. Nhưng vẫn chẳng được đông đảo, được đẹp đẽ bằng cái ngày 
núi lửa Thangorodrim sụp đổ, và người Tiên tưởng rằng cái ác đã vĩnh viễn 
chấm dứt, nhưng hóa ra lại không phải vậy.” 


“Ngài vẫn còn nhớ sao?” Frodo hỏi, cậu ngạc nhiên đến nỗi buột miệng 
nói ra suy nghĩ của mình. “Vì cháu nghĩ,” cậu lắp bắp khi Elrond quay về 
phía cậu, “cháu nghĩ cuộc lầm chung của Gil-galad đã xảy ra cách đây lầu 
lắm rồi.” 


“Hoàn toàn chính xác,” Elrond trang trọng trả lời. “Nhưng ký ức của ta 
thậm chí bát đầu từ thuở Cựu Niên. Eärendil là thân phụ ta, sinh ra tại 
Gondolin từ trước khi thành phố sụp đổ; và mẹ ta là Elwing, con gái của 
Dior, con trai của Lúthien vương quốc Doriath. Ta đã được chứng kiến ba 
kỷ nguyên ở miền Tây thế giới, có quá nhiều thất bại và những chiến thắng 
vô ích. 


“Ta là sứ giả của Gil-galad và đã hành quân cùng đội quân của Người. 
Ta có mặt tại Trận Dagorlad, trước cánh Cổng Đen đất Mordor, nơi chúng 
ta đã chiếm ưu thế: bởi trước Giáo Thần Aeglos của Gil-galad, hay dưới 
Bảo Kiếm Narsil của Elendil, không kẻ thù nào có thể chống lại. Ta chứng 


https://thuviensach.vn 


kiến cuộc giao đấu cuối cùng trên sườn núi Orodruin, nơi Gil-galad tử trận, 
Elendil ngã xuống, và thanh Narsil đã gãy dưới mình Người; thế nhưng bản 
thân Sauron cũng bị đánh bại, Isildur nắm đốc thanh kiếm gãy của cha mình 
cắt chiếc Nhẫn ra khỏi tay hắn, và chiếm lấy làm của riêng.” 


Đến đây, gã đàn ông lạ mặt tên Boromir chen vào. “Vậy ra đó là những 
øì đã xảy ra với chiếc Nhẫn!” gã thốt lên. “Nếu câu chuyện này có bao giờ 
được kể ở miền Nam đi nữa, người ta cũng đã quên từ lầu rồi. Tôi đã từng 
được nghe về chiếc Nhẫn Báu này của kẻ chúng tôi không gọi tên; nhưng 
chúng tôi tưởng nó đã bị phá hủy vĩnh viễn trong đống đổ nát của lãnh địa 
đầu tiên hắn dựng nên. Thì ra Isildur đã lấy đi! Quả là một tin quan trọng.” 


“Than ôi! Đúng vậy,” Elrond nói. “Isildur đã lấy và đáng lẽ không nên 
thế. Đúng ra đã phải ném nó xuống ngọn lửa trong lòng núi Orodruin ngay 
tại đó, nơi nó được tạo ra. Nhưng có rất ít người nhận thấy điều Isildur làm. 
Chỉ có mình ông ấy chiến đấu bên cha trong cuộc giao chiến tuyệt mệnh đó; 
bên cạnh Gil-galad chỉ có Círdan và ta. Nhưng Isildur không chịu nghe theo 
lời khuyên của chúng ta. 


“Ông ấy nói: “Ta sẽ coi đây như cái giá chuộc lại cái chết của cha ta, cả 
em trai ta nữa,” và không cần biết chúng ta đồng ý hay không, ông ấy đã 
chiếm nó để giữ làm của báu. Nhưng chăng lâu sau ông ấy bị nó phản bội 
đến mất mạng; vì lẽ đó người miền Bắc gọi nó là Tai Ương của Isildur. 
Nhưng dù sao chết vẫn còn tốt hơn những gì khác nó hăn có thể gây ra cho 
ông ấy. 


“Tin này chỉ lan lên phía Bắc, và cũng chỉ có vài người biết. Anh không 
nghe gì về chuyện này thì cũng không có gì lạ Boromir ạ. Từ đống đổ nát 
trên Đồng Diên Vĩ, nơi Isildur bỏ mạng chỉ có ba người vượt núi trở về 
được sau chặng dài rong ruổi. Một trong số này là Ohtar, tùy tùng của 
Isildur, mang theo mình những mảnh gươm vỡ của Elendil, và trao lại cho 
Valandil, người kế vị Isildur, khi đó chỉ là một đứa trẻ gửi tại Thung Đáy 


https://thuviensach.vn 


Khe này. Nhưng thanh Narsil đã gãy, ánh sáng của nó đã tắt, và nó vẫn còn 
chưa được rẻn lại. 


“Có phải ta đã gọi chiến thắng của Liên Minh Cuối Cùng là vô ích 
không? Cũng không hoàn toàn như vậy, nhưng cuộc chiến không đạt được 
mục đích ban đầu. Sauron thất bại, nhưng chưa bị tiêu diệt. Chiếc Nhẫn của 
hắn thất lạc, nhưng chưa bị phá hủy. Ngọn Tháp Tối bi đổ vỡ, nhưng nền 
móng vẫn còn nguyên, vì được tạo ra nhờ quyền năng của chiếc Nhẫn; một 
khi nó vẫn còn, nền ấy vẫn sẽ tồn tại. Nhiều người Tiên và nhiều Con 
Người hùng mạnh, và biết bao bạn bè của họ nữa, đã bỏ mạng trong cuộc 
chiến đó. Anárion bị giết chết, Isildur bị giết chết; Gil-galad và Elendil cũng 
không còn. Sẽ chăng bao giờ có được một liên minh Người và Tiên như vậy 
nữa; bởi Con Người cứ sinh sôi nảy nở, trong khi thế hệ Lứa Đầu ngày càng 
mai một, và hai loài dần trở nên xa cách. Và cũng kể từ đó, dòng giống 
Númenor bắt đầu suy tàn, và tuổi đời của họ cũng dần ngắn lại. 


“Ở miền Bắc, sau cuộc chiến tranh và cuộc tàn sát ở Đồng Diên Vĩ, 
giống Người Tây Châu cũng bị thu hẹp lại, thành phố Annúminas bên bờ 
Hồ Bóng Tà dần rơi vào cảnh hoang tàn; lớp người kế vị Valandil đã rời đi, 
và lên sống ở Fomost trên Khu Đồi Bắc, tuy nhiên giờ đầy nơi này cũng đã 
bị tàn phá. Con Người gọi nơi ấy là Rãnh Người Chết, và họ sợ phải đặt 
chân lên đó. Chúng dân vương quốc Arnor ngày một giảm, rồi bị những kẻ 
thù của họ nuốt chứng; lãnh thổ của họ tàn phai, chỉ còn lại những gò đống 
xanh non trong vùng đồi cỏ. 


“Ở miền Nam, vương quốc Gondor trụ vững trong một thời gian dài, 
thậm chí có giai đoạn còn trở nên hưng thịnh, gợi lại đôi chút thời huy 
hoàng của Númenor, trước khi sụp đổ. Họ đã xây những tòa tháp cao, 
những công trình vững chãi, và bến cảng cho cơ man tàu thuyền; và vầng 
vương miện mang cánh của Các Vua Con Người được mọi tộc dân kính nể. 
Thủ phủ của họ là thành phố Osgiliath, Thành Lũy Muôn Sao, và giữa 
thành phố đó dòng Sông Cả chảy. Họ còn xây dựng Minas Ithil, Tháp Mặt 


https://thuviensach.vn 


Trăng Lên ở phía Đông, trên một vai Dãy Núi Bóng Đêm; còn về phía Tây, 
dưới chân Dãy Núi Trắng, họ làm Minas Anor, Tháp Mặt Trời Lặn. Ở đó, 
trước sân điện Vua, có trồng một cây màu trắng, hạt giống lấy từ cái cây mà 
Isildur mang đến trong chuyến vượt bể sâu, cây này trước đó lại lấy hạt từ 
Eressẽa, và trước đó nữa có nguồn gốc từ chính Tây Cực thời Nguyên Thủy 
xa xưa khi thế giới vẫn còn non trẻ. 


“Thế nhưng trong những năm tháng thấm thoắt trôi vèo nơi vùng Trung 
Địa, dòng giống Meneldil con trai Anárion phai tàn, và cây Trắng bắt đầu 
khô héo, dòng máu Númenor bất đầu pha trộn với những chủng người thấp 
kém hơn. Và rồi sự cảnh giác đối với thành trì Mordor bắt đầu lơi lả, những 
thứ hắc ám mò mẫm trở lại Gorgoroth. Đến một lúc cái ác bắt đầu khuếch 
trương thanh thế, chúng chiếm lấy Minas Ithil, đóng đô tại đó, biến nó 
thành một nơi khủng khiếp, và nó mang tên mới là Minas Morgul, Tháp Ma 
Thuật. Rồi Minas Anor cũng bị đối tên mới thành Minas Tirith, tòa Tháp 
Canh; và hai thành phố này dẫn vào cuộc chiến tranh trường cửu, thế nhưng 
Osgiliath nằm ở giữa thì bị bỏ hoang, chỉ còn lại những cái bóng len lỏi 
trong đống đổ nát. 


“Vậy là đã nhiều đời người kế tiếp kể từ ngày ấy. Nhưng các Lãnh Chúa 
Minas Tirith vẫn tiếp tục chiến đấu, thách thức kẻ thù của chúng ta, bảo vệ 
con đường Sông Cả từ Argonath ra Đại Dương. Và tại đầy, phần câu 
chuyện mà ta kể đã đến gần đoạn kết. Bởi trong thời Isildur, Chiếc Nhẫn 
Thống Trị đã biến mất khỏi hiểu biết của mọi người, còn Bộ Ba được giải 
phóng ra khỏi ách cai trị của nó. Thế nhưng giờ đây chúng lại một lần nữa 
cận kề tai họa, bởi thật đáng buồn là chiếc Nhẫn Chúa đã được tìm thấy. 
Những người khác sẽ kể về việc tìm thấy nó ra sao, bởi ta không liên quan 
nhiều trong chuyện này.” 


Ông vừa ngừng lời Boromir đã đứng phắt dậy trước mặt họ, cao lớn và 
kiêu hãnh. “Hãy cho phép tôi, thưa Chủ Nhân Elrond,” gã nói, “trước tiên là 


https://thuviensach.vn 


nói thêm về Gondor, bởi tôi đến từ chính nơi đó, và sẽ tốt hơn cho mọi 
người nếu biết điều gì đang xảy ra. Tôi cho rằng, bởi có quá ít người biết về 
kỳ công của chúng tôi, nên họ không ý thức được mối nguy hiểm của chính 
mình, nếu chúng tôi thất bại. 


“Đừng tin rằng dòng máu Númenor đã phai tàn trên mảnh đất Gondor, 
cũng đừng nghĩ tất cả vinh quang và kiêu hãnh xưa bị quên lãng. Nhờ sự 
dũng cảm của chúng tôi, những giống dân hoang dã phía Đông vẫn bị kiềm 
chế, và nỗi kinh hoàng Morgul vẫn chưa thể đến gần; và chỉ nhờ thế tự do 
và hòa bình mới có được nơi những miền đất phía sau thành trì của chúng 
tôi, nghĩa là phần lớn miền Tây. Thế nhưng nếu đường Sông Cả bị đánh 
chiếm, điều gì sẽ xảy ra? 


“Và thời khắc đó có lẽ sẽ chắng còn bao lâu nữa. Kẻ Thù Không Tên đã 
trỗi dậy. Khói lại một lần nữa bốc lên từ Orodruin mà chúng tôi vẫn gọi là 
Đỉnh Định Mệnh. Quyền lực của Vùng Đất Đen được tăng cường, và chúng 
tôi đang bị vây hãm ngặt. Khi Kẻ Thù trở lại, người của chúng tôi đã bị đẩy 
ra khỏi Ithilien, mảnh đất đẹp đẽ bờ Đông dòng Sông Cả, cho dù chúng tôi 
vẫn còn cài lại đó một cứ điểm vũ trang mạnh mẽ. Nhưng ngay trong năm 
nay, vào những ngày tháng Sáu, Mordor đột nhiên tuyên chiến, và chúng tôi 
đã bị quét sạch. Chúng tôi bị lép vế về quân số bởi Mordor đã liên minh với 
dần miền Đông và bọn Haradrim tàn bạo; nhưng chúng tôi không thất bại vì 
quân số. Bởi đã có một quyền năng mà chúng tôi chưa từng đối mặt trước 
đó. 


“Vài người kể lại đã nhìn thấy một hình thù gì đó, giống như một ky sĩ 
đen khống lồ, một bóng tối dưới ánh trăng. Bất cứ nơi nào hắn tràn qua, 
hung dữ điên cuồng liền tràn ngập tâm can kẻ thù, còn nỗi sợ hãi ập xuống 
những người can đảm nhất trong chúng tôi, vì thế cả người lẫn ngựa đều 
tháo chạy. Duy chỉ có một nhóm tàn quân thuộc lực lượng phía Đồng quay 
lại phá hủy cây cầu cuối cùng còn trụ giữa đống hoang tàn của Osøiliath. 


https://thuviensach.vn 


“Tôi thuộc đội quân giữ cây cầu đó, cho đến khi nó sập xuống ngay sau 
lưng chúng tôi. Chỉ có bốn người sống sót nhờ biết bơi: em trai tôi, bản thân 
tôi, và hai người khác nữa. Song chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu để giữ 
toàn tuyến bờ Tây dòng Anduin; nên người dân cư ngụ phía sau ca tụng 
chúng tôi bất cứ khi nào họ nghe đến tên chúng tôi: ca tụng nhiều nhưng 
giúp được thì ít. Giờ đây chỉ còn mỗi Rohan sẵn sàng cử người đến khi 
chúng tôi kêu gọi. 


“Trong thời khắc tồi tệ ấy, tôi nhận nhiệm vụ vượt qua nhiều lý đường 
hiểm nguy đến với Elrond: tôi đã một mình trải qua cuộc hành trình dài một 
trăm mười ngày đường. Nhưng tôi đến đây không phải để tìm đồng minh 
chiến tranh. Người ta vẫn nói, quyền năng của Elrond là sự thông thái chứ 
không phải vũ khí. Tôi đến đây để xin lời khuyên và tìm giải đáp cho những 
lời khó hiểu. Bởi lẽ ngay đêm trước cuộc đột kích thình lình của Mordor, 
em trai tôi đã có một giấc mơ trong giấc ngủ chập chờn; rồi sau cuộc chiến 
em tôi mơ thấy giấc mơ tương tự lần nữa, và một lần đến cả tôi. 


“Trong giấc mơ đó, bầu trời phía Đông tối sầm, sấm chớp nổi lên ầm 
âm, thế nhưng ở phía Tây một vầng sáng nhạt vẫn còn rơi rớt, và từ đó tôi 
đã nghe thấy một giọng nói, xa nhưng rõ, thét lớn: 


Hãy tìm đến Thanh Kiếm gãy 
Tại Imladris nương nhờ; 

Tại đó sẽ nghe khuyên dạy 
Mạnh hơn Morgul ngải bùa. 
Tại đó sẽ thấy chứng vật 

Báo Định Mệnh đã gần bên: 
Tai Ương Isildur tỉnh giấc, 
Người Tí Hon sẽ bước lên. 


https://thuviensach.vn 


Chúng tôi chẳng hiểu mấy ý nghĩa của lời ca nên đã nói chuyện này với 
cha chúng tôi, Denethor, Chúa thành Minas Tirith, một người rất am hiểu 
các tích truyện Gondor. Cha tôi chỉ nói rằng Imladris là một địa danh cổ của 
người Tiên chỉ một thung lũng miền viễn Bắc, nơi Elrond Á Tiên cư ngụ, 
người uyên bác nhất trong số các bậc thầy về học vấn. Vì thế em trai tôi, 
hiểu được tình cảnh đang tuyệt vọng tới mức nào, nôn nóng muốn nghe 
theo giấc mơ đi tìm Imladris; nhưng vì cuộc hành trình đầy những ngờ vực 
và nguy hiểm, nên tôi đích thân lên đường. Cha tôi miễn cưỡng để tôi ra đi, 
và tôi đã lang thang ngày này qua ngày khác trên những con đường bị lăng 
quên, tìm kiếm ngôi nhà của Elrond, mà rất nhiều người đã nghe tiếng, 
nhưng biết nó ở đâu lại chăng có bao nhiêu.” 


“Và giờ đây trong ngôi nhà của Elrond, anh sẽ được làm rõ thêm vài 
điều,” Aragorn đứng dậy nói. Chàng đặt thanh kiếm bên mình lên mặt bàn 
trước mặt Elrond, lưỡi kiếm đã bị rời ra làm hai mảnh. “Đây chính là Thanh 
Kiếm Gãy!” chàng nói. 


“Vậy ngươi là ai, và ngươi có liên quan gì đến Minas Tirith?” Boromir 
hỏi trong khi hướng cái nhìn đầy dò xét vào khuôn mặt hốc hác của chàng 
Tuần Du trong bộ áo choàng bạc màu sương gió. 


“Đây là Aragorm con trai Arathorn,” Elrond trả lời; “và anh ấy là hậu 
duệ nhiều đời của Isildur con trai Elendil thành Minas Ithil. Anh ấy hiện là 
Thủ Lĩnh của người Dúnedain miền bắc, giờ đây chắng còn lại nhiều người 
thuộc tộc đó nữa.” 


“Vậy thì nó phải thuộc về anh, chứ hoàn toàn không phải tôi!” Frodo 
sửng sốt hét lên, bật người đứng dậy, cứ như thể cậu nghĩ chiếc Nhẫn sẽ bị 
đòi lấy ngay lập tức. 


https://thuviensach.vn 


“Nó không thuộc về ai trong chúng ta,” Aragorn nói; “nhưng đã có 
thống nhất rằng cậu nên giữ nó thêm một thời gian nữa.” 


“Hãy đưa chiếc Nhẫn ra đây, Frodo!” Gandalf trang nghiêm nói. “Đã 
đến lúc rồi. Hãy đưa nó ra, để Boromir hiểu phần còn lại của câu đố mà anh 
ấy nghe được.” 


Im lặng bao trùm, mọi con mắt đều đổ dồn vào Frodo. Cậu run rấy vì 
nỗi xấu hổ và sợ hãi bất ngờ; và cậu thấy miễn cuỡng khi phải lẫy chiếc 
Nhẫn ra và ghê tởm lúc chạm tay vào nó. Cậu ước mình ở đâu thật xa. 
Chiếc Nhẫn tỏa sáng rồi chập chờn khi bàn tay run rấy của cậu đưa nó ra 
trước mắt họ. 


“Hãy nhìn Tai Ương của Isildur!” Elrond nói. 


Cặp mắt Boromir sáng lên, dán chặt vào chiếc vành vàng. “Người Tí 
Hon!” gã lãm bẩm. “Ngày định mệnh của Minas Tïrith cuối cùng cũng đã 
đến rồi sao? Nhưng sao chúng tôi phải đi tìm một thanh kiếm gãy để làm 
gì?” 


“Lời ca không hề nói định mệnh của Minas Tirith,” Aragorn nói. 
“Nhưng định mệnh và cả những chiến công hiến hách đều đã ở gần lắm rồi. 
Bởi Thanh Kiếm Gãy chính là Bảo Kiếm của Elendil, nó gãy dưới mình 
Người khi Người ngã xuống. Những người kế vị đã trân quý nó trong khi 
các báu vật gia truyền khác đều thất lạc, bởi người xưa đã truyền lại giữa 
chúng tôi rằng kiếm sẽ được rèn lại một khi chiếc Nhẫn, Tai Ương của 
Isildur, được tìm thấy. Giờ đây anh đã nhìn thấy thanh kiếm anh kiếm tìm, 
anh còn đòi hỏi gì nữa? Anh có mong muốn Gia tộc Elendil trở lại Vuơng 
quốc Gondor không?” 


“Tôi đến đây không phải để cầu xin ân huệ, mà chỉ mong được giải đáp 
một cậu đố,” Boromir trả lời kiêu hãnh. “Song chúng tôi đang chịu nhiều 


https://thuviensach.vn 


sức ép, và thanh Bảo Kiếm của Elendil sẽ giúp ích hơn cả trông mong của 
chúng tôi - ấy là nếu thứ như thế còn có thể trở về từ bóng tối của quá khứ.” 
Boromir nhìn lại Aragorn, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. 


Frodo có cảm giác Bilbo sốt ruột nhấp nhốm bên cạnh mình. Rõ ràng 
ông đang khó chịu thay cho bạn mình. Đột nhiên ông đứng dậy tuôn ra một 
tràng: 


Đích thực là vàng thời không lấp lánh, 
Lang thang cô lánh chẳng cứ lạc đường; 
Cội khỏe thân cường dẫu già không mạt, 
Rễ sâu bám chặt phạm nào tuyết sương. 
Từ đống tro tàn sẽ khêu lại lửa, 

Giữa đêm phong tỏa ánh sáng bật ra; 
Lưỡi thép gãy lìa lại rèn sắc bén, 

Kẻ không vương miện tái hồi ngai vua. 


“Có thể không được hay, nhưng vào thắng vấn đề - nếu anh còn cần gì 
thêm ngoài lời nói của Elrond. Và nếu điều đó đáng để anh phải vượt qua 
một trăm mười ngày đường để nghe, thì tốt nhất hãy nghe cho rõ.” Nói 
đoạn ông khịt mũi ngồi xuống. 


“Ta đã sáng tác nó đấy,” ông thì thầm với Frodo, “tặng anh chàng 
Dúnadan, khi lần đầu nghe anh ta kể về bản thân cách đây lâu lắm rồi. Ta 
gần như ước sao những ngày tháng phiêu lưu chưa chấm dứt, để ta có thể 
theo anh ta khi thời của anh ta đến.” 


Aragorn nhìn ông mỉm cười; rồi chàng lại quay về phía Boromir. “Về 
phần mình, tôi tha thứ cho sự hoài nghi của anh,” chàng nói. “Bề ngoài tôi 
chăng có gì giống với Elendil và Isildur, nếu chiếu theo hai bức tượng đang 


https://thuviensach.vn 


đứng oai nghiêm ở sảnh Denethor. Tôi chỉ là một kẻ kế vị Isildur chứ không 
phải bản thân Người. Tôi đã phải trải qua một cuộc sống dài và vất vả; và 
bao nhiêu lý từ nơi đây tới Gondor chỉ là một phần nhỏ bé trong những 
cuộc hành trình của tôi. Tôi đã vượt qua biết bao con sông, biết bao ngọn 
núi, băng qua biết bao thảo nguyên, thậm chí từng đặt chân đến những xứ 
sở xa xôi Rhân hay Harad, nơi những vì sao cũng hoàn toàn lạ lẫm. 


“Nhưng quê hương tôi, như tôi hằng có, chính là ở miền Bắc. Ở đó con 
cháu Valandil từng sinh sống bền vững qua bao thế hệ, con trai nối tiếp từ 
cha. Rồi thời đại của chúng tôi bắt đầu tăm tối, dòng giống bắt đầu mai một, 
thế nhưng Bảo Kiếm vẫn luôn có người gìn giữ. Và có điều này tôi muốn 
nói với anh, Boromir, trước khi tôi kết thúc. Chúng tôi là những người đơn 
độc, những Tuần Du giữa vùng hoang, những thợ săn - nhưng chỉ suốt đời 
săn đuổi những đầy tớ của Kẻ Thù; vì giờ đây chúng ở khắp nơi, chứ không 
ở riêng gì Mordor. 


“Này Boromir, nếu Gondor là ngọn tháp vững chãi, chúng tôi lại đóng 
một vai trò khác. Có rất nhiều thứ hiểm ác mà tường cao cùng kiếm sáng 
của các anh không chống đỡ nổi. Các anh biết rất ít về những vùng đất bên 
ngoài biên giới các anh. Anh nói tới hòa bình và tự do ư? Miền Bắc chắc đã 
chăng biết thế nào là tự do với hòa bình, nếu không có chúng tôi. Nỗi sợ hãi 
hắn đã dễ dàng tiêu diệt cả hai điều ấy. Nhưng khi những thứ đen tối tràn 
đến từ những ngọn đồi không nhà không cửa, hay bò ra từ những khu rừng 
không ánh mặt trời, chúng lại chạy trốn khi giáp mặt chúng tôi. Con đường 
nào còn có người dám bước chân, sự an toàn nào còn lưu lại trên những 
mảnh đất yên tĩnh, hay bên trong ngôi nhà của những con người chất phác, 
nếu người Dúnedain bận say ngủ, hay đều đã dắt tay nhau xuống mồ? 


“Thế mà chúng tôi ít được biết ơn hơn các anh. Các lữ khách cau mày 
khi thấy chúng tôi, người nông thôn gọi chúng tôi bằng những cái tên khinh 
miệt. Tôi là “Sải Chân Dài” trong mắt một gã béo xác sống cách quân thù 
chỉ một ngày đường, chúng dễ dàng đóng băng trái tim gã, hay tàn phá cái 


https://thuviensach.vn 


làng nhỏ xinh của gã, nếu gã không có chúng tôi canh gác ngày đêm. 
Nhưng chúng tôi thà như vậy còn hơn phải khác đi. Nếu những người dân 
chất phác được thoát khỏi sợ hãi và lo âu, cứ để họ sống chất phác, và 
chúng tôi vẫn sẽ giữ bí mật để họ tiếp tục được như vậy. Đó luôn là nghĩa 
vụ của dòng dõi chúng tôi, bất kể năm tháng cứ dài thêm và cỏ cây vẫn 
mọc. 


“Nhưng giờ đây thế giới lại một lần nữa thay đổi. Giờ khắc mới đã đến. 
Tai Ương của Isildur đã được tìm ra. Trận chiến đã cận kề. Bảo Kiếm sẽ 
được rèn lại. Tôi sẽ tới Minas Tirith.” 


“Anh nói Tai Ương của Isildur đã được tìm thấy,” Boromir hỏi. “Tôi đã 
thấy chiếc nhẫn sáng trên tay Người Tí Hon kia; thế nhưng người ta nói cái 
chết của Isildur đã xảy ra từ trước khi bắt đầu kỷ nguyên này. Làm sao Hội 
Đồng Thông Thái biết chắc được đây là chiếc nhẫn của Người? Và nó đã đi 
đầu trong ngần ấy năm, cho đến khi được mang đến đây bởi một người đưa 
tin quá đỗi lạ lùng như vậy?” 


“Điều đó sẽ được giải thích,” Elrond lên tiếng. 


“Đừng vội thưa Chủ Nhân!” Bilbo nói. “Mặt Trời đã lên quá đỉnh và tôi 
thấy cần thứ gì đó để lấy sức,” 


“Ta đâu đã gọi ông,” Elrond cười. “Nhưng ta sẽ làm vậy ngay bây giờ. 
Hãy đến đây! Hãy kể cho chúng ta nghe cầu chuyện của ông. Và nếu ông 
vẫn chưa phổ thơ cho nó, thì ông cứ kể nó bằng văn xuôi. Càng ngắn gọn 
thì ông càng sớm được lấy sức.” 

“Tốt thôi,” Bilbo nói. “Tôi sẽ làm như ngài yêu cầu. Bây giờ tôi sẽ kế 
câu chuyện thật, và nếu ai đó ở đây đã từng nghe tôi kể khác,” - ông liếc 
sang phía Glóin - “tôi xin họ hãy quên đi và tha thứ cho tôi. Bởi hồi ấy tôi 
chỉ muốn vật báu đó là của tôi, và cũng muốn gỡ bỏ danh hiệu kẻ cắp đã 


https://thuviensach.vn 


được đặt cho tôi. Giờ đây có lẽ tôi đã hiểu mọi thứ rõ ràng hơn đôi chút. 
Dẫu sao thì câu chuyện xảy ra thế này.” 


Đối với vài người có mặt ở đó, câu chuyện của Bilbo hoàn toàn mới mẻ, 
họ lắng nghe với vẻ sửng sốt khi ông già Hobbit, thật tình là khoái chí, kế 
lại chi tiết cuộc phiêu lưu của mình cùng Gollum. Ông không hề bỏ sót một 
câu đố nào. Và có lẽ ông đã kể nốt cả chuyện bữa tiệc sinh nhật và sự biến 
mất của mình khỏi Quận nếu ông còn được tiếp tục; nhưng Elrond đã giơ 
tay ra hiệu. 


“Kế hay lắm, ông bạn của ta,” Elrond nói, “nhưng lần này thế là đủ rồi. 


Hiện tại chỉ cần biết chiếc Nhẫn đã được trao cho Frodo người thừa kế của 
ông là đủ. Giờ hãy để cậu ấy lên tiếng!” 


https://thuviensach.vn 


Và rồi dù không sẵn lòng như Bilbo, Frodo vẫn kể lại tất cả những gì 
cậu đã gặp phải cùng chiếc Nhẫn từ ngày nó được trao cho cậu cất giữ. 
Từng bước trong cuộc hành trình của cậu từ Hobbit Thôn đến Khúc Cạn 
sông Bruinen đều được hỏi han và suy xét rồi cả những øì cậu có thể nhớ về 
lũ Ky Sĩ Đen cũng được thẩm tra. Cuối cùng cậu lại được ngồi xuống. 


“Không tồi,” Bilbo nói với cậu. “Lễ ra cháu đã có được hắn một câu 
chuyện hay ho, nếu bọn họ không cứ liên tục ngắt lời. Ta đã cố ghi lại một 
vài điều, nhưng chúng ta sẽ phải ngồi lại với nhau để ôn lại toàn bộ chuyện 
này lúc nào đó, nếu ta muốn viết nó vào sách. Sẽ có hắn vài chương về 
những gì đã xảy ra trước khi cháu đến được đây!” 


“Vâng, sẽ là một câu chuyện dài,” Frodo trả lời. “Nhưng cháu thấy cầu 
chuyện có vẻ vẫn chưa trọn vẹn. Cháu còn muốn biết nhiều nữa, đặc biệt là 
về ông Gandalf.” 


Galdor đến từ Cảng Xám, ngồi ngay bên cạnh, nghe được cậu nói. “Cậu 
đã nói trúng ý ta,” ông lên tiếng, rồi quay về phía Elrond nói: “Hội Đồng 
Thông Thái có thể có lý do chính đáng để tin rằng báu vật của anh chàng tí 
hon này quả thật chính là chiếc Nhẫn Báu từ lâu tranh cãi, thế nhưng đối 
với một số người chưa tường tận vấn đề, điều này có vẻ thật khó tin. Vậy 
nên chăng chúng ta cần được nghe bằng chứng? Và tôi cũng muốn hỏi điều 
này. Saruman thì sao? Ông ta vốn am tường tích truyện về Bộ Nhẫn, nhưng 
ông ta lại không có mặt cùng chúng ta đây. Ông ta sẽ chỉ bảo điều gì - nếu 
cũng nghe được những øì chúng ta nghe?” 


“Những câu hỏi mà ông đưa ra, Galdor ạ, đều liên quan đến nhau,” 
Elrond nói. “Tôi không định bỏ qua đầu, và tất cả sẽ được trả lời. Nhưng 
đấy là phần mà Gandalf phải làm sáng tỏ; và tôi gọi ông ấy sau cùng, bởi đó 
là vị trí danh dự, và trong tất cả sự việc này, ông ấy luôn là người chủ trì.” 


https://thuviensach.vn 


“Galdor ạ,” Gandalf nói, “Với một số người, tin tức của Glóin, và cuộc 
truy lùng Frodo đã đủ chứng minh báu vật của anh chàng tí hon này là thứ 
có giá trị lớn đối với Kẻ Thù. Vậy mà nó lại là một chiếc nhẫn. Ta phải hiểu 
ra sao? Bộ Chín thì Nazgôil cất giữ. Bộ Bảy đã bị lấy mất hoặc bị phá hủy,” 
Nghe đến đây Glóin cựa mình trong ghế, nhưng không nói gì. “Bộ Ba thì 
chúng ta đã biết rồi. Vậy chiếc nhẫn này là gì mà hắn lại quan tâm nhiều 
đến thế? 


“Quả là có một khoảng thời gian bỏ trống dài dặc giữa Sông Cả và Dãy 
Núi, giữa thời điểm thất lạc và tìm thấy. Nhưng khoảng trống trong nhận 
thức của Hội Đồng Thông Thái cuối cùng cũng đã được lấp đầy. Cho dù 
quá chậm. Bởi Kẻ Thù đã ở sát đằng sau, thậm chí còn gần sát hơn cả tôi e 
ngại. Và thật may là chỉ đến tận năm nay, đúng vào mùa hè này, có vẻ thế, 
hắn mới biết được toàn bộ sự thật. 


“Chắc vài người ở đây vẫn còn nhớ, nhiều năm trước chính tôi đã liều 
mạng vượt qua cánh cổng của tên Hắc Thuật Sĩ ở Dol Guldur, và bí mật 
khám phá những con đường của hắn, rồi sau đó phát hiện ra những gì chúng 
ta vẫn sợ là sự thực: hắn không phải ai khác mà chính là Sauron, Kẻ Thù 
muôn năm cũ của chúng ta, rốt cuộc đã định hình và phục hồi quyền năng 
trở lại. Có lẽ vài người cũng vẫn còn nhớ Saruman đã can ngăn chúng ta 
công khai hành động chống lại hắn ta, nên trong suốt thời gian dài chúng ta 
chỉ theo dõi. Và cuối cùng, khi cái bóng của hắn ta trở nên hùng mạnh, 
Saruman nhượng bộ, và Hội Đồng đã triển khai sức mạnh để đấy lùi cái ác 
ra khỏi rừng Âm U - đó cũng chính là năm tìm ra chiếc Nhẫn này: nếu đó là 
sự tình cờ, thì quả là một sự tình cờ kỳ lạ. 


“Thế nhưng đúng như Elrond tiên đoán, chúng ta đã hành động quá 
muộn. Sauron cũng theo dõi chúng ta, và đã chuẩn bị để chống lại chúng ta, 
từ xa cai quản Mordor qua Minas Morgul, nơi Chín bầy tôi của hắn chiếm 
cứ, cho tới khi tất cả đều sẵn sàng. Rồi hắn nhượng bộ trước chúng ta, 
nhưng chỉ là nghi binh để trốn chạy, vì chắng lâu sau hắn đã tới tòa Tháp 


https://thuviensach.vn 


Tối, chính thức công khai danh tính. Rồi đến lần cuối cùng Hội Đồng mở 
họp; vì tới đó chúng ta đã biết là hắn đang săn lùng chiếc Nhẫn Chúa ráo 
riết hơn bao giờ hết. Chúng ta khi ấy đã e sợ hắn biết được những tin tức về 
nó mà chúng ta không hề hay biết. Thế nhưng Saruman đã phủ nhận, và lặp 
lại điều ông ta từng nói với chúng ta trước đây rằng chiếc Nhẫn Chúa sẽ 
không bao giờ được tìm thấy ở Trung Địa. 


“ “Ƒệ nhất thì,” ông ta nói, “Kẻ Thù cũng chỉ biết rằng chúng ta không 
giữ nó, rằng nó vẫn đang thất lạc. Nhưng hắn nghĩ, những øì mất rồi có thể 
tìm lại được. Nên đừng sợ! Kỳ vọng của hắn sẽ lừa gạt chính hắn. Chăằng 
phải là tôi đã nghiên cứu kỹ vấn đề này ư? Nó đã rơi xuống dòng Sông Cả 
Anduin; và từ lâu lắm rồi, khi Sauron vẫn còn đang ngủ kỹ, nó đã trôi từ 
Sông Cả xuống Đại Dương. Cứ mặc nó nằm lại đó đến tận Hồi Kết. 


3 3 


Gandalf chìm vào im lặng, nhìn chăm chằm về phía Đông, qua cánh 
cổng vòm, đến tận những đỉnh xa tít của Dãy Núi Mù, dưới những chân núi 
ấy bao năm ròng tiềm ẩn mối họa cho cả thế giới. Lão thở dài. 


“Khi đó tôi đã sai lầm,” lão cất lời. “Tôi đã bị lời lẽ của Saruman Thông 
Thái ru ngủ; phải chi tôi đã tìm kiếm sự thật sớm hơn, mối nguy của chúng 
ta giờ đây chắc hắn đã giảm đi nhiều.” 


“Tất cả chúng ta đều sai lầm,” Elrond nói, “mà nếu không có sự đề 
phòng của ông, có lẽ giờ này Bóng Tối đã trùm xuống chúng ta rồi. Ông nói 
tiếp đi!” 


“Ngay từ đầu trái tim đã bồn chồn nhắc nhở tôi, trái lại với những gì lý 
trí cố thuyết phục tôi,” Gandalf tiếp, “và tôi nóng lòng muốn biết bằng cách 
nào vật này lại rơi vào tay Gollum, và gã đã sở hữu nó trong bao lâu. Vì thế 
tôi để mắt theo dõi gã, đoán chẳng bao lâu gã sẽ ra khỏi bóng tối để truy 
lùng báu vật của gã. Gã đã tới thật, nhưng rồi gã trốn thoát mà không bị 


https://thuviensach.vn 


phát hiện. Và hỡi ôi! Tôi đã để mặc việc này, chỉ quan sát và chờ đợi, như 
chúng ta vẫn rất thường làm. 


“Thời gian trôi đi với biết bao điều phải lo lắng, cho đến khi những nghỉ 
ngại của tôi bị đánh thức dậy lần nữa để trở thành nỗi sợ hãi thình lình. 
Chiếc nhẫn của người Hobbit từ đâu ra? Phải làm gì với nó, nếu lo sợ của 
tôi là sự thật? Những việc ấy cần được quyết định. Nhưng tôi vẫn chưa nói 
điều tôi kinh sợ này với ai, vì hiểu được hiểm họa của lời thổ lộ không đúng 
lúc, nếu nó đi chệch hướng. Trong tất cả những cuộc chiến lầu dài với tòa 
Tháp Tối, sự phản bội vẫn luôn là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. 


“Đó là chuyện mười bảy năm về trước. Ít lâu sau tôi nhận thấy rằng một 
đội quân do thám, thậm chí có cả chim lẫn thú, đã dồn về Quận, và nỗi sợ 
của tôi lớn dần. Tôi kêu gọi sự giúp đỡ của người Dúnedain, và họ tăng 
cường theo dõi nhiều hơn; tôi cũng mở lòng mình với Aragorn, người kế vị 
Isildur.” 


“Còn tôi,” Aragorn lên tiếng, “thì bàn rằng chúng tôi cần phải săn lùng 
Gollum, cho dù đã có vẻ quá muộn. Và vì con cháu của Isildur cần phải cật 
lực sửa chữa lỗi lầm của Isildur, nên tôi đã sát cánh cùng Gandalf trong 
cuộc truy tìm dài đằng đằng vô vọng này.” 


Rồi Gandalf kể làm thế nào họ đã kiếm tìm suốt cả chiều dài Vùng Đất 
Hoang, xuống tận Dãy Núi Bóng Tối và bờ bao Đất Mordor. “Ở đó chúng 
tôi nghe tin đồn về gã, chúng tôi đoán gã đã ẩn nấp tại vùng đồi tối rất lâu; 
vậy mà chúng tôi vẫn không thể tìm ra gã, nên cuối cùng tôi đã tuyệt vọng. 
Và rồi trong nỗi tuyệt vọng, tôi bỗng nghĩ ra một bài thử có thể khiến cuộc 
truy lùng Gollum không còn cần thiết nữa. Chính chiếc nhẫn có thể tự khai 
nhận nó có phải Nhẫn Chúa hay không. Tôi nhớ lại những øì đã nghe được 
ở Hội Đồng: khi đó tôi chỉ nghe loáng thoáng lời Saruman nói. Bây giờ thì 
tôi nghe chúng rõ ràng trong tim tôi. 


https://thuviensach.vn 


“ “Bộ Chín, Bộ Bảy, và Bộ Ba,” ông ta nói, “đều có đính những loại đá 
quý riêng. Nhưng Nhẫn Chúa thì không. Nó tròn vành không hề có thêm 
thứ gì tô điểm, và nó cũng là một trong những chiếc nhẫn nhỏ hơn; tuy vậy 
kẻ chế tác đã đánh dấu lên nó, mà những kẻ thành thạo biết đầu có thể nhìn 
thấy và đọc được.? 


“Ông ta không nói những dấu hiệu đó là gì. Vậy ai có thể biết được? 
Chính là kẻ đã chế tác ra nó. Thế còn Saruman? Tri thức về tích truyện của 
ông ta có thể rộng lớn, nhưng vẫn cần phải có nguồn. Ai đã nắm rõ trong 
tay ngoại trừ Sauron trước khi nó bị thất lạc? Chỉ duy nhất Isildur. 


“Với suy nghĩ đó, tôi đã ngừng cuộc truy tìm và ngay lập tức đi đến 
Gondor. Những ngày xưa các thành viên ở hội tôi vẫn được tiếp đón nồng 
hậu ở đó, đặc biệt là Saruman. Ông ta đã trở thành khách thường xuyên của 
các Chúa thành. Thế nhưng Chúa Denethor không còn tỏ ra trọng thị tôi 
như trước đây, chỉ miễn cưỡng cho phép tôi được nghiên cứu những cuộn 
giấy và sách vở mà ông tích trữ. 


“ “Nếu đúng là ông chỉ muốn đọc các bản ghi chú thời xưa và lịch sử 
hình thành của thành phố như ông nói thì xin cứ việc!” ông ta nói. “Bởi đối 
với tôi những điều đã qua còn chắng tăm tối bằng những øì sắp tới, mà đó là 
điều tôi quan tâm. Nhưng trừ phi ông tài giỏi hơn cả Saruman, người đã 
nghiên cứu ở đây rất lầu rồi, còn thì ông sẽ không thể tìm được điều gì đó 
mà tôi, người thông tuệ nhất về tích truyện ở thành phố này, chưa được 
biết. 


“Denethor đã nói vậy đấy. Tuy nhiên trong số sách vở của ông ta lại có 
rất nhiều bản ghi mà hiện nay ít người đọc được, ngay cả đối với các nhà 
am tường tích truyện, bởi những ký tự và ngôn ngữ thời đó đã trở nên mù 
mờ tối nghĩa với con người sau này. Và Boromir ạ, ở Minas Tirith vẫn còn 
lưu một cuộn giấy do chính Isildur viết, mà tôi nghĩ ngoài tôi với Saruman 
chưa ai đọc từ thời suy tàn của các vị vua. Bởi sau cuộc chiến tại Mordor, 
Isildur đã không hành quân đi ngay, như nhiều người vẫn kể.” 


https://thuviensach.vn 


“Có thể là dân miền Bắc kể,” Boromir chen vào. “Bởi ở Gondor mọi 
người đều biết rằng Người đã ghé qua Minas Anor trước tiên và lưu lại đó 
một thời gian cùng cháu trai Meneldil, dạy bảo ngài, rồi trao cho ngài quyền 
cai trị Vương Quốc Nam. Trong thời gian đó, Người đã trồng chôồi non cuối 
cùng của Cây Trắng để tưởng nhớ người em trai.” 


“Cũng trong thời gian đó, ông ấy đã viết cuộn giấy này,” Gandalf nói; 
“và có vẻ như điều đó không được Gondor nhớ tới. Bởi cuộn giấy này liên 
quan đến chiếc Nhẫn, và Isuldur đã viết trong đó như sau: 


Chiếc Nhẫn Báu sẽ lên đường tới làm bảo vật gia truyền của Vương 
Quốc Bắc; thế nhưng những ghi chép về nó sẽ để lại Gondor, nơi một phần 
con cháu của Elendil sinh sống, để phòng khi ký ức về những sự kiện trọng 
đại này trở nên phai mờ. 


“Sau lời mở đầu này, Isildur đã mô tả lại chiếc Nhẫn khi ông có được 


Lổ 


no. 


Nó nóng rực khi tôi lần đầu tiên nhặt nó lên, nóng như hòn than đỏ, 
khiến bàn tay tôi cháy sém, đến nỗi tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thoát ra 
khỏi nỗi đau đớn nó gây ra. Thế nhưng ngay khi tôi viết những dòng này, nó 
đã nguội đi nhiều, và có vẻ như đang nhỏ lại, cho dù hình dáng và vẻ đẹp 
vẫn vẹn toàn. Dòng chữ khắc trên nó, lúc đầu rõ ràng như ngọn lửa đỏ, giờ 
đây đã mờ dồn đến nỗi khó lòng đọc được nữa. Nó được viết bằng tuồng 
chữ của người Tiên ở Eregion, bởi ở Mordor không hề có chữ viết thích hợp 
với tuyệt tác tỉnh xảo này; thế nhưng ngôn ngữ lại hoàn toàn xa lạ đối với 


https://thuviensach.vn 


tôi. Tôi đoán đó là thứ tiếng của Vùng Đất Đen, bởi nghe hết sức thô kệch 
và bỉ lậu. Tôi không biết nó nói những điều hắc ám gì, nhưng tôi có chép lại 
sau đây một bản phòng khi nó phai đi không thể nhớ lại được nữa. Có lẽ 
chiếc Nhẫn thiếu đi sức nóng từ bàn tay Sauron đen nhưng cháy như lửa, 
cũng vì thế Gil-galad đã bị tiêu diệt; cũng có thể nếu chất vàng được nung 
nóng những ký tự sẽ lại rõ ràng như cũ. Thế nhưng về phần mình tôi sẽ 
không bao giờ nỡ làm tổn thương vật này: nó là thứ đẹp đế duy nhất giữa 
mọi thứ Sauron từng làm ra. Nó là bảo bối với tôi, cho dù tôi đã phải trả 
cho nó một cái giá đau đớn khôn cùng. 


“Cuộc truy tìm của tôi chấm dứt ngay khi tôi đọc được những dòng chữ 
này. Bởi những ký tự được đồ lại đó đúng như Isidur đã suy đoán, ghi bằng 
ngôn ngữ của Mordor và những đầy tớ Tháp Tối. Những øì nói ở đó đã 
được biết từ trước. Bởi vào cái ngày Sauron lần đầu xỏ chiếc Nhẫn Chúa 
vào tay, Celebrimbor, người chế tác ra Bộ Ba, đã nhận thấy hắn, từ xa người 
đã nghe được hắn nói ra những lời này, và vì thế mưu đồ độc ác của hắn bị 
phát giác. 


“Tôi từ biệt Denethor ngay sau đó, thế nhưng khi tôi đang trên đường 
hướng lên phía Bắc, từ Lórien có tin cho tôi rằng Aragorn vừa đi qua con 
đường đó, và anh ấy đã tìm thấy sinh vật gọi là Gollum. Vì thế tôi trước hết 
đến gặp anh ấy, nghe anh ấy kể chuyện. Còn những nguy hiểm chết người 
một mình anh ấy đã phải trải qua thì tôi chăng dám đoán định.” 


“Chăng có nhiều để kể về những hiểm nguy đó đâu,” Aragom lên tiếng. 
“Nếu một người buộc phải bước vào tầm quan sát của Cánh Cổng Đen, hay 
giãm chân lên đồng hoa chết chóc trong Thung Lũng Morgul, dĩ nhiên anh 
ta sẽ gặt hái được nguy hiểm. Cuối cùng tôi cũng đã tuyệt vọng và bắt đầu 
cuộc hành trình quay về nhà. Nhưng rồi may mắn sao tôi thình lình bắt gặp 
đúng thứ cần tìm: những vết chân mềm bên một đầm lầy. Khi đó, dấu chân 
vẫn còn mới và nhanh thoăn thoát, không dẫn tới Mordor mà lại đi ra từ đó. 


https://thuviensach.vn 


Tôi đã men theo rìa Đầm Lầy Chết để đuổi theo vết chân, và rồi tôi đã có 
được gã. Lần trong một vũng nước đọng, nhìn chòng chọc xuống nước khi 
đêm tối buông xuống, tôi đã bắt gã, Gollum. Người gã phủ đầy nhớt xanh. 
Tôi e rằng gã sẽ chăng bao giờ thích tôi đầu, bởi gã đã cắn trả, còn tôi thì 
cũng chăng hề tỏ ra lịch sự. Thế nhưng tôi vẫn không thể moi từ miệng gã 
ra bất cứ điều gì ngoại trừ những vết răng. Quãng đường về là phần tồi tệ 
nhất trong hành trình, canh chừng gã cả ngày lẫn đêm, bắt gã đi trước đeo 
vòng thòng lọng quanh cổ, bịt miệng gã, cho đến khi gã phải thuần phục vì 
đói khát, dẫn gã tới rừng Âm U. Tôi trao gã cho người Tiên, bởi chúng tôi 
đã thống nhất từ trước là sẽ làm thế; và tôi cũng mừng vì được giải thoát 
khỏi mùi hôi thối của gã. Về phần mình, tôi không bao giờ muốn phải trông 
thấy gã thêm một lần nào nữa; thế nhưng Gandalf đã tới và nói chuyện với 
øã rất lầu.” 


“Đúng vậy, lâu và mệt mỏi,” Gandalf nói, “nhưng không phải vô ích. 
Trước hết, câu chuyện gã kể về mất mát của gã hoàn toàn trùng hợp với 
những gì Bilbo vừa thành thật kể ra lần đầu tiên; nhưng cái đó không đáng 
kế máy, bởi tôi đã đoán được ra từ trước. Mà là lần đầu tiên tôi được biết 
rằng chiếc nhẫn của Gollum xuất hiện từ Sông Cả đoạn gần Đồng Diên Vĩ. 
Và tôi cũng được biết rằng hắn đã sở hữu nó rất lâu. Qua nhiều thế hệ so 
với giống loài bé nhỏ của gã. Quyền năng của chiếc nhẫn đã kéo dài tuổi 
thọ của gã vượt xa mức độ thông thường; mà thứ quyền năng đó chỉ có các 
Nhẫn Báu mới thi triển được. 


“Còn nếu thế vẫn chưa đủ để chứng minh, Galdor ạ, vẫn còn bài thử tôi 
đã nhắc đến hồi nãy. Trên mặt chiếc nhẫn tròn vành không tô điểm mà ông 
đã thấy giơ lên kia, dòng chữ Isildur đã mô tả vẫn có thể đọc được, nếu ai 
có đủ ý chí để nung vật bằng vàng đó vào trong lửa một lúc. Tôi đã làm như 
vậy, và đọc được dòng chữ sau đây: 


https://thuviensach.vn 


Ash nazg durbatulôk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulôk agh 
burzum-ishi krimpatul. ” 


Tất cả đều sững sờ nghe giọng thầy phù thủy đối khác. Nó bất chợt trở 
nên đe dọa, hùng mạnh, và nghiệt ngã như đá. Như có bóng đêm tràn qua 
vầng mặt trời giữa trưa nắng: trong phút chốc, dưới mái hiên tối sầm xuống. 
Tất cả đều rúng động, ngay cả người Tiên cũng phải bưng tai. 


“Xưa nay chưa ai dám thốt ra thứ ngôn ngữ đó tại Imladris này, Gandalf 
Áo Xám,” Elrond nói, khi bóng tối trôi qua và tất cả đã lại thở được. 


“Và chúng ta hãy hy vọng sẽ không còn bất cứ ai nói nó ra ở đây nữa,” 
Gandalf trả lời. “Tuy nhiên tôi không cầu khẩn sự tha thứ của ngài, thưa 
Chủ Nhân Elrond. Bởi nếu không muốn thứ ngôn ngữ đó sớm vang lên ở 
mọi ngóc ngách miền Tây, thì tất cả hãy gạt bỏ mọi nghỉ ngờ bởi thực tế vật 
này chính là thứ Hội Đồng Thông Thái đã tuyên bố: báu vật của Kẻ Thù, 
chứa hết thảy tà ác của hắn và bao hàm trong nó phần lớn sức mạnh trước 
kia của hắn. Ngay từ Những Năm Đen Tối, Thợ Rèn thị quốc Eregion đã 
nghe được, và biết rằng họ đã bị phản bội: 


Một Nhẫn Chúa thống trị tất cả, một Nhẫn Chúa tìm ra hết 
Một Nhẫn Chúa tập hợp tất cả, trong bóng tối trói buộc hết 


“Thưa các bạn, cũng cần biết là tôi còn tìm hiểu thêm được nhiều điều 
từ Gollum. Gã miễn cưỡng nói và những câu chuyện của gã cũng chăng rõ 
ràng, nhưng không phải nghi ngờ gì nữa, gã đã tới Mordor, và ở nơi đó đã 
bị cưỡng bức thú nhận tất cả những gì gã biết. Chính vì vậy, Kẻ Thù giờ đã 
biết rằng Nhẫn Chúa đã được tìm thấy, rằng nó lưu lại ở Quận trong một 


https://thuviensach.vn 


thời gian dài; và vì thuộc hạ của hắn đã truy đuổi nó gần đến tận cửa nhà 
chúng ta, hắn sẽ sớm biết, hoặc có thể đã biết, ngay lúc này, rằng chúng ta 
đang giữ nó ở đây.” 


Tất cả ngồi lặng một lúc lâu, cho đến khi Boromir lên tiếng: “Ông nói gã 
Gollum này là một thứ nhỏ bé phải không? Nhỏ, nhưng tai ương thì thật 
lớn. Gã đã thành thứ gì rồi? Ông đã đẩy gã tới kết cục nào?” 


“Gã đang bị giam trong ngục, nhưng chỉ vậy thôi,” Aragom trả lời. “Gã 
đã đau đớn quá nhiều. Không nghỉ ngờ gì chuyện gã đã bị tra tấn khổ sở, và 
nỗi khiếp sợ Sauron đã hăn sâu trong tim gã. Dẫu sao tôi vẫn thấy mừng vì 
gã được an toàn dưới sự canh gác cẩn mật của người Tiên rừng Âm U. Sự 
hiếm ác của gã thật vô hạn, đã tiếp cho gã nguồn sức mạnh khó tin đối với 
một sinh vật gầy gò héo hon đến vậy. Nếu được thả, gã vẫn có thể gây ra 
nhiều tai ương nữa. Và tôi tin chắc gã được thả khỏi Mordor để phục vụ 
một mục đích xấu xa nào đó.” 


“Chao ôi! Chao ôi!” Legolas than thở, trên khuôn mặt Tiên đẹp đẽ của 
chàng hăn lên vẻ đau khổ ghê gớm. “Tin tức tôi được yêu cầu mang đến đây 
cần phải được thông báo ngay. Dù tin tức này không hề tốt đẹp, thế nhưng 
đến đây rồi tôi mới hiếu nó tồi tệ đến mức nào. Sméagol, nay gọi là 
Gollum, đã trốn thoát.” 


“Trốn thoát sao?” Aragorn kêu lên. “Đúng là một tin tệ hại. Tôi sợ rồi 
đầy chúng ta sẽ vô cùng hối hận vì đã để điều này xảy ra. Làm thế nào mà 
người của Thranduil lại có thể đánh mất niềm tin dành cho họ như vậy?” 


“Không phải bởi không chú ý canh chừng,” Legolas giải thích; “mà có 
lẽ là bởi lòng tốt thái quá. Và chúng tôi sợ rằng tù nhân đó đã được trợ giúp 
từ những kẻ khác, và việc chúng tôi làm đã bị lộ ra ngoài nhiều hơn mong 
muốn. Chúng tôi đã canh gác sinh vật đó ngày đêm, theo đề nghị của 


https://thuviensach.vn 


Gandalf, cho dù chúng tôi quá mệt vì sứ mệnh ấy. Nhưng Gandalf cũng bảo 
chúng tôi trái tim gã vẫn có hy vọng chữa lành, và chúng tôi thì chăng nỡ 
giam gã vĩnh viễn dưới hầm sâu, nơi gã có thể quay lại với những suy nghĩ 
đen tối.” 


“Các người đã ít nhân hậu hơn với ta,” Glóin nói với cặp mắt lóe sáng, 
ký ức xưa về thời gian ông bị giam cầm dưới khu hầm của vua Tiên lại trỗi 
dậy. 


“Nào!” Gandalf lên tiếng. “Làm ơn đừng chen ngang, anh bạn Glóin tốt 
bụng. Đó chỉ là hiểu lầm đáng tiếc, và đã giải quyết ổn thỏa từ lâu rồi. Nếu 
mọi bất hòa lâu năm giữa người Tiên và Người Lùn đều được đưa cả ra đây, 
thì chúng ta cũng nên dẹp luôn Hội Đồng này đi là vừa.” 


Glóin đứng dậy cúi người, và Legolas tiếp tục. “Vào những ngày đẹp 
trời, chúng tôi vẫn thường dẫn Gollum qua khu rừng ở đó có một cây cao 
đứng tách biệt khỏi những cây khác và gã rất thích trẻo lên. Chúng tôi 
thường cho gã leo lên tận những cành cao nhất để hít thở gió trời; nhưng 
chúng tôi cũng không quên bố trí lính gác dưới gốc. Một ngày nọ, gã không 
chịu trèo xuống, còn toán gác cũng chẳng có tâm trí nào mà trèo lên: gã đã 
học được cách bám vào cành cây bằng cả chân lẫn tay; và thế là họ phải 
ngồi lại đó đến tận đêm. 


https://thuviensach.vn 


“Đó là một đêm mùa hè, không trăng cũng không sao, thế rồi lũ Orc bất 
ngờ ào tới. Sau một hồi chiến đấu, chúng tôi đã đấy lui được chúng; mặc dù 
đông và hung hăng, nhưng chúng lại tới từ trên núi nên không thiện chiến ở 
trong rừng. Khi cuộc giao tranh kết thúc, chúng tôi phát hiện ra Gollum đã 
trốn thoát, còn các lính gác thì đã bị bắt đi hoặc giết hại. Chúng tôi bấy giờ 
hiếu ra rằng cuộc tấn công được tổ chức là để giải cứu gã, và bản thân gã đã 
biết trước điều này. Chuyện này được tính toán thế nào, chúng tôi không thể 
đoán ra được; Gollum thì xảo quyệt, còn gián điệp của Kẻ Thù lại ở khắp 
nơi. Những thứ đen tối mà chúng tôi đã quét đi vào năm con Rồng bị hạ gục 
đã lại trở về đông đảo hơn, và rừng Âm U lại trở thành vùng đất dữ, chỉ trừ 
nơi vẫn là vương quốc của chúng tôi. 


“Chúng tôi thất bại trong việc bắt lại Gollum. Chúng tôi lần theo vết 
chân gã lẫn với vết chân rất đông OƠrc, và gã vào sâu trong rừng, về phía 
Nam. Nhưng chăng mấy chốc gã đã qua mặt được khả năng truy đuổi của 
chúng tôi, và chúng tôi không dám tiếp tục truy lùng; bởi nó dẫn đến quá 
gần Dol Guldur, nơi vẫn còn quá đỗi nguy hiểm; chúng tôi không muốn 
theo đường đó.” 


“Chà, chà, gã đã đi rồi,” Gandalf nói. “Chúng ta không còn thời gian để 
tìm kiếm gã nữa đâu. Gã sẽ làm những øì gã phải làm. Nhưng có lẽ gã sẽ 
đóng một vai trò mà bản thân gã lẫn Sauron đều không dự kiến. 


“Còn bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi khác của Galdor. Saruman thì sao? 
Ông ta sẽ chỉ bảo điều gì trong giờ phút cần kíp này? Tôi sẽ kể câu chuyện 
này thật đầy đủ, vì mới chỉ có Elrond nghe nó một cách vắn tắt; nhưng nó 
sẽ liên quan tới mọi điều chúng ta cần giải quyết. Nó là chương cuối của Sự 
Tích chiếc Nhẫn, cho đến lúc này. 


https://thuviensach.vn 


“Cuối tháng Sáu tôi đang ở Quận, nhưng một đám mây lo âu phủ kín 
tâm trí tôi, và tôi đã cưỡi ngựa đến biên giới phía Nam vùng đất nhỏ bé ấy; 
bởi tôi bỗng có linh tính không hay về một hiểm họa nào đó, vẫn ẩn náu với 
tôi nhưng đã sát gần. Tại đó tôi nhận được tin về cuộc chiến và thất bại ở 
Gondor; trái tim tôi như lạnh toát khi nghe tới Bóng Đen. Thế nhưng tôi 
chăng tìm thấy gì trừ vài người miền Nam chạy nạn; tôi có cảm giác trong 
họ thường trực một nỗi sợ hãi chăng thể nói ra. Sau đó, tôi rẽ về phía Đông, 
và phía Bắc, rồi đi dọc đường Xanh; và ở cách Bree không xa, tôi gặp một 
lữ khách ngồi nghỉ trên một bờ đất bên vệ đường bên con ngựa đang gặm 
cỏ. Đó chính là Radagast Áo Nâu, người từng sống ở Rhosgobel, gần bìa 
rừng Âm U. Ông ấy là một người trong hội phù thủy của tôi, nhưng tôi đã 
không gặp ông ấy suốt nhiều năm rồi. 


“ “Gandalf!” ông ấy kêu lên. “Tôi đang đi tìm ông đây. Nhưng tôi chỉ là 
một kẻ xa lạ ở vùng này. Tất cả những gì tôi biết là ông có thể đang ở một 
vùng hoang vu nào đó với cái tên quê kệch là Quận.” 


“ “Thông tin của ông chính xác đấy," tôi nói. “Nhưng đừng nói chuyện 
kiểu đó nếu ông gặp bất cứ người bản địa nào. Ông đang ở gần biên giới 
Quận đấy. Và ông muốn gì ở tôi? Hăn là việc gấp lắm. Ông chẳng bao giờ 
lang thang thế này, trừ khi có việc hệ trọng.” 


“ “Tôi có một việc khẩn,” ông nói. “Tin tức của tôi rất xấu." Rồi ông nhìn 
xung quanh, như thể những bụi cây ven đường đều có tai. “NÑazgôl,? ông ấy 
nói thầm. “Bộ Chín đã hồi sinh. Chúng đã bí mật vượt Sông Cả và đang 
hướng về phía Tây. Chúng mang bộ dạng những ky sĩ áo đen.” 

“Tôi biết ngay đó chính là điều tôi sợ hãi từ khi còn chưa rõ là gì. 


“ “Kẻ Thù chắc hắn đang có mưu đồ hay nhu cầu ghê gớm nào đó,” 
Radagast nói; “nhưng điều gì đã khiến hắn phải chú ý đến vùng đất xa xôi 
hẻo lánh này thì tôi không đoán nổi." 


https://thuviensach.vn 


“ “Ong nói sao?” tôi hỏi. 


“ “[Ƒôi được biết rằng đi đến bất cứ đâu lũ Ky Sĩ này cũng hỏi về quận 
huyện gì đó.” 


“ “tà Quận,' tôi cải chính; nhưng trái tim tôi thì nặng tru. Bởi ngay cả 
Hội Đồng Thông Thái cũng e sợ phải đương đầu với Bộ Chín một khi 
chúng cùng hợp nhau lại dưới sự chỉ huy của tay thủ lĩnh tàn bạo. Từng là 
một vị vua, một thuật sĩ quyền uy, giờ đây hắn đi gieo rác nỗi kinh hoàng 
chết chóc. “Ai đã cho ông biết, ai phái ông đến đây?” tôi hỏi. 


“ “Là Saruman Áo Trắng,? Radagast trả lời. 'Ngài còn bảo tôi nói lại với 
ông nếu cần ngài sẽ giúp; nhưng ông cần phải tìm kiếm sự trợ giúp của ngài 
ngay lập tức, nếu không mọi chuyện sẽ quá muộn.” 


“Lời nhắn nhủ đã tiếp cho tôi hy vọng. Bởi Saruman Áo Trắng là người 
tầm cỡ nhất hội của tôi. Dĩ nhiên Radagast cũng là một Phù Thủy giỏi 
giang, ông là bậc thầy biến đối hình dạng và màu sắc; ông rất am tường về 
cây và thú, chim chóc thậm chí còn là bạn thân của ông ấy. Thế nhưng 
Saruman lại nghiên cứu rất sâu về thuật pháp của Kẻ Thù, do vậy chúng tôi 
vẫn thường ngăn chặn được hắn. Chính nhờ có phương cách của Saruman 
mà chúng tôi đã đẩy lùi hắn ra khỏi Dol Guldur. Có thể ông ấy đã tìm ra 
được một loại vũ khí nào đó có thể đối phó được với Bộ Chín. 


“ “Tôi sẽ đi gặp Saruman,' tôi nói. 


“ “Nếu vậy ông phải đi ngay,” Radagast nói; “bởi tôi đã mất nhiều thời 
gian đi tìm ông nên ngày tháng chẳng còn dư dả nữa đâu. Tôi được dặn phải 
tìm ra ông trước Hạ Chí, và giờ thì đã tới ngày đó rồi. Ngay cả nếu lên 
đường vào ngay lúc này, ông cũng khó lòng kịp gặp ngài trước khi Bộ Chín 
tìm ra được vùng đắt chúng cần tìm. Bản thân tôi cũng phải quay lại lập 
tức.` Nói đến đó, ông ấy lên ngựa, định lên đường ngay. 


https://thuviensach.vn 


“ “Hãy khoan đã!” tôi vội nói. “Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông, và của 
bất cứ thứ gì đồng ý giúp. Hãy gửi tin đến tất cả chim thú là bạn ông. Bảo 
chúng đưa tin về bất kể điều gì liên quan đến vấn đề này cho Saruman và 
Gandalf. Hãy gửi tin tới Orthanc.? 


“ STôi sẽ làm vậy,” ông nói, rồi quay đầu đi thằng cứ như thể cũng đang 
bị Bộ Chín truy lùng. 


“Tôi không thể theo ông ấy ngay lập tức. Riêng trong ngày hôm đó, tôi 
đã cưỡi ngựa qua một quãng đường dài, cả tôi lẫn ngựa đều mệt rã rời; hơn 
nữa tôi cần phải cân nhắc các vấn đề. Tôi nghỉ đêm lại Bree, và quyết định 
là tôi không còn đủ thời gian quay lại Quận. Tôi chưa bao giờ phạm phải sai 
lầm nào lớn hơn thết 


“Tuy nhiên tôi có viết cho Frodo một bức thư, và tin tưởng nhờ bạn tôi 
là chủ quán trọ gửi cho cậu ấy. Tôi lên đường lúc rạng đồng; và rồi cũng 
đến được nơi Saruman cư ngụ. Nơi đó ở xa tít về phía Nam, tại Isengard, 
phía cuối Dãy Núi Mù, cách không xa Cửa Núi Rohan. Boromir có thể cho 
mọi người biết đó là một thung lũng rộng lớn nằm giữa Dãy Núi Mù và 
chân những đồi cực Bắc Ered Nimrais, tức Dãy Núi Trắng ở quê hương anh 
ấy. Nhưng Isengard lại là một vòng đá dốc đứng như thể tường thành bao 
lấy thung lũng nhỏ bên trong, và ngay chính giữa thung lũng đó có một tòa 
tháp đá mang tên Orthanc. Nó không phải do Saruman mà do Con Người ở 
Númenor xây cách đây rất lâu rồi; toa tháp đó cao chót vót và chứa đầy bí 
ấn, nhưng trông nó lại chăng có vẻ gì là một công trình nhần tạo. Không thể 
đến được tháp trừ khi vượt qua vòng đá Isengard; và trong vòng đá đó chỉ 
có duy nhất một cổng. 


“Một đêm đã khuya tôi đến bên cái cống, nó trông như một vòm lớn trên 
bức tường đá, được canh phòng hết sức cẩn mật. Tuy nhiên toán lính canh 
đang ngóng chờ tôi và thông báo với tôi rằng Saruman đang đợi. Tôi vừa 


https://thuviensach.vn 


cưỡi ngựa đi qua mái vòm, cánh cổng đã lặng lẽ khép lại, tôi bỗng cảm thấy 
sợ hãi dù chăng có lý do chính đáng nào. 


“Tôi cưỡi ngựa đến tận chân tháp Orthanc, và bước lên cầu thang của 
Saruman; ông ta gặp tôi ở đó và đưa tôi lên phòng mình tít bên trên. Tôi 
thấy ông ta có đeo một chiếc nhẫn trên ngón tay. 


“ “Vậy là ông đã đến, Gandalf,? ông ta nói với tôi một cách trang trọng; 
nhưng dường như trong mắt lóe lên tia sáng như thể trong tim đang ẩn chứa 
một tiếng cười lạnh lo. 


“ “Phải, tôi đã đến,' tôi nói. “Tôi đến để nhờ ngài trợ giúp, thưa Saruman 
Áo Trắng.” Và danh hiệu đó có vẻ đã khiến ông ta phật lòng. 


“ “Thật vậy sao, Gandalf Áo Xám!' ông ta chế giễu, “Nhờ trợ giúp sao? 
Thật hiếm khi được nghe chuyện Gandalf Áo Xám phải tìm kiếm trợ giúp, 
một người vốn khôn ngoan, thông thái như vậy, đi khắp các vùng đất và 
đích thân can dự vào mọi vấn đề, bất kể nó có liên quan gì đến mình hay 
không.” 


“Tôi nhìn ông ta lòng đầy băn khoăn. “Nhưng nếu tôi không bị lừa dối,” 
tôi nói, “mọi việc giờ đây đang vận động nên cần phải tập hợp sức mạnh 
của tất cả chúng ta.” 


“ “Có lẽ vậy,” ông ta nói, “thế nhưng giờ mới nghĩ vậy là muộn rồi. Ta tự 
hỏi ông đã giấu ta, người đứng đầu Hội Đồng, chuyện tày đình này được 
bao lâu rồi? Điều gì đã khiến giờ đây ông phải rời khỏi chỗ ẩn náu ở 
Quận?” 


“ “Bộ Chín lại bắt đầu tung hoành, tôi trả lời. Chúng đã vượt Sông Cả. 
Radagast đã báo cho tôi như vậy." 


“ “Ñadagast Áo Nâu!? Saruman cười phá lên, chẳng thèm che giấu sự 
miệt thị thêm nữa. “Radagast Dạy Chim! Radagast Chất Phác! Radagast 


https://thuviensach.vn 


Đân Độn. Nhưng hắn lại vừa đủ khôn để thực hiện vai trò do ta giao cho. Vì 
ông đã đến đây và đó mới là mục đích chính của tin tức ta đã phát ra. Và 
ông sẽ phải ở lại đây, Gandalf Áo Xám ạ, để chấm dứt mọi cuộc phiêu lưu. 
Bởi ta là Saruman Thông Thái, Saruman Chế Tác Nhẫn, Saruman Muôn 
Màu!? 


“Tôi nhìn lên và thấy bộ áo chùng của ông ta, mới nhìn có vẻ trắng, 
nhưng lại không phải vậy; chúng được dệt từ mọi màu sắc, mỗi lần ông ta 
cử động chúng lại tỏa sáng và đổi màu khiến mắt tôi bối rối. 


“ “ôi vẫn thích màu trắng hơn, tôi nói. 


“ “Màu trắng!” ông ta miệt thị. 'Chỉ thích hợp làm mở đầu mà thôi. Áo 
trắng sẽ bị nhuộm. Giấy trắng sẽ bị viết lên và ánh sáng trắng sẽ bị phá vỡ.” 


“ “Trong trường hợp đó thì không còn là trắng nữa, tôi đáp. “Và kẻ nào 
phá vỡ một thứ chỉ để biết đó là gì, kẻ đó đã rời bỏ chính đạo.” 


“ “Ông đừng nói chuyện với ta như nói với những thằng ngu mà ông vẫn 
hay kết bạn như vậy chứ, ông ta nói. “Ta gọi ông đến đây không phải để 
được ông lên lớp, mà để cho ông một lựa chọn.? 


“Rôồi ông ta vươn người và bắt đầu diễn thuyết, cứ như thể ông ta có một 
bài nói đã được nhấm luyện từ trước. “Thuở Cựu Niên đã qua. Thời Hiện 
Tại sắp qua. Và buổi Tân Niên đang bắt đầu. Thời đại của Tiên đã chấm 
dứt, nhưng thời đại của chúng ta thì đã ở trong tầm tay: thế giới của Con 
Người, là thứ chúng ta cần phải cai trị. Nhưng chúng ta cần phải có quyền 
lực, quyền lực để sắp xếp mọi thứ như chúng ta muốn, vì mục đích tốt đẹp 
đó chỉ Hội Đồng Thông Thái mới có thể thấy được.” 


“ “Và hãy nghe đây, Gandalf, người bạn già của ta, trợ thủ của ta!” ông 
ta nói, trong khi tiến đến gần tôi và nói bằng một giọng mềm mỏng hơn. “Ta 
nói chúng ta, vì sẽ là chúng ta nếu ông tham gia cùng ta. Một Quyền Lực 
mới đang trỗi dậy. Đối đầu với nó, những liên minh cũ, những chính sách 


https://thuviensach.vn 


cũ không thể giúp gì cho chúng ta. Chắng còn hy vọng nào cho người Tiên 
hay cho dòng Númenor đang giãy chết. Vậy nên trước mắt ông, trước mắt 
chúng ta chỉ còn lại một lựa chọn. Chúng ta có thể tham gia vào Quyền Lực 
đó. Như vậy sẽ rất khôn ngoan, Gandalf ạ. Vì chỉ theo lối đó chúng ta mới 
có hy vọng. Chiến thắng của nó đang năm trong tầm tay; và dĩ nhiên sẽ có 
phần thưởng hậu hĩnh dành cho những ai tiếp sức. Nếu Quyền Lực đó lớn 
mạnh, các đồng minh trung thành của nó cũng sẽ lớn mạnh theo; và Hội 
Đồng Thông Thái, như ông và ta, nếu kiên nhẫn, sau cùng sẽ có thể định 
hướng đường đi của nó, rồi điều khiến nó. Chúng ta cần phải biết đợi thời, 
phải nén suy nghĩ của mình vào trong tim, có thể sẽ phải đau khổ về những 
tà ác diễn ra bằng cách ấy, nhưng cũng chỉ để phục vụ cho mục tiêu tối 
thượng: Kiến Thức, Thống Trị, và Trật Tự; tất cả những thứ cho đến nay 
chúng ta đã đấu tranh một cách vô ích hòng đạt được, mà những người bạn 
yếu đuối hay lười nhác của chúng ta chỉ biết cản trở thay vì giúp đỡ. Không 
cần phải có, và cũng sẽ không có bất cứ thay đổi thực sự nào trong mưu đồ 
lớn của chúng ta, chỉ trừ cách thức.” 


“ “Saruman,”' tôi nói, “tôi đã nghe những thuyết giảng kiểu này trước đây 
rồi, nhưng chỉ từ mồm những phái viên đến từ Mordor để lừa gạt kẻ dốt nát. 
Không thể tin được rằng ngài đã bắt tôi vượt qua quãng đường dài như vậy 
chỉ để làm mệt mỏi đôi tai tôi." 


“Ông ta nhìn xéo vào tôi, và ngừng lại một lúc để đánh giá tình hình. 
“Vậy là ta có thể hiểu rằng con đường khôn ngoan này chăng thể hấp dẫn 
ông,” ông ta nói. “Hay là vẫn chưa? Liệu có phải vì vẫn còn con đường nào 
khác tốt hơn chăng?” 


“Ông ta lại gần và đặt bàn tay dài của ông ta lên cánh tay tôi. “Nhưng tại 
sao lại không, Gandalf?' ông ta thì thầm. “Tại sao lại không phải là Chiếc 
Nhẫn Thống Trị? Nếu chúng ta có thể làm chủ nó, Quyền Lực sẽ thuộc về 
chúng ta. Đó mới chính là lý do ta gọi ông đến đây. Bởi ta có rất nhiều tai 
mắt phục vụ, và ta tin ông biết thứ quý giá đó hiện đang ở đâu. Nếu không 


https://thuviensach.vn 


phải thì tại sao Bộ Chín lại quan tâm đến Quận, và ông có công chuyện gì ở 
đó?” Khi nói ra những điều này, ông ta không che giấu nổi sự thèm muốn 
lóe lên tức thì trong ánh mắt. 


“ “Saruman,' tôi nói, và đứng ra xa khỏi ông ta, “mỗi lúc chỉ có một bàn 
tay được đeo Nhẫn Chúa, và ngài biết rõ điều đó, vậy làm ơn đừng gượng 
gạo nói chuyện chúng ta! Mà tôi sẽ không trao nó cho ngài đâu, nhất quyết 
không, cả tin tức về nó cũng không, giờ tôi đã hiểu tâm can của ngài rồi. 
Ngài là người đứng đầu Hội Đồng, nhưng cuối cùng ngài cũng để lộ bộ mặt 
thật của mình. Có vẻ như hai lựa chon thực tế là, hoặc quy hàng Sauron, 
hoặc chính ngài. Tôi sẽ không chọn bên nào hết. Ngài còn thêm đề nghị nào 
nữa không?” 


“Ông ta liền trở nên lạnh lùng và nham hiểm. “Có đấy,' ông ta nói. “Ta 
không mong øì việc ông tỏ ra thông thái, ngay cả để làm lợi cho chính ông; 
nhưng ta vẫn cho ông cơ hội tự nguyện trợ giúp ta, như vậy sẽ tránh tự 
chuốc lấy rắc rối và đau đớn. Lựa chọn thứ ba là ở lại đây, cho đến khi kết 
thúc.” 


“ “Cho đến khi việc øì kết thúc?” 


“ “Cho đến khi ông tiết lộ cho ta biết có thể tìm thấy chiếc Nhẫn Chúa ở 
đâu. Có thể ta sẽ phải tìm các phương thức để thuyết phục ông. Hoặc cho 
đến khi nó được tìm thấy bất chấp sự ngoan cố của ông, và Người Thống 
Trị có thời gian tính đến những việc nhẹ nhàng hơn: ví như, tìm phần 
thưởng tương xứng cho tay Áo Xám Gandalf xấc xược dám cản trở.) 


“ Chưa chắc đã là một trong những việc nhẹ nhàng đâu, tôi nói. Ông ta 
cười vào mặt tôi, bởi lời nói của tôi trống rỗng, và ông ta cũng biết thế. 


“Chúng bắt tôi và để tôi lại một mình trên đỉnh tháp Orthanc, nơi 
Saruman thường lên để quan sát tỉnh tú. Không hề có đường xuống ngoại 


https://thuviensach.vn 


trừ một cái cầu thang hàng ngàn bậc hẹp, còn vùng thung lũng xung quanh 
thì lại sâu hút phía bên dưới. Tôi nhìn xuống và nhận ra, xưa đây từng là 
một nơi xanh tốt và đẹp đẽ, thế nhưng giờ nó đầy kín những hầm hố và lò 
xưởng. Rất nhiều sói và Orc tụ tập ở Isengard, bởi Saruman đang tập trung 
một đội quân đông đảo để phục vụ mục đích riêng, để gây đối trọng với 
Sauron trong lúc còn chưa phục vụ hắn. Một làn khói đen lơ lửng trên toàn 
bộ công trình của ông ta, cuốn quanh sườn tòa tháp Orthanc. Tôi một mình 
đứng trên hòn đảo giữa biến mây, và chăng có bất cứ cơ hội nào để trốn 
thoát; đó thực sự là những ngày đắng cay. Cái lạnh xuyên thấu da thịt tôi, và 
tôi chỉ có một khoảng nhỏ đủ để đi tới đi lui và ngẫm nghĩ về việc lũ Ky Sĩ 
đang tràn lên phía Bắc. 


“Ngoài những lời lẽ hăn là dối trá của Saruman, việc Bộ Chín đã thực sự 
trỗi dậy thì tôi tin chắc. Trước khi đến Isengard khá lâu, trên đường đi tôi đã 
nghe được nhiều tin tức không thể sai lầm. Tôi lo sợ hơn lúc nào hết cho 
những người bạn ở Quận; nhưng tôi vẫn còn một chút hy vọng. Tôi hy vọng 
Frodo đã lên đường ngay khi nhận được thư khẩn của tôi, và mong sao cậu 
ấy đến được Thung Đáy Khe trước khi cuộc truy lùng chết chóc bắt đầu. 
Nhưng cả nỗi sợ lẫn niềm hy vọng của tôi đều vô căn cứ, vì hy vọng thì 
trông vào lão béo ở Bree, còn nỗi sợ lại hướng đến sự xảo quyệt của 
Sauron. Mà lão béo bán rượu thì có quá nhiều khách phải bưng phải rót, còn 
quyền năng của Sauron lại chưa được như những øì nỗi sợ hãi thổi phồng. 
Nhưng khi bị kẹt lại cô độc giữa vòng đá Isengard, thật chăng dễ dàng 
tưởng tượng lũ thợ săn thường vẫn khiến tất cả đều phải chạy trốn hay ngã 
gục lại hỏng việc ở nơi Quận xa.” 


“Cháu đã thấy ông!” Frodo kêu lên. “Ông đi đi lại lại còn ánh trăng tỏa 
sáng trên tóc ông.” 


Gandalf ngừng lại nhìn cậu đầy ngạc nhiên. “Đó chỉ là một giấc mơ,” 
Erodo nói, “nhưng bỗng nhiên cháu nhớ lại. Cháu gần như đã quên khuấy 
mất. Cháu nghĩ đã mơ thấy cách đây khá lâu, sau khi cháu rời Quận.” 


https://thuviensach.vn 


“Vậy là giấc mơ đến muộn,” Gandalf nói, “như cháu sẽ sớm hiểu. Ta đã 
lâm vào một hoàn cảnh khốn cùng. Và bất cứ ai biết ta sẽ đều đồng ý rằng 
rất hiếm khi ta ở vào hoàn cảnh đó, nên không bình tâm nổi trước bất hạnh 
như thế. Gandalf Áo Xám mà lại bị nhốt như một con ruồi trong tấm lưới 
nhện xảo quyệt! Thế nhưng ngay cả con nhện khôn ngoan nhất vẫn có sợi 
tơ yếu trong mắt lưới. 


“Lúc đầu tôi sợ Radagast cũng đã quy hàng, bởi Saruman rõ ràng cũng 
có ý định đó. Nhưng tôi đã không nhận ra bất cứ điều gì đáng nghỉ trong 
giọng nói cũng như trong đôi mắt ông ấy. Nếu nhận ra tôi đã không bao giờ 
tới Isengard, hoặc đã tới một cách thận trọng hơn. Saruman chắc đã đoán 
vậy nên ông ta che đậy âm mưu và lừa dối người đưa tin của mình. Trong 
bất cứ trường hợp nào, việc lung lạc và thuyết phục Radagast trung tín trở 
thành kẻ phản bội đều vô dụng. Ông ấy đã thành thật tìm đến tôi, nên mới 
thuyết phục được tôi. 


“Đấy chính là điều nằm ngoài dự tính của Saruman. Bởi Radagast không 
thấy có lý do nào không làm như tôi yêu cầu, nên ông ấy tới thằng rừng Âm 
U, nơi ông ấy có rất nhiều bạn bè lâu năm. Và đàn Đại Bàng trên Dãy Núi 
Mù bay khắp nơi nên họ thấy được nhiều điều: lũ sói hội quân, lũ Orc hành 
quân; còn Bộ Chín thì đang lùng sục khắp chốn; họ còn biết tin Gollum đã 
trốn thoát. Và họ phái tín sứ báo cho tôi biết những tin đó. 


“Thế là vào một đêm trăng sáng cuối hạ, Gwaihir Chúa Gió, đôi cánh 
tinh nhanh nhất trong số các Mãnh Bàng, không gọi mà bay đến Orthanc; 
và anh ra đã thấy tôi đang đứng trên đỉnh tháp. Vậy là tôi nói chuyện với 
anh ta và anh ta đã đưa tôi đi, trước khi Saruman kịp nhận ra. Và cho đến 
khi lũ sói và lũ Orc nhận lệnh truy lùng tôi thì tôi đã ở rất xa Isengard. 


“ “Anh có thể đưa tôi đi bao xa?” tôi hỏi Gwalhir. 


“ “Nhiều lý,” đại bàng trả lời, “nhưng không thể đến tận cùng thế giới. 
Tôi được phái đi để đưa tin, chứ không phải đưa người.” 


https://thuviensach.vn 


“ “Vậy thì tôi cần phải có một con chiến mã,' tôi nói, “và chiến mã đó 
phải đặc biệt nhanh, bởi trước nay tôi chưa bao giờ cần phải vội như thế 
này.” 


“ “Thế thì tôi sẽ đưa ông đến Edoras, nơi Lãnh Chúa Rohan ngự trong 
những tòa sảnh,” đại bàng nói; “bởi nơi đó không còn xa nữa.” Tôi lấy làm 
mừng vì Riddermark tên Rohan là nơi những Chúa Ngựa - Rohirrim sinh 
sống, và không ở đầu có được giống ngựa tốt hơn giống sinh ra nơi vùng 
thảo nguyên rộng lớn nằm giữa Dãy Núi Mù và Dãy Núi Trắng. 


“ “Anh nghĩ Con Người ở Rohan còn đáng tin không?" tôi hỏi Gwaihir, 
bởi sự phản bội của Saruman đã khiến niềm tin của tôi lung lay. 


“ “Họ dùng ngựa làm cống vật,” anh ta trả lời, “và hàng năm vẫn nộp 
nhiều con cho Mordor, hay ít ra lời đồn là thế; tuy nhiên họ vẫn chưa bị 
đóng ách đâu. Nhưng nếu Saruman đã ngả về phe tà ác như ông nói, thì 
ngày định mệnh của họ sẽ chắng còn lâu nữa.' 


“Đại bàng thả tôi xuống Rohan trước khi trời sáng; và đến đây thì tôi đã 
quá kéo dài câu chuyện của tôi rồi. Phần còn lại cần phải vắn tắt hơn. Ở 
Rohan tôi thấy phe tà ác bát đầu hiện hữu: những lời dối trá của Saruman; 
vị vua ở đó không thèm nghe lời cảnh báo của tôi nữa. Ông ta bảo tôi chọn 
ngựa rồi đi ngay; tôi chọn một con tôi thích nhất, còn với ông ta thì chăng là 
gì. Tôi đã lấy đi con ngựa tốt nhất của vùng đất ấy, cả đời tôi chưa bao giờ 
gặp được con nào tương tự.” 


“Vậy thì đó chắc hắn là một con tuấn mã cừ khôi,” Aragorn nói; “nhưng 
tin này khiến tôi đau lòng hơn rất nhiều tin khác bởi thật tệ khi biết Sauron 
đòi những vật cống nạp giá trị đến vậy. Mọi chuyện đâu có như thế khi tôi ở 
Rohan lần gần đây nhất.” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi cam đoan là bây giờ cũng không,” Boromir lên tiếng. “Đó chỉ là 
những lời dối trá của Kẻ Thù. Tôi hiểu Con Người ở Rohan, họ là những 
người trung thực và can trường, đồng minh của chúng tôi, vẫn định cư tại 
vùng đất chúng tôi đã ban cho từ rất lâu rồi.” 


“Bóng của Mordor đổ xuống cả những vùng đất xa,” Aragorn trả lời. 
“Saruman đã gục ngã vì nó. Rohan đang bị phong tỏa. Ai nói trước được 
anh sẽ thấy gì nếu bây giờ quay lại đó?” 


“Ít nhất cũng không phải thấy,” Boromir nói, “rằng họ đã bán ngựa để 
mua lại cuộc sống của chính mình. Họ yêu ngựa như yêu người trong gia 
đình. Tình yêu này không phải không có lý do, bởi ngựa Riddermark đến từ 
những cánh đồng miền Bắc, cách xa Bóng Tối; và dòng dõi của chúng cũng 
như của những chủ nhân chúng đã tiếp nối từ những ngày tự do xa xưa.” 


“Đúng vậy!” Gandalf nói. “Và một trong số chúng có thể đã được sinh 
ra từ buổi bình minh của thế giới. Ngựa của Bộ Chín không thể sánh được 
với nó. Không hề biết mệt, lại phi nhanh như gió cuốn, người ta gọi nó là 
Scadufax. Ban ngày, lông nó óng ánh như dát bạc; còn đêm xuống thì 
chuyển sang màu bóng tối, nên nó di chuyển không ai thấy. Và bước chân 
mới nhẹ làm sao! Chưa từng có con người nào cưỡi được lên nó trước đây, 
nhưng tôi đã chọn và thuần hóa được nó; nó nhanh đến nỗi khi Frodo đến 
vệt đồi Mộ Đá thì tôi đã về đến Quận, mặc dù lúc tôi rời khỏi Rohan cũng 
là lúc Frodo rời Hobbit Thôn. 


“Thế nhưng nỗi sợ dâng lên suốt trong lúc tôi rong ruối. Kể từ khi lên 
đường về phía Bắc, tôi đã nghe tin về lũ Ky Sĩ Đen, và mặc dù tôi rút ngắn 
khoảng cách từng ngày một, chúng vẫn luôn ở phía trước. Chúng đã chia 
nhỏ lực lượng, tôi được biết: một vài tên vẫn còn ở vùng biên giới phía 
Đông, cách không xa đường Xanh, còn một vài tên khác xâm nhập Quận từ 
phía Nam. Lúc tôi đến Hobbit Thôn thì Frodo đã đi khỏi; nhưng tôi có trao 
đối mấy lời với già Gamgee. Rất nhiều lời nhưng chẳng mấy vào được vấn 
đề. Ông ấy phàn nàn nhiều về các chủ nhà mới của Đáy Bao. 


https://thuviensach.vn 


“ “ôi không chịu được sự thay đối,” ông nói, “nhất là đã đến cái tuổi 
này rồi, chưa kể lại là thay đối sang cái tệ nhất.” “Thay đối sang cái tệ nhất, 
ông ấy lặp lại nhiều lần. 


“ “Ƒ@ nhất là nói gở,' tôi nói với ông ấy, “và tôi mong ông không phải 
sống để thấy cái tệ nhất.” Tuy nhiên nhặt giữa cuộc nói chuyện, tôi có thể 
suy ra được rằng Frodo đã rời khỏi Hobbit Thôn gần một tuần trước, và 
đúng đêm hôm đó một Ky Sĩ Đen đã tới Quả Đồi. Thế là tôi phi ngựa đi 
trong sợ hãi. Tôi tới Trấn Hươu, thấy ở đó đang hỗn loạn, lại náo nhiệt như 
một tổ kiến vỡ. Tôi tới ngôi nhà ở Hõm Crick, thấy nó đã bị phá cửa từ lúc 
nào và bên trong hoàn toàn trống rỗng, trên ngưỡng cửa còn rơi lại áo 
choàng của Frodo. Thế nên trong một lúc niềm hy vọng đã rời bỏ tôi, tôi 
không ở lại đợi nghe ngóng tin tức - nếu vậy chắc tôi đã sớm nhẹ lòng - mà 
lập tức phóng theo dấu vết của lũ Ky Sĩ. Thật khó đuổi theo chúng, bởi 
chúng chia ra rất nhiều đường và tôi đã bị một phen bối rối. Nhưng theo 
như tôi thấy, một hai tên đã hướng tới Bree; nên tôi theo hướng đó, bởi tôi 
đã nghĩ ra những lời muốn nói vào mặt lão chủ quán. 


“ “Họ gọi lão ta là Bơ Gai, tôi nghĩ. “Nếu sự chậm trễ này là do lão, ta 
sẽ đun cho tất cả bơ trong người lão ta chảy ra hết. Ta sẽ nướng lão ngốc đó 
thật lâu trên lửa.” Và lão ta cũng trồng mong không ít hơn thế; vừa thấy mặt 
tôi xuất hiện, lão ta đã ngã ngửa người và chảy ra ngay tại chỗ.” 


“Ông đã làm gì ông ấy thế?” Frodo hoảng hốt hét lên “Ông ấy thực sự 
rất tốt với bọn cháu và đã làm tất cả những øì có thể.” 


Gandalf cười lớn. “Đừng sợ!” lão nói. “la không cắn, và sủa cũng ít 
thôi. Khi lão ta ngừng run lấy bẩy, ta đã mừng khôn xiết khi nghe được 
thông tin từ lão ta, đến nỗi đã ôm chầm lấy lão bạn già. Việc đã xảy ra thế 
nào ta không thể đoán được, chỉ biết rằng cháu ở Bree vừa đêm hôm trước, 
và ra đi đúng sáng sớm hồm đó cùng Sải Chân Dài. 


https://thuviensach.vn 


“ “Sải Chân Dài sao!” tôi kêu lên thất thanh vì phấn khởi. 


“ “Vầng, thưa ông, tôi e là như thế, thưa ông,* Bơ Gai nói mà không hiểu 
ý tôi. “Hắn đã bắt được họ, cho dù tôi đã làm tất cả những gì có thể, và họ 
đã đi theo hắn. Họ đã cư xử rất kỳ quặc trong suốt thời gian ở đây: có thể 
nói là, rất ngang bướng.” 


“ “Đồ rồ! Đồ ngốc! Hỡi Đại Mạch thập phần thân mến và tốt bụng!” tôi 
nói. “Đó là tin tức tốt lành nhất mà ta nghe được suốt từ ngày Hạ Chí đến 
nay: nó phải đáng giá một đồng vàng là ít. Cầu cho bia của ông bị bỏ bùa để 
lúc nào cũng trên cả tuyệt hảo trong vòng bảy năm tới! tôi nói. “Giờ thì ta 
có thể ngủ cả đêm, lần đầu tiên kể từ lúc nào ta chằng nhớ nổi nữa.? 


“Thế là tôi nghỉ lại quán tối hôm đó, trằn trọc nghĩ xem điều gì đã xảy ra 
với lũ Ky Sĩ; bởi có vẻ như mới chỉ có hai tên đến được Bree. Nhưng đến 
đêm chúng tôi nghe thấy có thêm ít nhất năm tên đến từ phía Tây, chúng xô 
đổ cổng và phóng qua Bree như một cơn gió rít, khiến dân Bree run lấy bẩy 
vì tưởng ngày tận thế đã tới. Tôi dậy trước bình minh và bám theo bọn 
chúng. 


“Tôi không biết, nhưng có thể đoán chắc mọi việc đã xảy ra như sau. 
Thủ Lĩnh của bọn chúng đã bí mật lánh về phía Nam Bree, trong khi hai tên 
khác trước phóng qua làng, và bốn tên khác đột nhập Quận. Nhưng đến khi 
những tên này thất bại ở Bree và tại Hõm Crick, chúng quay lại báo cho 
Thủ Lĩnh, do vậy Đường Cái tạm thời không bị ai canh gác, ngoại trừ lũ do 
thám cho chúng. Tên Thủ Lĩnh sau đó sai vài tên tiến thắng về phía Đông 
băng qua vùng đồng trống, còn chính hắn cùng số còn lại đi theo Đường 
Cái, trong cơn điên giận ghê gớm. 


“Tôi phi như bão lốc tới Đỉnh Gió, và đến nơi trước khi mặt trời lặn vào 
ngày thứ hai sau khi rời Bree - và thấy chúng cũng đã ở đó trước tôi. Chúng 


https://thuviensach.vn 


tránh mặt tôi, bởi chúng cảm nhận được cơn giận dữ của tôi đang tới gần và 
không dám giáp mặt tôi khi Mặt Trời vẫn còn ở trên cao. Nhưng đến đêm 
chúng lại sáp vào gần, và tôi bị vây hãm trên đỉnh đồi, trong vòng đá tháp 
Amon SâñI. Tôi thực sự đã phải trổ tài hết sức: ánh sáng và khói lửa cỡ đó 
chưa từng xuất hiện ở Đỉnh Gió kể từ hiệu lệnh chiến tranh thuở xưa. 


“Tôi thoát khỏi vòng vây lúc mặt trời mọc và chạy lên phía Bắc. Tôi 
chăng hy vọng có thể làm gì hay hơn. Tìm ra cháu, Frodo ạ, trong vùng đất 
hoang là một việc bất khả thi, và sẽ thật điên rồ nếu cố làm việc đó khi có 
cả Bộ Chín đằng sau gót. Vậy nên ta đành đặt hết niềm tin vào Aragorn. 
Nhưng ta vẫn mong lôi kéo bớt vài tên, đồng thời đến Thung Đáy Khe 
trước cháu, và phái người giúp đỡ. Đúng là bốn tên Ky Sĩ đã bám theo ta, 
nhưng chúng quay lại không lâu sau đó, có vẻ như để chuyển hướng đến 
Khúc Cạn. Dù sao như vậy cũng đỡ hơn một chút bởi thực tế chỉ còn năm 
tên tấn công trại của cháu thay vì chín. 


“Sau hành trình đường bộ dài và khó khăn, ngược dòng Nguồn Xám, 
xuyên qua Truông Etten, rồi đi xuống từ phía Bắc, cuối cùng tôi cũng đến 
được đây. Tôi mất gần mười bốn ngày để đi từ Đỉnh Gió, bởi tôi không thể 
đi ngựa qua vùng núi đá xứ quỷ hang, và Scadufax phải cáo biệt. Tôi gửi nó 
về lại với chủ; nhưng tình bạn thắm thiết đã nảy nở giữa hai chúng tôi, và 
nó sẽ đến nếu tôi gọi khi cấp bách. Nhưng vì thế mà tôi đến Thung Đáy Khe 
chỉ trước chiếc Nhẫn ba ngày, ngay cả tin tức về hiểm họa đang ập đến cũng 
đã đến đây trước - quả là may mắn vô cùng. 


“Và Erodo ạ, đó cũng là kết thúc phần tường thuật của ta. Mong Elrond 
và mọi người thông cảm cho độ dài của nó. Nhưng những việc này chưa 
từng xảy ra trước đây, ý ta là việc Gandalf lỗi hẹn và không thèm đến dù đã 
hứa. Ta nghĩ sự việc quá đỗi kỳ lạ như vậy đòi hỏi phải có trần tình trước 
Người Mang Nhẫn. 


“Giờ thì Sự Tích đã được kể xong, từ đầu chí cuối. Tất cả chúng ta đều 
đã ở đây, cả chiếc Nhẫn cũng vậy. Nhưng chúng ta vẫn chưa đến được gần 


https://thuviensach.vn 


mục tiêu hơn. Chúng ta sẽ làm gì với nó?” 


Tất cả chìm trong im lặng. Cuối cùng Elrond một lần nữa lên tiếng. 


“Tin tức liên quan đến Saruman quả là đau buồn,” ông nói; “bởi chúng 
ta đều tin tưởng hắn và bản thân hắn cũng đã nắm quá sâu nhiều chuyện của 
Hội Đồng này. Thật nguy hiểm khi nghiên cứu quá sâu thuật pháp của Kẻ 
Thù, bất kể vì mục đích tốt hay xấu. Nhưng hỡi ôi, những sự sụp đổ và 
phản bội kiểu này đã từng xảy ra trước đây. Trong tất cả những chuyện đã 
nghe hôm nay, ta thấy câu chuyện của Frodo là kỳ lạ nhất. Ta biết vài người 
Hobbit, ngoài Bilbo đây; và nay ta có cảm giác ông ấy hắn không phải là 
trường hợp quá đặc biệt, dị thường như ta từng nghĩ nữa. Thế giới đã thay 
đối quá nhiều kể từ lần cuối cùng ta còn lang thang trên những con đường 
phía Tầy. 


“Chúng ta nghe gọi đám ác hồn Mộ Đá bằng rất nhiều tên; và về khu 
Rừng Già nhiều câu chuyện đã từng được kể: tất cả những gì còn lại bây 
giờ chỉ là vệt nhỏ của bìa rừng Bắc ngày trước. Từng có thời một con sóc 
có thể di chuyển trên cây từ nơi mà ngày nay là Quận đến tận Dunland phía 
Tây Isengard. Ta từng qua những vùng đất đó một lần, và biết rất nhiều điều 
hoang dại và kỳ lạ. Vậy mà ta đã quên Bombadil, nếu đấy vẫn đúng là kẻ đã 
từng băng rừng vượt núi thời xa xưa, và thậm chí ngay từ hồi ấy đã già hơn 
cả bậc tổ phụ. Ngày đó tên ông có khác. Chúng ta gọi ông ấy là larwain 
Ben-adar, người già nhất, kẻ không bố. Nhưng từ ngày đó các giống dân 
khác đã gọi ông ấy bằng nhiều cái tên khác: Người Lùn gọi bằng Forn, Con 
Người miền Bắc gọi bằng Orald, và nhiều tên khác nữa. Ông ấy là một tạo 
vật kỳ lạ, nhưng lẽ ra ta nên triệu ông ấy đến với Hội Đồng mới phải.” 


“Ông ấy không chịu đến đâu,” Gandalf nói. 


https://thuviensach.vn 


“Vậy chúng ta có thể cứ thông báo và nhờ tới sự giúp đỡ của ông ấy 
không?” Erestor hỏi. “Có vẻ như quyền năng của ông ấy còn ảnh hưởng 
được cả tới chiếc Nhẫn.” 


“Không, tôi thì sẽ không diễn đạt thế,” Gandalf nói. “Nói cho đúng phải 
là quyền năng của chiếc Nhẫn không thể ảnh hưởng đến ông ấy. Ông ấy là 
chủ nhân của chính mình. Thế nhưng ông ấy cũng không thể biến đổi chiếc 
Nhẫn, hoặc vô hiệu hóa quyền năng của nó lên người khác. Hơn nữa giờ 
đầy ông ấy đã lui về ẩn dật nơi một mảnh đất nhỏ, bên trong những ranh 
giới ông ấy vạch ra dù không ai nhìn thấy, hắn là chờ thời đại đổi khác, và 
ông ấy sẽ không bao giờ bước ra ngoài nữa.” 


“Nhưng bên trong những ranh giới đó có vẻ như chăng gì đe dọa được 
ông ấy,” Erestor nói. “Chăng lẽ ông ấy lại không nhận chiếc Nhẫn và giữ nó 
lại ở đó, để nó vĩnh viễn vô hại?” 


“Không được,” Gandalf trả lời, “không tự nguyện đâu. Ông ấy có thể 
chấp nhận, nếu toàn bộ người dân tự do trên thế giới này cầu xin, nhưng 
ông ấy sẽ không hiểu được mức độ nghiêm trọng đầu. Và nếu đưa chiếc 
Nhẫn cho ông ấy, ông ấy sẽ sớm bỏ quên nó, hoặc thậm chí là vứt nó đi. 
Những thứ như vậy chẳng có chỗ trong tâm trí ông ấy. Ông ấy là người 
canh gác lỏng lẻo nhất; và chừng đó đủ để trả lời rồi.” 


“Nhưng dù sao đi nữa,” Glorfindel lên tiếng, “gửi chiếc Nhẫn đến cho 
ông ấy cũng chỉ có thể trì hoãn ngày cái ác trở lại. Ông ấy ở cách đây quá 
xa, chúng ta không thể đưa chiếc Nhẫn đến đó mà không bị lũ do thám nghi 
ngờ hay chú ý. Và ngay cả nếu có thể, sớm hay muộn Chúa tế những chiếc 
Nhẫn cũng sẽ phát hiện ra nơi cất giấu và sẽ dồn toàn bộ sức mạnh của hắn 
nhằm vào đó. Liệu một mình Bombadil có thể chống lại lực lượng đó 
không? Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ rằng lúc chung cuộc, khi tất thảy đều bị 
khuất phục, Bombadil cũng sẽ tiêu vong, Sau Cùng như ông ấy đã là Đầu 
Tiên; và rồi Đêm Tối sẽ bao trùm.” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi biết rất ít về larwain ngoài cái tên,” Galdor nói; “nhưng tôi nghĩ 
Glorfindel đúng. Quyền năng để đánh bại Kẻ Thù của chúng ta không ở 
trong ông ấy, trừ khi quyền năng ấy nằm trong chính đất này. Vậy mà chúng 
ta thấy Sauron có thể tra tấn hoặc hủy diệt cả đồi núi. Có quyền năng nào 
lưu lại thì đều ở với chúng ta tại Imladris này, hoặc ở với Círdan nơi Cảng, 
hoặc ở Lórien. Thế nhưng liệu họ có đủ sức mạnh, chúng ta ở đây liệu có 
đủ sức mạnh, để đối đầu với Kẻ Thù, đối đầu với cuộc tấn công của Sauron 
lúc chung cuộc, khi tất cả xung quanh đã hoàn toàn sụp đổ?” 


“Ta không có sức mạnh đó,” Elrond nói; “và họ cũng không.” 


“Vậy nếu không thể giữ được chiếc Nhẫn xa khỏi hắn vĩnh viễn bằng 
sức mạnh,” Glofindel nói, “chúng ta chỉ còn lại duy nhất hai lựa chọn: 
mang nó sang bên kia Đại Dương, hoặc phá hủy nó.” 


“Nhưng Gandalf vừa cho biết chẳng thể phá hủy nó bằng bất cứ phương 
tiện gì chúng ta có ở đây,” Elrond nói. “Và những ai sống bên kia Đại 
Dương sẽ không đời nào chịu chứa chấp nó đâu: dù tốt hay xấu thì nó cũng 
thuộc về Trung Địa; chính chúng ta, những người còn sinh sống ở đây, phải 
xử lý nó.” 


“Vậy thì,” Glorfindel nói, “chúng ta hãy ném nó xuống biển sâu, và biến 
những lời dối trá của Saruman thành hiện thực. Bởi giờ đây đã rõ ràng ngay 
từ khi còn ở Hội Đồng chân Saruman đã bước đi trên con đường tà vạy. 
Hắn biết chiếc Nhẫn chẳng thể biến mất mãi, nhưng lại muốn chúng ta 
tưởng như thế; bởi chính hắn bắt đầu thèm khát nó. Nhưng thường trong 
những lời dối trá lại ẩn giấu sự thật: trong lòng Đại Dương nó sẽ an toàn.” 

“Không an toàn được mãi,” Gandalf nói. “Có rất nhiều thứ trong lòng 
nước sâu; và biến cả cùng đất liền đều có thể thay đối. Và trách nhiệm của 
chúng ta ở đây không phải chỉ suy tính cho một mùa, hay một vài đời Con 
Người, hay thậm chí cho một kỷ nguyên sắp qua của thế giới. Chúng ta cần 


https://thuviensach.vn 


phải tìm ra cách chấm dứt hoàn toàn mối họa này, ngay cả khi chúng ta 
chăng hy vọng có thể hoàn thành được.” 


“Và chúng ta chăng thể tìm thấy cái hồi kết ấy trên những con đường tới 
Đại Dương,” Galdor lên tiếng. “Nếu tìm đến lIarwain đã bị xem là quá nguy 
hiểm, thì chạy ra biển bây giờ còn đầy rẫy những họa chết người. Trái tim 
tôi mách bảo Sauron sẽ chờ đợi chúng ta chọn ngả phía Tây, khi mà hắn 
biết được điều gì đã xảy ra. Và hắn sẽ sớm biết. Bộ Chín quả thực đã bị mất 
ngựa, nhưng đó chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, trước khi bọn chúng tìm 
ra được chiến mã mới nhanh hơn. Giờ đây chỉ cần đánh bại uy lực đang suy 
yếu của Gondor là hắn có thể mở cuộc hành quân tàn bạo dọc bờ biến lên 
miền Bắc; và nếu hắn tràn đến, tấn công Ba Tháp Trắng và Cảng Xám, 
người Tiên từ nay về sau có lẽ sẽ chăng thoát khỏi bóng đêm Trung Địa mỗi 
lúc một đổ dài.” 


“Cuộc hành quân đó sẽ bị trì hoãn lâu đấy,” Boromir nói. “Ông nói 
Gondor đang suy yếu. Thế nhưng Gondor vẫn đứng vững và ngay cả vào 
lúc khôn cùng, sức mạnh của nó vẫn rất đáng nể.” 


“Thế nhưng sự cảnh giác đề phòng của nó không còn đẩy lui Bộ Chín 
được nữa,” Galdor lên tiếng. “Và hắn có thể tìm những lối đi khác mà 
Gondor không canh giữ.” 


“Vậy thì,” Erestor nói, “chỉ còn lại hai con đường như Glorfindel đã nói: 
giấu chiếc Nhẫn mãi mãi, hoặc phá hủy nó. Nhưng cả hai đều vượt quá khả 
năng của chúng ta. Ai có thể giải quyết câu đố này cho chúng ta?” 


“Ở đây chẳng ai có thể,” Elrond nghiêm trang trả lời. “Ít nhất thì cũng 
chăng ai có thể nói trước điều gì sẽ đến nếu chúng ta chọn con đường này 
hay con đường kia. Nhưng giờ đây có vẻ như ta đã biết chúng ta phải chọn 
ngả nào. Đường về phía Tây có vẻ dễ dàng nhất. Vậy nên cần phải tránh xa. 
Nó sẽ bị canh chừng. Người Tiên đã bỏ chạy theo lối đó quá thường xuyên. 
Giờ đây, ở bước tận cùng này, chúng ta phải chọn con đường khó, con 


https://thuviensach.vn 


đường không được dự đoán trước. Hy vọng của chúng ta ở cùng nó, nếu 
vẫn còn có hy vọng. Đi thắng vào vùng hiểm nguy - vào Mordor. Chúng ta 
phải ném chiếc Nhẫn vào Ngọn Lửa.” 


Im lặng lại bao trùm. Frodo, ngay cả trong ngôi nhà đẹp đẽ đó, trồng ra 
thung lũng đầy nắng và ngập tràn tiếng suối trong, vẫn cảm thấy bóng đen 
chết chóc trong tim. Boromir cục cựa, cậu nhìn sang gã. Gã vừa mân mê 
chiếc tù và lớn vừa chau mày. Sau một hồi lâu gã lên tiếng. 


“Tôi không hiểu tất cả những chuyện này,” gã nói. “Saruman là một tên 
phản bội, nhưng chăng phải hắn đã nói ra một câu thông thái đó sao? Tại 
sao các người lại chỉ bàn đến việc che giấu và phá hủy? Tại sao chúng ta 
không nghĩ rằng Nhẫn Chúa đã tới nằm trong tay ta để phục vụ chúng ta 
trong giờ phút khó khăn này? Nếu lợi dụng nó, các vị Chúa Tự Do của 
người Tự Do chắc là có thể đánh bại Kẻ Thù. Tôi cho rằng đó mới chính là 
điều hắn lo sợ nhất. 


“Con Người ở Gondor dũng cảm, họ sẽ không bao giờ quy phục; nhưng 
họ vẫn có thể bị đánh bại. Lòng dũng cảm cần nhất là sức mạnh, kế đến là 
vũ khí. Hãy biến chiêc Nhẫn thành vũ khí của chúng ta, nếu đúng là nó có 
quyền năng như các vị nói. Hãy nắm lẫy nó và tiến lên giành thắng lợi!” 


“Than ôi, không,” Elrond nói. “Chúng ta không thể sử dụng Nhẫn 
Thống Trị. Điều đó chúng ta giờ đã biết quá rõ. Nó thuộc về Sauron, được 
làm ra bởi một mình hắn, và xấu xa hoàn toàn. Sức mạnh của nó quá lớn, 
Boromir ạ, sẽ không chịu nghe theo điều khiến của bất cứ ai, trừ những 
người đã sở hữu sẵn quyền năng mạnh mẽ. Nhưng với họ, nó thậm chí còn 
tiềm ẩn nhiều hiếm họa chết người hơn. Chính niềm khao khát nó sẽ khiến 
mọi trái tim trở nên đồi bại. Hãy nhìn Saruman xem. Nếu bất cứ ai trong 
Hội Đồng Thông Thái dùng chiếc Nhẫn này lật đổ Chúa tế Mordor, sử dụng 
chính thuật pháp của hắn, người đó sẽ ngay lập tức tự đặt mình lên ngai 


https://thuviensach.vn 


vàng của Sauron, và sẽ lại xuất hiện một Chúa Tể Hắc Ám khác. Và đó là lý 
do nữa cho việc chiếc Nhẫn cần phải bị phá hủy: ngày nào nó còn trên thế 
gian, ngày đó nó còn là mối họa, ngay cả đối với Hội Đông Thông Thái. 
Bởi chăng có thứ gì là độc ác ngay từ đầu. Ngay cả Sauron cũng vậy. Giữ 
Nhẫn để giấu ta đã thấy sợ hãi rồi. Giữ Nhẫn để dùng thì không đời nào ta 
làm.” 


“Tôi cũng không,” Gandalf nói. 


Boromir nhìn họ đầy nghi ngờ, nhưng rồi cúi đầu. “Vậy cứ thế đi,” gã 
nói. “Vậy thì ở Gondor chúng tôi đành phải trông chờ vào những vũ khí có 
trong tay. Và ít nhất thì trong khi những người Thông Thái canh giữ chiếc 
Nhẫn này, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Có vẻ như Thanh Kiếm Gãy 
vẫn còn khả năng chặn đứng ngọn triều - nếu bàn tay cầm nó thừa hưởng 
không chỉ vật báu gia truyền, mà còn cả phẩm chất của Các Vua của Con 
Người.” 


“Ai biết được đây?” Aragom nói. “Nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ 
thử kiểm chứng điều đó.” 


“Mong sao ngày đó không bị trì hoãn quá lâu,” Boromir nói. “Bởi dầu 
không đòi hỏi, nhưng chúng tôi vẫn rất cần giúp đỡ. Chúng tôi sẽ được an 
ủi nếu thấy mọi người khác cũng chiến đấu bằng tất cả những øì họ có.” 


“Vậy cứ thấy được an ủi thì hơn,” Elrond lên tiếng. “Bởi vẫn còn những 
lực lượng cũng như những vương quốc khác mà anh chưa biết, và họ ẩn 
mình khỏi tầm mắt anh. Dòng Anduin Sông Cả đã chảy qua rất nhiều bờ 
bến trước khi qua Argonath và Cánh Cổng Gondor.” 


“Có thể sẽ vẫn tốt đẹp cho tất cả,” Glóin Người Lùn nói, “nếu tất cả 
những lực luợng này được tập hợp lại, và sức mạnh của mỗi bên đều được 


dùng cho liên minh. Còn những chiếc nhẫn khác, ít xảo quyệt hơn, hăn là có 
thể phục vụ nhu cầu của chúng ta. Bộ Bảy đã biến mất khỏi tay ta - nếu 


https://thuviensach.vn 


Balin chưa tìm ra được chiếc nhẫn của Thrór, tức chiếc nhẫn cuối cùng; 
chăng ai nghe được tin tức gì về nó kể từ khi Thrór băng hà tại Moria. Thực 
tế là giờ đây tôi có thể tiết lộ, một phần là do hy vọng tìm thấy chiếc nhẫn 
đó mà Balin đã cất công ra đi.” 


“Balin sẽ chăng tìm thấy chiếc nhẫn nào ở Moria,” Gandalf nói. “Thrór 
đã truyền lại cho con trai là Thráin, nhưng Thráin lại không truyền cho 
Thorin. Nó đã bị cưỡng đoạt khỏi Thráin dưới những hầm ngục ở Dol 
Guldur. Tôi đã đến quá muộn.” 


“Ôi, trời ơi!” Glóin thét lên. “Khi nào mới đến ngày báo thù của chúng 
tôi đây? Nhưng mà vẫn còn Bộ Ba. Ba Nhẫn của người Tiên thì sao? Người 
ta vẫn nói, những chiếc nhẫn phi thường. Các Chúa Tiên không giữ chúng 
sao? Tất cả cũng đều được Chúa Tế Hắc Ám tạo ra từ hồi đó. Chúng nằm 
im sao? Tôi thấy các Chúa Tiên cũng ngồi đây. Tại sao họ không nói gì?” 


Không có người Tiên nào trả lời. “Ông không nghe ta kế sao, Glóin?” 
Elrond hỏi. “Bộ Ba không do Sauron làm ra, hắn thậm chí còn không chạm 
tay vào chúng. Nhưng nói về chúng thì không được phép. Cho nên chỉ bây 
giờ, trong giờ phút ngờ vực này, ta mới nói. Chúng không nằm im đâu. 
Nhưng chúng không được tạo ra để làm vũ khí chiến tranh hay chinh phục: 
đó không phải quyền năng của chúng. Những người tạo ra chúng không 
ham muốn sức mạnh, thống trị, hay của cải, mà muốn tri thức, sáng tạo, và 
hàn gắn để giữ cho vạn vật luôn toàn vẹn. Người Tiên ở Trung Địa đã có 
gặt hái ở mức độ nhất định về những mặt đó, cho dù cũng kèm theo đau 
buồn. Thế nhưng tất cả những gì người đeo Bộ Ba làm được đều sẽ gây tổn 
hại cho chính họ, cả tâm hồn lẫn trái tim họ sẽ lộ ra trước Sauron một khi 
hắn tìm lại được Nhẫn Chúa. Giá Bộ Ba chưa bao giờ hiện hữu thì tốt hơn. 
Bởi đó chính là mục đích của hắn.” 


“Vậy rồi đây điều gì sẽ xảy ra, nếu Chiếc Nhẫn Thống Trị bị phá hủy 
như ý kiến của Hội Đồng?” Glóin hỏi. 


https://thuviensach.vn 


“Chúng ta không thể chắc chắn về điều đó,” Elrond buồn bã trả lời. “Vài 
người hy vọng Bộ Ba, mà Sauron chưa từng chạm tay vào, sẽ được tự do, 
và những người cai quản chúng sẽ hàn gắn vết thương mà hắn đã gây ra cho 
thế giới này. Nhưng cũng có thể khi Nhẫn Chúa không còn, Bộ Ba sẽ sụp 
đổ, và rất nhiều thứ đẹp đẽ sẽ tàn lụi và bị lãng quên. Đó chính là điều ta 
suy đoán.” 


“Song le tất cả người Tiên sẵn lòng chấp nhận khả năng này,” Glorfindel 
lên tiếng, “nếu có thể khiến quyền lực của Sauron tan vỡ, và nỗi sợ bị hắn 
thống trị mãi mãi không còn.” 


“Vậy là chúng ta lại trở về với phương án phá hủy chiếc Nhẫn,” Erestor 
nói, “mà chúng ta chưa hề tiến được bước nào. Chúng ta lấy đâu ra sức 
mạnh để tìm đến Ngọn Lửa đã nung ra nó? Đó là con đường tuyệt vọng. Và 
tôi thậm chí còn dám nói là điên rồ nữa, nếu tuổi tác hiền minh của Elrond 
không ngăn tôi lại.” 


“Tuyệt vọng, hay điền rô?” Gandalf hỏi lại. “Không phải tuyệt vọng, vì 
tuyệt vọng chỉ đến với những kẻ biết chắc kết cục mà không còn nghi ngờ. 
Nhưng chúng ta không biết. Khi mọi con đường khác đều đã được cân 
nhắc, thì nhận ra lựa chọn tất yếu mới là thông thái, dù nó hắn là có vẻ điên 
rồ với những ai cố bám víu vào hy vọng hão huyền. Thì cứ để sự điền rồ là 
tấm áo choàng ngụy trang cho chúng ta, một tấm màng che mắt Kẻ Thù! 
Bởi hắn rất khôn ngoan, và thường tính đếm chỉ ly mọi việc bằng cán cân 
nham hiểm của hắn. Thế nhưng thước đo duy nhất hắn biết là ham muốn, 
ham muốn có quyền lực; và thế là hắn tưởng lòng vả cũng như lòng sung. 
Trong lòng hắn, sẽ không bao giờ có chỗ cho ý nghĩ rằng ai đó lại có thể 
chối bỏ chiếc Nhẫn, rằng có nó rồi chúng ta lại có thể tìm cách phá hủy nó. 
Nếu chúng ta nhắm theo cách này, chúng ta sẽ khiến hắn lạc hướng.” 


“Ít nhất là trong một khoảng thời gian,” Elrond nói. “Ta buộc phải xông 
pha trên con đường đó thôi, nhưng nó sẽ vô cùng hiểm trở. Và cả sức mạnh 
lẫn thông thái đều không thể dẫn chúng ta đi xa. Nhiệm vụ này có lẽ nên 


https://thuviensach.vn 


được giao cho một ai đó yếu đuối mà vẫn có nhiều hy vọng như bất cứ ai 
mạnh mẽ. Vả chăng thường những việc làm dịch chuyển bánh xe của thế 
gian vẫn là như vậy: những bàn tay nhỏ bé thực hiện chúng bởi họ buộc 
phải làm, trong khi những con mắt của kẻ khổng lồ lại dõi đi tận đầu.” 


“Hay lắm, hay lắm, thưa Chủ Nhân Elrond!” đột nhiên Bilbo lên tiếng. 
“Đừng nói gì thêm nữa! Như vậy là đủ để hiểu ngài đang ám chỉ điều øì. 
Bilbo tên Hobbit ngu ngốc đã gây ra vụ này, vậy tốt nhất Bilbo nên kết thúc 
nó, hoặc kết thúc chính bản thân hắn ta. Tôi đang sống rất thoải mái ở đây, 
và đang thực hiện một quyển sách. Nếu các ông muốn biết, thì tôi đang 
chuẩn bị viết câu kết. Tôi đã nghĩ đến câu: và chú sống hạnh phúc mãi mãi 
về sau cho đến tận cùng ngày tháng đời mình. Đó là một kết thúc hay, và 
chăng hề kém hay dù đã được dùng nhiều đến mấy. Giờ thì có lẽ tôi sẽ phải 
thay đối: có vẻ như câu đó không thể thành sự thật nữa rồi; và giả sử tôi vẫn 
còn sống mà viết thì hiển nhiên sẽ phải thêm nhiều chương nữa. Quả là một 
nỗi phiền toái khủng khiếp. Khi nào tôi phải bắt đầu đây?” 


Boromir nhìn Bilbo sửng sốt, nhưng tiếng cười đã vội tắt trên môi khi gã 
thấy tất cả mọi người đều hướng đến người Hobbit già với vẻ trang nghiêm 
và kính trọng. Chỉ duy nhất Glóin mỉm cười, nhưng nụ cười đó đến từ 
những ký ức xa xưa. 


“Dĩ nhiên rồi, Bilbo thân mến của tôi,” Gandalf nói. “Nếu chú thực sự 
øây ra vụ này, thì ai cũng sẽ mong đợi chú kết thúc nó. Nhưng giờ thì chú 
đã biết rõ chuyện gây ra này chăng ai dám nhận nối là do mình, và rằng bất 
cứ anh hùng nào cũng chỉ đóng một vai nhỏ trong những chiến công vĩ đại. 
Chú không cần phải cúi chào đầu! Mặc dù lời được dùng theo đúng nghĩa, 
và chúng tôi không hề nghi ngờ là chú đã đưa ra lời đề nghị quả cảm dưới 
vẻ ngoài đùa giễu. Nhưng đề nghị quá sức của chú, Bilbo ạ. Chú không thể 
nhận lại thứ đó. Nó đã được trao đi rồi. Nếu chú vẫn cần lời khuyên của tôi, 
tôi sẽ nói vai trò của chú đã kết thúc, ngoại trừ vai ký lục. Hãy kết thúc 


https://thuviensach.vn 


quyển sách, và đừng thay đổi câu kết đó! Vẫn còn hy vọng. Nhưng hãy sẵn 
sàng viết tập tiếp theo, một khi họ quay về.” 


Bilbo cười phá. “Từ trước đến nay, tôi chưa từng được bác khuyên bảo 
câu nào lọt tai,” ông nói. “Bởi tất cả những lời khuyên khó lọt tai của bác 
lại thường có ích, vậy nên giờ đây tôi tự hỏi lời khuyên này có ích lợi gì 
không. Dù sao tôi cũng không nghĩ rằng mình còn đủ sức mạnh hay may 
mắn để đảm đương chiếc Nhẫn. Nó đã lớn lên còn tôi thì không. Nhưng hãy 
cho tôi biết: bác nói họ là ám chỉ những ai vậy?” 


“Là những người được phái đi cùng chiếc Nhẫn.” 


“Chính xác! Nhưng họ sẽ là những ai? Tôi có cảm giác đó chính là điều 
Hội Đồng này phải quyết định, và cũng là tất cả những gì cần phải quyết 
định. Người Tiên thì chỉ cần diễn thuyết cũng đủ no, còn Người Lùn lại có 
sức chịu đựng đói mệt đáng nể; nhưng tôi chỉ là một lão Hobbit già nua, và 
tôi đang lỡ mất bữa trưa. Các vị có thể nghĩ ra ngay vài cái tên không? Hay 
là để dành đến sau bữa tối?” 


Không một ai trả lời. Chuông báo buổi trưa vang lên. Vẫn chẳng có ai 
lên tiếng. Frodo liếc qua từng khuôn mặt, nhưng họ không nhìn tới cậu. Cả 
Hội Đồng ngồi mắt nhìn xuống, như thể chìm trong suy nghĩ sâu kín mông 
lung. Một nỗi sợ khủng khiếp đè lên cậu, như thể cậu đang chờ nghe tuyên 
bố về định mệnh nào đó mà cậu đã sớm thấy từ trước nhưng luôn hoài công 
hy vọng sau cùng sẽ không bao giờ có ai nói ra. Niềm khao khát được dừng 
chân nghỉ ngơi bên Bilbo tại Thung Đáy Khe tràn ngập trong tim cậu. Cuối 
cùng, bằng một nỗ lực lớn lao cậu lên tiếng, và sửng sốt nghe những lời thốt 
khỏi miệng mình, cứ như thể có một ý chí nào khác đang sử dụng giọng nói 
yếu ớt của cậu. 


“Tôi sẽ mang chiếc Nhẫn đi,” cậu nói, “cho dù tôi không biết đường.” 


https://thuviensach.vn 


Elrond ngước mắt lên nhìn Frodo, khiến cậu cảm thấy trái tim mình bị 
cái liếc nhìn sắc bén thình lình ấy xuyên thấu. “Nếu ta hiếu đúng tất cả 
những øì vừa được nghe,” ông nói, “ta nghĩ rằng nhiệm vụ này là để dành 
cho cháu, Frodo ạ; bởi nếu cháu không thể tìm ra đường, sẽ chẳng còn ai có 
thể tìm ra. Đây chính là giờ khắc của dân ở Quận, khi họ trỗi dậy từ những 
cánh đồng yên bình để làm rung chuyển những tòa tháp hay những toan tính 
của những thế lực Hùng Mạnh. Ai trong số Hội Đồng Thông Thái tiên tri 
được việc này? Hoặc nếu họ thực sự thông thái, sao họ lại phải mong được 
biết, trước khi giờ khắc điểm? 


“Nhưng đầy là một gánh nặng ghê gớm. Quá nặng nên không ai có 
quyền đặt lên vai người khác. Ta sẽ không đặt lên vai cháu. Nhưng nếu 
cháu tự nguyện chọn lấy, ta sẽ nói lựa chọn đó là đúng đắn; và dù tất cả 
những người Bạn Tiên hùng mạnh thuở xưa, Hador, Húrin, Túrin, và cả 
Beren nữa có tụ họp cùng nhau, chỗ của cháu cũng nên ở giữa họ mới 
đúng.” 


“Nhưng ông sẽ không phái cậu Frodo đi một mình chứ, thưa Chủ 
Nhân?” Sam hét lên, không thể kìm lòng được lâu hơn nữa, đã nhảy dựng 
khỏi góc hiên, nơi chú đã lặng lễ ngồi bệt dưới sàn. 


“Tất nhiên là không!” Elrond nói, ông quay lại nhìn chú với một nụ 
cười. “Ít nhất là chú sẽ đi cùng cậu ấy. Thật khó có thể tách được chú khỏi 
cậu ấy, ngay cả khi cậu ấy được mời đến hội đồng họp kín, còn chú thì 
không.” 


Sam thẹn thùng ngồi xuống. “Chúng ta vừa đáp trúng một lọ dưa muối 
thật chua, thưa cậu Frodo!” chú vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu. 


Chương III 


https://thuviensach.vn 


CHIẾC NHẪN LÊN ĐƯỜNG NAM TIẾN 


Muộn hơn một chút ngày hôm đó, nhóm Hobbit tổ chức một cuộc họp 
nội bộ tại phòng Bilbo. Merry và Pippin đã phẫn nộ khi nghe tin Sam đã lẻn 
vào cuộc họp Hội Đồng, sau đó lại còn được chọn làm bạn đồng hành cùng 
Frodo. 


“Thật là bất công quá thể,” Pippin kêu la. “Thay vì tống cổ cậu ta ra 
ngoài, rồi xích cậu ta lại một chỗ, Elrond lại đi thưởng cho thói táo tợn của 
cậu ta!” 


“Thưởng sao!” Frodo nói. “Anh còn chưa tưởng tượng ra được hình 
phạt nào nghiêm khắc hơn thế. Em nói mà không chịu suy nghĩ: bị đày vào 
cuộc hành trình vô vọng này mà được gọi là thưởng sao? Mới hôm qua anh 
còn mơ thấy mình xong việc rồi, và anh có thể nghỉ ngơi tại đây, thật lâu, 
mà cũng có thể là mãi mãi.” 


“Em chăng kinh ngạc đâu,” Merry lên tiếng, “và em cũng mong anh 
được như thế. Nhưng bọn em đang ghen với Sam, chứ không phải với anh. 
Nếu anh phải ra đi, thì sẽ là hình phạt cho bất cứ ai trong số bọn em nếu bị 
bỏ lại, kể cả là ở Thung Đáy Khe này. Bọn em đã cùng anh đi một chặng 
đường dài, vượt qua nhiều vất vả thế cơ mà. Bọn em muốn được đi tiếp.” 


“Em chính là có ý đó,” Pippin nói. “Hobbit chúng ta phải đoàn kết và 
chúng ta sẽ như thế. Em sẽ đi, trừ phi người ta xích em lại. Phải có ai đó 
thông minh ở trong đoàn chứ.” 


“Nếu vậy thì hiển nhiên cậu sẽ không được chọn rồi, Peregin Tookt” 
Gandalf vừa nói vừa nhìn vào qua ô cửa sổ sát nền nhà. “Mà các cháu đang 
lo lắng không cần thiết đấy. Vẫn chưa hề có quyết định nào cả.” 


https://thuviensach.vn 


“Chưa có quyết định nào sao!” Pippin hét lên. “Vậy các vị đã làm gì nãy 
giờ vậy? Các vị đóng cửa im ỉm hàng giờ đồng hồ liền.” 


“Nói chuyện,” Bilbo lên tiếng. “Có rất nhiều chuyện để nói, và tất cả 
mọi người đều được mở mắt. Ngay cả lão già Gandalf. Ta nghĩ mẫu tin của 
Legolas về Gollum đã khiến bác ta suýt đứng tim, dù giả vờ tỉnh như 
không.” 


“Chú sai rồi,” Gandalf nói. “Chú không chú ý đó thôi. Gwaihir đã báo 
cho tôi tin này từ trước đó rồi. Còn nếu chú muốn biết, thì những người 
thực sự mở mắt cho tất cả chính là chú và Frodo; còn tôi là người duy nhất 
không hề ngạc nhiên.” 


“Ờ, dù sao thì,” Bilbo nói, “vẫn chưa có gì được quyết định ngoại trừ 
việc chọn ra Frodo và Sam tội nghiệp. Từ đầu tôi đã lo mọi việc sẽ đi theo 
chiều hướng đó, nếu tôi bị loại. Nhưng theo ý tôi thì Elrond sẽ cử đi một số 
lượng kha khá đấy, sau khi các báo cáo về đến nơi. Họ đã bắt đầu chưa, 
Gandalf?” 


“Rôi,” thầy phù thủy trả lời. “Một toán trinh sát đã được cử đi và ngày 
mai sẽ có thêm. Elrond cử người Tiên và họ sẽ liên lạc với dân Tuần Du và 
có thể với cả người của Thranduil ở rừng Âm U nữa. Aragorn cũng đã lên 
đường cùng các con trai Elrond. Chúng ta sẽ phải trinh sát tất cả các vùng 
đất quanh đây nhiều lý trước khi có thể đưa ra bất cứ quyết định nào. Vậy 
nên hãy vui lên đi Frodo! Có thể cháu sẽ phải ở lại đây thêm khá lâu đây.” 


“AI!” Sam buồn bã thốt lên. “Chúng ta chỉ đợi cho tới mùa đông thôi 
đấy.” 


“Chăằng còn cách nào nữa đâu,” Bilbo nói. “Lỗi đó một phần là do cháu, 
Frodo yêu quý của ta ạ: cứ nhất định đợi đến sinh nhật ta cho bằng được. 
Chọn được cách hay ho tức cười để ăn mừng, ta cứ nghĩ mãi chuyện đó. 
Không phải cái ngày ta muốn để cho nhà S.-B. đến Đáy Bao tí nào hết. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng sẽ là thế đấy: cháu không thể ở đây đến tận mùa xuân; tuy vậy cháu 
lại chưa thể ra đi trước khi tin tức về đến nơi. 


Khi rét mướt đầu đông về cắt thịt, 
khi giá sương làm cóng nứt đá đêm, 
và trụi trần cành lá, nước ao đen, 
là cái ác ngóc đầu Miền Hoang Dã. 


Nhưng ta sợ mệnh vận của cháu là thế đấy.” 


“Tôi e là sẽ như vậy,” Gandalf nói. “Chúng ta không thể lên đường 
chừng nào còn chưa biết được tin tức về lũ Ky Sĩ.” 


“Cháu tưởng tất cả bọn chứng đều đã bị tiêu diệt trong cơn lũ rồi chứ,” 
Merry lên tiếng. 


“Không thể tiêu diệt lũ Ma Nhẫn bằng cách đó,” Gandalf nói. “Chúng 
có quyền năng của chủ nhân ở trong mình, cùng với hắn chúng trụ vững 
hay gục ngã. Chúng ta chỉ hy vọng chúng đã mất ngựa, lộ chân tướng, và sẽ 
bớt nguy hiểm trong ít lầu; thế nhưng chúng ta phải biết chắc điều đó đã. 
Thời gian này cháu nên cố quên mọi rắc rối, Frodo ạ. Ta không biết liệu có 
thể làm bất cứ điều gì để giúp cháu không, nhưng ta sẽ nói thầm với cháu 
một điều này. Có kẻ đã nói trong đoàn cần phải có một người nào đó thông 
minh. Cậu ta nói đúng, và ta nghĩ ta sẽ đi cùng cháu.” 


Nghe thông báo này, Frodo mừng rỡ đến nỗi Gandalf phải rời bậu cửa 
sổ, nơi lão đã ngồi được một lúc, để ngã mũ cúi ngưởi. “la chỉ nói ta nghĩ 
ta sẽ đi cùng cháu thôi. Vậy nên cháu đừng vội hy vọng vào bất cứ điều øì. 
Elrond sẽ có rất nhiều điều để nói về vấn đề này, cả anh bạn Sải Chân Dài 
của cháu nữa. Đến đây thì ta chợt nhớ là phải đến gặp Elrond. Ta đi đây.” 


https://thuviensach.vn 


“Bác nghĩ cháu sẽ được ở đầy bao lâu?” Frodo hỏi Bilbo khi Gandalf 
vừa đi khỏi. 


“Ô, ta không biết. Chăng thể đếm được ngày tháng ở Thung Đáy Khe 
này,” Bilbo trả lời. “Nhưng khá lầu đây, ta dám nói. Chúng ta sẽ có thời 
gian để nói nhiều chuyện thú vị. Cháu có thích giúp ta viết sách không, và 
bắt đầu thực hiện tập sau nữa? Cháu đã nghĩ tới đoạn kết chưa?” 


“Rồi ạ, khá nhiều, nhưng tất cả đều tăm tối và khó chịu,” Frodo trả lời. 


“Ồ, vậy không được đâu!” Bilbo phản đối. “Sách cần phải kết thúc có 
hậu. Cháu thử xem câu này nhé: và tất cả bọn họ đều an cư và sống hạnh 
phúc đến khi đầu bạc răng long.” 


“Sẽ rất hay, nếu thực sự được như vậy,” Frodo nói. 


“AI!” Sam lên tiếng. “Thế họ sẽ sống ở đâu? Lúc nào cháu cũng thắc 
mắc chuyện đó.” 


Trong một lúc lâu những người Hobbit tiếp tục nói và ngẫm nghĩ về 
cuộc hành trình vừa trải qua, về những hiểm nguy đang rình rập phía trước; 
thế nhưng Thung Đáy Khe thần kỳ đã sớm gạt bỏ tất cả sợ hãi, lo âu trong 
họ. Tương lai, dù tốt hay xấu, vẫn không bị lãng quên, song tạm thời không 
còn ảnh hưởng được lên hiện tại. Sinh lực và hy vọng lớn dần trong họ, và 
họ tận hưởng từng ngày tốt đẹp trôi qua, tận hưởng từng bữa ăn, từng lời ca 
tiếng hát. 


Và ngày tháng cứ thế trôi, buổi bình minh nào cũng sáng tươi đẹp đế, 
còn buổi tối nào sau đó cũng mát mẻ trong lành. Thế nhưng mùa thu trôi đi 
quá nhanh; ánh sáng vàng óng dần ngả sang màu bạc xám, những chiếc lá 
mỏng manh cuối cùng cũng rời khỏi cành cây trơ trụi. Gió lạnh bắt đầu thổi 
từ Dãy Núi Mù sang phía Đông. Mặt Trăng rằm tháng Mười đầy tròn vành 


https://thuviensach.vn 


vạnh trên bầu trời đêm, át hết những ngôi sao kém cạnh. Nhưng ở dưới thấp 
phía trời Nam, vẫn còn một ngôi sao đỏ rực. Cứ mỗi đêm, khi Mặt Trăng 
dần khuyết, ngôi sao đó lại càng tỏa sáng hơn. Frodo nhìn thấy nó qua 
khung cửa số, khảm vào các từng trời, rực cháy như con mắt canh chừng 
nhìn từ phía trên những tán cây mọc bên bờ miệng thung lũng. 


Nhóm Hobbit đã lưu lại nhà Elrond gần hai tháng trời, và tháng Mười 
Một đã trôi qua cùng những mảnh vụn cuối cùng của mùa thu, tháng Mười 
Hai cũng chuẩn bị trôi qua thì toán trinh sát bắt đầu trở về. Vài người đã 
vượt qua những con suối đầu Nguồn Xám vào vùng Truông Etten; vài 
người khác lại hướng về phía Tây, với sự trợ giúp của Aragom và dân Tuần 
Du, họ đã tìm hiểu khắp vùng đất dọc theo dòng Lũ Xám xuống tận 
Tharbad, nơi con Đường Bắc cũ cắt dòng sông tại phế tích một thị trấn. Khá 
đông số còn lại tỏa sang phía Đông và xuống phía Nam; một vài người 
trong số họ đã vượt Dãy Núi Mù vào rừng Âm U, trong khi những người 
khác qua đèo núi tại thượng nguồn Sông Diên Vĩ, xuống Vùng Đất Hoang, 
băng qua Đồng Diên Vĩ, rồi vượt một quãng đường dài để đến căn nhà xưa 
của Radagast ở Rhosgobel. Radagast không có ở đó nên họ đã trở về theo 
con đèo cao vẫn gọi là Cổng Sừng Đỏ. Hai con trai của Elrond, Elladan và 
Elrohir, là những người về sau cùng; họ đã trải qua một cuộc hành trình dài 
theo dòng Mạch Bạc đến một xứ sở lạ lùng, nhưng họ không chịu tiết lộ về 
chuyến đi với bất cứ ai ngoại trừ Elrond. 


Toán trinh sát không hề phát hiện thấy bất cứ dấu vết hay tin tức nào về 
lũ Ky Sĩ cũng như những tay sai khác của Kẻ Thù bất cứ nơi đầu. Ngay cả 
từ đàn Đại Bàng Dãy Núi Mù cũng không khai thác được tin gì mới. Họ 
chăng thấy hay biết gì về Gollum; ngoại trừ việc lũ sói hoang vẫn hội quân 
và lại săn mồi ở xa ngược dòng Sông Cả. Ba con ngựa đen được tìm thấy 
cùng nhau ở Khúc Cạn ngập nước. xác năm con khác được tìm thấy trên 
những mỏm đá của vùng ghềnh thác phía hạ nguồn, và cả một tấm áo 


https://thuviensach.vn 


choàng dài màu đen rách rưới. Không còn dấu vết nào của lũ Ky Sĩ Đen 
được phát hiện thêm, thậm chí không một ai cảm nhận được sự hiện diện 
của chúng ở bất cứ đầu. Dường như chúng đã biến khỏi miền Bắc. 


“Ít nhất tám trong số Chín Đầy Tớ đã để lại dấu tích,” Gandalf nói. “Sẽ 
là hấp tấp nếu đoán chắc bất cứ điều gì vào lúc này, tuy nhiên tôi nghĩ ta có 
thể hy vọng lũ Ma Nhẫn đã bị phân tán, và bát buộc phải trở về dưới trướng 
Chủ Nhân ở Mordor trong bộ dạng trống rỗng và vô hình. 


“Nếu vậy, chúng sẽ phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể đi săn 
trở lại. Dĩ nhiên Kẻ Thù có nhiều tay sai khác, thế nhưng chúng vẫn phải 
vượt qua cả một quãng đường dài đến biên giới Thung Đáy Khe mới có thể 
theo dấu con đường của chúng ta. Và nếu chúng ta thận trọng thì sẽ khó mà 
lần ra được. Nhưng chúng ta cũng không được trì hoãn lâu hơn nữa.” 


Elrond cho mời nhóm Hobbit đến gặp riêng. Ông nhìn Frodo một cách 
nghiêm nghị. “Đã đến lúc rồi,” ông nói. “Nếu chiếc Nhẫn phải lên đường, 
nó cần đi sớm. Thế nhưng những người đi theo nó không thể trông chờ sự 
trợ giúp từ chiến tranh hay vũ lực. Họ phải đi vào vùng đất của Kẻ 'Thù, rời 
xa mọi sự hỗ trợ. Vậy cháu còn muốn giữ lời không Frodo, rằng cháu sẽ là 
Người Mang Nhẫn?” 


“Cháu vẫn giữ lời,” Frodo trả lời. “Cháu sẽ đi cùng Sam.” 


“Vậy thì ta không thể giúp được nhiều, ngay cả việc chỉ bảo cháu,” 
Elrond nói. “Ta tiên đoán được rất ít về con đường cháu sẽ đi; và ta cũng 
không biết cháu nên hoàn thành nhiệm vụ này bằng cách nào. Bóng Đêm 
giờ đã tràn tới chân Dãy Núi Mù, và đã tiến đến sát cả ranh giới dòng Lũ 
Xám; bên trong Bóng Đêm đó, tất cả đều tăm tối trước mắt ta. Cháu sẽ gặp 
rất nhiều kẻ thù, kẻ lộ diện, kẻ trá hình; nhưng cháu cũng sẽ có thêm nhiều 
bạn bè trên đường, ngay cả khi cháu không định tìm kiếm. Ta sẽ gửi tin tới 


https://thuviensach.vn 


những người ta quen trên thế giới rộng lớn bên ngoài; thế nhưng giờ đây 
ngoài kia đã trở nên quá nguy hiểm, có thể nhiều tin sẽ bị thất lạc, hoặc 
không thể đến nơi sớm hơn cháu tự đến. 


“Và ta sẽ chọn bạn đường cho cháu, những người sẽ đi cùng cháu đến 
tận nơi nào họ muốn, hay vận may cho phép. Số lượng ít thôi, bởi hy vọng 
của cháu chính là ở tốc độ và bí mật. Giá ta có cả một đội quân Tiên nai nịt 
giáp trụ thời Cựu Niên thì cũng chăng giúp được gì cháu mấy, mà chỉ khơi 
gợi thêm sức mạnh của Mordor. 


“Hội Đồng Hành bảo vệ Nhẫn sẽ gồm Chín người; Chín Bộ Hành để đối 
trọng với Chín Ky Sĩ tà ác. Gandalf sẽ đi cùng cháu và người hầu cận trung 
thành của cháu; bởi đây sẽ là nhiệm vụ trọng đại nhất, và cũng có thể là 
đoạn kết những nhọc nhằn của ông ấy. 


“Số còn lại sẽ là những dại điện khác của toàn bộ Người Dân Tự Do trên 
Thế Giới: Tiên, Người Lùn, và Con Người. Legolas sẽ thay mặt người Tiên; 
Gimli con trai Glóin sẽ thay mặt Người Lùn. Họ sẵn lòng đi cùng cháu ít 
nhất là tới đèo qua Dãy Núi Mù, và có thể sẽ còn xa hơn. Về phần Con 
Người, cháu sẽ có Aragorn con trai Arathorn, bởi chiếc Nhẫn của Isildur 
liên quan mật thiết tới anh ấy.” 


“Sải Chân Dài!” Frodo reo lên. 


“Đúng vậy,” chàng nói với nụ cười trên môi. “Tôi đã xin phép thêm một 
lần nữa được làm bạn đồng hành cùng cậu, Frodo ạ.” 


“Tôi đã định cầu xin anh đi cùng,” Frodo nói, “nhưng tôi tưởng anh định 
đến Minas Tirith với Boromir chứ.” 


“Tôi đến đó mà,” Aragom trả lời. “Và Thanh Kiếm Gãy sẽ được rèn lại 
trước khi tôi tham gia cuộc chiến. Tuy nhiên con đường của cậu và con 
đường của chúng tôi trùng nhau suốt hàng trăm dặm. Vậy nên Boromir 
cũng sẽ đi cùng Hội Đồng Hành. Anh ấy là một người dũng mãnh.” 


https://thuviensach.vn 


“Như vậy vẫn còn hai người nữa,” Elrond lên tiếng. “Ta sẽ phải cân 
nhắc xem. Ta sẽ tìm trong gia tộc mình xem ai thích hợp có thể đi cùng.” 


“Nhưng nếu vậy thì sẽ chẳng còn chỗ cho bọn cháu nữa!” Pippin tuyệt 
vọng hét lên. “Bọn cháu không muốn bị bỏ rơi. Bọn cháu muốn đi cùng 
Frodo.” 


“Đó là vì các cậu không hiểu và không thể tưởng tượng ra được những 
øì đang chờ đợi phía trước,” Elrond nói. 


“Cả Frodo cũng vậy,” Gandalf chen vào, bất ngờ tỏ ý ủng hộ Pippin. 
“Hay bất cứ ai trong số chúng ta cũng thế. Đúng là nếu những anh chàng 
Hobbit trẻ tuổi này hiểu được mối nguy đó, họ sẽ không đời nào dám đi 
đâu. Nhưng họ sẽ vẫn ước được đi, hoặc ước rằng họ dám, họ hắn sẽ xấu hổ 
và buồn bã. Elrond ạ, tôi nghĩ trong vấn đề này chúng ta tin tưởng vào tình 
bạn của họ thì sẽ tốt hơn là tin vào sự thông thái kiệt xuất. Ngay cả nếu ông 
chọn cho chúng tôi một vị chúa Tiên, như Glorfindel chắng hạn, thì ngài 
cũng không thể thổi bay tòa Tháp Tối, cũng chăng thể mở ra con đường dẫn 
đến Ngọn Lửa bằng thứ quyền năng mà ngài sở hữu đâu.” 


“Ông nói rất nghiêm túc,” Elrond nói, “thế nhưng ta vẫn nghi ngại. Linh 
tính mách bảo ta rằng Quận giờ không còn ở ngoài vòng hiểm họa; và ta 
nghĩ nên cử hai cậu bé này trở lại đó báo tin, làm gì có thể theo thói tục quê 
hương họ để cảnh báo người dân về tai họa. Và dù có thế nào, ta vẫn mong 
giữ lại người trẻ nhất, Peregrin Took. Trái tim ta không nỡ để cậu ta đi.” 


“Vậy thì, thưa Chủ Nhân Elrond, ông sẽ phải nhốt cháu vào tù, hoặc gửi 
cháu về nhà trong bao tải buộc kín,” Pippin nói. “Bởi nếu không cháu sẽ 
tìm cách đi theo Hội Đồng Hành.” 


“Thế thì đành vậy. Cháu cũng sẽ đi,” Elrond nói, rồi ông thở dài. “Giờ 
thì chuyện về bộ Chín đã xong. Bảy ngày nữa Hội Đồng Hành sẽ phải lên 
đường.” 


https://thuviensach.vn 


Bảo Kiếm của Elendil đã được rèn lại bởi các Tiên thợ rèn, lưỡi kiếm 
được trang trí dải bảy ngôi sao nằm giữa Mặt Trăng lưỡi liềm và Mặt Trời 
tỏa sáng, xung quanh chạm khắc rất nhiều chữ rune; bởi Aragorn con trai 
Arathom sắp lên đường tham chiến ngăn cản cuộc dấy binh của Mordor. 
Thanh kiếm sáng ngời khi các mảnh được gắn liền thành một khối; ánh mặt 
trời tỏa ra đỏ rực bên trong, cả ánh trắng sáng lạnh lẽo, còn lưỡi kiếm thì 
cứng và sắc bén. Và Aragorn đặt cho nó một cái tên mới: Andúril, NÑgọn 
Lửa Phương Tây. 


Aragơorn và Gandalf thường sánh bước hoặc ngồi cùng nhau bàn bạc về 
con đường sẽ đi và những hiểm nguy họ sẽ gặp; và họ nghiền ngẫm toàn bộ 
những truyền thuyết, những bản đồ cùng sách vở có trong nhà Elrond. 
Thỉnh thoảng Frodo cũng tham gia cùng; thế nhưng cậu hoàn toàn bằng 
lòng để mặc họ dẫn lối và dành cho Bilbo gần như tất cả thời gian còn lại. 


Những ngày cuối ấy, cứ đến tối nhóm Hobbit lại cùng nhau ngồi trong 
Sảnh Lửa. Ở đó, giữa bao nhiêu câu chuyện, họ được nghe toàn bộ bản 
trường ca về Beren và Lúthien và chiến công giành được viên Đại Ngọc; 
thế nhưng vào ban ngày khi Merry và Pippin ra ngoài rong ruổi, Frodo và 
Sam lại tới cùng với Bilbo trong căn phòng nhỏ của ông. Ở đó Bilbo đọc 
những trích đoạn từ quyển sách đang viết (mà xem chừng vẫn còn rất sơ 
sài), một vài mẫu thơ ông làm, hoặc ghi lại vắn tắt những cuộc phiêu lưu 
của Frodo. 


Vào buổi sáng ngày cuối cùng chỉ một mình Frodo ở lại với Bilbo, ông 
Hobbit già kéo ra từ dưới gầm giường một hộp gỗ. Ông mở nắp đậy và mò 
mẫm bên trong. 

“Thanh kiếm của cháu đây,” ông nói. “Nhưng nó gãy rồi, cháu biết đấy. 
Ta cất nó đi để giữ cho an toàn nhưng ta lại quên hỏi xem thợ rèn có thể sửa 


https://thuviensach.vn 


được không. Giờ thì không kip rồi. Vậy nên ta nghĩ, có lẽ cháu sẽ vui lòng 
lấy thứ này, biết đầu đấy?” 


Ông lấy ra từ trong hộp một thanh kiếm nhỏ đựng trong bao da đã cũ 
sờn. Rồi ông rút nó ra, lưỡi kiếm bóng loáng rõ ràng được chăm sóc thường 
xuyên chợt tỏa ra ánh sáng lạnh giá. “Đây là thanh Mũi Đốt,” ông nói, rồi 
đầm xuyên rất ngọt vào thanh rầm gỗ mà chăng tốn nhiều sức lực. “Hãy 
cầm lấy, nếu cháu thích. Ta chắc không cần đến nó nữa đâu, ta nghĩ vậy.” 


Frodo chấp nhận với lòng biết ơn sâu sắc. 


“Còn có thêm thứ này nữa!” Bilbo vừa nói vừa đưa ra một gói nhỏ tuy 
nhìn có vẻ nặng nề. Ông tháo ra vài lớp vải cuộn đã cũ, rồi nhấc lên một 
tấm giáp nhỏ. Nó được dệt sít từ rất nhiều vòng nhỏ, mềm mại gần như vải, 
lạnh như băng và bên hơn cả thép. Tấm giáp tỏa sáng như bạc nhuộm ánh 
trăng, lại được gắn đầy những hạt ngọc trắng. Đồng bộ còn có một thắt lưng 
đính ngọc trai và pha lê. 


“Quả là đẹp, phải không nào?” Bilbo nói, lật lật tấm áo dưới ánh sáng. 
“Và hữu dụng nữa. Đây là tấm giáp Người Lùn Thorin tặng ta đấy. Ta lấy 
lại từ Mỏ Cộ trước khi rời nhà, và xếp vào đống hành lý. Ta mang theo tất 
cả những vật kỷ niệm liên quan đến cuộc Hành Trình trước đây, chỉ trừ 
chiếc Nhẫn. Nhưng ta chẳng mong sử dụng tấm giáp này, và giờ ta cũng 
chăng cần đến nó, ngoài việc thỉnh thoảng lấy ra ngắm nhìn. Nếu mặc vào, 
cháu gần như không cảm thấy nặng chút nào hết.” 


“Cháu mặc vào sẽ - chà, nhưng trông chắc sẽ chắng hợp tí nào đâu,” 
Frodo nói. 


“Giống hệt những øì ta từng tự nói với bản thân,” Bilbo trấn an. “Nhưng 
đừng bao giờ quan tâm đến vẻ bề ngoài. Cháu có thể mặc bên trong áo 
khoác mà. Nào! Cháu phải chia sẻ bí mật này với ta nhé. Đừng nói với ai 


https://thuviensach.vn 


khác! Nhưng ta sẽ an lòng nếu biết cháu mặc nó. Ta đồ rằng nó thậm chí 
còn có thể đỡ được cả lưỡi dao của lũ Ky Sĩ Đen,” câu cuối ông thì thầm. 


“Được rồi, cháu sẽ lấy,” Frodo nói. Bilbo mặc vào cho cậu, thắt chặt 
thanh Mũi Đốt vào dải thắt lưng lấp lánh; rồi Frodo mặc ra ngoài bộ đồ đã 
bạc màu sương gió, quần ống túm, áo chẽn, và cuối cùng là áo khoác. 


“Cháu trồng chỉ như một chàng Hobbit bình thường,” Bilbo nói. 
“Nhưng giờ cháu giấu bên trong nhiều hơn lộ ra ở bên ngoài rồi đấy. Chúc 
cháu may mắn!” Ông quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ngâm nga một điệu 
hát. 


“Cháu không biết phải cảm ơn bác như thế nào, bác Bilbo ạ, vì những 
thứ này, và vì đã đối xử tốt bụng với cháu từ trước đến nay,” Frodo nói. 


“Vậy thì đừng cố!” Người Hobbit già nói trong khi quay người lại vỗ 
lưng cậu. “Ôi,” ông hét lên. “Giờ lưng cháu cứng quá không vỗ nối! Nhưng 
phải nhớ nhé: người Hobbit cần phải đoàn kết, đặc biệt là nhà Bao Gai. Tất 
cả những øì ta đòi hỏi cháu đền đáp lại chỉ là: hãy chăm sóc bản thân thật 
chu đáo, hãy mang về thật nhiều tin tức, và bất cứ bài ca hay câu chuyện cổ 
nào cháu nghe được. Ta sẽ cố hết sức hoàn thành quyển sách trước khi cháu 
quay về. Ta mong được viết quyển thứ hai nếu ta có thời gian.” Ông nghẹn 
giọng rồi lại vội vã quay ra phía cửa sổ, khẽ hát. 


Tôi ngồi nhớ bên bếp lửa 
về rất nhiều điều đã qua, 


https://thuviensach.vn 


về những hoa đồng, cánh bướm 
từ những mùa hè đã xa; 


Và lá vàng cùng tơ nhện 
những thu đã lâu lắm rồi, 
có sương sớm và nắng bạc, 
gió lùa trên mái tóc tôi. 


Tôi ngôi ngẫm bên bếp lửa 
thế giới ra sao ngày mai 

khi đông qua, xuân sau đến 
mà tôi chẳng còn được hay. 


Chốn chốn bao nhiêu điều lạ 
mắt tôi hãng còn muốn xem: 
mỗi khu rừng mỗi xuân mới 

một màu xanh chưa hề quen. 


Tôi ngồi mộng bên bếp lửa 
về những người từ muôn xưa, 
và người sẽ trông thế giới 

tôi không còn thấy bao giờ. 


Nhưng giữa mơ mòng chuyện cũ, 
tôi vẫn để tai lắng nghe 

chờ tiếng nói cười trước cửa 
cùng tiếng chân ai quay về. 


https://thuviensach.vn 


Đó là một ngày cuối tháng Chạp u ám và lạnh lẽo. ÑNgọn Gió Đông luồn 
qua những cành cây trơ trụi, lay động cả rừng thông xám xịt trên đồi. Từng 
mảng mây rách rưới trôi vội vã, sà thấp trên đầu lừng lững và đen kịt. Khi 
màn đêm ảm đạm buổi tối bắt đầu buông xuống, cũng là lúc Hội Đồng 
Hành chuẩn bị lên đường. Họ phải đi vào lúc nhá nhem, bởi được Elrond 
khuyên nên lợi dụng bóng đêm càng nhiều càng tốt, cho đến khi đi xa khỏi 
Thung Đáy Khe. 


“Các bạn nên cảnh giác vô số tai mắt lũ bầy tôi của Sauron,” ông nói. 
“Ta không còn nghi ngờ gì việc tin chiến bại của lũ Ky Sĩ đã đến được tai 
hắn, và hắn chắc chắn sẽ nổi cơn lôi đình. Giờ này rất có thể các gián điệp 
của hắn đã đi hoặc bay khắp những vùng đất phía Bắc. Thậm chí cần phải 
dè chừng cả trên trời những nơi các bạn đi qua.” 


› +®%£ % 


Hội Đồng Hành chỉ vũ trang rất ít, bởi lợi thế của họ là bí mật chứ 
không phải động binh. Aragorn giắt thanh Andúril nhưng không mang thêm 
vũ khí nào khác, chàng chỉ mặc duy nhất bộ quần áo đi đường màu xanh 
nâu cũ nát, đúng như dân Tuần Du ở những vùng hoang dã. Boromir mang 
thanh kiếm dài, kiểu dáng giống thanh Andúril, nhưng dòng dõi kém hơn, 
có thêm một chiếc khiên và cây tù và chiến trận. 

“Tù này kêu to và rõ ở những vùng thung lũng đồi,” gã nói “để khiến kẻ 
thù nào của Gondor cũng phải bỏ chạy!” Gã đặt tù và lên mồm thổi một hơi 
dài, tiếng tù vang vọng từ mỏm đá này sang mỏm đá khác, khiến bất cứ ai ở 
Thung Đáy Khe nghe được âm thanh đó cũng đều nhảy bật dậy. 


https://thuviensach.vn 


“Anh chớ vội thổi chiếc tù và đó thêm lần nữa, Boromir,” Elrond nói, 
“tới chừng nào anh lại đến biên giới lãnh thổ của anh và lâm vào vòng nguy 
khốn đã.” 


“Có thể,” Boromir đáp. “Nhưng tôi luôn cho chiếc tù và này lên tiếng 
mỗi lần tiến bước, cho dù từ nay có phải bước đi trong bóng tối, tôi cũng 
không thể lên đường như một tên trộm đêm như vậy được.” 


Chỉ mỗi mình Gimli Người Lùn mặc bên ngoài một bộ giáp ngắn được 
kết bằng những vòng thép, bởi Người Lùn chịu nặng cứ như không; gài 
trong thắt lưng gã còn có một chiếc rìu lưỡi to bản. Legolas đeo cây cung và 
một ống tên, chàng còn cài theo thắt lưng một con dao màu trắng. Các 
chàng Hobbit trẻ tuổi đều đeo kiếm lấy ở mộ đá; còn Frodo chỉ mang theo 
thanh Mũi Đốt, và áo giáp mặc giấu ở bên trong như mong muốn của Bilbo. 
Gandalf cầm theo pháp trượng, nhưng thắt bên sườn còn có thanh kiếm tiên 
Glamdring, cùng bộ với thanh Orcrist hiện đang nằm trên ngực thi hài 
Thorin duới lòng Ngọn Cô Độc. 


Tất cả đều được Elrond chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm, họ còn có áo khoác 
và áo choàng lót lông thú. Tất cả lương thực dự trữ, áo quần, chăn và những 
đồ dùng thiết yếu khác đều được chất lên một con ngựa lùn, còn con nào 
ngoài con vật tội nghiệp mà họ đã mang đến từ Bree. 


Quãng thời gian lưu lại Thung Đáy Khe đã khiến nó thay đổi kỳ diệu: 
giờ nó trông bóng bấy và tràn đầy sinh lực. Chính Sam là người đã nằng 
nặc chọn nó, chú tuyên bố rằng Bill (như chú gọi nó) sẽ sầu não đến chết 
nếu không được đi cùng. 


“Con vật đó gần như biết nói đấy,” chú nói, “và chắc chắn sẽ nói được 
nếu ở lại đây thêm ít nữa. Nó nhìn tôi với đôi mắt như thể cậu Pippin đã nói 
ra đấy: Sam ơi, nếu bạn không cho tớ đi cùng, tớ sẽ cứ lẽo đẽo theo sau cho 
coi.” Và thế là Bill được đi cùng với chân thồ hàng, song le là thành viên 
duy nhất trong Hội Đồng Hành chẳng hề tỏ ra phiền muộn chút nào. 


https://thuviensach.vn 


Cuộc từ biệt diễn ra trong sảnh lớn bên đống lửa, tất cả chỉ còn chờ một 
mình Gandalf, lão vẫn chưa ra khỏi ngôi nhà. Ánh lửa lập lòe chiếu qua 
mấy cánh cửa để ngỏ, và từ rất nhiều khung cửa số tỏa ra những ánh sáng 
dịu dàng. Bilbo khoác bên ngoài chiếc áo choàng rộng, đứng lặng lẽ trên 
bậc cửa bên cạnh Frodo. Aragorn ngồi cúi đầu xuống gối; chỉ có một mình 
Elrond hiểu rõ giờ khắc này có ý nghĩa thế nào đối với chàng. Những người 
còn lại chỉ là những bóng xám trong đêm tối. 


Sam đứng nút răng bên cạnh con ngựa, dán cặp mắt buồn bã xuống bờ 
vực sâu hút nơi có con sông lạnh lùng cuộn chảy phía dưới; cảm hứng 
phiêu lưu mạo hiểm của chú giờ đã xuống đến mức thấp nhất. 


“Anh bạn Bil] của tớ,” chú nói, “bạn lẽ ra chăng cần đi cùng bọn tớ. Bạn 
có thể ở lại đây mà chén đẫy cỏ khô thượng hạng trước khi mùa cỏ mới 
đến.” Bill quất đuôi chẳng nói chăng rằng. 


Sam nới bớt túi đồ trên vai, rồi chú lo âu rà soát lại trong đầu tất cả 
những gì chú đã nhét vào trong đấy, tự hỏi liệu chú còn quên thứ gì không: 
tài sản giá trị nhất của chú, bộ đồ nấu ăn; hộp muối nhỏ chú luôn mang theo 
và đong đầy vào bất cứ khi nào có thể; một lượng lớn cỏ hút (nhưng tôi có 
thể bảo đảm ngần ấy sẽ không đủ đâu); đá lửa và bùi nhùi; tất len; khăn trải; 
và mấy thứ lặt vặt mà Frodo đã bỏ quên nhưng Sam đã cất đi, để khi nào 
cậu chủ cần đến, chú sẽ lấy ra đắc thắng. Chú kiểm kê lại toàn bộ các thứ 
đó. 


“Thừng!” chú lãm bẩm. “Chưa có sợi thừng nào! Thế mà mới đêm qua 
mi còn tự nhắc mình: “Sam à, vậy một mẫu thừng thì sao? Nếu chưa có, mi 
sẽ phải cần đến nó đấy,' Đúng là mình sẽ cần đến nó, nhưng giờ thì kiếm 
đầu ra.” 


https://thuviensach.vn 


Vừa lúc đó, Elrond cùng Gandalf bước ra, rồi ông gọi Hội Đồng Hành 
lại gần. “Đây là lời cuối cùng của ta,” ông nói bằng giọng trầm lắng. 
“Người Mang Nhẫn đã nhận nhiệm vụ tìm đường tới Đỉnh Định Mệnh. 
Riêng anh ấy sẽ phải tuân thủ những điều sau: không được ném chiếc Nhẫn 
đi, cũng không được trao cho bất cứ tay sai nào của Kẻ Thù, hoặc kể cả bất 
cứ người nào khác, trừ các thành viên của Hội Đồng Hành và Hội Đồng, mà 
cũng chỉ trong tình huống nguy cấp nhất. Những người khác đi cùng anh 
trên cơ sở tự nguyện, để hỗ trợ anh trên đường. Các vị có thể đi cùng, quay 
về, hoặc đi đường khác theo hoàn cảnh. Các vị đi càng xa thì sẽ càng khó 
rút lui; tuy nhiên các vị không bị giao kèo hay phải thề nguyên øì phải đi xa 
hơn các vị muốn. Bởi các vị vẫn chưa lượng được sức mạnh của lòng mình, 
và các vị không thể lường trước mỗi người sẽ gặp phải những gì trên 
đường.” 


“Chỉ kẻ bất tín mới đánh bài chuồn khi con đường trở nên tăm tối,” 


Gimili nói. 


“Có lẽ,” Elrond nói, “nhưng đừng để những ai chưa từng thấy hoàng 
hôn phải thề nguyền đi vào bóng tối.” 


“Nhưng lời thề sẽ khiến trái tim run rẩy trở nên mạnh mẽ,” Gimili đáp 
lại. 


“Hoặc khiến nó tan vỡ,” Elrond nói. “Đừng nhìn quá xa về phía trước! 
Hãy lên đường với những trái tim mạnh mẽ! 'Fạm biệt, phúc lành của người 
Tiên, của Con Người và của toàn bộ Người Dân Tự Do sẽ theo chân các vị. 
Cầu cho những vì sao luôn tỏa sáng trên khuôn mặt các vị!” 

“Chúc... chúc may mắn!” Bilbo hét lên, cả lăm vì lạnh. “Ta không mong 
cháu sẽ thường xuyên viết nhật ký, Frodo yêu quý ạ, nhưng ta sẽ yêu cầu 


I? 


cháu kể lại tất cả khi quay về đấy. Và đừng đi lâu quá! Tạm biệt 


https://thuviensach.vn 


Rất nhiều người khác của nhà Elrond đứng lẫn trong bóng đêm dõi theo 
bước chân họ, thì thầm nói những lời tiễn biệt. Không một tiếng cười, 
không âm nhạc, cũng chăng lời ca. Rồi họ quay đi và lặng lẽ biến vào màn 
đêm. 


Họ vượt qua cây cầu, rồi rẽ lên con đường dốc đứng dẫn ra khỏi thung 
lũng xẻ đôi tức Thung Đáy Khe; họ vượt qua một quãng đường dài trước 
khi lên đến một truông cao, nơi gió rít qua bãi thạch nam. Họ liếc nhìn Ngôi 
Nhà Ấm Cúng Cuối Cùng đang lập lòe phía dưới rồi sải bước vào sâu trong 
đêm tối. 


› +®%£ % 


Tại Khúc Cạn sông Bruinen, họ rời Đường Cái rồi lần theo lối đi hẹp 
giữa những vùng đất mấp mô hướng xuống phía Nam. Mục đích của họ là 
men theo triền Tây Dãy Núi Mù càng nhiều dặm càng nhiều ngày càng tốt. 
Đất đai nơi này gập ghềnh và căn cỗi hơn rất nhiều so với đồng bằng Sông 
Cả xanh mướt trong Vùng Đất Hoang phía bên kia dãy núi, vì lẽ đó cuộc 
hành trình sẽ chậm chạp hơn; tuy nhiên họ hy vọng bằng cách này sẽ tránh 
được sự theo dõi của những cặp mắt thiếu thân thiện. Cho đến nay, hiếm khi 
gián điệp của Sauron bị bắt gặp ở vùng đất trơ trọi này, và đường lối ở đầy 
gần như chăng ai biết nhiều trừ người Thung Đáy Khe. 


Gandalf dẫn đầu đoàn người, sánh vai với lão là Aragorn, người nắm rõ 
vùng đất này ngay cả trong đêm tối. Những người khác lần lượt nối theo 
sau, còn Legolas, với cặp mắt tỉnh tường, đi đoạn hậu. Đoạn đầu của cuộc 
hành trình hết sức nặng nhọc thê lương, Frodo chẳng còn nhớ gì nhiều về 
nó, chỉ trừ cơn gió. Bởi nhiều ngày không nắng một luồng gió băng giá đã 


https://thuviensach.vn 


tràn xuống từ Dãy Núi Mù phía Đông, và có vẻ không quần áo nào cản 
được những ngón tay luồn lách của nó. Mặc dù cả Hội Đồng Hành đều 
được chuẩn bị quần áo cẩn thận, nhưng dù đang di chuyển hay nghỉ ngơi, 
chăng mấy khi họ cảm thấy ấm. Họ ngủ một cách khó nhọc vào buổi trưa 
bên trong những hố đất, hay ẩn dưới những bụi gai rối mọc dày ở khắp nơi. 
Đến chiều muộn họ được người canh gác đánh thức dậy ăn bữa chính: lạnh 
ngắt và ảm đạm, bởi họ không thể đánh đối sự an toàn mà nhóm lửa. Tối 
đến họ lại tiếp tục lên đường, luôn luôn cố thắng hướng Nam trong chừng 
mực họ còn tìm ra đường. 


Ban đầu nhóm Hobbit có cảm giác rằng, cho dù bước thấp bước cao rã 
cả chân đến tận khi kiệt sức, thực chất họ chỉ bò như sên và chẳng nhích 
được mấy tí. Ngày nào cảnh vật xung quanh cũng đều giống hệt như những 
ngày trước đó. Nhưng dãy núi vẫn ngày càng sát lại gần. Phía Nam Thung 
Đáy Khe núi lên cao hơn nữa, rồi uốn dài về phía Tây; quanh chân dãy núi 
chính khấp khếnh một vùng càng lúc càng mở rộng gồm những đồi hoang, 
và những thung lũng sâu ngập tràn nước xiết. Đường mòn ở đây tất ít, lại 
quanh co khúc khuỷu, và thường chỉ dẫn họ tới những bờ vực thăng đứng, 
hoặc xuống những đầm lầy man trá. 


Thời tiết bắt đầu thay đổi khi hành trình của họ bước sang tuần thứ ba. 
Gió bất ngờ lắng rồi đảo chiều thổi xuống phía Nam. Những đám mây trôi 
nhanh bị cuốn lên cao rồi thổi tan tác, và mặt trời ló ra, nhợt, sáng. Bình 
minh quang đãng và lạnh lẽo đã hiện ra cuối cuộc dạ hành đăng đãng và 
mệt mỏi. Đoàn lữ hành dừng chân trên một sống đồi thấp đỉnh được bao 
quanh bởi rặng cây nhựa ruồi cổ thụ thân xanh xám trông như xây nên từ 
chính đá đồi. Những tán lá sãm màu sáng óng cùng những chùm quả mọng 
hửng đỏ trong ánh bình minh ló dạng. 


Mãi tít phía Nam Frodo thấy ẩn hiện những rặng núi cao sừng sững hình 
như chắn ngang con đường mòn đang đưa bước Hội Đồng Hành. Phía bên 
trái rặng núi ba ngọn cao vượt lền tất cả; ngọn cao nhất, cũng là gần nhất, 


https://thuviensach.vn 


như chiếc răng nanh bịt tuyết chĩa lên trời, vách đá mặt Bắc to lớn, trơ trụi 
của nó phần lớn vẫn còn nằm trong bóng tối, nhưng hễ ánh nắng chiếu vào 
nó ở chỗ nào, chỗ đó chói lên màu đỏ. 


Gandalf đứng bên Frodo, ngắm nhìn dưới bàn tay che nắng. “Chúng ta 
đi giỏi đấy,” lão nói. “Chúng ta đã tới biên giới đất nước mà Con Người gọi 
là Đất Nhựa Ruôồi; rất đồng người Tiên sống ở đây vào những ngày hạnh 
phúc xa xưa, thuở Eregion là tên của nó. Chúng ta đã vượt qua bốn mươi 
lăm lý đường chim bay, dù đôi chân đã phải đi thêm rất nhiều dặm nữa. 
Đường đất và thời tiết giờ đây sẽ ôn hòa hơn, nhưng tất thảy hắn cũng sẽ 
nguy hiểm hơn.” 


“Dù nguy hiểm hay không, nắng đẹp đích thực vẫn cứ được đón chào 
trọng thị,” Frodo nói trong khi hất mũ trùm ra sau để mặc nắng mai rơi đầy 
trên mặt. 


“Nhưng dãy núi đang ở phía trước chúng ta,” Pippin nói. “Hồi đêm, 
chúng ta hăn đã đi chệch về hướng Đông.” 


“Không phải,” Gandalf nói. “Fại cậu nhìn được xa hơn nhờ ánh ngày 
trong trẻo. Phía sau những đỉnh kia, dãy núi uốn vòng về phía Tây Nam. Có 
rất nhiều bản đồ trong nhà Elrond, nhưng chắc cậu chẳng màng ngó qua bao 
giờ.” 


“Có chứ, thỉnh thoảng cháu cũng xem,” Pippin cãi, “nhưng cháu không 
nhớ được hết. Anh Frodo có cái đầu thích hợp hơn cho những thứ kiểu đó.” 


“Còn ta chẳng cần bản đồ,” Gimli lên tiếng khi vừa lên đến nơi cùng 
Legolas, gã nhìn trân trối về phía trước với tia sáng kỳ lạ trong cặp mắt sâu. 
“Kia là nơi mà cha ông chúng ta từng lao động ngày xưa, bọn ta đã chạm 
trổ hình dáng những đỉnh núi này vào rất nhiều sản phẩm kim khí và đá, 
vào cả nhiều bài hát và truyện kể nữa. Chúng đứng sừng sững trong giấc 
mơ của bọn ta: Baraz, Zirak, Shathôr. 


https://thuviensach.vn 


“Hước kia ta mới chỉ thấy chúng từ xa một lần duy nhất trong cuộc đời 
tỉnh thức, nhưng ta biết chúng và tên của chúng, bởi ở bên dưới chúng 
chính là Khazad-dâm, Quặng Tộc Lùn, nơi giờ đây được gọi là Vực Đen, 
hay Moria theo tiếng Tiên. Đằng kia là ngọn Barazinbar, nghĩa là Sừng Đỏ, 
hay Caradhras khắc nghiệt; đằng sau nó là Chĩa Bạc và Trán Mây: ngọn 
Trắng Celebdil, và ngọn Xám Fanuidhol, mà chúng ta thì gọi là Zirakzigil 
và Bundushathiir. 


“Ở nơi đó Dãy Núi Mù tách đôi, và ở giữa hai cánh núi có một thung 
lũng sâu rợp bóng cây mà bọn ta chẳng thể nào quên: Azanulbizar, Lũng 
Lạch Râm, mà người Tiên gọi là Nanduhirion.” 


“Và Lũng Lạch Râm chính là nơi chúng ta đang hướng đến,” Gandalf 
nói. “Nếu chúng ta trẻo qua con đèo mang tên Cổng Sừng Đỏ, dưới sườn 
bên kia đỉnh Caradhras, chúng ta sẽ xuống theo Bậc Lạch Rầm vào thung 
lũng sâu của Người Lùn. Dưới đó có Hồ Gương, cũng là nơi những con 
suối băng giá hợp thành dòng sông Mạch Bạc.” 


“Tối thẫm sao nước hồ Kheled-zâram,” Gimili nói, “lạnh giá sao những 
con suối dòng Kibil-nâla thì lạnh băng. Trái tim ta run rấy khi nghĩ đến việc 
sẽ sớm được gặp lại chúng.” 


“Mong anh sẽ được vui lòng mà ngắm cảnh vật ở đó, Người Lùn tốt 
bụng ạ!” Gandalf đáp. “Nhưng dù anh có làm điều øì thì ít nhất chúng ta 
cũng không được dừng lại ở thung lũng đó. Chúng ta phải xuôi theo dòng 
Mạch Bạc vào bên trong những khu rừng bí mật, rồi tới Sông Cả, và rồi...” 

Lão ngừng lời. 

“Vâng, và rồi đến đâu nữa?” Merry hỏi. 

“Đến cuối cuộc hành trình - khi mọi việc kết thúc,” Gandalf trả lời. 


“Chứng ta không được nhìn quá xa về phía trước. Hãy cứ mừng vì chúng ta 
đã kết thúc chặng đầu một cách an toàn. Ta nghĩ chúng ta sẽ nghỉ lại đây, 


https://thuviensach.vn 


không chỉ ngày hôm nay mà cả đêm nay nữa. Quanh Đất Nhựa Ruôồi không 
khí trong lành. Phải nhiều xấu xa xảy đến lắm thì một mảnh đất mới quên 
được người Tiên, nếu họ từng cư ngụ ở đó.” 


“Đúng vậy,” Legolas trả lời. “Nhưng người Tiên ở đất này thuộc chủng 
tộc xa lạ với dần tiên rừng như chúng tôi, và giờ đây cỏ cây nơi này đã lãng 
quên họ. Tôi chỉ nghe thấy những phiến đá vẫn còn khóc thương cho họ: 
người đào chúng tôi dưới sâu, người tạc chúng tôi nên đẹp, người xây 
chúng tôi lên cao; nhưng người đã ra đi mất. Họ đã ởi rồi. Họ đã ra tới 
Cảng từ cách đây lầu lắm.” 


Sáng hôm đó họ nhóm lên đống lửa bên trong vạt đất trũng sâu được che 
khuất bằng những bụi nhựa ruồi lớn, rồi ăn bữa tối-sáng thịnh soạn và vui 
vẻ nhất kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình. Họ không vội vã đi ngủ ngay sau 
đó, bởi họ biết sẽ có cả buổi tối để ngủ vùi, và họ cũng chăng có ý định xuất 
hành trước đêm ngày hôm sau. Chỉ riêng Aragorn là trầm ngâm và bồn 
chồn. Một lúc sau chàng rời Hội Đồng Hanh để lang thang trên sống đồi; ở 
đó chàng đứng dưới một bóng cây, nhìn về phía Nam rồi về phía Tây, 
nghiêng đầu như thể đang nghe ngóng điều gì đó. Rồi chàng trở lại miệng 
vạt đất trũng, nhìn xuống những người khác đang nói cười vui vẻ. 


“Có chuyện øì vậy, Sải Chân Dài?” Merry hỏi lên. “Anh đang tìm kiếm 
thứ gì đấy? Anh nhớ ngọn Gió Đông sao?” 


“Dĩ nhiên là không,” chàng trả lời. “Nhưng tôi nhớ một vài thứ. Tôi 
từng ở Đất Nhựa Ruôi trong suốt nhiều mùa. Giờ chẳng còn ai sinh sống ở 
đây nữa, nhưng các sinh vật khác thì vẫn còn suốt bốn mùa, đặc biệt là chim 
chóc. Vậy mà giờ đây mọi thứ trừ các bạn đều im lặng. Tôi cảm thấy điều 
đó. Chăng có bất cứ âm thanh nào trong vòng vài dặm xung quanh chúng 
ta, nên tiếng của mọi người vang vọng trên mặt đất. Tôi không hiểu sao 
nữa.” 


https://thuviensach.vn 


Gandalf nhìn lên với vẻ quan tâm bất chợt. “Nhưng anh đoán lý do là 
øì?” lão hỏi. “Còn gì bất ngờ hơn là bắt gặp tới những bốn Hobbit, đó là 
chưa kể số còn lại chúng ta, tại một nơi chăng mấy khi có bóng dáng hay 
tiếng con người?” 


“Tôi mong chỉ là thế,” Aragom trả lời. “Thế nhưng tôi lại cảm thấy sợ 
và linh tính mách bảo cần phải cảnh giác. Tôi chưa từng thấy thế này ở đây 
bao giờ.” 


“Vậy thì chúng ta phải thần trọng hơn,” Gandalf nói. “Nếu anh đưa một 
Tuần Du đi cùng thì nhất định phải lắng nghe anh ta, nhất là khi Tuần Du đó 
lại là Aragorn. Chúng ta không được nói to nữa, hãy im lặng nghỉ ngơi, và 
cắt cử canh gác.” 


Hôm đó đến lượt Sam gác phiên đầu, nhưng Aragormn cũng tham gia với 
chú. Còn những người khác đều đi ngủ. Sư im lặng mỗi lúc một nặng nề 
đến nỗi cả Sam cũng cảm nhận được. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở 
của những người đang ngủ. Tiếng con ngựa lùn vẫy đuôi và thỉnh thoảng 
khua chân trở nên náo động. Sam nghe được cả tiếng những khớp xương 
kêu răng rắc mỗi lần chú xoay người. Im lặng chết chóc bao phủ xung 
quanh chú, và trùm lên trên tất cả là bầu trời xanh trong, khi Mặt Trời lên 
cao từ phía Đông. Xa về phía Nam bỗng một mảng tối xuất hiện, lớn dần, 
lan về phía Bắc như một làn khói bị cuốn trong gió. 


“Gì thế kia, anh Sải Chân Dài? Không giống mây chút nào,” Sam thì 
thầm với Aragorn. Chàng không trả lời trong khi vẫn nhìn chằm chằm lên 
trời; nhưng chăng cần phải đợi lâu, Sam cũng tự thấy được thứ gì đang kéo 
đến. Hàng đàn chim, bay rất nhanh, chúng lượn vòng vần vũ, đảo qua khắp 
vùng đất như đang tìm kiếm một thứ øì; và chúng đang tiến đến mỗi lúc 
một gần. 


https://thuviensach.vn 


“Nằm sát xuống và im lặng!” Aragorn rít lên, kéo Sam vào bóng râm 
bụi nhựa ruồi gần đó; vừa lúc một đàn chim thình lình tách khỏi đội hình 
chính mà sà xuống thấp, hướng thẳng đến sống đồi. Sam nghĩ chúng là một 
loài quạ kích thước rất lớn. Khi chúng bay qua phía trên họ, cả một đàn 
đông đặc đến nỗi bóng chúng phủ đen kín mặt đất phía dưới, họ nghe thấy 
tiếng kêu quác quác chói ráy. 


Mãi đến lúc bầy chim biến mất hắn vào đường chân trời phía Bắc, phía 
Tây, và bầu trời trở lại màu xanh trong, Aragorn mới nhốm dậy. Chàng 
nhảy tới đánh thức Gandalf. 


“Đoàn quân quạ đen đang bay khắp vùng đất giữa Dãy Núi Mù và sông 
Lũ Xám,” chàng thông báo, “và chúng vừa bay qua Đất Nhựa Ruồi. Chúng 
không phải gốc ở đây; chúng là lũ crebain rừng Fangorn và Dunland. Tôi 
không biết chúng đến đây làm gì: có thể là tai họa gì đó đã xảy ra ở phía 
Nam khiến chúng phải bay đi trốn; nhưng tôi nghĩ bọn chúng đang do thám 
vùng đất này. Tôi cũng thấy rất nhiều ó bay ở tầng cao hơn. Tôi nghĩ chúng 
ta nên tiếp tục đi ngay tối nay. Đất Nhựa Ruồi không còn trong lành với 
chúng ta nữa rồi, nó đã bị theo dõi.” 


“Nếu vậy thì Cống Sừng Đỏ sẽ chăng khá hơn,” Gandalf nói, “và tôi 
không thể tưởng tượng ra chúng ta sẽ phải vượt qua đó bằng cách nào để 
không bị bắt gặp. Nhưng chúng ta sẽ tính chuyện đó khi đến lúc. Còn về 
chuyện lên đường ngay khi trời tối, tôi e rằng anh nói đúng.” 


“May mà đống lửa không bốc lên nhiều khói, và cũng đã gần tàn trước 
khi lũ crebain bay đến,” Aragorn nói. “Giờ chúng ta phải dập tắt đi và 
không được nhóm lại nữa.” 


“Nào đã phải dịch hạch hay phiền toái gì cho cam!” Pippin than thở. Cái 
tin không thổi lửa, và lên đường ngay buổi tối, đã đến tai cậu ngay khi cậu 


https://thuviensach.vn 


vừa ngủ dậy vào cuối buổi chiều. “Tất cả chỉ vì một đàn quạt! Cháu đã 
mong hôm nay có bữa tối thật ngon: món gì đó nóng hổi.” 


“Thì cậu cứ tiếp tục mong đi,” Gandalf nói. “Phía trước có thể còn có 
nhiều bữa tiệc bất ngờ dành cho cậu. Phần ta thì chỉ muốn một tấu thuốc để 
hút một cách nhàn nhã, và đôi bàn chân ấm hơn. Tuy nhiên, chúng ta có thể 
chắc chắn một điều: trời sẽ ấm hơn khi chúng ta xuống miền Nam.” 


“Quá ấm, tôi chắng thắc mắc làm øì,” Sam lấm bẩm với Frodo. “Tôi thì 
cho là đã đến lúc chúng ta nhìn thấy cái Đỉnh Núi Cháy đó, và nhìn được 
cuối Con Đường rồi kìa. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ cái Sừng Đỏ, hay còn gọi cái 
gì đấy, có thể là nó rồi, cho đến khi Gimli làm cho một bài. Đúng là thứ 
ngôn ngữ trẹo cả lưỡi của Người Lùn!” Chăng tấm bản đồ nào lọt được vào 
đầu óc Sam, và tất cả các khoảng cách nơi những vùng đất lạ lẫm này đều 
rộng lớn đến nỗi chú chăng phân biệt øì được nữa. 


Hội Đồng Hành ẩn nấp suốt cả ngày hôm đó. Những con chim đen đúa 
bay qua thêm vài lần nữa; cho đến khi Mặt Trời phía Tây ngả sang màu đỏ 
rực, chúng mới chịu mất hút về phía Nam. Đúng hoàng hôn, họ lại tiếp tục 
lên đường. Họ đi hơi chếch về phía Đông, nhắm hướng tới đỉnh Caradhras, 
mà mãi tít đăng xa vẫn lờ mờ ánh đỏ trong tia sáng cuối cùng của mặt trời 
lặn. Những vì sao trắng lần lượt hiện ra trên nền trời dần tối. 


Theo bước Aragorn, họ đi vào một vệt đường khá tốt. Frodo thấy như đó 
là tàn tích một con đường cổ, từng rộng rãi và được quy hoạch cẩn thận, nối 
liền Đất Nhựa Ruôi với con đường đẻo. Mặt Trăng, chính độ tròn, mọc trên 
rặng núi, tỏa xuống một thứ ánh sáng mờ ảo khiến bóng những hòn đá đen 
thẫm. Nhiều hòn nom như thể do tay người tạc ra, cho dù lúc này chúng 
nằm lăn lóc thảm hại trên vùng đất hoang vu, căằn cỗi. 


Lúc ấy đang là cái giờ lạnh thấu xương trước khi bình minh có thể 
khuấy động, còn mặt trăng là là dưới thấp. Frodo nhìn lên trời. Đột nhiên 


https://thuviensach.vn 


cậu thấy, hay cảm thấy một bóng đen bay vụt qua những ngôi sao xa, như 
thể trong phút chốc chúng mờ đi và rồi bừng sáng trở lại. Cậu rùng mình. 


“Ông có thấy cái gì vừa bay qua không?” Cậu hỏi Gandalf đang đi ngay 
đằng trước. 


“Không, nhưng ta có cảm thấy, bất kể nó là thứ gì nữa,” lão trả lời. “Có 
thể chăng là cái gì cả, chỉ là một làn mây mỏng.” 


“Thế thì nó trôi quá nhanh,” Aragorn thì thầm, “mà lại chằng cần đến 


^Š 3 


giÓ. 


Không có điều gì khác nữa xảy ra đêm hôm đó. Buổi bình minh ngày 
hôm sau còn tươi sáng hơn những ngày trước. Thế nhưng không khí lại trở 
lạnh; gió đã lại đối chiều về đăng Đông. Họ đi liên tiếp thêm hai đêm nữa, 
lầm lũi trẻo nhưng bắt đầu chậm dần khi con đường quanh co lên đến vùng 
đồi, và dãy núi vươn sừng sững, mỗi lúc một gần. Vào sáng ngày thứ ba, 
Caradhras đã đứng ngay trước mặt họ, đỉnh núi hùng vĩ tuyết phủ trông như 
dát bạc, nhưng sườn núi dựng đứng trơ trụi lại đỏ sãm như vấy máu. 


Bầu trời một màu xám xịt, còn mặt trời thì nhợt nhạt. Cơn gió giờ đây 
thối vòng lên phía Đông Bắc. Gandalf hít không khí rồi nhìn lại phía sau. 


“Mùa đồng đang tăng cường phía sau ta,” lão khẽ nói với Aragorn. “Các 
đỉnh mạn viễn Bắc kia trắng hơn trước đây; tuyết đang lan xuống thấp hơn 
dưới những vai núi. Đềm nay chúng ta sẽ ở giữa đường, tít trên cao, tới 
Cổng Sừng Đỏ. Chúng ta rất có thể sẽ bị phát hiện trên con đường hẹp đó, 
và còn có thể bị kẻ địch mai phục nữa; nhưng biết đâu thời tiết còn chết 
chóc hơn bất cứ kẻ thù nào. Bây giờ anh nghĩ sao về hành trình đã chọn, 
Aragormn?” 


https://thuviensach.vn 


Frodo tình cờ nghe thấy và hiểu rằng Gandalf và Aragorn đang tiếp tục 
cuộc tranh luận nào đó đã khởi đầu trước đây khá lâu. Cậu lắng nghe với 
nỗi lo âu: 


“Tôi nghĩ cuộc hành trình của chúng ta vốn dĩ đã an toàn suốt từ đầu 
đến cuối, ông biết rõ mà Gandalf,” Aragomn trả lời. “Những hiểm họa lường 
được và không lường được sẽ còn gia tăng khi chúng ta đi tiếp. Nhưng 
chúng ta phải đi tiếp; và sẽ chăng ích gì trì hoãn chuyện vượt dãy núi. 
Chẳng còn lối nào qua núi ở phía Nam nữa, mãi cho đến tận Cửa Núi 
Rohan. Tôi không còn tin đường đó kể từ khi nghe tin của ông về Saruman. 
Giờ đây ai biết thống chế của các Chúa Ngựa phục vụ bên nào?” 


“Ai mà biết được thật!” Gandalf nói. “Nhưng vẫn còn đường khác, và 
không phải lối đèo Caradhras: đó là con đường tối và bí mật mà ta đã từng 
đề cập.” 


“Làm ơn đừng nhắc đến nó thêm một lần nào nữa! Chưa phải lúc này. 
Đừng nói với mọi người, tôi xin ông đấy, đừng nói cho đến khi hiển nhiên 
chăng còn đường nào khác.” 


“Nhưng chúng ta phải quyết định trước khi đi tiếp,” Gandalf đáp lại. 


“Đợi mọi người đi ngủ rồi chúng ta sẽ tự cần nhắc tình hình,” Aragorn 
nói. 


Cuối buổi chiều hôm đó khi mọi người sắp kết thúc bữa sáng, Gandalf 
và Aragom tách đoàn, cùng đứng nhìn về phía Caradhras. Vách núi giờ sẵm 
màu và ảm đạm, còn đỉnh thì mầy xám che phủ. Frodo theo dõi hai người, 
tự hỏi cuộc tranh luận sẽ đi theo hướng nào. Khi họ quay lại với Hội Đồng 
Hành, Gandalf là người lên tiếng, và rồi cậu hiểu rằng họ đã quyết định 
đương đầu với giông gió và con đường đèo. Cậu cảm thấy yên tâm hẳn. Cậu 
không biết con đường tối và bí mật là con đường nào, song chỉ nội việc 


https://thuviensach.vn 


nhắc đến nó đã khiến Aragorn mất hết tinh thần, và Frodo lấy làm mừng vì 
lối đó đã bị bỏ qua. 


“Từ những dấu hiệu mà chúng ta đã nhận thấy gần đây,” Gandalf nói, 
“tôi sợ rằng Cổng Sừng Đỏ đang bị theo dõi; và tôi cũng e ngại với thời tiết 
đang bám theo chúng ta đây. Tuyết có thể sẽ rơi. Chúng ta sẽ phải đi thật 
lực mới được. Ngay cả vậy chúng ta cũng phải mất hơn hai cuốc đi mới lên 
được đến đỉnh đèo. Tối nay màn đêm sẽ buông sớm. Và chúng ta phải khởi 
hành ngay khi các anh chuẩn bị xong.” 


“Tôi muốn góp một vài ý kiến, nếu được phép,” Boromir lên tiếng. “Tôi 
được sinh ra dưới bóng Dãy Núi Trắng nên cũng biết chút ít về những cuộc 
hành trình trên cao. Trước khi xuống đến sườn bên kia, chúng ta sẽ phải 
chịu cái lạnh thấu xương, đấy là nếu không có gì tệ hại hơn. Liệu giữ bí mật 
có ích lợi øì nếu chúng ta vì thế mà chết cóng. Khi chúng ta rời nơi đây, vốn 
vẫn còn một ít cây bụi, mỗi người nên mang theo một bó củi, cố được càng 
nhiều càng tốt.” 


“Và Bill có thể mang nhiều hơn một chút, chăng phải sao anh bạn?” 
Sam nói. Con ngựa lùn nhìn chú ngán ngấẩm. 


“Được thôi,” Gandalf nói “Nhưng chúng ta không được phép dùng củi 
mang theo - trừ khi đến lúc phải chọn hoặc đốt lửa hoặc chết.” 


Hội Đồng Hành lại lên đường, mới đầu còn đi nhanh, nhưng chăng lầu 
sau lối đi đã bắt đầu dốc đứng và hiểm trở. Con đường ngoằn nghèo và 
cheo leo có nhiều chỗ gần như biến mất, lại còn bị chắn bởi rất nhiều đá lở. 
Đêm trở nên tối đen tang tóc dưới những đám mây khổng lồ. Gió lạnh buốt 
cuộn xoáy giữa những kẽ đá. Đến nửa đêm họ đã leo tới chân dãy núi vĩ 
đại. Con đường mòn hẹp giờ uốn quanh dưới một bức tường đá dốc đứng 
sang bên trái; phía bên trên, sườn Caradhras tăm tối sừng sững vô hình 


https://thuviensach.vn 


trong cảnh ảm đạm. Toàn bộ bên phải chỉ là một vùng đen kịt, nơi đất dưới 
chân bất chợt sụt xuống thành một thung lũng sâu hút. 


Họ khó nhọc leo lên một sườn dốc đầy đá sắc, rồi nghỉ lại một lát ở trên 
đỉnh. Frodo cảm thấy cái gì đó chạm nhẹ lên mặt. Cậu giơ tay và thấy 
những bông tuyết trắng mờ rơi đầy tay áo. 


Họ vẫn dãn tới, nhưng chăng mấy chốc tuyết đã rơi nhiều hơn, dày đặc 
cuộn cả vào mắt Frodo. Bóng Gandalf và Aragorn cúi gập người chỉ cách 
một hai bước chân phía trước cũng khó mà nhìn rõ. 


“Tôi chăng thích thế này chút nào,” Sam hốn hến ngay phía sau. “Tuyết 
vào buổi sáng trong lành thì được, nhưng tôi muốn nằm trong chăn lúc nó 
rơi kia. Ước gì chỗ tuyết này cuốn hết về Hobbit thôn cho rồi! Mọi người ở 
đó chắc sẽ rất vui.” Ngoại trừ các truông cao ở Tống Bắc, tuyết rơi dày 
hiếm khi có ở Quận, nên được coi như một sự kiện phấn khởi. Và một dịp 
vui chơi. Chăằng có người Hobbit còn sống nào (trừ Bilbo) còn nhớ Mùa 
Đông Khốc Liệt năm 1311, khi đàn sói trắng đã vượt qua dòng sông Bia 
Rum Ðun băng phủ để tấn công vào Quận. 


Gandalf dừng lại. Tuyết đóng thành lớp dày trên mũ trùm đầu và vai lão; 
tuyết cũng đã ngập quá mắt cá nơi ủng lão. 


“Đây chính là điều tôi sợ,” lão nói. “Bây giờ thì anh nói sao, Aragorn?” 


“Nói tôi cũng sợ,” Aragomn trả lời, “nhưng vẫn còn đỡ hơn nhiều điều 
khác. Tôi biết tuyết mang theo những rủi ro gì, dù hiếm khi có tuyết rơi dày 
thế này ở phía Nam, trừ ở tít cao trên núi. Nhưng chúng ta vẫn chưa lên cao; 
chúng ta mới chỉ ở xa phía dưới nơi các đường mòn thường thông suốt cả 
mùa đông.” 


“Tôi tự hỏi liệu đầy có phải thủ đoạn của Kẻ Thù hay không,” Boromir 
nói. “Người quê tôi vẫn thường đồn hắn có thể điều khiến cả bão tố ở Dãy 


https://thuviensach.vn 


Núi Bóng Tối sừng sững trên biên giới Mordor. Hắn có những quyền năng 
kỳ lạ và rất nhiều đồng minh.” 


“Tay hắn chắc phải mọc dài,” Gimli nói, “mới có thể kéo tuyết từ miền 
Bắc xuống đến đây để làm phiền chúng ta từ cách ba trăm lý.” 


“Tay hắn đã mọc dài,” Gandalf nói. 


Trong khi họ dừng chân, gió lặng hắn, tuyết cũng ngót cho đến khi gần 
như lạnh. Rồi họ lại nặng nhọc bước đi. Nhưng họ đi chăng được bao xa thì 
cơn bão trở lại thịnh nộ hơn trước. Gió gào rít đến chói cao, còn tuyết trở 
thành bão tuyết mù mịt. Chẳng mấy chốc kể cả Boromir cũng cảm thấy khó 
đi tiếp. Còn nhóm Hobbit, cúi gập người, ì ạch bám theo những người bạn 
đồng hành cao lớn; thế nhưng rõ ràng họ chăng thể đi được thêm bao xa, 
nếu tuyết vẫn tiếp tục rơi. Frodo cảm thấy chân mình nặng như chì. Pippin 
lết theo sau. Ngay cả Gimli, dù kiên cường như bất cứ Người Lùn nào khác, 
cũng phải vừa càu nhàu vừa lề bước. 


Bất chợt Hội Đồng Hành dừng lại, như thể họ vừa cùng nhất trí mà 
chăng cần ai phải nói ra. Họ nghe thấy những âm thanh kỳ quái trong bóng 
đêm xung quanh. Có thể đó chỉ là trò đùa của gió trong những khe nứt hay 
hốc đá, thế nhưng âm thanh đó nghe như tiếng gào thét, hay những tràng 
cười man dại. Đá bắt đầu rơi xuống từ trên sườn núi, bay vẻo qua đầu, hoặc 
giáng sầm xuống con đường ngay sát họ. Thỉnh thoảng họ lại nghe thấy một 
tiếng ầm đục, và một tảng đá lớn lăn xuống từ những đỉnh cao mất hút phía 
trên.” 


“Chúng ta không thể đi tiếp được nữa,” Boromir nói. “Kẻ nào gọi đây là 
gió thì cứ việc; những giọng nói chết chóc đang ở trên không; và những 
tảng đá kia thì đang nhằm vào chúng ta.” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi gọi đây là gió,” Aragorn nói. “Nhưng thế không có nghĩa những gì 
anh nói là vô lý. Có rất nhiều thứ xấu xa và thù địch trên thế giới này, chẳng 
hề có cảm tình với những kẻ đi bằng hai chân, song cũng chắng phải đồng 
minh của Sauron mà chỉ theo đuổi mục đích riêng. Một vài trong số đó hiện 
hữu trên thế giới này từ trước hắn lâu rồi.” 


“Caradhras được gọi là Đỉnh Khắc Nghiệt,” Gimli nói, “và đã nổi tiếng 
xấu xa từ xưa rồi, khi tin đồn về Sauron còn chưa đến được những vùng đất 
này.” 


“Kẻ thù là ai không quan trọng, nếu chúng ta không chống trả nổi đòn 
tấn công của hắn,” Gandalf nói. 


“Nhưng chúng ta biết làm gì đây?” Pippin khốn khổ hét lên. Cậu nép 
người vào cả Frodo lẫn Merry, và cậu run lên từng chập. 


“Hoặc dừng lại ngay đây, hoặc quay trở lại,” Gandalf nói. “Đi tiếp cũng 
vô ích. Chỉ lên cao một chút nữa thôi, nếu tôi nhớ chính xác, con đường này 
sẽ rời vách núi mà dẫn xuống một rãnh đất rộng và nông dưới chân một 
triền núi dốc dài và cứng. Ở đó chúng ta sẽ chăng có chỗ trú ẩn để tránh 
tuyết, đá - hay bất cứ thứ gì.” 


“Mà quay lại trong lúc cơn bão vẫn chưa tan cũng chăng hay hớm gì,” 
Aragon nói. “Suốt chặng đường lên đây chúng ta chẳng đi qua một chỗ nào 
trú tốt hơn vách núi này.” 


“Chỗ trú sao!” Sam càu nhàu. “Nếu đây là chỗ trú thì một bức tường 
không có mái cũng thành cái nhà.” 


Lúc này Hội Đồng Hành cùng nhau đứng nép vào vách núi sát hết mức 
có thể. Vách núi hướng về phía Nam, xuống gần chân núi thì hơi nhô ra, vì 
thế họ mong sẽ được bảo vệ khỏi ngọn gió từ phía Bắc và đá rơi. Thế nhưng 


https://thuviensach.vn 


những luồn gió xoáy vẫn cuộn tròn quanh họ từ mọi hướng, còn tuyết thì từ 
những đám mây tuôn xuống mỗi lúc thêm dày đặc. 


Họ đứng túm lại cùng nhau, lưng tựa sát vào vách núi. Chú ngựa lùn 
BiII đứng nhẫn nại nhưng khốn khổ trước nhóm Hobbit, che chắn phần nào 
cho họ; thế nhưng chăng mấy nỗi tuyết đã đóng dày lên tận khuỷu chân chú, 
và vẫn tiếp tục chất lên. Nếu không có những người bạn đường to lớn, 
nhóm Hobbit đã hoàn toàn bị chôn vùi. 


Một cơn buồn ngủ ghê gớm bỗng dưng xâm chiếm Frodo; cậu thấy 
mình chìm nhanh vào một giấc mơ ấm áp và mơ hồ. Cậu thấy như có ngọn 
lửa đang sưởi nóng những ngón chân, và từ trong bóng tối bên kia lò sưởi, 
cậu nghe thấy tiếng nói của Bilbo: 7a chẳng thấy nhật ký của cháu có gì 
hay ho cả, ông nói. Bão tuyết ngày mười hai tháng Một ấy à, ta chẳng cần 
cháu quay lại đây để báo loại tin đó! 


Nhưng cháu muốn được nghỉ ngơi và ngủ, bác Bilbo, Frodo cố sức trả 
lời thì bỗng thấy mình bị rung lắc, rồi cậu trở về với thực tại đầy đau đớn. 
Boromir vừa xốc cậu lên khỏi một đụn tuyết. 


“Những người tí hon sẽ chết mất, Gandalf,” Boromir nói. “Thật vô ích 
khi cứ ngôi đây để tuyết vùi lên tận đầu. Chúng ta phải làm gì để cứu bản 
thân đi chứ?” 


“Cho họ thứ này,” Gandalf nói, đoạn lục trong túi lấy ra một bao da. 
“Mỗi người một ngụm thôi - cho tất cả chúng ta. Nó rất quý đấy. Đây là 
miruvor, rượu bổ ở Imlardis. Elrond cho tôi lúc chia tay đấy. Hãy chia nhau 
uống đi!” 

Ngay khi nuốt một ngụm nhỏ thứ dung dịch ấm và thơm ngát, Frodo 
cảm thấy trong tim có thêm một nguồn sinh khí mới, và mệt nhọc trút hết 
khỏi chân tay cậu. Những người khác cũng hồi sinh, và thấy có thêm hy 


https://thuviensach.vn 


vọng cùng sinh lực mới. Nhưng cơn bão tuyết vẫn chưa chịu ngớt. Tuyết 
thậm chí còn quần thảo dày đặc hơn trước, gió cũng gào thét dữ dội hơn. 


“Ông đã nói gì về việc nhóm lửa ấy nhỉ?” Boromir bất chợt hỏi. “Giờ thì 
chính xác lựa chọn hoặc lửa hoặc chết rồi, Gandalf. Đúng là chúng ta sẽ 
được ngụy trang khỏi mọi con mắt thù địch khi nào bị vùi kín trong tuyết, 
nhưng như thế chăng ích gì với chúng ta hết.” 


“Nếu nhóm được lửa thì anh cứ làm đi,” Gandalf trả lời. “Nếu có bất cứ 
tên do thám nào chịu nổi cơn bão này, hắn đã nhìn thấy chúng ta rồi, cho dù 
có lửa hay không.” 


Thế nhưng tuy họ đã mang theo củi và đồ nhóm theo lời khuyên của 
Boromir, song tất cả những kỹ năng của người Tiên hay thậm chí của Người 
Lbùn cũng không nhóm lên được ngọn lửa nào trụ vững trong cơn gió lộng 
hoặc bén được vào củi ướt. Cuối cùng đích thân Gandalf phải bất đắc dĩ ra 
tay. Lão nhặt một thanh củi giơ cao một lúc, miệng niệm câu thần chú, naur 
an edraith ammen! rồi đầm đầu cây trượng vào ngay chính giữa thanh củi. 
Ngay lập tức chùm lửa xanh lam lẫn lục phụt ra, củi bén lửa bùng cháy. 


“Nếu có kẻ nào đang quan sát, thì tối thiểu cũng có tôi đã bị lộ mình” 
Gandalf nói. “tôi đã viết Gandalƒ ở đây bằng dấu hiệu ai cũng đều đọc được 
suốt từ Thung Đáy Khe đến tận cửa sông Anduin.” 


Thế nhưng Hội Đồng Hành chăng còn bận tâm gì đến gián điệp hay 
những con mắt thù địch nữa. Trái tim họ hân hoan được thấy ánh lửa bập 
bùng. Củi đượm cháy vui tươi; và mặc cơn bão tuyết đang gào thét khắp 
xung quanh, mặc từng dòng bùn loãng luồn lách phía dưới chân, họ mừng 
rỡ sưởi ấm bàn tay trên ngọn lửa. Họ đứng đó, cúi người thành vòng tròn 
quanh đống lửa đang bập bùng nhảy nhót. Ánh sáng hồng bừng trên những 
khuôn mặt mệt mỏi và âu lo của họ; đằng sau họ, đêm như hệt một bức 
tường đen. 


https://thuviensach.vn 


Thế nhưng củi cháy hết veo, trong khi tuyết vẫn còn rơi. 


Đống lửa tàn dần và thanh củi cuối cùng được ném vào. 
“Đêm dài lắm rồi,” Aragorn nói. “Bình minh chẳng còn bao lâu nữa.” 


“Đó là nếu có buổi bình minh nào xuyên thủng được những đám mây 
kia,” Gimili nói. 


Boromir bước ra khỏi vòng người nhìn chăm chú vào màn đêm. “Tuyết 
đã ngớt rơi,” gã nói, “và gió cũng lặng hơn”. 


Frodo mệt mỏi nhìn những bông tuyết rơi xuống từ bóng tối chỉ để 
thoáng chốc hiện ra trắng muốt giữa ánh lửa tàn; thế nhưng trong suốt một 
lúc lâu, cậu không nhận thấy bất cứ dấu hiệu giảm bớt nào của chúng. Rồi 
bất chợt, khi cơn buồn ngủ lại một lần nữa bò khắp người, cậu nhận ra gió 
đã thực sự ngừng thổi, và các bông tuyết lớn dần nhưng thưa hơn. Một thứ 
ánh sáng mờ tối chậm chạp rạng dần lên. Rồi cuối cùng tuyết cũng ngừng 
hắn. 


Ánh sáng khi mạnh mẽ hơn, đã làm lộ ra một thế giới tĩnh lặng được 
khâm liệm trắng toát. Phía dưới chỗ họ ẩn nấp là những đỉnh hay khối trắng 
cùng những vực thăm không hình không dạng mà dưới đó con đường họ 
vừa đi qua đã hoàn toàn biến mất; song le những đỉnh núi phía trên cũng ẩn 
giấu những mây vần vũ dày đặc, vẫn đe dọa đổ tuyết. 


Gimili nhìn lên rồi lắc đầu. “Caradhras vẫn chưa chịu buông tha chúng ta 
đâu,” gã nói. “Nếu ta đi tiếp, ngọn núi vẫn còn rất nhiều tuyết ném xuống 
đầu chúng ta. Chúng ta nên quay lại và xuống thấp hơn càng sớm càng tốt.” 


Tất cả đều nhất trí điều này, thế nhưng giờ đây con đường thoái lui cũng 
đã trở nên vô cùng khó khăn, nếu không nói là bất khả. Chỉ cách đống lửa 


https://thuviensach.vn 


tàn vài bước chân, tuyết đã ngập đến vài bộ, cao quá đầu các Hobbit; ở 
nhiều nơi tuyết còn bị gió dồn thành những đụn khống lồ áp vào vách núi. 


“Nếu Gandalf đi đầu huơ ngọn lửa sáng, ông ấy có thể làm tan tuyết mở 
đường cho chúng ta,” Legolas nói. Cơn bão chăng làm phiền chàng mấy tí, 
và chàng là người duy nhất trong Hội Đồng Hành vẫn còn vui tươi hớn hở. 


“Nếu người Tiên bay được qua dãy núi, họ có thể mang Mặt Trời về đây 


cứu chúng ta đấy.” Gandalf trả lời. “Tôi thì làm việc gì cũng phải trông vào 
nguyên vật liệu. Tôi không đốt nổi tuyết.” 


“Thôi thì,” Boromir lên tiếng, “như ở quê chúng tôi vẫn thường nói, lúc 
đầu óc đã chịu thua thì tứ chỉ phải vận động. Vậy nên người khỏe nhất trong 
chúng ta sẽ phải tìm đường. Xem kìa! Mặc dầu tất cả đều đã bị tuyết phủ, 
con đường đưa ta lên đây vòng qua mỏm đá dưới kia kìa. Đó chính là nơi 
tuyết bắt đầu trút lên chúng ta. Nếu chúng ta đến được chỗ đó, chặng tiếp 
theo biết đầu sẽ dễ dàng hơn. Tôi đoán từ đây đến đó chăng quá hai trăm 
thước đầu.” 


“Vậy thì chúng ta sẽ mở đường đến đó, anh và tôi.” Aragorn nói. 


Aragom là người cao nhất trong Hội Đồng Hành, thế nhưng Boromir, dù 
thấp hơn một chút, lại to con và lực lưỡng hơn. Gã dẫn đường, còn Aragorn 
đi ngay phía sau. Chậm rãi họ nhích từng bước, song chăng bao lâu sau đã 
phải hoạt động cật lực. Ở nhiều nơi tuyết ngập lên đến tận ngực, và 
Boromir, thay vì đi, có vẻ luôn phải bơi hoặc bới bằng đôi tay vạm vỡ của 
mình. 


Legolas nhìn theo họ một lúc với nụ cười trên môi, rồi quay về phía 
những người còn lại. “Các bạn nói, người mạnh nhất phải tìm đường nhỉ? 
Nhưng tôi thì nói: hãy để nông dân đi cày, hãy chọn rái cá đi bơi, còn muốn 
đi nhẹ nhàng trên lá và cỏ, hay trên tuyết thì hãy gọi người Tiên.” 


https://thuviensach.vn 


Nói đến đây chàng nhảy phóc lên phía trước, và Frodo nhận ra như thể 
lần đầu tiên, dù cậu đã biết từ lâu, rằng chàng tiên không hề đi ủng mà chỉ 
mang giày nhẹ, như trước nay vẫn vậy, và chân chàng ta chỉ để lại chút dấu 
vết trên mặt tuyết. 


“Tạm biệt nhé!” chàng nói với Gandalf. “Tôi đi tìm Mặt Trời đây!” Rồi 
nhanh như thể chạy trên cát cứng, chàng mau lẹ bắt kịp hai kẻ hùng hục, 
với một cái vẫy tay chàng vượt qua họ, rồi phóng đi một quãng xa và mất 
hút sau mỏm đá ở chỗ rẽ. 


Những người còn lại túm tụm lại chờ đợi, nhìn Boromir và Aragorn nhỏ 
dần thành vệt đen trên màu tuyết trắng. Một lúc lầu sau bọn họ cũng biến 
mất khỏi tầm nhìn, Thời gian cứ thế trôi. Mây sà xuống thấp, và giờ thì vài 
bông tuyết lại bắt đầu cuộn rơi. 


Một giờ, có lẽ thế, đã trôi qua, dù có vẻ như lâu hơn rất nhiều, rồi cuối 
cùng họ thấy Legolas quay lại. Cùng lúc đó Boromir và Aragorn cũng xuất 
hiện ở lối rẽ xa phía sau chàng và đang chật vật bò lên đoạn dốc. 


“Ối chà!” Legolas hét lên khi vừa chạy tới, “tôi chưa đưa Mặt Trời về 
đầy được. Nàng ấy đang bận dạo chơi trên những cánh đồng miền Nam 
xanh biếc, và tí xíu hoa tuyết trên cái đụn Sừng Đỏ này chắng làm nàng bận 
tâm mấy. Thế nhưng tôi có mang về đây một tia hy vọng cho những người 
số kiếp phải đi bằng chân. Có một đụn tuyết lớn chưa từng thấy ở ngay 
đằng sau lối rẽ kia, và ở đó những Con Người Mạnh Mẽ của chúng ta suýt 
bị chôn sống. Bọn họ đã tuyệt vọng, cho đến khi tôi quay về thông báo rằng 
đụn tuyết đó chỉ dày hơn bức tường một chút thôi. Và ở phía bên kia bão 
tuyết đột nhiên dịu hẳn, trong khi xuống thấp hơn chút nữa thì chỉ như lớp 
øa trắng phủ giường, đủ làm cóng ngón chân Hobbit.” 


https://thuviensach.vn 


“À, đúng như tôi đã nói,” Gimli rên lên. “Không phải là cơn bão bình 
thường. Chính là ác ý của Caradhras. Hắn không ưa gì người Tiên và Người 
Lùn, và đống tuyết đó là để cắt đường thoát của chúng ta.” 


“Thật phúc đức vì Caradhras của anh đã quên rằng đi cùng với anh còn 
có Con Người,” vừa trèo đến nơi Boromir đã cất tiếng. “Mà còn là người 
øan cóc tía, ấy là cứ cho tôi được nói ra; dù những người kém hơn nhưng có 
cuốc xẻng trên tay hắn vẫn phục vụ các vị tốt hơn. Thế nhưng, chúng tôi 
cũng đã đào được lối đi xuyên qua đụn tuyết; và những ai ở đây không thể 
di chuyển nhẹ nhàng như người Tiên đều nên lấy đó làm mừng.” 


“Nhưng làm sao chúng tôi có thể xuống đến tận đó, cho dù các anh có 
đào xuyên qua đụn tuyết đi nữa?” Pippin hỏi, đại diện cho cả nhóm Hobbit. 


“Phải hi vọng chứ!” Boromir nói. “Tôi rất mệt, nhưng vẫn còn đủ sức, 
Aragron cũng vậy. Bọn tôi sẽ công mấy cậu thấp bé. Những người khác dĩ 
nhiên sẽ phải xoay sở mà đi theo sau bọn tôi. Đi nào, cậu Peregrin! Tôi sẽ 
bắt đầu với cậu.” 


Gã bế thốc anh chàng Hobbit lên. “Bám lấy lưng tôi! vì tôi vẫn cần dùng 
đến tay,” gã nói rồi sải chân tiến lên phía trước. Aragon mang Merry theo 
sau. Pippin kinh ngạc trước sức mạnh của gã khi nhìn thấy lối đi mà gã đã 
mở khi không có dụng cụ nào khác ngoài tứ chi. Ngay cả lúc này, trong khi 
phải mang gánh nặng, gã đi tới đâu vẫn gạt tuyết hai bên tới đó, để mở rộng 
lối cho những người ởi sau. 


Sau cùng họ tới được đụn tuyết khổng lồ. Nó đứng chắn ngay giữa con 
đường đẻo, như một bức tường thăng đứng và đột ngột, chỏm sắc như được 
øọt bằng dao, ngóc lên cao gấp đôi Boromir; thế nhưng ở chính giữa một lối 
đi đã được đào xuyên qua, đi lên rồi lại đi xuống như một cây cầu. Merry và 
Pippin được thả xuống ở phía bên kia, và ở đó họ cùng Legolas ngồi đợi số 
còn lại của Hội Đồng Hành. 


https://thuviensach.vn 


Một lúc sau Boromir mang Sam quay lại. Phía đằng sau trên lối đi hẹp, 
nhưng giờ đã dễ đi hơn nhiều, Gandalf đang cất bước, dẫn theo Bill với 
Gimli vắt vẻo giữa đống hành lý. Aragorn cõng Frodo đi sau cùng. Họ băng 
qua đụn tuyết; thế nhưng Frodo còn chưa chạm được chân xuống đất thì ầm 
một cái một thác đá cùng tuyết lở đã sầm sập lao xuống. Hội Đồng Hành 
nép rạp mình vào vách núi trong khi bụi tuyết mù mịt khiến họ thành mù 
dở, và khi bầu trời quang đãng trở lại họ phát hiện con đường phía sau đã 
hoàn toàn bị cắt đứt. 


“Đủ nồi, đủ rồi.” Gimli hét lên. “Chúng tôi đang rút lui nhanh hết sức 
đây!” Và quả là với đòn tấn công cuối cùng ấy, vẻ nham hiểm của ngọn núi 
có vẻ cũng tiêu tan, như thể Caradhras đã yên trí những kẻ xâm nhập đã bị 
đẩy lùi, và sẽ không dám quay trở lại nữa. Dấu hiệu bão tuyết đã hết, những 


đám mây tan dần và ánh sáng trở nên khoáng đạt hơn. 


Đúng như Legolas đã thông báo, càng đi xuống họ càng thấy lớp tuyết 
cứ mỏng dần, đến độ ngay cả Hobbit cũng có thể tự đi được. Chẳng mấy 
chốc tất cả bọn họ lại một lần nữa đứng trên phiến đất bằng trên đỉnh con 
dốc, nơi họ đã cảm nhận những bông tuyết đầu tiên đêm trước. 


Trời đã sáng bạch từ lâu. Từ trên cao họ quay lại nhìn về phía Tây qua 
những vùng thấp. Ở mãi xa giữa vùng đất ngổn ngang dưới chân ngọn núi 
là thung lũng mà từ đó họ đã bắt đầu cuộc trẻo đẻo. 


Hai chân Frodo cùng đau nhức, cậu cảm thấy giá buốt ngấm tận xương 
và đói, và đầu cậu choáng váng mỗi lần nghĩ đến cuộc hành trình xuống núi 
khổ sở phía trước. Những vệt đen cứ lượn lờ trước mắt cậu. Cậu dụi mắt, 
song những vệt đen vẫn còn nguyên. Ở xa bên dưới cậu, nhưng vẫn cao so 
với những chân đồi thấp, những đốm đen đang lượn vòng trên không trung. 


“Lại lũ chim!” Aragormn chỉ xuống nói. 


https://thuviensach.vn 


“Chăng thể làm gì được nữa rồi,” Gandalf nói. “Cho dù chúng tốt hay 
xấu, hay chăng liên quan gì đến chúng ta, chúng ta cũng phải đi xuống ngay 
lập tức. Ta sẽ không đợi thêm một đêm nào nữa dù chỉ ở trên sườn 
Caradhras này!” 


Một luồng gió lạnh lùa theo đằng sau khi đoàn người quay lưng lại Cổng 
Sừng Đỏ và lê những bước chân mệt mỏi xuống dốc. Caradhras đã đánh bại 
bọn họ. 


Chương IV 


HÀNH TRÌNH TRONG BÓNG TỐI 


Trời đã tối, và ánh ngày lại lần nữa tàn đi rất nhanh khi họ dừng chân 
nghỉ đêm. Bọn họ đều rất mệt mỏi. Núi non giăng kín trong bóng tối sẵm, 
và gió thì lạnh buốt. Gandalf lại chia cho mỗi người một ngụm miruvor từ 
Thung Đáy Khe. Khi họ ăn xong chút đồ ăn, lão triệu tập một cuộc họp. 


“Dĩ nhiên, đêm nay chúng ta không thể đi tiếp nữa,” lão nói. “Cuộc tấn 
công trên Cổng Sừng Đỏ đã khiến ta mệt rã rời, nên chúng ta cần nghỉ lại 
đầy ít lầu.” 


“Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi đâu?” Frodo hỏi. 


“Con đường và sứ mệnh của chúng ta vẫn còn ở phía trước,” Gandalf trả 
lời. “Chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đi, hoặc trở về 
Thung Đáy Khe.” 


Khuôn mặt Pippin sáng bừng khi nghe nhắc đến việc trở về Thung Đáy 
Khe; Merry và Sam ngước lên hy vọng. Nhưng Aragorn và Boromir chẳng 


https://thuviensach.vn 


biếu lộ chút cảm xúc nào. Còn Frodo lại trông đầy phiền muộn. 


^ 3 


“Ước gì cháu có thể quay lại đó,” cậu nói. “Nhưng làm sao cháu có thể 
trở về mà không xấu hổ, trừ khi chắc chắn là chắng còn con đường nào nữa, 
và chúng ta thì đã hoàn hoàn thất bại?” 


“Cháu nói đúng, Frodo,” Gandalf nói; “quay lại là thừa nhận thất bại và 
phải đối diện với thất bại nặng nề hơn nữa sau đó. Nếu giờ chúng ta quay 
về, chiếc Nhẫn sẽ phải ở lại đó: chúng ta sẽ không thể lên đường thêm một 
lần nào nữa. Và sớm hay muộn Thung Đáy Khe sẽ bị phong tỏa, rồi thì sau 
một khoảng thời gian ngắn ngủi và cay đắng, nó sẽ bị hủy diệt. Lũ Ma Nhẫn 
là những kẻ thù tàn ác, thế nhưng hiện giờ chúng chỉ là những bóng ma 
nhợt nhạt so với quyền năng và sự khủng bố chúng sẽ có được một khi 
chiếc Nhẫn Thống Trị rơi vào tay chủ nhân chúng lần nữa.” 


^ 3 


“Vậy thì chúng ta phải tiếp tục, nếu vẫn còn con đường nào đó,” Frodo 
thở dài nói. Sam lại chìm sâu vào buồn bã. 


“Vẫn còn một con đường nữa ta có thể cố thử xem,” Gandalf nói. “Tôi 
đã nghĩ ngay ban đầu, khi tôi tính toán cuộc hành trình này lần đầu tiên, 
rằng chúng ta nên thử đường đó. Nhưng đó không phải là một con đường dễ 
chịu, và tôi cũng chưa nói về nó với Hội Đồng Hành. Aragorn thì phản đối 
nó, ít nhất là cho đến khi con đường vượt đèo cũng đã được thử.” 


“Nếu con đường đó còn tồi tệ hơn cả Cổng Sừng Đỏ, thì chắc chắn nó 
phải vô cùng khủng khiếp,” Merry nói. “Nhưng tốt nhất là ông nên kể về nó 
với mọi người, và cho mọi người biết điều tệ hại nhất ngay lập tức.” 


“Con đường mà tôi đề cập dẫn đến Khu Mỏ Moria,” Gandalf nói. Chỉ có 
Gimli ngước đầu lên; một ngọn lửa cháy âm ỉ trong mắt gã. Những người 
khác đều lộ rõ vẻ hãi hùng với việc nhắc tới cái tên kia. Ngay cả với các 
Hobbit, nó cũng là một huyền thoại mang nỗi khiếp sợ mơ hồ. 


https://thuviensach.vn 


“Con đường đó có thể dẫn vào trong Moria, nhưng làm sao chúng ta có 
thể chắc chắn nó sẽ dẫn ra ngoài Moria?” Aragorn rầu rĩ nói. 


“Đấy là một cái tên mang điềm gở,” Boromir nói.”Tôi cũng chắng thấy 
cần phải đến đó làm gì. Nếu không thể vượt dãy núi, chúng ta hãy đi xuống 
phía Nam, cho tới khi chúng ta đến Cửa Núi Rohan, nơi người dân rất thân 
thiện với chúng tôi, đi theo con đường chính tôi đã đi để đến đây. Hoặc 
chúng ta cũng có thể đi tiếp rồi vượt dòng Isen xuống tới Cát Dài và 
Lebennin, rồi theo vùng duyên hải để vào Gondor.” 


“Mọi thứ đã thay đối kể từ khi anh lên miền Bắc, Boromir ạ.” Gandalf 
trả lời. “Anh không nhớ những øì tôi kể về Saruman sao? Có thể cá nhân tôi 
còn có việc riêng cần giải quyết với hắn ta trước khi tất cả kết thúc nữa kìa. 
Thế nhưng bằng bất cứ giá nào cũng không được phép để chiếc Nhẫn tiến 
đến gần Isengard. Chừng nào chúng ta còn đi cùng Người Mang Nhẫn, thì 
chừng đó Cửa Núi Rohan còn đóng lại với chúng ta. 


“Còn về con đường dài hơn kia: chúng ta không thể lãng phí chừng ấy 
thời gian. Một hành trình như vậy có thể tiêu tốn cả năm trời, và chúng ta sẽ 
phải đi qua những vùng đất trống trải không nơi ẩn náu. Nhưng vùng đó 
cũng không hề an toàn. Tai mắt canh chừng của cả Saruman lẫn Kẻ Thù đều 
đang theo dõi chúng ta gắt gao. Khi anh lên phía Bắc, Boromir ạ, trong mắt 
Kẻ Thù anh chỉ là một kẻ bộ hành lang bạt từ miền Nam, chẳng đủ làm hắn 
bận tâm: tâm trí hắn còn bận bịu theo đuổi chiếc Nhẫn. Nhưng giờ đây anh 
trở về như một thành viên của Hội Đồng Hành bảo vệ Nhẫn, và anh còn bị 
hiểm nguy chừng nào anh còn đi cùng chúng tôi. Hiếm nguy sẽ càng tăng 
theo mỗi lý đường đưa chúng ta xuống phía Nam, bên dưới bầu trời trần 
trụi này. 


“Vì chúng ta đã lộ mình khi thử đi con đường đẻo, nên tôi e rằng cảnh 
ngộ của chúng ta giờ đây đã trở nên tuyệt vọng hơn. Tôi chăng thấy còn 
mấy hy vọng nữa, nếu chúng ta không sớm biến khỏi tầm nhìn một thời 
gian, và ngụy trang đường đi. Vì thế lời khuyên của tôi là thay vì vượt qua, 


https://thuviensach.vn 


hay đi vòng quanh, chúng ta hãy đi luồn dưới núi. Đó chính là con đường 
mà dù thế nào Kẻ Thù cũng ít mong đợi chúng ta chọn nhất.” 


“Chúng ta không thể biết hắn mong đợi gì,” Boromir nói. “Có thể hắn 
theo dõi mọi con đường, có thể thế, có thể không. Trong trường hợp đó, tới 
Moria có nghĩa là chúng ta bước vào một cái bẫy, chăng khá hơn việc tới 
cổng Tòa Tháp Tối mà gõ cửa chút nào. Ngay cái tên Moria cũng có nghĩa 
là đen tối rồi.” 


“Anh toàn nói về những thứ anh không biết, khi anh ví Moria với thành 
trì của Sauron,” Gandalf trả lời. “Ở đây tôi là người duy nhất từng chui 
xuống ngục sâu của Chúa Tế Hắc Ám, mà đấy chỉ là nơi cư ngụ ngày xưa, 
thấp kém hơn của hắn ở Dol Guldur. Còn những ai đã từng đi qua cánh 
cổng Barad-dâr đều không trở về. Nhưng tôi sẽ không đưa các anh đến 
Moria nếu chăng có chút hy vọng thoát thân nào. Sẽ là không may cho 
chúng ta nếu ở đó có lũ Orc, thật vậy đấy. Thế nhưng hầu hết Orc sống 
trong Dãy Núi Mù đều đã bị tiêu diệt hoặc đánh đuổi trong Trận Chiến Năm 
Đạo Quân. Đàn Đại Bàng đã thông báo rằng lũ Orc lại đang hội quân ở 
những nơi cách xa đây, thế nhưng vẫn có hy vọng là Moria chưa bị đụng 
tới. 


“Thậm chí còn có khả năng là Người Lùn đang ở đó, và biết đầu còn có 
cả Balin con trai Eundin ở bên trong những sảnh ngầm của tổ tiên ông ấy. 
Nhưng chốn ấy thực hư thế nào thì ta cứ phái đi trên con đường cần được 
nhất trí lựa chọn ấy đất” 


“Tôi sẽ đi con đường ấy cùng ông, Gandalf!” Gimili nói. “Tôi sẽ đi và 
nhìn tận mắt những tòa sảnh của Durin, mặc xác thứ gì đang chờ trong đó - 
nếu ông có thể tìm được những cánh cửa đã đóng sập.” 


“Tốt lắm, Gimili!” Gandalf nói. “Anh đã tiếp thêm can đảm cho tôi. 
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm những cánh cửa bí mật. Và chúng ta sẽ đi vào. 
Trong đống đổ nát của Người Lùn, cái đầu của Người Lùn sẽ đỡ bị hoang 


https://thuviensach.vn 


mang hơn đầu của người Tiên hay Con Người hay Hobbit. Hơn nữa đây 
cũng sẽ không phải lần đầu tôi đặt chân tới Moria. Tôi đã ở đó rất lầu để tìm 
Thráin con trai Thrór sau khi ông ấy mất tích. Tôi đã vào bên trong, và tôi 
vẫn sống sót đi ra!” 

“Tôi cũng từng một lần bước qua Cổng Lạch Rầm,” Aragorn lặng lẽ nói; 
“và mặc dù tôi cũng thoát ra được, nhưng ký ức về nó quá khủng khiếp. Tôi 
không muốn phải vào Moria thêm lần thứ hai nữa.” 


“Còn tôi thì không muốn vào đó, kể cả là một lần,” Pippin nói. 

“Tôi cũng thế,” Sam lãm bẩm. 

“Tất nhiên rồi!” Gandalf nói. “Ai muốn thế chứ? Nhưng câu hỏi là: Ai 
sẽ theo tôi, nếu tôi dẫn đường tới đó?” 

“Tôi theo,” Gimli hăm hở nói. 

“Tôi theo,” Aragorn nặng nề nói. “Tôi đã gần như dẫn ông vào thảm họa 
trong cơn bão tuyết, vậy mà ông không trách cứ tôi một lời nào. Giờ tôi sẽ 
theo ông - nếu lời cảnh báo cuối cùng này không lay chuyển được ông. 
Không phải vì lo cho chiếc Nhẫn, hay vì bất cứ ai trong số chúng tôi, mà vì 
chính ông đấy, Gandalf ạ. Và để tôi nói điều này: một khi ông đã bước qua 
cánh cổng Moria, xin hãy cẩn thận!” 

“Tôi sẽ không ởi,” Borormir nói; “cho tới chừng nào toàn bộ Hội Đồng 
Hành biểu quyết chống lại tôi. Legolas và các cậu thấp bé nói gì đây? 
Chúng ta chắc cũng cần nghe cả ý kiến của Người Mang Nhẫn nữa chứ?” 


“Tôi không muốn đến Moria,” Legolas nói. 


Nhóm Hobbit chắng nói gì. Sam đưa mắt nhìn Frodo. Rồi rốt cục Frodo 
cũng lên tiếng. “Tôi không muốn đi,” cậu nói; “nhưng tôi cũng không muốn 
phản đối ý kiến của Gandalf. Tôi xin mọi người đừng biểu quyết lúc này, 


https://thuviensach.vn 


chỉ sau khi chúng ta đi ngủ và suy nghĩ đã. Gandalf sẽ có được kết quả biếu 
quyết dễ dàng hơn trong ánh sáng ban ngày chứ không phải trong bóng đêm 
u ám lạnh lẽo này. Tiếng gió hú mới ghê rợn làm sao!” 


Sau những lời nói đó, tất cả đều rơi vào im lặng trầm tư. Họ nghe thấy 
tiếng gió rít giữa những tảng đá và cây cối, còn có cả tiếng hú và rên rỉ khắp 
nơi quanh họ, trong không gian trống rỗng của đêm tối. 


Bất chợt Aragorn nhảy dựng lên. “liếng gió hú mới ghê rợn làm sao!” 
chàng thét lên. “Nó đang hú bằng tiếng sói. Lũ Sói tinh đã đến được phía 
Tây Dãy Núi!” 


“Vậy chúng ta còn cần đợi đến sáng nữa không?” Gandalf nói. “Đúng 
như tôi đã nói. Cuộc săn lùng đã bắt đầu! Ngay cả nếu chúng ta còn sống để 
thấy bình minh thì bây giờ còn ai muốn đi về phía Nam lúc đêm hôm cùng 
lũ sói hoang theo sát gót đây?” 


“Moria còn bao xa nữa?” Boromir hỏi. 


“Có một cánh cổng phía Tây Nam ngọn Caradhras, chừng mười lăm 
dặm đường chim bay, và chắc khoảng hai mươi dặm theo đường sói chạy,” 
Gandalf trả lời u ám. 


“Vậy thì chúng ta hãy lên đường ngay khi ánh sáng ngày mai hé rạng, 
nếu ta còn có thể,” Boromir nói. “Nghe tiếng sói tru còn tệ hơn cả nghe 
tiếng quỷ hù.” 


“Đúng vậy!” Aragorn hưởng ứng, nới lỏng thanh kiếm khỏi bao. “Thế 
nhưng sói tru ở đâu, quỷ hù ở đó.” 


“Ước gì tôi đã nghe theo lời dặn của Elrond,” Pippin lãm bấm với Sam. 
“Dù thế nào tôi cũng chẳng có tài cán gì. Dòng máu cụ Bandobras Bò Rống 


https://thuviensach.vn 


không chảy nhiều trong tôi: tiếng tru kia khiến máu tôi đông lại. Tôi không 
nhớ đã bao giờ khốn khổ thảm hại thế này chưa.” 


“Cậu Pippin, trái tim tôi giờ đã rụng xuống tận ngón chân,” Sam nói. 
“Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thành thức ăn, và vẫn còn có cả lố người 
khỏe mạnh ở cùng ta. Bất kể thứ gì đang chờ đón lão Gandalf già, tôi dám 
cá nhất định không phải là một cái bụng sói.” 


Để phòng vệ trong đêm tối, Hội Đồng Hành leo lên đỉnh ngon đồi nhỏ 
họ vừa dựng trại dưới chân. Trên đó mọc đầy những cây cổ thụ thần cành 
vặn vẹo, bao xung quanh còn có vòng tròn đá tảng đã vỡ nát. Ngay ở giữa 
chỗ đó, họ nhóm lên một đống lửa, bởi chăng còn hy vọng bóng đêm và 
lặng im có thể che giấu được đường đi khỏi bầy sói săn nữa. 


Họ ngồi quanh đống lửa, những người không phải canh gác ngủ chập 
chờn. Chú ngựa lùn Bill tội nghiệp đứng run rấy đến vã mồ hôi. Tiếng sói 
hú lúc này đã ầm ĩ xung quanh họ, lúc gần lúc xa. Đến nửa đêm, đã thấy vô 
số con mắt bừng sáng nhìn chăm chằm quanh sườn đồi. Một vài con còn 
tiến sát đến tận vòng đá. Tại chỗ hở của bức tường đá, có thể thấy một hình 
thù sói khống lồ đang quanh quấn, trừng mắt nhìn họ. Nó chợt cất lên tiếng 
hú lạnh gáy, cứ như thể đó chính là con thủ lĩnh đang gọi đàn chuẩn bị tấn 
công. 


Gandalf vùng đứng dậy và sải bước tới trước, giơ cây trượng lên cao. 
“Nghe đây tên Chó Sẵn của Sauron!” lão thét lên. “Gandalf đang ở đầy. 
Biến đi, nếu mi còn quý trọng làn da thối tha của mi! Nếu mi vào trong 
vòng tròn này, ta sẽ sấy khô mi từ đuôi tới mõm.” 


Con sói hực lên rồi nhảy một bước dài về phía họ. Ngay lúc đó là một 
tiếng tưng nghe sắc lẹm. Legolas vừa nhả dây cung. Một tiếng thét ghê rợn 
vang lên, và hình thù hùng hổ bỗng rơi phịch xuống đất, mũi tên tiên đã 


https://thuviensach.vn 


xuyên thủng cuống họng nó. Những cặp mắt theo dõi bất chợt phụt tắt. 
Gandalf và Aragorn bước ra, nhưng ngọn đồi đã vắng tanh; đàn sói săn đã 
tháo chạy. Màn đêm xung quanh họ lặng im như tờ, và không một tiếng hú 
nào còn cất lên cùng tiếng thở than của gió. 


Đêm đã muộn, vầng trăng khuyết lặn dần về phía Tây, hắt ánh sáng mờ 
tỏ qua những đám mây vụn. Đột nhiên Frodo bừng tỉnh. Không hề báo 
trước, một cơn bão những tiếng hú dữ tợn và man dại bùng lên khắp quanh 
trại. Một đội quân Sói tỉnh hùng hậu đã lặng lễ tụ họp giờ đây bất ngờ cùng 
tấn công họ từ mọi phía. 


“Cho tiếp củi vào lửa!” Gandalf hét lên với nhóm Hobbit. “Hãy tuốt 
øươm và đứng xoay lưng vào nhau!” 


Trong ánh sáng chập chờn khi những thanh củi mới vừa bén lửa, Frodo 
nhìn thấy rất nhiều bóng xám nhảy qua vòng tròn đá. Lớp sau tiếp nối lớp 
trước. Aragorn tung nhát kiếm xuyên họng con dẫn đầu to xác; với một cú 
vung mạnh mẽ Boromir cũng đốn bay đầu một con khác. Bên cạnh họ 
Gimli đứng thủ thế trên đôi chân xoạc vững chãi, tay vung chiếc rìu của 
Người Lùn. Cây cung của Legolas thì đang ca hát. 


Gandalf bỗng như lớn lên trong ánh lửa bập bùng: lão vươn người thành 
một hình thù đồ sộ đầy vẻ doạ dẫm như pho tượng một vị vua cổ đại nào đó 
đứng trên đỉnh đồi. Khom mình xuống giống một đám mây, lão nhặt lên 
một cành củi cháy rồi sải bước ra giáp mặt lũ sói. Chúng chùn lại trước mặt 
lão. Vung lên cao lão xoay tròn cành cây rực lửa. Nó bất ngờ bùng lên sáng 
trắng chói lòa như tỉa sét; và giọng lão rền vang như sãm. 


“Naur an edraith ammen! Naur dan ï ngaurhoth!” lão thét. 
Một tiếng gầm vang lên kèm theo tiếng nổ lách tách, và cái cây phía trên 


lão bùng lên thành ngọn lửa chói lòa tung hoa trổ lá. Lửa lan từ ngọn cây 


https://thuviensach.vn 


này sang ngọn cây khác. Cả ngọn đồi như được chụp lên một vương miện 
lửa rực rỡ. Kiếm và dao của những kẻ phòng thủ vung lên loang loáng. Mũi 
tên cuối cùng của Legolas bén lửa giữa không trung lúc đang bay, rồi găm 
rừng rực vào tim một con sói chỉ huy khổng lồ. Lũ còn lại vội vã tháo lui. 


Ngọn lửa lụi dần tới khi chắng còn lại gì ngoài tro rơi lả tả và tàn lửa lập 
lòe; khói cay xè cuồn cuộn phía trên những gốc cây cháy sém, và bốc lên 
đen kịt từ trên đồi, khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng lờ mờ trên bầu trời. 
Kẻ thù của họ đã rút chạy và không trở lại nữa. 


“Tôi đã nói mà, cậu Pippin,” Sam nói trong khi tra thanh gươm vào vỏ. 
“Sói chăng làm gì được ông ấy đâu. Cảnh đó đúng là mở mắt cho người ta, 
chứ không sai! Suýt nữa thì tóc trên đầu tôi đã cháy sém!” 


Khi đất trời sáng rõ, không một dấu hiệu nào của bầy sói được phát 
hiện, họ cũng tìm kiếm một cách vô ích những xác chết. Không còn bất cứ 
một dấu hiệu nào của trận chiến ngoài những thân cây bị đốt thành than và 
những mũi tên của Legolas nằm trên đỉnh đồi. Tất cả đều nguyên vẹn, duy 
có một trong số đó chỉ còn sót lại phần mũi. 


“Đúng như tôi lo ngại,” Gandalf nói. “Đây không phải lũ sói thường vẫn 
săn mồi nơi hoang dã. Hãy ăn nhanh rồi đi thôi!” 


Ngày hôm ấy thời tiết lại thay đối, gần như thể theo mệnh lệnh của một 
quyền năng nào đó rằng không cần đến bão tuyết bởi họ đã rút ra khỏi con 
đường đèo, thứ quyền năng đó giờ đây lại muốn trời quang mây tạnh để bất 
cứ thứ gì di chuyển trên miền hoang dã đều có thể nhìn thấy được từ xa. 
Cơn gió thổi lên phía Bắc rồi sang hướng Tây Bắc đêm hôm trước giờ đây 
tắt lặng. Những đám mây biến mất về phái Nam, bầu trời mở ra, cao và 
xanh ngắt. Lúc họ đứng trên sườn đồi, chuẩn bị lên đường, một dải nắng 
nhạt phết nhẹ lên đỉnh dãy núi. 


https://thuviensach.vn 


“Chúng ta phải đến được cánh cổng trước khi mặt trời lặn,” Gandalf nói, 
“nếu không tôi e rằng chúng ta sẽ chắng bao giờ đến đó được nữa. Chẳng 
còn bao xa, nhưng đường đi có thể rất vòng vèo, vì đến đây Aragorn không 
thể dẫn đường được nữa; anh ấy hiếm khi đặt chân lên vùng đất này, còn tôi 
mới chỉ đến phía dưới bức tường Tây Moria duy nhất một lần, cũng từ lâu 
lắm rồi.” 


“Nó nằm ở kia,” lão vừa nói vừa chỉ tay về phía Đông Nam, nơi sườn 
dãy núi đổ thắng đứng xuống vùng bóng phủ dưới chân họ. Ngay từ xa đã 
có thể nhìn thấy lờ mờ một dải những vách đá trần trụi, và ở chính giữa, 
vượt hắn lên cao, là một bức tường xám lớn. “Sau khi rời con đường đèo, 
tôi đã dẫn các anh xuống phía Nam chứ không quay trở lại điểm xuất phát 
trước, như một số các anh có thể đã thấy. Cũng hay là tôi đã làm vậy, vì giờ 
thì ta sẽ được bớt đi nhiều dặm đường, mà lại cần phải khẩn trương. Đi thôi 
nào!” 


“Tôi chăng biết điều gì đáng hy vọng hơn nữa,” Boromir nói dứt khoát; 
“rằng Gandalf sẽ thấy những øì ông ấy tìm kiếm, hoặc rằng khi đi đến vách 
núi kia chúng ta sẽ thấy cánh cổng đã mất dấu vĩnh viễn. Mọi lựa chọn đều 
tồi tệ, và khả năng cao nhất là chúng ta sẽ bị kẹt giữa đàn sói và bức tường. 
Tiến lên!” 


Giờ đến lượt Gimli đi đầu bên cạnh thầy phù thủy, gã nóng lòng đến 
Moria. Họ cùng nhau dẫn Hội Đồng Hành hướng trở về phía dãy núi. Con 
đường cổ duy nhất dẫn đến Moria từ hướng Tây năm trải dọc theo dòng 
suối tiên là Sirannon, bắt nguồn từ chân vách núi gần vị trí cánh cổng trước 
đây. Thế nhưng không biết Gandalf đã nhầm đường hay vùng đất gần đây 
đã đổi thay; bởi lão không đến được con suối nơi lão chắc mẩm, nghĩa là 
chỉ vài dặm về phía Nam từ nơi họ đứng. 


https://thuviensach.vn 


Buổi sáng ngả dần sang trưa, nhưng Hội Đồng Hành vẫn lang thang, mò 
mẫm trên vùng đất trống trải toàn đá đỏ. Họ không thấy dẫu vết nào của 
nước hay nghe được âm thanh nước chảy ở bất cứ đâu. Tất cả đều hoang 
vắng và khô căn. Lòng họ cũng chùng xuống. Họ không thấy có sinh vật 
sống nào, cũng chắng có một bóng chim nào trên trời; thế nhưng đêm sẽ 
mang đến thứ gì, nếu nó bắt kịp họ trên mảnh đất hoang vắng này, thì chăng 
ai muốn nghĩ 


Đột nhiên Gimli, người vẫn hăm hở đi ở phía trước, gọi vọng về phía 
họ. Gã đứng trên một gò đất nhỏ, chỉ tay về phía phải. Vội vã tiến tới, họ 
thấy bên dưới có một con kênh sâu nhưng hẹp. Nó hoàn toàn trống rỗng, im 
lìm, và một dòng nước như ri rỉ chảy qua những viên đá nâu và đốm đỏ ở 
dưới đáy, thế nhưng ở phía bờ gần họ lại có một lối đi, quá đỗi mấp mô và 
tàn tạ, nó len lỏi giữa những bờ tường đổ và đá lát cũ của một xa lộ cổ xưa. 


“AT Rốt cục thì nó ở đây!” Gandalf kêu lên. “Đây chính là nơi dòng suối 
chảy qua: Sirannon, dòng suối Cổng, họ vẫn thường gọi như vậy. Nhưng 
chuyện øì đã xảy ra với dòng nước thì tôi không biết được; xưa kia nó chảy 
xiết và rất ồn ào. Đi thôi! Khẩn trương lên nào. Chúng ta muộn mất rồi.” 


Cả Hội Đồng Hành đều đau chân và mệt mỏi, thế nhưng họ vẫn bền bỉ 
lê bước theo lối đi quanh co gập ghềnh suốt nhiều dặm. Mặt trời rời vị trí 
chính ngọ và bắt đầu hướng về Tây. Sau chặng nghỉ ngắn và bữa ăn vội 
vàng họ lại tiếp tục lên đường. Phía trước họ dãy núi đầy vẻ khó chịu, tuy 
nhiên con đường lại nằm trong hõm đất sâu nên họ chỉ nhìn thấy phần sườn 
trên và những đỉnh núi Đông xa xa. 


Một hồi lâu, họ đến một đoạn quành gấp. Ở đó con đường, vốn xoay về 
phía Nam giữa một bên là bờ suối và một bên là dốc đứng của vùng đất 
phía trái, lại đột ngột ngoặt sang hướng Đông lần nữa, vòng qua góc đường, 
họ thấy ở phía trước có một vách đá thấp, cao chừng năm sải, phần đỉnh vỡ 


https://thuviensach.vn 


nẻ lởm chởm. Một dòng nước ri rỉ chảy nhỏ giọt từ trên vách, qua một khe 
rộng dường như đã được tạc mòn bởi một dòng thác từng đầy tràn và mạnh 
mẽ. 


“Quả tình mọi thứ đã thay đối!” Gandalf nói. “Nhưng nơi này thì không 
thể nhầm lẫn được. Đây là tất cả những øì còn sót lại của Thác Bên Thang. 
Nếu tôi nhớ chính xác thì một bên có một dãy bậc thang tạc vào đá, thế 
nhưng con đường chính lại bẻ sang trái, rồi uốn lượn nhiều vòng lên mặt đất 
bằng ở trên đỉnh. Từng có một thung lũng nông phía bên kia thác giáp với 
Bức Tường Moria, còn dòng Sirannon chảy qua thung cùng với con đường 
ở bên cạnh. Chúng ta hãy đi xem mọi thứ giờ đây thế nào!” 


Họ tìm thấy những bậc đá mà chẳng gặp phải khó khăn nào và Gimili 
nhanh nhảu nhảy lên các bậc, theo sau là Gandalf và Frodo. Thế nhưng khi 
lên được đến đỉnh, họ nhận ra là chăng thể tiếp tục đi theo con đường này 
nữa, và nguyên nhân khiến dòng suối Cổng khô cạn cũng được hé lộ. Đằng 
sau họ vầng Mật Trời đang lặn dát lên bầu trời dịu mát đằng Tây một lớp 
vàng mờ ảo. Phía trước họ trải ra một hồ nước đen thẫm lặng tờ. Cả bầu trời 
lẫn buổi hoàng hôn đều không hề phản chiếu trên mặt hồ ảm đạm. Dòng 
Sirannon đã bị đắp đập chặn lại và nhấn chìm toàn bộ thung lũng. Ở phía 
bên kia hồ nước đầy hung gở là những vách đá rộng lớn sừng sững, bề mặt 
lạnh lùng xám xịt của chúng nhợt nhạt trong ánh chiều tà: đường cùng và 
không qua nổi. Chẳng có dấu hiệu nào của lối vào hay cánh cổng, thậm chí 
không có bất cứ mảng vỡ hay vết nứt nào Frodo có thể thấy được trên mặt 
đá dữ tợn. 


“Bức Tường Moria đấy,” Gandalf nói, tay chỉ qua mặt nước. “Và ở đó 
Cánh cổng đã đứng một thời, cánh Cửa Tiên cuối con đường từ Đất Nhựa 
Ruôồi mà chúng ta vừa đi theo. Nhưng lối này đã bị chặn. Tôi đoán chắng có 
ai trong Hội Đồng Hành muốn bơi qua hồ nước ảm đạm kia vào buổi cuối 
ngày. Trông nó thật là chăng lành.” 


https://thuviensach.vn 


“Chúng ta phải đi tìm đường đi vòng qua mép phía Bắc,” Gimli nói. 
“Điều đầu tiên Hội Đồng Hành phải làm là trèo lên theo con đường chính 
để xem nó dẫn đến đâu. Ngay cả nếu không có hồ nước nào, chúng ta cũng 
chăng thể lôi con ngựa thồ đi lên được bậc thang này.” 


“Mà dù thế nào chúng ta cũng không thể đưa con vật tội nghiệp vào Khu 
Mỏ,” Gandalf nói. “Con đường dưới lòng núi rất tối, có những nơi chật hẹp 
và dựng đứng mà nó sẽ không thể qua, ngay cả nếu chúng ta đi được.” 


“Bill già tội nghiệp!” Frodo nói. “Tôi không lường được việc này. Và 
Sam tội nghiệp! Không biết cậu ấy sẽ nói gì đây?” 


“Ta rất tiếc,” Gandalf nói. “Bill tội nghiệp là một thành viên hữu dụng 
và ta rất đau lòng khi phải thả nó đi lang thang. Nếu ta rõ được phải đi 
đường nào, ta đã mang nhẹ hơn và không đem theo con vật nào, nhất lại là 
con thú mà Sam cưng chiều. Lúc nào ta cũng đã sợ rằng chúng ta rồi sẽ 
buộc phải đi con đường này.” 


Ngày dần tàn, những vì sao lạnh giá bắt đầu sáng lấp lánh cao tít phía 
trên buổi hoàng hôn, khi Hội Đồng Hành vận cả tốc lực họ có trẻo qua 
những con dốc mà đến được bờ hồ. Bề ngang hồ nước xem ra không hơn 
dăm sáu trăm thước tại điểrn rộng nhất. Họ không ước lượng được nó trải 
dài xuống phía Nam bao xa trong buổi nhá nhem; thế nhưng từ điểm họ 
đứng tới bờ Bắc chỉ còn cách không quá nửa dặm, và giữa vách núi đá bao 
quanh thung lũng với mép hồ có một dải đất trống. Họ vội vã tiến lên phía 
trước, bởi vẫn còn một hai dặm đường nữa phải vượt qua trước khi họ đến 
đựơc vị trí Gandalf muốn đến ở phía bờ bên kia; và rồi lão vẫn còn phải đi 
tìm cánh cổng. 


Khi họ tới được góc phía cực Bắc của bờ hồ, họ bắt gặp một lạch nước 
hẹp chắn ngang lối đi. Xanh lè và tù đọng, con lạch đâm ra như một cánh 


https://thuviensach.vn 


tay nhớp nháp vươn về phía vòng đồi. Gimli bước xuống không hề nao 
núng và phát hiện ra dòng nước rất nông, chỉ ngập không quá mắt cá chân ở 
phía gần bờ. Đi sau gã, họ nối bước thành hàng, len lỏi một cách thận trọng, 
bởi bên dưới con nước đầy rong rêu này toàn đá dễ trượt, lại trơn, mỗi bước 
chân đều khó đoán. Frodo rùng mình gớm ghiếc khi chạm bàn chân xuống 
dòng nước đen tối bẩn thỉu. 


Khi Sam, người đi cuối cùng trong Hội Đồng Hành, vừa dẫn Bill lên 
được bờ đất khô ráo phía bên kia, thì một âm thanh khẽ vang lên: một tiếng 
vút, theo sau đó là tiếng rơi tốm, như thể có một chú cá vừa đánh động mặt 
hồ phẳng lặng. Họ vội quay lại nhìn và thấy những gợn sóng đen loang 
loáng trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa: những vòng sóng lớn loang ra từ một 
điểm nào đó cách xa bờ hồ. Họ nghe thấy tiếng sủi tăm trước khi tất cả lại 
rơi vào im lặng. Cảnh chạng vạng mỗi luc mỗi mờ tối, và ánh hoàng hôn 
cuối cùng cũng đã khuất hắn trong mây. 


Gandalf lúc này hối hả bước đi, những người kia vội vã bám theo cật 
lực. Rồi họ cũng đến được dải đất khô năm giữa hồ nước và sườn núi: dải 
đất này hẹp, nhiều nơi không rộng đến chục thước, đã vậy còn ngốn ngang 
đầy đá lở, thế nhưng họ tìm ra được một lối đi ôm lấy vách núi và họ cố 
càng cách xa được hồ nước đen ngòm càng tốt. Xuôi theo bờ hồ về phía 
Nam khoảng một dặm họ gặp những cây nhựa ruồi. Những gốc và cành cây 
chết nằm mục nơi vùng nước cạn, xem ra là chứng tích sót lại từ những bụi 
um tùm, hoặc những hàng dậu từng trải dọc suốt con đường xuyên qua 
thung lũng nay đã ngập nước. Thế nhưng sát chân vách núi vẫn còn hai cây 
cao, mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực, to hơn bất cứ cây nhựa ruồi nào Frodo 
từng thấy hay tưởng tượng ra. Bộ rễ khổng lồ của chúng lan từ bức tượng ra 
đến tận bờ nước. Lúc nhìn xa mãi từ đỉnh Thang, chúng chỉ như một cây 
nhỏ mọc giữa vách núi lừng lững trên đầu; thế nhưng giờ đây thì chúng 
vươn sừng sững, cứng đờ, đen ngòm và im lặng, ném xuống quanh gốc 
bóng đêm đặc quánh và đứng đó như hai tháp canh phía cuối con đường. 


https://thuviensach.vn 


“Rốt cuộc chúng ta cũng đã ở đây!” Gandalf nói. “Đây là nơi con đường 
Tiên từ Đất Nhựa Ruôi kết thúc. Nhựa ruôi là biểu tượng của người dân 
vùng này, họ trồng cây ấy ở đây đánh dấu điểm kết thúc lãnh thổ của mình; 
bởi Cửa Tây được xây dựng chủ yếu để phục vụ giao thương với các Chúa 
Mỏ Moria. Đó là những ngày tháng hạnh phúc, khi vẫn còn mối thân tình 
giữa những giống loài khác nhau, thậm chí là giữa Người Tiên và Người 
Lùn.” 

“Tình bạn đó lụi tàn chăng phải do lỗi của Người Lùn,” Gimli nói. 

“Tôi chăng nghe thấy ở đâu nói lỗi đó thuộc về Người Tiên,” Legolas 
đáp trả. 

“Còn tôi lại nghe nói lỗi đó là của cả hai,” Gandalf nói; “và tôi sẽ không 
phán xét gì vào lúc này. Nhưng tôi xin hai anh, Legolas và Gimli, ít nhất 
hãy làm bạn của nhau, và giúp đỡ tôi. Tôi cần cả hai anh. Cánh cổng đã 


đóng sập và biệt tích, và chúng ta tìm được càng sớm thì càng tốt. Đêm tới 
nơi rồi!” 


https://thuviensach.vn 


Lão quay lại phía những người khác nói: “Trong khi tôi tìm cánh cổng, 
mỗi người các anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đi vào Moria chứ nhỉ? Bởi tôi e 
từ đây chúng ta phải nói lời từ biệt chú ngựa thồ giỏi giắn. Các anh cần bỏ 
lại phần lớn những thứ đã chuẩn bị cho thời tiết lạnh giá: khi vào bên trong 
đó các anh sẽ không cần đến, và tôi hy vọng cũng chăng cần nữa một khi 
chúng ta đã qua được phía bên kia để tiếp tục Nam tiến. Thay vì thế, chúng 
ta sẽ phải chia nhau mang số hành lý của con ngựa thồ, đặc biệt là lương 
thực và những bao da đựng nước.” 


“Nhưng ông không thể bỏ Bill già tội nghiệp lại vùng đất bị bỏ rơi này, 
thưa ông Gandalf!”? Sam hét lên giận dữ và khổ sở. “Cháu không chịu đầu, 
dứt khoát là thế đấy. Sau khi nó đã trải qua chặng đường dài tới tận đây với 
đủ mọi chuyện!” 


“Ta rất tiếc, Sam ạ,” thầy phù thủy nói. “Nhưng khi Cánh Cổng mở ra, 
ta không nghĩ cháu có thể kéo được Bill của cháu vào sâu bên trong khu 
hầm Moria dài và tăm tối đâu. Cháu sẽ phải lựa chọn giữa Bill và cậu chủ 
của cháu thôi.” 


“Nếu cháu dắt, nó sẽ chịu đi cùng cậu Frodo vào tận hang rồng.” Sam 
phản đối. “Thả nó ra trong khi lũ sói đang rình rập khắp nơi thật chăng khác 
øì đầy vào chỗ chết.” 


“Ta hy vọng không đến nỗi là đẩy vào chỗ chết,” Gandalf nói. Lão đặt 
một tay lên đầu chú ngựa lùn, hạ giọng nói. “Hãy đi cùng chỉ dẫn và những 
lời hộ mệnh. Mi là một con vật thông minh, và đã học được rất nhiều ở 
Thung Đáy Khe. Hãy tìm đường đến những nơi có cỏ, và rồi hãy trở lại nhà 
của Elrond, hay bất cứ nơi nào mi muốn. 


“Rôi đấy Sam! Nó có nhiều cơ hội thoát khỏi lũ sói để trở về nhà cũng 
ngang như chúng ta vậy thôi.” 


https://thuviensach.vn 


Sam đứng sưng sỉa bên chú ngựa lùn, chắng buồn trả lời. Bill dường như 
hiểu rất rõ điều gì đang xảy ra, khẽ rúc mõm vào Sam, cọ mũi lên tai chú. 
Sam òa khóc, tay lần từng sợi đai, cởi bỏ hành lý ra khỏi lưng chú ngựa lùn 
và quẳng tất cả xuống đất. Những người khác chạy tới phân loại đồ đạc, 
chọn ra một đống những thứ có thể bỏ đi, và phân chia số còn lại. 


Khi công việc hoàn tất, họ quay sang nhìn Gandalf. Có vẻ như lão chắng 
đụng tay làm bất cứ việc gì. Lão đứng giữa hai thần cây, mắt nhìn chăm chú 
vào bức tường trống trên vách núi, như thể muốn khoan một lỗ vào đó bằng 
ánh mắt mình. Gimili đi lại xung quanh, giơ rìu gõ vào đá hết chỗ này tới 
chỗ khác. Còn Legolas thì áp người vào bề mặt đá như đang nghe ngóng cái 
øÌ. 


“Nào, chúng ta đều ở đây và tất cả đã sẵn sàng,” Merry thông báo; 
“nhưng cánh cổng ở đâu? Cháu chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả.” 


“Cổng của Người Lùn không được dựng lên cho kẻ khác trông thấy khi 
đóng lại,” Gimli đáp. “Chúng vô hình, và nếu bí mật của chúng mà bị quên 
mất thì ngay cả chủ nhân chúng cũng không thể tìm thấy và mở ra được.” 


“Nhưng Cánh Cổng này không phải được dựng lên để làm bí mật riêng 
chỉ Người Lùn mới biết,” Gandalf nói, đột nhiên hoạt bát hăn lên và quay 
ngoắt lại. “Trừ khi mọi thứ đã bị thay đổi hết cả, cặp mắt nào biết phải tìm 
øì thì ắt sẽ khám phá ra dấu hiệu.” 


Lão bước lại gần bức tường. Có một khoảng trống nhãn thín ngay giữa 
bóng đổ hai cây nhựa ruồi, lão huơ tay qua lại phía trên, lầm bầm nói gì đó 
trong hơi thở. Rồi lão lùi lại. 


“Nhìn đi!” lão nói. “Các anh có thấy gì không?” 


https://thuviensach.vn 


Mặt Trăng lúc này đang tỏa sáng trên nền xám xịt của vách đá; nhưng 
họ chắng thấy gì khác suốt một lúc lâu. Thế rồi tại bề mặt những nơi tay 
thầy phù thủy đã lướt qua, những đường nét mờ nhạt xuất hiện, như những 
đường gân bạc mỏng manh chạy trên đá. Mới đầu chúng chăng khác øì 
những sợi tơ nhện nhợt nhạt, mảnh đến nỗi chỉ óng ánh thoáng chốc khi bắt 
ánh Trăng, nhưng rồi các đường nét cứ đậm thêm và rõ dần, cho đến khi có 
thể đoán ra được hình thù chúng tạo nên. 


Ở phía trên cùng, nơi cao nhất Gandalf có thể với tới, là một mái vòm 
được kết bởi những ký tự quấn quýt nhau của ngôn ngữ Tiên. Bên dưới dù 
những đường nét có nhiều chỗ mờ đi hay đứt đoạn, họ vẫn nhận ra hình thù 
chiếc đe và cây búa cùng một vương miện với bảy ngôi sao lơ lửng ở bên 
trên. Phía dưới chúng lại là hai cái cây mà mỗi cái đều có họa tiết trăng lưỡi 
liềm. Ngay chính giữa cổng, rõ nét hơn tất cả các chỉ tiết khác, là hình một 
ngồi sao tỏa ra rất nhiều tia sáng. 


“Kia là các biểu tượng của Durin!” Gimili thốt lên. 
“Và Hai Cây của người Thượng Tiên!” Legolas nói. 


“Và cả Ngôi Sao gia huy của Gia tộc Fẽanor nữa,” Gandalf nói. “Chúng 
được khảm bằng ïthildin, chỉ phản chiếu ánh sao và ánh trăng, và ngủ vùi 
cho đến tận khi có người đến chạm tới mà tụng những câu đã bị lãng quên 
từ lâu ở Trung Địa. Những câu này tôi đã được nghe từ cách đây lâu lắm rồi 
và tôi đã phải suy nghĩ rất lung mới triệu hồi được chúng về lại trong trí 
mình.” 


“Những dòng chữ kia nói gì vậy?” Frodo hỏi, trong khi cố giải mã 
những dòng chữ trên mái vòm. “Cháu cứ tưởng mình biết mặt chữ Tiên, thế 
nhưng cháu không thể đọc được những chữ này.” 


https://thuviensach.vn 


IE«e1s xritten ìn thể feänorìan chara#ets accorò- 
to the moòc of BeÌerìanð: Canyn Durin À ren, 
oria: peòo tellon awainno.]m {2arvì hainec 

: sleyobdrb Creaion.teithantithiwhi 


“Đó là ngôn ngữ từ Cựu Tiên của người Tiên vùng phía Tây Trung Địa,” 
Gandalf trả lời. “Nhưng những chữ viết đó chẳng nói lên điều gì hệ trọng 
với chúng ta. Chúng chỉ nói: Cánh Cổng của Durin, Chúa Mỏ Moria. Nói 
lên, hỡi bạn, rồi vào. Còn dòng chữ nhỏ và mờ ở phía dưới là: Ta, Narvi, đã 
xây cánh cổng. Celebrimbor Đất Nhựa Ruồi vẽ những dấu hiệu này.” 


“Thế nói lên, hỡi bạn, rồi vào, có nghĩa là gì?” Merry hỏi. 


“Điều đó đơn giản quá mà,” Gimli trả lời. “Nếu ngươi là bạn, hãy nói 
mật khẩu, cánh cổng sẽ mở ra, và ngươi có thể đi vào.” 

“Đúng thế,” Gandalf nói, “cánh cổng này chắc hắn được điều khiển 
bằng lời nói. Có nhiều cánh cổng của người Lùn chỉ mở ra vào một số dịp 
đặc biệt, hay cho một số người đặc biệt; và một số khác có ổ khóa nên dù đã 


https://thuviensach.vn 


nói mật khẩu hay đợi đến đúng thời điểm thì vẫn cần phải có chìa. Cánh 
cổng này không có chìa khóa. Vào thời Durin nơi này không có gì bí mật. 
Cổng thường được mở và lính canh cổng thì ngồi đây. Nhưng khi nó đóng 
lại thì hễ ai biết mật khẩu là có thể nói to lên rồi đi vào trong được. Ít nhất 
thư tịch cũng đã viết lại như vậy, phải thế không Gimli?” 


“Đúng vậy,” gã lùn trả lời. “Thế nhưng mật khẩu là gì thì đã bị lãng 
quên. Narvi cùng tài nghệ của ông và tất cả họ hàng ông đều đã biến mất 
khỏi thế giới này.” 


“Thế ông không biết mật khẩu sao, Gandalf?” Boromir ngạc nhiên hỏi. 
“Đúng vậy!” thầy phù thủy trả lời. 


Những người khác đều có vẻ chán nản; chỉ mình Aragom, người biết rõ 
Gandalf, vẫn ngồi thản nhiên và im lặng. 


“Thế thì đưa bọn tôi đến nơi đáng nguyền rủa này có tích sự gì?” 
Boromir hét lên, gã rùng mình liếc về phía hồ nước. “Ông nói với bọn tôi là 
ông đã từng đi qua Khu Mỏ. Làm sao như vậy được nếu ông không biết 
cách để vào bên trong?” 


“Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của anh, Boromir,” thầy phù thủy trả 
lời, “là tôi chưa biết câu trả lời. Nhưng chúng ta sẽ sớm biết thôi. Và,” lão 
nói với ánh mắt sáng lên dưới cặp lông mày rậm rạp, “cái câu hỏi những 
hành động của tôi có tích sự gì không, có lẽ anh nên đợi đến khi chúng rành 
rành là vô tích sự thì hằng hỏi. Đối với câu hỏi kia: anh nghi ngờ câu 
chuyện của tôi sao? Hay anh chẳng còn chút trí khôn nào? Tôi đâu có vào 
lối này. Tôi đến từ phía Đông. 


“Nếu anh muốn biết, tôi sẽ nói cho anh biết là cánh cống này mở ra phía 
ngoài. Từ bên trong, anh có thể đẩy nó ra bằng tay. Nhưng từ bên ngoài 
chăng có gì có thể lay chuyển được nó ngoài mật khẩu. Không thể dùng sức 
mà mở ngược vào trong.” 


https://thuviensach.vn 


“Vậy ông định làm gì đây?” Pippin hỏi, không hề nao núng trước cặp 
lông mày đang trợn lên của thầy phù thủy. 


“Định gõ cánh cổng kia bằng cái đầu của nhà ngươi, Peregrin Took,” 
Gandalf trả lời. “Nhưng nếu thế mà cổng vẫn không chịu mở ra, và ta 
không bị những câu hỏi ngớ ngẩn làm phiền, thì ta sẽ cố tìm mật khẩu. 


“Tôi từng biết tất cả thần chú cho mục đích kiểu này bằng mọi ngôn ngữ 
của người Tiên, Con Người, hay Orc. Tôi vẫn còn nhớ hai chục tá mà chăng 
cần phải cố công lục lại trong đầu. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần thử một ít trong 
số đó là có thể hiệu nghiệm; và tôi cũng không cần nhờ cậy ở Gimli nói ra 
mấy từ của thứ ngôn ngữ bí mật mà Người Lùn chăng bao giờ chịu tiết lộ 
với ai. Mật khẩu dùng tiếng Tiên, giống những øì viết trên mái vòm kia: có 
vẻ chắc chắn như thế.” 


Lão lại bước tới vách đá, rồi lấy cây trượng chạm nhẹ vào ngồi sao bạc 
chính giữa cửa, bên dưới biểu tượng chiếc đe. 


Annon cdhellen, edro hi ammenl 
Fennas nogothrim, lasto beth lammenl 


Lão niệm bằng một giọng uy nghỉ, những đường ánh bạc mờ đi, nhưng 
mặt đá xám chăng hề lay chuyển. 


Lão lặp lại cầu thần chú thêm nhiều lần, đảo thứ tự từ ngữ, hoặc biến đổi 
chúng đi, rồi lão thử sang những câu khác, câu này tiếp nối câu kia, khi thì 
nói nhanh, dõng dạc, khi lại mềm mỏng, chậm rãi. Rồi lão hô lên nhiều từ 
tiếng Tiên riêng rẽ. Chắng có gì xảy ra. Vách núi dựng lên trong màn đêm, 
muôn vì sao theo nhau sáng rực, gió thổi lạnh ngắt, còn cánh cổng vẫn trơ 
ra vững chãi. 


https://thuviensach.vn 


Gandalf tiến đến bức tường lần nữa, lão giơ hai tay và nói như ra lệnh, 
giọng lão càng lúc càng thêm thịnh nộ. Edro Edro! Lão thét, rồi đâm mạnh 
cây trượng vào mặt đá. Mở ra, mở rat lão quát lên rồi tiếp tục niệm câu 
mệnh lệnh đó bằng mọi thứ tiếng đã từng được nói ở miền Tây Trung Địa. 
Cuối cùng lão quăng trượng xuống đất, và ngồi xuống im lặng. 


Ngay lúc đó cơn gió từ xa thổi tới mang đến tai họ tiếng hú của lũ sói. 
Chú ngựa lùn Bill vùng vẫy hoảng hốt, Sam vội nhảy đến bên nó, và thì 
thầm an ủi nó. 


“Không được để nó chạy đi!” Boromir nói. “Có vẻ như chúng ta vẫn 
phải cần đến nó, nếu lũ sói không tìm ra được chúng ta. Tôi ghét cái hồ bãấn 
thỉu này quá!” Gã cúi người nhặt một viên đá lớn ném mạnh vào giữa mặt 
nước tối đen. 


Viên đá biến mất cùng một tiếng vỗ nhẹ; thế nhưng ngay sau đó mặt 
nước chợt lao xao và sủi bọt. Những vòng nước khổng lồ gợn lên trên mặt 
nước từ nơi viên đá rơi xuống, rồi chầm chậm lan về phía chân vách đá. 


“Sao anh lại làm thế, Boromir?” Frodo hỏi. “Tôi cũng ghét nơi này, và 
tôi còn sợ nữa. Nhưng tôi không biết mình sợ điều gì: không phải lũ sói, 
không phải bóng tối đằng sau cánh cổng kia, mà là một thứ gì đó khác. Tôi 
sợ hồ nước kia. Đừng đánh động nó!” 


“Em ước sao chúng ta được đi khỏi đây!” Merry nói. 


“Sao Gandalf không làm gì nhanh nhanh lên một chút?” Pippin hùa 
theo. 


Gandalf chăng buồn chú ý đến họ. Lão ngồi cúi mặt xuống đất, không 
biết tuyệt vọng, hay suy nghĩ lo âu. Tiếng sói hú tang tóc lại vang lên. 


https://thuviensach.vn 


Những gợn sóng trên mặt nước tiến lại gần hơn, một số đã vỗ vào bờ. 


Thầy phù thủy bất thình lình nhảy cẵng lên khiến tất cả phải giật mình. 
Lão còn cười ha hả! “Tôi nghĩ ra rồi!” lão reo lên. “Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên 
rồi! Đơn giản đến ngớ ngẩn, giống như bất cứ cầu đố nào ta đã biết được 
giải đáp.” 


Nhặt cây trượng lên, lão đứng trước ngay cánh cổng và nói bằng một 
giọng dõng dạc: Mellon! 


Ngôi sao sáng bừng lên trong chốc lát rồi lại tắt. Rồi không một tiếng 
động, những đường nét một cánh cổng lớn bỗng hăằn lên mặt đá, dù trước đó 
không hề thấy bất cứ vết rạn hay khớp nối nào. Chiếc cổng từ từ tách đôi ở 
chính giữa rồi mở ra từng phân một, cho đến khi hai cánh cửa áp sát vào 
thành tường. Bên kia cổng, họ nhìn thấy lờ mờ một lượt bậc thang dốc đứng 
hướng lên cao; thế nhưng ở ngay phía trên những bậc thang đầu tiên bóng 
tối còn đậm đặc hơn cả màn đêm. Hội Đồng Hành nhìn chăm chú trong 
kinh ngạc. 


“Rốt cuộc thì tôi đã nhầm,” Gandalf nói, “cả Gimli cũng vậy. Hóa ra 
Merry chứ chăng phải ai khác lại đi đúng hướng. Mật khẩu mở cổng đã 
được khắc sẵn trên mái vòm! Câu này lẽ ra phải được dịch là: nói lên: “hỡi 
bạn", rồi vào. Và tôi chỉ việc nói hối bạn bằng tiếng Tiên thế là cánh cổng 
mở ra. Thật đơn giản. Quá đơn giản so với cách suy nghĩ của một nhà thông 
thái am hiểu tích truyện trong những ngày ám muội này. Thời kỳ hạnh phúc 
kia đã qua lâu quá rồi. Giờ thì chúng ta đi thôi!” 


Lão tiến lên phía trước, giãm chân lên bậc thang đầu tiên. Thế nhưng 
ngay lúc đó, nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, Frodo cảm thấy ở mắt cá chân 
như bị vật gì chộp lấy, cậu hét toáng lên khi ngã bổ nhào. Chú ngựa lùn BiIl 
sợ hãi hí lên hoang dại, rồi quay đuôi phóng dọc theo bờ hồ vào trong bóng 


https://thuviensach.vn 


tối. Sam vội vọt theo sau, nhưng nghe thấy tiếng hét của Frodo chú liền 
chạy về, khóc lóc và nguyền rủa. Những người khác quay phắt lại thấy mặt 
nước hồ sủi lên sùng sục, như thể một đội quân rắn đang bơi tới từ phía bờ 
Nam. 


Từ dưới nước thò ra một chiếc vòi dài bò ngoằn nghèo; nó nhớp nháp và 
phát sáng màu xanh nhợt. Đầu vòi xòe những ngón của nó đã nắm được 
chân Frodo, và cố kéo cậu xuống nước. Sam giờ đây khuyu gối chém tới 
tấp vào nó bằng một con dao. 


Cánh tay buông Frodo ra, Sam kéo cậu thoát khỏi nó, và kêu cứu ầm 1ï. 
Hai mươi cánh tay khác rẽ nước thòi lên. Mặt nước đen sôi sùng sục, và bốc 
lên mùi hôi thối. 


“Vào trong cổng ngay! Lên cầu thang! Nhanh lên!” Gandalf nhảy ngược 
trở lại hò hét. Đánh thức họ khỏi nỗi kinh hoàng dường như đã khiến cả 
bọn, ngoại trừ Sam, đứng như trời trồng, lão xua bọn họ chạy lên phía 
trước. 


Họ chạy vừa kịp lúc. Sam và Frodo mới lên được vài bậc còn Gandalf 
cũng chỉ mới bắt đầu leo thì những chiếc vòi sờ soạng đã trườn qua bờ hồ 
hẹp, rồi tóm lấy bức tường cùng cánh cổng. Một chiếc luồn lách vào bên 
trong, lấp loáng trong ánh sao. Gandalf quay người và dừng lại. Nếu lão 
định tìm câu thần chú nào để đóng cánh cổng lại từ bên trong thì không cần 
thiết nữa. Rất nhiều cánh tay xoắn lấy cả hai bền cánh cổng và lay giật 
chúng bằng sức mạnh khủng khiếp. Với một tiếng rầm chúng đóng sập lại, 
và toàn bộ ánh sáng phụt tắt. Qua tường đá nặng nề, vọng tới trầm đục 
những âm thanh của giằng xé và đổ vỡ. 


Sam níu lấy tay Frodo, khuyu xuống một bậc thang trong bóng đêm dày 
đặc. “Bill già tội nghiệp!” chú nghẹn ngào nói. “Bill già tội nghiệp! Hết sói 
lại đến rắn! Nhưng lũ rắn này thì vượt quá sức chịu đựng của nó rồi. Tôi 
buộc phải lựa chọn, cậu Frodo ạ. Tôi phải đi cùng cậu.” 


https://thuviensach.vn 


Họ nghe thấy tiếng Gandalf đi xuống các bậc đá và đâm cây trượng vào 
chiếc cổng. Một cơn rùng mình chạy trong đá khiến cái cầu thang cũng phải 
run rấy, thế nhưng hai cánh cổng vẫn chăng hề mở ra. 


“Chà, chà!” thầy phù thủy lên tiếng. “Lối đi đã đóng lại sau lưng chúng 
ta, và giờ chỉ còn duy nhất một lối ra - ở phía bên kia của dãy núi. Nghe âm 
thanh vừa rồi tôi e rằng đá đã lấp đầy bên ngoài, còn hai thân cây cũng đã bị 
nhổ rễ và quăng xuống chắn ngang cổng. Tôi rất tiếc; bởi hai cái cây kia 
thật đẹp, và lại đứng đó từ lâu lắm rồi.” 


“Cháu cảm thấy có thứ gì đó rất khủng khiếp ngay từ lúc chân cháu 
chạm xuống mặt nước,” Frodo nói. “Là thứ gì vậy, hay là có nhiều thứ?” 


“Ta không biết nữa,” Gandalf trả lời; “nhưng tất cả những cánh tay đều 
hướng theo một mục đích. Thứ gì đó sẽ bò ra, hoặc bị xua ra khỏi làn nước 
đen dưới chân dãy núi. Có nhiều thứ còn lâu đời hơn và bẩn thỉu hơn bọn 
Orc bên dưới những đáy sâu của thế giới.” Lão không nói ra miệng suy nghĩ 
riêng của lão rằng, cho dù thứ sống dưới hồ nước đó là gì, nó cũng đã tóm 
lấy Frodo đầu tiên trong cả Hội Đồng Hành. 


Boromir lầm bẩm trong tiếng thở, nhưng lòng đá dội đã khuếch đại lên 
thành tiếng thì thầm khàn đục ai cũng nghe thấy: “Bên dưới những đáy sâu 
của thế giới! Và chúng ta đang đi về đó trái với ý tôi. Giờ ai sẽ dẫn đường 
chúng ta trong bóng tối chết chóc này đây.” 


“Tôi sẽ dẫn,” Gandalf trả lời, “và Gimli sẽ đi bên cạnh tôi, đi theo cây 
trượng của tôi!” 

Thầy phù thủy đi đầu, dẫn bước trên những bậc thang lớn, lão giơ cao 
cây trượng, và từ đầu trượng tỏa ra hào quang mờ. Cầu thang rộng trông 
chắc chắn và không hề bị tổn hại. Họ đếm được hai trăm bậc, tất cả đều 


https://thuviensach.vn 


rộng bản và thấp; lên đến đỉnh, họ gặp một lối đi có vòm nền bằng phẳng 
dẫn sâu hơn vào bóng tối. 


“Ta hãy ngồi xuống đầu cầu thang này nghỉ ngơi và ăn chút gì đó, bởi ta 
chắc chẳng tìm ra được phòng ăn nào đâu!” Frodo đề nghị. Cậu bắt đầu rũ 
bỏ được nỗi kinh hoàng bị cánh tay kia tóm chặt, và bỗng nhiên cảm thấy 
đói khủng khiếp. 


Lời đề nghị được tất cả hưởng ứng: thế là họ ngồi xuống những bậc trên 
cao, những hình bóng lờ mờ trong cảnh u tối. Sau khi họ ăn xong, Gandalf 
lại chia cho mỗi người một ngụm miruvor của Thung Đáy Khe. 


“Tôi e là chăng còn lại bao nhiêu,” lão nói; “nhưng tôi nghĩ chúng ta cần 
đến nó sau nỗi kinh hoàng ở cổng. Và trừ phi vô cùng may mắn, bằng 
không chúng ta sẽ cần tất cả chỗ còn lại trước khi chúng ta thấy được phía 
bên kia. Và phải cẩn thận với cả nước nữa! Có rất nhiều suối và giếng trong 
Khu Mỏ, nhưng với chúng thì chớ có đụng vào. Chúng ta sẽ có thể sẽ 
không có cơ hội tiếp nước vào chai lọ và túi da trước khi đến được Lũng 
Lạch Râm.” 


“Phải mất bao lâu nữa mới đến được đó?” Frodo hỏi. 


“Ta không thể nói được,” Gandalf trả lời. “Phụ thuộc vào rất nhiều may 
rủi. Nhưng nếu đi thắng mà không gặp rủi ro hay lạc đường, chúng ta sẽ 
mất khoảng ba bốn cuốc, ta nghĩ vậy. Khoảng cách theo đường thăng giữa 
Cửa Tây và Cống Đông không thể ngắn hơn bốn mươi dặm đâu, và con 
đường có thể sẽ rất vòng vèo.” 


Sau chặng nghỉ ngắn ngủi, họ lại tiếp tục lên đường. Tất cả đều mong 
chấm dứt cuộc hành trình càng nhanh càng tốt, và dù đã quá mệt mỏi, họ 
vẫn đồng lòng tiến bước thêm vài giờ nữa. Gandalf vẫn dẫn đầu Hội Đồng 
Hành như trước. Tay trái lão giơ cao cây trượng, ánh sáng của nó chỉ đủ soi 


https://thuviensach.vn 


một vùng phía trước chân; tay phải lão lăm lăm thanh Glamdring. Gimili đi 
ngay phía sau, mắt gã lấp lánh mờ ảo mỗi lần gã quay đầu nhìn bên này bên 
kia. Bước đằng sau gã Người Lùn là Frodo, và cậu cũng đã rút ra thanh 
kiếm ngắn: Mũi Đốt. Lưỡi Glamdring lẫn Mũi Đốt đều không phát sáng, 
cũng đem lại chút an ủi, bởi là kiếm do thợ rèn Tiên chế tác vào thời Cựu 
Niên nên chúng chỉ tỏa ánh sáng lạnh mỗi khi có lũ Orc ở gần. Sam đi ngay 
đằng sau Frodo, rồi đến Legolas, rồi hai chàng Hobbit trẻ tuổi, và Boromir. 
Trong bóng tối phía sau cùng, lặng lẽ và dữ dằn, Aragorn cất bước. 


Con đường ngoằn nghèo uốn vài khúc rẽ, rồi bắt đầu đi xuống. Nó đổ 
dốc liên tục một quãng dài trước khi lại chạy ngang. Không khí trở nên 
nóng bức ngột ngạt, tuy nhiên lại không hề hôi thối, và đôi lúc đoàn người 
cảm thấy như có luồng khí mát tràn qua mặt, từ những lỗ hở đoán là ở trên 
vách. Có rất nhiều lỗ như vậy. Trong ánh sáng nhợt nhạt từ cây trượng của 
thầy phù thủy, Frodo nhìn thấy thấp thoáng những bậc thang, mái vòm, và 
cả những lối đi, đường hầm khác nữa, hoặc dốc lên, hoặc thoải xuống, hoặc 
là mở ra một vùng đen ngòm ở hai bên. Đúng là rối rắm đến nỗi chăng 
mong øì ghi nhớ nổi. 


Gimli không giúp Gandalf được gì nhiều, ngoại trừ lòng dũng cảm kiên 
cường của gã. Ít ra gã không bị bản thân bóng đêm làm phiền, như hầu hết 
những người khác. Thầy phù thủy thường tham khảo ý kiến gã khi phải lựa 
chọn những con đường lão nghỉ ngờ; thế nhưng lúc nào Gandalf cũng là 
người đưa ra quyết định cuối cùng. Khu Mỏ Moria bao la và phức tạp vượt 
quá trí tưởng tượng của Gimili, con trai của Glóin, cho dù gã là giống Người 
Lùn sơn cước. Đối với Gandalf, những ký ức xa xôi của cuộc hành trình 
ngày xưa giờ không còn giúp ích được gì nhiều, thế nhưng ngay cả trong 
bóng đêm, mặc cho con đường có vòng vèo đến đâu lão vẫn biết rõ nơi lão 
muốn đến, và lão không hề nao núng, chừng nào vẫn có một lối đi hướng 
đến mục đích của lão. 


https://thuviensach.vn 


“Đừng sợ!” Aragorn nói. Họ đang trong một chặng nghỉ dài hơn bình 
thường, và Gandalf thì thầm cùng với Gimli; những người khác tụm lại với 
nhau, lo lắng chờ đợi. “Đừng sợ! Tôi đã đi cùng ông ấy trong rất nhiều cuộc 
hành trình, dù chưa lần nào tối tăm thế này; và có nhiều câu chuyện ở 
Thung Đáy Khe kể về những chiến công của ông ấy, hiến hách hơn bất cứ 
chuyện gì tôi từng chứng kiến. Ông ấy sẽ không lạc đường - chừng nào vẫn 
còn đường có thể tìm được. Ông ấy đã dẫn chúng ta xuống đây bất chấp 
mọi sợ hãi của ta, nhưng ông ấy sẽ lại dẫn chúng ta ra, bằng bất cứ giá nào 
đối với chính bản thân ông ấy. Trong đêm tối như bưng, ông ấy biết rõ 
đường về nhà còn hơn lũ mèo của Hoàng Hậu Berúthiel.” 


Thật tốt cho Hội Đồng Hành khi họ có được một người dẫn đường như 
vậy. Họ không có nhiên liệu hay bất cứ phương tiện gì để thắp đuốc; trong 
lúc trốn chạy tuyệt vọng ở cổng, quá nhiều thứ đã bị bỏ lại sau lưng. Mà 
không có chút ánh sáng nào, họ sẽ sớm rơi vào cơn thống khổ. Không chỉ 
có rất nhiều đường phải lựa chọn, mà còn có rất nhiều hầm hố, cạm bẫy, và 
cả những cái giếng tăm tối bên cạnh con đường, vọng lại những bước chân 
của họ. Có rất nhiều khe nứt và rãnh trên tường vách lẫn dưới nền, và thảng 
hoặc một khe sâu chợt mở ra ngay trước chân họ. Khe rộng nhất đã tới hơn 
bảy bộ, và phải một hồi lâu Pippin mới gom đủ dũng khí nhảy qua cái kế 
trống chết chóc ấy. Xa tít phía dưới có tiếng nước cuốn vọng lên, như thể 
một guồng nước khống lồ nào đó đang quay trong sâu thắm lòng đất. 


“Thừng!” Sam lãm bẩm. “Mình biết ngay là cứ hễ không mang theo là y 


I? 


rằng sẽ cần đến 


Bởi những hiếm họa xuất hiện thường xuyên hơn, hành trình của họ trở 
nên chậm chạp hơn, họ cảm giác mình cứ đi, đi mãi không dừng cho tới tận 
øốc rễ của dãy núi. Họ còn tệ hơn cả kiệt sức, thế nhưng lại chăng thoải mái 
øì khi nghĩ đến việc phải dừng lại nghỉ ngơi ở bất kỳ đâu. Tỉnh thần Frodo 
đã phấn chấn được đôi chút sau vụ thoát thân, cả sau bữa ăn, và sau ngụm 


https://thuviensach.vn 


rượu tiên; nhưng giờ đây cảm giác bất an sâu sắc, dâng lên thành sợ hãi, lại 
bò rần rần khắp người cậu. Dù vết dao đâm đã được chữa lành ở Thung Đáy 
Khe, vết thương ác nghiệt ấy vẫn để lại di chứng. Giác quan cậu giờ sắc bén 
hơn và dễ phát hiện những gì không thể nhìn thấy bằng mắt. Một thay đổi 
rõ ràng mà cậu sớm nhận ra là cậu nhìn trong đêm tối tốt hơn mọi người 
bạn đồng hành, có lẽ chỉ trừ Gandalf. Và dẫu gì cậu vẫn là người mang 
Nhẫn: nó treo trên sợi dây xích ngay trước ngực cậu, và chốc chốc lại 
dường nặng trĩu. Cậu cảm thấy rõ rệt cái ác chờ phía trước lẫn cái ác theo 
đằng sau; nhưng cậu không hề hé răng. Cậu nắm chuôi kiếm chặt hơn và lì 
lợm bước đi. 


Đoàn người phía sau cậu hiếm khi nói chuyện với nhau, nếu có cũng chỉ 
thì thầm vội vã. Chẳng có bất cứ âm thanh nào trừ tiếng bước chân chính 
họ; tiếng đôi ủng Người Lùn của Gimili nên thình thịch; tiếng bước nặng nề 
của Boromir; tiếng chân nhẹ nhàng của Legolas; thảng hoặc lại có tiếng sột 
soạt khó nghe rõ của những đôi chân Hobbit; và ở sau cùng là tiếng bước 
chân chắc nịch, chậm rãi khi Aragorn sải bước. Ở những chặng nghỉ chốc 
lát, họ chẳng còn nghe thấy gì, họa hoằn lắm mới văng lên tiếng dòng chảy 
mơ hồ cùng nước tí tách đâu đó. Thế nhưng Forodo bắt đầu nghe thấy, hoặc 
tưởng tượng ra cậu nghe thấy, âm thanh gì đó khác: như tiếng chân trần rón 
bước. Âm thanh đó không bao giờ đủ to, hay đủ gần để cậu chắc chắn được 
mình nghe thấy; thế nhưng một khi nó đã bắt đầu thì nó cũng chăng ngừng 
lại trong suốt thời gian Hội Đồng Hành di chuyển. Mà nó cũng chắng phải 
là tiếng vọng, bởi khi họ nghỉ chân, nó vẫn cứ lộp cộp thêm một lúc rồi mới 
nín lặng. 


Lúc đoàn người vào Khu Mỏ thì đêm đã xuống rồi. Họ đã ởi liên tục 
trong nhiều giờ mà chỉ được nghỉ những chặng ngắn ngủi cho đến khi 
Gandalf gặp trở ngại nghiêm trọng đầu tiên. Trước mắt lão sừng sững cái 
cổng vòm tối tăm rất rộng, mở ra ba ngã đường: tất cả đều dẫn theo một 


https://thuviensach.vn 


hướng, về phía Đông, thế nhưng lối bên trái đâm xuống dưới, trong khi lối 
bên phải hướng lên trên, còn lối ở giữa có vẻ tiếp tục đi thắng, âm ru bằng 
phẳng nhưng vô cùng chật hẹp. 


“Tôi chăng hề nhớ có nơi này!” Gandalf thừa nhận, trong lúc đứng do 
dự dưới mái vòm. Lão giơ cao cây trượng hy vọng tìm thấy ký hiệu hay chữ 
viết nào đó có thể giúp lão lựa chọn; thế nhưng chẳng thấy dấu vết nào như 
thế cả. “Tôi mệt mỏi quá rồi, không quyết định nổi nữa,” lão lắc đầu nói. 
“Và tôi nghĩ tất cả mọi người cũng mệt như tôi, hoặc còn mệt hơn. Tốt hơn 
chúng ta nên nghỉ lại đây cho nốt đêm. Các anh hiểu ý tôi rồi đấy! Trong 
này lúc nào cũng tối tăm; thế nhưng ở ngoài kia Mặt Trăng xế đang ngả về 
phía Tây và thời khắc nửa đêm đã trôi qua rồi.” 


“Bill già tội nghiệp!” Sam nói. “Không biết giờ này nó ở đâu. Tôi mong 
lũ sói chưa bắt được nó.” 


Phía bên trái mái vòm lớn họ bắt gặp một cánh cửa đá: nó chỉ khép hờ 
nên dễ dàng mở ra sau cú đẩy nhẹ. Bên trong có vẻ là một căn phòng rộng 
tạc thắng vào đá. 


“Khoan! Khoan!” Gandalf hét lên khi thấy Merry và Pippin nhao lên 
trước, quá mừng rỡ tìm ra được một nơi có thể nghỉ ngơi ít nhất cũng có 
cảm giác an toàn hơn là ngay giữa lối đi thông thống. “Khoan đã! Các 
ngươi còn chưa biết có gì bên trong mà. Để ta đi trước.” 


Lão thận trọng bước vào, những người khác nối theo sau. “Thấy chưa!” 
lão nói, chỉ cây trượng vào giữa sàn phòng. Ngay phía trước chân lão, họ 
nhìn thấy một lỗ tròn lớn trông như miệng giếng. Và sợi xích đứt gãy han gỉ 
vắt trên miệng giếng và thống xuống phía dưới đen ngòm. Cạnh đó la liệt 
những mảnh đá vỡ. 


“Một trong hai cậu lẽ ra đã ngã xuống đó và đến giờ chắc vẫn đang tự 
hỏi khi nào mới xuống đến đáy,” Aragorn nói với Merry. “Chừng nào chúng 


https://thuviensach.vn 


ta còn có người dẫn đường thì cứ để ông ấy đi trước.” 


“Có vẻ đây từng là phòng gác, được làm để canh chừng ba lối đi,” Gimli 
nói. “Cái hố kia rõ ràng là giếng nước cho lính gác, có nắp đá đậy lên. 
Nhưng giờ nắp đã vỡ, nên tất cả chúng ta phải cẩn thận trong bóng tối.” 


Pippin cảm thấy như bị cái giếng hút hồn. Thế là trong khi những người 
khác trải chăn, chuẩn bị chỗ nằm sát vào phía vách phòng, cách càng xa 
miệng giếng càng tốt, cậu lại bò đến mép giếng nhìn xuống. Một luồng khí 
lạnh bốc lên như táp vào mặt cậu từ dưới đáy sâu vô hình. Trong một 
thoáng bốc đồng, cậu nhặt một viên đá vụn, thả xuống giếng. Cậu cảm thấy 
tim mình đập bao nhiêu nhịp trước khi nghe được bất cứ âm thanh nào. Rồi 
từ tít bên dưới, như thể viên đá đã rơi xuống một hang nước sâu. Có tiếng 
tốm dội lên, nghe rất xa xôi, nhưng được khuếch đại và vang vọng trong 
lòng giếng trống rỗng. 


“Gì thế?” Gandalf hét lên. Lão tạm yên tâm khi nghe Pippin thú nhận 
việc đã làm; nhưng vẫn vô cùng giận dữ, đến nỗi Pippin có thể nhìn thấy 
cặp mắt lão lóe sáng. “Tên Took ngu xuấn!” lão gầm lên. “Đây là chuyến đi 
hệ trọng chứ không phải tiệc đi bộ của Hobbit. Lần sau hãy tự ném ngươi 
xuống đó để khỏi làm phiền ai nữa. Giờ thì trật tự đi!” 


Họ chăng còn nghe thấy gì suốt nhiều phút sau đó, nhưng rồi từ đáy 
giếng bỗng vắng lên những tiếng øõ yếu ớt: tùng-cách, cách-tùng. Tiếng gõ 
ngưng, rồi khi những tiếng vọng lắng xuống, nó lại tiếp tục: cách-tùng, 
tùng-cách, cách-cách, tùng. Âm thanh đáng lo ngại nghe như một hiệu lệnh 
nào đó; thế nhưng một lát sau tiếng øõ tắt hắn không thấy tiếp tục nữa. 


“Đó là tiếng búa, nếu không phải thì coi như tôi chưa từng nghe tiếng 
búa nào trong đời,” Gimli quả quyết. 


“Đúng vậy,” Gandalf nói, “và tôi chăng hề thích chút nào. Có thể chăng 
liên quan gì đến viên đá ngu ngốc của Peregrin; thế nhưng có thể thứ gì đó 


https://thuviensach.vn 


đáng lẽ nên để mặc lặng yên thì lại bị đánh động. Làm ơn đừng lặp lại 
những việc đó nữa! Hy vọng chúng ta sẽ được nghỉ ngơi chút ít mà không 
có thêm rắc rối nào. Ngươi, Pippin, hãy gác luôn phiên đầu tiên mà chuộc 
lỗi,” lão gầm gừ, trong khi quấn mình vào một tấm chăn. 


Pippin ngồi khổ sở bên cánh cửa trong màn đêm đen đặc như hắc ín; 
nhưng chốc chốc cậu lại quay người nhìn quanh, như sợ có thứ kỳ lạ nào đó 
sắp từ trong giếng bò lên. Cậu ước gì có thể đậy miệng hố lại, bằng mảnh 
chăn cũng được, thế nhưng cậu không dám động đậy hay bén mảng lại gần 
nó nữa, cho dù Gandalf dường như đã ngủ say. 


Thực ra Gandalf vẫn thức, dù đang nằm yên lặng. Đầu lão nặng trĩu 
những suy nghĩ, cố lục lại từng ký ức về cuộc hành trình lần trước trong 
Khu Mỏ, và lo lắng tính con đường nên chọn tiếp theo; lột lối rẽ sai có thể 
trở thành thảm họa. Sau khoảng một giờ lão đứng dậy đi tới chỗ Pippin. 


“Vào một góc ngủ đi, chàng trai,” lão ôn tồn nói. “Ta nghĩ ngươi đang 
muốn ngủ. Ta chẳng thể chợp mắt nổi, vậy hãy để ta canh gác luôn.” 


“Ta biết có vấn đề øì rồi,” lão lãm nhẫm khi ngồi xuống bên cạnh cửa. 
“Ta cần một hơi thuốc! Ta không được thưởng thức tí nào từ buổi sáng 
trước cơn bão tuyết.” 


Hình ảnh cuối cùng mà Pippin nhìn thấy, trong cơn buồn ngủ đang xâm 
chiếm, là hình bóng đen đúa của thầy phù thủy già co mình trên nền đá, che 
một phần đầu mẩu gỗ nhóm đang rực đỏ trong đôi bàn tay xương xẩu đặt 
giữa hai đầu gối. Ánh lửa soi tỏ trong chốc lát chỏm mũi cao của lão, cùng 
với khói thuốc. 


Gandalf là người đánh thức cả bọn khỏi giấc ngủ. Lão đã một mình ngồi 
canh suốt sáu giờ để những người còn lại nghỉ ngơi. “Và trong lúc ngồi 
canh tôi đã quyết định rồi,” lão nói. “Tôi không thích cái vẻ toát ra từ con 


https://thuviensach.vn 


đường ở giữa; tôi cũng không thích mùi của con đường bên trái: không khí 
dưới đó rất hôi thối, không thì tôi chăng phải người dẫn đường. Tôi sẽ chọn 
con đường bên phải. Đã đến lúc chúng ta trèo trở lên rồi.” 


Họ tiếp tục cuộc hành trình thêm tám giờ tăm tối nữa, không kể hai 
chặng nghỉ ngắn, mà không gặp bất cứ hiểm nguy gì, không nghe thấy bất 
cứ âm thanh nào, cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh sáng mờ ảo, bập bùng 
như ma trơi phía trước của thầy phù thủy. Con đường họ chọn dốc lên đều 
đặn. Cứ như họ thấy nó quanh co thành những vòng cung lớn, càng đi lên 
lại càng cao và rộng hơn. Giờ đây ở cả hai bên vách đều chăng còn lối nào 
mở tới những hành lang hay đường hầm khác nữa, nền đường bằng phẳng 
và lành lặn, không hề có hầm hố hay khe nứt. Rõ ràng họ đã đi vào nơi xưa 
từng là một tuyến đường quan trọng: và họ tiến nhanh hơn so với khi họ đi 
chặng đầu. 


Theo con đường này, họ tiến thêm được mười lăm dặm, tính theo đường 
thắng về phía Đông, còn trên thực tế thì họ đã phải đi bộ hai chục dặm hoặc 
hơn nữa. Con đường đi lên khiến tỉnh thần Frodo dâng cao thêm đôi chút; 
thế nhưng cậu vẫn cảm thấy bị đè nén, và vẫn luôn nghe thấy, hoặc nghĩ cậu 
nghe thấy, từ xa phía sau Hội Đồng Hành, ngoài tiếng dợm bước hay tiếng 
loạt soạt của chân họ, có tiếng chân bám theo hoàn toàn không phải là âm 
VỌNØ. 


Họ đi liên tục cho đến tận lúc nhóm Hobbit nếu không nghỉ thì không 
thể chịu được nữa, và tất cả đang nghĩ đến một chỗ họ có thể ngủ, thì đột 
nhiên cả vách tường bên phải lẫn bên trái đều biến mất. Có vẻ như họ vừa 
đi qua cánh cổng vòm nào đó dẫn vào một khoảng không gian trống rỗng và 
đen đặc. Một luồng lớn hơi ấm lùa sau lưng họ, còn ở phía trước bóng tối 
lạnh lẽo phả vào mặt họ. Họ dừng chân rồi đứng tụm lại đầy lo âu. 


https://thuviensach.vn 


Gandalf có vè hài lòng:” Tôi đã chọn đúng đường,” lão nói. “Ít ra chúng 
ta đã đến nơi có thể nghỉ ngơi được, và tôi đoán chúng ta chăng còn cách xa 
mặt phía Đông bao dặm. Tuy nhiên chúng ta lại đang ở trên cao, nếu tôi 
không nhầm thì cao hơn Cổng Lạch Râm khá nhiều. Dựa vào bầu không 
khí này chúng ta hắn đang ở một sảnh rộng. Giờ tôi sẽ liều thắp lên chút 
ánh sáng thực sự.” 


Lão giơ cao cậy trượng, và trong một khắc ngắn ngủi một luồng sáng 
lóe lên như ánh chớp. Những cái bóng to hơn hiện lên rồi vụt biến mất, 
trong giây lát họ nhìn thấy vòm trần bao la cao tít phía trên đầu được đỡ bởi 
rất nhiều cột đá đẽo đồ sộ. Trước mặt họ về hai bên trải ra một tòa sảnh 
khổng lồ trống rỗng; những bờ vách đen nhẫn và bóng như gương tỏa sáng 
lấp lánh. Họ nhìn thấy ba lối vào nữa, ba cổng đen tối: một thắng trước mặt 
họ dẫn về phía Đông, hai lối còn lại nằm ở hai bên. Rồi ánh sáng phụt tắt. 


“Lúc này tôi chỉ dám soi thế thôi,” Gandalf nói. “Từng có những cửa sổ 
rất lớn mở ra sườn núi, và các lỗ thông ra ngoài lấy ánh sáng ở những tầng 
trên Khu Mỏ. Tôi nghĩ chúng ta đã tới những chỗ ấy rồi đấy, nhưng bên 
ngoài lại đang là đêm, và chúng ta chưa thể nói gì được trước khi trời sáng. 
Nếu tôi không nhầm, ngày mai chúng ta có thể thực sự thấy buổi sáng hửng 
lên tại đầy. Còn bây giờ chúng ta không nên đi thêm nữa. Ta hãy nghỉ ngơi 
chừng nào còn có thể. Cho đến lúc này mọi việc đều ổn thỏa, phần lớn con 
đường tăm tối đã qua rồi. Nhưng chúng ta chưa ra khỏi vòng đâu, vẫn còn 
cả một chặng dài mới xuống được Cánh Cổng mở ra thế giới.” 


Hội Đồng Hành nghỉ lại đêm đó trong sảnh vòm vĩ đại, nằm co ro sát 
vào nhau trong một góc tránh gió lùa: dường như có luồng khí lạnh liên tục 
thổi vào qua cổng vòm phía Đông. Khắp chung quanh chỗ họ nằm giăng 
đầy bóng đêm bao la và trống rỗng, và lòng họ thắt lại vì sự mênh mang và 
cô liêu nơi những tòa sảnh bị chôn vùi, những lối đi và những bậc thang rẽ 
ngả bất tận. Tất cả những hình dung kỳ quái nhất mà những lời đồn đại đen 


https://thuviensach.vn 


tối gợi ra trong đầu nhóm Hobbit đều không sánh được với thực tế kinh hãi 
và phi thường của Moria. 


“Chắc ngày xưa từng có cả một vương quốc Người Lùn hùng mạnh ở 
đây,” Sam nói; “và từng người bọn họ bận rộn hơn cả lũ lửng suốt năm trăm 
năm mới làm ra được tất cả những thứ này, và toàn bằng đá cứng nữa chứt 
Thế nhưng họ làm những thứ này để làm gì vậy? Rõ ràng họ đâu có sống 
trong những hầm hố tối tắm này?” 


“Đây không phải là hầm hố,” Gimli nói. “Đây là vương quốc vĩ đại và 
thành phố Quặng Tộc Lùn. Như vẫn còn truyền lại trong những bài ca của 
bọn ta, hồi xa xưa nơi đây không hề tối tăm, mà tràn ngập ánh sáng và vô 
cùng lộng lẫy.” 


Gã đứng dậy trong bóng tối và bắt đầu cất giọng ca trầm ấm, cùng lúc 
những tiếng vang vọng tỏa đi khắp trần sảnh. 


Thế giới còn non trẻ, núi còn xanh, 

Văng vặc Trăng trong chưa vết bợn, 

Lời chưa niệm trên suối con đá lớn 

Ngày Durin tỉnh giấc bước một mình. 
Người đặt tên, đồi lũng hết vô danh; 
Người vốc nước giếng lành chưa tay động; 
Người tới Hồ Gương cúi mình soi xuống, 
Kìa hay đâu trên bóng mái đầu 

Hiện lung linh vồng mũ miện sao 

Như ngọc quý xâu vào chỉ bạc. 


Núi còn cao, thế giới còn tươi đẹp 
Buổi Cựu Niên chưa biết suy vong; 


https://thuviensach.vn 


Các vua còn hùng cứ Nargothrond 
Với Gondolin, nay đà giã biệt, 
Nhắm Tây vượt về bên kia biển biếc: 
Thế giới còn tươi đẹp Ngày Durin. 


Đấng tiên vương ngai chạm trổ ngự trên 
Những sảnh đá liền liền hàng cột 

Dưới mái lợp vàng, trên sàn lát bạc, 

Hàng chữ rune quyền phép trấn cửa ngoài. 
Tựa ánh sao cùng nhật nguyệt chung soi 
Đèn trước cửa treo ngời pha lê gọt, 

Đêm xuống không mờ, mây che không tắt, 
Chiếu muôn năm cháy rực linh lung. 


Ấy là nơi búa bổ đe rung, 

Nơi dục mổ, thợ chạm vung nét họa; 
Nơi lưỡi sắc rèn, chuôi chặt bó; 

Thợ nề xây cất, thợ mỏ đào hầm. 
Nơi ngọc trai, mắt mèo nhạt, beryl 
Cùng đồng thép vẩy cá ken lớp lớp, 
Rìu bén kiếm dài, mộc tròn giáp cộc, 
Giáo sáng ngời, chất ngất kho bày. 


Người của Durin không thiết nghỉ tay, 
Lòng núi lộng vọng say tiếng nhạc: 
Hạc công tấu mà ca công hát, 

Trước cổng kén đồng bát ngát vang xa. 


https://thuviensach.vn 


Thế giới nay xám xịt, núi cũng già, 
Lửa trong bễ chỉ còn là tro nguội, 

Đàn hạc chùng dây, búa đe nằm rỗi: 
Sảnh cũ Durin bóng tối lan tràn. 

Bóng ma trùm trên mộ đức tiên quân 
Giữa Moria, Khazad-dâm một thuở. 
Nhưng chuỗi sao bóng lặn còn soi tỏ 
Trong mặt Hồ Gương lặng gió tối mờ; 
Mũ miện của người đáy nước nằm chờ 
Ngày Durin tỉnh lại từ giấc ngủ. 


“Nghe hay lắm!” Sam nói. “lôi muốn học bài hát đó, Giữa Moria, 
Khazad-dâm một thuở! Thế nhưng nghĩ về bao nhiêu đèn đuốc ấy lại khiến 
bóng đêm này thêm nặng nề hơn. Những đống châu báu và vàng bạc còn 
nằm quanh đây không?” 


Gimili im lặng. Gã không còn muốn nói gì sau khi kết thúc bài hát. 


“Những đống châu báu ấy à?” Gandalf đáp thay. “Không đâu. Lũ Orc 
thường đến Moria cướp bóc; giờ chăng còn gì ở những tòa sảnh phía trên. 
Và kể từ khi Người Lùn bỏ đi, chăng còn ai dám tìm kiếm những hang hầm 
và kho báu ở dưới sâu nữa: chúng đã chìm trong nước - hay trong bóng tối 
của sợ hãi.” 


“Vậy người lùn còn muốn quay lại làm gì nữa?” Sam hỏi. 


“Vì mithril,” Gandalf trả lời. “Nền thịnh vượng của Moria không nằm ở 
vàng, hay châu báu, đó chỉ là đồ chơi của Người Lùn; cũng không nằm ở 
sắt, là đầy tớ của họ. Những thứ đó họ tìm thấy ở đây, đúng vậy, đặc biệt là 
sắt; nhưng họ không nhất thiết phải vất vả bới chúng ra: tất cả những gì họ 
cần đều có thể mua được. Mà vì ở khắp thế giới này, người ta chỉ tìm thấy 
duy nhất ở đây bạc Moria, hoặc bạc đích thực theo như một số người gọi: 


https://thuviensach.vn 


mithril là tên do người Tiên đặt. Người Lùn cũng đặt tên riêng cho nó 
nhưng không chịu tiết lộ. Thứ bạc này đáng giá gấp mười lần vàng, tuy 
nhiên giờ đây đã trở nên vô giá; bởi còn lại quá ít trên mặt đất, ngay cả lũ 
Orc cũng không dám đến đây đào bới để tìm. Những mạch mỏ dẫn về phía 
Bắc, thắng tới Caradhras, và chìm sâu xuống trong tăm tối. Người Lùn 
chăng chịu kể bất cứ câu chuyện nào; thế nhưng ngay cả khi mithril là nền 
móng sự thịnh vượng của họ, nó cũng đồng thời là ngày tàn của họ: họ đã 
đào bới quá tham lam, quá sâu, và khuấy động thứ đã khiến họ phải tháo 
chạy, Tai Ương của Durin. Những øì họ đưa lên ánh sáng thì lũ Orc thu thập 
lại gần như hoàn toàn, rồi cống nạp cho Sauron, kẻ cũng thèm muốn nó. 


“Ôi mithril! Tất cả các giống dân đều khao khát, nó có thể gò được như 
đồng, và đánh bóng như thủy tinh; với mithril Người Lùn có thể tạo ra một 
thứ kim loại mới, nhẹ và cứng hơn cả thép tôi. Vẻ đẹp của nó cũng giống 
như bạc thông thường, song vẻ đẹp của mithril không bao giờ phai màu hay 
mờ xỉn. Người tiên cũng rất ngưỡng mộ nó, và trong số nhiều công dụng, 
họ còn tạo ra từ nó chất ithildin, tỉnh nguyệt, mà các anh đã nhìn thấy trên 
cổng. Thorin từng tặng Bilbo một tấm giáp kết vòng bằng mithril. Không 
biết giờ này nó thế nào rồi? Tôi đoán là vẫn nằm phủ bụi ở Viện Mathom tại 
Mỏ Cộ.” 


“Gì cơ?” Gimli giật mình hét lên, không im lặng được nữa. “Một tấm 
giáp bằng bạc Moria sao? Món quà mới vương giả làm sao!” 


“Đúng vậy,” Gandalf nói. “Iôi chưa bao giờ nói với ông ấy, nhưng giá 
trị của tấm giáp còn lớn hơn toàn bộ Quận và mọi thứ ở đó.” 


Frodo không nói gì, chỉ lần tay vào bên trong lớp áo ngoài mà mân mê 
những vòng bạc trên tấm giáp. Cậu cảm thấy choáng váng khi biết lâu nay 
mình mang giá trị của cả Quận trên người mà đi khắp nơi. Bilbo có biết 
không? Cậu tin Bilbo biết khá rõ. Đấy thực sự là một món quà vương giả. 
Nhưng giờ tâm trí cậu đã bị đưa ra khỏi Khu Mỏ tăm tối để về với Thung 
Đáy Khe, về với Bilbo, về với Đáy Bao những ngày Bilbo còn ở đó. Tận 


https://thuviensach.vn 


đáy lòng cậu ước ao có thể trở lại đó, vào những ngày đó, chỉ để cắt cỏ, hay 
thơ thấn giữa những luống hoa, và chẳng bao giờ phải nghe đến Moria hay 
mithril - hay chiếc Nhẫn. 


Im lặng sâu thăm lại bao trùm. Lần lượt từng người chìm vào giấc ngủ. 
Đến lượt Frodo canh gác. Nỗi sợ hãi dâng lên trong cậu, như thể có một hơi 
thở đang phả lên qua những cánh cổng vô hình dưới đáy sâu. Hai tay cậu 
lạnh ngắt, còn đôi lông mày ướt sũng. Cậu nghe ngóng. Cậu để toàn bộ tâm 
trí vào đôi tai và không gì khác trong suốt hai giờ mòn mỏi, nhưng cậu 
chăng hề nghe thấy âm thanh nào, kể cả tiếng bước chân vang vọng trong 
tưởng tượng. 


Phiên gác gần kết thúc thì, ở phía xa, nơi cậu đoán là vòm cổng 'Tây, cậu 
nghĩ mình nhìn thấy hai đốm sáng mờ, gần giống như đôi mắt phát sáng. 
Cậu giật mình. Đầu cậu vừa gà gật. “Mình chắc vừa suýt ngủ thiếp trong 
lúc canh,” cậu nghĩ. “Mình đã sắp sửa mơ đến nơi.” Cậu đứng dậy và dụi 
mắt, và cứ đứng yên thế, nhìn chăm chằm vào bóng tối, cho đến tận khi 
Legolas thay phiên cho cậu. 


Vừa đặt lưng xuống cậu đã chìm ngay vào giấc ngủ, nhưng dường như 
cơn mơ vẫn tiếp tục: cậu nghe thấy những lời thì thầm, và thấy hai đốm 
sáng mờ chầm chậm tiến lại gần. Cậu tỉnh dậy thì nhận ra những người 
xung quanh đang khe khẽ trò chuyện bên cạnh, và một tia sáng mờ rớt 
xuống mặt cậu. Ở cao tít trên cổng vòm phía Đông, qua lỗ thông gần trần 
xuất hiện một dải sáng nhạt; và ở phía bên kia căn sảnh, qua cổng vòm phía 
Bắc, ánh sáng cũng le lói, yếu ớt và xa xôi. 


Frodo ngồi dậy. “Chào buổi sáng!” Gandalf nói. “Bởi rốt cuộc buổi sáng 
cũng đã đến rồi. Các anh thấy đấy, tôi đã đoán đúng. Chúng ta đang ở trên 
cao phía mặt Đông Moria. Trước khi ngày hôm nay kết thúc, chúng ta phải 


https://thuviensach.vn 


tới được Cổng Chính và thấy mặt nước Hồ Gương trải ra trong Lũng Lạch 
Râm trước mặt ta.” 


“Tôi sẽ lấy làm mừng,” Gimli nói. “Iôi đã thấy được Moria, nó thật 
hùng vĩ, nhưng nó cũng đã trở nên tối tăm và đáng sợ; và chúng ta cũng 
chăng thấy bóng dáng họ hàng của tôi ở đâu cả. Giờ thì tôi còn nghi ngờ 
liệu Balin đã từng đặt chân đến đây chưa?” 


Gandalf quyết định tiếp tục cuộc hành trình ngay sau bữa sáng. “Chúng 
ta đều mệt, nhưng khi đã ra được bên ngoài chúng ta sẽ nghỉ nhiều hơn,” 
lão nói. “Tôi nghĩ không một ai trong chúng ta muốn nghỉ thêm đêm nào 
nữa trong Morlia cả.” 


“Chắc chắn rồi!” Boromir nói. “Chúng ta sẽ chọn con đường nào? Cổng 
vòm phía Đông đằng kia?” 


“Có thể,” Gandalf nói. “Nhưng tôi vẫn chưa biết chính xác hiện chúng ta 
đang ở đâu. Trừ phi là chệch hướng quá nhiều, tôi đoán chúng ta đang ở 
trên cao và về phía Bắc của Cổng Chính; và có lẽ sẽ không dễ tìm ra được 
đúng đường xuống đó đâu. Cổng vòm phía Đông xem ra sẽ là con đường 
chúng ta phải chọn; nhưng trước khi quyết định, chúng ta cần phải thăm dò 
xung quanh đã. Hãy đi về phía ánh sáng cửa phía Bắc kia. Nếu tìm thấy cửa 
sổ ở đó thì rất tốt, nhưng tôi e chỉ là ánh sáng chiếu xuống lỗ thông sâu mà 
thôi.” 


Theo sau chân lão, Hội Đồng Hành đi qua vòm cổng phía Bắc. Họ thấy 
mình đi vào một hành lang rộng. Họ càng vào sâu ánh sáng mờ ảo lại càng 
sáng dần. Rồi họ phát hiện nguồn sáng chiếu qua một cái cửa ở bên phải. 
Cửa này cao, mái phẳng, cánh cửa đá vẫn còn mắc trên bản lề, hé mở. Bên 
kia cửa là một căn phòng rộng rãi vuông vắn. Căn phòng chỉ sáng lờ mờ, 


https://thuviensach.vn 


thế nhưng, với cặp mắt của họ, do đã ở trong bóng đêm quá lầu, nó dường 
như vô cùng chói lọi, họ phải nheo mắt lại khi bước vào. 


Bước chân họ khuấy động lớp bụi dày trên sán, vấp phải những vật nằm 
rải rác trên lối vào mà ban đầu họ không thể xác định được hình thù. Căn 
phòng được chiếu sáng qua lỗ thông rộng trên bức tường phía Đông; lỗ trổ 
xiên lên và, tít bên trên, có thể không thấy vuông trời xanh nho nhỏ. Luồng 
sáng từ miệng lỗ soi thăng xuống chiếc bàn nằm ngay giữa căn phòng: một 
khối đá liền hình chữ nhật, cao khoảng hai bộ, trên có đặt một phiến đá 
trắng lớn. 


“Trông như một nấm mộ vậy,” Frodo lãm bấm, rồi cúi người để quan sát 


rõ hơn với một linh cảm lạ lẫm. Gandalf vội vã đến bên cậu. Trên phiến đá 
là những chữ rune khắc sâu: 


khi 
4<SXIS 


SAẢRhhAktšÈ< 
kiWI4YA449XIAMAARH: 


“Đây là chữ rune của Dearon, vốn được dùng ở Moria từ thời xa xưa,” 
Gandalf nói. “Bằng ngôn ngữ của Con Người và Người Lùn thì ở đây viết 
là: 


https://thuviensach.vn 


BALIN CON TRAI FUNDIN 
CHÚA MỎ MORIA” 


“Vậy thì ông ấy đã chết rồi,” Frodo thốt lên. “Tôi sợ là như thế.” Gimli 
kéo mũ trùm phủ lẫy mặt gã. 


Chương V 


CÂY CẦU CỔNG KHAZAD-DÔM 


Hội Đồng Hành của chiếc Nhẫn đứng lặng bên mộ Balin. Frodo nghĩ tới 
Bilbo và tình bạn bền lâu của ông với Người Lùn quá cố, nghĩ tới chuyến 
viếng thăm của Balin đến Quận cách đây đã lâu. Trong căn phòng bụi bặm 
trong lòng dãy núi, chuyện ấy dường như đã xảy ra nghìn năm trước và ở 
phía bên kia thế giới. 


Một hồi lâu sau họ mới nhúc nhích rồi nhìn lên, và bắt đầu tìm kiếm 
những thứ có thể cho biết tin tức về số phận của Balin, hoặc cho biết điều gì 
đã xảy ra với người của ông. Còn một cửa nữa nhỏ hơn ở đầu kia căn 
phòng, phía dưới lỗ chiếu sáng. Xung quanh cả hai cửa bây giờ họ có thể 
thấy xương cốt nằm la liệt, xen giữa đó là những thanh kiếm gãy, đầu rìu, 
khiên và mũ trụ vỡ. Một số thanh kiếm còn có mũi khoằm: chính là đại đao 
có lưỡi đen của lũ Orc. 


Có rất nhiều hốc khoét sâu vào tường đá, trong đó đặt những rương gỗ 
lớn nẹp đai sắt. Tất cả đều đã bị phá vỡ và đã bị cướp sạch; thế nhưng bên 
cạnh nắp đậy vỡ nát có một rương còn rớt lại một quyển sách nát vụn. Nó 
đã bị đầm, bị chém, bị đốt mất một phần, và nó chằng chịt những vết ố đen 


https://thuviensach.vn 


hoặc sẵm màu như vết máu cũ đến nỗi chăng còn bao nhiêu phần đọc được. 
Gandalf cẩn thận nhặt quyển sách lên, nhưng những trang giấy kêu lách 
tách và rời ra khi lão đặt lên mặt phiến đá. Lão chăm chú đọc hồi lầu mà 
chăng nói một lời. Đứng cạnh lão, Frodo và Gimili có thể nhận thấy, khi lão 
rón rén lật những trang sách, rằng chúng được viết bởi nhiều nét chữ, bằng 
chữ rune, cả loại ở Moria lẫn loại ở thành bang Thung Lũng, đây đó còn 
kẻm theo chữ của người Tiên. 


Cuối cùng Gandalf nhìn lên. “Có vẻ đây chính là bản ghi chép về số 
phận những người của Balin,” Lão nói. “Tôi đoán tất cả bắt đầu từ chuyện 
họ đến Lũng Lạch Râm cách đây gần ba mươi năm: những trang viết dường 
như có đánh dấu số năm sau khi họ đến nơi. Trang trên cùng được đánh dấu 
một - ba, vì thế đã mất ít nhất là hai trang đầu tiên. Hãy nghe này! 


“Chúng tôi đã đánh đuổi lũ Orc ra khỏi cổng chính và phòng - tôi đoán; 
từ tiếp theo đã bị mờ do vết đốt: có thể là gác - chúng tôi đã trừ khử rất 
nhiều dưới ánh - tôi đoán là - mặt trời trong thung lũng. Flói bị một mũi tên 
giết chết. Ông ấy đã hạ thủ tên đại. Có một vết ố, rồi đến Flói dưới bãi cỏ 
bên bờ Hồ Gương. Tôi không thể đọc được một hoặc hai dòng kế tiếp. Cho 
đến Chúng tôi chọn sảnh hai mốt ở đầu Bắc để định cư. Có một tôi không 
thể đọc được là cái gì. Một lỗ thông được đề cập đến. Và rồi Balin đặt ngai 
tại phòng Mazarbul. ” 


“Phòng thư tịch,” Gimili nói. “Tôi đoán đó chính là nơi chúng ta hiện 
đang đứng.” 


“Chà, tôi không thể đọc được cả một đoạn dài,” Gandalf nói, “ngoại trừ 
chữ vàng, và Rìu Báu của Durin và từ gì đó như mũ trụ. Rồi đến Giờ Balin 
là chúa mỏ Moria. Đó có vẻ là cầu kết một chương. Bỏ qua một vài ngôi 
sao đến lượt một nét chữ khác và tôi đọc được chúng tôi đã tìm ra bạc đích 
thực, và sau đó là được chế tác tỉnh xảo, rồi đến một từ gì đó, tôi biết rồi! 
mithril, và hai dòng cuối là Óin đi tìm những kho vũ khí phía trên của Hầm 


https://thuviensach.vn 


Thứ Ba, một thứ gì đó đi về phía Tây, một vết nhòe, đến cổng Đất Nhựa 
Ruồi. ” 


Gandalf dừng lại rồi đặt vài trang sang một bên. “Có nhiều trang đồng 
dạng như thế, đều được viết khá vội và nát gần hết,” lão nói; “nhưng tôi 
chăng thể lĩnh hội được gì nhiều trong ánh sáng này. Tới đây thì chắc có 
nhiều trang bị mất, bởi chúng bắt đầu được đánh số năm, tôi đoán là năm 
thứ năm của khu định cư. Để xem nào! Không, mấy trang này cúng bị chém 
và ố hết cả; tôi chắng đọc được chữ nào. Đọc dưới ánh sáng mặt trời có lẽ 
tốt hơn. Mà khoan đã! Ở đây có gì đó: một nét chữ to đậm, được viết bằng 
chữ người Tiên.” 


“Đó hăắn là chữ của Ori,” Gimili nói, nhìn qua cánh tay thầy phù thủy. 
“Ông ấy có thể viết đẹp, nhanh, và thường dùng các ký tự Tiên.” 


“Tôi e rằng nét chữ đẹp đẽ của ông ấy chỉ để chép ra những tin xấu,” 
Gandalf nói. “Từ đầu tiên có thể đọc được là buồn bã, nhưng cả dòng còn 
lại đều không còn, ngoại trừ chữ cuối cùng m qua. Đúng rồi, chính xác phải 
là hôm qua vì ngay sau đó là là mùng mười tháng mười một, Balin chúa mỏ 
Moria đã ngã xuống tại Lũng Lạch Râm. Ngài đi một mình tới ngắm Hồ 
gương. Một tên Orc bắn lén từ đằng sau tảng đá. Chúng tôi đã tiêu diệt tên 
đó, nhưng nhiều tên khác... lên từ phía Đông theo dòng Mạch Bạc. Phần 
còn lại của trang mờ tới mức tôi khó lòng thu được gì thêm, nhưng tôi nghĩ 
có thể đọc được câu chúng tôi đã chặn các cống, rồi là có thể giữ được lâu 
nếu, và có thể cả khủng khiếp và chịu đựng nữa. Balin tội nghiệp! Có vẻ 
như ông ấy chỉ giữ cái tước hiệu giành được kia trong vòng chưa đầy năm 
năm. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó; nhưng chẳng còn 
thời gian để giải nghĩa mấy trang sau nữa. Còn đây thì là trang cuối cùng.” 
Lão dừng lại và thở dài. 


https://thuviensach.vn 


“Toàn những điều buồn bã,” lão nói. “Tôi e rằng kết cục của họ rất thảm 
khốc. Nghe này! Chúng tôi không thoát ra được. Chúng tôi không thoát ra 
được. Bọn chúng đã chiếm được Cầu và sảnh hai. Frár, Lóni và Náii ngã 
xuống ở đó. Bốn dòng tiếp theo bị bẩn nên tôi chỉ đọc được đi năm ngày 
trước. Mấy dòng cuối cũng là hồ nước đã dâng lên tận bờ tường ở Cổng 
Tây. Thủy Quái gác Cổng đã bắt Óin. Chúng tôi không thể thoát ra. Ngày 
tận thế đã tới, và rồi tiếng trống, tiếng trống dưới sâu. Tôi không biết 
những điều này nghĩa là gì. Điều cuối cùng được viết nguệch ngoạc thành 
vệt bằng chữ Tiên: bọn chúng đang đến. Chằng còn thêm gì nữa.” Gandalf 
dừng lại rồi đứng im trong suy tư lặng lẽ. 


Nỗi khiếp đảm bất chợt cùng sự kinh hãi chính căn phòng đã trùm lên 
Hội Đồng Hành. “Chúng tôi không thoát ra được,” Gimili lãm bẩm. “Thật 
may cho chúng ta là hồ nước đã hạ xuống chút ít, còn con Thủy Quái đã 
ngủ ở đáy nước phía Nam.” 


Gandalf ngẩng đầu nhìn xung quanh. “Có vẻ như họ đã dựng tuyến 
phòng thủ cuối cùng ở cả hai cửa,” lão nói; “thế nhưng tới khi đó thì chăng 
còn lại bao nhiêu nữa. Vậy là nỗ lực tái chiếm Moria đã kết thúc! Anh dũng 
nhưng dại dột quá chừng. Thời điểm đó vẫn chưa đến. Giờ tôi e là chúng ta 
phải nói lời từ biệt Balin con trai Fundin. Ông ấy phải nằm lại đây trong 
những tòa sảnh của tổ phụ ông. Chúng ta sẽ lấy quyến sách này, Sách 
Mazarbul, để sau này đọc kỹ hơn. Tốt hơn anh nên giữ lấy, Gimli ạ, và đưa 
về cho Dáin, nếu anh có cơ hội. Ông ấy sẽ rất quan tâm đấy, cho dù nó chắc 
chắn sẽ khiến ông ấy buồn bã sâu sắc. Nào! ta đi thôi! Buổi sáng đang trôi 
qua đấy.” 


“Chúng ta sẽ đi đường nào đây?” Boromir hỏi. 


“Quay lại sảnh,” Gandalf trả lời. “Nhưng cuộc viếng thăm tới căn phòng 
này không hề vô nghĩa. Giờ tôi đã biết chúng ta đang ở đầu. Đây chắc chắn 
là, như Gimli nói, Phòng Mazarbul; và sảnh vừa rồi chắc chắn là sảnh hai 
mốt của đầu phía Bắc. Chúng ta sẽ rời đi bằng lối cổng vòm phía Đông 


https://thuviensach.vn 


trong tòa sảnh, rồi rẽ phải hướng về phía Nam, sau đó đi xuống dưới. Sảnh 
Hai Mốt có lẽ nằm trên Tầng Bảy, nghĩa là trên Cổng sáu tầng. Đi thôi! 
Quay lại tòa sảnh!” 


Gandalf chưa kịp dứt lời thì một tiếng ồn lớn vang lên: một tiếng Ùng 
như rền lên từ xa tít dưới những tầng sâu, làm rung chuyển sàn đá dưới 
chân họ. Họ hoảng hốt lao ra phía cửa. Đùng, đùng, âm thanh lại rền vang, 
như thể những bàn tay không lồ đã biến động phủ Moria thành một cái 
trống vĩ đại. Tiếp đến là tiếng vọng lớn: một tiếng tù và lớn cất lên trong tòa 
sảnh, và đáp lại là những tiếng tù và khác cùng tiếng la hét chói tai từ phía 
xa. Cả tiếng những bước chân dồn dập. 


“Bọn chúng đang đến!” Legolas hét. 
“Chúng ta không thoát ra được,” Gimii than. 


“Bị sập bẫy rồi!” Gandalf thét lên. “Tại sao tôi lại trì hoãn chứ? Giờ 
chúng ta bị vây lại đây, cũng giống như bọn họ hồi trước. Nhưng lúc ấy 
không có tôi ở đây. Để xem chúng ta...” 


Đùng, đùng tiếng trống lại vang lên làm rung chuyển những bức tường. 


“Sập và chèn tất cả cửa lại!” Aragorn quát lớn. “Và giữ lấy hành lý càng 
lâu càng tốt: chúng ta có thể vẫn còn cơ hội mở được đường ra.” 


“Không được!” Gandalf nói. “Chúng ta không thể để bị nhốt, hãy để cửa 
phía Đông mở hé! Chúng ta sẽ đi lối đó, nếu chúng ta có cơ hội.” 

Lại thêm một hồi tù và chói tai nữa, rồi rộ lên những tiếng kêu the thé. 
Những bước chân đã tràn tới hành lang. Tiếng leng keng và loảng xoảng 
vang lên khi Hội Đồng Hành nhất loạt tuốt gươm. Thanh Glamdring tỏa ra 


https://thuviensach.vn 


những ánh sáng mờ, còn lưỡi thanh Mũi Đốt bừng lên lấp lánh. Boromir kê 
vai vào cánh cửa phía Tây. 


“Đợi một lát đã! Đừng đóng lại vội!” Gandalf nói. Lão lao đến bên 
Boromir và vươn người lên hết chiều cao của mình. 


“Ai dám đến đây làm kinh động nơi yên nghỉ của Balin chúa mỏ 
Moria?” lão hét to. 


Một tràng cười khản đặc cất lên, nghe như tiếng đá theo nhau lăn xuống 
hố, giữa những âm thanh huyên náo một giọng ra lệnh cất lên trâm đục. 
Dưới hầm sâu, tiếng trống vẫn cất lên đùng, ùng, đùng. 


Bằng một động tác nhanh gọn Gandalf bước ra khe cửa hẹp và thúc cây 
trượng về phía trước. Một ánh chớp làm sáng bừng cả căn phòng và lối đi 
bên ngoài. Thầy phù thủy nhìn ra trong chốc lát. Cả loạt tên rít lên bay vèo 
qua hành lang khiến lão phải nhảy thoát lui. 


“Là bọn Orc, một lũ rất đông;” lão nói. “Còn có một số to lớn và hung 
tợn: đó là lũ Uruk đen ở Mordor. Hiện chúng còn đang do dự chưa tiến, 
nhưng ngoài kia vẫn còn gì đó nữa. Tôi đoán là một con quỷ hang khổng lồ, 
hoặc là nhiều hơn. Chằng còn hy vọng thoát ra đường đó nữa rồi.” 


“Và sẽ chắng còn hy vọng nào hết nếu chúng đến nốt cửa bên kia,” 
Boromir nói. 


“Giờ vẫn chưa có động tĩnh gì phía ngoài này,” Aragom nói, chàng đang 
đứng nghe ngóng ở cửa phía Đông. “Đường phía này dẫn thằng xuống một 
cầu thang: rành là nó không vòng về tòa sảnh. Nhưng cũng chẳng hay gì 
nếu mù quáng chạy xuống lối đó với lũ quỷ đuổi sau lưng. Chúng ta không 
thể chặn cửa được. Chìa khóa chăng còn và ổ khóa đã hỏng, hơn nữa còn 
mở vào trong. Chúng ta phải làm gì đó cầm chân kẻ thù trước đã. Chúng ta 
sẽ khiến chúng phải khiếp sợ Phòng Mazarbul này!” Chàng nói đanh lạnh, 
trong lúc miết tay kiểm tra lưỡi kiếm của chàng, thanh Andúril. 


https://thuviensach.vn 


Họ chăng nghe thấy những tiếng chân nặng nề phía ngoài hành lang. 
Boromir lao người vào cửa đẩy cho cửa đóng; rồi gã chèn cửa bằng những 
lưỡi kiếm gãy cùng nhiều mảnh gỗ. Hội Đồng Hành lùi lại phía bên kia căn 
phòng. Thế nhưng họ vẫn chưa có cơ hội tháo chạy. Một cú đập khiến cửa 
rung lên; rồi nó kèn kẹt mở ra từng chút, đẩy lui những thanh chèn, một 
cánh tay cùng phần bả vai khổng lồ, da sãm đầy vẩy xanh, xô qua khe cánh 
cửa đang dần mở rộng. Rồi ở bên dưới một bàn chân to bè không ngón cũng 
thọc vào. Im lặng chết chóc phía bên ngoài. 


Boromir nhảy tới dồn hết sức chém vào cánh tay kia; thế nhưng thanh 
kiếm vang lên chát chúa, trượt sang bên, rồi rơi ra khỏi bàn tay run rấy của 
gã. Lưỡi kiếm đã bị mẻ. 


Đột nhiên, kinh ngạc vì chính bản thần mình, Frodo cảm thấy luồng máu 
nóng điên giận trào lên trong tim cậu. “Quận!” Cậu hét lớn, nhảy đến bên 
Boromir, cúi người đầm thật mạnh thanh Mũi Đốt vào bàn chân gớm ghiếc. 
Một tiếng rống vang lên, bàn chân rụt mạnh trở lại, suýt giật tung thanh 
kiếm khỏi tay Frodo. Những giọt máu đen nhỏ xuống từ lưỡi kiếm và bốc 
khói ngay trên nền. Boromir lại lao đến cửa đóng sập lại. 


“Một đòn vì Quận!” Aragorn hào hứng hét lên. “Vết đầm của Hobbit 
thật sầu! Cậu có thanh kiếm tốt lắm, Frodo con trai Drogo!” 


Một cú đập giáng mạnh vào cửa, tiếp theo sau là hết cú đập này đến cú 
đập khác. Rất nhiều búa rìu thi nhau bổ lên nó. Cánh cửa nứt vỡ và bị đẩy 
bần bật về phía sau, khe hở bỗng ngoác rộng ra. Tên xối xả bay vào trong, 
nhưng đều đập vào bức tường phía Bắc, rơi lả tả xuống sàn chăng hại được 
ai. Tiếng tù và lại cất lên, rồi những bước chân vang lên dồn dập, lũ Orc nối 
nhau lao vào bên trong căn phòng. 


https://thuviensach.vn 


Chúng đông bao nhiêu Hội Đồng Hành không thể đếm xuể. Cuộc chiến 
thật dữ dội, nhưng lũ Orc đã phải hoảng sợ trước sự chống trả mãnh liệt. 
Legolas bắn xuyên họng hai tên. Gimli từ dưới thấp đốn đứt hai chân một 
tên khác nhảy lên mộ Balin. Còn Boromir và Aragorn thì hạ được khá 
nhiều. Lúc tên thứ mười ba gục xuống, cũng là lúc số còn lại hò hét tháo 
chạy, bỏ lại đội quân phòng thủ bình an vô sự, chỉ trừ Sam lãnh một vết trầy 
trên đỉnh đầu. Một cú hụp người kịp thời đã cứu mạng chú, và chú cũng đã 
trảm được một tên Orc cho riêng mình: một cú đâm trời giáng bằng lưỡi 
dao Mộ Đá. Đôi mắt nầu của chú bừng lên ngọn lửa hắn sẽ khiến Ted Sạn 
Mịn phải lùi bước, nếu mà cậu ta nhìn thấy. 


“Giờ đến lúc rồi!” Gandalf hét lên. “Chúng ta phải đi thôi, trước khi con 


quỷ hang quay lại!” 

Thế nhưng ngay cả khi họ rút lui, và trước khi Pippin và Merry kịp đến 
được cái cầu thang phía bên ngoài, một tên Orc gộc đầu đàn, cao ngang với 
con người, bọc giáp đen từ đầu tới chân, đã nhảy xổ vào căn phòng; đằng 
sau hắn lũ Orc dồn đống lại trên lối vào. Khuôn mặt hắn to bè đen sạm, mắt 
hắn như than đá và lưỡi thè ra đỏ như máu; hắn cầm một thanh giáo dài. 
Bằng một cú xô mạnh chiếc khiên da to bản, hắn hất bật kiếm của Boromiir, 
đẩy gã về đăng sau, quật gã ngã xuống nền. Nhào xuống dưới nhát chém 
của Aragorn nhanh như rắn mổ, hắn bổ đến Hội Đồng Hành và đầm thắng 
giáo vào Frodo. Mũi giáo trúng vào sườn phải cậu, và Frodo bị đấy sát vào 
tường. Sam hét lên, chém vào thân giáo khiến nó đứt lìa. Nhưng ngay khi 
tên Orc quăng mẫu cán xuống và rút ra cây đại đao thì thanh Andúril đã 
phang xuống đỉnh mũ giáp của hắn. Một tia lửa tóe lên, mũ giáp vỡ tan từng 
mảnh. Tên Orc gục xuống, đầu bị chẻ làm đôi. Lũ lâu la tru tréo bỏ chạy khi 
Boromir và Aragom cùng lao vào chúng. 


Đùng, đùng, tiếng trống cất lên dưới hầm sâu. Giọng nói trầm đục lại 
một lần nữa rền vang. 


https://thuviensach.vn 


“Chạy mau!” Gandalf quát to. “Đây là cơ hội cuối cùng. Hãy chạy cho 
thoát!” 


Aragom bế thốc Frodo đang nằm cạnh tường lên rồi hướng về phía cầu 
thang, đẩy Merry và Pippin lên phía trước. Những người khác chạy theo 
sau; thế nhưng Gimli phải đợi Legolas kéo mới chịu đi: bất chấp nỗi nguy 
hiểm, gã vẫn cố nán lại cúi đầu bên mộ Balin. Boromir kéo cánh cửa phía 
Đông đóng lại, tiếng bản lề rít lên ken két: nó có những vòng sắt lớn ở cả 
hai mặt, nhưng không thể đóng chặt lại được. 


“Tôi không sao,” Frodo hổn hến. “Tôi đi được. Cho tôi xuống!” 


Aragom suýt thả rơi cậu vì quá đỗi kinh ngạc. “Tôi tưởng cậu chết rồi 
chứ!” chàng kêu lên. 


“Chưa đầu!” Gandalf nói. “Nhưng giờ không còn thì giờ thắc mắc nữa. 
Đi đi, tất cả các anh, xuống cầu thang ngay! Hãy đợi tôi vài phút ở dưới 
chân, nhưng nếu tôi không sớm xuất hiện, cứ đi tiếp! Hãy đi cho nhanh, cứ 
chọn đường nào rẽ phải và hướng xuống dưới.” 


“Chúng tôi không thể để ông cầm cự cửa này một mình!” Aragorn nói. 


“Hãy làm như tôi nói!” Gandalf dữ dội quát. “Gươm giáo giờ vô dụng 
rồi. Đi đi!” 


Không có lỗ thông sáng nào, con đường tối đen như mực. Họ dò dẫm 
suốt chặng cầu thang dẫn xuống dài dằng dặc, rồi quay lại nhìn; nhưng họ 
chăng thấy gì ngoài ánh sáng le lói từ cây trượng của thầy phù thủy tít trên 
kia. Có vẻ như lão vẫn đứng gác bên cánh cửa đóng. Fordo thở nặng nhọc 
và phải tựa vào Sam, chú quàng tay giữ lấy cậu. Họ đứng đó, mắt dõi ngược 
cầu thang vào trong bóng tối. Frodo có cảm giác cậu nghe thấy tiếng 
Gandalf trên đó, thì thầm những từ ngữ lan xuống trần đá dốc với tiếng 


https://thuviensach.vn 


vọng rì rào. Cậu không thể xác định lão nói những øì. Hai bên vách đá như 
rung chuyển. Đôi khi lại vang lên những hồi trống rền rã: đùng, đùng. 


Đột nhiên trên đỉnh cầu thang lóe lên một vệt sáng trắng. Ngay sau đó là 
tiếng ầm trầm đục cùng một tiếng huych nặng nề. Từng hồi trống cuồng 
loạn bung ra: đùng-ùng, đùng-ùng, rồi ngưng bặt. Gandalf lao xuống những 
bậc thang rồi ngã sụp xuống đất ngay giữa Hội Đồng Hành. 


“Vậy đấy! Thế là xong!” thầy phù thủy vừa nói vừa gượng đứng dậy. 
“Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng tôi đã gặp kẻ ngang tài, suýt nữa 
thì bị tiêu diệt. Nhưng đừng đứng đây nữa! Chạy tiếp đi! Các anh sẽ không 
được soi sáng trong một lát: tôi đang run quá. Chạy đi! Chạy đi! Anh đầu 
rồi, Gimli? Lên dẫn đầu với tôi! Còn tất cả các anh, bám sát phía sau!” 


Bọn họ nháo nhào chạy theo lão, hoang mang không hiểu điều gì đã xảy 
ra. Đùng, đùng tiếng trống lại vắng lên: những âm thanh giờ đây nghe như 
bị bóp nghẹt và ở đằng xa, nhưng rõ ràng đang đuổi theo sau. Không có 
thêm âm thanh nào khác, không có cả tiếng bước chân lẫn tiếng la hét. 
Gandalf không rẽ vào bất cứ lối nào, phải hay trái, bởi con đường dường 
như đang dẫn theo đúng hướng lão muốn. Thỉnh thoảng họ lại gặp một cầu 
thang, khoảng năm mươi bậc hoặc hơn, dẫn xuống tầng phía dưới. Lúc ấy 
thì đó là mối nguy hiểm đáng kể với họ; bởi trong đêm tối họ không thấy lối 
xuống nào cho đến tận khi họ lao xuống thật và giãm chân vào một khoảng 
không trống rỗng. Gandalf lẫy trượng lần đường như một người mù. 


Sau một giờ đồng hồ, họ dường như đã chạy được một dặm, hoặc có thể 
hơn một chút, và đi xuống không biết bao lượt cầu thang. Vẫn không có âm 
thanh truy đuổi nào phía sau. Tất cả đều gần như lại hy vọng họ có thể sẽ 
thoát ra được. Xuống đến chân cầu thang thứ bảy Gandalf dừng lại 


https://thuviensach.vn 


“Bắt đầu nóng rồi!” lão thở dốc. “Chắc hắn chúng ta đã xuống được ít 
nhất ngang tầng Cổng. Tôi nghĩ chúng ta sắp phải tìm đường rẽ trái để dẫn 
ta về phía Đông. Tôi hy vọng chắng còn xa nữa. Tôi mệt quá rồi. Tôi phải 
nghỉ một lát ở đây, mặc cho tất cả lũ Orc sinh ra trên đời đang đuổi theo 
chúng ta đi nữa.” 


Gimli đỡ lấy tay giúp lão ngồi xuống một bậc thang. “Chuyện gì xảy ra 
ở phía trên cửa vậy?” Gã hỏi. “Ông có gặp tên đánh trống không?” 


“Tôi không biết nữa,” Gandalf trả lời. “Nhưng tôi bỗng thấy mình đối 
mặt với thứ gì đó tôi chưa từng gặp bao giờ. Tôi chắng biết phải làm gì 
ngoài việc tìm cách niệm câu thần chú đóng cánh cửa. Tôi biết rất nhiều câu 
chú; nhưng muốn làm chính xác loại này cần phải có thời gian, mà sau đó 
cánh cửa vẫn có thể bị phá bằng sức mạnh. 


“Lúc đứng đó, tôi có thể nghe thấy tiếng lũ Orc ở phía bên kia: tôi nghĩ 
chúng có thể phá tung cửa bất cứ lúc nào. Tôi không nghe được chúng nói 
với nhau những øì; hình như chúng nói bằng thứ ngôn ngữ gớm guốc của 
riêng chúng. Tôi chỉ nghe được mỗi ghâsh: có nghĩa là “lửa”. Rồi có gì đó 
đi vào căn phòng - tôi có thể cảm nhận được thứ đó qua lớp cửa, ngay cả lũ 
Orc cũng khiếp sợ và trở nên câm lặng. Nó nắm lấy chiếc vòng sắt, rồi nhận 
ra tôi và cầu thần chú của tôi. 


“Tôi không thế đoán nó là thứ gì, nhưng tôi chưa từng gặp phải thách 
thức nào lớn như vậy cả. Câu thần chú phản công thật khủng khiếp. Nó gần 
như khiến tôi sụp đổ. Trong một giây cánh cửa thoát khỏi quyền điều khiến 
của tôi và bắt đầu mở ra! Tôi buộc phải niệm chú Ra Lệnh. Xem ra sức ép 
quá lớn, khiến cánh cửa vỡ vụn thành nhiều mảnh. Một thứ gì đó đen tối 
như mây đã che hết ánh sáng phía bên trong, và tôi bị hất về sau rơi xuống 
thang. Toàn bộ bức tường đổ sụp có khi cả trần căn phòng cũng sụp. 


“Tôi e là Balin đã bị vùi sâu, và cả thứ gì kia cũng bị vùi ở đó. Tôi 
không thể nói được. Nhưng ít ra con đường sau lưng chúng ta đã hoàn toàn 


https://thuviensach.vn 


bị bịt kín. Ôi! Tôi chưa từng cảm thấy kiệt sức thế này, nhưng dù sao cũng 
bắt đầu hồi lại rồi. Cháu bây giờ sao rồi hả Frodo? Ta chưa kịp nói ra lúc 
đó, nhưng thực sự cả đời ta chưa bao giờ vui mừng hơn lúc được nghe 
øiong cháu. Trước đó ta cứ tưởng Aragorn đang bế tử thi một Hobbit dũng 
cảm.” 

“Cháu sao rồi ư?” FErodo hỏi lại. “Cháu nghĩ mình vẫn còn sống, và lành 
lặn. Cháu bị thâm tím và rất đau, nhưng cũng không quá tệ.” 


“Chà,” Aragorn nói, “tôi chỉ có thể nói rằng dân Hobbit được làm từ 
chất liệu rắn tới mức tôi chưa từng thấy. Nếu biết trước điều này, lúc còn 
trong quán trọ ở Bree, chắc tôi đã phải ăn nói nhẹ nhàng hơn! Cú đâm đó có 
thể xiên luôn một con lợn rừng!” 


“Vâng, tôi rất vui mà nói rằng nó không xiên được tôi,” Frodo nói; “dù 
tôi có cảm giác như đã bị đặt trên đe dưới búa.” Cậu không nói thêm nữa. 
Cậu thấy chỉ thở thôi cũng đau nhức. 


“Cháu giống Bilbo như hệt,” Gandalf nói. “Cháu giấu bên trong nhiều 
hơn thể hiện ra bên ngoài, như ta đã nói về ông ấy cách đây lâu lắm rồi.” 
Frodo tự hỏi liệu câu nhận xét đó còn có thêm ẩn ý nào nữa không. 


Giờ họ lại tiếp tục lên đường. Một lát sau Gimli lên tiếng. Gã có cặp mắt 
rất tỉnh tường trong bóng tối. “Tôi nghĩ,” gã nói, “có ánh sáng phía trước. 
Nhưng không phải ánh sáng ban ngày. Thứ này màu đỏ. Liệu có thể là gì 
được?” 


“Ghâsh!” Gandalf lãm bẩm. “lôi không rõ đó có phải là ý của bọn 
chúng không: rằng những tầng dưới thấp đều chìm trong lửa? Nhưng hiện 
tại ta chỉ có thể đi tiếp mà thôi.” 


https://thuviensach.vn 


Chăng mấy chốc ánh sáng trở nên không thể nhầm lẫn được nữa, và tất 
cả đều nhìn thấy. Ánh lửa bập bùng hồng rực trên những bức tường đằng xa 
dọc theo lối đi phía trước mặt họ. Giờ đây họ đã thấy được đường họ đi: nó 
bất chợt đổ dốc xuống ở ngay phía trước, và cách đó không xa là một cổng 
vòm thấp, mà ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua đó. Không khí trở nên vô 
cùng nóng bức. 


Khi họ đến cổng vòm, Gandalf đi qua trước, ra hiệu cho họ đứng lại đợi. 
Ở ngay bên kia cống, họ nhìn thấy khuôn mặt lão bừng lên trong ánh đỏ. 
Lão vội vã lùi lại. 


“Có trò yêu thuật lạ đời đang diễn ra ở đây,” lão nói, “rõ ràng được bày 
ra để chào đón chúng ta, nhưng tôi đã kịp biết đây là đâu rồi: chúng ta đã 
xuống đến Hầm Thứ Nhất, tầng ở ngay bên dưới Cống. Đây chính là Sảnh 
Hai của Moria Cổ; và cổng ở gần đây lắm rồi: bên kia đầu Đông, phía bên 
trái, không xa hơn một phần tư dặm. Đi qua Cầu, lên một cầu thang rộng, 
theo một con đường thoáng đãng, xuyên qua Sảnh Đầu, là ra được bên 
ngoài! Nhưng hãy lại đầy xem này!” 


Họ ngó ra. Trước mặt là một tỏa sảnh lồng lộng khác, cao và dài hơn cả 
tòa sảnh họ đã ngủ lại đêm trước. Họ đã ở gần đầu phía Đông của sảnh; 
hướng về phía Tây nó dẫn vào trong một màn tối đen kịt. Có hai hàng cột 
sừng sững dẫn về phía trung tâm. Chúng được tạc hình những thân cây đồ 
sộ xòe tán đỡ lấy phần trần sảnh với những họa tiết cành bằng đá. Những 
thân cột bóng và đen, nhưng ánh sáng đỏ hiện ra tối thẫm trên hai bên sườn 
cột. Chạy ngang nền sảnh, sát chân hai cột đá khổng lồ, một vết nứt lớn mở 
ra. Một luồng sáng đỏ bầm dữ tợn từ dưới đó hắt lên, đôi khi những ngọn 
lửa còn liếm vào mép nứt hay cuốn lấy chân hàng cột đá. Những làn khói 
đen cuộn lên trong bầu không khí nóng. 


“Nếu xuống đây bằng đường chính từ tầng sảnh bên trên, chắc chúng ta 
đã bị kẹt ở đây rồi,” Gandalf nói. “Ta hãy hy vọng ngọn lửa giờ lại ngăn 


https://thuviensach.vn 


giữa chúng ta và những kẻ đang đuổi theo. Đi thôi! Không còn thời gian mà 
phí phạm nữa đâu.” 


https://thuviensach.vn 


Lão còn chưa kịp dứt lời, họ đã lại nghe thấy tiếng trống truy đuổi: 
Đùng, đùng, đùng. Tít bền trong bóng tối phía đầu Tây sảnh vang lên những 
tiếng gào thét cùng từng hồi tù và thúc giục. Đùng, đùng: những chiếc cột 
dường như rung chuyển và những ngọn lửa cũng như run rẩy. 


“Giờ là chặng nước rút cuối cùng!” Gandalf nói. “Nếu mặt trời còn 
chiếu sáng ngoài kia, chúng ta vẫn có cơ thoát được. Theo tôi nào!” 


Lão rẽ sang trái và chạy thật nhanh trên nền sảnh đá phẳng lì. Khoảng 
cách thực tế lớn hơn là khi mới thoạt nhìn. Vừa chạy họ vừa nghe thấy tiếng 
rầm rập vang vọng của biết bao bước chân vội vã ở đằng sau. Một tiếng thét 
ré lên: họ đã bị phát hiện. Bắt đầu nghe thấy những tiếng leng keng loảng 
xoảng của kim loại. Một mũi tên bay vẻo qua đầu Frodo. 


Boromir cười lớn: “Chắc chúng chăng mong đợi điều này,” gã nói. “Lửa 
đã cắt đường chúng. Chúng ta lại ở nhầm phía!” 


“Nhìn phía trước kìa!” Gandalf gọi. “Cầu Cổng gần lắm rồi. Nhưng nó 
rất hẹp và nguy hiểm.” 


Đột nhiên Frodo nhìn thấy ở ngay phía trước cậu một khe nứt sâu đen 
thui. Nơi cuối tòa sảnh, nền đá đã biến mất và rơi xuống vực sâu vô chừng. 
Cửa phía ngoài chỉ có thể đến được qua một dải cầu đá hẹp, chăng có lề hay 
tay vịn, bắc qua khe vực thành một vòng cung dài chừng năm mươi bộ. Đó 
là vị trí phòng thủ cổ xưa của Người Lùn để chống lại bất cứ kẻ thù nào 
dám xâm nhập vào Sảnh Đầu và những con đường phía ngoài. Họ chỉ có 
thể đi qua theo hàng một. Gandalf đứng lại bên bờ vực, những người khác 
tập hợp phía sau. 


“Anh hãy dẫn đường, Gimli!” lão nói. “Rồi đến Pippin và Merry. Hãy đi 


I2? 


thắng rồi lên cầu thang bên ngoài cửa 


Tên bay vẻo vèo về phía họ. Một mũi trúng Frodo nảy ra. Một mũi khác 
xuyên qua mũ Gandalf và mắc vào như sợi lông vũ đen trang trí. Frodo 


https://thuviensach.vn 


ngoái nhìn đằng sau. Bên kia rãnh lửa, cậu thấy nhung nhúc những bóng 
đen: dường như có tới hàng trăm tên Orc. Chúng khua giáo vung đao, 
những thứ đỏ rực như máu trong ánh lửa. Đùng, đùng tiếng trống lại rên 
vang, mỗi lúc một to, đùng đùng. 


Legolas quay lại và tra tên vào dây, cho dù tầm bắn hơi xa so với cây 
cung nhỏ của chàng. Chàng gøgiương cung, nhưng chợt buông tay, mũi tên rơi 
xuống đất. Chàng hét lên một tiếng hoảng hốt và sợ hãi. Hai tên quỷ hang to 
øộc xuất hiện; chúng vác hai phiến đá lớn, rồi ném xuống sàn để làm lối đi 
bắc qua khe lửa. Nhưng bọn quỷ hang không phải nguyên nhân khiến chàng 
Tiên khiếp sợ. Hàng ngũ đội quân Orc bỗng tách đôi, rồi chúng xô nhau 
chạy dạt, như thể chính bản thân chúng cũng đang sợ hãi. Một thứ gì đó 
đang tới từ phía sau chúng. Không thể thấy chính xác nó là thứ gì: nó trông 
như một cái bóng khổng lồ, ở chính giữa là một hình thù sẵm màu, hao hao 
giống hình người, nhưng lớn hơn rất nhiều; và sức mạnh và nỗi kinh hoàng 
như náu ở trong nó, như đi trước dẫn đường cho nó. 


Nó đến bên rìa ngọn lửa và ánh sáng sầm xuống như thể vừa bị mây che 
phủ. Thoắt một cái nó đã nhảy qua khe vực. Những ngọn lửa bùng lên đón 
mừng, và quấn quanh nó; một làn khói đen cuộn lên trong không trung. Một 
bộ bờm phấp phới bùng cháy sáng rực phía sau nó. Tay phải nó cầm một 
lưỡi dao trông như một thanh lửa bén; còn trong tay trái là cây roi bện rất 
nhiều sợi đuôi. 


“Ôi! Ôi!” Legolas than vãn. “Một tên Balrog! Một tên Balrog đã đến!” 


Gimli trợn trừng mắt nhìn. “Tai Ương của Durin!” gã hét lên; lấy cả hai 
tay che mặt, để mặc cây rìu rơi xuống đất. 


“Một tên Balrog,” Gandalf lãm bẩm. “Giờ thì ta hiểu rồi.” Lão loạng 
choạng và dựa mạnh vào cây trượng. “Vận mệnh mới ác nghiệt làm saol 
Trong khi ta thì mệt mỏi thế này.” 


https://thuviensach.vn 


Cái hình thù tối tăm phấp phới những ngọn lửa dài lao thắng về phía họ. 
Lũ Orc gào thét và tràn qua những cầu đá mới bắc. Boromir bèn nâng cây tù 
và thối mạnh. Âm thanh thách thức rống lên vang dội, như tập hợp của biết 
bao tiếng thét dưới trần cao lộng. Trong phút chốc, lũ Orc nao núng và bóng 
đen cháy rực đứng khựng lại. Rồi âm thanh vang vọng chợt tắt ngấm như 
ngọn lửa bị thổi bạt bởi một cơn gió tối, và quân thù lại lao đến. 


“Qua cầu ngay!” Gandalf lấy hết sức hét lên. “Chạy đi! Kẻ thù này quá 
sức tất cả các anh. Tôi phải chặn con đường hẹp này lại. Chạy đi!” Aragorn 
và Boromir không để tâm tới lời ra lệnh, mà vẫn đứng nguyên như trước, 
vai kề vai, ở phía sau Gandalf nơi đầu bên kia cây cầu. Những người khác 
cũng dừng lại ngay ngưỡng cửa đầu tòa sảnh, và quay người nhìn lại, không 
nỡ để người cầm đầu một mình đối mặt với kẻ thù. 


Con Balrog đến đầu cầu. Gandalf đứng ngay giữa dải cầu, tay trái chống 
vào cây trượng, thế nhưng bên tay phải, thanh Glamdring lóe lên, lạnh lão 
và trắng toát. Đối thủ của lão dừng lại, đối mặt với lão, bóng đen quanh nó 
dang ra như hai chiếc cánh khống lồ. Nó giơ roi, tiếng những đầu dây quất 
vào không khí vun vút. Lửa phun ra từ hai lỗ mũi. Thế nhưng Gandalf vẫn 
đứng nguyên. 


“Ngươi không được qua,” lão quát. Lũ Orc đứng sững, và im lặng chết 
chóc bao trùm khắp nơi. “Ta là bề tôi của Ngọn Lửa Bí Mật, người mang 
ngọn lửa của Anor. Ngươi không được qua. Hốỡi ngọn lửa của Udân, lưỡi 
lửa đen sẽ chăng giúp ích gì cho ngươi hết. Hãy quay về Bóng Tối! Ngươi 
không được qua.” 


Balrog không trả lời. Ngọn lửa trong nó có vẻ đã tắt, nhưng bóng tối lại 
lớn thêm. Nó chậm rãi bước lên cầu, và bất ngờ nó vươn thân hình lên tới 
kích cỡ khống lồ, đôi cánh dang rộng chạm cả hai bên bờ tường; thế nhưng 
họ vẫn nhìn thấy Gandalf, sáng le lói trong bóng tối; lão có vẻ nhỏ bé và 


https://thuviensach.vn 


hoàn toàn cô độc, xám xịt và cúi gập người, như một thân cây khô xác trước 
bão tố sắp nổi lên. 


Từ giữa bóng đen, một thanh kiếm đỏ vụt vung tới cháy sáng. 
Thanh Glamdring lóe lên trắng lóa đáp lại. 


Một tiếng chạm kiếm chói tai kèm theo nhát đâm lửa trắng. Balrog ngã 
ra sau trong khi thanh kiếm đỏ bắn tung lên thành nhiều mảnh vỡ nung 
chảy. Thầy phù thủy loạng choạng trên mặt cầu, lùi một bước, nhưng rồi lại 
đứng vững. 


“Ngươi không được qua!” lão thét. 


Bằng một cú nhảy, Balrog chồm cả thân hình đồ sộ lên cầu. Cây roi rít 
lần vù và. 


“Ông ấy không thể đương đầu một mình!” Aragorn đột nhiên thét lên, 
chàng chạy dọc theo cây cầu quay lại. “Elendil!” chàng thét to. “Có tôi đây, 
Gandalf!” 


“Gondor†!” Boromir cũng thét lên rồi nhảy theo chàng. 


Ngay lúc đó Gandalf giơ cao cây trượng, và hét to một tiếng lão giáng 
mạnh xuống mặt cầu phía trước. Cây trượng vỡ tan và rời khỏi tay lão. Một 
màn lửa trắng bùng lên chói lòa. Cây cầu nứt toác. Nó vỡ ngay dưới chân 
Balrog, và nhịp đá đang đỡ nó rơi ào xuống vực thắm, trong khi phần còn 
lại vẫn nguyên vẹn, thăng bằng, run lên bần bật như một cái lưỡi đá đâm 
vào hư không. 


Balrog rú lên khủng khiếp và rơi xuống phía trước, bóng tối quanh nó 
lao xuống rồi biến mất. Nhưng giữa chừng rơi xuống, nó vẫn kịp vung cây 
roi, các dây đuôi vụt trúng và cuốn lấy đầu gối thầy phù thủy, lôi lão ra tận 
mép cầu. Lão loạng choạng rồi ngã xuống, vô vọng cố bám lấy bờ đá, rồi 


https://thuviensach.vn 


trượt xuống vực thắm tăm tối. “Chạy đi, lũ ngốc!” lão quát lớn, rồi mất 
dạng. 


Những đốm lửa vụt tắt, và màn đêm tuyệt đối lại bao trùm. Hội Đồng 
Hành kinh hoàng đứng như mọc rễ, trân trối nhìn xuống khe vực. Trong lúc 
Aragorn và Boromir hối hả chạy quay lại, phần còn lại của cây cầu rạn vỡ 
Và sụp xuống. Aragorn thét to đánh thức bọn họ. 


“Đi thôi! Giờ tôi sẽ dẫn đường!” chàng gọi. “Chúng ta phải tuân theo 
mệnh lệnh cuối cùng của ông ấy. Theo tôi nào!” 


Họ chạy sấp ngửa lên chiếc cầu thang sừng sững ngay ngoài cửa. 
Aragorn dẫn đầu, Boromir bọc hậu. Trên đỉnh cầu thang là một lối đi rộng 
rãi vang vọng tiếng chân. Họ chạy trối chết theo lối đi này. Frodo nghe thấy 
tiếng Sam khóc vang lên bên mình, rồi cậu nhận ra mình cũng đang vừa 
chạy vừa khóc. Đùng, đùng, đùng tiếng trống lại rên vang phía sau, nhưng 
giờ thì thê lương và chậm rãi; đùng! 


Họ chạy mãi. Ánh sáng hửng lên phía trước; khoảng trần cắt khá nhiều 
lỗ thông lớn. Họ chạy nhanh hơn, đến một tòa sảnh sáng bừng ánh mặt trời 
từ những ô cửa sổ cao ở phía Đông. Họ chạy dọc theo sảnh. Họ vượt qua 
những cánh cửa lớn đã vỡ, và đột nhiên thấy Cổng Chính mở ra ngay trước 
mặt, vòm cổng bắt nắng chói lọi. 


Có một toán Orc gác tại đó, nấp dưới bóng phía sau hai trụ cổng lừng 
lững, nhưng cánh cổng thì đã vỡ và đổ xuống. Aragom quật tên chỉ huy 
chắn đường chàng ngã nhào, số còn lại hốt hoảng bỏ chạy trước cơn thịnh 
nộ của chàng. Hội Đồng Hành tràn qua mà không thèm để ý đến chúng. Ra 
khỏi Cống, họ chạy và nhảy xuống những bậc thang khống lồ đã mòn vì 
năm tháng, chính là ngưỡng cửa Moria. 


https://thuviensach.vn 


Như vậy đó, cuối cùng, họ đã vượt qua tuyệt vọng mà lại thấy trời trên 
đầu và cảm nhận làn gió trên mặt. 


Họ không dừng lại cho đến khi qua khỏi tầm tên bắn từ những bức 
tường. Lũng Lạch Râm trải ra quanh họ. Bóng Dãy Núi Mù đổ lên thung 
lũng, nhưng ánh nắng vàng rực rỡ đang trải dài mặt đất ở phía Đông. Khi đó 
mới khoảng một giờ sau buổi trưa. Mặt trời đang tỏa sáng, còn mây trắng ở 
tít trên cao. 


Họ quay lại nhìn về phía sau. Một màu đen đặc trùm lấy vòm Cổng 
Chính dưới bóng núi. Xa xăm bên dưới mặt đất nhịp trống vẫn chậm rãi 
vọng tới: đùng. Họ chăng thấy gì khác ngoài một vệt khói đen mỏng manh 
bốc lên; cả thung lũng bao quanh hoàn toàn vắng vẻ. Đùng. Cuối cùng nỗi 
tiếc thương cũng trào lên trong họ, và họ khóc ròng: vài người đứng và câm 
lặng, vài người ngã khuyu dưới đất. Đùng, đùng. Tiếng trống nghe nhỏ dần. 


Chương VỊ 


LOTHLÓRIEN 


“Than ôi! Tôi sợ là chúng ta không thể lưu lại đây thêm nữa,” Aragorn 
nói. Chàng nhìn về phía dãy núi và giơ cao thanh kiếm. “Vĩnh biệt, 
Gandalf!” chàng thét to. “Chẳng phải tôi đã nói với ông đó sao: một khi ông 
đã bước qua cánh cổng Moria, xin hãy cẩn thận? 'Than ôi, tôi nói đã đúng! 
Chúng tôi còn hy vọng øì nữa nếu thiếu ông?” 


Chàng quay lại Hội Đồng Hành. “Chúng ta phải tiếp tục mà chắng cần 
hy vọng,” chàng nói. “Ít ra chúng ta còn có thể được báo thù. Ta hãy cứng 
rắn lên và đừng khóc nữa! Đi thôi! Chúng ta vẫn còn cả quãng đường dài, 
và rất nhiều việc phải làm.” 


https://thuviensach.vn 


Họ đứng dậy và nhìn xung quanh. Ở phía Bắc, thung lũng chạy vào một 
khe núi rợp bóng giữa hai cánh núi sừng sững, bên trên đó ba đỉnh trắng 
xóa đang tỏa sáng: Celebdil, Fanuidhol, Caradhas, Ba Đỉnh Núi của Moria. 
Ở đầu khe núi một dòng nước tuôn chảy như dải đăng ten trắng xuống 
những tầng thác thấp nối nhau thành một cái thang bất tận, và bọt nước mịt 
mù giăng đầy chân núi. 


“Đằng kia là Bậc Lạch Râm,” Aragorn vừa nói vừa chỉ tay về phía thác 
nước. “Nếu vận mệnh tốt đẹp hơn, lẽ ra chúng ta đã xuống đây theo lối khe 
núi sâu bên cạnh dòng thác đó.” 


“Hoặc Caradhas không ác nghiệt đến vậy,” Gimli nói. “Giờ thì hắn đứng 
kia mà cười trong nắng!” Gã giơ nắm đấm về phía đỉnh núi phủ tuyết xa 
nhất rồi quay đi. 


Cánh núi hướng về phía Đông đang vươn thì đột ngột dừng lại, và đằng 
sau nó có thể nhìn thấy những vùng đất mở ra, rộng rãi và mờ mịt. Về phía 
Nam Dãy Núi Mù lùi ra xa vô tận hút tầm mắt. Cách họ chưa đầy một dặm, 
dưới thấp hơn một chút, bởi lúc này chỗ họ đứng vẫn còn khá cao trên triền 
Tây thung lũng, một hồ nước trải ra. Nó dài và có hình bầu dục, trông giống 
như một mũi giáo lớn thọc sâu vào khe núi phía Bắc, nhưng bờ Nam hồ ra 
khỏi vùng bóng đổ của dãy núi, phơi mình dưới trời nắng. Dù vậy màu 
nước hồ vẫn tối thẫm, xanh thăm như bầu trời đêm trong vắt nhìn từ căn 
phòng sáng đèn. Mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Bao quanh nó là bãi 
cỏ mượt, chạy thoải xuống từ mọi phía ôm lấy bờ hồ vẹn nguyên trơ trụi. 


“Kia là Hồ Gương, Kheled-zâram sâu thắm!” Gimli buồn bã nói. “Tôi 
vẫn nhớ ông ấy nói: “Mong anh sẽ được vui lòng mà ngắm cảnh vật ở đó! 
Nhưng chúng ta không được lưu lại đâu.” Nay thì sẽ phải trải nhiều đường 
đất nữa mới khiến lòng tôi biết vui trở lại. Và chính tôi mới là người vội 
vàng rời đi, còn ông ấy thì phải nằm lại đây.” 


https://thuviensach.vn 


Hội Đồng Hành tiếp tục trên con đường bắt đầu từ Cổng. Con đường 
øập ghềnh và hư nát, chỉ còn là vệt đường mòn luôn lách trong những khóm 
thạch nam và kim tước mọc tua tủa giữa những mặt đá vỡ. Dù vậy vẫn có 
thể nhận ra hình bóng xưa kia của con đường lát đá rộng rãi dẫn lên quanh 
co từ những vùng đất thấp của vương quốc Người Lùn. Ở nhiều đoạn ven 
đường vẫn còn những công trình bằng đá đổ nát, và cả những gò đồi xanh 
cỏ mà trên đỉnh là bạch dương hay những rặng linh sam rì rào trong gió. 
Một khúc cua về phía Đông dẫn họ sát theo bờ cỏ Hồ Gương, và cách con 
đường không xa sừng sững một cột đá mà phần đỉnh đã bị vỡ. 


“Đó chính là Cột Durin!” Gimli kêu lên. “Tôi không thể đi qua mà 


không ghé lại một lát để ngắm kỳ quan của thung lũng!” 

“Vậy thì khẩn trương lên!” Aragorn vừa nói vừa ngoái lại nhìn về phía 
Cổng. “Mặt trời lặn sớm đấy, và lũ Orc có thể sẽ không dám ló mặt cho đến 
sau lúc chạng vạng, nhưng chúng ta vẫn phải đi xa hăn trước khi trời tối. 
Mặt Trăng khuyết gần hết rồi, và đềm nay sẽ rất tối.” 


“Đi với ta, Frodo!” gã lùn hét lên, rồi nhảy ra khỏi con đường. “Ta sẽ 
không để cậu đi mà chưa được thấy Kheled-zâram.” Gã chạy xuống thảm 
dốc xanh lục. Frodo chậm chạp đi theo, cảm thấy bị cuốn hút bởi mặt nước 
xanh thẫm yên ả, bất chấp nỗi đau chưa nguôi và mệt mỏi rã rời; Sam bám 
ngay phía sau. 

Đến bên cây cột đá, Gimli dừng lại và ngước lên. Nó nứt nẻ và dãi dầu 
sương gió, còn những ký tự rune trên bề mặt thì đã mờ nhạt không đọc 


được nữa. “Cây cột này đánh dấu nơi Durin lần đầu nhìn vào Hồ Gương,” 
øã lùn nói. “Chúng ta hãy thử nhìn một lần trước khi ra đi!” 


Họ cúi xuống nhìn làn nước sẫẵm. Ban đầu họ chẳng nhìn thấy bất cứ thứ 
gì. Rồi dần dần họ thấy hình thù dãy núi bao quanh hiện lên trong nền xanh 


https://thuviensach.vn 


thắm, và những đỉnh núi nom như những đốm lửa trắng ở phía trên; quá nữa 
là bầu không quang đãng. Sao lấp lánh như những hạt kim cương chìm sâu 
dưới đáy nước, cho dù bầu trời trên đầu đang ngập nắng. Thế nhưng hình 
bóng đang cúi xuống của chính họ thì lại chăng thấy đâu. 


“Ôi Kheled-zâram đẹp đẽ và kỳ diệu!” Gimli nói. “Vương Miện của 
Durin vẫn nằm lại đây cho đến khi người thức giấc. Xin vĩnh biệt!” gã cúi 
người rồi quay đi, vội vã băng qua thảm cỏ xanh trở lại con đường. 


“Cậu thấy gì thế?” Pippin hỏi Sam, nhưng Sam chìm đắm trong suy nghĩ 
chăng thể trả lời. 


Con đường giờ đây rẽ về phía Nam rồi đổ dốc rất mau, hướng ra khỏi 
thung lũng giữa hai nhánh núi. Bên dưới cách hồ nước một quãng, họ bắt 
gặp một mạch nước sâu, trong như pha lê, từ đó dòng nước ngọt đổ xuống 
môi đá và chảy lấp loáng theo đường kênh dốc đứng. 


“Đây chính là con suối thượng nguồn dòng Mạch Bạc,” Gimli nói. 
“Đùng uống nước ở đây! Nó lạnh như băng ấy.” 


“Nó sẽ sớm trở thành một dòng sông chảy xiết, øom nước từ nhiều dòng 
suối núi khác,” Aragom nói. “Đường chúng ta đi sẽ men theo sông nhiều 
dặm. Bởi tôi sẽ đưa các anh theo đúng con đường mà Gandalf đã chọn, và 
trước tiên tôi mong đến được khu rừng nơi sông Mạch Bạc đổ vào Sông Cả 
- ở phía ngoài xa kia.” Họ nhìn theo hướng chàng chỉ tay, và phía trước, họ 
thấy dòng suối trườn xuống vùng trũng của thung lũng, rồi chảy xa dần vào 
những vùng đất thấp, cho đến khi biến mất trong màn sương vàng. 


“Ở đó có khu rừng Lothlórien!? Legolas nói. “Đó là nơi đẹp đẽ nhất 
trong số những nơi người Tiên chúng tôi cư ngụ. Không ở đâu cây cối 
giống như ở đó. Bởi vào mùa thu lá cây không rụng mà chuyển màu vàng 
kim. Cho đến tận khi mùa xuân đến cùng những tấm lá xanh, chúng mới 


https://thuviensach.vn 


chịu rụng xuống, và rồi cành cây lại trĩu đầy hoa vàng; khi ấy sàn rừng hóa 
ra vàng óng, cả trần rừng bên trên cũng óng vàng, còn những cột rừng thì 
bạc, bởi vỏ cây đều mịn và xám. Ở rừng Âm U chúng tôi vẫn còn nhiều bài 
ca hát như vậy. Trái tim tôi sẽ vô cùng mừng rỡ nếu được đứng dưới những 
tán rừng đó, nhất là trong tiết xuân!” 


“Trái tim tôi sẽ mừng rỡ ngay cả trong tiết đông,” Aragom nói. “Nhưng 
nơi đó còn cách đây nhiều dặm. Chúng ta hãy khẩn trương lên!” 


Mới đầu Frodo và Sam còn cố gắng bắt kịp được đoàn người; thế nhưng 
Aragorn đang dẫn cả đoàn đi nhanh vùn vụt, nên chẳng lâu sau họ đã tụt lại 
phía sau. Họ chưa ăn gì vào bụng kể từ sáng sớm. Vết cắt trên đầu Sam 
nóng bừng như lửa đốt, chú cảm giác đầu mình nhẹ tênh. Ngay cả dưới trời 
nắng, gió dường như vẫn lạnh ngắt sau khi quá quen với bóng tối ấm áp 
trong Moria. Chú rùng mình. Còn Frodo cứ mỗi một bước chân lại cảm 
thấy đau đớn hơn và cậu thở hốn hến. 


Cuối cùng Legolas quay lại và nhận thấy họ đã tụt lại quá xa, chàng nói 
với Aragorn. Đoàn người dừng chân, Aragorm chạy ngược lại đằng sau, gọi 
Boromir đi cùng với chàng. 


“Tôi xin lỗi, Frodo!” chàng thốt lên lo âu. “Quá nhiều chuyện đã xảy ra 
hôm nay mà chúng ta phải vội thế này, nên tôi quên mất cậu đang đau; cả 
Sam nữa chứ. Các cậu nên nói ra mới phải. Chúng tôi chẳng làm gì để đỡ 
cho các cậu cả, trong khi đó là việc phải làm, dầu cả lũ Orc ở Moria có bám 
theo đi nữa. Cố lên nào! Một đoạn đường nữa sẽ đến nơi chúng ta có thể 
nghỉ ngơi đôi chút. Ở đó tôi sẽ giúp cậu những gì tôi có thể. Lại đây 
Boromir! Chúng ta sẽ cõng họ.” 


Không lâu sau họ đến bờ một con suối khác chảy xuống từ phía Tây, hòa 
con nước sủi bọt vào dòng Mạch Bạc cuộn xiết. Nhao qua một thác đá rêu 


https://thuviensach.vn 


phong, cả hai cùng đổ mù mịt xuống một thung nhỏ. Ở trong thung mọc khá 
nhiều linh sam, thấp và cong, còn bờ thung dốc đứng phủ đầy dương xỉ và 
những bụi việt quất. Dưới đáy là một khoảng bằng phẳng, nơi con suối ồn 
ào chảy qua những viên cuội lấp lánh. Họ nghỉ chân ở đây. Lúc này đã gần 
ba giờ sau chính ngọ, và họ mới chỉ cách Cổng Moria vài dặm. Mặt trời đã 
lại ngả về phía Tây. 


Trong khi Gimli và hai chàng Hobbit trẻ tuổi nhóm lửa bằng cây bụi và 
củi linh sam và lấy nước về đun, thì Aragorn chăm sóc Sam và Frodo. Vết 
thương của Sam không sâu nhưng nhìn đáng sợ, khuôn mặt của Aragorn 
căng lên khi khám. Mãi một lúc sau chàng mới nhìn lên với vẻ nhẹ nhõm. 


“May cho cậu, Sam à!” chàng nói. “Rất nhiều người đã phải trả giá đắt 
hơn thế này để tiêu diệt được tên Orc đầu tiên trong đời. Vết thương không 
bị nhiễm độc, dù lũ Orc rất hay tấm độc vào vũ khí. Tôi đã xử lý nó rồi, 
chắc sẽ lành lại nhanh thôi. Khi nào Gimli nấu nước xong, hãy rửa cho 
sạch.” 


Chàng mở túi lấy ra vài chiếc lá đã héo. “Chúng khô cả rồi, nên vài phần 
công dụng đã mất đi,” chàng nói, “nhưng tôi vẫn còn vài lá athelas hái gần 
Đỉnh Gió. Hãy nghiến một chiếc vào nước và lấy nước đó rửa sạch vết 
thương, sau đó tôi sẽ băng lại. Giờ thì đến lượt cậu, Frodo!” 


“Tôi ốn cả,” Frodo nói, cậu không muốn ai chạm vào người. “lôi chỉ 
cần ăn gì đó và nghỉ ngơi một lát thôi.” 


“Không được!” Aragorn đáp lại. “Chúng ta cần phải kiểm tra xem đe và 
búa đã làm gì cậu. Tôi vẫn lấy làm lạ là cậu còn sống được.” chàng chậm 
rãi cởi chiếc áo khoác cũ kỹ và áo chẽn sờn khỏi người Frodo, rồi bỗng thở 
dồn vì kinh ngạc. Rồi chàng cười phá lên. Tấm giáp bạc lấp lánh trước mắt 
chàng, như ánh sáng trên mặt biển gợn sóng. Chàng cẩn thận tháo nó ra rồi 
giơ lên, và những hạt ngọc đính trên tấm áo tỏa sáng như sao, còn những 
vòng bạc chạm nhau đỉnh đang như mưa sa mặt hồ. 


https://thuviensach.vn 


“Các bạn nhìn này!” chàng gọi. “Làn da Hobbit đẹp đẽ này xứng đáng 
để mặc cho một vị tiểu vương Tiên cơ đấy! Nếu biết dần Hobbit có loại da 
này, có lẽ toàn bộ thợ săn Trung Địa đã lũ lượt kéo nhau đến Quận.” 


“Và mọi mũi tên của mọi thợ săn trên đời đều sẽ trở nên vô dụng,” 
Gimili nói trong lúc nhìn ngây dại vào tấm giáp. “Đúng là một chiếc áo bằng 
mithril. Mithril! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe kể về thứ gì đẹp đề 
thế này. Đây có phải chiếc áo Gandalf đã nói đến không? 'Thế thì ông ấy đã 
định giá thấp nó rồi. Nhưng nó đã được trao thật đúng!” 


“Em vẫn luôn thắc mắc anh và bác Bilbo thậm thụt làm gì với nhau 
trong căn phòng nhỏ đó,” Merry nói. “Cầu trời phù hộ cho ông già Hobbit! 
Em quý bác ấy hơn bao giờ hết. Em mong chúng ta còn có cơ hội được kể 
cho bác ấy nghe chuyện này!” 


Có một vết thâm tím ở trên ngực và sườn phải của Frodo. Dưới tấm giáp 
còn một lớp áo lót da mềm, nhưng ở một chỗ các vòng xích đã khoét lủng 
vào tận da thịt. Phía sườn trái của Frodo cũng bị xước sát và bầm giập do cú 
va mạnh vào tường. Trong khi mọi người dọn bữa, Aragorn rửa vết thương 
cho cậu bằng nước lá athelas. Mùi thơm gắt xộc lên khắp trong thung, và 
bất cứ ai cúi người ngửi nước bốc hơi cũng đều cảm thấy tỉnh táo và khỏe 
mạnh trở lại. Chăng lầu sau Frodo cảm thấy cơn đau dường như đã bỏ đi 
đâu mất, và hơi thở cậu trở nên dễ dàng hơn: cho dù cậu sẽ còn đau nhức 
khi chạm vào trong rất nhiều ngày nữa. Aragorn còn lót cả đệm vải vào 
sườn cậu. 


“Tấm giáp nhẹ một cách kỳ lạ,” chàng nói. “Nếu vẫn còn mang được thì 
cậu hãy mặc lại vào. Tôi mừng vì biết cậu có chiếc áo như vậy trong mình. 
Đừng cởi ra, ngay cả khi ngủ, trừ khi số mệnh đưa cậu đến nơi mà cậu được 
an toàn ít lâu; thế nhưng điều đó hiếm khi xảy ra chừng nào cuộc hành trình 
của cậu còn chưa kết thúc.” 


https://thuviensach.vn 


Khi họ ăn xong, Hội Đồng Hành lại thu xếp tiếp tục lên đường. Họ dập 
tắt đống lửa và ngụy trang toàn bộ dấu vết. Rồi họ trẻo ra khỏi thung lũng 
quay lại con đường. Họ vẫn chưa đi được bao xa khi mặt trời lặn xuống sau 
những đỉnh núi phía Tây, và bóng tối khống lồ trườn xuống sườn dãy núi. 
Màn đềm bao phủ chân họ, sương mù giăng kín các khu đất trũng. Xa tít về 
phía Đông, ánh sáng nhợt nhạt của buổi tối trùm lên vùng đồng bằng cùng 
những khu rừng mờ mịt xa xa. Sam và Frodo lúc này cảm thấy dễ chịu và 
như vừa được tiếp thêm sinh lực nên có thể đi khá nhanh, và Aragorn dẫn 
Hội Đồng Hành đi thêm gần ba tiếng nữa mà chỉ nghỉ một chặng ngắn ngủi. 


Trời đã tối. Đêm sâu thắm buông xuống. Vô vàn những vì sao sáng, thế 
nhưng họ không nhìn thấy vầng trăng khuyết cho đến tận khuya. Gimli và 
Frodo ở cuối đoàn người, bước đi nhẹ nhàng không nói lời nào, chỉ căng tai 
lắng nghe mọi âm thanh có thể vang lên ở phía sau. Một lúc lâu sau Gimli 
phá vỡ bầu nh lặng. 


“Chăng có âm thanh nào ngoài tiếng gió,” gã nói. “Chẳng hề có con yêu 
tinh nào quanh đây, nếu không thì chắc tai ta được đẽo bằng gỗ. Hãy hy 
vọng lũ Orc đã hài lòng khi dồn được chúng ta ra khỏi Moria. Cũng có thể 
mục đích của chúng chỉ có thế, và chúng chăng có ý gì khác với chúng ta - 
với chiếc Nhẫn. Dù chúng vẫn thường truy đuổi kẻ thù suốt nhiều lý xuống 
tận vùng đồng bằng, nhất là nếu phải báo thù cho thủ lĩnh tử trận.” 


Frodo không trả lời. Cậu nhìn thanh Mũi Đốt, lưỡi nó mờ xin. Thế 
nhưng cậu vẫn nghe thấy thứ âm thanh gì đó, hoặc nghĩ mình nghe thấy. 
Ngay khi bóng tối trùm lấy họ và con đường sau lưng mờ dần, cậu lại nghe 
thấy những tiếng chân nhón nhén vội vã. Cậu nghe thấy ngay cả lúc này. 
Cậu bất ngờ quay lại. Có hai đốm sáng nhỏ xíu phía sau, hoặc cậu nghĩ đã 
nhìn thấy trong chốc lát, nhưng ngay lập tức chúng dạt sang một bên và 
biến mất. 


https://thuviensach.vn 


“Gì thế?” gã lùn hỏi. 


“Tôi không biết nữa,” Frodo trả lời. “Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng 
bước chân, và nhìn thấy hai đốm sáng - như cặp mắt vậy. Tôi thường xuyên 
nghĩ thế kể từ khi vào Moria.” 


Gimli dừng lại và rạp mình xuống đất. “la chắng nghe thấy gì ngoài 
những câu chuyện đềm của cỏ và đá,” gã nói. “Đi thôi! Nhanh lên! Chúng 
ta lại mất dấu bọn họ rồi.” 


Làn gió đêm mang đến cho đoàn người giá lạnh từ dưới thung lũng. Phía 
trước họ hiện ra một khoảng rộng xám xịt, và họ nghe thấy tiếng lá cây xào 
xạc không ngớt như rừng dương trong cơn gió nhẹ. 


“Lothlórien!” Legolas thốt lên. “Lothlórien đây rồi! Chúng ta đã đến bìa 
Rừng Vàng rồi. Than ôi, giờ lại là mùa đông!” 


Trong bóng tối, những thân cây sừng sững cao vút ngay trước mắt họ, 
xõa cành thành vòm phía trên con đường và cả dòng suối bất đồ chảy dưới 
những tán cành rộng của chúng. Dưới ánh sao mờ ảo, những thần cây ánh 
lên màu xám, còn những chiếc lá xao động tỏa ra ánh vàng. 


“Lothlórien!? Aragom nói. “Tôi mừng vì lại được nghe tiếng gió thổi 
xào xạc này! Chúng ta mới chỉ cách Cống Moria hơn năm lý, nhưng chúng 
ta không thể đi tiếp được nữa. Hãy dừng đây mà hy vọng đêm nay tài nghệ 
của người Tiên sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi hiểm họa đeo bám phía sau.” 


“Giả sử người Tiên vẫn còn sống ở đây trong cái thế giới càng thêm tăm 
tối này,” Gimili nói. 


“Đã lầu lắm rồi kể từ khi tộc của tôi quay về đây thăm nơi chúng tôi đã 
nøao du từ ngàn đời trước,” Legolas nói, “nhưng tôi nghe nói Lórien vẫn 


https://thuviensach.vn 


chưa bị bỏ hoang, bởi ở đây có một quyền năng bí mật đấy lui mọi điều xấu 
xa khỏi đất này. Dù sao cũng hiếm khi bắt gặp những người sống ở đây, có 
lẽ giờ họ đã chuyển vào sâu bên trong rừng, cách xa biên giới phía Bắc.” 


“Đúng là họ sống sâu trong rừng,” Aragorn nói, và thở dài như thể ký ức 
nào đó vừa khuấy động trong chàng. “Đêm nay chúng ta sẽ phải tự lo. 
Chúng ta sẽ tiến lên thêm một đoạn ngắn nữa, cho đến khi cây cối bao kín 
xung quanh, rồi sẽ rẽ ngang khỏi đường mòn để tìm chỗ nghỉ.” 


Chàng bước về phía trước; thế nhưng Boromir không bước theo mà vẫn 
đứng im do dự. “Còn con đường nào khác không?” gã hỏi. 


“Anh muốn đường nào đẹp đế hơn sao?” Aragomn hỏi lại. 


“Một con đường bình thường, dù nó có dẫn thắng vào hàng rào gươm 
đao cũng được,” Boromir trả lời. “Hội Đồng Hành này đã bị dẫn theo quá 
nhiều con đường kỳ lạ, và cho đến giờ chỉ toàn đến những cảnh tang 
thương. Các vị đã không nghe lời tôi, chấp nhận đi qua bóng đêm Moria, để 
rồi ta phải chịu mất mát. Và giờ anh lại nói chúng ta phải đi qua khu Rừng 
Vàng. Nhưng ở Gondor tôi đã nghe kể về vùng đất đầy hiểm nguy này, và 
người ta nói có nhiều người đã đi vào nhưng chỉ rất ít đi ra được, và trong 
số ít ỏi đó không một ai còn lành lặn hết.” 


“Đừng nói đến từ lành lặn, sẽ chính xác hơn nếu anh nói là như cũ,” 
Aragom đáp. “Nhưng nếu trong thành phố của những người từng một thời 
sáng suốt mà giờ đây họ cũng nói xấu Lothrórien, thì chứng tỏ ở Gondor sự 
thông thái đã sa sút quá rồi, Boromir ạ. Anh muốn tin gì thì tùy, nhưng 
chăng còn đường nào khác đâu - trừ khi anh một mình quay lại Cổng 
Moria, hay leo bừa qua dãy núi không lối đi, hay tự mình bơi qua Sông Cả.” 


“Vậy thì cứ dẫn đường!” Boromir nói. “Nhưng rất nguy hiểm đấy.” 
“Nguy hiểm, dĩ nhiên rồi,” Aragorn nói, “đẹp đế và nguy hiểm; nhưng 


chỉ kẻ tà ác mới sợ, hoặc là những kẻ mang chút tà ác trong mình. Hãy theo 


https://thuviensach.vn 


tôi!” 


Họ mới tiến vào bên trong khu rừng khoảng hơn một dặm thì đến bờ 
sông một con suối khác ào ạt chảy xuống từ vách núi bị cây cối bao phủ, 
vách núi này bò ngược về Tây thắng hướng dãy núi. Họ nghe thấy nó đổ ào 
xuống thành thác ở đầu đó trong bóng tối phía bên phải. Dòng nước xiết tối 
tăm chảy ngang qua con đường trước mặt họ, rồi hòa cùng dòng Mạch Bạc 
ở một xoáy nước gồm cơ man những vũng nước tối giữa những bộ rễ cây. 


“Đây là dòng Nimrodel!” Legolas nói. “Về dòng nước này, từ thời xa 
xưa người Lâm Tiên đã sáng tác biết bao bài ca, đến giờ chúng tôi vẫn hát ở 
miền Bắc, nhớ về dải cầu vồng trên dòng thác, cả những cánh hoa vàng nổi 
trên bọt nước sông. Giờ đây tất cả đều tăm tối, cây Cầu Nimrodel cũng đã 
sụp đổ rồi. Tôi sẽ xuống khỏa chân, bởi người ta vẫn nói nước ở đây hóa 
giải mọi mệt nhọc.” Chàng tiến về phía trước, trẻo xuống vách bờ dựng 
đứng rồi bước vào dòng nước. 


“Theo tôi đi!” chàng hô lên. “Nước không sâu đâu. Ta cùng lội qua nào! 
Sang bờ bên kia ta sẽ nghỉ, tiếng dòng thác sẽ ru chúng ta ngủ, và quên đi 
mọi đau buồn.” 


Từng người nối nhau trẻo xuống đi theo Legolas. Frodo dừng lại ở gần 
bờ trong chốc lát để dòng nước chảy qua đôi bàn chân rã rời. Nước lạnh 
ngắt nhưng đem lại cảm giác thật sạch sẽ, và khi cậu bước ra xa rồi làn 
nước dâng lên đến tận gối thì cậu cảm thấy mọi cát bụi đường dài và toàn 
bộ ưu phiền đã được rửa trôi khỏi đôi chân mình. 


Khi tất cả Hội Đồng Hành đều lên đến bờ bên kia, họ ngồi xuống nghỉ 
ngơi và ăn uống đôi chút, rồi Legolas kể cho họ nghe những câu chuyện về 


https://thuviensach.vn 


Lothlórien mà bất cứ người Tiên rừng Âm U nào cũng đều gìn giữ trong 
tim, về ánh mặt trời cùng ánh sao trên những bãi cỏ ven bờ Sông Cả trước 
khi thế giới trở nên toàn màu xám. 


Cuối cùng bầu tĩnh lặng bao trùm, và họ nghe thấy giai điệu ngọt ngào 
của dòng thác trong bóng tối. Frodo gần như hình dung ra cậu nghe được 
một giọng hát, hòa vào tiếng của dòng nước. 


“Các anh có nghe thấy tiếng ca của Nimrodel không?” Legolas hỏi. “Tôi 
sẽ hát cho các anh nghe một bài về trinh nữ Nimrodel, người con gái mang 
tên dòng suối cạnh nơi nàng sống cách đây lầu lắm rồi. Ca từ của nó rất hay 
nếu hát bằng ngôn ngữ vùng rừng chúng tôi; nhưng ở đây tôi sẽ hát bằng 
Tây ngữ, như hiện vẫn có vài người ở Thung Đáy Khe hát.” Bằng chất 
giọng êm dịu khó nghe được trong tiếng xào xạc của những tán lá trên đầu, 
chàng bắt đầu hát: 


Có nàng Tiên nữ xinh tươi 

Như sao ánh ả giữa trời ban mai: 

Bạc xanh vuốt nếp đôi hài, 

Vàng đan mép áo choàng đài trắng phqu. 


Mày ngài chớm đậu vầng sao, 

Tóc mây lấp lánh khác nào ánh dương 
Đùa trên óng ánh cành vàng 

Giữa Lórien đất huy hoàng xưa xa. 


Tóc mun vờn búp tay ngà, 
Thênh thang tự tại tiên nga nguyệt trần; 
Chùng chình gió cuốn bước chân 


https://thuviensach.vn 


Êm như ngọn lá rập rờn cành đoan. 


Có dòng suối mát chan chan 

Nimrodel rót thác giữa làn cỏ xanh, 

Bên dòng trỗi giọng thanh thanh 

Bạc trong gieo xuống long lanh gương hồ. 


Nhưng dai biết được bây giờ 

Dưới trời nắng sáng hay mờ bóng đêm 
Nơi nào đưa bước Nimrodel 

Từ ngày lạc lối trong miền sơn khê. 


Náu chân vách núi xa kia, 

Con thuyền cảng xám nằm chờ buông neo. 
Ngày trông tháng đợi xiết bao, 

Biển gầm rợn rợn, người nào thấy đâu. 


Bất đồ phương Bắc gió cao 

Âm ầm rú rít ào ào tới nơi 

Bốc thuyền ném thẳng ra khơi, 

Lừng lừng sóng đón, tơi bời triều xô. 


Sớm mai hửng xám bơ phờ, 

Nào chân núi nọ? Đâu bờ bến kia? 
Nhác trông bọt nước tứ bề 

Mịt mờ con mắt, tái tê cối lòng. 


https://thuviensach.vn 


Amroth dõi bể sóng cồn, 

Ngoảnh trông bờ đất mỗi dồn mỗi xa, 
Ngó thuyền thậm tệ nhiếc la 

Tại mi bất tín đôi ta chia lìa! 


Vốn vua Tiên tự thuở xưa 

Rừng xanh núi biếc có thừa quyền odi, 
Lá cành vàng óng nơi nơi 

Lothlórien buổi đất trời sang xuân. 


Trông kia: từ giữa khoang thuyền 
Chàng bay như mũi tên huyền rời cung, 
Như chim âu liệng tầng không 


Nhắm nơi đáy nước trùng trùng gieo thân. 


Gió lùa mái tóc lâng lâng, 
Bọt tung trắng xóa vân vân quanh mình; 
Trông xa dũng mãnh lung linh 


Như thiên nga cưỡi sóng dềnh băng băng. 


Nhưng rồi bặt tiếng Tây phương, 

Bờ Bên Này cũng tuyệt đường tin đưa; 
Dân Tiên từ bấy đến giờ 

Nhớ Amroth luống trông chờ hoài công. 


https://thuviensach.vn 


Giọng Legolas bỗng ngập ngừng, rồi bài ca ngưng bặt. “Tôi không thể 
hát thêm được nữa,” chàng nói. “Đó chỉ là một phần, bởi tôi đã quên nhiều 
rồi. Bài ca dài và sầu thảm, vì nó hát về chuyện nỗi buồn ập tới Lothlórien 
tức Lórien Hoa Nở, khi Người Lùn đánh thức cái ác bên trong dãy núi.” 


“Nhưng Người Lùn không tạo ra cái ác,” Gimili nói. 


“Tôi không nói vậy; nhưng cái ác đã đến,” Legoals buồn bã trả lời. “Rồi 
rất nhiều người Tiên cùng tộc với Nimrodel đã phải rời bỏ nơi sinh sống để 
ra đi, còn bản thân nàng thì mất tích ở miền Nam xa xôi, trên các đèo Dãy 
Núi Trắng; nàng đã không đến được con tàu nơi Amroth tình lang của nàng 
vẫn chờ đợi. Thế nhưng mỗi bận xuân về, khi gió luồn qua từng chiếc lá 
non, người ta vẫn nghe thấy giọng nàng vang vọng bên dòng thác mang tên 
nàng. Và khi cơn gió thổi xuống miền Nam, thì cũng là lúc giọng hát của 
Amroth vang đến từ ngoài biển; bởi dòng Nimrodel chảy vào Mạch Bạc, 
mà người Tiên gọi là Celebrant, rồi Celebrant hòa vào Sông Cả Anduin, rồi 
Anduin chảy ra Vịnh Belfalas, nơi người Tiên đất Lórien giương buồm ra 
khơi. Thế nhưng cả Nimrodel lẫn Amroth đều không bao giờ trở về. 


“Người ta kể rằng nàng có ngôi nhà dựng trên cành một cái cây mọc gần 
dòng thác; bởi sống trên cây chính là tập tục của người Tiên rừng Lórien, có 
lẽ đến giờ vẫn vậy. Vì thế họ được gọi là Galadhrim, những người trên cây. 
Sâu trong rừng của họ cây đều rất lớn. Người ở rừng này không đào vào 
trong mặt đất mà ở như Người Lùn, cũng chăng xây cất nhà cửa kiên cố 
bằng đá trước khi Bóng Tối phủ xuống.” 


“Và ngay cả những ngày về sau này sống trên cây có thể được cho là an 
toàn hơn ở trên mặt đất,” Gimli nói. Gã nhìn sang phía bên kia bờ suối, nơi 
có con đường dẫn ngược về Lũng Lạch Râm, rồi lại nhìn lên vòm cành cây 
sâm màu phía trên. 


“Lời anh nói lại là một lời khuyên hay đấy, Gimli,/” Aragorn nói. 
“Chúng ta chắng thể dựng nhà, thế nhưng đêm nay ta sẽ làm như người 


https://thuviensach.vn 


Galadhrim, tìm nơi trú ẩn trên ngọn cây, nếu có thể. Chúng ta đã ngồi dây, 
bên cạnh con đường, lâu hơn mức khôn ngoan rồi đấy.” 


Hội Đồng Hành lúc này rời khỏi con đường để tiến vào bóng tối của 
rừng sâu, về phía Tây men theo dòng suối núi, bỏ lại sau lưng dòng Mạch 
Bạc. Cách thác Nimrodel không xa họ bắt gặp một cụm cây, vài cây mọc 
vươn ra tận phía trên dòng suối. Những thân cây vạm vỡ màu xám có chu vi 
hoành tráng, nhưng chiều cao thì khó mà có thể đoán được. 


“Tôi sẽ leo lên,” Legolas nói. “Tôi như được về nhà ở giữa rừng cây, dù 
dưới gốc hay trên cành, cho dù những cây này đều thuộc loại lạ lẫm đối với 
tôi, chỉ trừ cái tên trong những bài ca. Chúng được gọi là Mellyrn, chính là 
những cây nở hoa vàng, nhưng tôi chưa bao giờ leo lên một cây loại này. 
Giờ tôi sẽ xem hình dáng cùng kiểu mọc của chúng ra sao.” 


“Dù thế nào đi nữa.” Pippin nói, “chúng vẫn thật phi thường nếu có thể 
cung cấp bất cứ chỗ ngủ đêm nào, không tính đến lũ chim. Tôi chăng thể 
ngủ được trên cành!” 


“Thế thì chỉ còn cách đào lỗ dưới đất thôi,” Legolas nói, “nếu muốn làm 
theo phong tục của dân các cậu. Nhưng cậu phải đào thật nhanh và thật sâu, 
nếu muốn ẩn nấp với lũ Orc.” Chàng nhẹ nhàng nhảy lên bám lấy một cành 
cây đâm ra từ thân ở tít trên cao. Thế nhưng giữa lúc chàng còn đang dung 
đưa ở đó, một giọng nói từ bóng cây phía trên bỗng cất lên. 


“Daro!” giọng nói như ra lệnh khiến Legolas vội thả người xuống đất 
bất ngờ và sợ hãi. Chàng nép sát người vào thân cây. 


“Đứng yên!” chàng thì thầm với những người khác. “Đừng cử động hay 
nói gì hết!” 


https://thuviensach.vn 


Một tràng cười khẽ vang phía trên đầu họ, và một giọng nói trong trẻo 
khác cất lên bằng một ngôn ngữ tiên. Frodo không hiểu được mấy những gì 
vừa được nói, bởi ngồn ngữ người Lầm Tiên phía Đồng dãy núi sử dụng 
không giống ở miền Tây. Legolas nhìn lên rồi trả lời bằng chính thứ tiếng 
đó[ 121. 


“Họ là ai, và họ nói gì vậy?” Merry hỏi. 
“Họ là người Tiên,” Sam nói. “Cậu không nghe tiếng họ nói sao?” 


“Đúng, họ là người Tiên,” Legolas trả lời; “và họ nói rằng cậu thở to đến 
nỗi họ có thể bắn trúng cậu ngay cả trong bóng đêm.” Sam hoảng hốt vội 
lấy tay che miệng. “Nhưng họ cũng nói cậu không cần phải sợ. Họ đã biết 
tới sự có mặt của chúng ta một lúc lâu rồi. Họ nghe thấy tiếng tôi từ phía 
bên kia dòng Nimrodel, và biết tôi thuộc họ hàng miền Bắc, vì thế họ không 
cản chúng ta lội qua; rồi sau đó họ nghe cả bài hát của tôi. Giờ họ muốn tôi 
trẻo lên đó cùng Frodo; bởi hình như họ cũng có chút tin tức về cậu ấy và 
cuộc hành trình của chúng ta. Còn với những người khác, họ yêu cầu đợi 
dưới này một lát, và canh gác khu vực gốc cây, cho đến khi họ đưa ra quyết 
định sẽ làm gì tiếp.” 


Từ trong bóng đêm bên trên, một chiếc thang được thả xuống: thang làm 
bằng thừng bện, màu bạc xám và phát sáng trong đêm; cho dù nhìn mỏng 
manh là vậy, nó vẫn đủ bền để chịu được nhiều người trèo lên. Legolas nhẹ 
nhàng chạy lên thang, Frodo chậm rãi bám theo; ở phía sau là Sam, cố gắng 
không phát ra tiếng thở to. Những cành cây mallorn gần như mọc thẳng ra 
từ thân cây rồi hướng vút lên trên; thế nhưng lên tới gần ngọn, thân cây tỏa 
ra thành một vành rất nhiều cành, và giữa những cành này họ nhìn thấy có 
dựng một bục gỗ, hoặc mộc lâu như ngày đó vẫn gọi: còn người Tiên gọi là 
talan. Muốn vào bên trong nó thì phải trèo qua một lỗ tròn ở chính giữa, nơi 
chiếc thang được thả xuống. 


https://thuviensach.vn 


Khi Frodo lên được đến nền mộc lâu, cậu thấy Legolas đã ngồi sẵn ở đó 
cùng ba người Tiên khác. Họ đều mặc áo màu xám thẫm, khó có thể nhận 
biết giữa màu những thân cây, trừ khi họ chuyển động bất ngờ. Họ đứng 
dậy, một người trong số họ tháo bỏ cái chụp chiếc đèn nhỏ làm phát ra một 
tia sáng bạc rất hẹp. Người này giơ đèn lên, nhìn vào khuôn mặt Frodo rồi 
đến Sam. Rồi ông ta lại tắt đèn, và nói lời chào mừng bằng ngôn ngữ của 
người Tiên. Frodo ấp úng nói lời đáp lễ. 


“Xin chào mừng!” người Tiên chậm rãi nói lại bằng Ngôn Ngữ Chung. 
“Bọn ta hiếm khi sử dụng ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng nói riêng của 
mình; vì giờ đây bọn ta sinh sống trong trái tim của khu rừng và không có 
giao thiệp với bất cứ giống người nào khác. Ngay cả các họ hàng miền Bắc 
cũng đã tách ra khỏi bọn ta. Nhưng vẫn có một vài người trong chúng ta 
vẫn ra bên ngoài để thu thập tin tức và theo dõi kẻ thù, và họ biết nói ngôn 
ngữ của những vùng đất khác. Ta là một trong số đó. Haldir là tên ta. Đây là 
những người em của ta, Rúmil và Orophin, họ không nói được nhiều ngôn 
ngữ của các cậu. 


“Nhưng bọn ta có nghe đồn về việc các cậu sẽ tới, bởi người đưa tin của 
Elrond đã ghé qua đây trên đường về nhà qua Bậc Lạch Rầm. Bọn ta ở đây 
không được nghe nói về - Hobbit, người tí hon, từ lâu lắm rồi, thậm chí 
không biết rằng họ vẫn còn sinh sống ở Trung Địa này. Các cậu nom không 
có vẻ người xấu! Và vì các cậu đi cùng một người Tiên thuộc dòng dõi bọn 
ta, hơn nữa cũng là điều Elrond yêu cầu, nên bọn ta sẵn lòng làm thân và 
giúp đỡ các cậu; cho dù dẫn người lạ qua lãnh địa này không phải là thói 
quen của bọn ta. Nhưng các cậu sẽ phải ở lại đây đêm nay. Các cậu có bao 
nhiêu người?” 


“Tám,” Legolas nói. “Tôi, bốn Hobbit; và hai con người, một trong số 
đó, Aragorn, là người gốc Tây Châu và là một Bạn Tiên.” 


https://thuviensach.vn 


“Danh tiếng Aragorn con trai Arathorn đã được biết đến ở Lórien,” 
Haldir nói, “và anh ta có được thiện ý của Phu Nhân. Tất cả đều ổn. Nhưng 
anh mới chỉ đề cập tới bảy người.” 


“Thứ tám là một Người Lùn,” Legolas nói. 


“Một Người Lùn sao!” Haldir thốt lên. “Vậy thì không ổn rồi. Chúng tôi 
không còn quan hệ gì với Người Lùn kể từ Những Ngày Đen Tối. Họ 
không được phép vào vùng đất của chúng tôi. Tôi không thể cho hắn đi 


Lê) 


qua. 


“Nhưng anh ấy đến từ Ngọn Cô Độc, là một trong số bộ tộc đáng tin 
dưới quyền Dáin, và thân thiện với Elrond,” Frodo phân trần. “Chính 
Elrond đã lựa chọn anh ấy vào hội đồng hành, và anh ấy đã tỏ ra rất dũng 
cảm và trung thành.” 


Những người Tiên thì thầm nói chuyện với nhau, và tra hỏi Legolas 
bằng ngôn ngữ riêng của họ. “Rất tốt,” cuối cùng Haldir lên tiếng. “Chúng 
tôi sẽ làm thế, dù trái với mong muốn của chúng tôi. Nếu Aragorn và 
Legolas canh chừng hắn, và bảo lãnh cho hắn, hắn sẽ được phép qua; nhưng 
hắn sẽ phải chịu bịt mắt khi đi qua Lothlórien. 


“Giờ chúng ta không nên bàn cãi nữa. Người của anh không nên lưu lại 
dưới mặt đất nữa. Chúng tôi đã canh chừng phía hai dòng sông sau khi thấy 
một đạo quân Ơrc lớn hành quân lên phía Bắc, dọc theo rìa dãy núi, hướng 
tới Moria từ nhiều ngày trước. Lũ sói cũng đang tru tréo ở vùng bìa rừng. 
Nếu đúng là các anh đến từ Moria, mối nguy hiểm chắc không thể ở quá xa 
phía sau. Ngay sớm mai các anh sẽ phải lên đường. 


“Bốn Hobbit sẽ trèo lên đây nghỉ đềm với chúng tôi - chúng tôi không 
sợ họ! Còn một talan nữa ở cây bên kia. Những người còn lại phải nghỉ tại 
đó. Anh, Legolas, phải chịu trách nhiệm về bọn họ trước chúng tôi. Nếu có 


https://thuviensach.vn 


gì không ổn, anh phải gọi chúng tôi ngay! Và nhớ để mắt đến tên Người 
Lùn!” 


Legolas ngay lập tức trẻo xuống thang truyền thông điệp của Haldir; và 
chăng lâu sau Merry và Pippin cũng trẻo lên mộc lâu ở trên cao. Cả hai đều 
thở không ra hơi và trông có vẻ sợ sệt. 


“Đây!” Merry hốn hến nói. “Bọn em đã mang chăn lên, cho cả bọn anh 
nữa. Sải Chân Dài đã giấu tất cả hành lý của chúng ta sâu dưới lớp lá rụng.” 


“Các cậu không cần phải mang nặng lên đây,” Haldir nói. “Vào mùa 
đông ở trên ngọn cây rất lạnh, dù ngọn gió đềm nay đang ở tận miền Nam; 
nhưng bọn ta có đồ ăn và thức uống có thể xua tan cái lạnh ban đêm, rồi 
cũng có cả da thú và áo choàng dự trữ.” 


Những chàng Hobbit mừng rỡ chấp thuận bữa tối thứ hai (ngon lành hơn 
rất nhiều). Sau đó họ quấn chăn cho ấm người, không chỉ bằng những tấm 
áo choàng lông thú của người Tiên, mà còn bằng cả chăn của họ, rồi cố ngủ. 
Thế nhưng dù mệt nhọc đờ đẫn, chỉ mỗi mình Sam thấy ngủ là dễ. Hobbit 
không thích độ cao, và kể cả nhà ai có tầng thì cũng không ngủ ở những 
tầng trên. Mộc lâu hoàn toàn không phải căn phòng ngủ lý tưởng theo ý họ. 
Nó không có tường, thậm chí không có cả lan can; ở một phía chỉ có mỗi 
một tấm bình phong bện nhẹ có thể tháo ra đặt vào những chỗ khác nhau 
tùy hướng gió. 


Pippin nói chuyện thêm một lúc. “Em hy vọng là nếu ngủ được trên cái 
gác xép này em sẽ không lăn nhào xuống dưới,” cậu nói. 

“Một khi đã vào giấc ngủ thì tôi sẽ ngủ tiếp, bất kể có lăn hay không 
lăn,” Sam nói. “Và nói càng ít, thì tôi sẽ thiếp đi càng sớm, nếu các cậu hiểu 
ý tôi.” 


https://thuviensach.vn 


Frodo thao thức thêm một lúc, nhìn lên những vì sao lấp lánh xuyên qua 
lớp mái lá xao động ở phía trên. Ở bên cạnh, Sam đã ngáy từ rất lâu trước 
khi cậu nhắm mắt. Cậu lờ mờ thấy bóng xám của hai người Tiên đặt tay lên 
đầu gối, ngồi im phăng phắc, thì thầm với nhau. Người còn lại đã trẻo 
xuống một cành thấp hơn để nhận phiên canh gác. Cuối cùng, như được ru 
bởi làn gió rì rào qua những cành trên cao cùng tiếng róc rách ngọt ngào 
của dòng thác Nimroldel phía dưới, Frodo chìm sâu vào giấc ngủ trong khi 
bài hát của Legolas vẫn văng vắng trong tâm trí. 


Đến khuya cậu chợt thức giấc. Các chàng Hobbit kia đều đang ngủ say. 
Những người Tiên đã đi đâu mất. Mặt Trăng lưỡi liềm sáng mờ mờ qua 
những kẽ lá. Gió lặng hắn. Cách đó không xa cậu nghe thấy rộ lên tràng 
cười the thé và tiếng rất nhiều bước chân dưới đất. Còn cả tiếng kim loại 
loảng xoảng. Những âm thanh lắng xuống dần ở phía xa, và dường như 
đang hướng về phía Nam, vào sâu trong khu rừng. 


Một cái đầu bỗng trồi lên qua lỗ giữa mộc lâu. Frodo vùng dậy cảnh 
giác và nhận ra đó là đầu một người Tiên trùm mũ xám. Anh ta nhìn sang 
các Hobbit. 


“Chuyện gì vậy?” Frodo hỏi. 


“Vrch!” người Tiên khẽ trả lời rít qua kẽ răng, rồi ném lên trên mộc lầu 
chiếc thang thừng đã cuốn lại. 


“Orc à!” Frodo nói. “Chúng đang làm gì vậy?” thế nhưng người Tiên đã 
bỏ đi. 


Chẳng còn thêm âm thanh nào nữa. Cả những chiếc lá cũng im lìm, và 
chính dòng thác cũng nín thinh. Frodo ngồi run rẩy bên trong những lớp 
chăn. Cậu thầm biết ơn là bọn họ đã không bị bắt gặp dưới mặt đất; thế 
nhưng cậu vẫn cảm giác những thân cây này không bảo vệ được gì nhiều, 


https://thuviensach.vn 


ngoại trừ giúp ẩn náu đơn thuần. Người ta vẫn nói lũ Orc giỏi đánh hơi như 
chó săn, và chúng còn leo trèo được nữa. Cậu rút thanh gươm Mũi Đốt ra 
và thấy nó lóe lên, lấp lánh như một ngọn lửa xanh; thế rồi nó lại nhạt dần 
và trở lại màu xám xịt. Cho dù ánh sáng trên thanh kiếm đã tắt, nhưng cảm 
giác về nguy hiểm cận kề vẫn không chịu buông tha Frodo, thậm chí nó 
càng trở nên thôi thúc. Cậu trở dậy, bò đến lỗ hổng rồi nhìn xuống. Cậu gần 
như tin chắc mình nghe thấy những chuyển động lén lút ở gốc cây tít phía 
dưới. 


Không phải người Tiên; bởi những người sống trong rừng hoàn toàn 
không gây ra tiếng động khi di chuyển. Rồi cậu thoáng nghe thấy một âm 
thanh như tiếng khịt mũi; và dường như có cái gì đó đang cào lên lớp vỏ 
cây. Cậu căng mắt nhìn xuống bóng đêm, nín thở. 


Vật đó giờ đang chầm chậm trèo lên, hơi thở của nó biến thành tiếng rít 
khẽ qua hàm răng nghiến chặt. Rồi khi nó lên cao dần, áp sát vào thân cây, 
Frodo nhìn thấy hai con mắt nhợt nhạt. Chúng dừng lại và nhìn trừng lên 
không nháy mắt. Bất chợt chúng quay đi, tiếp sau đó một bóng đen vội vã 
trượt xuống quanh thân cây rồi biến mất. 


Gần như ngay sau đó cậu thấy Haldir vun vút leo lên giữa những cành 
cây. “Có thứ gì đó trên cây này ta chưa từng nhìn thấy trước đây,” anh nói. 
“Nó không phải một tên Orc. Ngay khi ta chạm tay vào thần cây, nó chạy 
biến mất. Nó có vẻ rất cảnh giác và rất có kỹ năng leo trèo, nếu không ta đã 
nghĩ đó là một Hobbit như các cậu. 


“Ta không bắn, vì không dám khuấy động lên bất cứ tiếng hét nào: 
chúng ta không thể mạo hiểm để phải chiến đấu. Một đội quân Orc hùng 
hậu vừa đi qua. Chúng băng dòng Nimrodel - mạo phạm dòng nước trong 
bằng những bàn chân hôi thối! - rồi tiếp tục đi xuống con đường cổ ven 
sông. Có vẻ như chúng đã đánh hơi thấy gì đó, vì chúng sục sạo khắp khu 
vực gần nơi các cậu dừng chân. Ba chúng ta không thể đương đầu cả trăm 


https://thuviensach.vn 


đứa chúng, vì thế bọn ta đã vượt lên phía trước, giả giọng mà nói, dẫn 
chúng vào sâu trong rừng. 


“Orophin giờ đã khẩn trương quay lại nơi cư ngụ của bọn ta để đánh 
động mọi người. Sẽ không tên Orc nào có thể ra khỏi Lórien này. Và cũng 
sẽ có rất nhiều người Tiên đến mai phục ở bìa rừng phía Bắc trước tối mai. 
Nhưng các cậu sẽ phải đi theo con đường xuống phía Nam ngay khi trời 
sáng rõ.” 


Ngày hé rạng từ phía Đông. Ánh sáng hửng dần soi qua lớp lá mallorn 
vàng ruộm khiến những chàng Hobbit ngỡ như nắng sớm của một sáng hè 
mát lành đang tỏa xuống. Những vệt trời xanh nhạt lọt qua các cành cây lay 
động. Qua khoảng ở phía mặt Nam mộc lâu Frodo thấy toàn bộ thung lũng 
sông Mạch Bạc trải ra như biển vàng gợn sóng bồng bềnh trong làn gió nhẹ. 


Buổi sáng vẫn còn tinh mơ và lạnh lẽo khi Hội Đồng Hành tiếp tục lên 
đường, giờ được Haldir và người em Rúmil dẫn đường. “Vĩnh biệt 
Nimrodel ngọt ngào!” Legolas kêu lớn. Frodo quay lại thấy một dải bụi 
nước trắng mờ giữa những gốc cây xám. “Vĩnh biệt!” cậu nói. Cậu tưởng 
như mình sẽ không bao giờ được nghe lại tiếng nước chảy đẹp đẽ này, như 
thể mãi mãi hòa trộn muôn vàn nốt nhạc trong một giai điệu trầm bổng bất 
tận. 


Họ quay lại con đường chạy tiếp dọc bờ Tây dòng Mạch Bạc, và một lúc 
lâu họ đi theo nó hướng về phía Nam. Vấết chân lũ Orc vẫn để lại trên mặt 
đất. Nhưng chăng mấy chốc Haldir rời con đường, rẽ vào rừng cây, rồi dừng 
lại bên bờ sông dưới tầng bóng đổ. 


“Có một người của chúng tôi ở phía bờ bên kia,” anh nói “dù các anh có 
thể không nhìn thấy anh ấy.” Anh cất tiếng gọi nghe như tiếng chim hót 
khẽ, và từ phía trong bụi cây non một người Tiên bước ra, mặc áo choàng 


https://thuviensach.vn 


xám nhưng đã hất mũ trùm về phía sau; mái tóc anh ánh lên như vàng trong 
nắng sớm. Haldir khéo léo quăng một cuộn thừng xám qua dòng nước, anh 
ta bắt lấy rồi buộc một đầu vào một cái cây gần bờ. 


“Các anh thấy đấy, dòng Celebrant đến đây đã rất mạnh,” Haldir nói, 
“nó chảy vừa xiết, vừa sâu, vừa lạnh vô cùng. Chúng tôi không bao giờ 
chạm chân xuống nó tít trên đầu Bắc này, trừ phi buộc phải làm vậy. Thế 
nhưng chúng tôi cũng không muốn làm cầu trong những ngày cần phải đề 
cao cảnh giác này. Đây là cách chúng tôi qua sông! Hãy theo tôi!” Anh 
buộc chắc đầu thừng của mình vào một thân cây khác, và nhẹ nhàng chạy 
trên dây, qua phía bên kia bờ sông rồi lại chạy về, cứ như thể anh đang ở 
trên đường. 


“Tôi có thể đi được như vậy,” Legolas nói; “nhưng những người khác 
không có kỹ năng này đâu. Liệu họ có phải bơi không?” 


“Không!” Haldir trả lời. “Vẫn còn hai sợi thừng nữa. Chúng ta sẽ buộc 
lần lượt cao dần, một sợi ở quãng vai, một sợi ở quãng hông, bám vào 
chúng cẩn thận, những người lạ mặt có thể qua phía bên kia được.” 


Sau khi cây cầu mảnh khảnh được bắc xong, Hội Đồng Hành bắt đầu đi 
qua, người cẩn thận và chậm chạp, người khác lại thấy dễ dàng hơn. Trong 
số những chàng Hobbit, Pippin chứng tỏ là người cừ nhất bởi cậu rất chắc 
chân, cậu đi qua nhanh chóng, chỉ bám bằng một tay; nhưng cậu hướng 
thắng mắt về phía bờ bên kia mà không liếc xuống. Sam lết từng bước một, 
bám chặt vào sợi dây, mắt thì dán xuống dòng nước xoáy trắng nhợt như thể 
đó là vực sâu trên núi. 

Chú thở phào nhẹ nhõm khi sang được bên kia bờ. “Sống và học hỏi! 
ông bõ già của tôi vẫn từng nói vậy. Dù ông chỉ nghĩ đến việc làm vườn 
thôi, chứ không phải đậu trên cây như chim, hay cố bước trên dây như 
nhện. Ngay cả cậu Andy tôi cũng chưa từng làm trò gì như thế cả!” 


https://thuviensach.vn 


Khi rốt cuộc tất cả Hội Đồng Hành lại tập trung cùng nhau ở phía bờ 
Đồng dòng Mạch Bạc, những người Tiên tháo thừng và cuộn lại hai sợi. 
Rúmi], ở lại bờ bên kia, thu về sợi cuối quàng lên vai, rồi đi mất sau một cái 
vẫy tay, để quay lại dòng Nimrodel tiếp tục canh gác. 


“Bây giờ, thưa các bạn,” Haldir nói, “các anh đã tới Naith Lórien, 
hay là Mũi Lórien theo ngôn ngữ của các anh, bởi đây là mảnh đất năm như 
một mũi giáo giữa hai dòng Mạch Bạc và Anduin Sông Cả. Chúng tôi 
không cho phép người lạ mặt do thám những bí mật ở Naith. Thật sự chỉ có 
rất ít người được phép đặt chân lên đây. 


“Như đã thỏa thuận từ trước, từ đây tôi sẽ bịt mắt Gimli Người Lùn. 
Những người khác có thể bước đi thoải mái một lúc cho đến khi đến gần 
nơi sinh sống của chúng tôi, Egladil, tại Góc Nhọn nơi hai dòng nước gặp 
nhau.” 


Rõ ràng Gimili chắng hề thích vậy chút nào. “Thỏa thuận được đưa ra 
mà không có sự đồng ý của ta,” gã nói. “la sẽ không bước đi mà bị bịt mắt 
như kẻ ăn mày hay tù nhân vậy đầu. Ta không phải là gián điệp. Dân tộc ta 
chưa từng quan hệ với bất cứ tay sai nào của Kẻ Thù. Chúng ta cũng chưa 
từng làm tổn hại đến người Tiên. Ta ít nguy cơ phản bội các người cũng 
ngang như Legolas, hay bất cứ người bạn đồng hành nào của ta.” 


“Ta không nghi ngờ gì ngươi,” Haldir nói. “Nhưng đây là luật của chúng 
ta. Ta không phải là người đề ra luật, và không thể bỏ nó qua một bên được. 
Ta đã quá chiếu cố khi để ngươi bước chân qua Celebrant rồi đấy.” 


Gimli vẫn ngoan cố. Gã dạng chân thủ thế, tay đặt sẵn lên cán rìu. “Ta 
sẽ bước đi đường hoàng,” gã nói, “hoặc ta sẽ quay lại tìm về quê hương của 
ta, nơi lời nói của ta được tin tường, cho dù có phải bỏ mạng một mình giữa 
chốn rừng hoang.” 


https://thuviensach.vn 


“Ngươi cũng không được quay lại,” Haldir nghiêm giọng nói. “Giờ đã đi 
tới tận đây, ngươi phải được đưa đến trước mặt Lãnh Chúa và Phu Nhân. 
Các ngài sẽ phán xét xem nên giữ hay nên để ngươi đi, tùy ý các ngài. 
Ngươi không thể qua sông một lần nữa, và nay đã có những lính canh bí 
mật phía sau không để ngươi qua. Ngươi sẽ bị tiêu diệt trước khi kịp nhìn 
thấy họ.” 


Gimli rút phẳng cây rìu từ thắt lưng. Haldir và đồng đội cũng giương 
cung. “Trời tru đất diệt giống Người Lùn cứng cố!” Legolas nói. 


“Thôi nào!” Aragorm nói. “Nếu tôi vẫn còn dẫn dắt Hội Đồng Hành này, 
thì các anh phải làm theo ý tôi. Quả là bất công cho anh Người Lùn nếu 
phải một mình chịu sự đối xử đó. Tất cả chúng ta sẽ bịt mắt, kể cả Legolas. 
Vậy là tốt nhất, cho dù cuộc hành trình sẽ vì thế mà chậm trễ và chán ngắt.” 


Gimli bỗng cười vang. “Chúng ta sẽ trông như một đội những thằng ngố 
tươi cười! Liệu Haldir có buộc dây dẫn cả đám chúng ta, như đoàn ăn mày 
mù chỉ có một con chó không? Nhưng tôi sẽ chấp nhận nếu chỉ một mình 
tên Legolas này chịu cảnh mù lòa với tôi.” 


“Ta là người Tiên và còn là người nhà ở đây,” giờ đến lượt Legolas tức 
giận nói. 
“Giờ thì chúng ta hãy hô: “Trời tru đất diệt giống ngươi Tiên cổ cứng!? ” 


Aragom nói. “Nhưng Hội Đồng Hành sẽ chia sẻ số phận của nhau. Haldir, 
hãy bịt mắt chúng tôi lại!” 


“Ta sẽ đòi bồi thường cho từng cú ngã và từng ngón chân vấp đau, nếu 
ngươi không dẫn bọn ta đi tử tế,” Gimli nói trong khi họ quấn băng vải 
quanh mắt gã. 


“Sẽ chăng có bồi thường nào cho ngươi hết,” Haldir đáp lại. “Ta sẽ dẫn 
đường tử tế, đường đi cũng rất thắng và bằng phằng.” 


https://thuviensach.vn 


“Chao ôi, những ngày này mới điên rồ làm sao!” Legolas than vãn. 
“Chúng ta đây đều là kẻ thù của Kẻ Thù chung duy nhất, vậy mà tôi lại phải 
nhắm mắt bước ởi, trong khi ánh mặt trời đang vui vẻ đùa giỡn trên miền 
rừng dưới những tán lá vàng!” 


“Trông qua thì có vẻ điên rồ,” Haldir nói. “Thực tế thì quyền năng của 
Chúa Tế Hắc Ám thể hiện không ở đâu rõ hơn ở trong sự bất hòa đang chia 
rẽ tất cả những người vẫn còn chống lại hắn. Vậy mà chúng tôi thấy được 
quá ít niềm tin và sự trung thành từ thế giới bên ngoài Lothlórien, ngoại trừ 
có lẽ chỉ Thung Đáy Khe, vậy nên chúng tôi không dám để niềm tin của 
mình biến thành mối đe dọa cho quê hương. Giờ chúng tôi đang phải sống 
trên một ốc đảo giữa vô vàn hiểm nguy, và bàn tay chúng tôi thường xuyên 
đặt lên dây cung hơn là dây đàn. 


“Những dòng sông đã từ lầu che chở chúng tôi, nhưng giờ chúng không 
còn là trạm gác chắc chắn nữa; bởi Bóng Đêm đã tràn lên phía Bắc khắp 
quanh chúng tôi. Nhiều người đã bàn đến chuyện ra đi, nhưng ngay cả việc 
đó xem ra cũng đã quá muộn. Dãy núi phía Tây đang dần trở nên tà ác; ở 
phía Đông đất đai đã bị bỏ hoang và đầy rẫy những sinh vật phụng sự 
Sauron; và còn có tin đồn rằng chúng tôi giờ đây cũng không còn an toàn 
nếu đi về phía Nam qua Rohan, rồi các cửa Sông Cả cũng đã bị Kẻ Thù 
canh chừng. Ngay cả trong trường hợp ra được bờ Đại Dương, chúng tôi 
cũng sẽ không tìm được một nơi cư ngụ. Người ta nói vẫn còn các hải cảng 
của người Thượng Tiên, nhưng tất cả đều xa tít về phía Bắc và Tây, bên kia 
miền đất của người Tí Hon. Nhưng đất ấy là đầu, may ra chỉ có Lãnh Chúa 
và Phu Nhân mới biết, chứ tôi thì không.” 


“Từ lúc thấy chúng tôi, ít ra anh cũng phải đoán chứ,” Merry nói. “Có 
nhiều cảng Tiên ở phía Tây quê hương chúng tôi, là Quận, nơi người 
Hobbit sinh sống.” 


“Thật hạnh phúc khi được sống gần bờ biển như người Hobbit!” Haldir 
nói. “Lâu lắm rồi chăng có ai trong số người của chúng ta được thấy biến, 


https://thuviensach.vn 


dầu chúng ta vẫn nhớ đến qua những bài ca. Hãy kể về những bến cảng ấy 
trong lúc chúng ta cùng đi đường.” 


“Tôi chịu thôi,” Merry nói. “Tôi chưa bao giờ thấy chúng. Trước đây tôi 
chưa bao giờ bước chân ra khỏi Quận. Phải chỉ tôi biết trước thế giới bên 
ngoài là thế nào, chắc tôi sẽ chăằng bao giờ dám cả gan rời bỏ đó mà đi.” 


“Kể cả để chiêm ngưỡng Lothrórien tươi đẹp này sao?” Haldir hỏi. 
“Đúng là thế giới đầy rẫy những hiểm nguy và có rất nhiều nơi tăm tối; 
nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều điều đẹp đế, và cho dù ở khắp mọi nơi 
tình yêu giờ đã pha trộn với đau buồn, thế nhưng có lẽ nó còn đầm chồi nảy 
lộc hơn khi trước. 


“Vẫn có người trong số bọn ta hát rằng Bóng Đêm sẽ rút đi, và hòa bình 
sẽ lại về. Nhưng ta không tin thế giới xung quanh chúng ta sẽ lại được như 
trước, hay ánh Mặt Trời sẽ lại như nó của ngày xưa. Với người Tiên, ta sợ 
rằng, điều tốt nhất là một hòa ước để cho họ thuận đường tới đuợc Đại 
Dương rồi rời bỏ Trung Địa mãi mãi. Ôi Lothlórien mà ta muôn vàn yêu 
quý! Cuộc sống sẽ rầu rĩ biết bao ở vùng đất chăng có cây mallorn nào 
sống. Và cũng chưa có ai từng báo lại rằng ở phía bên kia Đại Dương có sự 
hiện diện của cây mallorn cả.” 


Trong khi họ nói chuyện, Hội Đồng Hành nối nhau chậm rãi men theo 
những con đường rừng, dẫn đầu là Haldir, trong khi người Tiên kia đi sau 
cùng. Họ cảm nhận được sự bằng phẳng và mềm mại của con đường dưới 
chân, nên chẳng lâu sau họ đã bước đi thoải mái hơn mà không sợ vấp hay 
ngã. Bị tước đi thị giác, Frodo nhận ra thính giác và những giác quan khác 
trở nên nhạy bén hơn. Cậu ngửi thấy mùi cây cối và cỏ bị giãm lên. Cậu 
nghe được những nốt nhạc khác nhau trong âm thanh xào xạc của lá trên 
đầu, con sông thầm thì xa xăm ở bên tay phải và tiếng chim khẽ khàng 
thánh thót trên trời. Cậu cảm nhận được nắng tỏa trên mặt và hai tay cậu, 
khi bọn họ đi qua một trảng đất thoáng đãng. 


https://thuviensach.vn 


Ngay khi đặt chân lên bờ bên kia dòng Mạch Bạc, cậu đã có một cảm 
giác kỳ lạ, và nó càng trở nên sâu sắc khi cậu dấn bước vào trong mũi 
Naith: cậu tưởng như mình vừa bước qua cây cầu thời gian vào một góc 
nhỏ từ thuở Cựu Niên, và ngay lúc này đây đang bước đi trên một thế giới 
không còn tồn tại nữa. Ở Thung Đáy Khe vẫn còn ký ức về những thứ cổ 
xưa; thế nhưng ở Lórien những thứ cổ xưa vẫn tiếp tục sống trong thế giới 
thức tỉnh. Những thứ xấu xa đã được nhìn thấy, được nghe thấy ở nơi ấy, 
những phiền muộn đã được nếm trải; người Tiên sợ hãi và mất niềm tin vào 
thế giới bên ngoài: lũ sói vẫn tru lên ở phía ngoài bìa rừng; nhưng trên 
mảnh đất Lórien này hoàn toàn không có bóng tối lan đến. 


Hội Đồng Hành bước đi suốt cả ngày hôm đó, đến tận khi họ cảm thấy 
buổi tối lạnh lẽo trùm xuống và nghe thấy từng đợt gió đêm xì xào giữa 
những tán lá. Rồi họ nghỉ ngơi và ngủ ngay trên mặt đất mà chẳng phải sợ 
sệt øì; bởi những người dẫn đường không cho phép họ tháo băng bịt mắt, 
nên họ không trẻo được cây. Sáng hôm sau đoàn người lại đi tiếp, cất bước 
nhưng chăng vội vã. Đến trưa họ dừng chân, và Frodo nhận thấy họ đã đến 
một nơi đầy ánh nắng Mặt Trời. Đột nhiên cậu nghe thấy rất nhiều giọng 
nói xung quanh mình. 


Một đội quân Tiên vừa lặng lẽ tiến đến: họ đang vội vã hành quân đến 
bìa rừng phía Bắc để phòng chống mọi cuộc tấn công từ Moria; và họ cũng 
mang theo tin tức, một số trong đó Haldir đã thuật lại. Lũ Orc cướp phá đã 
rơi vào trận địa mai phục và bị tiêu diệt gần hết; số còn tháo chạy về phía 
Tây hướng tới dãy núi, và đang bị truy đuối. Họ cũng phát hiện ra một sinh 
vật kỳ lạ, chạy gập cả lưng và đôi tay gần chạm đất, di chuyển như thú 
hoang, nhưng lại chưa hắn mang lốt thú. Vật đó đã trốn thoát mà không bị 
bắt, và họ không bắn nó, vì không biết nó tốt hay xấu, và hiện đã mất dạng 
về phía Nam dòng Mạch Bạc. 


https://thuviensach.vn 


“Họ cũng mang tin từ Lãnh Chúa và Phu Nhân của người Galadhrim.” 
Haldir nói. “Tất cả các anh sẽ được đi lại thoải mái kể cả Người Lùn Gimili. 
Có vẻ như Phu Nhân đã biết rõ ai là người thế nào với mỗi thành viên trong 
Hội Đồng Hành của các vị. Vừa có tin mới tù Thung Đáy Khe đến chăng.” 


Anh tháo băng cho Gimli đầu tiên. “Xin thứ lỗi!” anh cúi thật thấp nói. 
“Từ giờ hãy nhìn chúng tôi bằng cặp mắt thân thiện! Hãy nhìn ngắm và nên 
lấy làm mừng, bởi anh là Người Lùn đầu tiên được nhìn thấy cây cối ở 
Naith Lórien suốt từ Thời Durin!” 


Khi đến lượt cậu được mở mắt, Frodo ngước nhìn lên và gần như ngừng 
thở. Họ đang đứng giữa một không gian thoáng đãng. Phía bên trái có một 
quả đồi lớn phủ lớp cỏ xanh như Xuân thì buổi Cựu Niên. Có hai vòng cây 
mọc trên đỉnh như một chiếc vương miện kép: vòng bên ngoài vỏ thân trắng 
như tuyết, không có lá nhưng tuyệt đẹp ngay từ dáng hình trần trụi; vòng 
bên trong gồm những thân cây mallorn cao lớn, vẫn được tô điểm bằng lá 
vàng nhạt. Cao tít giữa cành nhánh một thân cây sừng sững mọc vút lên 
chính giữa hai vòng tròn, sáng ngời lên một cái mộc lâu trắng. Dưới mỗi 
gốc cây, và rải khắp các sườn đồi xanh mướt, thảm cỏ được điểm tô những 
bông hoa nhỏ màu vàng hình dáng như sao. Xen giữa chúng, rung rinh trên 
những cuống mảnh mai, còn có những loại hoa khác màu trắng và xanh 
phớt: chúng rập rờn như một màn sương ở giữa nền xanh thắm. Bầu trời 
xanh ngắt chụp lên tất cả, và mặt trời chiếu tỏa nắng xuống đồi, đổ những 
dải bóng xanh lục dưới gốc cây. 


“Hãy chiêm ngưỡng! Các anh đã đến Cerin Amroth,” Haldir nói. “Đầy 
là trái tim của vương quốc cổ đại như nó là như vậy từ cách đây rất lầu rồi, 
và đây là quả đồi của Amroth, nơi người đã xây ngôi nhà cao vào những 
ngày hạnh phúc. Ở đây có những loại hoa nở đông giữa thảm cỏ không bao 
giờ tàn úa: hoa màu váng là elanor, còn màu nhạt là niphredil. Chúng ta sẽ 
lưu lại đây một lát, và sẽ đến đô thành của người Galadhrim vào buổi tối.” 


https://thuviensach.vn 


Trong khi những người khác thả mình xuống thảm cỏ thơm ngát, Frodo 
vẫn đứng im một chỗ như đã lạc hồn trong kinh ngạc. Cậu có cảm giác như 
vừa bước qua một khung cửa số cao nhìn ra một thế giới biến mất. Ánh 
sáng tỏa lên thế giới ấy không hề có tên trong ngôn ngữ của cậu. Tất cả 
những øì cậu thấy đều đẹp đế hình hài, thế nhưng mọi hình thù dường như 
mới tức thì được rõ rệt, như thể chúng được hình dung rồi vẽ ra lần đầu tiên 
ngay trước cặp mắt hé mở của cậu; mà lại cổ xưa như thể chúng đã tồn tại 
từ vĩnh cửu. Cậu nhìn thấy vẫn những màu sắc mình đã biết, nào vàng nào 
trắng nào xanh lam nào xanh lục; thế nhưng tất thảy đều tươi mới và thắm 
thiết, cứ như thể giây phút đó cậu lần đầu nhận thức ra chúng, rồi đặt tên 
mới và tuyệt vời cho chúng. Vào mùa đông ở đây, không trái tim nào tiếc 
thương mùa hạ hay mùa xuân. Cũng không hề có khiếm khuyết hay bệnh 
tật hay dị hình nào xuất hiện ở bất cứ thứ gì mọc trên mặt đất. Trên mảnh 
đất Lórien không có lấy một vết nhơ. 


Cậu quay lại thấy Sam đang đứng bên cạnh cậu, nhìn quanh với vẻ bối 
rối, và dụi mắt như thể chú vẫn không chắc là mình đang tỉnh táo. “Trời 
nắng và sáng sủa, đúng thế đấy,” chú nói. “Tôi cứ tưởng người Tiên chỉ mê 
mỗi trăng sao: nhưng những thứ này còn Tiên hơn bất cứ điều gì tôi từng 
nghe. Tôi có cảm giác như đang ở bên trong một bài ca ấy, nếu cậu hiểu ý 
tôi.” 


Haldir nhìn cả hai, và có vẻ như anh hiểu được ý nghĩa của cả tâm tư lẫn 
lời nói. Anh mỉm cười. “Các cậu đang cảm nhận được quyền năng của Phu 
Nhân người Galadhrim,” anh nói. “Liệu các cậu có vui lòng cùng ta đi lên 
Cerin Amroth không?” 


Họ đi theo những bước chân nhẹ nhàng của anh lên sườn dốc trải thảm 
cỏ. Cho dầu cậu đang bước đi và hít thở, và khắp xung quanh hoa cỏ sống 
động cũng xôn xao trong cơn gió lạnh đang thổi trên mặt cậu, Frodo vẫn có 
cảm giác như đang lạc vào một vùng đất phi thời gian không bao giờ phai 
nhòa, thay đối, hay rơi vào quên lãng. Khi cậu đã đi khỏi và lại một lần nữa 


https://thuviensach.vn 


dấn thân ra thế giới bên ngoài, thì Frodo người lữ hành từ Quận vẫn sẽ bước 
chân ở nơi ấy, trên thảm cỏ giữa những bông elanor và niphredil của 
Lothlórien đẹp đẽ. 


Họ tiến vào bên trong vòng cây trắng. Vừa lúc đó ngọn Gió Nam thối ùa 
lên Cerin Amroth và than thở giữa những cành cây. Frodo đứng yên, lắng 
nghe tiếng đại dương xa xôi võ lên những bờ cát đã từ lâu bị cuốn trôi, cả 
tiếng kêu của những con chim biển mà giống loài của chúng đã tuyệt diệt 
trên thế gian. 


Haldir vẫn đi tiếp và giờ bắt đầu trèo lên mộc lâu trên cao. Khi Frodo 
chuẩn bị nối bước, cậu chạm tay lên thân cây bên cạnh thang: chưa khi nào 
cậu ý thức được một cách bất ngờ và mãnh liệt đến vậy cái đụng chạm cùng 
bề mặt một thân cây và cả sự sống bên trong đó. Cậu cảm thấy một niềm 
vui dội trong thân gỗ trong cảm giác đụng phải nó, không phải như thợ đốn 
cây mà cũng không như thợ mộc; đó là niềm vui của tự thân cây đang sống 
mà thôi. 


Cuối cùng cậu cũng lên được cái nền tít trên cao, Haldir nắm lẫy tay cậu 
rồi xoay cậu về phía Nam. “Hãy nhìn đằng này trước!” anh nói. 


Erodo nhìn và thấy cách đó một quãng vẫn còn xa, một quả đồi bằng 
những thân cây khống lồ, hay một thành phố toàn những tòa tháp xanh, là 
thế nào thì cậu không đoán nổi. Dường như chính từ đó tỏa ra quyền năng 
và ánh sáng thống trị toàn bộ vùng đất xung quanh. Đột nhiên cậu muốn 
được bay như chim đến nghỉ lại trong thành phố xanh đó. Rồi cậu nhìn về 
phía Đông và thấy toàn vùng đất Lórien chạy dọc xuống tận Anduin dòng 
Sông Cả lấp loáng nhạt nhòa. Cậu đưa mắt nhìn qua phía bên kia dòng sông 
và tất cả ánh sáng đều vụt tắt, và cậu lại trở về với thế giới cậu đã quen 
thuộc. Bên kia dòng sông, mặt đất trở nên bằng phẳng và trống trải, vô định 
và mơ hồ, mãi tới khi ra xa tít thì nó dựng dậy như một bức tường, tăm tối 
và ảm đạm. Ánh mặt trời trải trên Lothlórien không có đủ quyền năng để 
làm hửng lên bóng tối của hãy núi phía xa đó. 


https://thuviensach.vn 


“Nơi ấy là thành lũy phía Nam rừng Âm U,” Haldir nói. “Nó được rừng 
linh sam đen bao phủ, nơi đó cây cối cạnh tranh chống lại nhau khiến cành 
lá đều mục rữa hoặc khô héo. Ở chính giữa, trên một đỉnh đá cao, là Dol 
Guldur, nơi Kẻ Thù giấu mặt cư trú cách đây lầu lắm rồi. Bọn ta sợ là giờ 
đầy nó lại một lần nữa có người ở, và với quyền năng tăng lên gấp bảy. Gần 
đây phía bên trên đó lúc nào cũng có đám mây đen bao phủ. Ở độ cao này 
cậu có thể nhìn thấy hai thế lực đứng đối địch nhau; và không ngừng đối 
kháng nhau trong tư tưởng; nhưng cho dù ánh sáng đã soi thấu tâm can 
bóng tối, thì bí mật của chính nó lại chưa bị hé lộ. Vẫn chưa.” Anh quay 
người rồi nhanh chóng trèo xuống, và họ đi theo anh. 


Tại chân đồi Frodo bắt gặp Aragorn đứng im lìm như một thân cây; 
nhưng trên tay chàng là một bông elanor vàng xinh xắn, và ánh sáng bừng 
lên trong đôi mắt chàng. Chàng đang được những kỷ niệm đẹp đẽ nào đó 
bao bọc: khi Frodo nhìn chàng, cậu biết chàng đang nhìn mọi vật y như xưa 
kia đã từng thấy chúng ở đúng nơi này. Bởi lẽ những năm tháng khắc nghiệt 
đã bị đẩy ra khỏi khuôn mặt Aragorn, và chàng như hóa thành một lãnh 
chúa trẻ trung ăn vận trắng tuyền, cao lớn và đẹp đẽ; và chàng nói bằng 
tiếng Tiên với một ai đó Frodo không nhìn thấy, Arwen vanimelda, 
namáriẽ! chàng nói, rồi chàng hít một hơi dài, và dứt ra khỏi suy nghĩ của 
mình, chàng nhìn Frodo và mỉm cười. 

“Đây là trái tim của Tiên Đường trần gian,” chàng nói, “và trái tim tôi 
vĩnh viễn ở lại đây, trừ khi vẫn còn ánh sáng phía cuối những con đường tối 
tăm mà chúng ta còn phải đi cho hết, cậu và tôi. Hãy đi cùng tôi!” Năm lấy 
tay Frodo, chàng rời khỏi quả đồi Cerin Amroth, và không bao giờ còn trở 
lại đây trong lúc còn sống. 


Chương VII 


https://thuviensach.vn 


MẶT GƯƠNG CỦA GALADRIEL 


https://thuviensach.vn 


Mặt trời đang lặn dần xuống phía sau dãy núi, và bóng tối trở nên dày 
hơn ở trong khu rừng, thì họ lại lên đường. Con đường giờ chạy thắng vào 
những bụi cây nơi bóng tối đã kịp phủ xuống. Màn đêm giăng đầy trên cây 
cối trong lúc họ bước đi, và người Tiên đã tháo chụp những chiếc đèn bạc. 


Đột nhiên họ lại một lần nữa bước ra khoảng không thoáng đãng để rồi 
thấy mình ở dưới bầu trời đêm nhợt nhạt chỉ lác đác vài ngôi sao sớm. Một 
khoảng trống không cây cối bày ra trước mắt họ, chạy thành vòng cung lớn 
rồi lượn đi sang cả hai bên. Xa hơn là một đường hào sâu mất hút trong 
màn đêm mờ, nhưng cỏ bên bờ hào thì vẫn xanh, như thể chúng còn tỏa 
sáng để ghi nhớ về mặt trời đã lặn. Phía bên kia bờ hào, một dải tường xanh 
dựng lên sừng sững, bao lấy một quả đồi xanh ngút tụ hợp những cây 
mallorn cao hơn tất cả các cây họ từng thấy ở khắp vùng. Chiều cao của 
chúng họ không đoán được, chỉ biết chúng đứng trong buổi nhập nhoạng 
như những tòa tháp sống. Trên tầng tầng lớp lớp cành nhánh và giữa những 
chiếc lá không ngừng xao động của chúng, vô vàn những điểm sáng đang 
lấp lánh: nào xanh nào vàng nào bạc. Haldir quay lại phía Hội Đồng Hành. 


“Chào mừng đến với Caras Galadhon!” anh nói. “Đây là đô thành của 
người Galadhrim, nơi Lãnh Chúa Celeborn và Galadriel Phu Nhân của 
Lórien cư ngụ. Nhưng chúng ta không thể vào từ đây, bởi cổng thành không 
mở về phía Bắc. Chúng ta phải đi vòng xuống mặt Nam, và đường đi sẽ 
không hề ngắn, bởi thành phố này rất lớn.” 


https://thuviensach.vn 


Có một con đường lát đá trắng chạy men bờ ngoài đường hào. Họ đi 
theo đường này về phía Tây, thành phố cứ dâng dần lên như đám mây xanh 
lá bên trái họ; và màn đêm càng dày đặc, càng có nhiều đốm sáng hiện ra, 
cho đến khi cả quả đồi như bừng cháy bởi muôn vàn vì sao. Cuối cùng họ 
cũng đến được một cây cầu trắng, băng qua đó họ thấy cổng lớn của thành 
phố: cổng mở về phía Tây Nam, đặt giữa hai đầu vòng tường bao gối vào 
nhau tại đây; nó cao lớn, chắc chắn, và được kết rất nhiều đèn. 


Haldir gõ lên cổng và nói mấy câu, hai cánh cống mở ra không một 
tiếng động; thế nhưng Frodo không hề nhìn thấy bóng dáng bất cứ người 
lính canh nào. Đoàn lữ khách tiến vào bên trong, và hai cánh cổng đóng lại 
đằng sau họ. Họ đang ở trên một làn đường sâu giữa hai đầu bờ tường, và 
sau khi nhanh chóng đi qua họ bước vào Thành Phố Cây. Họ không nhìn 
thấy bất cứ ai, không nghe được bước chân nào trên đường; thế nhưng có 
rất nhiều giọng nói, xung quanh họ và cả trên không trung. Từ xa tít trên 
ngọn đồi, họ còn nghe thấy tiếng hát từ trên cao rót xuống như tiếng mưa 
nhẹ rơi trên lá. 


Họ men theo nhiều con đường, trẻo lên nhiều bậc thang, cho đến khi họ 
lên tới khu vực cao và nhìn thấy phía trước mặt một đài phun nước sáng 
lung linh giữa bãi cỏ rộng. Nó được chiếu sáng bởi những chiếc đèn bạc 
dung đưa trên những cành cây, đổ nước xuống một bể chứa bằng bạc, mà từ 
bên trong một dòng suối trắng tràn ra. Ở phía Nam bãi cỏ, mọc lên cái cây 
đồ sộ nhất trong tất cả cây cối; thân nó nhẫn nhụi ánh lên như lụa xám, vượt 
lên như tòa tháp, cho đến tận khi những cành đầu tiên ở mãi trên cao chìa ra 
những tán khống lồ bên dưới đám mây lá lờ mờ. Bên cạnh nó dựng một 
chiếc thang trắng rộng bản, và dưới chân thang có ba người Tiên đang ngồi. 
Họ vội đứng dậy khi đám lữ khách tiến lại gần, Frodo nhận thấy họ đều cao 
lớn, mặc giáp xám, và từ vai họ rủ xuống những tấm áo choàng dài trắng. 


“Đây là nơi ở của Celeborn và Galadriel,” Haldir nói. “Các ngài mời các 
anh lên đó nói chuyện.” 


https://thuviensach.vn 


Một trong những người gác Tiên thối một âm lanh lảnh từ chiếc tù và 
con, và được đáp lại ba lần từ tít trên cao. “Tôi sẽ đi trước,” Haldir nói. 
“Erodo hãy đi sau, cùng với Legolas. Những người khác có thể đi theo tùy 
ý. Đây sẽ là một quãng trèo dài đối với những người không quen kiểu thang 
này, tuy nhiên các anh có thể nghỉ ngơi giữa chặng.” 


Trong lúc chậm rãi trèo lên, Frodo đi qua rất nhiều mộc lâu: vài cái nằm 
ở bên này, vài cái năm ở bên kia, vài cái khác lại dựng quanh thân cây, cho 
nên chiếc thang đi xuyên qua giữa chúng. Tới một cao độ chót vót so với 
mặt đất, cậu lên một cái talan rộng, giống như boong một con tàu khổng lồ. 
Trên đó dựng một ngôi nhà, lớn ngang với một đại sảnh của Con Người 
dưới mặt đất. Cậu theo chân Haldir bước vào, nhận thấy mình đang ở trong 
một căn phòng hình bầu dục, thân cây to lớn đâm lên chính giữa phòng, dù 
đã bắt đầu thon lại thành ngọn cây nhưng vẫn tạo thành một cột trụ hoành 
trảng. 


Toàn bộ căn phòng tràn đầy một thứ ánh sáng dịu nhẹ; tường bao màu 
xanh lục xen lẫn bạc, còn mái óng ánh vàng. Có rất nhiều người Tiên ngồi ở 
đó. Sóng đôi ngồi trên hai chiếc ngai bên dưới thân cây và được một cành 
cây sống làm vòm che, là Celeborn và Galadriel. Họ cùng đứng dậy chào 
khách, theo đúng thói tục của người Tiên, ngay cả với những bậc vua chúa 
vĩ đại. Họ đều cao lớn, Phu Nhân không hề thấp hơn Lãnh Chúa; họ đều 
nghiêm nghị và đẹp đề. Họ mặc toàn một màu trắng; mái tóc Phu Nhân 
vàng thẫm, còn mái tóc dài của Lãnh Chúa Celeborn lại sáng ánh bạc; 
không một thoáng dấu hiệu tuổi tác nào nơi họ, trừ trong đáy sâu hai đôi 
mắt, bởi chúng sắc sảo như mũi giáo dưới ánh sao, và lại thăm thắm như 
những giếng sâu ký ức. 


Haldir dẫn Frodo đến trước mặt họ, vị Lãnh Chúa nói lời chào mừng 
Frodo bằng chính ngôn ngữ của cậu. Phu Nhần Galadriel không nói gì 


https://thuviensach.vn 


nhưng nhìn hồi lầu vào khuôn mặt cậu. 


“Giờ thì ngồi bên nøgai ta, hỡi Frodo người Quận!” Celeborn nói. “Khi 
tất cả lên đến nơi ta sẽ cùng trò chuyện.” 


Ông nhã nhặn chào hỏi bằng tên khi từng người trong Hội Đồng Hành 
bước vào. “Chào mừng Aragom con trai Arathorn!” ông nói. “Ba mươi tám 
năm thế giới bên ngoài đã trôi qua từ lần gần nhất anh đến đất này; và năm 
tháng ấy đã đẻ nặng lên anh. Nhưng dù tốt hay xấu, kết thúc cũng đã gần 
lắm rồi. Hãy đặt gánh nặng xuống đây trong chốc lát!” 


“Chào mừng con trai Thranduil! Thật hiếm khi họ hàng của ta mới quá 
bộ từ miền Bắc đến đây.” 


“Chào mừng Gimli con trai Glóin! Cũng quá lâu rồi chúng ta mới thấy 
người của Durin ở Caras Galadhon này. Nhưng hôm nay chúng ta đã phá vỡ 
luật lệ lâu đời nay. Có thể đây là dấu hiệu cho thấy dù thế giới này đang tối 
tăm, song những ngày tháng đẹp đẽ đã gần bên, và tình bạn sẽ hồi sinh giữa 
hai nòi giống.” Gimli cúi rạp người. 


Khi tất cả khách khứa đã ngồi đông đủ trước mặt Lãnh Chúa, ông nhìn 
họ thêm một lượt nữa. “Ở đây có tám,” ông nói. “Chín người được cử đi: 
người đưa tin thông báo vậy. Nhưng cũng có thể quyết định của Hội Đồng 
đã thay đổi mà chúng ta không được biết. Elrond cách đây xa, bóng tối lại 
quần tụ ở giữa hai chúng ta, và suốt năm nay bóng tối ấy lan ngày một dài 
hơn.” 


“Không, Hội Đồng không thay đổi quyết định,” Phu Nhân Galadriel lần 
đầu tiên lền tiếng. Giọng bà trong vắt du dương, nhưng lại trầm hơn âm vực 
chung của phụ nữ. “Gandalf Áo Xám ra đi cùng Hội Đồng Hành, nhưng 
ông không hề qua biên giới đất này. Giờ hãy cho ta biết ông hiện ở đâu; bởi 
ta rất muốn tiếp chuyện cùng ông lần nữa. Nhưng ta không nhìn từ xa được, 


https://thuviensach.vn 


trừ phi ông vào bên trong hàng rào Lothlórien: quanh ông chỉ là một màn 
sương xám, và những nẻo đường dưới chân cũng như trong tâm trí ông đều 
khuất khỏi tầm mắt ta.” 


“Than ôi!” Aragorn nói. “Gandalf Áo Xám đã rơi vào bóng tối. Ông 
nằm lại Moria và không thể thoát ra.” 


Nghe những lời này, tất cả người Tiên trong sảnh đều kêu lớn trong tiếc 
thương và sửng sốt. “lïn xấu thay,” Celebom than, “xấu nhất trong số tin 
tức đến đây suốt những năm dài đầy những việc buồn đau.” Ông hướng về 
phía Haldir. “Sao tin này không báo gì cho ta trước?” ông hỏi bằng tiếng 
Tiên. 


“Chúng tôi vẫn chưa nói với Haldir hành động và mục đích của mình,” 
Legolas nói. “Ban đầu chúng tôi quá mệt mỏi, và nguy hiểm thì sát ngay 
đằng sau; còn sau đó chúng tôi lại gần như quên nỗi đau này một hồi lầu, vì 
chúng tôi quá mừng rỡ được bước đi trên những con đường đẹp đẽ ở 
Lórien.” 


“Nỗi đau của chúng tôi giờ vẫn chưa nguôi, và mất mát của chúng tôi 
không thể bù lại được,” Frodo tiếp lời. “Gandalf là người dẫn đường, ông 
đã dẫn chúng tôi qua Moria; khi việc thoát ra dường như đã tuyệt vọng, ông 
đã cứu chúng tôi, rồi ông ngã xuống.” 


“Hãy kể cho chúng ta toàn bộ câu chuyện!” Celeborn nói. 


Rồi Aragom thuật lại tất cả những gì đã xảy ra, trên chặng đường đèo 
Caradhras, lẫn những ngày sau đó; chàng kể về Balin và quyển sách của 
ông, về cuộc hỗn chiến trong Phòng Mazarbul, về ngọn lửa, cây cầu hẹp, và 
về Nỗi Khiếp Sợ. “Nó dường như là một thứ tà ác đến từ Cổ Thế Giới, tôi 
chưa từng thấy bất cứ thứ nào như vậy,” Aragorn nói. “Nó vừa là bóng tối 
vừa là lửa, mạnh mẽ và khủng khiếp.” 


https://thuviensach.vn 


“Đấy là một tên Balrog của Morgoth,” Legolas nói; “chết chóc nhất 
trong mọi tai ương của người Tiên, ngoại trừ Kẻ đang sống trong tòa Tháp 
Tối.” 


“Tôi đã nhìn lên cây cầu ấy và thấy thứ vẫn luôn ám ảnh những giấc mơ 
đen tối nhất của chúng tôi, tôi đã thấy Tai Ương của Durin,” Gimli khẽ nói, 
nỗi sợ hãi hăn trong mắt gã. 


“Than ôi!” Celeborn nói. “Chúng ta từ lâu lo sợ rằng nỗi kinh hoàng 
đang ngủ ở bên dưới Caradhras. Nhưng giá như ta biết Người Lùn đã lại 
đánh thức cái ác này ở Moria, ta đã cấm ngươi vượt qua biên giới Bắc, 
ngươi và tất cả những kẻ đi cùng ngươi. Có lẽ cũng chẳng ngoa nếu nói rốt 
cục Gandalf đã rớt từ thông thái xuống ngu xuẩn, đâm đầu vô ích vào lưới 
nhện Moria.” 


“Nói thế thì quả là hấp tấp rồi sẽ,” Galadriel nghiêm trang nói. “Sinh 
thời không hành động nào của Gandalf là vô ích. Những người đi theo 
không đọc được suy nghĩ của ông nên không thể báo lại xác thực mục đích 
của ông. Song người dẫn đường có ra sao đi nữa, ta cũng không thể trách cứ 
những người đi theo. Xin đừng nuối tiếc lời chào mừng vị khách Người 
Lùn. Nếu từ xa xưa dân ta phải tha hương khỏi Lothlórien, thì liệu có ai 
trong số người Galadhrim, kể cả Celeborn Thông Thái, sẽ chịu cúi đầu đi 
ngang mà không muốn ngẩng lên nhìn lại quê hương cũ, dù nó đã trở thành 
hang ổ của rồng? 


“Tối thẫm sao nước hồ Kheled-zâram, lạnh giá sao những con suối dòng 
Kibil-nâla, và mỹ lệ sao những tòa sảnh nhiều cột trong Khazad-dâm vào 
thuở Cựu Niên trước buổi suy tàn của các đấng quân vương hùng mạnh 
dưới tầng đá.” Bà nhìn Gimli, lúc này đang ngồi giận dữ và buồn bã, rồi bà 
mỉm cười. Và gã Người Lùn, nghe những địa danh quen thuộc bằng ngôn 
ngữ cổ của giống nòi mình, nhìn lên bắt gặp ánh mắt bà; gã tưởng như vừa 
nhìn thấu trái tim của kẻ thù và chợt nhận ra ở đó chỉ có tình yêu cùng lòng 
cảm thông, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt gã, rồi gã mỉm cười đáp lại. 


https://thuviensach.vn 


Gã vụng về đứng dậy, cúi người theo kiểu Người Lùn, và nói: “Nhưng 
mỹ lệ hơn nhiều vẫn là vùng đất Lórien sống động, và Phu Nhân Galadriel 
thì còn hơn tất thảy mọi châu báu trong lòng đất!” 


Tất cả đều im lặng. Một lúc lầu sau Celeborn mới lại lên tiếng. “la 
không biết hoàn cảnh các người lại khốn khó đến vậy,” ông nói. “Gimli hãy 
quên những lời khó nghe vừa rồi: đấy là trái tim phiền muộn của ta đã nói. 
Ta sẽ làm mọi điều có thể để giúp đỡ các anh, tùy theo nguyện vọng và nhu 
cầu mỗi người, đặc biệt là anh chàng nhỏ bé đang mang gánh nặng.” 


“Chúng ta biết nhiệm vụ của cậu,” Galadriel vừa nói vừa nhìn Frodo. 
“Mà chúng ta không định công khai bàn bạc ở đây. Nhưng có lẽ rồi sẽ thấy 
cậu tới đây cầu viện, như Gandalf hắn có ý định đó, không phải là vô ích. 
Bởi Lãnh Chúa người Galadhrim được coi là người Tiên thông thái nhất 
toàn cõi Trung Địa, là người trao tặng những món quà còn vượt qua cả 
quyền lực vua chúa. Người tới sống ở miền Tây từ thuở sơ khai, và ta đã 
sống cùng người những năm dài không đo đếm được; vì từ trước khi 
Nargothrond hay Gondolin sụp đổ thì ta đã vượt núi, và cùng nhau qua các 
kỷ nguyên thế giới, chúng ta đã đấu tranh cưỡng lại cuộc thất bại dài lâu. 


“Chính ta là người đầu tiên triệu tập Hội Đồng Trắng. Và nếu kế hoạch 
của ta không thất bại, Hội Đồng lẽ ra đã được Gandalf Áo Xám điều hành, 
và mọi thứ chắc đã không ra nông nỗi này. Tuy nhiên vẫn còn hy vọng ngay 
cả lúc này. Ta sẽ không cho lời khuyên, phải làm thế này, thế kia. Bởi khả 
năng của ta không ở việc làm giúp hay trù liệu, hay lựa chọn đi đường này 
đường khác; mà ở việc biết điều gì đã xảy ra và đang xảy ra; và một phần 
nào đó điều gì sẽ xảy ra. Nhưng ta nói với các người điều này: Nhiệm Vụ 
của các người nằm trên một lưỡi dao. Lạc lối một chút thôi là nó sẽ thất bại, 
kéo theo tất cả cùng sụp đổ. Nhưng hy vọng vẫn còn chừng nào toàn bộ Hội 
Đồng Hành đều trung chính.” 


https://thuviensach.vn 


Cùng những lời này bà giữ lấy họ trong ánh mắt mình, và lần lượt nhìn 
từng người chất vấn trong im lặng. Không một ai, ngoại trừ Legolas và 
Aragorn, chịu đựng được lầu ánh mắt bà. Sam nhanh chóng đỏ bừng mặt và 
cúi gục đầu. 


Sau một lúc lâu Phu Nhân Galadriel mới giải phóng họ khỏi ánh mắt 
nhìn, rồi bà mỉm cười. “Đừng để trái tim các người phiền muộn,” bà nói. 
“Đêm nay các người sẽ được ngủ yên.” Họ bèn thở phào nhưng bất chợt 
cảm thấy mệt mỏi, cứ như thể họ vừa bị tra hỏi lâu dài và kỹ lưỡng, cho dù 
chăng hề có lời nào được nói ra. 


“Đi thôi!” Celeborn nói. “Các người đã đủ buồn bã và mệt nhọc rồi. 
Mặc dù Nhiệm Vụ của các người không liên quan nhiều đến chúng ta, 
nhưng các người vẫn nên trú ngụ ở thành đô này, đến khi tất cả bình phục 
và khỏe khoắn. Giờ thì các người hãy nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tạm không nói 
thêm về con đường phía trước.” 


Đêm hôm đó Hội Đồng Hành ngủ trên mặt đất, một sự thỏa mãn lớn với 
bốn chàng Hobbit. Người Tiên dựng cho họ một chiếc lều giữa những thân 
cây gần đài nước, và đặt vào bên trong lều những tấm nệm mềm mại; sau 
những lời êm dịu bằng giọng Tiên du dương, họ cáo từ. Các lữ khách nói 
chuyện thêm một lát về giấc ngủ đêm trước trên ngọn cây, về cuộc hành 
trình ban ngày, về cả Lãnh Chúa và Phu Nhân; bởi tất cả đều chưa có tâm 
trạng nhớ về những việc xảy ra trước nữa. 


“Cậu đỏ mặt về chuyện gì thế, Sam?” Pippin hỏi. “Cậu đầu hàng nhanh 
quá. Ai cũng sẽ nghĩ cậu có mặc cảm tội lỗi nào đó. Tôi hy vọng không tệ 
hại hơn việc cậu định âm mưu lấy cắp chăn của tôi.” 

“Tôi chăng bao giờ nghĩ đến việc đó,” Sam uể oải trả lời, chẳng có lòng 
nào để đùa cợt. “Nếu cậu muốn biết, thì tôi có cảm giác mình chăng còn 


https://thuviensach.vn 


mặc gì trên người, và tôi không thích như vậy. Bà ấy dường như nhìn thấu 
vào tận bên trong tôi và hỏi tôi sẽ làm gì nếu bà cho tôi cơ hội được bay về 
nhà, về Quận, về một cái hốc xinh xắn với - với mảnh vườn nhỏ của riêng 
tôi.” 


“Vui đấy,” Merry nói. “Cũng gần giống y hệt những gì tôi cảm nhận 
được; chỉ khác là, là... tôi không nghĩ mình sẽ nói đầu,” cậu lắp bắp kết 
thúc. 


Xem ra tất cả bọn họ đều được thết đãi giống nhau: ai cũng có cảm giác 
mình được phép chọn lựa giữa bóng đềm kinh hoàng ở phía trước, và một 
điều khác mà mình vô cùng mong muốn: nó bày ra rõ nét trong hình dung 
của mình, và để có được nó, mình chỉ cần bước sang bên đường, rời bỏ 
Nhiệm Vụ và cuộc chiến chống lại Sauron cho những người còn lại. 


“Và với tôi cũng vậy,” Gimili nói, “lựa chọn của tôi sẽ là một bí mật và 
chỉ mình tôi biết mà thôi.” 


“Tôi thấy việc này cực kỳ lạ lùng,” Boromir nói. “Có thể đó chỉ là một 
thử thách, và bà ấy muốn đọc suy nghĩ chúng ta để phục vụ mục đích tốt 
đẹp riêng; nhưng tôi gần như dám nói bà ấy đang cám dỗ chúng ta, mời gọi 
những thứ bà ấy làm ra vẻ có đủ quyền năng trao tặng. Chẳng cần nói thêm 
là tôi không thèm nghe theo lời bà ấy. Con Người ở Minas Tirith luôn giữ 
đúng lời mình.” Tuy vậy Boromir cũng không tiết lộ những gì gã nghĩ Phu 
Nhân đã hứa hẹn với gã. 


Còn với Frodo, cậu không muốn nói, dù bị Boromir dồn ép nhiều câu 
hỏi. “Bà ấy đã nhìn cậu rất lâu, Người Mang Nhẫn ạ,” gã nói. 


“Phải,” Frodo thừa nhận; “nhưng bất cứ điều gì đã vào đầu tôi sẽ ở yên 
trong đó.” 


“Ồ, vậy cũng phải cẩn thận!” Boromir nói. “Tôi không hoàn toàn tin 
tưởng Phu Nhân người Tiên này và mục đích của bà ấy đâu.” 


https://thuviensach.vn 


“Đừng nói xấu Phu Nhân Galadriel!” Aragom lạnh lùng nói. “Đừng nói 
những điều anh không biết. Không có bất cứ điều gì xấu xa trong bà ấy 
cũng như ở mảnh đất này, trừ những điều kẻ khác tự mình mang tới đây. Kẻ 
nào như vậy hãy đề phòng! Nhưng đêm nay tôi sẽ lần đầu tiên được ngủ mà 
không sợ hãi kể từ khi rời khỏi Thung Đáy Khe. Mong được ngủ thật sâu và 
tạm quên đi nỗi đau của riêng mình! Cả trái tim lẫn cơ thể tôi đều mệt mỏi 
rã rời.” Chàng ngả người xuống nệm và chìm ngay vào giấc ngủ dài. 


Chẳng mấy chốc tất cả làm theo, và không tiếng động hay mộng mị nào 
làm phiền giấc nồng của họ. Khi tỉnh dậy họ thấy ánh ngày đã rải khắp bãi 
cỏ trước lều, và đài phun nước dâng cao rồi đổ xuống lấp lánh trong nắng. 


Bọn họ đã ở lại Lothrórien vài ngày, trong chừng mực nào đó họ có thể 
nói hoặc nhớ là như vậy. Trong suốt quãng thời gian họ lưu lại đó mặt trời 
tỏa nắng rạng rỡ, chỉ trừ một vài cơn mưa nhỏ thỉnh thoảng rơi, rồi nhanh 
chóng tạnh, để lại vạn vật tươi tắn và sạch sẽ. Không khí mát mẻ dễ chịu, 
như thể tiết xuân sớm, dù họ vẫn cảm thấy mùa đông thâm trầm suy tưởng 
đang vây lẫy xung quanh. Họ tưởng họ chẳng làm gì nhiều ngoài ăn, uống, 
nghỉ ngơi, dạo chơi dưới những tán cây; và thế là đủ. 


Họ không gặp lại Lãnh Chúa và Phu Nhân thêm lần nào nữa, và họ cũng 
ít nói chuyện với những người Tiên; bởi có rất ít người biết hoặc muốn sử 
dụng Tây ngữ. Haldir thì đã từ biệt họ rồi quay lại hàng rào phía Bắc, nơi đã 
được tăng cường canh gác kể từ khi Hội Đồng Hành mang đến tin tức từ 
Moria. Legolas cũng thường xuyên hòa đồng cùng người Galadhrim, và sau 
đêm đầu tiên chàng không ngủ cùng các bạn đồng hành nữa, dù vẫn quay 
lại ăn uống và trò chuyện. Chàng thường đưa Gimili đi cùng mỗi lần ra 
ngoài du ngoạn, khiến những người còn lại không khỏi thắc mắc về sự thay 
đối này. 


https://thuviensach.vn 


Giờ đây mỗi khi những kẻ đồng hành ngồi lại hoặc dạo chơi cùng nhau, 
họ bắt đầu nói về Gandalf, và tất cả những gì mỗi người biết hay từng 
chứng kiến về lão đều hiện về rõ nét trong tầm trí họ. Khi những vết thương 
và nỗi mệt nhọc trên cơ thể qua đi thì cũng là lúc nỗi đau mất mát trong họ 
cồn cào trỗi dậy. Họ thường nghe thấy văng vắng tiếng ca của người Tiên, 
và biết những người đó đang soạn những bài ca khóc than cho số phận thầy 
phù thủy, bởi họ nhận ra tên lão xen lẫn giữa những lời ca du dương buồn 
thảm mà họ không thể hiểu. 


Mithrandir, Mithrandir, những người Tiên hát, Ôi Người hành hương Áo 
Xám! Bởi họ yêu mến đặt tên lão như vậy. Tuy thế, nếu Legolas có mặt 
cùng Hội Đồng Hành, chàng cũng không phiên dịch bài ca cho họ, mà nói 
rằng mình không có đủ tài, và rằng với mình nỗi đau vẫn còn quá lớn, có 
thể khóc chứ hát ca thì chưa. 


Erodo là người đầu tiên biến nỗi buồn đau thành những lời ca ngắc ngứ. 
Cậu hiếm khi viết lời hay sáng tác giai điệu; ngay cả ở Thung Đáy Khe cậu 
cũng chỉ nghe chứ bản thân cậu không hề hát cho dù ký ức cậu chất chứa rất 
nhiều bài ca người khác đã làm trước cậu. Nhưng giờ đây, khi ngồi bên đài 
nước ở Lórien, văng vắng bên tai tiếng hát của người Tiên, tâm tư cậu đã 
kết lại thành một bài ca mà với cậu thì có vẻ hay; nhưng khi cậu cố hát lại 
cho Sam nghe thì chỉ còn lại những đoạn ngắn, nhạt nhòa như nắm lá úa 
tàn. 


Khi chiều xám bóng trùm xuống Quận 
tiếng chân ông đã rộn Quả Đồi; 

tỉnh mơ ông đã đi rồi, 

bước xa lằng lặng đường dài chu du. 


Vùng Đất Hoang đến bờ Tây hải, 


https://thuviensach.vn 


bãi Bắc tàn sang chốn đồi Nam, 
rừng đen cửa ẩn hang rồng, 
chốn nào ông cũng ung dung ởđi về. 


Người Lùn với cùng là Hobbit, 

Phàm trần Người hay bất tử Tiên, 
chim trên cành, thú trong hang, 

loài nào tiếng ấy ông quen chuyện trò. 


Gươm gieo chết, tay xoa gieo sống, 

lưng gập còng tháng gánh năm gồng; 
đuốc lửa rực, giọng kèn đồng, 

chân mòn mỏi cuộc hành hương dặm đời. 


Chúa thông tuệ tôn vời ngôi trốc, 
thịnh nộ rồi cười ngất được ngay; 
cụ già mũ xám tả tơi, 

tì trên cây gậy đầu gai đưa đường. 


Giữa cầu đá đơn thương ông đứng, 

đối mặt cùng Lửa Bóng thị odi; 

trên cầu cây gậy gãy đôi, 

thương ôi thông tuệ chôn vùi Khazad-dâm. 


“Chà, lần tới cậu sẽ vượt ông Bilbo cho xem!” Sam xuýt xoa. 


https://thuviensach.vn 


“Không, tôi sợ là không đâu,” Frodo nói. “Nhưng đó là những gì tốt 
nhất tôi làm được lúc này.” 


“Vậy thì thưa cậu Frodo, nếu còn có lần sau, tôi hy vọng cậu sẽ nói thêm 
về pháo hoa của ông ấy,” Sam nói. “Đại loại như thế này: 


Pháo hoa đẹp thật chưa từng thấy: 
Chúng tóe thành sao lục sao lam, 
sấm xong liền đổ mưa vàng 

như cơn hoa lũ rộn ràng mà tuôn. 


Dù thế này cũng còn lầu mới xứng được với chúng.” 


“Không, tôi sẽ nhường lại phần đó cho cậu, Sam ạ. Hoặc cũng có thể để 
lại cho bác Bilbo. Nhưng - thôi, tôi chắng thể nói thêm chuyện này nữa. Chỉ 
nghĩ đến việc phải báo tin cho bác ấy tôi đã không chịu nổi.” 


Một buổi tối, Frodo và Sam đi dạo cùng nhau trong chạng vạng mát mẻ. 
Cả hai lại cảm thấy bứt rứt không yên. Bóng tối chia ly sắp tới bỗng trùm 
lên Frodo: không rõ vì sao cậu biết đã rất gần thời điểm cậu phải rời bỏ 
Lórien. 

“Bây giờ cậu nghĩ gì về người Tiên hả Sam?” cậu hỏi. “Tôi từng hỏi cậu 
câu này một lần - có vẻ đã cách đây rất lầu rồi; nhưng kể từ đó cậu đã gặp 
bọn họ nhiều hơn.” 

“Vâng, đúng là tôi có gặp nhiều hơn!” Sam nói. “Và tôi nhận thấy Tiên 
cũng có người này người khác. Họ đều có vẻ là người Tiên, thế nhưng họ 
không hoàn toàn giống nhau. Những người ta gặp đây thì không lang thang 


https://thuviensach.vn 


cũng không vô gia cư, và có vẻ họ cũng giống chúng ta hơn đôi chút: dường 
như họ thuộc về nơi này, thậm chí còn hơn cả Hobbit thuộc về Quận. Thật 
khó nói là do họ hình thành nên vùng đất này, hay chính vùng đất đã hình 
thành nên họ, nếu cậu hiểu ý tôi. Ở đây yên tĩnh tuyệt vời. Dường như 
chăng có gì vận động, cũng có vẻ chẳng ai muốn điều đó. Nếu có phép 
thuật nào ở quanh đây, thì có lẽ nó nằm sâu dưới đất, nơi tôi chằng thể chạm 
tay vào, có thể nói như vậy.” 


“Cậu có thể nhìn thấy và cảm thấy nó ở khắp mọi nơi,” Frodo nói. 


“Thế nhưng,” Sam nói, “cậu lại không thấy bất cứ ai làm phép hết. 
Không có pháo hoa như ông Gandalf tội nghiệp từng biểu diễn. Tôi không 
hiểu tại sao suốt mấy ngày nay chúng ta không hề được gặp Lãnh Chúa và 
Phu Nhân. Tôi thì cho là bà ấy có thể làm lắm điều kỳ diệu đấy, nếu bà ấy 
có hứng. Tôi mong kinh khủng được thấy vài phép Tiên, cậu Frodo ạ!” 


“Tôi thì không,” Frodo nói. “Tôi đã hài lòng rồi. Và tôi cũng không nhớ 
pháo hoa của Gandalf, mà là cặp lông mày rậm, tính khí dễ nổi nóng, và 
giọng nói của ông ấy.” 


“Cậu nói đúng,” Sam nói. “Nhưng không phải tôi đang bắt bẻ đâu. Tôi 
vẫn luôn mong được thấy một tí phép màu như trong truyện cổ tích ấy, mà 
tôi chưa từng nghe kể về nơi nào tuyệt diệu hơn nơi này. Cứ như vừa ở nhà 
mình mà lại vừa đi nghỉ lễ ấy, nếu cậu hiểu ý tôi. Tôi không muốn ởi khỏi 
đây. Thế mà tôi cũng lại bắt đầu cảm giác nếu ta vẫn phải tiếp tục, tốt hơn là 
ta nên đi cho xong. 


“Bõ già nhà tôi vẫn nói, việc chậm kết thúc nhất là việc không bao giờ 
bắt tay làm. Và tôi không cho là người ở đây có thể làm gì hơn nữa để giúp 


ta, dẫu có phép thuật hay không. Tôi nghĩ khi nào rời nơi này, chúng ta sẽ 
còn nhớ ông Gandalf nhiều hơn.” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi e rằng tất cả những gì cậu nói đều quá đúng, Sam ạ,” Frodo nói. 
“Nhưng tôi vẫn mong sao trước khi rời khỏi đây chúng ta còn được gặp lại 
Phu Nhân của người Tiên.” 


Cậu vừa mới dứt lời, họ đã thấy Phu Nhân Galadriel đi tới, cứ như thể 
bà đến bởi nghe được lời họ. Bước đi dưới những tán cây, trông bà thật cao, 
thật trắng, và diễm lệ. Bà không nói gì nhưng vẫy tay ra hiệu với họ. 


Bà xoay người, dẫn họ hướng tới sườn phía Nam của đồi Caras 
Galadhon, rồi qua một bờ giậu cao xanh tốt, họ bước vào một khu vườn rào 
kín. Không hề có cây cối mọc ở đó, và khu vườn nằm phơi dưới bầu trời. 
Ngôi sao đêm đã mọc, và đang tỏa ánh lửa trắng bên trên khu rừng phía 
Tây. Đi xuống một bậc thềm dài, Phu Nhân bước vào một thung nhỏ màu 
xanh, chảy róc rách qua đó là dòng suối bạc bắt nguồn từ đài nước trên đồi. 
Ở đáy thung, đặt trên chiếc đôn thấp tạc như một cây tỏa nhánh, có một 
chậu bạc, rộng và nồng, ngay bên cạnh là một bình nước bạc. 


Lấy nước từ dòng suối, Galadriel đố vào trong chậu đầy đến tận vành, 
rồi bà thổi hơi lên đó, rồi chờ đến khi mặt nước phăng lặng trở lại bà mới 
lên tiếng. “Đây là Mặt Gương của Galadriel,” bà nói. “la đưa các cậu tới 
đầy để các cậu có thể soi vào, nếu muốn.” 


Bầu không khí im lặng như tờ, cái thung nhỏ tối đen như mực, còn Phu 
Nhân Tiên bên cạnh cậu thì cao lớn và trăng trắng. “Chúng tôi sẽ tìm gì, và 
chúng tôi sẽ thấy gì?” Frodo hỏi, lòng đầy sợ hãi. 


“Nhiều điều ta có thể ra lệnh cho Mặt Gương hé lộ,” bà trả lời, “và với 
nhiều người, ta còn cho xem những gì họ muốn thấy. Thế nhưng Mặt 
Gương cũng có thể cho thấy những điều không hỏi đến, và chúng thường 
lại kỳ lạ và có ích hơn những gì ta mong thấy. Ta không nói trước được cậu 
sẽ thấy gì, nếu cậu để chiếc gương được tự nguyện. Bởi nó phản chiếu 
những øì đã có, đang có, và cả những gì còn chưa chắc có. Song điều mỗi 


https://thuviensach.vn 


người nhìn thấy là gì thì ngay cả kẻ thông thái nhất không phải lúc nào cũng 
nói được. Cậu có muốn nhìn vào đó không?” 


Frodo không trả lời. 


“Thế còn cậu?” bà quay lại nói với Sam. “Bởi ta tin đây chính là thứ mà 
dần của cậu gọi là phép thuật; cho dù ta không hiểu thật rõ ràng ý họ; và 
dường như họ cũng dùng từ đó chỉ những lừa gạt của Kẻ Thù. Nhưng thứ 
này, nếu cậu muốn, chính là phép thuật của Galadriel. Chăng phải cậu vừa 
nói muốn được xem phép Tiên đó sao?” 


“Đúng là tôi có nói,” Sam trả lời, khẽ run lên vì sợ hãi và hiếu kỳ. “Tôi 
sẽ ghé mắt một cái, thưa Phu Nhân, nếu bà cho phép. 


“Và tôi cũng chắng chê được ngó xem ở nhà thế nào đâu,” cậu nói riêng 
với Frodo. “Iôi cảm giác xa nhà lầu kinh lên rồi ấy. Nhưng ở đây, có lẽ tôi 
sẽ chỉ thấy các vì sao thôi, hoặc thứ gì đó tôi không hiểu nổi.” 


“Có lẽ,” Phu Nhân vừa nói vừa cười trìu mến. “Nhưng cứ lại đây, cậu cứ 
soi để thấy điều gì cậu thấy. Nhớ đừng chạm xuống nước!” 


Sam trèo lên đế cái đôn, vươn người qua miệng chậu. Mặt nước trông 
nặng nề và đen tối. Phản chiếu lên đó là những vì sao. 


“Chỉ có mỗi sao thôi, đúng như tôi nghĩ,” chú nói. Nhưng ngay lúc đó 
chú há hốc miệng bởi những vì sao đã biến mất. Cứ như bức màn tối vừa 
được kéo ra, Mặt Gương chuyển sang màu xám, rồi thành trong suốt. Chú 
thấy mặt trời tỏa nắng, những cành cây lay động và rung rinh trong gió. 
Nhưng trước khi Sam kịp hiểu ra đó là gì, ánh sáng đã tắt dần; giờ chú nghĩ 
mình nhìn thấy Frodo khuôn mặt trắng bệch đang nằm ngủ say dưới vách 
núi tối đen cao ngất. Rồi chú thấy hình như chính mình đang đi qua một lối 
đi mờ tối, rồi trẻo lên những bậc thang vòng vèẻo bất tận. Và đột nhiên chú 
hiếu ra mình đang tìm kiếm khẩn cấp thứ gì đó, nhưng là thứ gì thì chú 
không biết. Giống như một giấc mơ hình ảnh biến mất rồi trở lại, chú lại 


https://thuviensach.vn 


thấy những cái cây. Nhưng lần này chúng không ở gần, và chú nhận ra 
chuyện gì đang xáy ra: không phải chúng rung rinh trong gió, mà chúng 
đang rơi, đổ ầm xuông đất. 


“Ôi!” Sam hét lên phẫn nộ hết sức. “Đấy cái thằng Ted Sạn Mịn chặt 
những thân cây nó không được phép. Chúng đâu có đáng bị đốn: hàng cây 
ngoài Nhà Cối Xay che mát con đường đến Bờ Nước mà. Giá tôi mà tóm 
được Ted lúc này, tôi sẽ đãn nó!” 


Nhưng giờ thì Sam đã nhận thấy Cối Xay Cũ đã biến mắt, thế vào chỗ 
đó một tòa nhà lớn đang được xây lên bằng gạch đỏ. Có rất nhiều người 
đang miệt mài làm việc. Có một ống khói đỏ cao ở cạnh đó. Khói đen như 
mây giăng kín cả Mặt Gương. 


“Có điều ma quỷ øì đó đang diễn ra ở Quận,” chú nói. “Elrond rất biết 
việc mình làm khi ông ấy muốn phái cậu Merry về.” Rồi đột nhiên chú hét 
lên và nhảy xuống. “Tôi không thể ở lại đây,” chú kêu lên điên dại. “Tôi 
phải về nhà thôi. Chúng đã xới tung Dãy Lộn Bao lên rồi, và ông già tội 
nghiệp đang phải rời khỏi Quả Đồi với xe cút kít chứa đồ đạc của ông ấy. 
Tôi phải về thôi!” 

“Cậu không thể về nhà một mình,” Phu Nhân nói. “Cậu đã không muốn 
về nhà bỏ lại cậu chủ trước khi nhìn vào Mặt Gương, vả lại cậu cũng đã biết 
những điều xấu xa rất có thể đang xảy ra ở Quận. Nên nhớ rằng Mặt Gương 
cho thấy rất nhiều thứ, và không phải tất cả đều đã xảy ra. Vài thứ sẽ không 
bao giờ thành sự thật, trừ phi những ai thấy được các hình ảnh đó lại rời bỏ 
đường mình đang đi để ngăn cản chúng. Mặt Gương này rất nguy hiểm 
trong vai trò chỉ dẫn hành động.” 


Sam ngồi trên mặt đất, và lấy tay ôm đầu. “Ước gì tôi chưa bao giờ đến 
đây, và tôi không muốn xem thêm phép màu nào nữa “ chú nói rồi im lặng. 
Mãi một lúc sau chú mới khó nhọc cất tiếng, như thể đang cố kìm nước 
mắt. “Không, hoặc tôi sẽ về nhà trên con đường dài cùng cậu Frodo, hoặc 


https://thuviensach.vn 


sẽ không bao giờ về nữa,” chú nói. “Nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó tôi 
vẫn quay về được. Nếu những øì tôi thấy hóa ra lại là sự thật, sẽ có ai đó 
phải lãnh đủ!” 


“Giờ cậu có muốn xem không, Frodo?” Phu Nhần Galadriel hỏi “Cậu 
chăng cầu được xem phép Tiên và cũng đã vừa lòng.” 


“Người có khuyên tôi nên xem không?” Frodo hỏi. 


“Không,” bà trả lời. “Ta không khuyên cậu nên làm thế này hay thế 
khác. Ta không phải người cố vấn. Có thể cậu sẽ rút ra được điều gì đó, và 
dù điều cậu nhìn thấy tốt hay xấu, thì nó có thể có lợi, nhưng cũng có thể 
không. Nhìn thấy vừa tốt lại vừa nguy hiểm. Nhưng ta nghĩ cậu đủ can đảm 
và trí tuệ cho hành động mạo hiểm này, Frodo ạ, nếu không ta đã không đưa 
cậu đến đây. Hãy làm những gì cậu muốn!” 

“Tôi sẽ xem,” Frodo nói, rồi cậu trẻo lên cái đôn và cúi xuống làn nước 
tối. Ngay lập tức Mặt Gương trở nên sáng rõ và cậu nhìn thấy một vùng đất 
chạng vạng. Dãy núi hiện lên đen tối đằng xa trên nền trời mờ nhạt. Một 
con đường xám chạy quanh co hút tầm mắt. Từ mãi phía xa một bóng người 
chậm rãi bước theo con đường, ban đầu nhỏ bé và mờ nhạt, nhưng càng tiến 
lại gần càng to lớn rõ ràng hơn. Đột nhiên Frodo nhận thấy hình người ấy 
rất giống Grandalf. Cậu đã suýt buột miệng gọi tên lão phù thủy, nhưng rồi 
cậu phát hiện hình bóng đó không mặc áo xám mà áo trắng, một màu trắng 
sáng nhạt nhòa trong cảnh nhập nhoạng: và trong tay ông ta cũng là một cây 
trượng màu trắng. Cái đầu thì cúi thấp đến nỗi cậu không thể nhìn thấy mặt, 
rồi hình người rẽ theo khúc quanh của con đường ra khỏi tầm nhìn của Mặt 
Gương. Nỗi hoang mang dâng lên trong tâm trí Frodo: liệu đây có phải là 
hình ảnh Grandalf giữa một trong số rất nhiều cuộc hành trình đơn độc ngày 
xưa, hay chính là Saruman? 


https://thuviensach.vn 


Hình ảnh giờ đây lại đổi khác. Ngắn ngủi và nhỏ bé nhưng vô cùng sinh 
động, cậu thoáng thấy Bilbo đang sốt ruột đi lại quanh phòng mình. Giấy tờ 
bừa bộn trên mặt bàn; mưa gõ liên hồi trên cửa sổ. 


Rồi ngừng lại một lát, nhưng ngay sau đó là một loại hình ảnh lướt qua 
mà không biết vì sao Frodo hiểu được đó là những mảnh ghép trong một 
lịch sử vĩ đại, mà cậu đã trở thành một phần liên đới. Sương tan, cậu nhìn 
thấy một cảnh tượng chưa từng chứng kiến nhưng lại nhận ra ngay lập tức: 
Đại Dương. Đêm buông. Sóng biển dâng lên thịnh nộ trong cơn bão khủng 
khiếp. Rồi cậu nhìn thấy tương phản với Mặt Trời đỏ như máu đang chìm 
vào những đám mây vụn vỡ, có bóng hình đen một con tàu cao lớn với 
những tấm buồm rách rưới đang lao tới từ phía Tây. Rồi một con sông rộng 
chảy qua thành phố đông đúc. Tiếp đến là pháo đài trắng với bảy ngọn tháp. 
Và rồi lại một con tàu với những cánh buồm đen, nhưng lúc này lại là buổi 
sáng, mặt nước gợn lên trong nắng, và ngọn cờ mang biếu tượng một thần 
cây trắng sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Một cuộn khói như thể do lửa chiến 
trận bốc lên, và một lần nữa mặt trời lặn xuống đỏ cháy rồi nhạt nhòa dần 
trong sương xám; và chìm vào làn sương một con tàu nhỏ lướt qua, tỏa sáng 
lấp lánh. Rồi nó biến mất, và Frodo thở dài định rời khỏi đồn. 


Nhưng đột nhiên Mặt Gương tối sầm, như một lỗ đen mở ra ngay giữa 
thế giới cảnh vật, và Frodo nhìn thắng vào hư không. Trong vực thăm tối 
đen chợt xuất hiện một Con Mắt, cứ lớn dần cho đến khi choán gần hết cả 
Mặt Gương. Quá hãi hùng, Frodo đứng như mọc rễ dưới chân, không thể 
hét lên mà cũng chẳng thể dứt được mặt ra. Con Mắt xung quanh viền lửa, 
nhưng lại láng như phủ gương, vàng như mắt mèo, săm soi và toan tính, khe 
đồng tử đen nứt ra sâu hoắm, như ô cửa số mở vào hư vô. 


Rồi Con Mắt bắt đầu đảo quanh, sục sạo hết phía này lại phía khác; và 
Frodo hoảng hốt biết chắc bản thân mình chính là một trong số rất nhiều thứ 
nó đang tìm kiếm. Thế nhưng cậu cũng biết nó không thể nhìn thấy cậu - 
chưa thể, trừ phi là cậu muốn. Chiếc Nhẫn đeo trên sợi xích quanh cổ cậu 


https://thuviensach.vn 


bỗng nặng dần, nặng hơn một hòn đá lớn, và đầu cậu bị kéo dần xuống 
dưới. Mặt Gương dường như nóng hơn, những làn hơi cuộn lên khỏi mặt 
nước. Cậu cứ trượt dần về phía trước. 


“Đừng chạm xuống nước!” Phu Nhân Galadriel nói khẽ. Hình ảnh mờ 
đi, và Frodo nhận ra mình đang nhìn những vì sao lấp lánh trong chậu bạc. 
Cậu lùi lại, ngước mắt nhìn Phu Nhân, toàn thân run rẩy. 


“Ta biết cậu đã thấy gì vào lúc cuối,” bà nói; “bởi điều đó cũng nằm 
trong tâm trí ta. Đừng sợ hãi! Nhưng cũng đừng nghĩ là chỉ nhờ ca hát giữa 
ngàn cây, hay kể cả là nhờ những mũi tên mảnh mai trên cánh cung Tiên mà 
đất Lothlórien này được giữ vững và đương đầu nổi với Kẻ Thù. Để ta nói 
cho cậu hay điều này, Frodo ạ, rằng ngay khi đang nói chuyện với cậu đây, 
ta vẫn ý thức được Chúa Tế Hắc Ám và tâm trí của hắn, hay ít ra là trọn 
phần tâm trí liên quan đến người Tiên. Và hắn cũng đêm ngày mò mẫm 
hòng nhìn thấy ta và suy nghĩ của ta. Tuy vậy cánh cổng vẫn đóng chặt!” 

Bà dang rộng hai cánh tay trắng muốt, hướng đôi bàn tay về phía Đông, 
động tác như đang loại trừ và chối bỏ. Eärendil, Ngôi Sao Đêm thân thương 
nhất của người Tiên, ngời sáng bên trên. Sáng đến mức hắt xuống đất cái 
bóng mờ của thân hình vị phu nhân Tiên. Những tia sáng lóe lên trên chiếc 
nhẫn ôm lấy ngón tay bà; nó lấp lánh như vàng được đánh bóng tráng bằng 
ánh sáng bạc, và viên đá trắng đính trên tỏa sáng lung linh như thể Ngôi 
Sao Tiên vừa sà xuống đậu trên tay áo bà. Frodo kính sợ nhìn chiếc nhẫn; 
bởi đột nhiên dường như cậu đã hiểu hất. 


“Đúng vậy,” bà nói như đoán được suy nghĩ của cậu, “tất cả bị cấm nói 
về nó, ngay cả Elrond cũng không được. Nhưng nó không thể giấu được 
Người Mang Nhẫn cũng như người đã nhìn thấy Con Mắt. Đúng là một 
trong Bộ Ba đang lưu lại ở đất Lórien này ngay trên ngón tay Galadriel. 
Đây là Nenya, chiếc Nhẫn Kim Cang, và ta là người canh Nhẫn. 


https://thuviensach.vn 


“Hắn có nghi ngờ, nhưng hắn không biết - chưa biết đâu. Giờ cậu đã 
hiểu tại sao việc cậu đến đây đối với chúng ta lại chính là bước chân Định 
Mệnh chưa? Bởi nếu cậu thất bại, chúng ta sẽ phơi mình ra trước Kẻ Thù. 
Tuy vậy nếu cậu thành công, quyền năng của chúng ta sẽ suy giảm, và 
Lothórien sẽ phai nhòa, và sóng gió Thời Gian sẽ cuốn nó đi. Chúng ta phải 
đi về miền Tây, hoặc thoái hóa thành dòng giống thô kệch sống ở thung 
lũng hay hang động, dần dần sẽ lãng quên và bị quên lãng.” 


Frodo cúi đầu. “Vậy người ước muốn điều gì?” cuối cùng cậu hỏi. 


“Rằng điều gì cần đến sẽ đến,” bà trả lời. “Iình yêu của người Tiên đối 
với quê hương và những công trình của họ còn sâu hơn Đại Dương sâu 
thắm, sự nuối tiếc của họ là vĩnh cửu và chăng bao giờ có thể nguôi ngoai. 
Thế nhưng họ sẵn sàng từ bỏ tất cả còn hơn phải quy hàng Sauron: bởi giờ 
họ đã hiểu hắn rồi. Về số mệnh của Lórien cậu không phải chịu trách 
nhiệm, mà chỉ về nhiệm vụ của chính cậu thôi. Nhưng ta vẫn ước, nếu là có 
ích øì, rằng chiếc Nhẫn Chúa chưa từng được tạo nên, hoặc cứ biến mất mãi 
mãi.” 


“Người rất thông thái, can trường, và diễm lệ, thưa Phu Nhân 
Galadriel,” Frodo nói. “Tôi sẽ trao cho người chiếc Nhẫn Chúa, nếu người 
yêu cầu. Nó là một trọng trách quá lớn đối với tôi.” 


Galadriel bất chợt cười vang. “Phu nhân Galadriel có thể thông thái 
đấy,” bà nói, “nhưng ở đây ta đã thực sự gặp phải đối thủ về sự lịch thiệp 
rồi đấy. Êm dịu làm sao cách cậu trả thù ta vì bài thử thách trái tim lúc gặp 
mặt. Cậu đã bắt đầu biết nhìn bằng cặp mắt tỉnh tường rồi đấy. Ta không 
phủ nhận rằng trái tim ta từng khao khát mãnh liệt được yêu cầu điều cậu 
vừa đề nghị. Bởi suốt bao năm tháng dài qua ta đã tưởng tượng sẽ làm øì 
nếu chiếc Nhẫn Báu rơi tay ta, và kìa! nó được đưa vào ngay tầm với. Cái 
mối họa đã bày ra từ xưa vẫn sẽ tiếp diễn theo nhiều cách, cho dù bản thân 
Sauron còn đó hay sụp đổ. Nếu ta tước đoạt nó bằng vũ lực hay dọa dẫm 


https://thuviensach.vn 


chính khách mời của mình, thì đó chắng phải là một chiến tích tuyệt trần do 
công chiếc Nhẫn của hắn sao? 


“Và giờ đây rốt cục đã tới chuyện này. Cậu muốn đưa ta chiếc Nhẫn một 
cách tự nguyện! Thay thế cho Chúa Tế Hắc Ám, cậu sẽ dựng lên một Nữ 
Chúa. Nhưng ta sẽ không hắc ám, mà xinh đẹp và khủng khiếp như Bình 
Minh và Đêm Thắm! Đẹp đề như Biển Cả và Thái Dương và Tuyết trên 
Đỉnh Núi! Khủng khiếp như Bão Tố và Sấm Chớp! Mạnh hơn cả nền móng 
làm nên mặt đất. Tất cả sẽ yêu mến ta rồi tuyệt vọng!” 


Bà giơ tay và từ chiếc nhãn trên tay tỏa ra ánh sáng chỉ chiếu bừng lên 
riêng mình bà và đấy tất cả vào bóng tối. Bà đứng trước mặt Frodo, dường 
như cao lớn không thước tấc nào tả xiết, đẹp đẽ không trái tim nào chịu nổi, 
khủng khiếp nhưng vẫn đáng sùng kính biết bao. Rồi bà buông thống tay, 
ánh sáng phai dần, bất ngờ bà lại cười vang, và kìa! bà thu nhỏ lại: một phụ 
nữ Tiên mảnh mai, ăn vận đồ trắng giản đơn, mà giọng nói dịu hiền ra chiều 
mềm yếu và buồn bã. 


“Ta đã vượt qua thử thách,” bà nói. “Ta sẽ phai nhòa, và đi về phương 
Tây, và vẫn nguyên là Galadriel.” 


Họ đứng im lặng bên nhau một lúc lâu. Cuối cùng Phu Nhân lên tiếng. 
“Chúng ta quay lại thôi!” bà nói. “Sáng mai cậu sẽ phải lên đường, bởi giờ 
chúng ta đã quyết định, và con sóng của số phận đã dâng trào.” 


“Tôi mạn phép được hỏi phu nhân một điều, trước khi chúng ta đi,” 
Erodo nói, “một điều tôi vẫn luôn muốn hỏi ông Gandalf lúc còn ở Thung 
Đáy Khe. Tôi được phép đeo chiếc Nhẫn Chúa: vậy tại sao fôi không nhìn 
thấy được mọi nhẫn khác và biết được suy nghĩ của những ai đeo chúng?” 


“Vì cậu chưa thử,” bà nói. “Cậu mới đeo chiếc Nhẫn vào ngón tay ba 
lần kể từ khi biết mình sở hữu thứ gì. Nhưng đừng thử! Cậu sẽ bị hủy hoại. 


https://thuviensach.vn 


Gandalf chưa nói với cậu rằng những chiếc nhẫn chỉ trao quyền năng tương 
ứng với sức mạnh của từng người sở hữu sao? Cậu phải trở nên mạnh mẽ 
hơn nhiều mới sử dụng được quyền năng đó, và còn phải tôi luyện ý chí học 
cách mức thống trị những kẻ khác. Dù vậy, với tư cách Người Mang Nhẫn, 
lại đã từng đeo nó vào ngón tay và nhìn thấy những điều bị che giấu, cái 
nhìn của cậu đã trở nên tinh tường hơn. Cậu đã lĩnh hội được suy nghĩ của 
ta rõ hơn rất nhiều người được coi là thông thái. Cậu đã nhìn thấy Con Mắt 
của kẻ đang thao túng Bộ Bảy và Bộ Chín. Và chắng phải cậu đã nhìn thấy 
và nhận được chiếc nhẫn trên ngón tay ta đó sao? Cậu có nhìn thấy chiếc 
nhẫn của ta không?” bà quay lại hỏi Sam. 


“Không, thưa Phu Nhân,” chú trả lời. “Thực sự là tôi không hiểu Người 
đang nói gì. Tôi thấy một ngôi sao qua ngón tay Người. Nhưng nếu Người 
tha thứ cho lời nói đường đột, tôi nghĩ cậu chủ nói đúng. Tôi ước sao Người 
nhận chiếc Nhẫn của cậu ấy. Người sẽ chỉnh đốn lại mọi chuyện. Người sẽ 
khiến chúng thôi đào bới và đuổi bõ già của tôi đi lang thang. Người sẽ bắt 
chúng phải trả giá cho những việc làm bẩn thỉu.” 


“Ta sẽ làm vậy,” bà nói. “Chuyện sẽ bắt đầu như thế. Nhưng sẽ không 
kết thúc ở đó, than ôi! Chúng ta sẽ không nói thêm việc này nữa. Chúng ta 
đi thôi!” 


Chương VIII 


VĨNH BIỆT LÓRIEN 


Tối hôm đó Hội Đồng Hành lần nữa lại được mời đến phòng của 
Celeborn, ở đó họ được Lãnh Chúa và Phu Nhân chào đón bằng những lời 
đẹp đẽ. Cuối cùng Celeborn cũng nói đến việc họ phải ra đi. 


https://thuviensach.vn 


“Giờ đã đến lúc,” ông nói, “những ai muốn tiếp tục Nhiệm Vụ phải cam 
lòng mà rời bỏ đất này. Người nào không muốn đi tiếp có thể ở lại ít lầu. 
Nhưng ởi hay ở, không ai chắc chắn được về hòa bình tuyệt đối. Bởi giờ 
chúng ta đang đến bờ vực diệt vong. Ai muốn có thể ở lại đây chờ đến thời 
khắc những con đường của thế giới lại mở ra, hoặc tới lúc chúng ta hiệu 
triệu khi Lórien cần họ một lần cuối. Sau đó họ có thể trở về quê hương, 
hoặc lên đường tới ngôi nhà vĩnh cửu cho những người ngã xuống trong 
chiến trận.” 


Im lặng bao trùm tất cả. “Bọn họ đều quyết lên đường,” Galadriel vừa 
nói vừa nhìn kỹ vào mắt từng người. 


“Đối với tôi,” Boromir nói, “đường về quê nằm phía trước chứ không 
phải phía sau.” 


“Đúng là thế,” Celebom nói, “nhưng chẳng lẽ tất cả Hội Đồng Hành đều 
theo ngươi đến Minas Tirith ư?” 


“Chúng tôi vẫn chưa quyết định nên đi đường nào,” Aragorn nói. “Sau 
Lothlórien tôi không biết Gandalf định tiếp tục làm gì. Thậm chí tôi tin rằng 
cả ông ấy cũng chưa có mục đích nào rõ ràng.” 


“Có thể là vậy,” Celeborn nói, “dù thế sau khi rời khỏi đây các người 
cũng không thể quên con Sông Cả được nữa. Như một số các người biết rất 
rõ, không kẻ nào mang hành lý mà có thể vượt sông giữa đoạn từ Lórien 
đến Gondor, trừ phi bằng thuyền. Hơn nữa, chắng phải các cầu ở Osgiliath 
đã bị phá sập và tất cả các bến đã nằm trong tay Kẻ Thù rồi sao? 


“Các người sẽ đi phía nào? Đường đến Minas Tirith năm ở bên này, bên 
bờ Tây; con đường thắng để thực thi Nhiệm Vụ lại ở bên bờ Đông, bờ tối 
tăm hơn. Giờ các người sẽ chọn bờ nào?” 


“Nếu lời khuyên của tôi được lưu tâm, đó sẽ là bờ Tây, là con đường dẫn 
đến Minas Tirith,” Boromir trả lời. “Nhưng tôi không phải người đứng đầu 


https://thuviensach.vn 


Hội Đồng Hành.” Những người khác không nói gì, còn Aragom trông nghi 
ngại và phiền muộn. 


“Ta thấy các người vẫn chưa biết phải làm gì,” Celeborn nói. “Chọn hộ 
các người không phải phần việc của ta; nhưng ta sẽ giúp các người trong 
chừng mực có thể. Vài kẻ trong số các người chèo được thuyền: Legolas, 
dân quê ngươi biết rõ Sông Rừng chảy xiết; và Boromir ở Gondor; và cả 
Aragơom kẻ lang bạt kỳ hồ.” 


“Và một Hobbit nữa!” Merry hét lên. “Đầu phải ai trong chúng tôi cũng 
đều xem thuyền như ngựa hoang. Họ hàng tôi vốn sống ở ven bờ Bia Rum 


Lê) 


Đun. 


“Rất tốt,” Celeborn nói. “Vậy ta sẽ trang bị thuyền cho Hội Đồng Hành 
các người. Thuyền cần nhỏ và nhẹ, bởi nếu muốn theo đường sông đi xa, có 
vài nơi các người sẽ phải vác chúng. Các người sẽ vượt qua ghềnh Sarn 
Gebir, rồi có lẽ cuối cùng tới thác lớn Rauros, nơi Sông Cả đổ xuống từ hồ 
Nen Hithoel; và còn nhiều hiểm nguy khác. Thuyền có thể giúp hành trình 
bớt cực nhọc ít lâu. Nhưng chúng cũng không cho các người được lời 
khuyên: cuối cùng các người vẫn phải bỏ thuyền, và dòng sông nữa, rồi rẽ 
về Tây - hoặc về Đồng.” 


Aragorn nồng nhiệt cảm ơn Celeborn. Món quà những chiếc thuyền đã 
an ủi chàng đáng kể, nhất là bởi trong vài ngày tới chàng không phải quyết 
định nên đi đường nào. Những người khác trông cũng phấn khởi hơn. Cho 
dù phía trước có hiểm nguy nào đang đợi, thì có vẻ như rẽ con sóng cả sông 
Anduin tới đối mặt với chúng vẫn còn tốt hơn phải lê bước nặng nhọc cùng 
những tấm lưng còng. Chỉ mình Sam là nghi ngại: giá nào chú vẫn cứ cho 
rằng thuyền cũng tệ như ngựa hoang, hoặc tệ hơn, và tất cả những nguy 
hiếm chú đã vượt qua không hề khiến chú nghĩ tốt hơn về chúng. 


“Tất cả sẽ được lo vén cho các người và đợi các người tại bến thuyền 
trước trưa mai,” Celebom nói. “Ta sẽ cử người đến chỗ các người vào buổi 


https://thuviensach.vn 


sáng để giúp các người sẵn sàng cho hành trình. Giờ chúng ta chúc tất cả 
một buổi tối tốt lành và giấc ngủ êm đềm.” 


“Tạm biệt, những người bạn của ta!” Galadriel nói. “Hãy yên tâm ngủ 
kỹ! Đêm nay đừng bận tâm với những lo toan về đường đi. Có lẽ con đường 
mỗi người sẽ bước đã nằm sẵn dưới chân rồi, cho dù các người không nhìn 
thấy. Chúc ngủ ngon!” 


Giờ thì Hội Đồng Hành đã cáo từ để trở lại lều của họ. Legolas đi cùng 
đoàn, bởi đây là đêm cuối cùng của họ ở Lothlórien, và cho dù đã có lời của 
Galadriel, họ vẫn muốn cùng nhau bàn bạc. 


Họ tranh cãi rất lâu về việc họ nên làm øì, và đầu là cách tốt nhất để 
hoàn thành mục đích đã định với chiếc Nhẫn; thế nhưng họ chăng đi đến 
quyết định nào. Rõ ràng là phần lớn đều muốn đến Minas Tirith trước, để 
lánh khỏi sự khủng bố của Kẻ 'Thù ít nhất là một quãng thời gian. Họ hẳn 
cũng sẵn lòng theo chân người dẫn đầu vượt Sông Cả đi vào bóng tối 
Mordor; nhưng Frodo không nói lời nào, còn Aragorn vẫn còn bất quyết ở 
trong lòng. 


Kế hoạch của riêng chàng, khi Gandalf vẫn còn ở cùng họ, là đi cùng 
Boromir, giúp giải thoát Gondor bằng thanh kiếm của mình. Bởi vì chàng 
tin rằng thông điệp của giấc mơ là một lời kêu gọi, và cũng đã đến thời khắc 
hậu duệ Elendil cần bước ra và chiến đấu với Sauron để giành lại ưu thế. 
Tuy nhiên ở Moria gánh nặng của Gandalf đã trút lên vai chàng; và chàng 
biết đến nước này mình không thể bỏ rơi chiếc Nhẫn, nếu rốt cuộc Frodo từ 
chối đi cùng Boromir. Thế nhưng liệu chàng hay bất cứ thành viên từ Hội 
Đồng Hành nào khác có thể giúp được gì Frodo, ngoài việc cùng cậu mò 
mẫm bước vào bóng đêm? 


https://thuviensach.vn 


“Tôi sẽ đến Minas Tirith một mình nếu cần phải vậy, bởi đó là nghĩa vụ 
của tôi,” Boromir nói; rồi gã ngồi im lặng hồi lâu, mắt dán chặt vào Frodo 
như thể gã cố đọc suy nghĩ của anh chàng Tí Hon. Một lúc lâu sau gã lại lên 
tiếng, nhẹ nhàng, như thể đang tranh luận với chính bản thân. “Nếu cậu chỉ 
muốn phá hủy chiếc Nhẫn,” gã nói, “thì chiến tranh và vũ khí cũng chăng 
có mấy tác dụng; và Con Người ở Minas Tirith không thể giúp được gì. 
Nhưng nếu cậu muốn phá hủy sức mạnh vũ trang của Chúa Tể Hắc Ám, thì 
thật điên rồ nếu đâm đầu vào hang ổ của hắn mà không có sức mạnh; và 
quá là điên rồ nếu ném đi...” Gã chợt dừng lại, như vừa nhớ ra đang buột 
miệng nói ra suy nghĩ của mình. “Ý tôi là thật điên rồ nếu ném đi sinh mạng 
mọi người,” gã kết thúc. “Đây là lựa chọn giữa phòng thủ một nơi kiên cố 
và bước thằng vào vòng tay thần chết. Ít nhất thì đó cũng là cách nhìn của 
tôi.” 


Frodo nhận thấy có gì đó mới mẻ và bất thường trong cái liếc nhìn của 
Boromir, và cậu nhìn thật lầu vào gã. Rõ ràng suy nghĩ của Boromir khác 
những lời gã nói sau cùng. Thật điên rồ nếu ném đi: cái gì? Chiếc Nhẫn 
Quyền Năng? Gã từng nói điều tương tự trong cuộc họp Hội Đồng, nhưng 
rồi đã chấp thuận lời quở mắng của Elrond. Frodo nhìn sang Aragorn, 
nhưng chàng như đang miên man với những suy tính riêng mà chẳng có vẻ 
øì để ý đến lời Boromir. Và tới đó cuộc tranh cãi của họ kết thúc. Merry và 
Pippin đã ngủ từ lúc nào, còn Sam cũng đang ngồi gật gù. Buổi đêm đang 
về khuya. 


Vào buổi sáng, khi họ bắt đầu sắp xếp đống hành lý ít ỏi, vài người Tiên 
nói được ngôn ngữ họ đi tới, mang cho họ nhiều quà gồm thức ăn và quần 
áo cho cuộc hành trình. Đa phần thức ăn là những lát bánh mỏng, nướng 
vàng ươm bên ngoài, còn bên trong màu kem. Gimli cầm lên một chiếc và 
nhìn nó bằng cặp mắt đầy nghi ngại. 


https://thuviensach.vn 


“Cram,” gã gầm gừ, rồi gã bẻ một mẫu giòn ở góc, và nhấm thử. Đột 
nhiên thái độ gã thay đối hắn, và gã thích thú ăn sạch phần còn lại của chiếc 
bánh. 


“Đừng ăn nữa, đừng ăn nữa!” những người Tiên cùng cười phá lên. 
“Anh đã ăn đủ cho một ngày đường dài rồi đấy.” 


“Tôi tưởng cũng chỉ là một loại cram, giống như thứ người bang Thung 
Lũng vẫn chuẩn bị cho những chuyến đi vào nơi hoang dã,” gã lùn nói. 


“Cũng giống vậy,” họ đáp. “Nhưng chúng tôi gọi là lembas hoặc bánh 
mì đi đường, và nó tăng cường sức mạnh hơn bất kỳ thức ăn nào của Con 
Người, và dĩ nhiên ngon hơn cram nhiều lần.” 


“Đúng thế thật,” Gimili nói. “Trời, còn ngon hơn bánh mật ong của con 
cháu Beorn, mà đấy là khen ngợi ghê lắm đấy, bởi nhà Beom là những tay 
nướng bánh cừ nhất tôi từng biết; thế nhưng dạo này họ không sẵn lòng 
phân phát cho người đi đường nữa. Các anh quả là những chủ nhà tốt 
bụng!” 


“Dù gì thì chúng tôi cũng khuyên ăn có chừng,” họ nói. “Mỗi lần ăn một 
chút thôi, và chỉ lúc nào thật cần. Bởi thứ này dùng để phục vụ các anh khi 
không còn lại thức gì nữa. Những bánh này giữ được vị ngọt trong rất nhiều 
ngày, nếu không bị bẻ và để nguyên trong lá quấn, y như lúc chúng tôi 
mang tới. Chỉ cần một lát là đủ cho một kẻ lữ hành đứng vững trên chân 
hắn suốt một ngày dài vất vả, kể cả hắn có là Con Người to cao thành 
Minas Tirith đi nữa.” 


Tiếp đến người Tiên mở túi lấy ra áo mũ mà họ mang theo. Họ trao cho 
mỗi người trong Hội Đồng Hành một áo choàng và mũ trùm, đo theo kích 
cỡ từng người, bằng thứ chất liệu như lụa nhẹ mà ấm do người Galadhrim 
dệt. Rất khó nói chúng có màu gì: dường như là xám pha với màu buổi 
chạng vạng dưới tán cây; thế nhưng khi chuyến động, hay đưa ra dưới 


https://thuviensach.vn 


những ánh sáng khác nhau, chúng lại xanh như lá dưới bóng râm, nâu như 
cánh đồng hoang buổi đêm, hay bạc thẫm như mặt nước dưới ánh sao. Mỗi 
chiếc áo choàng đều gài quanh cổ bằng một chiếc trâm hình lá xanh có gân 
bạc. 


“Đây có phải áo choàng có phép không?” Pippin vừa hỏi vừa nhìn 
chúng đầy ngưỡng mộ. 


“Ta không biết anh hỏi vậy là có ý gì,” người Tiên dẫn đầu trả lời. “Đó 
đều là những bộ đồ rất đẹp, vải rất chắc vì được dệt ngay tại mảnh đất này. 
Và dĩ nhiên đấy là áo choàng tiên, nếu ý anh là như vậy. Lá và cành, nước 
và đá: áo mang sắc điệu và vẻ đẹp của mọi thứ nằm dưới ráng chiều Lórien 
mà chúng ta yêu quý; bởi suy nghĩ về tất cả những gì chúng ta yêu quý đều 
thấm vào tất cả những gì chúng ta làm ra. Nhưng chúng chỉ là quần áo, 
không phải giáp trụ, và không đẩy lùi được mũi tên hay lưỡi kiếm. Tuy 
nhiên chúng vẫn có ích cho các anh lắm: mặc chúng rất nhẹ, mà vẫn đủ ấm 
cũng như đủ mát tùy hoàn cảnh. Và các anh sẽ thấy sự trợ giúp to lớn của 
chúng là khả năng ngụy trang trước mọi con mắt thù địch, cho dù các anh 
đang đi giữa núi đá hay rừng cây. Quả là các anh rất được lòng Phu Nhân! 
Bởi đích thân Người cùng các hầu gái đã dệt những áo này; và trước đây 
chúng ta chưa từng bao giờ mặc cho người lạ trang phục của mình.” 


Sau bữa sáng, Hội Đồng Hành nói lời từ biệt với thảm cỏ bên đài nước. 
Trái tim họ nặng trĩu; bởi chốn này thật đẹp đề, và như đã thành chốn quê 
hương đối với họ, dù họ không đếm được đã lưu lại đây bao nhiêu ngày 
đêm. Họ còn đang đứng hồi lâu ngắm nhìn dòng nước trắng trong ánh nắng, 
thì Haldir đã bước trên thảm cỏ đến với họ. Frodo mừng rỡ chào mừng anh. 


“Tôi vừa từ Hàng Rào Bắc trở về,”người Tiên nói, “giờ tôi được cử làm 
người dẫn đường cho các anh. Lũng Lạch Râm đang tràn ngập hơi nước và 
mây khói, còn dãy núi đang có động. Có nhiều âm thanh phát ra từ dưới 


https://thuviensach.vn 


lòng đất. Giá sử các anh còn ai nghĩ đến việc quay lại phía Bắc trở về nhà, 
thì cũng không thể đi theo con đường đó được. Nhưng đi thôi! Giờ đường 
các anh đi hướng về phía Nam.” 


Khi họ đi qua Caras Galadhon những con đường màu xanh đều vắng 
lặng; nhưng ở những tán cây trên đầu họ có rất nhiều tiếng thì thầm và hát 
ca. Bản thân họ bước đi lặng lẽ. Cuối cùng Haldir dẫn họ xuống triền đồi 
phía Nam, và họ gặp lại cánh cống lớn treo rất nhiều đèn, rồi đến cây cầu 
trắng; và như vậy họ đã ra khỏi và rời xa thành phố của người Tiên. Đoàn 
người rẽ khỏi con đường lát đá và xuống một lối mòn dẫn qua mọt khóm 
mallom rậm rạp, xuyên qua đó, vòng vẻo đi qua những vùng rừng nhấp nhô 
rợp bóng bạc, dẫn bước chân họ đi mãi xuống, về phía Nam rồi phía Đông, 
hướng tới bờ Sông Cả. 


Họ đã đi được chừng mười dặm đường và đến gần trưa thì tới một bức 
tường cao màu xanh. Xuyên qua một quãng hở, họ bất chợt ra khỏi khu 
rừng. Trải ra sáng ngời trước mặt họ là một thảm cỏ dài, rải đầy những bông 
elanor vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bãi cỏ chạy dài thành một lưỡi đất 
hẹp giữa hai bờ nước: ở bên phải, phía Tây, dòng Mạch Bạc loang loáng 
chảy; còn bên trái, về phía Đông, con Sông Cả cuộn trào dòng nước mênh 
mông, sâu thăm và tăm tối. Ở bên kia bờ phía xa, rừng vẫn tiếp tục trải dài 
ngút tầm mắt xuống phía Nam, thế nhưng tất cả các bờ đều trơ trụi và 
hoang vắng. Chẳng có cây mallorn xõa tán lá dát vàng nào bên ngoài lãnh 
địa Lórien. 


Bên bờ dòng Mạch Bạc, phía trên nơi hai con nước giao nhau một đoạn, 
có một bến thuyền nhỏ xây bằng đá trắng và gỗ trắng. Rất nhiều thuyền bè 
neo đậu tại đó. Vài chiếc sơn màu tươi sáng, lấp lánh ánh bạc, vàng và xanh 
lá, nhưng đa số còn lại đều trắng hoặc xám. Ba chiếc thuyền nhỏ xám đã 
được chuẩn bị sẵn sàng cho đám lữ khách, ở bên trong hành lý mang theo 
đã được người Tiên xếp gọn. Họ còn chuẩn bị thêm những cuộn thừng, ba 


https://thuviensach.vn 


cuộn cho mỗi thuyền. Trông chúng mỏng manh, nhưng sờ thấy chắc và mịn 
như lụa và cũng xám như những áo choàng tiên. 


“Những thứ này là gì vậy?” Sam vừa hỏi vừa nhặt lên một cuộn nằm 
dưới bãi cỏ. 


“Tất nhiên là dây thừng rồi!” một người Tiên từ dưới thuyền nói. 
“Không có thừng thì đừng đi đầu xa! Mà phải có loại nào vừa dài vừa dai 
vừa nhẹ. Giống như những cuộn này. Sẽ có ích trong rất nhiều hoàn cảnh 
đấy.” 


“Cái đó thì không cần phải nói với tôi!” Sam nói. “lôi đi chằng mang 
theo sợi nào, nên đã lo sốt vó từ đó đến giờ. Nhưng ý tôi là hỏi dây này bên 
bằng thứ gì ấy, vì tôi cũng biết chút ít về thừng thiếc: chút nghề mọn gia 
đình ấy mà.” 


“Dây này bện bằng hithlain,” người Tiên nói, “nhưng không có đủ thời 
gian để hướng dẫn anh nghệ thuật bện thừng đâu. Giá biết trước công việc 
này hấp dẫn anh đến thế, chắc chúng ta đã dạy anh được nhiều điều. Nhưng 
giờ thì than ôi! Trừ khi anh quay lại đầy vào một dịp khác, còn không thì 
anh đành phải vừa lòng món quà thôi. Cầu mong nó có ích đối với anh!” 


“Đi thôi!” Haldir gọi. “Mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy lên thuyền! Nhưng 
trước tiên hãy cẩn thận cho!” 


“Hãy lưu tâm điều đó!” những người Tiên khác nói. “Những thuyền này 
đều rất nhẹ, nhưng tỉnh quái chứ không như thuyền của những giống người 
khác. Thuyền này không bao giờ chìm, các anh cứ chất hành lý thoải mái; 
nhưng chúng rất ương ngạnh nếu không biết cách. Sáng suốt nhất là các anh 
tập cho quen bước ra bước vào ngay tại đây, nơi còn có chỗ đậu thuyền, 
trước khi các anh xuôi dòng.” 


https://thuviensach.vn 


Hội Đồng Hành được sắp xếp như sau: Aragorn, Frodo và Sam chung 
một thuyền; Boromir, Merry và Pippin lên một thuyền khác; và trên chiếc 
thứ ba là Legolas và Gimili, giờ đã trở thành đôi bạn thiết. Chiếc cuối cùng 
chở phần lớn số hành lý đồ đạc. Những chiếc thuyền được chẻo và lái bởi 
mái chèo ngắn tay với mặt chèo to bản hình chiếc lá. Khi tất cả đều đã sẵn 
sàng, Argorn dẫn đầu đoàn thuyền thử ngược dòng Mạch Bạc. Dòng nước 
chảy xiết và họ nhích về phía trước chậm chạp, Sam ngồi phía mũi thuyền, 
tay bám chặt hai mạn, nuối tiếc ngoái lại nhìn về bờ. Nắng nhảy nhót trên 
mặt nước làm quáng mắt chú. Khi họ vượt qua cánh đồng cỏ xanh trên Lưới 
Đất, những cái cây chạy xuống sát mép sông. Đây đó những chiếc lá vàng 
óng buông xuống trôi theo dòng nước lăn tăn. Không trung sáng sủa và lặng 
gió, bầu tĩnh mịch bao trùm khắp nơi, chỉ trừ bài ca ríu rít trên cao của bầy 
chiền chiện. 


Họ rẽ theo khúc quành gấp trên sông, và ở đó, họ nhìn thấy một con 
thiên nga khổng lồ đang bơi xuôi dòng về phía họ một cách kiêu hãnh. Mặt 
nước gợn lăn tăn hai bên cái ức trắng ngần dưới cần cổ cong. Chiếc mỏ tỏa 
sáng như vàng mài bóng, mắt lấp lánh như hạt huyền khảm trên hoàng 
ngọc; đôi cánh trắng đồ sộ dang ra hững hờ. Tiếng nhạc lan xuống mặt sông 
khi nó tiến lại gần hơn, đột nhiên họ hiểu ra đó là một con thuyền, được 
chạm khắc và trang trí hình chim bằng tài nghệ của người Tiên. Hai người 
Tiên vận áo trắng lái nó bằng những mái chèo đen. Họ nhìn thấy Celeborn 
ngồi chính giữa thuyền, và đứng sau ông là Galadriel, cao và trắng; bà đội 
trên tóc vòng hoa vàng, và trên tay bà cầm cây đàn hạc, và bà hát. Tiếng hát 
buồn bã và ngọt ngào lan tỏa trong bầy không mát mẻ trong lành: 


1a hát về lá, về lá sắc vàng, kìa lá vàng cùng trổ mọc; 

1a hát về gió, kìa đâu nổi gió, len trong xào xạc cành tơ. 

Bên kia Mặt Trời, bên kia Mặt Trăng, trên Đại Dương ngâầu sủi bọt, 
Bên bờ biến bạc ở Ilmarin, Cây Vàng từng mọc bên bờ. 


https://thuviensach.vn 


Đứng dưới ngàn sao trong Đêm Trường Cửu Eldamar cây tỏa sáng, 
Ở Eldamar bên tường thành chắn Tirion đất người Tiên. 

Phía ấy ngàn xưa lá vàng đã mọc trên những tháng năm chẽ nhánh, 
Phía này cách biệt Bể Chia Cắt dài, lệ Tiên nay thánh thót tuôn. 

Ơi Lórien! Mùa Đông đã đến, đến trụi trần Ngày không lá; 

Lá theo nhau rụng xuống dòng nước rụng, Dòng Sông cứ thế trôi xa. 
Ơi Lórien! Bờ Bên Này xa, quá lâu rồi ta đã sống, 

Đã kết hoa vàng elanor óng bện vào vành miện phôi pha. 

Nhưng nếu bây giờ ta hát về tàu, có con tàu nào sẽ tới, 

Có con tàu nào đưa ta trở lại Đại Dương vời vợi trùng xa? 


Aragorn dừng thuyền khi con thuyền Thiên Nga tiến đến sát bên. Phu 
Nhân kết thúc bài hát và chào họ. “Chúng ta đến nói lời từ biệt cuối cùng,” 
bà nói, “và tiễn các người với lời chúc phúc của vùng đất chúng ta.” 


“Mặc dù là khách mời,” Celeborn nói, “các người vẫn chưa cùng chúng 
ta dùng bữa, chính vì thế, chúng ta mời các người dự bữa tiệc chia tay ngay 
tại đây, giữa những dòng nước sắp đưa các người rời xa Lórien.” 


Con thuyền Thiên Nga chậm rãi lướt về bến thuyền, và bọn họ quay 
thuyền đi theo. Bữa tiệc chia tay tổ chức ngay tại mỏm đất cuối cùng thuộc 
Egladil, trên bãi cỏ xanh ngắt; nhưng Frodo không ăn uống gì mấy, mà chỉ 
chú ý đến vẻ đẹp của Phu Nhân cùng giọng nói của bà. Bà không còn có vẻ 
nguy hiểm nay ghê gớm nữa, cũng không còn chứa đầy những quyền năng 
tiềm ẩn. Trước mắt cậu bà đã bắt đầu giống những người Tiên mà con 
người mãi về sau vẫn thi thoảng thấy: hiện diện mà xa cách, một ảo ảnh 
sống động của những øì đã bị dòng Thời Gian cuộn chảy bỏ xa lại đằng sau. 


Sau khi họ đã ăn uống no say, ngồi trên bãi cỏ, Celeborn lại bàn với họ 
về cuộc hành trình, ông chỉ tay về phía Nam, tới những cánh rừng bên kia 


https://thuviensach.vn 


Lưỡi Đất. 


“Xuôi theo dòng nước,” ông nói, “cây cối sẽ bớt dần, các người sẽ tới 
một vùng căn cỗi. Ở đó Sông Cả chảy qua những thung lũng đá ở giữa các 
truông cao, tiếp tục trôi nhiều lý cho đến cuối cùng tới đảo cao Hòn Chĩa, 
chúng ta gọi là Tol Brandil. Ở đó sông tách dòng ôm lấy những bờ đảo dốc 
đứng, rồi đổ nước âm ầm mù mịt qua thác Rauros xuống Nindalf, ngôn ngữ 
các người gọi là Chầm Lội. Đó là một vùng đầm lầy rộng lớn nơi dòng 
nước trở nên quanh co và phân nhánh. Cũng ở đó sông Luồng Ent từ Rừng 
Fangom phía Tây đổ vào bằng nhiều cửa. Rohan nằm ở bờ này Sông Cả 
trong lưu vực Luồng Ent. Còn bờ bên kia là vùng đồi trống Emyn Muil. Từ 
phía Đông gió thổi tới chốn đó, bởi những ngọn đồi nhìn xuống Đầm Lầy 
Chết, cùng dải đất Noman tới tận Cirith Gorgor và cổng đen dẫn vào 
Mordor. 


“Boromir và những ai muốn ởi cùng tới Minas Tirith tốt hơn nên rời 
Sông Cả trước khi đến Rauros và vượt Luồng Ent trước khi nó chảy vào 
vùng đầm lầy. Nhưng cũng không nên đi quá xa ngược dòng, kẻo bị mắc 
kẹt lại trong Rừng Fangorn. Đó là một nơi kỳ lạ và đến nay chắng còn 
nhiều người biết. Nhưng dĩ nhiên Boromir và Aragorn không cần đến cảnh 
báo này.” 


“Đúng là chúng tôi có nghe đến Fagom tại Minas Tirith,” Boromir nói. 
“Nhưng những øì tôi nghe xem ra hầu hết chỉ là truyện cổ tích của mấy bà 
già, như những chuyện chúng tôi vẫn kể cho con nít. Toàn bộ vùng đất nằm 
về phía Bắc Rohan giờ đã trở nên xa cách đến nỗi trí tưởng tượng muốn vẽ 
vời gì tùy thích. Có thời gian Fangorn nằm ở ngay trên biên giới vương 
quốc chúng tôi; thế nhưng đã bao nhiêu đời người rồi chẳng có ai trong 
chúng tôi đến đó, để chứng minh hoặc bác bỏ những truyền thuyết còn lại 
từ năm tháng xa mù. 


“Bản thân tôi đã từng đến Rohan nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đi qua 
đất ấy lên phía Bắc. Khi được phái đi làm người đưa tin, tôi men rìa dãy 


https://thuviensach.vn 


Núi Trắng mà đi qua Cửa Núi, rồi vượt dòng Isen và Lũ Xám lên miền Bắc. 
Đó là một hành trình dài và mệt mỏi. Tôi áng chừng phải đến bốn trăm lý 
đường, và tôi đã mất rất nhiều tháng trời; bởi tôi bị mất ngựa ở Tharbad, khi 
vượt sông Lũ Xám. Sau hành trình đó, và những chặng đường đã trải qua 
cùng Hội Đồng Hành này, tôi không nghi ngờ mình sẽ tìm được đường qua 
Rohan, cả Fangorn nữa, nếu cần thiết.” 


“Vậy ta không cần nói thêm,” Celeborn nói. “Nhưng đừng coi nhẹ 
những truyền thuyết để lại từ bao đời qua; bởi thường rất có thể các bà già 
lại lưu trong trí nhớ lời kế về những thứ mà những người thông thái đã từng 
cần phải biết.” 


Đến đây Galadriel đứng lên trên bãi cỏ, cầm lấy chén từ tay một người 
hầu gái, bà rót đầy rượu mật màu trắng rồi đưa cho Celeborn. 


“Giờ đã đến lúc uống chén giã biệt,” bà nói. “Hãy uống hỡi Lãnh Chúa 
người Galadhrim! Và đừng để trái tim người phiền muộn, cho dù hết ban 
trưa sẽ đến tối đêm, và buổi xế chiều của chúng ta cũng đã cận kề rồi.” 


Rồi bà đưa chén đến từng người trong Hội Đồng Hành, mời họ uống và 
từ biệt. Nhưng khi họ uống xong bà lại yêu cầu họ ngồi xuống bãi cỏ, còn 
bà cùng Celeborn ngồi lên hai chiếc ngai đã được chuẩn bị trước. Những 
người hầu gái đứng lặng im xung quanh, và bà nhìn những vị khách hồi lâu. 
Cuối cùng bà cất tiếng: 


“Chúng ta đã cùng uống chén rượu giã biệt,” bà nói, “và bóng tối buông 
xuống giữa chúng ta. Nhưng trước khi các người đi, ta có mang theo trên 
thuyền những món quà mà Lãnh Chúa và Phu Nhân của người Galadhrim 
trao tặng để các người luôn nhớ về Lothlórien.” Rồi bà gọi lần lượt từng 
người. 


https://thuviensach.vn 


“Đây là món quà Celeborn và Galadriel tặng người dẫn đường của Hội 
Đồng Hành,” bà nói với Aragorn, đưa cho chàng một bao vỏ được làm vừa 
in với thanh kiếm của chàng. Phủ lên bề mặt là họa tiết hoa lá mạ vàng và 
bạc, và trên đó khảm ngọc thành những ký tự rune tiên cái tên Andúril và 
dòng dõi thanh kiếm. 


“Lưỡi kiếm rút ra từ trong bao này sẽ không ố màu hay gãy vỡ ngay cả 
khi bại trận,” bà nói. “Thế nhưng chăng lẽ không còn gì khác anh muốn từ 
ta trong giờ phút chia tay này? Bởi bóng đêm rồi sẽ cuộn chảy giữa chúng 
ta, và rất có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, trừ phi rất lầu sau đây 
trên một con đường không có lối về.” 


Và Aragorm đáp lời: “Thưa Phu Nhân, Người biết tất cả mong muốn của 
tôi, và lâu nay Người đã giữ bên mình báu vật duy nhất mà tôi cầu có. Thế 
nhưng dù có thuận lòng Người cũng không thể trao cho tôi; vì chỉ duy nhất 
bằng cách vượt qua bóng tối tôi mới đến được với nó.” 


“Dẫu vậy vật này có thể sẽ thắp sáng trái tim anh,” Galadriel nói; “bởi 
nó đã được trao ta nhằm gửi đến cho anh, nếu anh đi qua đất này.” Rồi bà 
cầm lên từ trong lòng một viên ngọc lớn màu lục trong, khảm vào chiếc 
ghim cài áo bạc đúc hình con đại bàng đang vươn cánh; khi bà đưa lên, viên 
ngọc lóe sáng như ánh mặt trời chiếu qua tán lá mùa xuân. “Ta đã tặng viên 
ngọc này cho Celebrian con gái ta, và con gái ta tặng lại cho cháu gái ta; và 
giờ nó được trao cho anh làm tín vật của niềm hy vọng. Trong giờ khắc này 
hãy tiếp nhận cái tên đã đặt trước cho anh, Elessar, Ngọc Tiên của Gia tộc 
Elendil!” 


Rồi Aragorn nhận lẫy viên ngọc mà cài ghim lên ngực áo, và những 
người chứng kiến thảy đều ngạc nhiên; bởi họ chưa từng nhận thấy dáng 
đứng của chàng lại cao lớn và uy nghi đến vậy, dường như những năm dài 
khó nhọc đã trút hết khỏi vai chàng. “Vì những món quà Người trao tặng, 
tôi xin tạ ơn Người,” chàng nói, “hỡi Phu Nhân Lórien, từ người đã sinh 


https://thuviensach.vn 


thành ra Celebrian và Arwen Ngôi Sao Đêm. Tôi còn có thể ngợi ca được gì 
hơn thế?” 


Phu Nhân cúi đầu thi lễ, rồi bà quay về phía Boromir, trao cho gã chiếc 
thắt lưng vàng; cho Merry và Pippin mỗi người một thắt lưng bạc nhỏ hơn, 
có nút cài hình đóa hoa vàng. Bà trao cho Legolas một cây cung người 
Galadhrim vẫn thường sử dụng, dài hơn, bền chắc hơn cung rừng Âm U, 
căng sợi dây cung bằng tóc của người Tiên. Kèm theo còn có một bao tên. 


“Dành cho cậu, người làm vườn nhỏ bé yêu cây cối,” bà nói với Sam, 
“ta chỉ có một món quà nhỏ.” Bà đặt vào tay chú một chiếc hộp gỗ nhỏ màu 
xám giản dị, không chạm khắc gì ngoại trừ một chữ rune bạc khảm trên mặt 
nắp. “Đây là chữ G nghĩa là Galadriel,” bà nói; “nhưng cũng có hể coi là 
Giồng Giọt theo ngôn ngữ của cậu. Đựng trong hộp này là đất lấy từ vườn 
cây của ta, và lời chúc phúc nào quyền năng Galadriel có thể tưới lên thì đã 
lưu lại trong đó. Nó sẽ không chỉ cậu đi đúng đường, cũng không thể bảo vệ 
cậu khỏi hiểm nguy; nhưng nếu cậu giữ lấy và cuối cùng về được quê nhà, 
có lẽ đây sẽ trở thành phần thưởng. Cho dù cậu sẽ thấy tất cả đều đã căằn cỗi 
hoang tàn, nhưng chỉ cần rải đất trong hộp này lên, thì sẽ không có mấy khu 
vườn trên khắp cả Trung Địa này đơm hoa kết trái được như vườn cậu. Rồi 
cậu sẽ nhớ về Galadriel, và hồi tưởng lại Lórien một thời xa vắng, mà cậu 
mới chỉ thấy trong mùa đông của chúng ta. Bởi mùa xuân và mùa hạ ở đây 
đã trôi qua, và sẽ không bao giờ trở lại mặt đất chỉ trừ trong ký ức.” 


Sam đỏ bừng đến tận mang tai và lắp bắp điều gì đó không ai nghe thấy, 
trong lúc chú nắm chặt chiếc hộp và cúi người cách kiểu cách nhất mà chú 
làm được. 

“Và khách Người Lùn sẽ yêu cầu người Tiên món quà gì?” Galadriel 
quay về phía Gimili hỏi. 

“Không øì cả, thưa Phu Nhân,” Gimii trả lời. “Được gặp Phu Nhân của 
người Galadhrim, và nghe những lời ưu nhã của Người đã là quá đủ đối với 


https://thuviensach.vn 


tôi rồi.” 


“Nghe đó, hỡi những người Tiên!” bà thốt lớn với những người xung 
quanh. “Đừng ai nói một lần nào nữa rằng Người Lùn tham lam và khiếm 
nhã! Thế nhưng, hỡi Gimli con trai Glóin, chắc anh phải muốn thứ gì ta có 
thể trao đi chứ? Hãy nói ra, ta yêu cầu anh đấy! Anh không thể là người 
khách duy nhất không có quà.” 


“Thực sự là không có gì, thưa Phu Nhân Galadriel,” Gimlu cúi người 
thật thấp, lắp bắp nói. “Không øì cả, trừ khi có thể là - trừ khi tôi được phép 
yêu cầu, à không, được phép nêu ra một sợi tóc của Người, thứ quý giá hơn 
vàng trong đất cũng như sao trời quý hơn ngọc trong hầm mỏ. Tôi không 
dám yêu cầu một món quà như vậy. Nhưng Người đã ra lệnh cho tôi nói ra 
niềm ao ước của mình.” 


Những người Tiên rúng động và xì xào ngạc nhiên, Celeborn nhìn gã 
lùn đầy kinh ngạc, thế nhưng Phu Nhân chỉ mỉm cười. “Người ta vẫn 
thường nói tài năng của Người Lùn chỉ ở đôi tay chứ không ở miệng lưỡi,” 
bà nói; “thế nhưng điều đó thật không đúng với Gimili. Bởi chưa ai từng đưa 
ra yêu cầu nào táo bạo đến thế nhưng lại phong nhã đến vậy. Và làm sao ta 
có thể từ chối, vì ta đã ra lệnh anh ta nói? Nhưng hãy nói cho ta biết, anh sẽ 
làm gì với món quà ấy?” 


“Gìn giữ nó, thưa Phu Nhân,” gã trả lời, “để nhớ về những lời nói Người 
dành cho tôi trong lần đầu gặp gỡ. Và nếu còn có thể trở về những xưởng 
rên ở quê hương, tôi sẽ cất nó bên trong thạch anh vĩnh cửu để làm của gia 
truyền, cũng như một tín vật cho thiện chí giữa Núi và Rừng cho đến ngày 
tận thế.” 


Tới đó Phu Nhân gỡ ra một trong những bím tóc dài, cắt lấy ba sợi tóc 
vàng, đặt chúng lên tay Gimili. “Ta sẽ có lời kèm theo món quà này,” bà nói. 
“Ta sẽ không tiên đoán điều gì, bởi giờ đầy mọi lời tiên đoán đều là nói hão: 
một bên là bóng tối và bên còn lại chỉ là hy vọng mà thôi. Nhưng nếu niềm 


https://thuviensach.vn 


hy vọng không trở mặt, thì ta sẽ nói điều này với anh, hỡi Gimili con trai 
Glóin, rằng vàng sẽ tuôn chảy trên đôi tay anh, thế nhưng anh sẽ không bị 
vàng chỉ phối.” 


“Còn cậu, Người Mang Nhẫn,” bà nói, quay về phía Frodo, “ta đến với 
cậu sau cùng nhưng cậu không phải người cuối cùng trong tâm tư ta. Ta đã 
chuẩn bị thứ này cho cậu.” Bà giơ lên một lọ pha lê nhỏ: nó ánh lên lấp lánh 
khi bà di chuyển nó, và những tia sáng trắng hắt qua kẽ tay bà. “Chiếc lọ 
này,” bà nói, “đựng ánh sáng ngôi sao của Eärendil, rọi trong nước lấy từ 
đài nước của ta. Nó vẫn tỏa sáng ngay cả khi bóng đêm bao trùm lên cậu. 
Cầu mong nó soi sáng cho cậu trong những nơi tăm tối, khi tất cả ánh sáng 
khác đều đã tắt. Hãy nhớ về Galadriel và Mặt Gương của bà!” 


Frodo đón lấy chiếc lọ, trong chốc lát nó bừng sáng giữa hai người, cậu 
lại thấy bà đứng đó như một nữ hoàng, kỳ vĩ và đẹp đế, nhưng không còn 
ghê gớm nữa. Cậu cúi người, nhưng không tìm được lời nào để nói ra. 


Giờ thì Phu Nhân đứng dậy, rồi Celeborn dẫn họ quay lại bến thuyền. 
Nắng trưa vàng rải đầy thảm cỏ xanh trên Lưỡi Đất, còn mặt nước lấp lánh 
ánh bạc. Cuối cùng tất cả cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Hội Đồng Hành lại 
lên thuyền như trước. Gọi lớn những lời tiễn biệt, những người Tiên ở 
Lórien đẩy thuyền họ bằng những cây sào xám ra đến dòng chảy, và nước 
gợn sóng đưa họ từ từ xa dần. Đoàn lữ hành ngồi im không động đậy, cũng 
chăng nói với nhau lời nào. Trên bờ cỏ xanh, tại điểm chót cùng Lưỡi Đất, 
Phu Nhân Galadriel đứng lặng lễ một mình. Khi đi ngang qua bà, họ quay 
sang nhìn thì thấy bà đang chậm rãi trôi xa họ. Vì trước mặt họ dường như 
là thế: cả Lórien đang trôi về phía sau, như một con tàu rực rỡ mà cột buồm 
là những thân cây kỳ diệu, hướng về những bến bờ quên lãng, trong khi họ 
bất lực ngồi bên rìa thế giới xám xịt và trụi lá. 


https://thuviensach.vn 


Ngay giữa lúc họ đang nhìn, dòng Mạch Bạc đã nhập vào luồng nước 
Sông Cả, thuyền họ rẽ theo và bắt đầu trôi nhanh về phía Nam. Hình bóng 
trắng của Phu Nhân nhỏ và xa dần. Bà tỏa sáng như một cửa số kính trên 
ngọn đồi xa trong ánh chiều, hoặc như hồ nước xa nhìn từ đỉnh núi: một 
viên pha lê rơi vào lòng đất. Rồi Frodo thấy dường như bà đang giơ tay vẫy 
chào từ biệt lần cuối, và từ mãi xa nhưng vẫn rõ ràng trong cơn gió cuốn 
theo họ, giọng hát của bà vọng tới. Nhưng lúc này bà hát bằng cổ ngữ của 
người Tiên phía bên kia Đại Dương, và cậu không hiểu ý nghĩa lời ca: giai 
điệu vô cùng đẹp đế, nhưng chăng khiến cậu an lòng. 


Nhưng cũng như mọi lời lễ của người Tiên, những lời ca cứ khắc sâu 
trong ký ức cậu, mãi sau này cậu tìm cách diễn giải chúng, theo khả năng 
của cậu: lời của bài ca Tiên hát về những điều ít được biết đến ở Trung Địa. 


AiT lauriẽ lantar lassi súrinen, 
yéni únótimẽ ve rámar aldaron! 
Yéni ve lintể yuldar avánier 

mĩ oromardi lisse-miruvóreva 
Andúnẽ pella , Vardo tellumar 
nu luini yassen tintilar ï eleni 
ómaryo diretári -lírinen. 


Sí man ï yulma nin enquantuva? 


An sí Tintallể Varda Oiolossẽo 

ve ƒanyar máryat Elentári ortanẻ, 
ar ilyẽ tier undulávẽ lumbulẻ; 

ar sindanóriello caita morniẽ 


https://thuviensach.vn 


¡ falmalinnar imbẻ met, ar hísiẽ 
untúpa Calaciryo míri oialẽ. 
Sí vanwa ná, Rómello vanwa, Valimar! 


Namáriẽ! Nai hiruvalyẽ Valimar. 
Nai elyẽ hiruva. Ngmáriẽl 


“AT như vàng rụng lá trút rơi theo gió, những năm dài như cánh lá vô 
biên! Chớp mắt qua như dốc ngụm rượu tiên đượm mật ngọt trong Tây 
phương đại sảnh, dưới vòm xanh Varda soãi cánh nơi ngàn sao run rấy 
trước giọng người, thần thánh du dương, uy vệ tót vời. Ai sẽ rót đầy chén ta 
vừa cạn? Vì Nữ Chúa Ngàn Sao, Varda Người Thắp Sáng, trên đỉnh xa 
Vĩnh Bạch đã cất tay, mọi ngả đường chìm trong tối ám bóng mây. Vùng 
đất xám dâng đêm trên ngọn sóng chia lìa ta và rồi cả sương mù đã che 
khuất ngọc Calacirya mãi mãi. Tuyệt lối về Valimar, phương Đông ơi! 
Tuyệt lối! Nay vĩnh biệt! Họa may người tìm tới được Valimar. Họa may 
người tới được nơi kia. Thời vĩnh biệt!” Varda là tên gọi Nữ Thần mà người 
Tiên các xứ tha hương gọi là Elbereth. 


https://thuviensach.vn 


Đột nhiên Sông Cả uốn một vòng gấp gáp, hai bên bờ dựng lên thẳng 
đứng, và ánh sáng từ Lórien hoàn toàn bị che khuất. Đó cũng là lần cuối 
cùng Frodo được nhìn thấy mảnh đất xinh đẹp đó. 


Giờ đây các lữ khách quay mặt hướng về cuộc hành trình; mặt trời đang 
ở phía trước, khiến mắt họ long lanh vì tất cả đều đẫm lệ. Gimli còn khóc 
thành tiếng. 


“Tôi đã nhìn lần cuối cùng vào thứ đẹp đẽ nhất,” gã nói với bạn cùng 
thuyền là Legolas. “Từ giờ trở đi tôi sẽ không gọi thứ gì là đẹp nữa, chỉ trừ 
món quà của bà.” Gã đặt tay lên ngực. 


“Hãy cho tôi biết, Legolas, tại sao tôi lại tham gia Nhiệm Vụ này chứ? 
Tôi chẳng hề biết trước mối nguy lớn nhất nằm ở đâu! Elrond nói đúng rằng 
chúng ta không thể nhìn thấy trước những øì sẽ øặp phải trên đường. Nỗi 
khổ đau trong bóng tối là điều tôi đã lo sợ, nhưng nó không thể cản tôi lại. 
Thế nhưng chắc tôi đã không lên đường nếu biết được nguy hiểm lại ở 
trong ánh sáng và hân hoan. Giờ thì vết thương đau đớn nhất của tôi là do 
chính cuộc chia ly này, kể cả là tôi ngay đềm nay có lao thăng vào Chúa Tế 
Hắc Ám đi nữa. Đáng thương cho Gimli con trai Glóin!” 


“Không đâu!” Legolas nói. “Đáng thương cho tất cả chúng ta! Và cho 
tất cả những ai sống trong thế giới vào những ngày tháng muộn này. Bởi 
quy luật là như thế: tìm thấy rồi đánh mất, giống như bất cứ ai xuôi thuyền 
trên dòng nước chảy. Nhưng tôi coi anh là cao quý, Gimili con trai Glóin ạ: 
bởi anh chịu đựng sự mất mát của mình một cách tự nguyện, dù anh vẫn có 
thể lựa chọn con đường khác. Song anh đã không bỏ rơi những người bạn 
đồng hành, và phần thưởng tối thiểu mà anh có được là ký ức về Lothlórien 
sẽ luôn sáng rỡ và không hoen ố trong tim anh, cũng chắng bao giờ phai 
nhạt hay cũ kỹ.” 

“Có thể,” Gimli nói; “và tôi cảm ơn lời lẽ của anh. Hiển nhiên đó là 
những lời đúng đắn; nhưng điều an ủi đó thật là lạnh lão. Ký ức không phải 


https://thuviensach.vn 


điều trái tỉm mong muốn. Đấy chỉ là một tấm gương, dù có sáng rõ như hồ 
Kheled-zâram. Hoặc ít ra đấy là lời trái tim của Gimli Người Lùn. Người 
Tiên có thể nhìn nhận theo cách khác. Tôi từng nghe nói đối với họ ký ức 
giống thế giới thức tỉnh hơn là cơn mơ. Người Lùn thì không như vậy. 


“Nhưng chúng ta hãy đừng nói chuyện này nữa. Chú ý con thuyền! Nó 
chìm quá sâu với đống đồ đạc này, còn dòng Sông Cả lại chảy xiết. Tôi 
không muốn dìm nỗi buồn của mình xuống dòng nước lạnh.” Gã cầm lấy 
mái chèo và lái về phía bờ Tây, hướng theo thuyền Aragom phía trước vốn 
cũng đã rời khỏi dòng chảy chính giữa. 


Vậy là Hội Đồng Hành tiếp tục con đường dài, xuôi theo con nước cả 
xuống mãi phía Nam. Những khu rừng trơ trụi đuổi theo ở cả hai bên bờ, và 
họ chẳng thấy được chút bóng dáng nào những vùng đất phía sau. Gió lặng 
đi, dòng sông im ắng trôi. Không có lấy một tiếng chim phá vỡ bầu tĩnh 
lặng. Mặt trời trở nên mờ ảo khi ngày dần xế, cho đến khi chỉ còn le lói trên 
bầu trời nhợt nhạt như một viên ngọc trai trắng. Rồi nó mờ dần về phía Tây, 
và chạng vạng buông sớm, theo sau là một đêm không sao xám xịt. Họ chèo 
sâu vào bóng đêm trong suốt hàng giờ im lặng, hướng thuyền theo dải bóng 
nhô ra của khu rừng phía Tây. Những cây lớn trôi qua như bóng ma, đầm 
những rễ xoắn xít đầy thèm khát xuyên qua lớp mù xuống dòng nước. Bầu 
không gian thê lương và lạnh lão. Frodo ngồi lắng nghe tiếng sóng võ uể 
oải và tiếng dòng sông ùng ục phiền muộn giữa những rễ cây và gỗ dạt gần 
bờ, cho đến khi đầu cậu gà gật và cậu chìm vào giấc ngủ không yên. 


Chương IX 


SÔNG CẢ 


https://thuviensach.vn 


Frodo được Sam đánh thức. Cậu nhận thấy mình đang năm đắp chăn tử 
tế dưới những thân cây cao vỏ xám trong một góc yên tĩnh của vùng rừng 
phía bờ Tây Sông Cả Anduin. Cậu đã ngủ cả đêm, và bình minh màu xám 
mờ mờ hửng lên giữa những cành cây trơ trụi. Ở ngay bên cạnh, Gimli đang 
bận rộn nhóm đống lửa nhỏ. 


Trước khi trời sáng bảnh, họ lại lên đường. Không phải cả Hội Đồng 
Hành đều hăng hái xuôi gấp xuống phía Nam: họ hài lòng vì thời hạn họ 
phải đưa ra quyết định trước khi đến thác Rauros và đảo Hòn Chĩa vẫn còn 
vài ngày nữa; và họ cứ để mặc dùng Sông đưa đi theo tốc độ của nó, chăng 
lòng nào vội lao tới những hiểm nguy đang chờ phía trước, bất kể cuối cùng 
họ chọn đường nào. Aragorn cũng để yên cho họ trôi dạt theo dòng nước 
như ý họ muốn, để dành sức cho những mệt nhọc sắp tới. Thế nhưng chàng 
nhấn mạnh rằng ít nhất họ phải xuất phát vào sáng sớm và đi cho đến tận 
đêm muộn; bởi trái tim chàng đang cảm thấy rõ ràng thời gian đang thúc ép, 
và chàng sợ rằng Chúa Tể Hắc Ám đã không ngồi yên trong suốt quãng thời 
gian họ nán lại Lórien. 


Tuy nhiên họ chắng hề thấy bóng dáng nào của kẻ thù trong ngày hôm 
đó, cả ngày hôm sau cũng không. Hàng giờ uể oải và buồn tẻ trôi qua mà 
chăng có bất cứ sự chứng kiến nào. Đến ngày thứ ba trong cuộc hành trình, 
mặt đất bắt đầu thay đổi: cây cối thưa thớt dần rồi hoàn toàn biến mất. Ở 
phía bờ Đông bên tay trái, họ nhìn thấy những bờ dốc không ra hình dạng gì 
trải dài thăm thắm hướng lên trời; chúng trông đều nâu sém và tàn tạ, như 
thể vừa bị lửa tràn qua, không để lại bất cứ mảng xanh nào của sự sống: 
một vùng đất hoang vu, thù địch, không có lấy một thân cây đổ hay một 
hòn đá để làm khuây khỏa bớt vẻ trống rỗng. Họ đã tới vùng Đất Nâu trải ra 
mênh mông tiêu điều giữa phía Nam Rừng Âm U và khu đồi Emyn Muil. 
Ngay cả Aragorn cũng không đoán nổi thứ dịch bệnh, hay chiến tranh, hay 
hành động ác độc nào của Kẻ Thù đã tàn phá vùng đất này đến vậy. 


https://thuviensach.vn 


Ở phía Tây, bên tay phải họ, đất đai cũng không có bóng dáng cây cối, 
nhưng lại bằng phẳng, và màu xanh phủ lên nhiều nơi trên những đồng cỏ 
rộng. Ở phía này dòng sông, họ đi qua những cánh rừng sậy khổng lồ, cao 
đến nỗi ngăn trở toàn bộ tầm nhìn về phía Tây, bởi đoàn thuyền nhỏ bé trôi 
xào xạc sát và dọc theo dải bìa lá rập rờn của chúng. Thầm thì khẽ khàng và 
buồn bã, những bông sậy đen úa võng xuống đung đưa trong bầu không khí 
lạnh lẽo, rên lên khẽ khàng buồn bã. Bất chợt đây đó, qua những quãng hở, 
Frodo bắt gặp những thoáng đồng cỏ cuồn cuộn, và sau chúng rất xa là 
những ngọn đồi chìm trong tà dương, và tận cùng tầm mắt, một đường tối 
thắm, đó chính là dải cực Nam của Dãy Núi Mù. 


Không hề có dấu hiệu của sinh vật sống và động nào, ngoại trừ chim 
chóc. Những loại ấy thì có nhiều: những loài chim nhỏ cất tiếng huýt hò bên 
trong đám sậy nhưng chẳng mấy khi lộ diện. Một hai lần gì đó đoàn người 
nghe thấy tiếng vút cánh hối hả của thiên nga, ngước nhìn lên họ thấy một 
đàn khống lồ trải một đường dài trên nền trời. 


“Thiên nga!” Sam nói. “Mà lại to ghê gớm!” 
“Đúng vậy,” Aragorn nói, “và còn là thiên nga đen nữa.” 


“Vùng đất rộng lớn này trông mới trống trải thê lương làm sao!” Frodo 
nói. “Tôi vẫn luôn hình dung càng xuống phía Nam sẽ càng ấm áp và dễ 
chịu hơn, cho đến khi mùa đồng bị bỏ lại đăng sau mãi mãi.” 


“Nhưng chúng ta vẫn chưa xuống sâu phía Nam,” Aragom trả lời. “Vẫn 
đang là mùa đông, và chúng ta còn cách xa biển. Thời tiết ở đây lạnh lễo 
đến khi xuân tới đột ngột, và có thể chúng ta sẽ còn gặp lại tuyết. Xa tít 
ngoài Vịnh Belfalas, nơi dòng Anduin chảy ra biển, tiết trời may ra mới ấm 
áp và dễ chịu, đấy là nếu may mà không có Kẻ Thù. Thế nhưng tôi đoán 
hiện chúng ta ở không quá phía Nam Tổng Nam Quận của các cậu sáu 
mươi lý, cách đây hàng trăm dặm dài về phía đằng kia. Giờ các cậu đang 
nhìn về phía Tây Nam xuyên qua bình nguyên phía Bắc Riddermark, hay 


https://thuviensach.vn 


còn gọi là Rohan, đất nước của những Chúa Ngựa. Không lâu nữa chúng ta 
sẽ đến cửa dòng Lim Sáng chảy từ Rừng Fangorn xuống hòa vào Sông Cả. 
Nơi đó là biên giới phía Bắc Rohan; vào thời xa xưa tất cả đất đai năm giữa 
Lim Sáng và Dãy Núi Trắng đều thuộc về người Rohirrim. Đó là một vùng 
đất màu mỡ êm đềm; cỏ ở đó thì không đầu sánh được; thế nhưng vào 
những ngày đen tối này, con người không sinh sống gần Sông Cả nữa, thậm 
chí đến bờ sông cũng chăng cưỡi ngựa bén mảng. Dòng Anduin rộng là vậy, 
thế mà lũ Orc vẫn có thể bắn tên qua được bờ bên kia; và gần đây, người ta 
nói chúng còn cả øan vượt dòng nước tấn công các đàn chăn thả và trại 
ngựa ở Rohan.” 


Sam băn khoăn hết nhìn bờ bên này lại đến bờ bên kia. Cây cối lúc trước 
có vẻ thù địch, cứ như thể đang ngụy trang đâu đó những con mắt bí mật 
hay những mối nguy hiểm ngấm ngầm; song lúc này chú mong giá gì vẫn 
còn cây thì hơn. Chú cảm thấy Hội Đồng Hành quá trần trụi, lênh đênh trên 
những chiếc thuyền nhỏ bé giữa chốn không nơi nương náu, trên một dòng 
sông vốn là tiền tuyến của chiến tranh. 


Một hai ngày sau đó, khi vẫn tiếp tục hành trình xuôi về phía Nam, cảm 
giác bất an này đã lan ra toàn Hội Đồng Hành. Suốt cả ngày họ lăm lăm tay 
chèo, vội vã lao về phía trước. Hai bờ sông cứ vùn vụt trôi qua. Chẳng lâu 
sau dòng sông bắt đầu mở rộng dần, nhưng cũng đã nông hơn; một bãi đá 
dài trải dọc bờ phía Đông, còn giữa dòng nước nổi lên khá nhiều cồn sỏi, 
nên họ phải lèo lái cẩn trọng hơn. Vùng Đất Nâu dâng lên thành những cao 
nguyên ảm đạm, tràn qua đó là luồng khí lạnh ngắt từ phía Đông. Ở phía 
bên kia, những đồng cỏ cũng bắt đầu chuyển thành đồi thấp nhấp nhô cỏ 
héo giữa một vùng đất chỉ toàn vũng lầy và cỏ bụi. Frodo rùng mình, nhớ 
đến bãi cỏ, suối nước, ánh nắng trong và mưa dịu dàng ở Lothlórien. Họa 
hoằn mới có tiếng nói chuyện và tuyệt nhiên không có tiếng cười đùa trên 
bất cứ thuyền nào. Mỗi thành viên Hội Đồng Hành đều bận rộn với những 
suy tính riêng tư. 


https://thuviensach.vn 


Trái tìm Legolas đang chạy nhảy trong trảng trống giữa những rừng sồi 
phương Bắc dưới bầu trời sao đêm hè; Gimli đang chạm tay lên vàng trong 
tâm trí và tự hỏi liệu vàng ấy có xứng để mạ lên hộp cất giữ món quà của 
Phu Nhân chăng. Cả Merry lẫn Pippin trên chiếc thuyền đi giữa đều thấy 
nhột nhạt, bởi Boromir cứ ngồi lãm bẩm một mình, đôi khi cắn móng tay, 
cứ như thể đang bồn chồn hoặc nghỉ ngại điều gì đó, thỉnh thoảng lại guồng 
tay chèo tiến lên sát thuyền Aragom. Rồi Pippin, đang ngồi trên mũi 
thuyền, quay lại nhìn và bắt gặp một ánh sáng đáng ngờ lóe lên trong mắt 
khi gã đang nhìn chòng chọc vào Frodo. Sam đã từ lâu tự nhủ rằng, tuy có 
thể thuyền không quá nguy hiểm như chú vẫn đỉnh ninh, song ngồi trên đó 
họ vẫn bất tiện hơn nhiều so với chú từng tưởng tượng. Chú cảm thấy tù 
túng và khổ sở, chăng có gì để làm ngoại trừ nhìn ngắm những mảnh đất 
mùa đông trườn qua và mặt nước xám xịt ở cả hai bên chú. Ngay cả đến lúc 
sử dụng các mái chèo, họ cũng chăng tin cậy mà đưa cho Sam cái nào. 


Vào ngày thứ tư, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, chú đang ngoái 
nhìn lại qua những mái đầu cắm cúi của Frodo và Aragorn cùng những 
thuyền đi sau; chú thấy buồn ngủ và nóng lòng được hạ trại để có thể cảm 
nhận mặt đất dưới những ngón chân. Đột nhiên thứ gì đó lọt vào tầm mắt 
chú; ban đầu chú nhìn lơ đãng, rồi ngồi thằng dậy dụi mắt; thế nhưng khi 
chú nhìn lại thì chắng còn thấy nó đầu nữa. 


Đêm đó đoàn người hạ trại trên một cù lao nhỏ gần phía bờ Tây. Sam 
nằm cuốn trong chăn bên cạnh Frodo. “Tôi vừa mơ rất buồn cười tầm 
khoảng một hai tiếng gì đó trước khi ta đến đây, cậu Frodo ạ,” chú nói. 
“Hoặc cũng có thể không phải là mơ. Dù sao thì cũng rất buồn cười.” 


“Vậy thì là gì?” Frodo hỏi, cậu biết Sam sẽ không chịu yên nếu chưa kể 
xong chuyện, cho dù là gì đi nữa. “Tôi vẫn chưa nhìn thấy hay nghĩ ra bất 
cứ điều gì có thể khiến tôi cười kể từ ngày rời khỏi Lothlórien.” 


https://thuviensach.vn 


“Không phải buồn cười kiểu đó đầu. Kỳ quặc lắm. Nếu không phải là 
mơ thì hoàn toàn sai quấy nữa là khác. Và tốt nhất cậu nên nghe. Là thế 
này: tôi đã nhìn thấy một khúc gỗ có mắt!” 


“Khúc gỗ thì không vấn đề gì,” Frodo nói. “Có rất nhiều gỗ trôi trên 
sông. Nhưng hãy bỏ qua vụ mắt đi!” 


“Không bỏ đâu,” Sam nói. “Bởi chính vụ mắt mới khiến tôi phải ngồi 
bật dậy ấy chứ. Tôi thấy một thứ tôi nghĩ là khúc gỗ trôi sau thuyền Gimili 
lúc nhá nhem tối; nhưng chăng để tâm nhiều. Rồi có vẻ như thể khúc gỗ đó 
dần dà bắt kịp chúng ta. Thật là kỳ khôi, cậu nghĩ vậy không, khi thấy cả ta 
lẫn nó cùng nhau trôi theo dòng nước. Đúng lúc bấy giờ tôi nhìn thấy đôi 
mắt: hai nốt mờ mờ, có vẻ long lanh, phía trên một cái bướu phía cuối thân 
øỗ. Mà lại nữa, không phải là thân gỗ, vì nó có chân vịt, gần giống như 
chân thiên nga ấy, chỉ có điều lớn hơn, cứ đạp lên đạp xuống mặt nước. 


“Đó chính là lúc tôi ngồi dậy dụi mắt, đã định hét lên nếu dụi hết ra 
được cái buồn ngủ trong đầu thế mà nó vẫn còn ở đó. Bởi cái thứ là cái gì 
cũng được đó bỗng nhiên tăng tốc bám sát phía sau Gimili. Thế nhưng 
không biết là hai ngọn đèn đó đã nhìn thấy tôi chuyển động và quan sát nó, 
hay chỉ do tôi tỉnh khỏi cơn mơ. Khi tôi nhìn lại thì nó không còn ở đó nữa. 
Dẫu tôi nghĩ mình còn kịp thấy thoáng qua, ở khóe mắt như người ta nói ấy, 
một thứ gì đen sì phóng vụt vào dưới bóng bờ sông. Dù tôi không thấy thêm 
cặp mắt nào nữa. 


“Tôi đã tự nhủ: “mày mơ nữa à, Sam Gamgee,' tôi nói; và tôi không nói 
thêm gì nữa lúc ấy. Nhưng từ đó tôi cứ nghĩ suốt, mà giờ thì tôi cũng không 
chắc chắn lắm. Cậu nghĩ sao về việc này, thưa cậu Frodo?” 

“Tôi sẽ không nghĩ gì cả ngoại trừ một khúc gỗ và trời tối và cơn ngủ 
trong mắt cậu, Sam ạ,” Frodo trả lời, “nếu đây là lần đầu tiên có ai thấy cặp 
mắt đó. Nhưng không phải. Tôi đã thấy chúng hồi vẫn còn ở phía Bắc, từ 
trước khi chúng ta đến được Lórien. Và tôi đã thấy một con vật kỳ lạ có đôi 


https://thuviensach.vn 


mắt sáng trèo lên mộc lâu đêm hôm đó. Haldir cũng nhìn thấy nó. Chưa kể, 
cậu còn nhớ báo cáo của những người Tiên đuổi theo toán Orc không?” 


“A,” Sam nói, “tôi có; và tôi còn nhớ được nhiều hơn nữa cơ. Tôi không 
thích những suy nghĩ đó, nhưng sau khi nghĩ đến chuyện này rồi còn 
chuyện kia, cả những câu chuyện của ông Bilbo nữa, tôi tưởng mình có thể 
gán được tên cho sinh vật này. Một cái tên ghê tởm. Gollum, phải vậy 
chăng?” 


“Đúng, tôi cũng đã sợ là gã từ ít lâu nay,” Frodo nói. “Kể từ cái đềm trên 
mộc lâu. Tôi cho rằng gã lấn núp ở Moria và bám theo chúng ta từ đó; 
nhưng tôi đã mong sao việc ta ở lại Lórien đã cắt đuôi được gã. Sinh vật 
khốn khổ đó chắc hắn đã trốn trong rừng bên sông Mạch Bạc để rình lúc 
chúng ta lên đường!” 


“Thì chúng là vậy,” Sam nói. “Tốt hơn là chúng ta nên tự cảnh giác đi, 
nếu chúng ta không muốn cảm nhận những ngón tay ghê tởm vòng quanh 
cổ một đêm nào đó, ấy là nếu còn thức dậy được để mà cảm nhận điều gì. 
Và chính điều đó là chuyện tôi định nói đây. Đêm nay vẫn chưa cần phải 
phiền đến Sải Chân Dài hay những người khác. Tôi sẽ canh gác. Tôi có thế 
ngủ bù vào ngày mai, vì đằng nào tôi cũng chẳng hơn gì một túi hành lý 
trên thuyền, cậu có thể nói vậy đấy.” 


“Có thể,” Frodo nói, “và tôi cũng có thể nói “túi hành lý có mắt”. Cậu sẽ 
canh chừng đêm nay; nhưng với điều kiện cậu hứa đánh thức tôi dậy vào 
giữa đêm trước khi trời sáng, nếu không có gì xảy ra trước đó.” 


Trời còn tối đen khi Frodo chợt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ như chết mà 
nhận thấy sam đang lay gọi cậu. “Thật xấu hổ phải đánh thức cậu,” Sam thì 
thầm, “nhưng cậu đã dặn tôi vậy mà. Chẳng có gì đáng nói cả, đúng hơn là 
chăng có nhiều. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy vài tiếng nước bì bõm, và một 


https://thuviensach.vn 


tiếng khụt khịt, nhưng những âm thanh kỳ lạ kiểu đó ta rất hay nghe thấy 
được ở bên sông vào ban đêm.” 


Chú nằm xuống, còn Frodo ngồi dậy, co ro trong những lớp chăn, cố 
chống lại cơn buồn ngủ. Hàng phút, hay hàng giờ trôi qua chậm chạp mà 
chăng có gì xảy ra. Frodo vừa định đầu hàng cám dỗ mà nằm xuống thì bất 
chợt một bóng đen gần như lần trong đêm tối trôi lại gần một trong ba chiếc 
thuyền đang neo đậu. Có thể thấy lờ mờ một cánh tay trăng trắng vươn ra 
nắm lấy mép thuyền; hai con mắt nhợt như bóng đèn ánh lên lạnh lẽo khi 
nhòm vào trong thuyền, rồi chúng ngước lên nhìn chòng chọc vào Frodo 
trên cù lao. Đôi mắt chỉ cách không quá một hai thước, và Frodo nghe thấy 
tiếng rít thở khe khẽ. Cậu đứng dậy, tuốt thanh Mũi Đốt ra khỏi bao, nhìn 
thắng vào cặp mắt. Ngay lập tức đôi đốm sáng tắt phụt. Có một tiếng rít nữa 
rồi thêm tiếng nước oặp, rồi hình thù như khúc gỗ tối tăm lao xuống dòng 
nước, biến vào bóng đêm. Aragorn cựa mình trong giấc ngủ, xoay người 
lại, rồi ngồi dậy. 


“Gì thế?” chàng thì thầm, đoạn bật dậy đến bên Frodo. “Tôi cảm thấy có 
øì đó trong lúc ngủ. Tại sao cậu lại rút kiếm?” 


“Gollum,” Frodo trả lời. “Hoặc ít nhất là tôi đoán vậy.” 


“À!” Aragorn nói. “Vậy ra cậu cũng biết kẻ rình mò nhỏ bé của chúng ta 
phải không? Gã đã rón rén theo chúng ta qua suốt Moria xuống tận 
Nimrodel. Từ khi chúng ta đi thuyền gã đã nằm lên khúc gỗ rồi chèo theo 
bằng cả tay lẫn chân. Tôi đã thử bắt gã một hai lần trong đêm tối; nhưng gã 
còn láu hơn cáo, và trơn hơn cá. Tôi hy vọng cuộc hành trình trên sông sẽ 
hạ gục gã, nhưng gã là một kẻ đi thuyền quá thành thạo. 


“Ngày mai chúng ta sẽ cố đi nhanh hơn. Giờ cậu năm xuống ởi, tôi sẽ 
gác nốt từ giờ đến sáng. Ước gì tôi có thể tóm được gã khốn khổ đó. Chúng 
ta vẫn có thể khiến gã trở nên có ích. Nhưng nếu tôi không bắt được, chúng 
ta sẽ phải cố mà cắt đuôi gã. Gã rất nguy hiếm. Kể cả nếu không tự thân 


https://thuviensach.vn 


toan tính hạ sát chúng ta trong đêm, gã còn có thể khiến bất cứ kẻ thù nào 
xung quanh lần theo vết chúng ta.” 


Buổi đêm qua đi mà bóng dáng Gollum không xuất hiện thêm lần nữa. 
Từ đó Hội Đồng Hành luôn thận trọng theo dõi, nhưng không còn thấy 
Gollum xuất hiện trong suốt cuộc hành trình đường sông. Nếu vẫn còn bám 
theo, gã quả là cảnh giác và xảo quyệt. Theo yêu cầu của Aragorn, giờ đây 
họ chèo thuyền theo những đợt dài hơn. Hai bên bờ sông vùn vụt trôi qua. 
Nhưng họ nhìn thấy được rất ít cảnh trí vùng đất, bởi họ thường lên đường 
vào ban đềm hoặc buổi chạng vạng tối, nghỉ ngơi vào ban ngày, và cố gắng 
ấn náu tùy vào điều kiện địa hình. Và cứ thế thời gian trôi đi mà không có 
sự kiện gì cho đến ngày thứ bảy. 


Thời tiết vẫn xám xịt và ảm đạm cùng những cơn gió thổi đến từ phía 
Đông, tuy nhiên khi buổi tối chuyển về đêm, bầu trời phía Tây trở nên trong 
trẻo, những vùng sáng nhẹ, vàng và lục nhạt, mở ra dưới những bờ mây 
xám. Ở đó có thể thấy mảnh cong màu trắng của trăng non đang le lói trên 
những hồ xa. Sam nhìn nó và cau mày. 


Ngày hôm sau, cảnh vật hai bên thay đối chóng vánh. Bờ sông bắt đầu 
vươn cao lốn nhốn đá. Không lầu sau họ trôi vào một vùng đất gò đồi toàn 
đá, và cả hai bên bờ đều có những sườn dốc dựng đứng phủ những bụi gai 
và mận gai, bị cây mâm xôi và thân leo bám chằng chịt. Vươn lên phía sau 
họ là những vách núi thấp đổ nát, và cả những khe đá dãi dầu xương gió 
chăng đầy thường xuân; đằng sau nữa là những sống núi cao trên đó mọc 
thành hàng những cây linh sam ngả bạt vì gió. Họ đang tiến xuống gần 
vùng đồi xám Emyl Muil, biên giới phía Nam của Vùng Đất Hoang. 


Có rất nhiều chim chóc xung quanh những bờ vách và khe đá, và tít trên 
cao những đàn chim cứ lượn vòng cả ngày, đen kịt cả bầu trời nhợt nhạt. 
Khi họ hạ trại ngày hôm đó, Aragorn nhìn lên lũ chim với vẻ nghi ngại, tự 


https://thuviensach.vn 


hỏi phải chăng Gollum đã giở ra trò quỷ nào, và giờ thì tin tức về cuộc hành 
trình của họ đã lan khắp cả vùng hoang dã. Một lúc sau, khi mặt trời bắt đầu 
lặn và Hội Đồng Hành lại nhúc nhích sửa soạn lên đường, chàng phát hiện 
thấy một chấm đen trên nền sáng dần phai: một con chim khổng lồ ở tít xa 
phía trên cao, lúc lượn, lúc bay, chậm rãi hướng về phía Nam. 


“Gì thế kia, Legolas?” chàng vừa hỏi vừa chỉ tay về bầu trời phía Bắc. 
“Có phải một con đại bàng như tôi nghĩ không?” 


“Đúng vậy,” Legolas trả lời. “Đó là một con đại bàng, một con đại bàng 
săn. Tôi tự hỏi đó là điềm gì. Dãy núi cách đây rất xa mà.” 


“Chúng ta sẽ không vội lên đường chừng nào trời chưa tối hắn,” 
Aragom nói. 


Đêm thứ tám của cuộc hành trình đã trùm xuống. Không gian im ắng và 
lặng gió; ngọn gió phương Đông xám xịt đã lặng tắt. Mảnh Trăng lưỡi liềm 
mỏng manh sớm rơi xuống hoàng hôn nhợt nhạt, nhưng bầu trời phía trên 
vẫn thoáng đãng, và dù xa về phía Nam vẫn còn những rặng mây trùng điệp 
hửng sáng, sao trời lấp lánh ở phía Tây. 


“Đi thôi!” Aragom nói. “Chúng ta sẽ đi thêm một đêm nữa. Chúng ta 
sắp đến đoạn sông mà tôi không biết tường tận lắm; bởi tôi chưa từng đến 
những vùng này bằng đường sông, từ đây đến ghềnh Sarn Gebir. Tuy vậy 
nếu tôi tính đúng, nơi đó vẫn còn cách đây nhiều dặm. Nhưng cả trước khi 
đến đó chúng ta vẫn còn gặp phải những chốn nguy hiểm: đá ngầm bên 
dưới và cù lao đá giữa dòng nước. Chúng ta phải quan sát kỹ và đừng cố 
chẻo nhanh quá.” 


Sam trên chiếc thuyền dẫn đầu được phân trách nhiệm người quan sát. 
Chú nằm nhòm thắng vào bầu không u ám phía trước. Trời đềm trở nên tối 
đặc, nhưng những vì sao bên trên lại tỏa sáng kỳ lạ, khiến cả mặt sông 


https://thuviensach.vn 


loang loáng ánh sao. Gần nửa đêm, khi đoàn người đang để thuyền tự trôi 
trong chốc lát, gần như không đụng đến mái chèo, thì bỗng Sam hét lên. 
Cách họ chỉ một vài thước về phía trước, những hình thù tối đen nổi lên 
giữa dòng nước và chú nghe thấy tiếng nước cuộn xoáy. Có một luồng nước 
xiết tạt về phía bên trái phía bờ Đông, nơi lòng sông khá trống trải. Bị quét 
sang bên, đoàn người giờ mới thấy, ở rất gần, những cuộn nước trắng đục 
vùng vẫy táp vào những dải đá sắc nhọn chĩa ra tận giữa sông trông như 
một hàm răng lởm chởm. Đoàn thuyền rúc vào nhau túm tụm. 


“Ô này, Aragorn!” Boromir quát lên khi thuyền gã đâm vào chiếc dẫn 
đường. “Thật là điên rồ! Chúng ta không thể đương đầu với Ghềnh Đá vào 
ban đêm! Và cho dù đêm hay ngày, thì cũng chăng thuyền nào trụ được qua 
Sarn Gebir.” 


“Lùi lại, lùi lại!” Aragorn hét lên. “Quay vòng! Hãy quay vòng nếu các 
anh làm được!” Chàng vục mái chèo xuống dòng nước, cố giữ thăng bằng 
chiếc thuyền và điều khiển nó vòng lại. 


“Tôi tính sai mất rồi,” chàng nói với Frodo. “Tôi không biết chúng ta đã 
đi xa đến vậy: dòng Anduin chảy nhanh hơn tôi tưởng. Sarn Gebir chắc gần 
đây lắm rồi.” 


Bằng nỗ lực phi thường họ đã dừng được những chiếc thuyền và khiến 
chúng từ từ quay đầu lại; thế nhưng ban đầu họ chẳng thể chèo ngược dòng 
nước được bao xa, đã vậy còn luôn bị đẩy dần về phía bờ Đông. Phía bờ tối 
tăm và hung gở hiện ra trong màn đêm. 


“Tất cả cùng chèo nào!” Boromir hét to. “Chèo đi! Nếu không chúng ta 


sẽ bị đấy vào đá ngầm đấy.” Gã chưa kịp dứt lời thì Frodo đã cảm thấy phần 
con thuyền bên dưới vừa chà lên đá. 


https://thuviensach.vn 


Ngay lúc đó vang lên hàng loạt tiếng búng dây cung: vài mũi tên bay vút 
qua đầu họ, một số lao xuống ngay giữa đoàn thuyền. Một mũi tên lao 
thắng vào giữa hai bả vai Frodo, cậu hét lên một tiếng và chúi người về phía 
trước, buông rơi mái chèo: thế nhưng mũi tên chạm phía tấm giáp giấu dưới 
áo nảy bật ra. Một mũi tên khác xuyên qua mũ trùm của Aragorn; mũi thứ 
ba cắm phập vào rìa mạn chiếc thuyền thứ hai, ngay sát tay Merry. Sam 
nghĩ chú thấy những bóng đen lờ mờ chạy đôn đáo suốt dọc những dải đá 
cuộn bên dưới bờ phía Đông. Chúng dường như đang ở rất gần. 


“Yrch!” Legolas buột miệng bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ. 
“Orc!” Gimili hét lên. 


“Tôi dám chắc là Gollum đã gây ra chuyện này,” Sam nói với Frodo. 
“Và gã chọn nơi thích hợp gớm. Dòng sông hình như đang đưa thắng chúng 
ta vào tay chúng!” 


Tất cả đều rướn người về phía trước ra sức chẻo, thậm chí Sam cũng 
góp một tay. Tất cả đều chắc mãm có thể bị những mũi tên cài lông đen bắn 
trúng vào bất cứ lúc nào. Tên réo vù vù đầy phía trên, hoặc lao xuống mặt 
nước bên cạnh, thế nhưng không có thêm phát nào trúng đích nữa. Trời tối, 
nhưng không quá tối đối với những cặp mắt quen nhìn đềm của lũ Orc, và 
trong ánh sao mờ ảo họ hắn đã phơi mình ra trước kẻ thù xảo quyệt, trừ khi 
những bộ áo choàng xám ở Lóïrien và cả những chiếc thuyền tiên đóng bằng 
øỗ xám đã đánh bại ác tâm của đám cung thủ Mordor. 


Từng nhịp từng nhịp họ dốc sức chèo. Trong bóng đêm thật khó có thể 
đảm bảo họ thật sự có đang di chuyến hay không; thế nhưng tiếng nước 
xoáy đã dần dà lắng xuống, và bóng đen của bờ phía Đông cũng nhòa dần 
vào đêm. Cuối cùng, cứ như họ thấy, họ đã lại được tới giữa dòng sông và 
lùi được thuyền lại một đoạn phía trên ghềnh đá. Rồi họ quay nửa vòng 
thuyền guồng sức chèo về phía bờ Tây. Dưới bóng những tán cây bụi mọc 
vươn ra mặt nước, họ dừng lại thở phào. 


https://thuviensach.vn 


Legolas đặt mái chèo xuống lấy ra cây cung mang theo từ Lórien. Rồi 
chàng nhảy xuống bờ sông và leo vài bước lên bờ. Lân dây cung và tra một 
mũi tên, chàng quay lại, nheo mắt nhìn qua sông vào sâu trong bóng đêm. 
Phía bên kia dòng nước ré lên những tiếng la hét, nhưng họ chăng hề thấy 
øÌ. 


Frodo ngước lên nhìn chàng Tiên đứng cao vời phía trên, đang chăm chú 
nhìn vào bóng đêm để tìm kiếm mục tiêu. Cái đầu tối sẵm của chàng như 
được chụp vương miện là những vì sao trắng lấp lánh trên ao trời đen thắm. 
Thế nhưng từ phía Nam những đám mây lớn đang ùn ùn kéo đến, xua toán 
ky sĩ sẫm tràn lên cánh đồng sao lấp lánh. Nỗi kinh hãi bất chợt trùm lấy cả 
Hội Đồng Hành. 


“Elbereth Gilthoniel!” Legolas nhìn lên thở dài. Ngay lúc đó một hình 
thù đen thẫm, trông như một đám mây, nhưng không phải là mây vì nó bay 
quá nhanh, xuất hiện từ trong nền trời đen đặc phía Nam và hướng thăng về 
phía Hội Đồng Hành, che kín toàn bộ ánh sáng khi tiến lại gần. Không lâu 
sau nó định hình là một con vật có cánh khổng lồ, đen hơn cả những vực 
thắm trong đêm tối. Những tiếng gào thét đón mừng nó cất lên từ phía bờ 
bên kia. Frodo đột nhiên cảm thấy như có cơn lạnh chạy suốt cơ thể rồi bóp 
nghẹt trái tim cậu; vai cậu tê cóng, như thể ký ức của vết thương cũ lại hiện 
về. Cậu cúi rạp mình xuống, như để lấn trốn. 


Bỗng nhiên cây cung Lórien reo vang. Mũi tên rít lên vụt khỏi sợi dây 
tiên. Frodo nhìn lên. Gần như ngay phía trên đầu cậu, hình thù có cánh chao 
đảo. Có tiếng thét chát chúa cất lên khi nó rơi khỏi không trung, biến mất 
trong màn đêm trên bờ phía Đông. Bầu trời lại trở nên trong trẻo. Trong 
bóng tối phía xa, rộ lên những tiếng kêu gào, nguyền rủa, oán thán, rồi tất 
cả im bặt. Đềm đó họ không còn nghe thấy tiếng gào thét hay tên bắn nào từ 
phía Đông nữa. 


https://thuviensach.vn 


Một lúc sau Aragorn dẫn đoàn thuyền quay lại ngược dòng nước. Họ 
men dọc phía gần bờ sông thêm một quãng, cho đến khi gặp một vịnh nhỏ 
và nông. Lác đác có vài cây thấp mọc ngay gần mặt nước, ở đằng sau bờ 
sông lởm chởm đá dựng lên thắng đứng. Hội Đồng Hành quyết định ở lại 
đây đợi đến sáng: mọi nỗ lực tiếp tục hành trình trong đêm đều sẽ vô ích. 
Họ không hạ trại, không đốt lửa, chỉ năm túm tụm trong mấy chiếc thuyền 
neo sát vào nhau. 


“Hoan hô cây cung của Galadriel, cả tay và mắt Legolas nữa!” Gimili 
vừa nói vừa nhai một miếng bánh lembas. “Đó là một phát bắn trong đêm 
cực kỳ đấy, anh bạn ạ!” 


“Nhưng ai biết nó đã bắn trúng thứ gì?” Legolas nói. 


“Tôi thì không rồi,” Gimli trả lời. “Nhưng dù thế nào tôi cũng lấy làm 
mừng vì bóng đen đó không đến gần hơn. Tôi chăng thích nó chút nào. Nó 
khiến tôi liên tưởng quá nhiều đến bóng đen trong Moria - bóng của tên 
Balrog,” đến đây gã thì thầm. 


“Không phải là Balrog đâu,” Frodo nói, cậu vẫn run rẩy trong cơn lạnh 
chưa ngớt. “Nó là một thứ gì đó lạnh hơn. Tôi nghĩ nó là...” Rồi cậu ngưng 
bặt và im lặng. 


“Cậu nghĩ nó là gì?” Boromir háo hức hỏi, rướn hắn người khỏi thuyền, 
như thể gã muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Frodo. 


“Tôi nghĩ - Không, tôi không nói đâu,” Frodo trả lời. “Dù nó là gì, thì cú 
rơi đó cũng khiến kẻ thù của ta mất hết nhuệ khí.” 

“Có vẻ như thế,” Aragorn nói. “Thế nhưng chúng ta còn không biết 
chúng ở đâu, chúng có bao nhiêu, và chúng sẽ làm gì sắp tới. Đêm nay tất 


cả chúng ta đều phải thức! Hiện giờ bóng tối còn đang ngụy trang chúng ta. 
Thế nhưng ai biết ngày mai sẽ có gì? Hãy đặt vũ khí trong tầm tay!” 


https://thuviensach.vn 


Sam ngồi gõ chuôi kiếm, cứ như thể cậu đang tính trên những ngón tay, 
và nhìn lên bầu trời. “Thật lạ quá,” chú lãm bẩm. “Mặt Trăng ở Quận hay 
Vùng Đất Hoang đều như nhau, hoặc là đúng phải như thế. Nhưng hoặc là 
nó chạy nhầm đường, hoặc là tôi tính sai bét cả rồi. Cậu nhớ không, thưa 
cậu Frodo, Mặt Trăng đang khuyết cái đêm ta nằm trên mộc lâu trên ngọn 
cây đó: tôi nhớ khi đó là một tuần sau kỳ trăng tròn. Và đến đêm qua thì 
chúng ta đã lên đường được một tuần, rồi bỗng mọc ra Trăng Non mỏng 
như đầu móng tay, cứ như là chúng ta chưa từng lưu lại đất Tiên một ngày 
nào ấy. 


“Chắc chắn là tôi nhớ được ba đêm ở đó, và có vẻ còn nhớ thêm vài đềm 
nữa, nhưng tôi thề là không đến cả tháng trời. Ai cũng phải chẳng nghĩ là 
thời gian không trôi đi ở đó!” 


“Có thể đúng là như vậy,” Frodo nói. “Có lẽ khi ở vùng đất đó chúng ta 
đã rơi vào quãng thời gian mà ở bên ngoài đã trôi qua từ lâu rồi. Và tôi nghĩ 
chỉ đến khi dòng Mạch Bạc đưa ta tới Sông Cả Anduin thì chúng ta mới trở 
lại dòng thời gian chảy qua thế giới trần tục ra Đại Dương. Tôi cũng chăng 
nhớ có thấy trăng ở Caras Galadhon, dù non hay già: chỉ nhớ sao sáng vào 
ban đêm và mặt trời vào ban ngày.” 


Legolas cựa mình trong lòng thuyền. “Không phải, thời gian không nán 
lại bao giờ,” chàng nói; “thế nhưng thay đổi và sinh trưởng không phải 
giống nhau đối với vạn vật và nơi chốn. Đối với người Tiên thế giới vẫn 
vận động, nhưng nó vận động vừa nhanh lại vừa chậm. Nhanh, bởi chính họ 
ít thay đối, nên mọi thứ khác vụt bay qua: và đó chính là điều tiếc nuối của 
họ. Chậm, bởi họ không bao giờ đếm năm tháng trôi, không đếm cho chính 
mình. Bốn mùa trôi qua chỉ là những gợn nước không ngừng lặp lại trên 
dòng chảy dài dằng dặc. Nhưng dưới Mặt Trời tất cả mọi điều rồi sẽ bị bào 
mòn cho đến ngày cùng.” 


https://thuviensach.vn 


“Thế nhưng sự bào mòn ở Lórien thật chậm chạp,” Frodo nói. “Đó là 
nhờ quyền năng của Phu Nhân. Mỗi giờ đều đầy ắp, dù có vẻ ngắn ngủi biết 
mấy, ở Caras Galadhon nơi Galdriel nắm giữ chiếc Nhẫn Tiên.” 


“Không nên nhắc tới điều đó ở ngoài Lórien, cho dù là nói với tôi,” 
Aragom nói. “Đừng nói thêm nữa! Nhưng đúng là như vậy đấy, Sam: ở 
vùng đất đó cậu đã mất mạch thời gian. Ở đó thời gian trôi qua nhanh đối 
với chúng ta, cũng như đối với người Tiên. Trong khi chúng ta nán lại đó, 
trăng già đã lặn xuống, trăng non lại tròn rồi khuyết ở thế giới bên ngoài. 
Và tối hôm qua một vầng trăng non nữa lại mọc lên. Mùa đồng sắp qua rồi. 
Thời gian đang dần trôi đến một mùa xuân vô vọng.” 


Buổi đêm lặng lẽ trôi qua. Họ không nghe thấy thêm giọng nói hay tiếng 
hò hét nào ở phía bên kia dòng nước. Các lữ khách co ro trong lòng thuyền 
cảm nhận sự thay đối của thời tiết. Không khí ấm dần và im phắc dưới 
những đám mây khổng lồ trĩu hơi nước trôi đến từ phía Nam và những biển 
xa. Tiếng Sông Cả cuồn cuộn qua dải ghềnh đá dường như ồn ào và gần 
hơn. Những cành cây phía trên họ bắt đầu nhỏ nước. 


Lúc ngày sang tâm trạng của thế gian xung quanh họ trở nên ủy mị và 
buồn bã. Bình minh chậm rãi hửng lên ánh sáng nhợt nhạt, tản mạn và 
không hắt bóng. Mù giăng trên mặt sông, còn sương trắng phủ kín lấy bãi 
sông: và bờ bên kia thì chắng ai thấy được. 


“Tôi không chịu nổi sương mù,” Sam nói; “nhưng sương này thì có vẻ 
lại may. Có lẽ giờ chúng ta có thể lên đường mà không bị lũ yêu tỉnh đáng 
nguyền rủa trông thấy.” 


“Có thể thế,” Aragorn nói. “Nhưng sẽ khó mà tìm thấy đường, trừ phi 
lát nữa sương mù tan bớt đi. Và chúng ta buộc phải tìm đường, nếu muốn 
vượt Sarn Gebir để đến Emyn Muil.” 


https://thuviensach.vn 


“Tôi vẫn không hiểu sao chúng ta lại phải vượt qua Ghềnh Đá, hay cứ 
phải đi theo Sông Cả tiếp nữa,” Boromir nói. “nếu Emyn Muil đã nằm ngay 
trước mặt, thì chúng ta có thể vứt bỏ mấy cái xuồng này được rồi, và đi về 
phía Tây rồi phía Nam, tới lúc chúng ta gặp Luồng Ent và vượt vào vùng 
đất quê tôi.” 


“Có thể làm vậy, nếu chúng ta quyết định đến Minas Tirith,/” Aragorn 
nói, “nhưng điều đó vẫn còn chưa được nhất trí. Và đi đường đó có thể 
nguy hiểm hơn anh nói. Hai bờ Luồng Ent vừa trống trải, vừa lầy lội, và 
sương mù ở đó vốn dĩ là mối nguy chết người cho bất cứ ai phải lội bộ 
mang theo gánh nặng. Tôi sẽ không vứt bỏ thuyền chừng nào chúng ta chưa 
bị buộc phải làm vậy. Sông Cả ít ra vẫn là một lối đi không bao giờ sợ lạc.” 


“Nhưng Kẻ Thù nắm giữ bờ phía Đông,” Boromir phản đối. “Và ngay 
cả nếu vượt được qua Cổng Argonath và lành lặn đến được Hòn Chĩa, thì 
anh sẽ làm øì tiếp đây? Nhảy xuống Thác rồi hạ xuống vùng đầm lầy sao?” 


“Không!” Aragom trả lời. “Nói đúng hơn là ta sẽ vác thuyền đi theo con 
đường cổ xuống chân Rauros, từ đó chúng ta sẽ lại tiếp tục xuôi dòng. Anh 
không biết sao, Boromir, hay anh đã quyết định lãng quên Cầu Thang Bắc, 
và đài vọng cao ở Amon Hen, xây dựng vào thời những vị vua vĩ đại? 
Trước khi quyết định phải đi đường nào tiếp, ít ra tôi vẫn có ý nguyện đứng 
ở nơi đồi cao đó lần nữa. Ở đó có thể chúng ta sẽ thấy dấu hiệu chỉ dẫn cho 
mình.” 


Boromir khăng khăng phản đối lựa chọn đó hồi lầu; nhưng khi thấy rõ 
ràng là Frodo sẽ theo Aragorn đến bất cứ nơi nào, gã mới chịu nhượng bộ. 
“Con Người ở Minas Tirith không có thói quen từ bỏ bạn bè lúc hoạn nan,” 
øã nói, “các anh sẽ cần đến sức mạnh của tôi, nếu các anh vẫn muốn đến 
Hòn Chña. Tôi sẽ đến hòn đảo cao đó, nhưng không xa hơn nữa đâu. Từ đó 
tôi sẽ trở về quê hương, một mình, nếu sự giúp đỡ của tôi không xứng đáng 
nhận được người bạn đồng hành nào làm phần thưởng.” 


https://thuviensach.vn 


Trời đã sáng hơn, và màn sương cũng đã tan đi được một chút. Họ thống 
nhất để Aragorn và Legolas ngay lập tức đi trước theo đường ven bờ sông, 
trong khi những người còn lại ở chỗ đậu thuyền. Aragorn mong tìm thấy 
một lối nào đó mà họ có thể vác theo được cả hành lý lẫn thuyền đến vùng 
nước lặng hơn sau Ghềnh Đá. 


“Thuyền của người Tiên có thể sẽ không chìm,” anh nói, “nhưng không 
có nghĩa là chúng ta sẽ sống sót qua được Sarn Gebir. Chưa người nào làm 
được điều đó. Con Người ở Gondor không xây dựng đường nào trong khu 
vực này, vì ngay cả vào những ngày huy hoàng, vương quốc của họ cũng 
không vượt quá khu đồi Emyn Muil mà đến tận dòng Anduin; nhưng vẫn có 
một lối mòn vận tải ở đầu đó phía bờ Tây, nếu tôi có thể tìm ra. Nó chưa thể 
biến mất được; bởi thuyền nhẹ từng đi từ Vùng Đất Hoang xuống Osgiliath, 
và cho đến tận vài năm trước đây vẫn vậy, khi lũ Orc ở Mordor bắt đầu sinh 
sôi nảy nở.” 


“Cả đời tôi hiếm khi nào thấy thuyền bè từ miền Bắc xuống, còn lũ Orc 
lúc nào cũng lởn vởn ở phía bờ Đông,” Boromir nói. “Nếu các anh đi về 
phía đó, nguy hiểm sẽ tăng lên theo từng dặm, ngay cả nếu anh tìm ra được 
lối mòn.” 


“Nguy hiểm chờ phía trước trên bất cứ con đường xuống Nam nào,” 
Aragom trả lời. “Hãy đợi chúng tôi một ngày. Nếu chúng tôi không về kịp, 
thế nghĩa là những điều tệ hại đã xảy ra. Các anh sẽ phải chọn ra người dẫn 
đường mới và cố gắng mà đi theo người ấy.” 


Frodo nhìn Aragorn và Legolas trèo lên bờ sông dựng đứng rồi biến mất 
vào màn sương mà nghe tim nặng tru; thế nhưng nỗi lo sợ của cậu hóa ra 
không có cơ sở. Chỉ hai ba giờ sau, còn chưa đến buổi trưa, họ đã lại thấy 
bóng hai nhà thám hiểm lờ mờ hiện ra. 


https://thuviensach.vn 


“Tất cả đều ổn,” Aragorn vừa nói vừa trèo xuống bờ sông. “Có một lối 
đi, nó dẫn đến một bến thuyền vẫn còn sử dụng được. Quãng đường không 
quá xa: đoạn bắt đầu Ghềnh Đá chỉ ở dưới chúng ta nửa dặm, và kéo dài 
hơn một dặm chút ít. Qua đó không xa, dòng nước lại thoáng đãng và êm 
dịu, cho dù chảy khá xiết. Công việc khó khăn nhất của chúng ta là sẽ đưa 
thuyền cùng đống hành lý đến lối mòn vận tải cũ. Chúng tôi đã tìm ra, thế 
nhưng nó nằm cách khá xa bờ nước này, chạy dưới một dải tường đá dùng 
để chắn gió, cách bờ sông khoảng hai ba trăm mét. Chúng tôi không thấy 
bến thuyền mạn Bắc nằm ở dâu. Nếu nó vẫn còn, hăn chúng ta đã vượt qua 
nó đêm qua. Muốn tới đó chúng ta có thể phải chèo ngược dòng khá xa, mà 
dễ vẫn không thấy do sương mù. Tôi e rằng chúng ra phải rời Sông Cả ngay 
bây giờ, và gắng hết sức mà đi từ đây đến lối mòn vận tải.” 

“Chăng dễ dàng đâu, ngay cả khi tất cả chúng ta đều là Con Người,” 
Boromir nói. 

“Kể cả có thế thì chúng ta vẫn sẽ thử,” Aragorn nói. 


“Phải, chúng ta sẽ thử,” Gimili nói. “Chân Con Người sẽ mỏi trên con 
đường khó đi, trong khi Người Lùn vẫn bước như thường, cho dù gánh gấp 
đôi khối lượng chính hắn, thưa cậu Boromir!” 


› +®%£ % 


Nhiệm vụ thật sự rất khó khăn, nhưng rốt cục cũng được hoàn thành. Tất 
cả hành lý được đưa ra khỏi thuyền và chuyển lên bờ cao, nơi có một 
khoảng bằng phẳng. Rồi những chiếc thuyền được lôi khỏi mặt nước vác 
lên vai. Chúng nhẹ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Chúng được 
đóng từ loại cây nào mọc trên đất tiên thì ngay cả Legolas cũng không biết, 


https://thuviensach.vn 


song chất gỗ bền và còn nhẹ đến kinh ngạc. Một mình Merry và Pippin 
cũng có thể mang theo thuyền họ thoải mái trên đường bằng. Tuy vậy vẫn 
cần đến sức mạnh của cả hai Con Người mới nâng và kéo được chúng qua 
khoảng đất mà Hội Đồng Hành giờ đầy phải vượt qua. Nó dốc ngược lên xa 
dần bờ sông, một vùng hoang vu và ngốổn ngang với đá vôi xám, với rất 
nhiều hố khuất dưới cỏ và bụi rậm; có những bụi mầm xôi gai rậm rạp cùng 
những lũng nhỏ vách dựng đứng; đây đó còn có những ao lầy lấy nước qua 
những dòng chảy nhỏ giọt xuống từ vùng đất ở sâu trong nội địa. 


Chiếc này rồi chiếc khác Aragorn và Boromir vác thuyền đi trước, trong 
khi những người khác nhọc nhăn lê bước theo sau cùng đống hành lý. Cuối 
cùng tất cả cũng được chuyển và đặt xuống lối mòn vận tải. Rồi với một tí 
chút trở ngại, ngoại trừ những bụi thạch nam bò chăng chịt và vô số đá rơi, 
tất cả bọn họ lại cùng nhau tiến bước. Sương vẫn giăng màn trên dải tường 
đá đổ nát; bên trái họ, mù vẫn bao phủ dòng sông: họ nghe tiếng nó cuộn 
nước và sủi bọt nơi những dải đá ngầm sắc nhọn và hàm răng đá ở Sarn 
Gebir, nhưng chăng thể nhìn thấy nó. Họ đi hai chuyến mới đưa được tất cả 
xuống bến thuyền phía Nam một cách an toàn. 


Ở đó lối mòn vận tải, lại rẽ xuống bờ nước, chạy thoai thoải đến rìa 
nông của một cái ao nhỏ. Dường như cái ao bị khoét vào bờ sông không 
phải bằng tay người, mà bằng dòng nước từ Sarn Gebir xoáy vào mỏm đá, 
bờ sông dựng đứng thành vách đá xám, và ở đó không còn lối qua cho kẻ đi 
bộ nữa. 


Buổi chiều ngắn ngủi đã kịp trôi qua, và hoàng hôn nhập nhoạng mây 
mù đang kéo tới. Họ ngồi bên cạnh bờ nước, lắng nghe tiếng nước cuộn gào 
hỗn độn qua Ghềnh Đá ẩn mình trong sương mù; họ mệt mỏi, buồn ngủ, và 
trái tim họ cũng ảm đạm như ngày đang tàn. 


“Vậy là chúng ta đã ở đây rồi, và phải ở lại đây thêm một đêm nữa,” 
Boromir nói. “Chúng ta cần ngủ, và ngay cả nếu Aragorn vẫn còn ý muốn 


https://thuviensach.vn 


vượt Cổng Argonath ngay trong đêm thì chúng ta đều đã qua mệt mỏi rồi - 
dĩ nhiên là trừ anh bạn Người Lùn cường tráng.” 


Gimli không trả lời: gã đang vừa ngồi vừa gà gật. 


“Giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt,” Aragorn nói. “Ngày 
mai chúng ta sẽ lại đi vào ban ngày. Trừ phi thời tiết thay đổi thêm lần nữa 
để lừa gạt, chúng ta sẽ có cơ hội lẻn đi mà không bị con mắt nào phía bờ 
Đồng phát hiện. Nhưng đêm nay hai người một sẽ phải thay phiên nhau 
canh gác: ba tiếng nghỉ một tiếng gác.” 


Chắng có gì xảy ra đêm hôm đó tệ quá cơn mưa phùn ngắn trước bình 
minh một tiếng. Ngay khi trời sáng rõ họ bắt đầu lên đường. Màn sương đã 
đang mỏng dần. Họ cố gắng ởi thật sát bờ Tây, và họ có thể thấy hình thù 
mở ảo của các vách đá thấp vươn lên cao mãi, như những bức tường sẵm 
bóng thả chân xuống dòng nước xiết. Vào lúc nửa buổi, mây sà xuống thấp 
hơn, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Họ phủ bạt da lên thuyền để tránh ngập 
nước, và vẫn tiếp tục xuôi dòng; họ chăng thể nhìn thấy gì nhiều ở cả phía 
trước cũng như xung quanh qua màn mưa xám xịt. 


Tuy nhiên cơn mưa lại không kéo dài. Bầu trời dần trở nên sáng sủa 
hơn, và những đám mây chợt tách ra, rồi trôi dần lên phía Bắc ngược dòng 
sông, kéo lê đằng sau những lăn mép sũng bẩn. Sương và mù đã tan biến. 
Phía trước các lữ khách hiện ra một hẻm núi rộng với hai mặt đá vĩ đại mà 
bám vào đó, trên các vách và theo những khe nứt hẹp, một vài thần cây mọc 
vặn vẹo. Lòng sông hẹp dần và dòng chảy cũng xiết hơn. Giờ họ để mặc 
cho thuyền vùn vụt trôi mà chắng hy vọng có thể hãm hoặc vòng được đi 
đầu, cho dù ở phía trước họ có là gì. Trên đầu họ là dải trời xanh nhạt, xung 
quanh họ là dòng sông tối rợp bóng núi, còn ở phía trước họ, những ngọn 
đồi Emyn Muil đen sẫẵm đang chặn hết ánh mặt trời, không kẽ hở nào lộ ra 
được. 


https://thuviensach.vn 


Frodo hướng mắt nhìn ra trước, thấy hai khối đá khống lồ đằng xa đang 
tiến lại: trông chúng như những đỉnh tháp nhọn hay cột đá sừng sững. 
Chúng vươn thắng đứng, cao lớn và đầy đe dọa ở hai bên bờ dòng chảy. 
Một khe hẹp hiện ra ở giữa chúng, và Sông Cả cuốn họ thắng về phía đó. 


“Hãy nhìn Argonath, Đôi Cột Hai Vua!” Aragorn kêu lớn. “Chúng ta sắp 
đi qua chúng. Hãy giữ thuyền thăng hàng, cách nhau càng xa càng tốt! Hãy 
lái vào giữa dòng chảy!” 


Frodo được dòng nước cuốn về phía chúng, và hai cây cột vươn lên như 
những tòa tháp để đón chào. Cậu có cảm giác chúng như những người 
khống lồ, những đại hình nhần xám xịt và tịch mịch nhưng đầy vẻ hăm dọa. 
Rồi cậu nhận ra đúng là chúng được chạm khắc và tạo hình: quyền năng và 
tài khéo ngày xa xưa đã được chạm trổ trên chúng, và chúng vẫn còn gìn 
giữ được, qua bao mưa nắng của những năm tháng bị lãng quên, vẻ uy nghi 
xưa mà theo đó chúng được đẽo tạc. Trên hai bệ đá khống lồ đặt thắng 
xuống dòng nước sâu, đứng sừng sững hai vị vua bằng đá: hai cặp mắt 
không còn rõ nét và cặp lông mày nứt nẻ vẫn hướng cái nhìn nghiêm khắc 
về phương Bắc. Tay trái mỗi vị đều giơ lòng bàn tay ra ngoài với điệu bộ 
cảnh cáo; ở mỗi tay phải có một cây rìu; trên mỗi đầu vị là mũ trụ cùng 
vương miện đã vỡ. Họ vẫn mang dáng vẻ vương giả và quyền uy, những 
người giám hộ lặng lẽ của vương quốc đã suy tàn từ lâu. Nỗi kinh sợ dâng 
lên trong lòng Frodo, cậu co người lại, nhắm mắt không dám nhìn lên khi 
thuyền tiến đến gần. Ngay cả Boromir cũng cúi đầu khi đoàn thuyền lao vụt 
qua, như những chiếc lá mong manh nghiêng ngả, dưới cái bóng vĩnh cửu 
của hai ngươi hộ vệ của Númenor. Và họ đã đi vào vực tối bên trong Cổng. 


Những vách đá đáng sợ ở hai phía vươn lên dựng đứng chăng biết cao 
ngần nào. Xa tít phía trên là bầu trời mờ ảo. Dòng nước đen gầm rú rồi 
vang vọng, và một cơn gió gào thét xung quanh họ. Frodo khom người sát 
hai đầu gối, nghe thấy Sam phía trước lãm bẩm và rên rỉ: “Nơi gì đây! Nơi 


https://thuviensach.vn 


øì mà khủng khiếp! Chỉ cần ra khỏi thuyền này, tôi sẽ không bao giờ nhúng 
chân xuống vũng nước nào nữa, chứ đừng nói gì đến sông!” 


“Đừng sợ!” một giọng nói lạ lẫm cất lên phía sau. Frodo quay lại và 
thấy Sải Chân Dài, nhưng không phải Sải Chân Dài; bởi chàng Tuần Du dãi 
dầu sương gió không còn đó nữa. Ở phía đuôi tàu là Aragorn con trai 
Arathorn, ngồi kiêu hãnh và ngay thăng, điều khiển chiếc thuyền bằng 
những nhát chèo điệu nghệ; mũ trùm lật ra sau khiến mái tóc sẵm màu của 
chàng bồng bềnh trong gió, ánh mắt chàng rực sáng: một vị vua từ chốn lưu 
đày đang trở lại vương quốc mình. 


“Đừng sợ!” chàng nói. “Từ lầu ta đã mong được nhìn lên dung mạo của 
I[sildur và Anárion, tổ tiên xa xưa của ta. Dưới bóng họ, Elessar Ngọc Tiên, 
con trai Arathorn dòng dõi Valandil con trai Isildur, người kế vị Elendil, 
không có gì phải sợ hãi!” 


Rồi ánh sáng trong mắt chàng lụi dần, và chàng tự nói với mình: “Giá 
như có Gandalf ở đây! Trái tim tôi mong nhớ Minas Anor cùng những bức 
tường thành phố của tôi xiết bao! Nhưng giờ tôi sẽ phải đi đâu?” 


Cái vực dài và tối mịt, ầm vang tiếng của gió và nước xiết và đá vọng. 
Nó hơi chếch về phía Tây nên ban đầu toàn bộ phía trước đều là tối đen; 
nhưng chăng lâu sau Frodo đã thấy một kế hở cao lớn dần ở trước mặt. Kẽ 
sáng tiến đến mỗi lúc một gần, rồi đột nhiên đoàn thuyền lao xuyên qua, 
tiến vào một vùng sáng bừng rộng rãi. 


Mặt trời, dẫu quá trưa từ khá lâu, vẫn tỏa nắng trên bầu trời lộng gió. 
Dòng nước bị kìm hãm nay chảy túa vào một hồ nước dài hình bầu dục, 
Nen Hithoel trắng nhợt, được bao quanh bởi những đồi xám dốc đứng sườn 
phủ đầy cây cối, nhưng ngọn thì trần trụi, lấp lánh lạnh lẽo trong ánh nắng. 
Ở tận cùng phía Nam mọc lên ba đỉnh. Đỉnh chính giữa gần hơn và tách biệt 


https://thuviensach.vn 


khỏi hai đỉnh còn lại, một hòn đảo giữa dòng nước, và Sông Cả chia hai 
nhánh lấp loáng ôm lấy nó. Xa xăm và sâu thắm, một tiếng gầm gào theo 
gió vọng đến nghe như tiếng sấm rền từ xa ngái. 


“Hãy nhìn Tol Brandir!? Aragorn nói, chỉ tay về phía đỉnh núi cao. “Ở 
phía trái là Amon Lhaw, còn bên phải là Amon Hen, chúng chính là Đồi 
Viễn Thính và Đồi Viễn Vọng. Vào thời của những vị vua hùng mạnh, trên 
đó có những vọng đài cao, và thường đặt cả người canh. Nhưng tương 
truyền chưa từng có dấu chân người hay thú nào đặt được lên Tol Brandir. 
Chúng ta sẽ đến đó trước khi bóng đêm buông xuống. Tôi đã nghe thấy âm 
thanh bất tuyệt của Rauros giục giã rồi.” 


Giờ thì Hội Đồng Hành nghỉ ngơi chốc lát, để mặc dòng nước chảy qua 
giữa hồ cuốn trôi về Nam. Họ ăn một chút, rồi lại vội vã guồng tay chèo 
theo con đường đã định. Sườn dãy đồi phía Tây dần chìm vào bóng tối, còn 
Mặt Trời trở nên tròn vành và đỏ rực. Đây đó đã xuất hiện những ngôi sao 
mờ tỏ. Ba đỉnh núi sừng sững trước mặt họ, đen sẵm trong buổi chạng vạng. 
Rauros đang gầm lên với âm thanh mãnh liệt. Màn đềm đã phủ xuống dòng 
nước chảy khi đoàn người rốt cuộc cũng đến được dưới bóng dãy đồi. 


Ngày hành trình thứ mười của họ đã kết thúc. Vùng Đất Hoang đã ở 
đằng sau họ. Họ không thể đi tiếp nếu không lựa chọn được rẽ về phía 
Đông hay phía Tây. Chặng cuối cùng của Nhiệm Vụ giờ đã ở ngay trước 
mặt. 


Chương X 


ĐOÀN HỘ NHẪN TAN VỠ 


https://thuviensach.vn 


Aragorn dẫn bọn họ rẽ vào nhánh phải dòng sông. Bên phía bờ Tây này, 
dưới bóng hòn Tol Brandir, thảm cỏ xanh mượt chạy suốt từ chân Amon 
Hen xuống tận bờ nước. Phía sau thảm cỏ, dựng lên thoai thoải những sườn 
đồi đầu tiên phủ đầy cây cối, và cây tiếp tục trải về phía Tây, dọc theo bờ hồ 
uốn lượn. Một con suối nhỏ đổ xuống dưới tắm cho thảm cỏ. 


“Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây,” Aragom nói. “Đây là thảm cỏ Parth 
Galen: một nơi tươi đẹp vào những ngày hè xa xưa. Chúng ta hãy hy vọng 
những điều xấu xa vẫn chưa đặt chân lên đây.” 


Họ kéo thuyền lên bờ cỏ xanh, và hạ trại ngay cạnh đó. Họ cử người 
canh gác, nhưng không phát hiện ra bóng dáng hay tiếng động nào của kẻ 
thù. Nếu Gollum vẫn xoay xở bám theo họ, gã vẫn đang biệt tăm tích. Tuy 
vậy đêm dần qua mà Aragorn càng cảm thấy bất an, liên tục trở mình cả khi 
ngủ lẫn thức. Quãng một hai giờ sáng chàng dậy và đến chỗ Frodo đang 
trong phiên thức gác. 


“Sao anh lại dậy lúc này?” Frodo hỏi. “Không phải phiên gác của anh 


^^” 


ma. 


“Tôi chăng biết,” Aragorn trả lời; “nhưng bóng tối và nỗi sợ cứ dâng lên 
trong giấc ngủ của tôi. Tốt hơn là cậu thử rút kiếm ra xem.” 


“Sao vậy?” Frodo hỏi. “Kẻ thù đang đến à?” 
“Để xem thanh Mũi Đốt cho chúng ta thấy điều gì,” Aragorm trả lời. 


Frodo rút thanh kiếm tiên ra khỏi vỏ. Cậu sợ hãi khi thấy lưỡi kiếm mờ 
sáng trong đêm tối. “Bọn Orc!” cậu thốt lên. “Chưa quá gần, nhưng có vẻ 
cũng là gần quá mức rồi.” 


“Đúng như tôi lo sợ,” Aragorn nói. “Nhưng có thể chúng không ở bên 
này sông. Ánh sáng trên thanh Mũi Đốt khá mờ, và có thể chỉ là không khác 
øì ngoài gián điệp của Mordor đang lang thang trên các sườn đồi Amon 


https://thuviensach.vn 


Lhaw. Tôi chưa bao giờ nghe nói lũ Orc mò lên được Amon Hen. Thế 
nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra vào những ngày tăm tối này, vì Minas Tirith 
không còn bảo vệ an toàn được con đường Sông Cả nữa. Ngày mai chúng ta 
sẽ phải đi cấn thận.” 


Ngày mới đến giống như lửa và khói. Ở chân trời phía Đông, những cột 
mây đen bốc lên trông như khói từ một đám cháy lớn. Mặt trời mọc chiếu 
sáng chúng từ phía dưới bằng những quãng lửa màu đỏ ối; nhưng chẳng lầu 
sau nó đã vượt lên cao giữa bầu trời thoáng đãng. Đỉnh hòn Tol Brandir như 
được bịt vàng. Frodo nhìn về phía Đông, ngắm hòn đảo sừng sững. Các 
vách của nó như nhảy dựng lên khỏi dòng nước xiết. Tít trên những vách đá 
cao là những sườn dốc đứng, nơi cây cối đẻ lên ngọn nhau mà leo lên; và ở 
trên chúng nữa lại tiếp tục có những mặt đá xám xịt không thể vượt qua, và 
chụp trên cùng là một chóp đá lớn nhọn hoát. Rất nhiều chim chóc đang bay 
vòng xung quanh, nhưng không còn thấy thêm dấu hiệu của sinh vật nào 
nữa. 


Sau khi ăn uống xong xuôi, Aragorn gọi Hội Đồng hành ngồi lại cùng 
nhau. “Ngày đó cuối cùng đã tới,” chàng nói; “ngày đưa ra lựa chọn mà 
chúng ta đã trì hoãn từ lâu. Giờ Hội Đồng hành sẽ tiếp tục thế nào sau cả 
chặng đường dài trong tình bằng hữu? Chúng ta sẽ đi về hướng Tây với 
Boromir và tới tham chiến cùng Gondor; hay hướng về phía Đông để giáp 
mặt Nỗi Sợ Hãi cùng Bóng Tối; hay chúng ta sẽ chia rẽ Hộ Đồng Hành để 
đường ai nấy đi tùy sở nguyện? Dù chúng ta chọn lối nào thì cũng phải 
chọn sớm. Không thể dừng lại đây lâu. Chúng ta đều biết kẻ thù đang ở bờ 
phía Đông; thế nhưng tôi sợ lũ Orc đã sang được cả bờ bên này dòng 
nước.” 


Bầu không khí im lặng bao trùm, không ai nói lời nào hay cử động suốt 
một lúc lầu. 


https://thuviensach.vn 


“Vậy thì Frodo,” cuối cùng Aragorn lên tiếng. “Tôi sợ rằng gánh nặng 
giờ đã đặt lên vai cậu. Cậu là Người Mang Nhẫn được Hội Đồng chỉ định. 
Chỉ có cậu là tự chọn được con đường cho mình. Tôi không thể khuyên gì 
cậu trong vấn đề này. Tôi không phải là Gandalf, và cho dù tôi đã cố lãnh 
trách nhiệm của ông ấy, tôi lại không hề biết ông ấy có ý định hay hy vọng 
øì trong giờ phút này, đấy là nếu có. Nhưng dường như là kể cả ông ấy ở 
đây bây giờ, việc lựa chọn vẫn sẽ trông chờ vào cậu. Đấy là số mệnh của 
cau.” 


Frodo không trả lời ngay. Rồi cậu chậm rãi nói. “Tôi biết chúng ta phải 
khẩn trương, nhưng tôi lại chưa thể lựa chọn. Gánh này quá nặng nề. Hãy 
cho tôi thêm một giờ, rồi tôi sẽ nói. Hãy để tôi ở một mình!” 


Aragorm nhìn cậu đầy trắc ẩn. “Được lắm, Frodo con trai Drogo,” chàng 
nói. “Cậu sẽ có một giờ, và cậu sẽ được ở một mình. Chúng tôi sẽ ở lại đây 
trong thời gian đó. Nhưng đừng đi xa quá tâm gọi.” 


Frodo cúi đầu ngồi trong chốc lát. Sam nhìn cậu chủ đầy lo âu, rồi chú 
lắc đầu lãm bẩm: “Rõ ràng như ban ngày rồi còn gì, nhưng chăng hay ho gì 
nếu giờ Sam Gamsgee chõ mồm vào.” 


Frodo đứng dậy rồi bỏ đi; và Sam nhận thấy trong khi những người khác 
đều kìm nén và tránh không nhìn thì cặp mắt Boromir cứ dán vào Frodo 
một cách chăm chú, cho đến tận khi cậu mất hút trong đám cây dưới chân 
đồi Amon Hen. 


Ban đầu chỉ lang thang vô định giữa cây cối, nhưng rồi Frodo nhận thấy 
đôi chân đang dẫn cậu lên sườn đồi. Cậu bắt gặp một lối đi, tàn tích của một 
con đường cổ. Ở những nơi dốc cao, đường được đẽo thành bậc vào mặt đá, 
nhưng giờ tất cả đều đã nứt nẻ mòn vẹt, nhiều chỗ còn bị rễ cây làm vỡ. 
Cậu cứ thế trẻo lên, không quan tâm mình đi đến đâu, cho tới khi cậu đến 


https://thuviensach.vn 


một nơi cỏ mọc đầy. Thanh lương trà mọc khắp xung quanh nó, và ở giữa 
có một phiến đá phẳng rộng. Bãi cỏ nhỏ ở trên cao nhìn về phía Đông và 
giờ đây tràn đầy nắng sớm. Frodo dừng chân, nhìn ra phía Sông Cả xa xôi 
dưới chân, nhìn về phía Tol Brandir cùng lũ chim lượn vòng trong bầu 
không rộng lớn giữa cậu và hòn đảo chưa một vết chân. Giọng Rauros dội 
hành tiếng gầm dũng mãnh xen lẫn những tiếng đập trầm vang. 


Cậu ngồi xuống phiến đá, hai tay ôm lấy cằm, dõi mắt về phía Đông 
nhưng chăng nhìn thấy gì nhiều. Tất cả những øì xảy ra từ lúc Bilbo rời 
Quận đều duyệt qua tâm trí cậu và cậu nhớ lại, suy tư từng lời nói của 
Gandalf mà cậu còn nhớ được. Thời gian cứ thế trôi, mà cận vẫn chưa tiến 
đến gần một lựa chọn nào. 


Bất chợt cậu thức tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man: một cảm giác kỳ 
lạ dâng lên trong cậu, dường như có gì đó ở phía sau, có cặp mắt thù địch 
đang dõi theo cậu. Cậu bật dậy và quay lại; thế nhưng cậu ngạc nhiên chỉ 
thấy có Boromir đang đứng đó, nở một nụ cười thật tử tế. 


“Tôi thấy lo cho cậu, Frodo ạ,” gã nói trong lúc tiến đến gần. “Nếu 
Aragom nói đúng là lũ Orc đang ở gần đây, thì không ai trong chúng ta nên 
lang thang một mình, nhất là cậu: có quá nhiều thứ đang phụ thuộc vào cậu. 
Và cả trái tim tôi cũng đang nặng tru. Vì tôi đã tìm ra cậu, tôi có thể ngồi 
đây nói chuyện một lát được không? Điều đó sẽ làm tôi thanh thản. Ở nơi 
có quá nhiều ý kiến, cuộc tranh luận sẽ chăng đi đến đâu; nhưng nếu chỉ có 
hai cùng nhau có lẽ lại tìm ra điều sáng suốt.” 


“Anh thật tốt,” Frodo trả lời. “Nhưng tôi chắằng nghĩ có ý kiến nào giúp 
được tôi. Bởi tôi biết mình nên làm øì, nhưng lại sợ phải làm điều đó, 
Boromiir ạ: tôi sợ.” 


Boromir đứng lặng. Rauros vẫn gầm lên không ngừng. Gió rì rào giữa 
những cành cây. Frodo rùng mình. 


https://thuviensach.vn 


Đột nhiên Boromir tiến lại gần ngồi xuống bên cậu. “Cậu có chắc không 
phải cậu đang khổ sở vô ích không?” gã nói. “Tôi mong được giúp cậu. Cậu 
cần được khuyên bảo trong lựa chọn khó khăn này. Cậu không muốn nghe 
lời khuyên của tôi sao?” 


“Tôi nghĩ tôi đã biết lời khuyên anh định đưa ra rồi, Boromir ạ,” Frodo 
trả lời. “Đấy có vẻ là điều sáng suốt nên làm, nếu không trái với lời cảnh 
báo của trái tim tôi.” 


“Cảnh báo sao? Cảnh báo về điều gì chứ?” Boromir gay gắt nói. 


“Về sự trì hoãn. Về con đường có vẻ dễ dàng hơn. Về sự chối bỏ gánh 
nặng đã đặt lên tôi. Về - chà, nếu buộc phải nói ra, về cả niềm tin đặt vào 
sức mạnh và chân lý của Con Người.” 


“Nhưng chính sức mạnh đó đã luôn bảo vệ cậu ở mãi tận quê hương nhỏ 
bé của cậu đấy, cho dù cậu chẳng cần biết.” 


“Tôi không nghi ngờ lòng quả cảm của con người các anh. Nhưng thế 
giới này đang thay đối. Thành lũy Minas Tirith có thể vững vàng, nhưng 
vẫn không đủ vững. Nếu chúng sụp đổ, thì sẽ thế nào đây?” 


“Thì chúng tôi sẽ anh dũng hy sinh ngoài chiến trường thôi. Nhưng vẫn 
còn hy vọng chúng sẽ không sụp đổ.” 


“Không có hy vọng ấy nếu chiếc Nhẫn vẫn còn,” Frodo nói. 


“AI! Chiếc Nhẫn!” Boromir nói, mắt gã sáng lên. “Chiếc Nhẫn! Chẳng 
phải số mệnh quá đỗi kỳ lạ bát chúng ta phải chịu đựng biết bao sợ hãi và 
hoài nghi vì một thứ quá nhỏ bé như vậy sao? Quá nhỏ bé! Và tôi mới nhìn 
thấy nó trong một khắc khi còn ở nhà Elrond. Liệu tôi có thể nhìn nó thêm 
lần nữa hay chăng?” 


https://thuviensach.vn 


Frodo nhìn lền. Trái tim cậu đột nhiên lạnh ngắt. Cậu bắt gặp ánh sáng 
kỳ lạ trong đôi mắt Boromir, nhưng khuôn mặt gã vẫn tử tế và thân thiện. 
“Tốt nhất là không nên để lộ nó ra,” cậu trả lời. 


“Tùy cậu thôi. Tôi không quan tâm,” Boromir nói. “Thế nhưng lẽ nào 
tôi thậm chí còn không thể nói về nó? Bởi cậu dường như chỉ nghĩ đến 
quyền năng của nó trong tay Kẻ Thù: đến những mục đích xấu xa, thay vì 
những mục đích tốt đẹp. Cậu nói thế giới đang thay đổi. Minas Tiïrith sẽ sụp 
đổ, nếu chiếc Nhẫn còn tồn tại. Nhưng tại sao chứ? Dĩ nhiên sẽ như vậy, 
nếu chiếc Nhẫn nằm trong tay Kẻ Thù. Nhưng tại sao, khi nó đang ở với 
chúng ta?” 


“Anh không tham gia cuộc họp Hội Đồng sao?” Frodo trả lời. “Bởi vì 
chúng ta không thể sử dụng nó, tất cả những gì làm nên nhờ nó sẽ trở nên 
xấu xa.” 


Boromir đứng dậy, đi đi lại lại bồn chồn. “Cậu cứ nói hoài như thế,” gã 
hét lên. “Gandalf, Elrond - tất cả bọn họ đã dạy cậu nói vậy. Đối với bản 
thân họ thì chắc là đúng đấy. Những người tiên, á tiên, và phù thủy này, họ 
thì chắc sẽ đi đến suy bại. Nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ liệu họ đúng là 
thông thái hay chỉ đơn thuần hèn nhát. Nhưng loài nào cũng cư xử theo kiểu 
của mình thôi. Con Người chân chính không bao giờ trở nên đồi bại. Người 
Minas Tïrith chúng tôi đã kiên cường trong suốt những năm dài thử thách. 
Chúng tôi không thèm khát quyền năng của các chúa phù thủy, mà chỉ cần 
sức mạnh để tự phòng vệ, sức mạnh chỉ với lý do đó thôi. Và hãy xemI! 
Thời cơ đã đưa ra ánh sáng chiếc Nhẫn Quyền Năng đúng khi chúng tôi lâm 
vào nguy khốn. Đấy là một món quà, tôi dám nói; một món quà cho những 
ai chống lại Mordor. Thật điên rồ nếu không sử dụng nó, sử dụng sức mạnh 
của Kẻ Thù chống lại chính hắn. Những ai không biết sợ, những ai không 
biết xót thương, chỉ họ mới có thể dành chiến thắng. Có gì mà một chiến 
binh không làm được trong giờ phút này, một chỉ huy vĩ đại? Có gì mà 
Aragorn không được làm? Mà nếu anh ta từ chối, thì tại sao không phải là 


https://thuviensach.vn 


Boromir? Chiếc Nhẫn sẽ cho ta sức mạnh Chỉ Huy. Ta sẽ đánh bại đội quân 
của Mordor, và cả loài người sẽ tập trung dưới ngọn cờ của ta!” 


Boromir hết bước lên lại bước xuống, nói càng lúc càng to. Dường như 
gã đã quên mất sự hiện diện của Frodo, mà mải mê nói về thành trì và vũ 
khí và tập hợp con ngươi; và gã vạch kế hoạch cho những liên minh vĩ đại 
cùng những chiến thắng huy hoàng sẽ tới; và chính gã sẽ san bằng Mordor, 
rồi bản thân sẽ trở thành một vị vua quyền năng, nhân từ và thông thái. Rồi 
đột nhiên gã ngừng lời và vung tay. 


“Vậy mà họ bảo chúng ta phải vứt nó đi!” gã thét lên. “Đó là chưa nói 
chuyện phá hủy nó. Điều đó có thể cũng tốt thôi, nếu lý trí khả dĩ cho thấy 
có hy vọng làm được vậy. Đăng này lại không hề. Kế hoạch duy nhất đề 
xuất cho chúng ta là một gã tí hon sẽ mù quáng bước thắng vào Mordor và 
dâng lên Kẻ Thù cơ hội sờ sờ đoạt lại nó về cho hắn. Thật ngu xuấn! 


“Chắc chắn cậu hiểu điều đó phải không, người bạn của tôi?” gã chợt 
quay lại với Frodo. “Cậu nói rằng cậu sợ. Nếu đúng như vậy, ngay cả người 
gan dạ nhất cũng phải thông cảm cho cậu. Nhưng phải chăng đấy là lương 
thức của cậu đang lên tiếng phản đối?” 


“Không, đấy là tôi sợ,” Frodo nói. “Chỉ đơn giản là sợ thôi. Nhưng tôi 
mừng vì anh đã nói ra tất cả. Giờ tôi đã vỡ lẽ ra nhiều rồi.” 

“Vậy cậu sẽ tới Minas Tirith?” Boromir hét lên. Đôi mắt gã sáng rực còn 
khuôn mặt không giấu nổi vẻ háo hức. 

“Anh hiểu nhầm ý tôi rồi,” Frodo nói. 

“Nhưng cậu sẽ tới, ít ra là trong chốc lát chứ?” Boromir cố nài. “Thành 
phố của tôi không còn xa nữa; mà cũng chỉ cách Mordor xa hơn một chút so 
với từ đây. Chúng ta đã lang thang trong vùng hoang dã quá lâu rồi, và cậu 


cần có tin tức về việc Kẻ Thù đang làm gì trước khi cậu hành động. Hãy đi 
với tôi Frodo,” gã nói. “Cậu cần nghỉ ngơi trước khi lên đường tiếp, nếu cậu 


https://thuviensach.vn 


vẫn buộc phải đi.” Gã đặt tay lên vai chàng Hobbit để tỏ ý thân thiện; 
nhưng Frodo thấy tay gã run rẩy trong cơn kích động bị kiềm chế. Cậu vội 
vã bước tránh ra, và hướng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Con Người cao gần 
gấp đôi và mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều lần. 


“Tại sao cậu lại cách xa quá vậy?” Boromir nói. “Tôi là một con người 
trung tín, không phải trộm cắp cũng không phải gián điệp. Tôi cần chiếc 
Nhẫn của cậu: giờ cậu biết rồi đấy; nhưng xin hứa với cậu là tôi không 
mong giữ làm của riêng. Chẳng lễ cậu không để tôi ít nhất cũng thử kế 
hoạch của mình sao? Cho tôi mượn chiếc Nhẫn đi!” 


“Không! Không!” Frodo hét. “Hội Đồng đã giao phó cho tôi mang nó.” 


“Vậy nếu Kẻ Thù đánh bại ta thì đó là do sự ngu xuẩn của chính chúng 
ta đấy,” Boromir hét lên. “Thật đáng tức giận làm sao! Đồ ngu! Đồ bướng 
bỉnh ngu xuẩn! Cố tình đầm đầu vào cái chết và phá hỏng bét cả đại sự. Nếu 
có bất cứ người trần nào xứng đáng được sở hữu chiếc Nhẫn, thì đó phải là 
con người ở Númenor chứ không phải người Tí Hon. Nó chăng thuộc về 
ngươi nếu không phải chỉ do ngẫu nhiên đen đủi. Nó đã có thể thuộc về ta. 
Nó phải thuộc về ta. Đưa nó cho ta!” 

Frodo không trả lời, nhưng cậu dịch ra xa cho tới lúc phiến đá lớn chắn 
giữa họ. “Nào, nào, anh bạn!” Boromir dịu giọng nói. “Tại sao không vứt 
nó đi? Tại sao không tự giải thoát mình khỏi hoài nghi và sợ hãi? Nếu 
muốn, cậu có thể đổ lỗi cho tôi. Cậu có thể nói tôi quá khỏe nên đã dùng 
sức tước đoạt mất. Bởi ta quá khỏe so với ngươi, đồ tí hon,” gã hét lên; rồi 
đột nhiên gã lao qua phiến đá, chồm về phía Frodo. Khuôn mặt đẹp đế thân 
thiện của gã biến dạng một cách ghê tởm; ngọn lửa cuồng nộ bừng lên trong 
mắt gã. 


Erodo lách ngay sang một bên, để phiến đá vẫn chắn giữa đôi bên. Cậu 
chỉ còn làm được duy nhất một điều: cậu run rẩy lấy chiếc Nhẫn đang treo 
trên sợi xích rồi vội vã đeo vào ngón tay, vừa lúc Boromir lại chồm về phía 


https://thuviensach.vn 


cậu. Gã thở hốn hến, nhìn sững kinh ngạc, rồi chạy điên dại xung quanh, 
tìm kiếm chỗ này chỗ kia giữa những tảng đá và gốc cây. 


“Đồ làm xiếc khốn nạn!” gã quát lên. “Đợi đến lúc ta tóm cổ ngươi! Giờ 
ta hiểu thấu lòng dạ ngươi rồi. Ngươi sẽ mang chiếc Nhẫn đến cho Sauron 
và bán đứng tất cả bọn ta. Người chỉ đợi thời cơ bỏ tất cả bọn ta lại trong 
hoạn nạn. Trời tru đất diệt ngươi và cả giống người tí hon của ngươi đi!” 
Rồi vấp phải một hòn đá, gã ngã sóng soài úp mặt xuống đất. Gã câm lặng 
trong chốc lát như thể lời nguyên rủa vừa giáng lên chính đầu gã; rồi đột 
nhiên gã bật khóc nức nở. 


Gã đứng dậy, rồi lấy tay gạt nước mắt. “Tôi vừa nói gì thế này?” gã hét 
lên. “Tôi đã làm gì thế này? Frodo, Frodo!” gã gọi to. “Quay lại đi! Cơn 
điên khùng vừa giáng xuống tôi, nhưng nó đi khỏi rồi. Quay lại đi!” 


Không có tiếng trả lời. Frodo còn không nghe thấy tiếng gọi của gã. Cậu 
đã ở cách xa lắm rồi, đang mù quáng trên con đường dẫn lên đỉnh đồi. 
Khiếp hãi và buồn đau khiến cậu chấn động, ¡in hăn trong trí cậu khuôn mặt 
điên loạn của Boromir cùng cặp mắt rực lửa. 


Chẳng bao lầu sau cậu đã một mình lên đến đỉnh Amon Hen, và dừng 
chân, thở hốn hến. Cậu nhìn thấy, như qua làn sương mỏng, một khoảng 
bằng phẳng và tròn trịa, lát những phiến đá lớn, bao quanh là dải tường 
thành đổ nát; ở ngay chính giữa, đặt trên bốn cột trụ chạm trổ, là một vọng 
đài cao, có rất nhiều bậc thang dẫn lên. Cậu leo lên rồi ngồi xuống chiếc 
ghế cổ xưa, cảm giác như một đứa trẻ lạc đường vừa trẻo lên ngai vàng của 
các bậc sơn vương. 


Ban đầu cậu không nhìn thấy gì nhiều. Cậu như đang ở trong một thế 
giới mù sương chỉ toàn những bóng mờ: chiếc Nhẫn vẫn đeo trên ngón tay 
cậu. Rồi sương mù tan dần ở đây đó và cậu bắt đầu nhìn thấy nhiều ảnh 


https://thuviensach.vn 


tượng: nhỏ và rõ như được bày lên bàn trước mắt cậu, nhưng cũng vẫn xa 
xăm. Không hề có âm thanh, chỉ có những hình ảnh sống động và sáng sủa. 
Thế giới dường như đã thu nhỏ lại và rơi vào im lặng. Cậu đang ngồi trên 
chiếc Đài Viễn Vọng, trên đỉnh đồi Amon Hen, Đồi Nhỡn của Con Người ở 
Númenor. Nhìn về phía Đông, cậu thấy những vùng đất rộng lớn không 
được họa hình, những đồng bằng không đặt tên và những khu rừng không ai 
khám phá. Nhìn về phía Bắc, cậu thấy dòng Sông Cả bên dưới trải ra như 
dải ruy băng, và Dãy Núi Mù dựng lên bé nhỏ rắn rỏi như hàm răng vỡ. 
Nhìn về phía Tây, cậu thấy những đồng cỏ mênh mông của Rohan; và 
Orthanc, tòa tháp chính giữa Isengard, như ngọn giáo đen. Nhìn về phía 
Nam, cậu thấy ở ngay dưới chân cậu Sông Cả đang cuộn sóng trào qua thác 
Rauros đổ xuống vực thắm mờ mịt; một dải cầu vồng lấp lóa trong làn hơi 
nước. Và cậu thấy Ethir Anduin, châu thổ bao la của dòng Sông Cả, cùng 
vô vàn chim biển đang quay cuồng như những bụi trắng dưới ánh mặt trời, 
và bên dưới chúng là biển khơi xanh lục và bạc, lan những dải sóng dài đến 
bất tận. 


Thế nhưng mọi nơi cậu thấy đều hiện diện những dấu hiệu chiến tranh. 
Dãy Núi Mù nhung nhúc như một gò kiến: lũ Orc đang tuôn ra qua hàng 
nghìn lỗ thủng. Bên dưới những tán rừng Âm U là cuộc chiến ác liệt giữa 
Người và Tiên chống lại bầy dã thú tàn bạo. Vùng đất của con cháu Beorn 
chìm trong lửa; mây kéo đến phủ kín Moria; và khói bốc lên từ phía bìa 
rừng Lórien. 


Các ky sĩ đang phi nước đại trên đồng cỏ Rohan; lũ sói túa ra từ 
I[sengard. Từ những bến cảng dưới Harad, từng đoàn thuyền chiến căng 
buồm ra biển; và Con Người đang hành quân không ngừng ra khỏi miền 
Đông: những kiếm thủ, thương thủ, tiễn thủ cưỡi trên lưng ngựa, rồi những 
chiến xa chỉ huy, những đoàn xe hậu cần nặng trĩu. Toàn bộ lực lượng của 
Chúa Tể Hắc Ám đang chuyển động. Quay về phía Nam, một lần nữa cậu 
nhìn về Minas Tïrith. Thành phố dường như ở rất xa, và đẹp đẽ: với tường 
trắng cùng rất nhiều tòa tháp, nó kiêu hãnh và diễm lệ ở trên móng núi; 


https://thuviensach.vn 


những tường thành lấp lánh kim khí, những tháp canh bừng sáng biết bao 
cờ xí. Hy vọng lại càng dâng lên trong cậu. Thế nhưng đối chọi lại Minas 
Tirith còn có một thành trì khác, hùng vĩ và mạnh mẽ hơn. Đôi mắt cậu 
chăng muốn mà vẫn bị hút về phía Đông. Qua những cây cầu gãy đổ giữa 
Osgiliath, những cánh cổng rộng ngoác của Minas Morgul, và Dãy Núi ma 
ám, ánh mắt cậu hướng lên Gorgoroth, thung lũng khủng khiếp trong Đất 
Mordor. Ở đó bóng đêm nằm ngay dưới Mặt Trời. Lửa bùng lên trong khói. 
Đỉnh Định Mệnh đang bốc cháy, khói đang cuồn cuộn dâng lên. Rồi cuối 
cùng ánh mắt cậu dừng lại: tường tiếp theo tường, thành tiếp theo thành, tất 
cả đều đen, kiên cố vô chừng, một tòa núi sắt, một đôi cổng thép, một tòa 
tháp kim cang, và cậu nhìn thấy nó: Barad-dôr, Thành Trì của Sauron. Toàn 
bộ hy vọng trong cậu đều sụp đổ. 


Rồi đột nhiên cậu cảm thấy Con Mắt. Có một con mắt không bao giờ 
ngủ bên trong tòa Tháp Tối. Cậu biết nó đã nhận thấy cái nhìn của cậu. Một 
ý chí háo hức hung tợn nằm ở đó. Nó lao về phía cậu; cậu cảm thấy nó rõ 
như một ngón tay, đang lùng sục cậu. Chẳng bao lầu nữa nó hắn sẽ phát 
hiện ra cậu, biết rõ cậu đang ở đâu. Nó chạm đến Amon Lhaw. Nó liếc lên 
Tol Brandir - cậu sợ hãi lao mình ra khỏi đài, cúi rạp xuống đất, trùm chiếc 
mũ xám lên đầu. 


Cậu nghe thấy mình đang gào lớn: Không bao giờ, không bao giờ! Hay 
đấy là: tôi đến đây, tôi đến với người đây? Cậu chăng còn biết nữa. Rồi như 
một tia chớp lóe lên từ nguồn quyền lực nào khác, một ý nghĩ khác hiện ra 
trong đầu cậu: Tháo nó ral Tháo nó ra! Đồ ngu, tháo nó ral Tháo chiếc 
Nhẫn ral 


Hai thế lực vật lộn trong cậu. Trong chốc lát, tuyệt đối cân bằng giữa hai 
mũi đấu tranh sắc lẹm, cậu quăn quại, dăn vặt. Rồi đột nhiên cậu lại nhận 
thức được bản thân mình. Frodo, không phải Giọng Nói cũng không phải 
Con Mắt: tự do lựa chọn, và có một khoảnh khắc duy nhất còn lại để lựa 
chọn. Cậu tháo chiếc Nhẫn ra khỏi ngón tay. Cậu đang quỳ gối dưới ánh 


https://thuviensach.vn 


mặt trời sáng rỡ phía trước vọng đài cao. Một bóng đen dường như trôi vụt 
qua tựa một cánh tay ở phía trên cậu; nó trượt qua Amon Hen mà dò dẫm 
về phía Tây, và tan biến. Bầu trời trở lại màu xanh trong, chim hót líu lo 
trên từng tán cây. 


Frodo đứng lên. Cậu thấy mệt nhọc khủng khiếp, thế nhưng tỉnh thần lại 
vững vàng và trái tim nhẹ nhõm hẳn đi. Cậu nói to với chính bản thân. “Giờ 
ta sẽ làm điều phải làm,” cậu nói. “Ít ra ta cũng đã hiểu rõ một điều: dã tâm 
của chiếc Nhẫn thậm chí đã ảnh hưởng cả tới Hội Đồng Hành, và chiếc 
Nhẫn sẽ phải tránh xa họ trước khi nó gây thêm nguy hại nào nữa. Ta sẽ đi 
một mình. Vài người ta không tin tưởng được, còn những ai đáng tin lại quá 
quý báu với ta: chú Sam tội nghiệp, cùng với Merry và Pippin. Cả Sải Chân 
Dài nữa: trái tim anh ấy mong mỏi được đến Minas Tïrith, và anh ấy cần ở 
đó, một khi Boromir đã quy hàng cái ác. Ta sẽ đi một mình. Ngay tức 
khắc.” 


Cậu vội vã men xuống theo con đường và trở lại bãi cỏ nơi Boromir tìm 
ra cậu. Tới đó cậu dừng chân, nghe ngóng. Cậu nghĩ mình vừa nghe thấy 
những tiếng hét, tiếng gọi từ phía khu rừng gần bờ sông bên dưới. 


“Họ sẽ truy tìm mình,” cậu tự nhủ. “Không biết mình đã đi bao lâu rồi. 
Cứ cho là vài giờ đi.” Cậu ngập ngừng. “Mình có thể làm gì đây?” cậu lãm 
bẩm. “Mình phải đi ngay bây giờ, hoặc sẽ không bao giờ đi được. Sẽ không 
còn cơ hội nào nữa. Mình không muốn phải rời xa bọn họ, càng không 
muốn ra đi thế này mà không có một lời giải thích. Nhưng chắc chắn họ sẽ 
hiểu thôi. Sam sẽ hiểu. Và mình còn có thể làm gì nữa đây?” 


Cậu chậm rãi lấy chiếc Nhẫn ra rồi lại đeo vào ngón tay. Cậu biến mất 
và đi xuống chân đồi, lặng lẽ hơn cả tiếng xào xạc của gió. 


›k +®% +% 


https://thuviensach.vn 


Những người còn lại chờ đợi một lúc lâu bên bờ sông. Lúc đầu họ im 
lặng, bồn chồn đi lại không ngừng; nhưng giờ đây họ ngồi chụm lại thành 
vòng tròn, nói chuyện. Thỉnh thoảng họ cố gắng nói về những chuyện khác, 
về con đường dài trải biết bao cuộc phiêu lưu; họ hỏi han Aragorn về vương 
quốc Gondor và lịch sử cổ xưa của nó, về dấu vết những công trình vĩ đại 
của nó vẫn còn nhìn thấy ngay ở vùng biên giới Emyn Muil lạ lẫm này: 
những vị vua đá, những vọng đài trên Lhaw và Hen, và cả Cầu Thang 
khống lồ bên thác Rauros. Nhưng bao giờ suy nghĩ cùng lời nói của họ 
cũng lại lạc đến Frodo và chiếc Nhẫn. Frodo sẽ quyết định đi đường nào? 
Tại sao cậu lại lưỡng lự như vậy? 

“Tôi nghĩ cậu ấy đang cân nhắc xem con đường nào tuyệt vọng hơn,” 
Aragom nói. “Mà như vậy cũng đúng thôi. Giờ còn võ vọng hơn bao giờ 
hết nếu Hội Đồng Hành đi về phía Đông, bởi chúng ta đã bị Gollum lần 
theo, và phải sợ rằng bí mật của cuộc hành trình của chúng ta đã bại lộ. Thế 
nhưng Minas Tïrith thì cũng chắng gần Ngọn Lửa nơi tiêu hủy Gánh Nặng. 

“Chúng ta có thể lưu lại đó một thời gian và cố cầm cự; thế nhưng Lãnh 
Chúa Denethor cùng quân đội ông ấy không thể hy vọng làm được điều mà 
ngay Elrond còn cho là quá khả năng mình: hoặc là giữ bí mật về Gánh 
Năng, hoặc chống lại được cuộc tấn công tổng lực của Kẻ Thù khi hắn đến 
cướp lại nó. Nếu bất cứ ai trong chúng ta là Frodo, ta sẽ chọn con đường 
nào? Tôi không biết nữa. Giờ đây chúng ta thật sự nhớ Gandalf hơn lúc nào 
hết.” 

“Mất mát mới đau đớn làm sao,” Legolas nói. “Thế nhưng chúng ta phải 
quyết định mà không cần ông hỗ trợ. Tại sao chúng ta không quyết định, và 
từ đó giúp Frodo? Hãy gọi cậu ấy về rồi ta sẽ biểu quyết! Tôi muốn biếu 
quyết cho Minas Tirith.” 

“Tôi cũng muốn vậy,” Gimili nói. “Tất nhiên chúng ta chỉ được cử đi để 
hỗ trợ Người Mang Nhẫn trên đường, và không phải đi xa hơn nếu không 
muốn đi tiếp, cũng không ai trong chúng ta đã thề nguyên hay bị ra lệnh 
phải tìm đường đến Đỉnh Định Mệnh. Cuộc chia ly ở Lothlórien đã quá 
nặng nề với tôi. Vậy mà tôi vẫn tiếp tục, nên hãy cho tôi nói điều này: giờ 


https://thuviensach.vn 


đã đến lúc ta phải đưa ra lựa chọn cuối cùng, tôi nhận ra rõ một điều là 
mình không thể bỏ rơi Frodo. Tôi muốn chọn con đường đến Minas Tirith, 
nhưng nếu cậu ấy không đồng ý, tôi vẫn sẽ đi theo cậu ấy.” 

“Và tôi cũng sẽ đi theo cậu ấy,” Legolas nói. “Giờ đây sẽ thật bất trung 
nếu nói lời từ biệt.” 

“Sẽ thực sự là phản bội nếu tất cả chúng ta cùng từ bỏ cậu ấy,” Aragorn 
nói. “Nhưng nếu cậu ấy đi về phía Đông, thì chúng ta không nhất thiết tất cả 
phải đi theo cậu ấy; mà tôi cũng nghĩ tất cả là không nên. Cuộc hành trình 
đó là vô vọng: tám, hay ba, hay hai, hay chỉ một mình thì cũng vậy mà thôi. 
Nếu các anh cho phép tôi chọn, tôi sẽ chỉ ra ba người đồng hành: Sam, vì 
cậu ấy sẽ không chịu khác đi; Gimili; và tôi. Boromir sẽ trở về thành phố 
của anh, nơi cha và người của anh đang mong chờ, và những người khác 
nên đi theo anh ấy, hoặc ít nhất là Meriadoc và Peregrin, nếu Legolas không 
đành bỏ lại chúng tôi.” 

“Như thế không xuôi tí nào!” Merry hét lên. “Chúng tôi không thể bỏ 
rơi Frodo! Pippin và tôi đã nguyện theo đến bất cứ nơi nào anh ấy đi, và 
bây giờ vẫn vậy. Nhưng chúng tôi đã không hiểu rõ điều đó nghĩa là thế 
nào. Khi còn xa xăm đến thế ở Quận hay ở Thung Đáy Khe, điều đó xem ra 
khác hăn. Thật điên rồ và tàn nhẫn nếu để cho Frodo đến Mordor. Tại sao 
chúng ta không cản anh ấy lại?” 

“Chúng ta sẽ phải cản anh ấy lại,” Pippin nói. “Và đó chính là điều làm 
anh ấy lo lắng, em chắc đấy. Anh ấy biết chúng ta sẽ không đồng ý để anh 
ấy đi về phía Đông. Và anh ấy không thích phải yêu cầu ai đi cùng, tội 
nghiệp. Tưởng tượng xem: một thân một mình đi đến Mordor!” Pippin rùng 
mình. “Nhưng anh chàng Hobbit ngốc nghếch thân yêu đó phải biết rằng 
anh ấy đâu nhất thiết phải mở mồm ra yêu cầu. Anh ấy phải biết rằng nếu 
chúng ta không cản được anh ấy, thì chúng ta vẫn sẽ không bỏ rơi anh ấy.” 

“Tôi mong cậu bỏ quá cho,” Sam nói. “Iôi nghĩ cậu chăng hiểu gì cậu 
chủ tôi hết. Chăng phải cậu ấy đang lưỡng lự phải chọn con đường nào đâu. 
Dĩ nhiên là không! Mà Minas Tirith thì có ích gì chứ? Ý tôi là đối với cậu 
ấy; mong anh bỏ quá cho, Boromir,” chú nói thêm và quay người lại. Chỉ 


https://thuviensach.vn 


đến khi đó họ mới phát hiện ra Boromir, ban đầu ngồi trầm ngầm ngoài 
vòng, đã không còn ở đó nữa. 

“Giờ thì anh ta đi đâu rồi?” Sam hét lên, lộ rõ vẻ lo lắng. “Cứ như tôi 
thấy, gần đây anh ta khá bất thường. Nhưng dù thế nào anh ta cũng đâu liên 
quan øì đến việc này. Anh ta về quê là chắc rồi, như anh ta vẫn luôn mồm 
nói; và không cần phải trách cứ gì anh ta hết. Nhưng cậu Frodo thì biết là sẽ 
phải tìm đường đến Khe Định Mệnh đó, nếu có thể. Nhưng mà cậu ấy sợ. 
Giờ đã đến lúc phải giáp mặt nó, thì cậu ấy sợ khiếp vía, có thế thôi. Rắc rối 
của cậu ấy là ở đó. Dĩ nhiên cậu ấy đã được rèn luyện ít nhiều, có thể nói 
thế - tất cả chúng ta đều vậy - từ khi chúng ta rời nhà đi, nếu không thì cậu 
ấy đã sợ đến mức ném chiếc Nhẫn xuống Sông Cả rồi chạy biến. Nhưng 
cậu ấy vẫn quá sợ chưa bắt đầu nói. Và cậu ấy cũng chẳng lo lắng về chúng 
ta đầu, chuyện chúng ta cùng đi hay không ấy. Cậu ấy biết chúng ta sẽ đi. 
Đó cũng lại là một thứ khiến cậu ấy phiền lòng. Đến lúc có đủ quyết tâm đi, 
cậu ấy sẽ muốn đi một mình. Cứ nhớ lấy lời tôi! Chúng ta sẽ gặp rắc rối khi 
cậu ấy quay lại. Bởi cậu ấy sẽ quyết như đóng đỉnh vào cột cho xem, chắc 
như việc cậu ấy mang họ Bao Gai ấy.” 

“Tôi tin cậu nói khôn ngoan hơn bất cứ ai trong số chúng ta, Sam ạ,” 
Aragom nói. “Vậy chúng ta sẽ làm øì, nếu điều cậu nói là đúng?” 

“Cản anh ấy lại! Đừng để anh ấy đi!” Pippin hét lên. 

“Có nên chăng?” Aragorn nói. “Cậu ấy là Người Mang Nhẫn, và số 
phận của Gánh Nặng là ở nơi cậu ấy. Tôi không nghĩ việc của chúng ta là 
hướng cậu ấy đi đường này hay đường khác. Nếu chúng ta cố làm vậy, tôi 
cũng không nghĩ chúng ta sẽ thành công. Có những quyền năng khác mạnh 
mẽ hơn rất nhiều cũng đang can thiệp.” 

“Vậy thì tôi mong Frodo sẽ “đóng đỉnh" và trở về, và chúng ta làm cho 
xong đi,” Pippin nói. “Chờ đợi thật là khủng khiếp! Mà đã hết giờ rồi đúng 
không nhỉ?” 

“Đúng rồi,” Aragom nói. “Một giờ đó đã trôi qua lâu rồi. Đã sắp hết 
buổi sáng. Phải gọi cậu ấy về thôi.” 


https://thuviensach.vn 


Ngay lúc đó Boromir lại xuất hiện. Gã từ đám cây đi ra và tiến về phía 
họ mà chẳng nói năng gì. Khuôn mặt gã trông chán nản và buồn bã. Gã 
dừng lại như thể tính đếm những người có mặt, rồi ngồi xuống cách xa, mặt 
cúi øgằm xuống đất. 

“Anh vừa đi đâu vậy, Boromir?” Aragorn hỏi. “Anh có thấy Frodo 
không?” 

Boromir lưỡng lự trong giây lát. “Có, và không,” gã chậm rãi trả lời. 
“Có: tôi tìm thấy cậu ấy ở phía trên quả đồi, và tôi đã nói chuyện với cậu 
ấy. Tôi hối thúc cậu ấy hãy đến Minas Tirith chứ đừng đi về phía Đông. Tôi 
nổi điên lên và cậu ấy đã bỏ đi. Cậu ấy biến mất dạng. Tôi chưa từng thấy 
điều gì như vậy từ trước đến nay, dù đã nghe thấy trong cổ tích. Chắc hắn 
cậu ấy đã đeo chiếc Nhẫn vào. Sau đó tôi không tìm thấy cậu ấy nữa. Tôi cứ 
nghĩ cậu ấy đã quay lại đây với các anh.” 

“Đó là tất cả những gì anh có thể nói đấy hắn?” Aragorn vừa nói vừa 
nghiêm khắc nhìn xoáy vào Boromir. 

“Phải vậy,” gã trả lời. “Lúc này tôi sẽ không nói gì nữa.” 

“Thật quá tôi tệ!” Sam vừa hét vừa nhảy chồm lên. “Tôi không thể hiểu 
Con Người này định làm gì nữa. Tại sao cậu Frodo phải đeo thứ đó vào 
chứ? Cậu ấy đầu phải làm vậy; còn nếu đã phải đeo, thì hắn có trời mới biết 
điều gì đã xảy ra!” 

“Nhưng anh ấy không đeo mãi đâu,” Merry nói. “Anh ấy sẽ tháo ra khi 
nào lánh được những người khách không mời, như bác Bilbo vẫn thường 
làm.” 

“Nhưng anh ấy đi đâu? Và giờ anh ấy ở đâu?” Pippin hét lên. “Anh ấy 
đã đi mất từ đời nào rồi.” 

“Lần cuối cùng anh gặp Frodo cách đây bao lâu rồi, Boromir?” Aragorn 
hỏi. 

“Có lẽ khoảng nửa giờ,” gã trả lời. “Hoặc cũng có thể là một giờ. Tôi đi 
vơ vấn thêm ít lầu sau đó. Tôi không biết nữa! Tôi không biết nữa!” Gã đưa 
tay ôm đầu, và ngồi như thể đang trĩu nặng đau khổ. 

“Cậu ấy đã biến mất một giờ rồi sao!” Sam hét to. “Chúng ta phải tìm 
cậu ấy ngay lập tức. Đi thôi!” 


https://thuviensach.vn 


“Khoan đã nào!” Aragorn quát lên. “Chúng ta phải chia ra làm các cặp, 
và chia đường - này, khoan đã! Chờ đã!” 

Chẳng có ích gì. Họ chắng buồn chú ý đến chàng. Sam đã kịp lao đi 
trước tiên, theo sau là Merry và Pippin, và họ cũng đã biến mất về phía Tây 
sau những rặng cây, hét lên những giọng Hobbit lanh lảnh: Frodo! Frodo! 
Legolas và Gimli cũng chạy đi nháo nhác. Dường như sự hoảng loạn hoặc 
điên cuồng nào đó vừa thình lình đổ xuống cả Hội Đồng Hành. 

“Rồi chúng ta sẽ tan tác và lạc hết thôi,” Aragom rên rỉ. “Boromir! Tôi 
không biết anh đóng vai gì trong chuyện không hay này, nhưng giờ hãy 
giúp chúng tôi! Hãy đi theo hai cậu Hobbit trẻ tuổi, dù không tìm thấy 
Erodo thì ít nhất cũng bảo vệ họ. Lập tức quay lại nơi này nếu các anh tìm 
thấy cậu ấy, hay bất cứ dấu vết nào của cậu ấy. Tôi sẽ trở lại sớm thôi.” 


Aragơom lao vụt đi và đuổi theo Sam. Ngay khi đến được bãi cỏ giữa 
đám thanh lương trà, chàng đã đuổi kịp chú, đang ì ạch leo lên đỉnh đồi, vừa 
thở hồn hến vừa gọi Frodo! 

“Đi với tôi, Sam!” chàng nói. “Chúng ta đừng ai đi một mình. Tai ương 
lấn quất quanh đây. Tôi cảm thấy thế. Tôi định lên đỉnh đồi, đến Đài Amon 
Hen, xem có thể thấy gì trên đó. Và nhìn này! Đúng như tôi đoán, Frodo đã 
đi theo lối này. Hãy theo tôi, và mở to mắt!” Nói rồi chàng tăng tốc lên đồi. 

Sam cố hết sức, nhưng vẫn không thể theo kịp chàng Tuần Du Sải Chân 
Dài, và sớm bị bỏ lại sau. Chú chăng đi được bao xa thì Aragorn ở phía 
trước đã khuất khỏi tầm mắt. Sam dừng lại thở dốc. Đột nhiên chú võ tay 
lên đầu. 

“Ôi chao, Sam Gamgee!” chú nói to. “Nếu chân mi quá ngắn, thì hãy sử 
dụng cái đầu! Để xem nào! Boromir không nói dối, anh ta không quen thế; 
nhưng không kể ra tất cả. Có điều gì đó đã khiến cậu Frodo sợ hết hồn. Cậu 
ấy đóng định tức khắc vào cột. Và rốt cục đã ra quyết tâm - ra đi. Đi đâu? 
Về phía Đông. Mà không đưa Sam theo cùng sao? Phải rồi, không thèm đưa 
ngay cả Sam của cậu. Điều này nặng nề đây, nặng nề đến tàn nhẫn.” 


https://thuviensach.vn 


Sam đưa tay qua mắt, gạt đi những giọt lệ. “Bình tĩnh đi, Gamgee!” chú 
tự nhủ. “Nghĩ đi, nếu mi còn nghĩ được! Cậu ấy không thể bay qua sông, 
cũng không thể nhảy xuống thác. Cậu ấy không có phương tiện gì. Vậy nên 
cậu ấy sẽ phải quay lại chỗ thuyền. Quay lại chỗ thuyền! Quay lại chỗ 
thuyền, Sam ạ, nhanh như chớp!” 

Sam quay lại rồi hộc tốc chạy dọc lối xuống. Chú vấp ngã sây sát cả hai 
đầu gối. Chú lại vùng dậy chạy tiếp. Chú xuống đến rìa bãi cỏ Parth Galen 
bên bờ sông, nơi ba chiếc thuyền được kéo lên khỏi nước. Không có ai ở đó 
cả. Dường như có vài tiếng la thét vừa cất lên trong khoảng rừng phía sau, 
nhưng chú không để ý. Chú đứng nhìn một hồi, im đét, mồm há hốc. Một 
chiếc thuyền đang tự mình trượt xuống bờ sông. Sam hét toáng và dốc sức 
chạy băng qua bãi cỏ. Chiếc thuyền trườn xuống nước. 

“Tôi đến đây, cậu Frodo! Tôi đến đây!” Sam gọi, rồi lao người ra khỏi 
bờ sông, níu lấy con thuyền đang rời bờ. Chú nhảy hụt mất một thước. Với 
một tiếng hét và một tiếng tõm, chú rơi đập mặt xuống dòng nước vừa sâu 
vừa xiết. Chú chìm dần dưới mặt nước ùng ục, và Sông Cả khỏa lấp luôn 
mái tóc xoăn của chú. 

Có tiếng hét hoảng hốt từ con thuyền trống rỗng. Mái chèo xoáy xuống 
mặt nước và chiếc thuyền quay lại. Frodo vừa kịp nắm lẫy tóc Sam lúc chú 
cố ngoi lên, vùng vậy và sủi bong bóng. Nỗi sợ hãi trân trối trong đôi mắt 
nâu của chú. 

“Lên đây nào, anh chàng Sam của tôi!” Frodo nói. “Giờ thì nắm lấy tay 
tôi!” 

“Cứu tôi với, cậu Frodo!” Sam hổn hến. “Tôi chìm mất. Tôi không nhìn 
thấy tay cậu đâu cả.” 

“Đây này. Đừng cấu, chàng trai! Tôi không bỏ cậu đâu. Đạp nước đi và 
đừng vùng vẫy, nếu không cậu sẽ làm lật thuyền đấy. Được rồi, giờ hãy bám 
lấy mạn thuyền, và để tôi sử dụng mái chèo!” 

Erodo lái được thuyền quay lại bờ sông bằng vài nhát chèo, và Sam bò 
lên được, ướt như chuột nước. Frodo tháo chiếc Nhẫn rồi lại bước lên bờ. 

“Trong tất cả những thứ phiền hà rắc rối, cậu là tệ nhất đấy, Sam ạ!” cậu 
nói. 


https://thuviensach.vn 


“Ôi, cậu Frodo, gì mà tàn nhãn thế!” Sam run rẩy nói. “Cậu quá tàn 
nhẫn mới định bỏ tôi mà đi như vậy. Nếu tôi không đoán trúng, thì giờ cậu 
đã ở đầu rồi?” 

“Đã an toàn trên đường rồi.” 

“An toàn sao!” Sam nói. “Một thân một mình mà không có tôi giúp đỡ 
sao? Tôi sẽ không chịu được đâu, điều đó khiến tôi chết mất.” 

“Đi cùng tôi hắn mới khiến cậu chết, Sam ạ,” Frodo nói, “và tôi sẽ 
không chịu đựng được điều đó.” 

“Nhưng không chết chắc như bị bỏ lại đăng sau đâu,” Sam nói. 

“Nhưng tôi sẽ đến Mordor.” 

“Tôi biết rõ mà, cậu Frodo. Tất nhiên là cậu sẽ đến đó rồi. Và tôi sẽ đi 
cùng cậu.” 

“Nào Sam,” Frodo nói, “đừng cản tôi! Những người kia có thể quay lại 
đây bất cứ lúc nào. Nếu họ tóm được tôi ở đây, tôi sẽ phải tranh cãi và giải 
thích, và rồi tôi sẽ chắng còn tâm trạng và cơ hội mà ra đi nữa đâu. Nhưng 
tôi phải đi ngay lập tức. Đó là cách duy nhất.” 

“Tất nhiên là thế rồi,” Sam trả lời. “Nhưng không phải một mình. Tôi 
cũng sẽ đi, nếu không sẽ không có ai đi hết. Trước tiên tôi sẽ đục lỗ vào tất 
cả các thuyền.” 

Erodo gần như phì cười. Cảm giác ấm áp và mừng rỡ bỗng dâng lên 
trong tim cậu. “Hãy chừa lại một chiếc!” cậu nói. “Vì chúng ta sẽ cần đến 
nó. Nhưng cậu không thể cứ thế này đi không mang theo dụng cụ, hay thức 
ăn, hay bất cứ thứ gì.” 

“Đợi một lát thôi, tôi sẽ đi lấy đồ!” Sam háo hức kêu lên. “Tôi xếp sẵn 
sàng cả rồi. Tôi đã nghĩ có thể chúng ta sẽ lên đường ngay hôm nay.” Chú 
chạy vội đến khu trại, lôi túi của mình ra khỏi đống hành lý của Hội Đồng 
Hành mà Frodo vừa đổ đầy ra đất để lấy thuyền, lấy thêm một tấm chăn, 
cùng vài gói thức ăn dự phòng, rồi chạy lại. 

“Vậy là tất cả kế hoạch của tôi đều phá sản!” Frodo nói. “Cố trốn khỏi 
cậu chăng ích gì. Nhưng tôi lại mừng, Sam ạ. Tôi không diễn tả nổi là 
mừng đến mức nào đâu. Đi thôi! Rõ ràng là số mệnh muốn chúng ta đi cùng 
nhau. Chúng ta sẽ đi, và mong những người khác sẽ tìm thấy con đường an 


https://thuviensach.vn 


toàn! Sải Chân Dài sẽ lo cho họ. Tôi không nghĩ là ta còn có thể gặp lại họ 
đầu.” 


“Có thể vẫn còn, cậu Frodo ạ. Có thể lắm chứ,” Sam nói. 


Và như vậy Frodo và Sam đã cùng nhau bắt đầu vào giai đoạn cuối cùng 
của Nhiệm Vụ. Frodo chèo thuyền ra khỏi bờ sông, và Sông Cả chảy xiết 
lập tức cuốn họ ra xa, hướng theo nhánh phía Tây, rồi vượt qua những vách 
đá giận dữ của hòn Tol Brandir. Tiếng gầm của dòng thác lớn mỗi lúc một 
to dần. Ngay cả khi Sam cố hết sức hỗ trợ, khó khăn lắm họ mới băng 
ngang dòng nước xiết đầu phía Nam hòn đảo và lái thuyền hướng về đằng 
Đông tới phía bờ xa. 

Cuối cùng họ lại cập được vào bờ bến dưới những triền phía Nam đồi 
Amon Lhaw. Tới đó, họ phát hiện ra một bãi thoai thoải, họ kéo thuyền lên, 
cách rõ xa mặt nước, và họ giấu nó kỹ càng sau một tảng đá lớn. Rồi, khoác 
lên vai những gánh nặng mang theo, họ khởi hành, tìm kiếm con đường sẽ 
đưa họ vượt qua vùng đồi xám Emyn Muil, và đi xuống Vùng Đất Bóng 
Tối: 


Bản đồ 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


[1] Mặc dù do yêu cầu thực tiễn mà Chúa tể những chiếc Nhẫn ¡in làm 
ba tập trong lần ra mắt cũng như thành truyền thống về sau, Tolkien chỉ coi 
đầy là một cuốn sách duy nhất, chia làm sáu Quyển. Sau này các ấn bản kỷ 
niệm cũng thường in gộp làm một. 


[2l Những ai quan tâm về dịch thuật Tolkien có thể đọc chuyên đề 
Tolkien in Translation do Thomas Honegger chủ biên, NXB Walking 'Trees 
2011. 


[3l Còn một phụ lục đối chiếu Anh-Việt, như nhiều độc giả hắn mong 
được thấy, có lẽ thuộc về “Nghiên cứu bản dịch tiếng Việt của Chúa tế 
những chiếc Nhẫn” hơn là thuộc về bản dịch; đồng thời nếu muốn thực hiện 
cho ra trò, ắt sẽ khiến cuốn sách nặng thêm (riêng phần Chỉ mục từ ngữ đã 
30 trang), mà các độc giả khó khăn đến được với Nhã Nam lại bớt, và cũng 
khiến thời gian chờ đợi không biết đến bao giờ (Chúa tể những chiếc Nhẫn 
tập 3 lễ ra in tháng 11/1954 vì đợi các phụ lục và phần Chỉ mục mà phải trì 
hoãn 11 tháng, nhưng đến khi in vẫn chưa có; các phần đó chỉ được thêm 
vào bản ¡in lần sau năm 1965, và vẫn còn nhiều sai sót tiếp tục được sửa 
chữa cho đến tận bây giờ)... 


[4l Theo thư tịch ở Gordor đây tức là Argeleb đệ Nhị, vị vua thứ hai 
mươi thuộc dòng phương Bắc kết thúc ở vua Arvedui ba trăm năm sau đó. 


[5] Bởi vậy, muốn tính năm Kỷ Đệ Tam, theo cách đếm năm của Tiên 
và người Dúnedain, thì lấy năm Niên lịch Quận cộng thêm 1600. 


[6] Xem Phụ lục B biên niên sử các năm 1451, 1462, 1482, và ghi chú 
cuối Phụ lục C. 


https://thuviensach.vn 


[7] Được chép lại với nhiều lược bỏ trong Phụ lục B đến cuối Kỷ Đệ 
Tam. 


[8] Xem chú thích trong Phụ lục D. 

[9l] Người Tiên (và Hobbit) luôn gọi mặt trời là Nàng. 
[10] Tên người Hobbit gọi chòm Đại Hùng Tĩnh. 

[11] Tức là sông Bia Rum ĐÐun. 


[12] Xem chú thích trong Phụ lục F: Về người Tiên. 


https://thuviensach.vn 


